Tsongkhapa 


Truyền Thừa Nãlandã 

NHOM LAM RIM LOTSAWAS 



ĐẠI LUẬN VỀ 

GIAI TRINH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ - 3 

^§ỖỊỊ ỊỊqỊỊỊ 

|'éq’(q’q’|fq3q^srqỊỊ 



2 



Tsongkhapa 

3)đí J2uiân TJề ^tứnk dủa 

sQiắc ~Aiạệ 

Tập 3 

[Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận - Quyển Hạ) 


^§SỊỊ §^q*<W^5Tằ3ị*ẩrỊ ỊPIỊỊ 


3 


Bản Quyền: 


Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas giữ toàn quyền xuất bản 
dạng điện tử cho bản dịch này. 

Chúng tôi rất hoan hỉ các cơ sở quảng bá Phật giáo cũng như 
người tu học hay tìm hiếu Phật giáo được chuyến dụng rộng rãi 
bản dịch này với mục tiêu đem lại lợi ích cho người tu học, tìm 
hiếu về Phật giáo cũng như là vì mục đích đem lại lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. 

Đe tránh vi phạm các tác quyền đề nghị đừng sử dụng sách điện 
tử này dưới các hình thức đem lại lợi nhuận tài chánh riêng tư 
như buôn bán đối chác cũng như không được tự ý chỉnh sửa hay 
thay đối nội dung hay trích dịch bản dịch điện tử này với mục 
tiêu ra ngoài việc tu học mà không có giấy chuẩn thuận của 
nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas. 

Các sai sót trong bản dịch đều là lỗi và trách nhiệm của nhóm 
dịch thuật Lamrỉm Lotsawas. 

Mọi liên hệ xin liên lạc về người đại diện chịu trách nhiệm phát 
hành bản dịch điện tử: 

Võ Quang Nhân 

Phone: 001 1-1-832-368-4054 

Email: Lang.dau@gmail.com 


4 



Mục Lục 

• • 


Lời Nói Đầu Cho Tập 3 9 

Lời Tựa Của Chủ Biên Bản Anh Ngữ 13 

. Kính Lễ 17 

Lainrim Lotsawas 18 

Bảng Chữ Viết Tắt 19 

Dàn Ý Tập 3 21 

Phần I: Định Từ thiền 3 1 

Chương 1 : Định Và Tuệ 3 1 

Chương 2: Chuẩn Bị Cho Định Từ Thiền 59 

Chương 3: Tập Trung Tinh Thần 91 

Chương 4: Đối Phó với Hôn Trầm và Trạo Cử 105 

Chương 5: Thành Tựu Định 129 

Chương 6: Định, Một Phần của Đạo Pháp 157 

Phần II: Tuệ Giác 177 

Chương 7: Tại Sao Trí Huệ là cần Thiết 177 

Chương 8: Nương Dựa vào Các Nguồn Liễu Nghĩa 183 

Chương 9: Giai Trình Bước Vào Thực Tại 193 

Chương 10: Nhận Diện Sai Đối Tượng Bị Phủ Định 203 

Chương 1 1 : Duyên Khởi và T ánh Không 219 

Chương 12: Phân Tích Lập Luận 251 

Chương 13: Sự Xác Lập Hiệu Quả 263 

Chương 14: Sự Tồn Tại Ước Lệ 285 

Chương 15: Sự Sinh Khởi Không Bị Bác Bỏ 297 

Chương 16: Phủ Định Không Đủ 315 


5 



Chương 17: Đối Tượng bị Phủ Định Thật Sự 327 

Chương 18: Những Diễn Dịch Sai Lạc về Sự Khác Nhau 

Giữa Phái Cụ Duyên và Y Tự Khởi 361 

Chương 19: Bác Bỏ các Diễn Dịch Sai Lạc {của phái 

khác} về Y Tự Khởi và Cụ Duyên 375 

Chương 20: Diễn Dịch Của Chúng Tôi về Sự Khác 

Nhau Giữa Y Tự Khởi Và Cụ Duyên 403 

Chương 2 1 : Phê Phán của Chúng Tôi về Y Tự Khởi 
Không Ánh Hưởng Đen các Luận Điếm của 
Chúng Tôi 429 

Chương 22: Phân Tích về Một cỗ Xe Ngựa 443 

Chương 23: Cá Nhân Thiếu Bản Chất cố Hữu {nhân vô 

ngã} 461 

Chương 24: Các Đối Tượng Thiếu vắng Tự Tính {Pháp 

vô ngã} 493 

Chương 25: Trí Huệ Đòi Hỏi Phân Tích 521 

Chương 26: Họp Nhất Định và Tuệ 559 

Chương 27: Lược Yeu và Ket Luận 573 

Tài Liệu Tham Khảo Chung 585 


6 




Tsongkhapa Losangdrakpa (1357 - 1419) — 

Ảnh nguồn: Phuntsok Cho Ling Buddhist Center 


7 


8 



Lòi Nói Đầu Cho Tập 3 

Trong tập 3, tố Tsongkhapa xoáy sâu vào hai Ba-la-mật-đa cao 
nhất đó là Định và Tuệ. Phần này đuợc chính đức Dalai Lama 
nhận định trong bài giảng chuyên đề Định và Tuệ của Ngài về 
Đại Luận về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ là một trong những 
phần xuất sắc nhất từ trong các tác phấm cùng loại, là vì tố 
Tsongkhapa đã tích hợp và sắp xếp thứ tự kiến thức của các luận 
giải từ những luận su kiệt xuất khác nhau thuộc dòng truyền 
thừa Nãlandã đế đua ra và giải thích một giai trình tu tập rõ 
ràng, hoàn thiện, thậm thâm, hiệu quả và thấu đáo. 1 

Trong phần Định, Tố Tsongkhapa chỉ rõ các chi tiết và các giai 
đoạn tu tập tinh thần mà một thiền giả có thế trải qua cũng nhu 
mô tả rõ các trạng thái của tâm trong lúc thiền. Ngài cũng đã xác 
quyết rõ ràng là Tuệ giác không thế có đuợc hoàn toàn nếu hành 
giả chua đạt tới chánh Định. Nhu vậy, theo nhu cách diễn giảng 
của đức Dalai Lama thì kế cả việc tu tập các phuong tiện Mật 
tông tối thuợng, nhất là trong Đại Viên Mãn hay trong Đại Thủ 
Ãn đòi hỏi hành giả đã có đủ trình độ của Định lực vì các pháp 
tu đó nhận việc có định lực truớc đó nhu là một tiền đề đế tu tập 
thành công. 2 

Tố Tsongkhapa cũng có nhiều giải thích đế đánh tan sự nhầm 
lần cho rằng việc thiền không có đối tuợng là loại thiền lên tính 
Không mà qua đó cho thấy pháp tu này thật sự là một pháp tu 


1 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Da lai 

Lama. Dayl. Atteroon session. Phút 35-36. MP3. Truy cập 
13/03/2012. 

< http ://www.da la i la ma .com/webcasts/post/2 1 1 -the-g reat-treatise- 
on-the-stages-of-the-path-to-enlightenment>. 

2 The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. Da lai 

Lama. Dayl. Atteroon session. Phút 36 -39. MP3. Truy cập 
13/03/2012. 

< http ://www.da la i la ma .com/webcasts/post/2 1 1 -the-g reat-treatise- 
on-the-stages-of-the-path-to-enlightenment>. 


9 



trực tiếp quán chiếu lên tâm của mình. Tức là pháp tu lấy tâm 
làm đối tuợng. 

Trong phần Tuệ giác, tổ Tsongkhapa dùng hầu hết các lời giảng 
đế tập trung vào giải thích các luận điểm khác biệt về chi tiết 
giữa các truờng phái khác nhau. Qua đó chỉ ra sự khiếm khuyết 
hay sai sót của các truờng phái ngoài Trung Quán Cụ Duyên. Ớ 
đây cũng xin nhắc nhở rằng Cụ Duyên tông phái áp dụng một 
phuong tiện lập luận khá đon giản nhung lại vô cùng hiệu quả 
và thích hợp cho cách ứng xử của truờng phái này, đó là muợn 
ngay lập thuyết của các phái khác đế chỉ ra chồ mâu thuẫn của 
nó và do đó bác bỏ lập thuyết đó. Theo ngôn ngữ hiện đại thì ta 
có thế gọi đây là một dạng đặc biệt của phuong pháp phản 
chứng chỉ nhằm chứng tỏ các luận điểm hay lập thuyết (các tiền 
đề) vốn đuợc trình bày từ các phái khác là sai hay tự mâu thuẫn 
dựa trên các lập luận chặt chẽ. Trong ngôn từ Hán-Việt thì 
phuong pháp luận này gọi là Quy Mậu Biện Chứng hay đon 
giản là Quy Mậu, tức là đua các lý luận đó về chồ không có, 
không đúng hay không hợp lệ. 

Nói về sự phân bố của tập 3 này, thì phần Tuệ đuợc trình bày 
hầu nhu gấp đôi luợng thông tin cung cấp cho phần Định. Nói 
thế, không có nghĩa là phần Định không đủ mức thâm diệu mà 
điểm chính là cho thấy tầm quan trọng bậc nhất của Tuệ giác 
siêu việt trong khi vẫn nhấn mạnh việc tu tập tuệ giác đòi hỏi 
phải có định lực đạt đuợc từ truớc đi kèm với việc thiền quán. 

Trong phần trình bày về Tuệ cũng có nhiều điểm cần lưu ý: 

(1) Tổ Tsongkhapa thường sẽ theo một phưong án là: ghi lại các 
lập luận có sai sót trước rồi phần luận hay có khi mãi đến 
chưong sau đó mới đưa ra các phân tích cụ thế chi tiết đế chỉ ra 
chồ thiếu sót khiếm khuyết. 

(2) về khuôn thức, các phưong pháp lập luận trình bày trong 
phần Tuệ giác không hoàn toàn giống như tam đoạn luận của 
khoa luận lý học Tây Phưong, phưong pháp mà tô Tsongkhapa 


10 



trình bày là dựa trên phương pháp luận (nhân minh học) được 
chia sẻ chung giữa Phật giáo và Bà-la-môn. Tuy nhiên, về nội 
hàm khi so sánh giữa hai khuôn thức này thì chúng hoàn toàn 
tương đương trong hiệu năng chứng minh và biện bác. Đe thấy 
rõ hơn, chúng tôi đã có một chú giải trình bày nhiều chi tiết về 
lối biện giải Phật giáo này. 

(3) Điếm mấu chốt có thế giúp độc giả nắm bắt các lập luận 
phức tạp bên trong giáo pháp là luôn luôn ghi nhớ phân biệt giữa 
sự tồn tại đơn thuần và tồn tại theo tự tính cũng như là bối cảnh 
mà lập luận được đưa ra: thường tục (ước lệ) hay tối hậu. 

Một điểm cần lưu ý trong trình bày của ban dịch thuật về phần 
tuệ là: 

(1) Do đặc điểm tranh luận gay go giữa các luận điểm giữa các 
hệ thống luận lý nên chúng tôi sẽ không dùng các đại danh từ 
như “quý vị”, “tôi”. Vì có vẻ như không mấy phù họp khi mà tố 
Tsongkhapa dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ hai đế chỉ đại diện 
của trường phái khác lúc trình bày các tranh luận (trong khi đó, 
người đọc chúng ta chỉ ở trong vai của một nhà quan sát), và do 
đó, trong trường họp này đế cho thích hợp hơn chúng tôi có thế 
dùng các đại từ như “ngươi” hay “các ngươi” và “ta” hay đôi khi 
là "chúng tôi" tùy theo mạch văn của nguyên bản. 

(2) Do đặc điểm văn đối thoại có nhiều chồ dùng đến đại danh 
từ nhân xưng số ít ngôi thứ ba ám chỉ một luận giả nào đó của 
các tông phái sẽ thường được dịch thảnh "ngài" hay đôi khi là 
"ông ta". Đồng thời cũng có trường họp đại danh từ nhàn xưng 
số ít ngôi thứ hai (thay vì ông, anh, thầy, ...) cũng thường được 
dịch thành "Ngài" với chữ cái đầu tiên 'N' được viết hoa. Cách 
viết này là đế tránh sự hiếu lầm giữa ngôi thứ ba và ngôi thứ hai 
lại dùng cùng một thuật ngữ. 

(3) Trong một số ngữ cảnh phức tạp việc dùng đại từ xưng hô 
"chúng tôi" sẽ thường ám chỉ một trường phái cụ thế nào đó 
đang đưa ra các tranh luận hay các giảng giải của riêng trường 
phái đó và đề cập về chính họ. Và đại từ "chúng ta" được dùng 


11 



nếu như người phát biểu mốn ám chỉ toàn bộ các thành viên 
dính líu trong cuộc tranh luận. 

(4) Trong việc sử dụng các ngôn từ liên quan đến tình trạng bản 
thế hay cung cách mà các pháp tồn tại thì các thuật ngữ sau đây 
được xem là tuông đưong: tự tỉnh, tự tồn, tỉnh nền tảng, tỉnh 
thiết yếu, tỉnh nội tại... Thật ra, ngay cả trong những chánh văn 
của các đại sư Trung Quán các thuật ngữ này cũng được xem là 
tuông đưong. 

(5) Hầu hết các chú thích của Bản dịch Anh ngữ và các phụ chú 
thêm vào của người hiệu đính có thế giúp ích nhiều cho việc 
nắm bắt ý tưởng và ngôn ngữ của bản dịch Việt ngữ. Tuy nhiên, 
nó sẽ hầu như không gây ảnh hưởng đến nội hàm bản dịch nếu 
người đọc bỏ qua các chú thích trên 

(6) Các thuật ngữ chuyên biệt có ý nghĩa riêng trong nội hàm tập 
3 này khi dùng lần đầu sẽ được chú thích thêm chi tiết. Các chú 
thích này có thế đóng vai trò quan trọng cho việc thấu hiểu hon 
bản dịch. Xin quý độc giả lưu ý. 

Ước mong rằng phần chỉ dạy trong tập 3 này của tố Tsongkhapa 
sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho cả thiền giả cả ở mức chỉ lần mức 
quán cũng như là phần bố sung về triết thuyết Trung Quán cho 
các thiện tri thức. 

Mọi công đức xin hồi hướng cho sự giải thoát tất cả chúng sinh 
hữu tình. 

Liên lạc: 

Xin vui lòng dùng điện thư đế hên lạc với người đại diện của 
nhóm dịch thuật Lamrim Lotsawas qua địa chỉ 
lang.dau@gmail.com về các vấn đề liên quan đến đề án này. 

Kính chúc tất cả thân tâm hằng tỉnh thức và an lạc 
Mùa Thu 2012. 

Nhóm Lamrim Lotsawas 


12 



Lòi Tựa Của Chủ Biên Bản Anh Ngữ 

Vào năm 1992 Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng 
(TTHTPGTT) khởi sự bản dịch gồm ba tập của bộ Đại Luận về 
Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ ( Bvang chub lam rim che ba). Tập 
một đã được Nhà Xuất Bản Snow Lion xuất bản năm 2000. Chúng 
tôi đã quyết định cho xuất bản tập ba vào lúc này bởi vì sự quan tâm 
rộng lớn của độc giả về đề tài định (samatha; zhỉgnas ) và tuệ 
(yipasvana; ỉhag mthong). Tập hai sê được xuất bản sau. 

Ban Dịch Thuật Lamrim Chenmo đã theo cùng một thủ tục và 
hình thức đã dùng cho tập một. Những thành viên của ban phiên 
dịch đã tham gia vào tập này gồm có Roger Jackson, B. Alan 
Wallace, Elizabeth s. Napper, Jose Cabezon, Guy Newland, và 
Donald Lopez. Các dịch giả cũng lại tham khảo chú giải Bon 
Chú Giải Đan Ket ( Lam rim mchan bzhi sbrags may và luôn 
luôn dùng chú giải này đế diễn giải các trích dần. về phần định, 
các hiệu đính viên đã được sự giúp đỡ quý báu của các học giả 
Phật giáo lồi lạc đưong thời người Tây Tạng Demna Locho 
Rimbochay và Loling Geshe Yeshe Tapkay; hai học giả này đã đọc 
toàn bộ văn bản và thảo luận những đoạn khó. về phần tuệ, họ cũng 
được sự hồ trợ thành thạo của Tiến sĩ Thupten Jinpa, tài năng dịch 
thuật tuyệt vời của ông đã giúp cho đề án này rất nhiều. 


Hheo Elizabeth Napper thì Bốn Chú Giải Đan Kết là các chú giải về 
Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ này. Nguồn tác giả của 
bốn chú giải này được nhận diện là: (1) Ba so Chõ-gyi-gyel-tsen 
(1401-1473); (2) De-druk-ken-chen Ka-rok Nga-wang-rap-den (thế 
kỷ 17); (3) Jam-yang-shay-ba Nga-wan-dzõn-dru (1648-1712); (4) 
Dra-di Ge-shay Rỉn-chen-dõn-drub (thế kỷ 17). Kiểu cách trình bày 
của các chú giải này là việc chen giữa các dòng văn của ngài 
Tsongkhapa được in chữ to bởi các lời chú giải in nhỏ hơn. Xem 
thêm thi tiết từ Dependent Arìsing and Emptiness: A Tibetan 
Buddhist Interpretation of Madhyamika Philosophy. P219-228. 
Elizabeth Napper.Wisdom.1989. 


13 



Có nhiều người tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ và ủng 
hộ của họ đế tác phấm này được hoàn thành. Đầu tiên và trên hết là 
Đức Dalai Lama, ngài là ngọn đèn hải đăng và nguồn cảm hứng 
bất tuyệt cho đề án này. Tôi cũng luôn nhớ tới lòng từ ái của thầy 
bốn sư tôi, cố Geshe Ngawang Wangyal, thầy là nguồn sức mạnh 
bất tận. Tôi cũng rất biết ơn các dịch giả và các học giả người Tây 
Tạng kế trên, không có những vị này thì đã không có đề án. 
Trong số các đóng góp này, phần đóng góp của Guy Newland là 
nổi trội bởi vì ông đã nhận hoàn toàn trách nhiệm việc hiệu đính 
phần tuệ và đã làm một cách rất kỹ lưỡng và khéo léo. Tôi cũng 
rất cảm kích những gợi ý về hiệu đính của Gray Tuttle và việc 
làm kỹ lưỡng của người chủ biên Susan Kyser của nhà xuất bản 
Snow Lion. Tôi cũng cảm tạ Gareth Sparham, Ladakhi Geshe 
Lozang Jamspal, và Geshe Yeshe Tapkay. 

Những công việc hợp tác loại này đòi hỏi nhiều hồ trợ trong 
những lãnh vực bên ngoài phạm vi học thuật. Tôi rất hoan hỷ 
xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với toàn thế gia đình, 
thân hữu, học viên, và những hồ trợ viên tốt bụng của 
TTHTPGTT đã đóng góp không biết bao nhiêu trợ giúp vô giá 
đế trợ duyên cho việc hoàn thành tập sách dịch thuật này: song 
thân tôi, Nancy và Eric Cutler, tình thương yêu và lòng tin 
tưởng bền vững của những người này nơi tôi là niềm khích lệ 
lớn lao; Thupten T. Taikang về những lời khuyên khôn ngoan và 
tấm gương sáng ngời của ông; Buff và .Tohnnie Chace, Randall 
và Jane Imai, Joel McCleary, Stuart và Lillie Scudder, Jim và 
Bonnie Onembo, Frank và Khady Lusby, Chot và Armen Elliott, 
Nick và Shelley Guarriello, Thao và Gai Nguyên, Mike và 
Debbie Joye, cũng như Frank và Raksha Weber, tình bạn và sự 
giúp đỡ quý báu của họ cho thấy không phải họ chỉ có những 
mối quan tâm bình thường đến việc làm của TTHTPGTT; 
Jeffrey Hopkins và Douglas Crichton, cả hai tác giả này đã tốt 
bụng chia sẻ sự hiểu biết sâu sắc của họ về nghề viết với người 
rất cần sự hiếu biết này; Valerie Stephens về sự giúp đỡ không 
ngừng nghỉ cho người chồng Guy Newland của chị; những vị 


14 



tiến sĩ của TTHTPGTT, Peter Beskyd, James Goodwin, Jerry 
Cohen, Rajinder Sharma, Deedee Eisenberg, David và Ming 
Ming Molony, Phil Lecso, và Frank Viverette, tất cả những lời 
khuyên và giúp đỡ tuyệt vời của các vị này đã giúp tôi vuợt qua 
đuợc những lúc khó khăn; John và Margaret Brzostoski, David 
và Victoria Urubshurow, Sam và Lisa Badushow, và Ray 
McAdam, tất cả những nguời bạn trung thành của TTHTPGTT; 
những học viên thân thuơng của tôi và hôn phối của họ, Amy và 
John Miller, Brady và Tasha Whitton, cũng nhu Davis Smith và 
Kendra Lawrence, tất cả đều là nguồn hồ trợ, nguồn yêu thuơng, 
và nguồn cảm hứng bất tuyệt. Còn nhiều nguời khác tôi chua 
nhắc đến. Xin hiếu cho rằng tôi luôn nghĩ tới quý vị với lòng 
biết ơn. 

Tất cả những điều này đều không thể có đuợc nếu không có sự 
hồ trợ đầy yêu thuơng và lòng kiên trì to lớn của vợ tôi, Diana, 
nguời mà tôi hết lòng biết ơn. 

Joshua w.c. Cutler 

Trung Tâm Học Tập Phật Giáo Tây Tạng 
Washington, New Jersey 


15 



16 



'Crước tiên và trên hết chúng cơn xin dầỉtg lởi tản thản 
chư Ì5 'hật, chư õễề-tát, chư thiên cdổợ phấp, chư 
dhầp, chư 'Cơ, và chư 'Càỉ tg thuộc các dòng truyền 
thừa iShật giảơ, đặc biệt là các sư phụ của dờng truyầt 
thừa dHầhmdã dã hộ trì chánh iSháp dẫn dắt chúng 
đệ tử tiếp tục bảơ tồn các phương tiện tu tập và hướng 
dẫn chúng cơn rèn luyện tinh tần, nương tụa nđ ''Cam 
Qê>ảơ. 

Chúng cơn xin dâng lên 'Chánh Cĩ)ức dĩalai 
éíama bản dịch damrìm Chenmơ với ước ngưỡng 
cảm tạ lòng từ bi vồ lượng của ỜCgài đã khổng mệt 
mỏi hoang hóa chánh iSháp và hữ trợ chúng sinh vồ 
phân biệt trên cơn đường tu tập bất bạo dạng. 

Ờdguyện hơi hướng tất cả cồng đức và các hệ quả tết 
đẹp của cồng trình này về chơ sự giác ngợ của toàn thể 
chúng sinh 


17 


Lamrim Lotsawas 

Danh Sách Ban Dịch Thuật và Hiệu Đính 
Bản Dịch Việt Ngữ - Quyển 3 

-s-' 

m 

Dịch Thuật 


Mai Tuyết Ánh 
Nguyễn Thị Trúc Mai 
Võ Quang Nhân 
Tiểu Nhỏ 
Trần Cuờng Việt 



Hiệu Đính và Biên Tập 


Mai Tuyết Ánh 
Lê Xuân Duơng 
Nguyễn Thị Trúc Mai 
Võ Quang Nhân 
Nguyên Phuơng 
Lê Lam Sơn 



Trách Nhiệm Tổng Quát 


Võ Quang Nhân 


18 



Bảng Chữ Viết Tắt 


A-kya 

AA 

AK 

AKbh 

AS 

Bhk 

BCA 

Bkl 

Bk2 

Bk3 

Bpãlita 

Chn. 

Cá 

Cát 

D 

Great Treatise 
1 

Great Treatise 
2 

Great Treatise 
3 

JM 

LRCM 


MAV 

MAVbh 

mChan 


MMK 

MSA 


A-kya-yongs-'dzin, Lam rim brda bkroi 

Abhisamayãỉamkãra-nãma- 

prqịnãpãramitopadeẳa-sãstra-kãrikã 

Abhidharma-koảa-kãrikã 

Abhidharma-koảa-bhãsva 

Abhỉdharma-samuccaya 

Yogã-caryã-bhủmau-bodhỉsattva-bhũmỉ 

Bodhỉsattva-caryãvatãra 

l st Bhãvana-krama 

2 nd Bhãvana-krama 

3 ld Bhãvana-krama 

buddhapãlita-mũlamadhyamaka-vrtti 

Chỉnese 

Catuh-ẩataka-ẩãstra-kãrikã-nãma 
Catuh-ẩataka-ẳãsừa-kãrikã-nãma-tĩkã 
sDe dge Các bản dịch kinh và luận Tạng ngữ 
Cutler et al. 2000 

Cutler et al. 2000 

Cutler et al. 2002 

Jãtaka-mãìã 

Tsongkhapa (1985) sKves bu gsum gyi myams su 
bìang ba'i rim pa thams cad tshang bar ston pa'i 
bvang chub lam gyi rim pa 
Madhyamakãvatãra 
Madhyamakãvatãra-bhãsya 
'Jam-dbyangs-bzhad-pa, et al. Lam rim mchan 
bzhi sbrags ma 

Prajnã-nãma-mũỉamãdhyamka-kãrikã 

Mahãyãnã-sủtralamkãra-kãrỉkã 


19 



p 

Suzuki (1955-61) 

PPd 

Prasanna-padã, Dharamaìa 1968 

PPs 

Prasanna-padã, La Vallée Poussỉn 197 Oa 

PS 

Paramitã-samãsa 

RGV 

Uttara-tantra ( Ratna-gotra-vibhãga ) 

rNam thar rgyas 

Nag-tsho, Jo bo rje dpaỉ Idan mar me mdzad ve 

pa 

shes kvi mam thar rgyas pa 

Rã 

Rãja-parikatha-ratnavali 

Sbh 

Yogã-caryã-bhũmau-ẩrãvaka- 

bhũmỉ 

Skt. 

Sanskrit 

Sn. 

Samdhi-nirmocana sũtra 

SP 

Sad-dharma-punậanka-nãma-mahãyãnã-sủừa 

SR 

Sarva-dharma-svabhã-samatã-vipancita-samãdhi- 

rãịa-sũtra 

tib. 

Tỉbetan 

Toh 

Ui et al. 1934 

Ud 

Udãna-varga 

Vs 

Vỉnỉẳcaya-samgrahanỉ 

vv 

Vỉgraha-vyãvartanĩ 

VVv 

Vỉgraha-vyãvartanĩ-vrttỉ 

YS 

yukti-sasthikã 

YSv 

yukti-sasthikã-vrtti 


20 



Dàn Ý Tập 3 

[Phần I Định Từ Thiền] 

[Chương 1 : Định và Tuệ] 

2” Cách rèn luyện hai Ba-la-mật sau cùng một cách cụ thế 

(a) Những lợi ích của việc nuôi dưỡng định và tuệ 

(b) Làm thế nào định và tuệ bao gồm tất cả mọi trạng huống của 
sự tập trung thiền 

(c) Bản chất của định và tuệ 

(d) Lý do phải nuôi dưỡng cả hai 

(e) Làm thế nào đế đạt một cách chắc chắn về thứ tự của chúng 
[Chương 2: Chuẩn Bị Cho Định Từ Thiền] 

(f) Cách thức rèn luyện cho mỗi Ba-la-mật-đa 

(i) Cách thức tu tập định từ thiền 

(a’) Dựa trên các tiền đề của định từ thiền 
(1 ’) Trú ngụ ở nơi thích họp 
(2’) Tham chấp ít (thiểu dục) 

(3’) Dung xả 

(4’) Ngưng hoàn toàn nhiều hoạt động 
(5’) Giữ giới thuần khiết 

(6’) Dẹp bỏ hoàn toàn các ý tưởng tham chấp, v.v... 
(b’) Cách thức nuôi dưỡng định dựa vào cơ sở trên 
(L) Chuẩn bị 
(2’) Tu tập thực thụ 
(a”) Tư thế thiền 
(b”) Tiến trình thiền 

(1”) Cách thức phát triển sự tập trung không 
sai sót 

(a) ) Làm gì trước khi tập trung chú ý lên 
một đối tượng thiền 

(b) ) Làm gì trong khi tập trung lên một 
đối tượng thiền 

(1)) Nhận diện đối tượng thiền theo 
chỗ mà sự chú tâm của ngươi đặt vào 
(a’)) Một trình bày chung về các 
đối tượng thiền 

(1’)) về chính các đối tượng 
của thiền 


21 



(a”)) Các đối tượng phồ 
biến của thiền 

(1”)) Các hình ảnh 
rời rạc 

(2”)) Các hình ảnh 
không rời rạc 
(3”)) đối tượng của 
sự hiện hữu 
(4)) Thành tựu mục 
tiêu của quý vị 
(b”)) Các đối tượng thiền 
cho việc thanh lọc ứng 
xử của quý vị 

(1”)) Tính xấu xa 
(2”)) Tính yêu 
thương 

(3”)) Duyên khởi 
(4”)) Sự phân biệt 
của các cấu thành 
(5”)) Hít vào và thở 
ra 

(c”» Đối tượng thiền cho 
sự thiện xảo 

(1”)) Các uẩn 
(2”)) Các Cấu thành 
(3”)) Các nguồn 
(4”)) Duyên khởi 
(5”)) Những điều khả 
dĩ và không khả dĩ 
(d”)) Các đối tượng 
thiền cho việc tinh 
lọc các khổ đau 
(2’)) Ai nên thiền lên đối 
tượng nào 

(3’)) Các đồng nghĩa đối 
tượng thiền 

(b’)) Nhận diện các đối tượng 
thiền theo nội dung này. 


22 



[Chương3: Tập Trung Tinh Thần của Mình] 

(2)) Cách tập trung tinh thần quý vị 
vào đối tượng thiền 

(a’)) Phương thức không sai sót 
(b’)) Loại bỏ các phương thức có 
sai sót 

(c’» Thời gian của các buổi tu 
tập 

[Chương 4: Làm Việc với Hôn Trầm và Trạo cử] 

(c)) Làm gì sau khi quý vị tập trung lên 
đối tượng thiền 

(1) ) Làm gì khi hôn trầm và trạo cử 
xảy ra. 

(a’)) Sử dụng phương thuốc trị 
việc thất bại trong việc nhận biết 
hôn trầm và trạo cử 

(1 ’)) Xác định các đặc tính 
của hôn trầm và trạo cử 
(2’)) Phương pháp phát triển 
tỉnh thức nhận biết được hôn 
trầm và trạo cử 

(b’)) Sử dụng phương thuốc trị 
việc thất bại trong nỗ lực loại trừ 
chúng ngay cả khi nhận ra chúng. 
(1 ’)) Sự chú tâm và cách 
ngưng hôn trầm và trạo cử 
(2’)) Các nguyên nhân sâu xa 
của hôn trầm và trạo cử 

(2) ) Làm gì khi hôn trầm và trạo cử 
không hiện diện 

[Chương 5 : Thành Tựu Định] 

((2") Những giai đoạn trong đó các trạng thái 
tinh thần phát triến 

(a) ) Những giai đoạn thực tế trong đó các 
trạng thái tinh thần phát triến 

(b) ) Tiến trình thành tựu chúng với sáu áp 
lực 


23 



(c)) Làm cách nào bốn chú tâm liên can 
đến việc này 

(c’) ước lượng về sự nuôi dưỡng thành công của định 
(1 ’) Một trình bày về việc phân chia đường biên giữa 
việc hoàn tất và chưa hoàn tất định từ thiền 
(a") Một trình bày về ý nghĩa thực thụ 
(b") Các dấu hiệu liên quan đến sự chú tâm và 
giải trừ các lo ngại 

[Chương 6: Định, Một Phần của Đạo Pháp] 

(2’) Trình bày chung về cách thức đế tiến hành theo 
đạo pháp cơ bản của định từ thiền 
(3’) Trình bày đặc biệt về cách thức đế tiến hành theo 
đạo pháp thế tục 

(a") Sự cần thiết đế thành tựu định từ thiền trước 
khi xúc tiến trên lộ trình có hàm chứa các khía 
cạnh của bình lặng và thô 
(b") Trên cơ sở định từ thiền, cách đe thoát khỏi 
tham chấp vào dục giới 

[Phần II Tuệ] 

[Chương 7: Tại Sao Trí Huệ Là cần Thiết] 

(ii) Cách tu tập trí huệ 

[Chương 8: Nương Dựa Vào Các Nguồn Liễu Nghĩa] 

(a’) Thỏa mãn các tiền đề của trí huệ 

(1 ’) Nhận diện các kinh văn có ý nghĩa tạm thời và 
các kinh văn liễu nghĩa 

(2’) Lịch sử của luận giải về chủ ý của ngài Long 
Thọ. 

[Chương 9 Giai Trình Bước Vào Thực Tại] 

(3’) Cách xác định quan điếm triết học về tính Không 
(a”) Giai trình bước vào thực tại 

[Chương 10: Nhận Diện Sai Đối Tượng Bị Phủ Định] 

(b") Xác định thực tế của thực tại 

(1") Nhận diện đối tượng bị phủ định bởi lập 
luận 

(a)) Tại sao đối tượng của sự phủ định 
phải được nhận diện một cách cấn thận 


24 



(b)) Việc bác bỏ các hệ thống khác vốn 
chỉ bác bỏ mà thiếu việc nhận diện đối 
tượng bị phủ định 

(1)) Nội hàm bác bỏ sự nhận diện của 
đối tượng quá rộng 

(a')) Nêu các khắng định của phía 
khác 

(b 1 )) Chỉ ra các khắng định đó là 
sai lạc 

(1')) Chỉ ra rằng các hệ thống 
đó mâu thuẫn với tính đơn 
nhất của Trung Quán. 

(a")) việc nhận diện tinh 
năng đặc trưng của Trung 
Quán 

[Chương 1 1 : Duyên Khởi Và Tính Không] 

(b")) Chỉ ra rằng các hệ 
thống đó mâu thuẫn với 
tính năng đặc trưng của 
Trung Quán 

(c")) Làm thế nào Trung 
Quán trả lời cho những 
người phủ nhận tính năng 
đặc trưng của Trung 
Quán 

[Chương 12: Phân Tích Lập Luận] 

(2’)) Chỉ ra rằng các phê 
phán của trường phái Trung 
Quán không nhổ gốc rễ sự 
hiện hữu ước lệ 

(a”)) Các ngươi không 
thế xóa bỏ những hiện 
tượng thường tục qua 
việc thấm tra xem liệu 
những điều đó có khả 
năng đứng vững trước sự 
phân tích luận lý hay 
không. 


25 



[Chương 1 3 : Sự Xác Lập Hiệu Quả] 


(b")) Các ngươi không 
thế loại trừ những hiện 
tượng ước lệ bằng cách 
bác bỏ chúng thông qua 
việc kiếm chứng rằng 
nhận thức hiệu quả có 
xác lập nên chúng hay 
không. 

[Chương 14: Sự Tồn Tại Ước Lệ] 

[Chương 15: Sự sinh khởi không bị bác bỏ] 

(c") Các ngươi không thể 
loại trừ các hiện tượng 
thường tục bằng cách bác 
bỏ chúng thông qua việc 
kiếm tra rằng liệu chúng 
có được sinh khởi bằng 
một trong bốn cách khác 
nhau hay không. 

(d") Một sự bác bỏ về tất 
cả bốn phần của tứ bổ đề 
không phải là một phê 
bình chính đáng về các 
hiện tượng thường tục 

[Chương 16: Phủ Định Không Đủ] 

(2)) Bác bỏ một sự nhận diện bị giới 
hạn thái quá của đối tượng bị phủ 
định 

[Chương 17: Đối Tượng Bị Phủ Định Thật Sự] 

(c)) Cách thức hệ thống của chúng tôi 
nhận diện đối tượng của sự phủ định 

(1) ) Sự nhận diện thật sự của đối 
tượng bị phủ định 

(2) ) Khi nào đế thêm vào các đặc tính 
cho các đối tượng của sự phủ định 

(3) ) Có nên thêm vào đặc tính "tối 
hậu" cho đối tượng bị phủ định 


26 



[Chương 18: Những Diễn Dịch Sai Lạc về Sự Khác Nhau Giữa Phái 
Cụ Duyên và Y Tự Khởi] 

(2”) Khi nào thực hiện bác bỏ với một thủ tục 
Y Tự Khởi hoặc với một thủ tục Cụ Duyên 
(a)) Ý nghĩa của Y Tự Khởi và Cụ Duyên 

(1) ) Bác bỏ các lập thuyết của phía 
khác 

(a 1 )) Những gì các phía khác tin 
[(I 1 )) Diễn giải sai lạc đầu 
tiên] 

[(2')) Diễn giải sai lạc thứ 
nhì] 

[(3')) Diễn giải sai lạc thứ ba] 
[(4')) Diễn giải sai lạc thứ tư] 

[Chương 19:Bác Bỏ các Diễn Dịch Sai Lạc về Y Tự Khởi và Cụ 
Duyên] 

(b')) Bác bỏ những lập thuyết đó 
(T)) Bác bỏ diễn dịch sai lạc 
đầu tiên 

(2')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc 
thứ hai 

(3')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc 
thứ ba 

(4')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc 
thứ tư 

[Chương 20: Diễn Dịch Của Chúng Tôi về Sự Khác Nhau Giữa Y Tự 
Khởi Và Cụ Duyên] 

(2) ) Đưa ra lập thuyết riêng của 
chúng tôi 

(a 1 )) Bác bỏ thực tế về luận điếm 
Y Tự Khởi 

(I 1 )) Chủ thể của một phép 
suy luận Y Tự Khởi không 
được xác lập 

(a")) Những gì Thanh 
Biện tin tưởng 
(b”)) Bác bỏ điều đó 


27 



(1")) Ý nghĩa không 
chính xác 

(2")) Ví dụ trích dẫn 
không phù họp 
(2’)) Chứng minh rằng lý lẽ 
cũng không được xác lập 
[Chương 21: Phê Phán Của Chúng Tôi về Y Tự Khởi Không Anh 
Hưởng Đen Các Luận Điếm Của Chúng Tôi] 

(b')) Tại sao những lỗi sai chúng 
tôi tìm thấy trong các luận điếm 
Y Tự Khởi này không áp dụng 
cho chúng tôi 

(b)) Theo hệ thống nào đế phát triến quan 
điểm trong dòng tâm thức của các ngươi 
[Chương 22: Phân Tích về Một cỗ Xe Ngựa] 

(3") Làm thế nào để sử dụng thủ tục đó để tạo 
ra chánh kiến trong dòng-tâm thức của các 
ngươi 

(a)) Làm thế nào đế xác định rằng không 
có tự ngã trong con người {nhân vô ngã} 
(1)) Trên thực tế việc xác định là tự 
ngã thiếu tự tính 
(a 1 )) Cho ví dụ 

(I 1 )) Chỉ ra rằng cỗ xe tồn tại 
một cách gán định, mà không 
có tự tính 

(2')) Loại bỏ các phản đối về 
vô ngã 

(3')) Làm thê nào đê xác lập 
cỗ xe dưới nhiều tên gọi khác 
nhau 

(4')) Lợi thế mà các ngươi 
tìm thấy quan điếm một cách 
nhanh chóng bằng cách sử 
dụng ví dụ này. 

[Chương 23 : Cá Nhân Thiếu Bản Chất cố Hữu {nhân vô ngã} ] 

(b 1 )) Chỉ ra ví dụ minh họa điều 

gì 


28 



(1')) Ví dụ minh họa cách 
thức mà cá nhân thiếu vắng 
tự tính 

(a")) Bác bỏ lập thuyết 
cho tự ngã là một với các 
uẩn 

(b")) Bác bỏ lập thuyết 
cho ngã là khác nhau với 
uẩn 


(c"» Làm thế nào các 
luận điểm đó cũng bác bỏ 
những luận cứ còn lại 
(d")) Làm thế nào cá 
nhân trinh hiện nhu một 
ảo ảnh dựa trên bác bỏ đó 
(2’)) Ví dụ minh họa cách cá 
nhân đó được xác lập dưới 
tên gọi khác nhau 

(2) ) Giảng dạy rằng tự ngã tự nó cũng 
được xác lập như thiếu vắng tự tính 

[Chương 24: Các Đối Tượng Thiếu vắng Tự Tính] 

(3) ) Làm thế nào để áp dụng những 
dòng lý luận trên vào các hiện tượng 
khác 

(b) ) Làm thế nào đế xác định rằng các 
pháp cũng không có ngã 

[(1)) Bác bỏ sinh khởi từ tự nó] 

[(2)) Bác bỏ sinh khởi từ sự vật khác] 
[(3)) Bác bỏ sinh khởi từ cả hai tự nó 
và từ sự vật khác] 

[(4)) Bác bỏ sinh khởi không nguyên 
nhân] 

[(5)) Làm thế nào để suy luận rằng sự 
sinh khởi tự tính không tồn tại] 

(c) ) Làm thế nào đế loại bỏ những che 
chướng bằng cách trở nên quen thuộc với 
những quan điểm đó. 

[Chương 25: Trí Huệ Đòi Hỏi Phân Tích] 


29 



(b 1 ) Phân loại tuệ giác 
(c') Làm thế nào để nuôi dưỡng tuệ giác 
(L) Bác bỏ các hệ thống khác 
(a”) Bác bỏ đầu tiên 
(b”) Bác bỏ thứ hai 
(c”) Bác bỏ thứ ba 
(d”) Bác bỏ thứ tư 

(2') Trình bày về hệ thống riêng của chúng ta 

(a”) Tại sao cả hai thiền định và thiền quán là cần 
thiết 

(b”) Vượt qua các phản đối về trình bày đó 
[Chương 26: Hợp Nhất Định và Tuệ] 

(c")Tóm lược những điếm chính đế duy trì trí huệ 
và định lực 

(d 1 ) Các biện pháp để đạt được trí huệ thông qua 
(iii) Làm thế nào đế họp nhất định lực và trí huệ 
[Chương 27 : Lược Y ếu và Ket Luận] 
b' Làm thế nào đế tu tập cụ thế trong Kim Cương thừa 


30 



Phần I: Định Từ thiền 1 
Chương 1: Định Và Tuệ 

2” Cách rèn luyện hai Ba-la-mật sau cùng một cách cụ thế 

(a) Những lợi ích của việc nuôi duỡng định và tuệ 

(b) Làm thế nào định và tuệ bao gồm tất cả mọi trạng huống 
của sự tập trung thiền 

(c) Bản chất của định và tuệ 

(d) Lý do phải nuôi duỡng cả hai 

(e) Làm thế nào đế đạt một cách chắc chắn về thứ tự của 
chúng 




Các đại su cao quý đều có {tâm} đại từ bi; Con cúi đầu đảnh lễ 
duới chân các ngài. [468] 

2” Cách rèn luyện hai Ba-la-mật sau cùng 2 một cách cụ thể 

Rèn luyện hai Ba-la-mật sau cùng, một cách cụ thế, là cách đế 
nuôi duỡng định từ thiền 3 và tuệ, vì định và tuệ đuợc bao hàm 


1 Nhắc lại, Định từ thiền là thuật ngữ được dùng để chỉ khả năng hay 
trạng thái định có được từ việc huân tập thiền, tương ứng với 
thuật ngữ thiền định. Tuy nhiên, vì nguyên bản dùng thuật ngữ 
"meditatative serenity" với danh từ chính là serenity và tính từ bổ 
nghĩa của nó là meditative nhấn mạnh định lực có được từ thiền. 

2 BA1 Đề mục 2". Đặc biệt cách thức rèn luyện hai Ba-la-mật-đa cuối 
là phần thứ hai của hai đề mục con thuộc về RLCM 3) với tựa là Tu 
luyện cho người có căn cơ cao trong giai trình của đạo 
(LRCM:283). Hai đề mục con (LRCM:364) c" Tiến trình tu học Lục 
độ Ba-la-mật-đa bao gồm cả 1" Cách thức rèn luyện bồ-đề tâm 
một cách tổng quát và 2" đặc biệt, cách thức rèn luyện hai Ba-la- 
mật cuối cùng. 

3 Nhắc lại, ở đây thuật ngữ đinh từ thiền dùng để chỉ định lực thành 
tựu từ việc tu tập thiền, ở đây có thể hiếu định từ thiền chính là 
thiền định Ba-la-mật-đa và tuệ là trí huệ Ba-la-mật-đa. 


31 



một cách tương ứng trong các ba-la-mật về sự ốn định hóa trong 
thiền và trong trí huệ. Mục này có sáu phần: 

1 . Các lợi ích của việc nuôi dưỡng định và tuệ 

2. Chỉ ra rằng cả hai định và tuệ bao gồm tất cả mọi trạng 
huống của sự tập trung thiền 

3. Bản chất của định và tuệ 

4. Lý do phải nuôi dưỡng cả hai 

5. Làm thế nào đế đạt một cách chắc chắn về thứ tự của 
chúng 

6. Làm thế nào đế luyện tập cho mỗi kỹ năng (chương 2- 
26) 

(a) Những lợi ích của việc nuôi dưõTig định và tuệ 

Tất cả các phấm chất tốt đẹp thế tục và xuất thế của Đại thừa và 
Tiếu thừa đều là kết quả của định và tuệ. Kinh Giải Thâm Mật 
có ghi 1 : 

Này Di-lặc, ngươi nên biết rằng tất cả những phẩm hạnh thế 
tục và xuất thế bất luận là của các Thanh Văn, Bồ-tát, hay 
Như Lai đều là kết quả của định và tuệ. 

Vẩn : Có hay không các phấm hạnh diệu hảo của định và tuệ 
trong dòng tâm thức của các hành giả đã thành tựu chúng thông 
qua thiền? [469] Tại sao lại có thế xảy ra việc tất cả các phấm 
hạnh diệu hảo là kết quả từ cả hai? 

Đáp: Như sẽ được giảng giải, định và tuệ thực tế là những phấm 
hạnh diệu hảo trong dòng tâm thức của những ai đạt được chúng 
từ thiền, cho nên tất cả các phấm hạnh diệu hảo của Đại thừa và 
Tiếu thừa thì không phải đều là kết quả do bởi chúng {định và 
tuệ} . Tuy vậy, sự tập trung mà ít nhất có tính nhất tâm lên một 


1 BA2 samdhinirmocana nama-mahayana-sutra (Sn), Lamotte 1935: 
111; P774: 17.3.3-4. 

32 



đối tượng thiện đức được xem là định; những chánh kiến phân 
biệt được một đối tượng là ước lệ hay tối hậu được xem là trí 
huệ. Đây là điều mà kinh văn có ý chỉ ra trong việc dạy rằng tất 
cả những phẩm hạnh của Tam thừa 1 là kết quả từ định và tuệ, 
cho nên không có sự mâu thuẫn. 

Với cùng một hàm ý, Đại Thừa Dưỡng Tín Kinh (Mahãvãnã- 
prasãda-prabhãvanã-sũtra) nêu 2 : 

Này đứa con của truyền thừa thiện hảo, danh mục này là 
thông điệp cho ngưoi rằng tín tâm trong Đại thừa của các 
Bồ-tát - và thật ra, tất cả các pháp do Đại thừa - đều đến từ 
việc quán chiếu đúng về các thực tính và ý nghĩa {tức là 
quán} với một tâm thức không phân tán {tức là chỉ} . 

Tâm thức không phân tán là sự nhất tâm về tinh thần, tức là định 
lực tánh, trong khi sự quán chiếu đúng về các thực tính và ý 
nghĩa là trí huệ phân biệt, tức là tuệ giác tánh. Do đó, quý vị 
phải thành tựu được tất cả phấm hạnh của nhị thừa thông qua (1) 
duy trì sự phân tích {hay quán chiếu} với trí huệ phân biệt {trí 
bát-nhã} và (2) nhất tâm tập trung lên đối tượng của thiền. Quý 
vị không thành tựu được chúng qua thực hành phiến diện của 
riêng thiền quán hoặc thiền chỉ. 

Cũng thế, Kỉnh Giải Thâm Mật nêu 3 : 


^heo Rỉgpa Wiki thì có hai cách hiểu về Tam thừa. Trong khuôn khổ 
nguyên thủy thì Tam thừa bao gồm Thanh văn thừa 
(srãvakayãna), Độc Giác thừa (pratyekabuddhayãna) và Bồ-tát 
thừa (bodhisattvayãna). Cách hiểu thứ hai theo khuôn khổ của 
Kim Cang thừa thì Tam thừa bao gồm Tiếu thừa (Hĩnayãna) , Đại 
thừa (Mahãyãna) và Kim Cang thừa (Vajrayãna). Three yanas. 
Rigpa shedrá. Truy cập: 14/01/2012. 
<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Three_yanas>. 

2 BA3 Ãrỵa-mahãyãnã-prasãda-prabhãvana-Namã-sutra P812:239.4.4- 
5 

3 BA4 Sn, Lamotte 1935:111; P774: 6.2. 6-7 


33 



Khi ai kia đã phát triển Tuệ 
Và định, thì họ thoát khỏi 
Ràng buộc của các xu huớng sai lạc 
Và của sự lệ thuộc vào các biểu tuớng 

Ớ đây, “các xu huớng sai lạc” là các thiên huớng nội tại tiềm ấn 
trong dòng tâm thức của quý vị mà có thế sinh ra sự tăng truởng 
các cấp độ của những nhận thức sai lạc; “biểu tuớng” là các 
luyến chấp đang xảy ra tới các đối tuợng sai lạc, mà nó nuôi 
duởng các thiên huớng nội tại đó. Trong Bát Nhã Ba-la-mật-đa 
Luận của ngài Ratnakãrasãnti 1 [470] dạy rằng tuệ giác xóa tan 
đuợc điều truớc {các xu huớng sai lạc} trong khi định lực xóa 
bỏ đuợc điều còn lại {các biểu tướng} 2 . 

Những điều này là các lợi ích thuộc về “định” và “tuệ”, nhưng 
ngay cả khi các thuật ngữ không được dùng đến, thì vẫn có các 
mệnh đề về các lợi ích của sự bình ốn thiền và trí huệ. Hãy nhận 
thức rằng các mệnh đề này mô tả các lợi ích của định và tuệ. 

(b) Làm thế nào định và tuệ bao gồm tất cả mọi trạng huống 
của sự tập trung thiền 

Những cành, lá, hoa và trái của một cây là không có giới hạn, 
nhưng điểm thiết yếu là ở chồ chúng đều có cùng một gốc. Như 
ví dụ này, định và tuệ là nền tảng tối thắng ở chồ chúng gồm 
thâu tất cả điều mà đức Phật nói về các trạng thái vô hạn của sự 
tập trung từ thiền trong Đại thừa và Tiểu thừa. Kỉnh Giải Thâm 
Mật nhận định 3 : 


^ên dịch nghĩa của ngài Ratnakãrasãnti là Bảo Sinh Tịnh. Ngài là một 
đệ tử của đại SƯ Nãropã và là sư phụ của Atisa sống trong thế kỉ 
thứ 10. (John J Makransky Buddha Hood Embodied State 
University of New York Press (July 1997) P269) 

2 BA5 Prajhã-pãramitopadesa ( Bát-nhã Ba-ỉa-mật-đa Hành), 

P5579:246. 2.8-3. 1 

3 BA6 Sn, Lamotte 1935:110; P774: 17.2.8-3.1 
34 



Hãy biết rằng định và tuệ bao gồm tất cả các khía cạnh của 
các trạng thái tập trung do thiền mà Thế Tôn đã thuyết với 
các Thanh Văn, Bồ-tát, và Nhu Lai 

Do vậy, vì những ai dự định đạt đuợc định lực từ thiền không 
thế lĩnh hội hết vô luợng các sắc tuớng phân biệt, họ nên biết rõ 
và luôn dựa trên những kỹ năng đế duy trì định và tuệ, tống hợp 
của tất cả các sự tập trung. Trong phần thứ ba Giai Trình Thiền 
của ngài Liên Hoa Giới 1 có thuyết 2 : 

Mặc dù Thế Tôn tại đó đã thuyết về các sự tập trung khác 
biệt nhau của Bồ-tát là bất khả tu luờng, thì định và tuệ bao 
trùm tất cả chúng. Vậy nên chúng ta chỉ thuyết bàn về đạo 
pháp họp nhất định và tuệ. 

Và, như tuyên thuyết trong Giai Trình Thiền phần thứ nhì của 
Liên Hoa Giới nêu rõ 3 : 

Vì cả hai bao gồm tất cả các trạng thái của thiền tập trung, 
tất cả các thiền giả chắc chắn trong mọi lúc đều nên dựa vào 
định và tuệ. [471] 

(c) Bản chất của định và tuệ 

Khi đề cập bản chất của định, Kinh Giải Thâm Mật nêu 1 : 


Tiên Hoa Giới (sa. Kamalasĩla) (fl. 713-763) một đại luận SƯ của 
truyền thừa Nãlandã tháp tùng với ngài Tịch Hộ (sa. sãntaraksita) 
(thế kỉ thứ 8) đến Tây Tạng hoằng đạo. Ngài là người đã chiến 
thắng trong một cuộc tranh luận kéo dài trong hai năm với một 

thiền SƯ Trung Hoa là Moheyan (íPr^lSlộíí/T) theo chủ trương trực 
tiếp giác ngộ trong khi Liên Hoa Giới cho rằng tiến trình giác ngộ 
theo mật điển Nãlandã thì phải là theo trình tự. 

2 BA7 Bhãvanãkrama ( Quảng Thích Bõ-đề Tâm Luận ) Phần thứ ba 
(Bk3), Tucci 1971:1; D3917:ki 55B6-56A1 
3 BA8 Bhãvanãkrama ( Quảng Thích Bõ-đề Tâm Luận ) Phần thứ hai 
(Bk2), P531:31.3.8 


35 



Trong khi an trú tại nơi tĩnh mịch và hướng sự chú ý của 
mình vào nội tâm, ngươi chỉ chú mục đến các đề tài mà 
ngươi đã quán chiếu một cách cấn thận. Sự chú tâm tinh thần 
của ngươi được tiến hành qua việc chú tâm liên tục vào bên 
trong. Trạng thái của tâm do ngươi thực hành điều trên, 
thường xuyên lưu giữ theo cách này và ở trong trạng thái mà 
cả tinh thần lần thể chất đều khởi lên sự nhu hoạt 2 được gọi 
là “định”. 

Điều này có nghĩa là quý vị chọn một đối tượng thích hợp nào 
đó làm đối tượng của thiền, chắng hạn như ngũ uấn, mà đã được 
xác định là một đề mục trong Thập Nhị Bộ Kinh'. Với một sự 


*BA9 Sn, Lamotte 1935:89; P774: 13.4.5-7 

2 Nhắc lại, trạng thái nhu hoạt hay còn gọi là khinh an là trạng thái mà 
thân và tâm trở nên hoạt dụng. Xem chi tiết trong chú thích Tập 2 
chương 14 c'. Ngoài ra, trong kinh điển Nguyên Thủy Những vết 
Chân l/ơ/(pal. Culahatthipadopamasuttam ) bài kinh số 27 cũng có 
mô tả trạng thái hoạt dụng này như là: "Khi sự chú tâm đạt được 
thể dạng tập trung cao độ trên đây và trở nên hoàn toàn tinh 
khiết, không còn mang một tì vết nào, không còn một mảy may ô 
nhiễm nhỏ nhoi nào, thì sự chú tâm ấy cũng sẽ trở nên mềm dẻo, 
dễ sử dụng, bền vững, không biến động ..." Những vết Chân Voi. 
Christian Maes. Hoang Phong Dịch. Truy cập 03/16/2012. 
<http://www.thuvienhoasen.org/D_l-2_2-73_4-15594_5-50_6- 
3_17-141_14-l_15-l/> 

3 (BA10)777ạịơ Nhị Bộ Kinh là mười hai bộ kinh, là một cách phân loại 
kinh điển như sau: 

1. Kinh (|S, sa. sũtra) hoặc Khế kinh (§5ậS), chỉ những bài kinh chính 
Phật thuyết; 

2. Trùng tụng (SÃI, sa. geya) hoặc ứng tụng (15®), một dạng kệ 
tụng mà trong đó nhiều câu được lặp đi lặp lại; 

3. Thụ ký (ỉiE, sa. vyãkarana), chỉ những lời do Phật tiên đoán, 
chứng nhận cho các vị bồ-tát, đệ tử mai sau thành Phật và những 
việc sẽ xảy ra...; 

4. Kệ-đà (II sa. gãthã), hay kệ, cũng được gọi là Ký chú (Eli), 
những bài thơ ca không thuật lại văn trường hàng; 

36 




toàn tâm 1 và tỉnh giác không phân tán, hành giả tập trung sự chú 
tâm vào đối tượng và giữ nguyên chú tâm đó liên tục, sao cho 
tâm thức của quý vị trở nên tự ốn định tưong hợp với đối tượng 
của thiền. Khi quý vị tạo được hạnh phúc và hỷ lạc của sự nhu 
hoạt về thế chất và tinh thần, thì trạng thái tập trung thiền của 
hành giả trở nên định. Điều này chỉ xảy đến thông qua việc duy 
trì sự chú ý vào nội tâm của quý vị, không phân tán khỏi đối 
tượng của thiền; điều đó không tùy thuộc vào việc hiếu biết thực 
chất của sự việc. 

Như bản chất của tuệ giác, đoạn kinh trên nêu ra 2 : 


5. Tự thuyết ([Mỉn]] ẼÌÃ, sa. udãna) hoặc Tán thán kinh (bBÌ^T?), 
chỉ những bài kinh mà Phật tự thuyết, không phải đợi người thỉnh 
cầu mới trình bày; 

6. Nhân duyên (HU, sa. nidãna) hay Quảng thuyết (Sliỉ), chỉ 
những bài kinh nói về nhân duyên khi Phật thuyết pháp và người 
nghe pháp...; 

7. Thí dụ (Họé, sa. avadana) hoặc Diễn thuyết giải ngộ kinh (ỈHIỄÃẸ 
tầlM), chỉ những loại kinh mà trong đó Phật sử dụng những thí dụ, 
ẩn dụ để người nghe dễ hiểu hơn; 

8. Như thị pháp hiện (ỷnHíẾĩẵ, sa. itivrttaka) hoặc Bản sự kinh 

tẵ), chỉ những bài kinh nói về sự tu nhân chứng quả của các vị đệ 
tử trong quá khứ, vị lai; 

9. Bản sinh kinh sa. jãtaka), hay chuyện tiền thân đức Phật, 

truyện tái sanh của Bồ Tát, Túc sanh truyện, những kinh nói về đời 
trước của đức Phật khi còn là Bồ Tát. 

10. Phương quảng (;bẫl), Phương đẳng (77#F, sa. vaipulya) thuộc 
loại kinh điển đại thừa là phần kinh có nghĩa lý sâu xa bí mật. 

11. Hi pháp (ttỉỄ, sa. adbhutadharma) hoặc Vị tằng hữu 

kinh nói về thần lực chư Phật và thánh đệ tử, cảnh giới kì diệu, hi 
hữu. 

12. Luận nghị (Imii, sa. upadesa), cũng được gọi là cận sự thỉnh vấn 
kinh (IS^brÍuIT?), chỉ những bài kinh có tính cách vấn đáp với lí 
luận cho rõ lí tà, chính. 

^huật ngữ tương đương với toàn tâm mà bộ sách này vẫn dùng là 
chánh niệm. 

2 BA11 Sn, Lamotte 1935: 89; P774: 13.4.7-13.5.2 


37 




Sau khi ngươi đã đạt được nhu hoạt về tinh thần và thế chất, 
hãy giữ trạng thái đó và loại bỏ các yếu tố tinh thần khác. 
Sau đó, thiền giả chú trọng vào bên trong và với trí phân biệt 
vào hình ảnh tinh thần mà đó vốn là nội hàm của sự tập 
trung thiền lên các chủ đề ngươi đã quán chiếu đến. Với sự 
liên hệ tới các hình ảnh vốn là nội hàm của sự tập trung như 
thế, sự phân biệt bất kì về ý nghĩa của các chủ đề đó, hay là 
sự phân biệt hoàn toàn, sự khảo sát xuyên suốt, sự quán 
chiếu xuyên suốt, sự trì nhẫn, sự mong ước, sự phân biệt về 
các chi tiết, quan điểm, hay ý tưởng được gọi là “tuệ giác”. 
Do đó Bồ-tát thiện xảo trong tuệ giác. [472] 

Được kể lại rằng nhà sư Trung Hoa Ha-shang (Hva-shang), sau 
khi đọc thấy lời giải thích rất rõ ràng và không chối cãi được 
trong kinh này rằng tuệ giác là trí huệ phân biệt, đã la lên: “Ta 
không biết làm thế nào mà cái này có thế là một bộ kinh!” và đá 
nó đi. Ông ta làm thế vì tuyên thuyết của kinh đã không phù hợp 
với luận điểm của ông ta rằng bởi vì tất cả các định danh {niệm} 
về mọi thứ sẽ dính líu đến sự nắm bắt các biểu tướng, quý vị nên 
loại trừ với trí huệ phân biệt và thiền lên ý nghĩa sâu sắc này 
bằng cách không đem bất kì điều gì vào trong tâm thức. {Ông ta 
cho rằng} Cách tiếp cận thế này có rất nhiều bám chấp 1 . 

Trong đoạn kinh đó, “sự phân biệt” nghĩa là việc nhận ra tính 
phân hóa của các hiện tượng {hay các pháp} thế tục; “sự phân 
biệt hoàn toàn” nghĩa là việc nhận ra bản chất [tối hậu] thật sự 
của nó. Thánh giả Vô Trước giải thích rằng “sự khảo sát xuyên 
suốt” là khi ý niệm tại chồ của trí huệ nắm bắt {thấu hiếu} một 
biếu tướng; “sự quán chiếu xuyên suốt” là sự thẩm tra đúng đắn. 
“Sự khảo sát” nghĩa là khảo sát thô thiển; “quán chiếu” nghĩa là 
phân tích chi tiết. Sự nắm bắt về một biếu tướng ở đây không 


1 BA12 Xem tiếu sử chi tiết trong Ruegg 1989 cho dữ liệu về những 
người được xem là đệ tử của Ha-shang (Hava-shang) đã tham gia 
trong cuộc tranh luận bSam-yas 

38 



phải là một khái niệm của thực hữu, mà đúng hơn là sự phân 
biệt chính xác các chi tiết về một đối tượng. Theo đó, có cả sự 
khảo sát và sự phân tích về bản chất thực tại lần sự phân hóa của 
các pháp. 

ứng với Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Bảo Vân ( Ratna-megha - 
sũtra) cũng nêu rõ: 

Định là sự chú ý nhất tâm; tuệ là sự phân biệt đúng đắn 1 . 

Cũng thế, Bồ-tát Di-lặc có dạy trong Đại Thừa Kỉnh Trang 
Nghiêm Luận ( mahãyãna-sũtralankãra-kãrỉkã ) 2 : 

Biết như lộ trình của định. 

Là việc thu gọn tên của một hiện tượng 3 ; 

Hiếu như lộ trình của tuệ 

Là sự quán chiếu lên các ý nghĩa của nó 

Và 4 , 

Dựa trên một vững chãi chân thật 

Qua việc hướng chú ý của ngươi vào tâm mình 

Và qua sự phân biệt các pháp, 

Hiện hữu định từ thiền và tuệ 

Điều này khắng định rằng sự bền vững của tâm trên cơ sở tập 
trung chân chính là định và trí huệ phân biệt các pháp là tuệ 


1 BA13 Arya-ratna-megha-nama-mahayana-sutra ( Bảo vân Đại Thừa 
kinh), D231: Wa92bl 

2 BA14 Mahãyãnasũtralahkãra ( Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận ) 
(MSA): 14.8; P5521: 10. 1.6-7. 

3 BA15 Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan (mChan: 10.6) dạy rằng "việc thu 
gọn tên của một hiện tượng", chẳng hạn, việc rút ngắn từ "Tất cả 
các hiện tượng kết hợp đều vô thường" thành "vô thường" và bình 
ổn sự chú ý của các ngươi trên đó. 

4 BA16 MSA: 18.66; P5521: 10.5.1. 


39 



giác. [473] Vì các lời chú giải này có cùng hiệu lực như những 
gì các kinh trên đề cập, sẽ không thích đáng nếu giải thích các 
đoạn kinh trên theo một ý nghĩa khác. 

Trong Bồ-tảt Địa Luận, ngài Vô Trước cũng có dạy 1 : 

Với tâm thức của hành giả hướng đến đối tượng của thiền 
một cách xác định mà đon thuần không biếu tả sự vật hay ý 
nghĩa của nó, một nhận thức chăm chú không có tất cả các 
diễn tưởng 2 và không có tất cả sự phân tán tinh thần nào 
khỏi đối tượng bất kì của thiền. Sau đó “trạng thái định từ 
thiền” 3 tồn tại 4 kể từ thời điểm mà sự tập trưng tư tưởng nội 
tại được bền vững hóa và dồn chú ý vào một biểu tướng và 
giữ lâu cho đến khi nó vẫn còn duy trì một dòng đon nhất, 


1 BA 1 7 Bodhisattva-bhumi {Bồ-tát Địa} (Bbh), VVogihara 1936:1.109; 
Dutt 1966: 77.5-12; P5538:150.4.1-5. 

2 Nhắc lại thuật ngữ Anh là elaboration. Đây là một loại tiến trình định 
danh của tâm nhằm thêm thắt, mở rộng, diễn giải hay chi tiết hóa 
một cảm nhận sau khi các thức thụ cảm nhận thông tin từ đối 
tượng bên ngoài vốn còn hoàn toàn khách quan không nhị nguyên, 
diễn tưởng có thể đúng hoặc sai nhưng do thiếu sự suy lý chặt chẽ 
hay thiếu dữ kiện làm chứng cứ nên hầu hết các diên tưởng đều là 
sai lạc vô căn cứ. Một số tài liệu dịch là vọng tưởng nhưng nghĩa 
của từ Hán-Việt vọng sẽ không đủ ý. 

3 Từ đây trở về sau trong chương này trạng thái định có được từ việc 
thiền sẽ được gọi là Định từ thiền còn hành vi rèn luyện tập trung 
tư tưởng vững bền lên một đối tượng và sau đó có thể hay không 
quán xét đến bản chất của đối tượng đang tập trung được gọi 
ngắn gọn là thiền. Việc tu tập thiền trong đó cố gắng lưu giữ 
không thay đổi (hình ảnh hay trạng thái của) đối tượng đang được 
tập trung gọi là thiền định, trong khi động thái thiền nhưng có 
dùng đến trí phán xét phân tích đối tượng được gọi là thiền quán. 

4 Trong tập 3 chúng tôi xem hai khái niệm "tồn tại" và "hiện hữu" có nghĩa 
tương đương và được xem là như nhau cũng như vậy các thuật ngữ 
như "tự tính", "tồn tại một cách nội tại", "có bản tính thiết yếu", "có 
bản chất nền tảng" hay đôi khi "tự tồn" và "thật hữu" là các thuật ngữ 
gần như tương đương và trong nhiều trường hợp được dùng tùy theo 
ngữ cảnh cho thuận mạch văn trừ trường hợp phải phân biệt rõ chúng. 

40 ’ 



kéo dài và bảo lưu sự tập trung. Tuệ giác là gì? Ngưoi đem 
vào tâm các biếu tướng của chính các pháp mà ngưoi đang 
quán chiếu, áp dụng cùng một cách chú tâm mà được ngưoi 
dùng đế nuôi dường định. “Tuệ giác” là bất kỳ điều gì kế từ 
thời điểm của hoặc sự phân biệt, hoặc sự phân biệt hoàn 
toàn, hoặc sự phân biệt hoàn toàn về các pháp, và cho đến 
khi nào thiện xảo và trí huệ còn vận hành cùng khắp. 

Mệnh đề này tưong ứng với các trích dần bên trên. Nó cung cấp 
một chú giải với cùng một hiệu quả như kinh điển và luận văn 
của Thánh Giả {tức là ngài Vô Trước}, nên nó chứng thực điều 
chắc chắn về sự nhận diện đã đề cập của định và tuệ. Phần thứ 
hai Giai Trình Thiền cũng có nêu 1 : 

Sau khi đã dập tắt được sự phân tán vào các đối tượng bên 
ngoài, ngưoi ngưng nghỉ vào trong tâm hỷ lạc và nhu hoạt 
vốn được đặt lên một đối tượng nội tại của thiền một cách tự 
nhiên và liên tục. Điều này được gọi là định từ thiền. Trong 
khi ngưoi lưu lại trong định, sự phân tích {hay quán chiếu} 
bất kỳ về chính đối tượng đó gọi là tuệ giác. 

Trong Bát-nhã Ba-Ia-mật-đa Luận, ngài Bảo Sinh Tịnh 
{Ratnakãrasãnti} cũng có dạy 2 : 

về điều đó, đối tượng của định trong thiền là một hình ảnh 
không rời rạc của điều gì đó vốn thuộc về một trường họp 
phân hóa của các hiện tượng hay của một điều gì đó vốn 
biếu thị bản chất thật sự. [474] Đối tượng của tuệ trong thiền 
là một hình ảnh rời rạc của điều nào đó vốn là một trường 
hợp về sự phân hóa của các pháp hay điều nào đó vốn biếu 
thị bản chất thật sự. 


ÌBA18 Bk2, P5311: 32.4.8-33.1.2. 

2 BA19 Prainã-pãramitopadesa {Bát-nhã Ba-ta-mật-đa Hành } P5579: 
246.2.8-246.3.1. 


41 



Điều này khắng định rằng định từ thiền là sự ốn định không rời 
rạc lên một điều gì đó trong số các phân hóa hay bản chất thật 
của các pháp; và tuệ giác là sự quán chiếu {phân tích} về một 
trong hai điều đó. Đây cũng là ý nghĩa chủ định của đoạn kệ 
trong Đại Thừa Trang Nghiêm Luận Tụng : 

“Bạch Thế Tôn, bao nhiêu đối tuợng mà [trạng thái] định 
có?” 

Phật thuyết: “Một, cụ thế là một ảnh không rời rạc”. 

“Bao nhiêu đối tuợng mà trạng thái tuệ có?” 

“Chỉ một, một hình ảnh rời rạc”. 

“Có bao nhiêu đối tuợng của cả hai?” 

“Hai, cụ thế là các giới hạn của sự tồn tại và sự thành tựu 
mục đích của nguôi” 

Vi Diệu Pháp Tập Luận (. Abhidharma-samuccaya ) của Vô 
Truớc khắng định rằng “các giới hạn của sự tồn tại” là cả sự 
phân hóa lần bản chất thật sự của các pháp 1 2 , vậy nên định và tuệ 
đều dùng đuợc cả những pháp tối hậu lần uớc lệ làm các đối 
tuợng cho thiền, nhu đã đuợc ngài Bảo Sinh Tịnh giải thích nhu 
trên. Do đó, định từ thiền và trí huệ là không phân biệt trong nội 
dung về các đối tuợng tuông ứng của chúng trong thiền, vì có 
định từ thiền nhận biết tính Không và có trí huệ không nhận biết 
tính Không. Trong định từ thiền ịzhi gnas ), tâm thức quý vị 
chuyến huớng lặng lẽ (zhi) đến các đối tuợng bên ngoài, và sau 
đó dừng trụ (gnas) lại lên một đối tuợng bên trong của thiền; tuệ 
giác (Ihag mthong ) là tối cao (Ihag pa); nghĩa là đặc trung, thấy 
biết ( mthong ). 


1 BA20 Sn, Lamotte 1935: 88; P774:13. 3.7-13.4.1. 

2 BA21 Giải thích về "các giới hạn của sự tồn tại" và "thành tựu mục 
đích của ngươi" xem tiếp sau (LRCM:491), về bốn loại đối tượng 
đề cập trên đây được bàn thảo chi tiết hơn. 



Một số cho rằng một tâm thức dừng nghỉ trong một trạng thái 
không rời rạc thiếu cường độ mạnh là định, trong khi một tâm 
thức như thế cùng với cường độ mạnh mẽ là tuệ. Điều này 
không đúng vì nó mâu thuẫn với các định nghĩa về định và tuệ 
được thiết lập nhiều chi tiết trong các nguồn như là trong các 
ngôn từ của Đấng Chiến Thắng, các giáo pháp của Đấng Nhiếp 
Chánh 1 , các luận của Vô Trước và Giai Trình Thiền của Liên 
Hoa Giới. Các kinh luận này nói rằng định từ thiền là sự chú tâm 
tập trung một điểm vào một đối tượng của thiền, trong khi tuệ 
giác là trí huệ phân biệt một cách đúng đắn về ý nghĩa của một 
đối tượng của tri kiến. [475] Cụ thế, sự hiện hữu hay không của 
cường độ sáng tỏ của tâm thức trong một ý thức phi định danh 2 
cho thấy khả năng của sự tập trung có bị hôn trầm hay không 3 ; 


1 BA22 Đấng Nhiếp Chánh chính là Di-lặc hay Maitreyanãtha. Ngài là 
tác giả của 5 bài luận quan trọng trong truyền thống Tây Tạng là: 

1. Đại Thừa Tối Thượng Luận (sa. mahãyãnottaratantra) 

2. Pháp Pháp Tính Phân Biệt Luận (sa. dharmadharmatãvibahga) 

3. Trung Biên Phân Biệt Luận {sa. madhyãntavibhãga-sãstra ) 

4. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (sa. abhisamayãlahkãra ) 

5. Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm luận (sa. mahãyãnasũtralahkãra ) 

2 Phi định danh hay vô niệm tức là trạng thái tâm thức không khởi lên 
các suy diễn hay diễn giải hệ quả từ một nhận thức ban sơ hay 
không dựa vào các cảm xúc để mở rộng nhận thức và cũng không 
có sự so sánh phân biệt hay khái niệm về đối tượng của tâm. Kinh 
Kim Cang có dạy: 

"Chư bồ-tát-ma-ha-tát Ưng như thị sinh tịnh tâm 
Bất ưng trụ sắc sinh tâm 
Bất ưng trụ hương, vị, xúc, pháp sinh tâm 
Ưng vô sở trụ nhi sinh kì tâm". 

3 Đây là thuật ngữ thông dụng trong thiền học. Hôn trầm là trạng thái 
mà tâm thức không còn thấy rõ ràng hay sắc nét vào đối tượng 
của thiền. Ngược với tạng thái hôn trầm là trạng thái trạo cử, tức 
là hành giả bị rơi vào trạng thái quá kích động hay hăng hái khiến 
cho hành giả dễ bị phân tán liên tưởng ra khỏi đối tượng của thiền. 
Trung Bộ Kinh {Majjhima Nikãya) bài số 4 Kinh sợ Hãi và Khiếp 
Đảm {Bhayabherava Sutta) có dạy qua về hai khái niệm này. 

43 



hoàn toàn không đúng khi cho rằng đó là sự khác nhau giữa định 
và tuệ. Lý do là vì trong tất cả các sự tập trung tinh thần của 
định từ thiền, quý vị nhất thiết phải dẹp sạch hôn trầm, và là vì 
mọi sự tập trung tinh thần miễn khỏi hôn trầm là các trạng thái 
sáng rõ không thay đổi của tâm 1 . 

Do đó, hãy nhận định sự tập trung tinh thần và trí huệ mà chúng 
huớng tới bản chất thật theo cách mà tâm thức của quý vị có 
nhận biết đuợc đối tượng của tâm mình thuộc về một trong nhị 
Không 2 hay không. Chớ nên nhận định chúng theo cách mà tâm 
thức quý vị dừng nghỉ trong một trạng thái không rời rạc, rõ 
ràng, và hỷ lạc, bởi vì có vô số các trạng thái tập trung tinh thần 
với hỷ lạc, rõ ràng và không rời rạc nhung lại chua định huớng 
tâm của quý vị đến thực tại của các đối tuợng, tức là một sự 
thiếu vắng bản ngã của các trạng thái đó. Ngay cả khi không có 
việc tìm kiếm tri kiến đế nhận biết cách thức mà sự vật hiện hữu, 
thì tâm thức hoàn toàn không rời rạc bất kỳ vẫn có thế đủ đế tạo 
ra sự hỷ lạc và rõ ràng. Ngay cả khi không có hiếu biết về tính 
Không thông qua việc xác lập nhận thức về nó, thì không có gì 
ngăn cản quý vị phát triến sự tập trung tinh thần không rời rạc. 
Neu giữ đuợc tâm thức theo cách đó trong thời gian lâu dài thì 
quý vị khiến cho các khí lực trở nên khả dụng. Một khi điều này 
xảy ra, thì không gì ngăn đuợc việc sinh khởi của hỷ lạc, vì đó là 
bản chất của một năng lực khả dụng nhu thế đế tạo ra sự vui 
suớng và hỷ lạc về tinh thần và thế chất. Một khi hỷ lạc đã sinh 
khởi, thì sẽ xuất hiện sự rõ ràng của tinh thần trong các cảm giác 
về niềm vui suớng và hỷ lạc. Vì lý do này, đã có nhiều nguồn 


Trung Bộ Kinh. Bài số 4 Kinh sợ Hãi và Khiếp Đảm. Thích Chơn 
Thiện. Truy cập 22/06/2009. 

<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg- 
004.htm. 2003>. 

1 BA23 Về "sáng rõ" (dwangs cha) và sáng mạnh mẽ (gsal cha'i ngar), 
xem LRCM: 516. 

2 BA24 Nhị Không là sự thiếu vắng của một ngã tồn tại tự tính của 
người {nhân vô ngã} và cả của các hiện tượng không phải người 
{pháp vô ngã}. 

44 



kinh luận quyền năng chứng minh rằng tất cả những tập trung 
tinh thần có tính hỷ lạc, rõ ràng, và không rời rạc đều thấy biết 
thực tại. Do đó, tuy hỷ lạc, rõ ràng, và không rời rạc hiện hữu 
trong các lần tập trung tinh thần vốn thấy biết tính Không, thì 
vần thuờng xảy ra các sự tập trung tinh thần mà không trực tiếp 
huớng vào tính Không, cho nên quý vị phải phân biệt đuợc hai 
trạng thái này. 

(d) Lý do phải nuôi dưỡng cả hai 

Tại sao là thiếu sót khi chỉ nuôi dưỡng riêng từng phấm chất 
định hay tuệ? Tại sao cần thiết đế nuôi dường cả hai? Ta sẽ giải 
thích. [476] 

Khi quý vị đốt một ngọn đèn dầu đế ngắm một bức tranh vào 
giữa đêm, quý vị sẽ thấy các miêu tả [trong tranh] rất rõ ràng 
nếu ngọn đèn rất sáng và không bị chập chờn bởi gió. Neu đèn 
không sáng, hay sáng tỏ nhưng lại bị lung linh trong gió thì quý 
vị sẽ không thấy các hình ảnh rõ ràng. Cũng thế, khi truy tầm ý 
nghĩa sâu sắc, quý vị sẽ thấy rõ thực tại nếu quý vị có đủ trí huệ 
đế nhận thức một cách không sai sót ý nghĩa của thực tại và một 
sự chú tâm không dịch chuyến lưu giữ trên đối tượng của thiền 
bao lâu tùy ý quý vị. Dù sao, nếu quý vị không có trí huệ đế thấy 
biết cách thức mà sự vật hiện hữu - ngay cả khi quý vị có một 
sự tập trung tinh thần không gián đoạn mà trong đó tâm thức 
quý vị ốn định và không phân tán sang các đối tượng khác - thì 
quý vị vẫn thiếu đi đôi mắt đế thấy thực tại. Do vậy, sẽ không 
thế biết sự vật hiện hữu thế nào bất kế quý vị phát triển định lực 
của mình đến đâu. Và ngay cả khi có một tầm nhìn hiếu biết về 
thực tại - tức là vô ngã - nếu quý vị thiếu một sự tập trung vững 
chắc có thế lưu giữ một cách nhất tâm lên đối tượng của nó, thì 
cũng không thế nào thấy được rõ ràng ý nghĩa về cách thức mà 
sự vật hiện hữu bởi vì quý vị sẽ bị quấy nhiều bởi các khí lực 
của tư tưởng rời rạc dao động không khống chế được. Đây là lý 


45 



do quý vị cần cả định và tuệ. Trong phần thứ hai Giai Trình 
Thiền, Liên Hoa Giới có dạy 1 : 

Với tuệ giác trần trụi thiếu định, tâm thức thiền giả bị phân 
tán bởi các đối tuợng nhu ngọn đèn dầu truớc gió, nó sẽ 
không thế vững bền. Vì lý do này, những gì trí huệ siêu việt 
thấy đuợc sẽ không rõ ràng. Nhu thế, hãy nuông dựa vào cả 
hai một cách ngang nhau. Do đó, Kỉnh Đại Bát Niết-bàn 
( Mahã-parỉnỉrvãna-sũtra ) có dạy: 

Thanh Văn không thấy truyền thừa của các Nhu Lai vì 
sự tập trung tư tưởng của họ lớn hon trí huệ của họ; các 
Bồ-tát thấy nó, nhưng không rõ, vì trí huệ của họ lớn hon 
sự tập trung của họ. Các Như Lai thấu suốt mọi vật vì họ 
có định và tuệ ngang bằng. [477] 

Với định lực, tâm thức của các ngưoi - như ngọn đèn ở noi 
không gió - sẽ không xao động bởi các ngọn gió của tư 
tưởng rời rạc. Với tuệ giác, những thứ khác không thế làm 
chệch hướng ngưoi vì ngưoi đã loại trừ những vướng mắc 
vô hạn của các tà kiến. Như trong Kinh Nguvệt Đăng 2 
(Candrapradĩpa-sũtra) có dạy: 

Năng lực của định từ thiền làm cho tâm thức của các 
ngưoi vững bền; tuệ giác làm cho nó giống như một 
ngọn núi. 


1 BA25 Bk2, P5311:31. 5.7-32.1.4. Kinh Đại Bát Niêt-bàn ( 'Phags pa 
yongs su mya ngan /as 'das pa chen po'i mdo) (D119: Ta 148a6-bl) 
được dịch từ tiếng Trung Hoa {tên tiếng Hoa là . Kinh 

Nguyệt Đăng Tam-muộí ( Candrapradĩpa-sũtra) là một tên khác của 
Kinh Chánh Định vương ( Samãdhi-rãja sũtra ) với tên đầy đủ là 
Sarva-dharma-svabhava-samatd-vipancita-samãdhi-rãja sũtra (SR). 
SR: 7.10ab, Vaidya 1961a: 36.21-22; P795: 281.2.1. 

2 Kinh Nguyệt Đăng còn có tên khác là Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội 
hay Chánh Định vương Kinh. 

46 



Vậy nên dấu hiệu của định từ thiền là sự chú tâm của quý vị lưu 
lại đúng ở nơi nó đặt lên mà không có sự phân tán khỏi đối 
tượng của thiền. Dấu hiệu của tuệ giác là việc quý vị thấy biết 
thực tại về vô ngã và loại trừ các tà kiến như là quan điểm về 
ngã; tâm thức quý vị như một ngọn núi không bị rung động bởi 
các đối lập. Do đó, quý vị nên phân biệt hai dấu hiệu này. 

Trước khi đạt được trạng thái định do thiền, quý vị có thế dùng 
đến trí huệ phân biệt đế phân tích ý nghĩa của vô ngã, nhưng tâm 
thức quý vị thì lại cực kỳ không bền vững, như ngọn đèn trước 
gió, nên khái niệm của quý vị về vô ngã thật không rõ ràng. Mặt 
khác, nếu quý vị quán chiếu khi đã thành tựu được định, quý vị 
sẽ tránh được các sai sót do sự không bền vững quá mức, cho 
nên khái niệm của quý vị về vô ngã sẽ rõ ràng. Do vậy, trạng 
thái tinh thần của tuệ giác có một phấm chất về sự bền vững 
được dần xuất từ định từ thiền với đặc tính không rời rạc và có 
một phấm chất của việc thấy biết cách thức sự vật hiện hữu, điều 
vốn không dần xuất từ định từ thiền. Chang hạn, khả năng của 
một ngọn đèn đế chiếu sáng các hình tướng dần xuất từ bấc {tim 
đèn dầu} và các thời điểm liền trước đó của ngọn lửa; nó không 
dần xuất từ các thứ như là bóng đèn {hay cái chụp đèn} che 
chắn cho nó khỏi gió thổi. Mặc dù thế, độ bền vững về ngọn lửa 
ốn định của ngọn đèn lại dần xuất từ chụp đèn này. Do đó nếu 
quý vị tiến hành quán chiếu với một trí huệ giữ trong cân bằng 
về thiền của trạng thái định - tức là trạng thái không bị quấy 
nhiều bởi hôn trầm hay trạo cử - thì quý vị sẽ hiếu được ý nghĩa 
của thực tại. Hãy nhớ trong tâm mình khắng định từ Kinh Ket 
Tập Pháp ( Dharma-samgĩtỉ-Sủtra ) 1 : 


1 BA26 Ãrya-dharma-samgĩti-nãma-mahãyãna-sũtra ( Kinh Thắng Pháp 
Kết Tập Đại thừa ) D238: Zha 52a6, được trích trong phần thứ nhất 
của 1 Bhãvanãkrama ( Quảng Thích Bồ-đề Tâm Luận ) (Bkl), Tucci 
1986:181.11. 


47 



Khi tâm thức ngươi trong trạng thái cân bằng thiền, ngươi sẽ 
hiếu thực tại như nó là. 

Trong phần thứ nhất của Giai Trình Thiền, Liên Hoa Giới có 
nêu 1 : [478] 

Vì tâm ngươi lưu chuyến như một dòng sông, nó không 
ngừng nghỉ nếu không có một nền tảng về định từ thiền; một 
tâm thức mà không ở trong sự cân bằng thiền không thế hiếu 
thực tại như nó là. Cũng vậy, Như Lai thuyết: “Với sự cân 
bằng thiền, ngươi tri kiến thực tại như nó là”. 

Khi thành tựu trạng thái định, quý vị không chỉ ngừng sự sai sót 
của việc dịch chuyến trong ý thức trí huệ vốn quán chiếu lên vô 
ngã một cách đúng đắn, mà quý vị còn ngừng cả sai sót của việc 
phân tán khỏi đối tượng thiền mỗi khi dùng đến trí huệ phân biệt 
đế tiến hành thiền quán lên các chủ đề như là vô thường, nghiệp 
và các hậu quả của nó, những sai sót của luân hồi, từ ái, bi mẫn, 
hay luyện tập về tâm giác ngộ. Bất kế đối tượng của thiền là gì, 
quý vị tiến hành thiền không bị phân tán, nên công đức mà quý 
vị nuôi dưỡng sê mạnh mẽ hơn nhiều. Mặt khác, khi chưa đạt 
trạng thái định, quý vị làm suy giảm các đức hạnh của mình do 
sự phân tán thường xuyên vào các đối tượng khác. Như trong tác 
phấm Nhập Bồ-đề Hành Luận ( Bodhỉcaryãvatãra ), ngài Tịch 
Thiên có nêu 2 : 

Kẻ tâm thức mình bị phân tán 

Sống giữa nanh vuốt của vô vàn khố đau. 

Và 3 : 


1 BA27 Bkl, Tucci 1986: 205; P5310: 25.1.8-25.2.1. 

2 BA28 Kinh Bồ-tát Hạnh ( Bodhisattva-caryã vatãrà) (BCA), P5272: 
254.4.5. 

3 BA29 Ibid., P5272: 248.5.4. 

48 



Đấng Chánh Biến Tri đã dạy rằng 
Kẻ nguyện cầu, kẻ khố hạnh và tuơng tự - 
Ngay cả ai đã rèn luyện lâu ngày 
Là chua làm đuợc gì nếu với một tâm phân tán. 

Do đó, mục tiêu của việc thành tựu tập trung tư tưởng mà trong 
đó tâm thức quý vị đặt bền vững không rời rạc lên một đối 
tượng duy nhất mà không phân tán là đế có sự khả dụng về tinh 
thần - tức là khả năng định hướng hoàn toàn theo ý muốn sự chú 
tâm của quý vị vào các đối tượng công đức của thiền. Nếu quý 
vị tập trung sự chú tâm lên một đối tượng thiền duy nhất, quý vị 
có thế lưu giữ ở đó, nhưng nếu quý vị thả lỏng nó, nó sẽ tiếp 
diễn như ý muốn đến các đối tượng công đức vô lượng như là 
nước đố vào các dòng kênh tưới tiêu êm ả. [479] Do đó, sau khi 
quý vị đã đạt được trạng thái định từ thiền, quý vị phải duy trì 
trong các đối tượng và động thái thiền mà chúng ngưng được 
các sai sót vô hạn và đem lại các công đức vô lượng, như là thức 
trí huệ tập trung vào bản chất thật sự và sự phân hóa của các 
hiện tượng, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tín tâm, và sự tan 
biến các ảo ảnh của luân hồi. Hãy nhận ra rằng việc giữ bền tâm 
thức quý vị liên tục bằng cách gắn chặt nó vào một đối tượng 
thiền duy nhất sẽ không đem lại các lợi ích to tát nào trong việc 
thực hành công đức, nếu làm điều này mà không có nhận thức 
sâu sắc về mục tiêu của việc thành tựu trạng thái định. 

Do vậy, nếu quý vị bác bỏ thiền quán với trí huệ phân biệt trong 
cả phưong diện hành vi Ba-la-mật-đa lần trong phưong diện 
quan điểm về Ba-la-mật-đa, thì việc nuôi dường sự tập trung 
nhất tâm của quý vị sẽ rất yếu. Kỳ năng đế tạo ra sự chắc chắn 
mạnh mẽ và lâu bền về ý nghĩa của vô ngã là sự quán chiếu 
được duy trì liên tục với trí huệ phân biệt. Thiếu một tuệ giác 
như thế lên bản chất thật sự, thì bất kế quý vị đã nuôi dưỡng 
định trong bao lâu, quý vị chỉ có thế ngăn sự hiến lộ của các đau 
khố; quý vị không thế đào tận gốc rề các hạt giống của chúng. 
Do vậy, không chỉ nuôi dưỡng định mà quý vị cũng cần nuôi 


49 



dưỡng tuệ giác vì như Liên Hoa Giới có đề cập trong phần thứ 
nhì trong Giai Trình Thiền : 


Việc chỉ nuôi dưỡng định riêng lẻ không giúp thoát khỏi các 
ngăn che của một hành giả; nó chỉ ngăn chặn các khố đau 
trong một thời gian. Trừ khi có được ngọn đèn trí huệ, quý 
vị không thế tiêu hủy các xu hướng tiềm tàng. Vì lý do này 
mà Trang Nghiêm Luận nêu 2 : 

Ôn định thiền ngăn chặn các đau khố; trí huệ tiêu hủy 
các xu hướng tiềm tàng. 

Cũng thế, Chảnh Định Vương Kỉnh 3 ( samãdhirãja-sũtra ) 

« 4 

nêu : 

Mặc dù các phàm phu nuôi dưỡng tập trung tinh thần 
Họ không phá hủy được quan niệm về ngã. 

Những phiền não của họ trở lại gây rối họ, 

uất-đà-la, như họ đã nuôi dưỡng tập trung tinh thần theo 

cách này 5 . 


ÌBA30 Bk2, P5311: 31.4.2-31.5.5. 

2 BA31 Sn, Lamotte 1935:132; P774: 21.1.3. 

3 Kinh này còn có một tên gọi khác là Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh. 

4 BA32 SR, Vaidya 1961a: 49; D127: òa 27a7-bl; trích dẫn tại 
Bk3,Tucci 1971:18. Thuật ngữ "phàm phu" được dùng hơi khác 
hơn bài kệ trích ở LRCM: 564-565. 

5 (BA33) Người này có lẽ là Uất-đà-la, một trong hai vị thầy đầu tiên 
dạy đức Phật Thích-ca-mâu-ni về thiền. Theo kinh Trung A Hàm 
Phẩm Bo-đa-lỢi - "Kinh La-ma" thì Uất-đà-la (skt. Udraka 
Rãmaputra; tib. Lhag dpyod) thì người này dạy đức Phật thiền đến 
mức "phi tưởng, phi phi tưởng xứ" một trạng thái không còn kinh 
nghiệm về một khái niệm bất kỳ (vô niệm) thuộc về trạng thái cao 
nhất trong tứ thiền nhưng vẩn chưa vượt qua khỏi luân hồi. Đức 
Phật đã đạt được cấp độ này và Uất-đà-la đã xin tôn vinh đức Phật 
như tôn sư nhưng Ngài đã từ chối và rời bỏ đi nơi khác. Đến khi 
đạt quả Chánh đẳng Chánh giác, đức Phật nghĩ đến việc hóa độ 

50 



Neu ngươi phân biệt một cách có suy lý về sự thiếu vắng 
của ngã trong các pháp 

Và nếu ngươi nuôi dưỡng quán chiếu này trong thiền 
Thì sẽ tạo quả, đạt đến Niết-bàn; [480] 

Không có an lạc nào qua các phương tiện bất kì nào 
khác. 

Bồ-tát Tạng Kinh (Bo dh ì sa ttva- p iịãka ) cũng có nêu 1 : 

Những ai chưa tu học nội dung Bồ-tát Tạng Kinh, chưa 
tu học giới luật chánh pháp, và những ai suy diễn ý 
tưởng về một sự đầy đủ chỉ từ trong tập trung tinh thần 
sẽ té ngã bởi niềm kiêu hãnh của họ trở thành một ý 
tưởng tự thối phồng về chính mình. Họ sẽ không thoát 
khỏi sinh , lão, bệnh, tử, đau xót, than khóc, phiền não, 
bất hạnh, và rối loạn; họ sẽ không thoát khỏi sáu giới của 
luân hồi 2 ; họ sẽ không thoát khỏi họp uẩn của đau khổ. 
Với điều này trong tâm, Như Lai thuyết. “Tu học từ 
những người khác điều gì thích đáng, ngươi sẽ thoát khỏi 
lão và tử”. 

Như vậy, những ai tìm kiếm trí huệ siêu việt thuần khiết viên 

mãn từ đó mọi ngăn trở đều bị xóa tan đều nên nuôi dưỡng 


cho Uất-đà-la thì được biết người này vừa mất độ hai tuân. Kinh 
Trung A Hàm. Tuệ Sĩ. WEB BuddhaSasana. Truy cập tháng 6, 28, 
2009. 

<http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh- 
a ha mtru ng/tru nga ha m _idx. htm > . 

1 BA34 ãrya-bodhisattva-pitaka-nãma-mahãyãna-sũtra, chương 12 về 
ratnakũta ( Bảo tích ) Pagel 1995:344; D56: Ga 161b3-5 
2 Tức là các sinh giới thiên (trời), nhân (người), a-tu-la (thần), súc sinh 
(loài vật hữu tình khác người), ngạ quỷ, và địa ngục. 


51 



trí huệ trong lúc vần lưu giữ ở trạng thái định, về điểm này, 
Bảo Tích Kinh Bộ ( Ratna-kũta-grantha ) dạy rằng 1 : 

Trì giới, ngươi sẽ đạt được tập trung tinh thần; 

Thành tựu được tập trung tinh thần, ngươi nuôi dưỡng trí 
huệ; 

Với trí huệ ngươi thành tựu trí huệ siêu việt thuần khiết; 
Khi trí huệ siêu việt của ngươi thuần khiết, thì việc giữ 
giới của ngươi là toàn hảo {tức là trì giới Ba-la-mật-đa} 

Và Kỉnh Đại Thừa Dưỡng Tín dạy rằng 2 : 

Thiện Nam Tử, nếu ngươi không có trí huệ, ta sẽ không 
nói rằng người có tín tâm nơi Đại thừa của các bậc Bồ- 
tát, mà ta cũng không nói rằng ngươi biết bản chất thật 
sự nơi Đại thừa. 

(e) Làm thế nào để có sự tin chắc về thứ tự của chúng 

Trong Nhập Bồ-đề Hành Luận, Tịch Thiên dạy 3 : 

Tuệ giác hiện hữu từ định 
Tiêu hủy các khổ đau. 

Thấy biết được điều này, 

Hãy tìm định từ đầu. 

Theo khắng định này, trước tiên ngươi thành tựu định từ thiền 
và tiếp sau nuôi dưỡng trí huệ trên cơ sở đó. [481] 


^35 Tên đầy đủ của bộ kinh gồm 49 quyển này (Pagel 1995: 
appendix III) là Ãrya-mahã-ratna-kũta-dharma-paryãya- 
ắatasãhasrika-grantha, P8112:239.4.2 
2 BA36 ãrya-mahãyãna-prãsãda-prabhãvanã-nãma-mahãyãna-sũtra, 
P812:239.4.2 

3 BA37 BCA: 8.4; P5272: 254.4.7-8. 

52 



vấn: Trong phần thứ nhất Giai Trình Thiền 1 , Ngài Liên Hoa 
Giới nói: “đối tượng thiền của nó thì không xác định”, nghĩa là 
đối tượng thiền của định từ thiền là không xác định. Như đã giải 
thích trên, đối tượng thiền của định từ thiền có thế là tự chính 
thực tại hay một hiện tượng thông thường hiện hữu trong thực 
tại. Neu trước tiên ngài hiếu biết ý nghĩa của vô ngã, sau đó 
thiền trong khi tập trưng vào điều này, thì điều đó cũng đủ đế 
đồng thời sinh ra cả trạng thái định của một tâm thức không 
phân tán và trí huệ tập trưng vào tính Không. Tại sao lại nói rằng 
trước tiên phải tìm kiếm trạng thái định rồi mới nuôi dưỡng tuệ 
giác? 


Đáp: Cách thức mà trong đó định đi trước tuệ là như sau. Quý vị 
không cần có sẵn định đế tuần tự phát triển một hiếu biết về 
quan điểm thấy biết rằng ngã không hiện hữu, vì chúng ta đều 
thấy được rằng ngay cả những ai chưa đạt định cũng có thế phát 
triển quan điểm này. Quý vị cũng không cần có định từ trước đế 
trải nghiệm sự chuyến hóa tinh thần trong việc chú trọng đến 
quan điểm này bởi vì không có gì ngăn cản sự chuyến hóa tinh 
thần mang tới từ việc tu tập về quán chiếu thuần thục bằng trí 
huệ phân biệt, ngay cả khi không có mặt trạng thái định. Neu 
quý vị cho rằng sự vắng mặt của định ngăn trở sự chuyến hóa 
tinh thần; trong việc chú trọng đến quan điểm này, thì cũng 
chính lập luận này buộc quý vị kết luận một cách cực kỳ vô lý 
rằng trạng thái định là đòi hỏi phải có ngay cả cho việc trải 
nghiệm về sự chuyến hóa tinh thần khi thiền về tính vô thường, 
về các sai sót của luân hồi hay về tâm giác ngộ. 

Vậy thì tại sao định lực cần thiết cho tuệ giác? Theo Kỉnh giải 
Thâm Mật 2 , thì chừng nào việc tu tập về sự phân biệt và sự phân 
biệt đặc biệt cùng với trí huệ phân biệt không thế khởi tạo được 
sự nhu hoạt về tinh thần và thế chất thì nó cấu thành một loại 


^38 Bkl, Tucd 1986: 207; P5310:25.4.2. 

2 BA39 Đây là diễn giải từ Sn, Lamotte 1935:90; P774: 13.5.2-5, trích dẫn 
từ LRCM: 537,798. 


53 



chú tâm vốn tiếp cận đến tuệ giác; một khi nó khởi tạo nhu hoạt 
thì nó trở thành tuệ giác. Do vậy, nếu quý vị chua đạt tới định, 
thì bất kế quý vị thiền quán bao nhiêu với trí huệ phân biệt, kết 
cuộc quý vị sẽ không thế khởi tạo đuợc niềm khoái cảm và hỷ 
lạc của sự nhu hoạt tinh thần và thế chất. Một khi quý vị có 
đuợc định từ thiền, thì ngay cả thiền quán về trí huệ phân biệt sẽ 
đạt đến nhu hoạt tột độ. [482] Do đó, trí huệ đòi hỏi trạng thái 
định từ thiền nhu là một nguyên nhân. Điều này sẽ đuợc giải 
thích nhu sau. 

Trí huệ phân biệt trở thành tuệ giác khi mà nó có the khởi tạo sự 
nhu hoạt thông qua năng lực của phân tích, dù là không có sự 
chú tâm lên một đối tuợng đon nhất. Vậy nên việc khởi tạo sự 
nhu hoạt qua việc đặt chú tâm của quý vị lên một đối tuợng duy 
nhất của thiền - ngay cả khi đối tuợng đó là tính Không - thì 
không khác chi hơn là một cách đế thành tựu định; riêng điều đó 
{trí huệ phân biệt} không thôi thì không thế xem nhu là tuệ giác. 
Tại sao vậy? Neu quý vị khởi tìm kiếm một hiểu biết về vô ngã 
truớc, tức là việc phân tích ý nghĩa của nó lặp lại nhiều lần, thì 
sẽ không thế nào thành tựu đuợc định trên cơ sở phân tích này 
bởi vì quý vị chua hề đạt tới trạng thái định truớc đó. Neu quý vị 
tiến hành thiền định mà không có quán, quý vị sẽ thành tựu định 
trên cơ sở đó. Dù sao đi nữa, vì không có cách nào đế duy trì tuệ 
giác ngoại trừ qua việc duy trì định, nên quý vị phải tìm kiếm 
tuệ giác sau. Do vậy, điều này không rơi ra ngoài dạng thức mà 
trong đó, tìm kiếm định truớc, rồi quý vị dựa trên đó nuôi duỡng 
tuệ giác. 

Theo đó, cách thức mà tuệ giác phát triển là sự thiền quán phân 
biệt tạo ra nhu hoạt. Neu điều này không nhu thế, thì sẽ không 
có lý do nào đế tìm kiếm định truớc và tiếp sau nuôi duỡng tuệ 
giác dựa trên đó. Việc thất bại tiến hành thiền theo các trình tự 
này thì không mấy thích đáng vì Giải Thâm Mật Kinh 1 khẳng 
định trong đoạn đã trích dần bên trên rằng quý vị nuôi duỡng tuệ 
giác trên cơ sở đã đạt đuợc định. Cũng thế, thứ tự của thiền định 


^40 Sn, P774: 13.4.5-13.5.2, trích dẫn ở LRCM: 471,537. 
54 



và trí huệ trong lục độ Ba-la-mật-đa - mà trong đó dạy rằng 
“phấm tính sau phát triển dựa trên phấm tính truớc đó” - cũng 
nhu là dãy thứ tự trong việc rèn luyện trí huệ bậc cao hon dựa 
trên việc rèn luyện tập trung tu tuởng cao hon là tuông họp với 
dãy thứ tự trong đó quý vị nuôi duỡng định trước và rồi nuôi 
dưỡng tuệ giác. Trong Bồ-tát Địa (đã trích trước đây) 1 và Thanh 
Văn Địa ( ốrãvaka-bhũmi ) của ngài Vô Trước cho thấy tuệ giác 
được nuôi dường trên co sở của định từ thiền. [483] Cũng thế, 
trong các tác phấm “ Trung Đạo Tâm Luận ” của Thanh Biện, 
“ Nhập Bồ-đề Hành Luận ” của Tịch Thiên, và ba phần trong 
“Giai Trình Thiền ” của Liên Hoa Giới 2 , “Bao Tích Tịnh ” 
{Ratnakaraẳãntỉ} của Tuệ Xứng { ịnãna-kĩrtỉ } , tất cả đều khắng 
định rằng quý vị nuôi dưỡng tuệ giác sau khi đã tìm kiếm được 
định lực trước đó. Một số đại sư Ãn-độ cho rằng không cần tìm 
định riêng rẻ, quý vị khởi tạo tuệ giác ngay từ khi bắt đầu thông 
qua quán chiếu bởi trí huệ phân biệt. Vì quan điểm này mâu 
thuẫn với các kinh luận của những bậc đi tiên phong, nên kẻ 
khôn ngoan sẽ thấy rằng nó là điều không tin tưởng được. 

Đây là thứ tự khi quý vị vừa mới phát triển định và tuệ lần đầu; 
sau này thì không xác định thứ tự như thế nữa, quý vị có thế 
nuôi dường định sau việc phát triển tuệ giác trước đó. 

Vẩn : Trong Vỉ Diệu Pháp Tập Luận 3 ngài Vô Trước có dạy: 
“một số thành tựu tuệ giác, nhưng lại không đạt được định; họ 
phấn đấu đế đạt định từ trên cơ sở của tuệ giác". Ngài giải thích 
điều này như thế nào? 


*BA41 LRCM: 473. 

2 BA42 Ye-shes-grags-pa (jnãna-kĩrti) (Tuệ xứng) là tác giả của Pha rol 
tu phyin pa 7 theg pa 'i bsgom pa 'i rim pa 'i man ngag ( Các giai tầng Bát- 
nhã Ba-ỉa-mật-đa thừa của Thiền). Tụh đề Phạn ngữ được kết cấu lại 
thành Prajnã-pãramitã-bhãvanã-kramopadesa 
3 BA43. Abhidharma-samuccaya (AS), Pradhan 1975:75.21, theo 
VVayman 1978; P5550: 263.3.3. 


55 



Đáp: Điều này có nghĩa là họ chưa thành tựu định của trình độ 
an định thiền đầu tiên {hay trình độ bình ốn thiền đầu tiên}, hay 
các trình độ cao hơn; điều đó không loại trừ việc họ đã đạt tới 
định mà được bao hàm trong việc sơ nhập đến trình độ bình ốn 
thiền đầu tiên 1 . Cũng thế, một khi quý vị có tri kiến nhận thức 
về Tứ Diệu Đe, quý vị có thế thiết lập trên cơ sở đó định lực về 
trình độ bình ốn thiền đầu tiên thật sự và những bình ốn thiền 
cao hơn. Ngài Vô Trước có dạy trong Du-già Sư Địa Luận 
( Yogãcãra-bhũmỉ ) 2 : 


^A44 Định từ thiền được chia ra thành mức sơ nhập (nyer bsdogs, 
samantaka) và mức thật sự (dhgos gzhi, maula) thành tựu; chỉ có 
định lực ở giai đoạn thật sự mới được xem là một thành tựu hoàn 
toàn. 

2 BA45 Yogã-caryã-bhũmi (Sa'ídngosgzhì), P5536:283.4.2-3. Tựa đề 
Sa 'ídngosgzhí được diên dịch một cách không sát nghĩa thành Du-già 
sư Địa Luận ( Yogã-caryã-bhũmì) để ứng theo cách dùng của 
Suzuki 1955-61. ICang-skya-rol-ba'i-do-rje's Grub pa'i mtha'i rnam 
par bzhag pa gsa/ bar bshad pa thub bstan Ihun po'i mdzes rgyan 
(Varanasi: Pleasure of Elegant Sayings Press, 1970), p. 155 nhận định 
rằng Sa'idngosgzhi là một tập hợp của bốn luận đề: (1) Đa Địa {địa ở 
đây với nghĩa là "cấp độ" hay "tầng mức"} (Bahu-bhũmikã, Sa mang 
po pa); (2) Thanh văn Địa (Srãvaka-bhũmi[Sbh], Nyan sa]; (3) Bồ- 
tát Địa; và (4) Địa Thứ Đệ {luận bàn về sự tuần tự của các địa - 
ND} (Bhũmi-krama, Sa'i go rim). Điều này được hỗ trợ trong trang 
226-316 của thư mục bsTan 'gyur tin po che sríd zhi'i rgyan gciggi 
dkar chag rin chen mdzes pa'i phra tshom của gSer bris bstan 'gyur 
(Sichuan: Krung go’i mtho rim nang bstan slob gling gi bod brgyud 
nang bstan zhib 'jug khang, 1989). Đa Địa có cùng nghĩa với mô tả 
của Suzuki (1955-1961) "Các Địa Trong Du-già Hành Tông" (P5536). 
Địa Thứ Đệ có thể tìm được trong phần cuối của Bồ-tát Địa (P5538: 
230.2.4-231.1.7). Tsongkhapa xác định hai luận số 2 và 3 bởi tên 
của các luận đó, và do đó sử dụng tên Sa 'idngosgzhi cho luận số 1 
và 4, có thể là vì luận số 2 và 3 là các tựa đề đã nổi tiếng. 
Tsongkhapa cũng dùng các thuật ngữ như sa sde ("Luận Vê Các Địa") 
(LRCM: 523.6 v.v.) và sa sde Inga (Ngũ Luận Địa) (LRCM: 488.5 V.V.), 
bao gồm Saldngosgzhi. Xem chú thích 58 dưới đây cho LRCM: 488.5. 



Ngoài ra, ngươi có thể biết một cách chính xác thực tại về 
các chân lý này từ Khố cho đến Đạo, mà chưa thành tựu 
được trình độ bình ốn thiền đầu tiên, v.v... Vừa lúc tri kiến 
về các chân lý này xảy đến, ngươi bình ốn tâm mình và 
không phân tích các pháp. Trên cơ sở trí huệ cao hơn này, 
ngươi mưu cầu tu tập các trạng thái cao hơn của ý thức. 

Nói chung, nhằm lợi ích cho việc hiếu biết toàn diện các thuật 
ngữ, có chín trạng thái tinh thần 1 được gọi là định từ thiền và 
bốn lóp quán chiếu 2 được gọi là tuệ giác. Dù sao, quý vị phải áp 
dụng các thuật ngữ “định thật sự” và “tuệ giác thật sự” - như sẽ 
được giải thích - sau khi phát khởi nhu hoạt. 


1 BA46 BA46 LRCM 529-532. 

2 BA47 Các lớp đặc tính quán chiếu của tuệ giác được đề cập trên 

(LRCM: 471-475) và được bàn thảo chi tiết trong phần sau (LRCM: 
769ff). 


57 



58 



Chương 2: Chuẩn Bị Cho Định Từ Thiền 

2” Đặc Biệt cách rèn luyện hai Ba-la-mật-đa sau cùng 
(f) Cách thức rèn luyện cho mỗi Ba-la-mật-đa 
(i) Cách thức tu tập định từ thiền 

(a’) Dựa trên các tiền đề của định từ thiền 
( r) Trú ngụ ở nơi thích hợp 
(2’) Tham chấp ít (thiểu dục) 

(3’) Dung xả 

(4’) Ngung hoàn toàn nhiều hoạt động 

(5’) Giữ giới thuần khiết 

(6’) Dẹp bỏ hoàn toàn các ý tuởng tham chấp, 

v.v... 

(b’) Cách thức nuôi duỡng định dựa trên cơ sở trên 
(1’) Chuẩn bị 
(2’) Tu tập thực thụ 
(a”) Tu thế thiền 
(b”) Tiến trình thiền 

(1”) Cách thức phát triển sự tập trung 
không sai sót 

(a) ) Làm gì truớc khi tập trung chú ý 
lên một đối tuợng thiền 

(b) ) Làm gì trong khi tập trung lên 
một đối tuợng thiền 

(1)) Nhận diện đối tuợng thiền 
theo chồ mà sự chú tâm của nguơi 
đặt vào 

(a’)) Một trình bày chung về 
các đối tuợng thiền 

(1’)) về chính các đối 
tuợng của thiền 

(a”)) Các đối tuợng 
phổ biến của thiền 
(1”)) Các hình ảnh 
rời rạc 


59 



(2”)) Các hình ảnh 
không rời rạc 
(3”)) Đối tượng của 
sự hiện hữu 
(4)) Thành tựu mục 
tiêu của quý vị 
(b”)) Các đối tượng 
thiền cho việc thanh 
lọc ứng xử của quý vị 
(1”)) Tính xấu xa 
(2”)) Tính yêu 
thương 

(3”)) Duyên khởi 
(4”)) Sự phân biệt 
của các cấu thành 
(5”)) Hít vào và thở 
ra 

(c”)) Đối tượng thiền 
cho sự thiện xảo 
(1”)) Các uẩn 
(2”)) Các Cấu 
thành 

(3”)) Các nguồn 
(4”)) Duyên khởi 
(5”)) Những điều 
khả dĩ và không 
khả dĩ 

(d”)) Các đối tượng 
thiền cho việc tinh 
lọc các khổ đau 
(2’)) Ai nên thiền lên đối 
tượng nào 

(3’)) Các đồng nghĩa đối 
tượng thiền 


60 



(b’)) Nhận diện các đối tượng 
thiền theo nội dung này. 


ổb 

(f) Cách thức rèn luyện cho mỗi Ba-la-mật-đa này 

Ở đây có 3 phần: 

1 . Cách thức tu tập định từ thiền (chương 2-6) 

2. Cách thức tu tập tuệ giác (chương 7-26) 

3. Cách thức hợp nhất chúng (chương 26) 

(i) Cách thức tu tập định từ thiền 

Phần này có 3 phân mục 

1 . Dựa trên các tiền đề của định từ thiền 

2. Cách thức nuôi dưỡng định trên cơ sở trên 

3. Lượng định về sự nuôi dưỡng thành công của định 
(chương 5-6) 

(a’) Dựa trên các tiền đề của định từ thiền 

Từ đầu, thiền giả nên dựa vào các tiền đề của định, mà tạo điều 
kiện khả dĩ cho sự thành tựu định nhanh chóng và thuận tiện. Có 
6 điều: 

(1’) Trú ngụ nơi thích hợp 

Nơi này nên có năm đặc tính: (a) Thuận đạt, có được sẵn các thứ 
cần thiết như là thực phấm và y trang; (b) là chồ tốt đế sinh 
sống, là nơi không có thú dữ như là các loài ăn thịt, không có 
các kẻ thù nghịch v.v...; (c) ở trên một miếng đất tốt, nơi không 
lan truyền các bệnh tật; (d) cống hiến một tình bằng hữu tốt 
trong khuôn khố các đạo hữu của quý vị trì giới và đồng tâm; và 
(e) ở vị trí thanh vắng sao cho có ít người trong ban ngày và ít 
tiếng ồn vào ban đêm. Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận của 
Di-lặc có dạy 1 : 


1 BA48 MSA: 8.7; P5521: 10.2.2. 


61 



Người khôn ngoan tu tập tại nơi 
Thuận đạt, là một chốn tốt lành để sống, 

Cống hiến nền tảng tốt lành và các bằng hữu tốt đẹp 

Và thỏa mãn các yêu cầu cho sự tu tập của hành giả được dề 

dàng 

(2’) Thiểu dục {không tham lam} 

Quý vị không được tham chấp đế có nhiều y trang hơn hay có 
cái tốt hơn và v.v... 

(3’) Dung xả 

Quý vị luôn luôn dung xả ngay cả khi có y trang nghèo khó 
nhất, v.v... 

(4’) Ngưng hoàn toàn nhiều hoạt động 

Qu'y vị ngừng các hoạt động cơ bản như là mua và bán; quý vị 
cũng phải loại bỏ các giao tiếp xã hội không cần thiết với các gia 
chủ và các tu sĩ, cũng như là các theo đuối khác như là y học và 
thiên văn. 

(5’) Thuần khiết trì giói: 

Quý vị không được vi phạm các giáo huấn, không làm các hành 
vi sai trái với tự nhiên hay với luật cấm, hoặc là trong trường 
họp các biệt giải thoát giới hay là các bồ-tát giới. Neu quý vị đã 
vi phạm chúng do vô ý, thì phải sửa chữa lại một cách nhanh 
chóng với sự sám hối theo giáo pháp. 

(6’) Dẹp bỏ hoàn toàn các ý tưỏTig tham chấp, v.v... 

Trong trường họp các tham chấp, hãy quán chiếu lên những tai 
hại của chúng trong cuộc sống hiện tại, như là việc dần tới bị 
giết hại hay bị bắt bỏ tù, cũng như là những tai hại của chúng 
trong tương lai, chang hạn chúng dần đến tái sinh vào các giới 
khốn đốn. [485] Cách khác là, hãy xóa bỏ tất cả các ý tưởng về 
tham chấp và tương tự như thế bởi việc thiền với ý tưởng cho 


62 



rằng: “Mọi thứ trong giới luân hồi, dù dề chịu hay không, đều là 
phù du và không vững bền. Bởi vì điều chắc chắn là tôi sẽ bị 
tách rời khỏi tất cả mọi thứ này một cách chóng vánh, thì tại sao 
tôi phải tham muốn chúng?” 

Ta đã giải thích những điểm này theo nội dung trong phần thứ 
nhì Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới; quý vị nên tu học thêm 
về chúng từ Thanh Văn Địa của Vô Truớc. Sáu chủ đề này bao 
hàm các nhân và duyên then chốt cho việc bắt đầu phát triến 
định lực vững vàng, nhằm bảo lưu một định lực hiện hữu mà 
không bị suy giảm và nhằm nâng cao định lực của quý vị. Đặc 
biệt, những điểm quan trọng nhất là trì giới cấn thận, nhìn thấu 
các tham chấp như là các bất lợi và lưu trú ở noi thích họp. 
Geshe Drom-dõn-ba (dGe-bshes’Brom-ston-pargyal-ba’i- 
byung-gnas) dạy: 

Chúng ta cho rằng sai sót chỉ thuộc về các giáo huấn cá nhàn 
{giáo huấn biệt truyền} của mình. Sau đó ta chỉ truy tầm 
trong các giáo huấn cá nhân, cho nên chúng ta không thế đạt 
tới định. Đây là kết quả của việc không đạt được các duvên 
của nó. 

Thuật ngữ “các duyên” có nghĩa là sáu điểm giải thích như trên. 
Hon thế nữa, bốn Ba-la-mật-đa đầu hoạt dụng như là các tiền lệ 
cho Ba-la-mật-đa thứ năm, định từ thiền. Phần thứ nhất Giai 
Trình Thiền của Liên Hoa Giới khẳng định 1 : 

Quý vị hoàn tất định nhanh chóng khi quý vị buông bỏ tham 
chấp cho các sở hữu và những thứ tưong tự, gìn giữ giới luật 
nghiêm ngặt, ở một vị trí sẵn sàng chịu đựng các đau khố và 
nhẫn nhục một cách hoan hỷ. Đó là trường hợp mà các 
nguồn kinh điến như là Kỉnh Giải Thâm Mật dạy rằng hạnh 


!bA 49 Bkl, Tucci 1986: 205; P5310: 25.2.1-3; Sn, P774: 21.2.5-7. 


63 



bố thí và các Ba-la-mật-đa khác là các nguyên nhản cho sự 
thành công của các Ba-la-mật đa kế tiếp cao hon. 

Bỗ-đề Đạo Đăng Luận ( Bodhi-patha-pradĩpa ) của Atisa khắng 
định 1 : 

Khi thiếu các yếu tố của định, 

Ngay cả với việc thiền cần mẫn, 

Nguơi vẫn không thành tựu đuợc định 
Dau tiến hành trong nhiều ngàn năm 

[486] Do đó, điều rất quan trọng cho những ai thành khấn mong 
muốn đạt đuợc các tập trung của định lực và trí huệ là làm việc 
với các thành tố hay các tiền đề của định, nhu là muời ba điều 
đuợc đề ra trong Thanh Văn Địa của Vô Truớc 2 . 

(b’) Cách thức nuôi dưõtig định dựa vào cơ sở trên 

Ở đây có hai phần ( 1) Sự chuẩn bị và (2) Tu Tập thực thụ. 

(1’) Chuẩn bị 

Tu tập sáu giáo huấn chuẩn bị kế trên và đặc biệt nuôi duỡng 
tinh thần giác ngộ trong thời gian lâu dài; cũng thế, đế hồ trợ 


^50 Bồ-đề Đạo Đăng Luận (odhipathapradĩpà), P5343: 21.2.7-8. 

2 BA51 Toàn bộ phần từ Sbh. P5537:43. 3.3-43.4.1 được dịch bởi 
VVayman (1978:31-43). Mười ba điều đó là (1) Các đòi hỏi hàng 
đầu, nghĩa là sự thuần thục với các giáo pháp và kỷ luật nội tại; và 
thêm vào đó, (2) xuất sắc với các mục tiêu của chính mình; (3) 
xuất chúng với các mục tiêu của người; (4) hiếu học với giáo pháp; 
(5) từ bỏ thế tục; (6) các thệ nguyện giới luật; (7) khống chế các 
xúc cảm; (8) ăn uống từ tốn độ lượng; (9) tu tập với sự tỉnh thức 
hoàn toàn; (10) chỗ trú ngụ cẩn trọng; (11) Nơi tĩnh mịch; (12) 
gạn lọc các chướng ngại và (13) cơ sở tập trung tinh thần đúng 
đắn. 

64 



điều đó, quý vị nên tiến hành các tu tập thiền vốn dành cho 
những ai có căn cơ nhỏ hay trung bình 1 . 

(2’) Tu tập thực thụ 

Phần thứ hai và ba của Giai Trình Thiền, Liên Hoa Giới dạy 
rằng 2 quý vị nên áp dụng 8 điểm tu thế trên một chồ ngồi rất 
mềm và thoải mái: (1) Đan chân theo cách của tôn giả Tì-nô- 
giá-la, sử dụng tu thế kiết già hay bán già một cách tùy hợp; (2) 
Đôi mắt quý vị không nên mở rộng hay đóng kín quá, chúng nên 
dừng lại ở đỉnh mũi; (3) Ngồi với sự nhận biết huớng nội, giữ 
thân thắng không ngửa ra sau hay cong về phía truớc quá; (4) 
Giữ đôi vai thắng và ngang bằng; (5) Không ngửa hay gục đầu 
và cũng không quay sang một bên; đặt đầu sao cho mũi và rốn 
thắng hàng; (6) Đặt răng và môi trong vị trí tự nhiên nhu bình 
thuờng; (7) Đe lưỡi đóng với các răng trên; (8) Hơi hít vào và 
thở ra của quý vị không nên ồn ào, gượng ép, hay không đều 
đặn; hãy đế chúng lưu thông không cần nỗ lực, thật nhẹ nhàng, 
mà không có một ý nghĩ rằng nó dịch chuyến đây đó. 

Thanh Văn Địa của Vô Trước cung cấp năm lý do cho việc ngồi 
như đức Phật đã dạy, xếp tréo chân trên chồ ngồi, ghế, hay 
thảm 3 : (1) Trong tư thế này, toàn thân được kéo lại nhau có lợi 
cho việc khởi sinh nhu hoạt, nên quý vị có thế phát triển nhu 
hoạt rất nhanh; [487] (2) Ngồi kiểu này có thể giữ được tư thế 
trong thời gian dài, tư thế này không dần tới sự kiệt quệ về thế 
chất; (3) Tư thế này thì không phố biến đối với những người 
ngoài Phật giáo và những người chống lại chúng ta; (4) Khi kẻ 
khác thấy quý vị ngồi trong tư thế này, họ sẽ cảm thán; (5) Đức 
Phật và các đệ tử của ngài đã dùng tư thế này và truyền lại cho 
chúng ta. Thanh Văn Địa của Vô Trước giảng rằng, dưới ánh 
sáng của những lý do này, quý vị nên ngồi tréo chân. Luận cũng 


1 BA52 LRCM: 33-280 ( Great Treatiselũũũ : 69-353). 

2 BA53 Bk2, P5311: 32.4.5-8. Bk3, Tucci 1971:3; D3917: Ki 57al-3. 

3 BA54 Sbh. P5537:100. 1.2-6. 


65 



dạy rằng quý vị nên giữ thân thắng khiến hôn trầm và buồn ngủ 
không xảy ra. 

Do đó ngay từ đầu quý vị phải đạt tám điểm này về hạnh kiểm 
thế chất , đặc biệt là việc bình thản trong hoi thở nhu ta đã mô tả 
trên. 

(b”) Tiến trình thiền 

Nói chung, “giai trình của đạo pháp” truyền thống cho thấy rằng 
quý vị thành tựu định bằng phuong tiện của tám phuong thuốc 
loại trừ năm sai sót 1 , đuợc nêu trong Trung Biên Phân Biệt Luận 
( Madhyãnta-vỉbhãga Ý của Di-lặc. Các giáo huấn cá nhân truyền 
lại từ Geshe Lak-sor-wa (dGe-bshes Lag-sor-ba) giải thích rằng 
thêm vào đó quý vị phải thành tựu định thông qua sáu năng lực, 
bốn loại chú tâm và chín trạng thái tinh thần mà Vô Truớc giải 
thích trong Thanh Văn Địa. Học giả Yõn-den-drak (Yon-tan- 
grags) dạy 3 : 

Các phuong pháp về chín trạng thái tinh thần đuợc bao gồm 
trong bốn sự chú tâm cùng với sáu sai sót và tám áp dụng 
vốn là các phuong thuốc giải làm phuong tiện cho [việc đạt 
tới] tất cả sự tập trung. Điều này phù hợp với tất cả các giáo 


^ăm sai sót hay năm phiền não. còn gọi là ngũ triền cái bao gồm (1) 
tham dục; (2) sân hận; (3) dã dượi và hôn trầm; (4) lo âu dao 
động, trạo cử; (5) hoài nghi. Năm trạng thái này cùng với 8 
phương thuốc khắc phục sẽ được dạy chi tiết sau. Ngũ triền cái 
được đề cập trong Tăng Chi Bộ Kinh. Chương 1. Phẩm Đoạn Triền 
Cái. Dịch Thích Minh Châu.Truy cập 15/01/2012. 
<http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/pali/3590-Kinh- 
Tang-Chi-Bo-Chuong-I-Pham-doan-trien-cai-Phan-tich.html>. 

2 BA55 Trung Biên Phân Biệt Luận P5522:20.4.8-20.5.1 ngài 
Tsongkhapa bàn thảo đến năm sai sót và tám liều thuốc giải trong 
phần sau LRCM; 528-529. 

3 BA56 Ruegg (Great Treaties 2000: 26) đề cập đến Sha-ra-ba/Shar- 
ba-pa Yon-tan-grags (1070-1141) như là tác giả của Be'u bum 
dmar yơơ trong LRCM: 528.8, có sáu sai sót khi hôn trầm và trạo cử 
được tính riêng ra. 

66 



pháp về các kỳ năng đế an định thiền - được bao gồm trong 
hầu hết các kinh điến, Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận 
và Trung Biên Phân Biệt Luận của Di-lặc, các luận của Vô 
Trước về các Địa 1 và ba phần Giai Trình Thiền của Liên 
Hoa Giới. Những ai tiên khởi có đủ các tiền đề về tập trung 
tinh thần đều sẽ nhất định đạt được tập trung tinh thần nếu 
họ sử dụng những phưong tiện này đế tiến hành nó. Ngày 
nay, làm như là các truyền thống truyền khấu sâu sắc về an 
định thiền đều thiếu vắng ngay cả các tên của những kỹ năng 
này. [488] Các văn bản đó không hề chỉ ra cho thấy rằng 
ngưoi sẽ thành tựu định mà không có các tiền đề cho sự tập 
trung và các kỳ năng này, ngay cả nếu ngưoi thực hành thiền 
trong thời gian lâu. 

Điều này đã được khắng định trong bản luận của ngài về giai 
trình của đạo pháp; nó nói đến việc đạt được một sự chắc chắn 
thuần khiết về cách mà các kinh văn cố điển thế hiện lộ trình đế 
thành tựu định, về việc này, vì con đường chung của giáo pháp 
về giai trình các đạo pháp của tam thừa được giải thích chi tiết 
trong năm thánh điển của Vô Trước về các Địa 2 , đó là những 
bản luận văn chỉ dạy về các pháp tu tập này một cách rất bao 
quát. Một trong năm bản văn đó cung cấp giải thích chi tiết, 
trong khi các bản văn khác thì không. Trong tác phấm Quvết 

^57 Trong sự sử dụng của sa sde ("luận về các địa") xem lại ghi 
chú BA45 (thuộc chương 1) bên trên (của LRCM:483.13) và ghi 
chú ngay tiếp sau đây (tại LRCM: 488.5). 

2 BA58 Năm bản luận về các địa (so sde Inga) là Du-già Hành Địa 
(Bhũmi-vastu Sa'i dngos gzhì)', (2) Căn bản Tập Luận {Vastu-samgraha, 
gZhi bsdu ba); (3) Sai Biệt Tập Luận ( Paryãya-sarpgraha Ị, rNam grang 
bsdu ba); (4) Chú Giải Tập Luận ( I /ivarana-samgraha, rNam par bshad 
pa'i sgo bsdu ba); (5) Quyết Định Tập Luận ( Viníscaya-samgrahaní, 
rNam par gtan ta dbab pa bsdu ba). Tựa đề gộp chung là rNat 'byor 
spyod pa'i sa {Du-già Hành Luận } ( Yogã-caryã-bhũrm ) được dùng 
trong bstan 'gyurdno tất cả năm giáo pháp này. Tsongkhapa có khi 
dùng tụb đề này (Xem Great Treatise 2000, note 379). Liên quan đến 
Du-già Hành Địa Luận, xem chú thích BA45 bên trên LRCM: 483.13. 

67 



Định Yếu Luận ( Vinỉẳcaya-samgrahanỉ ), Vô Trước dạy rằng 
Thanh Văn Địa của ngài nên được sử dụng đế hiếu định và tuệ, 
cho nên chính tác phấm Thanh Văn Địa là bao quát nhất. Tôn 
giả Di-lặc cũng có bàn đến các phưong pháp về chín trạng thái 
tinh thần và tám phưong thuốc trị trong Đại Thừa Kỉnh Trang 
Nghiêm Luận và Trung Biên Phân Biệt Luận của ngài. Theo sau 
các ngài, những đại sư Ân-độ như là Sư Tử Hiền, Liên Hoa Giới 
và Bảo Sinh Tịnh, viết nhiều về tiến trình đế thành tựu định. 
Trong một ý nghĩa chung về định, các mật điển rất nhất quán với 
các giải thích trong các kinh luận cổ điến này, ngoại trừ việc sử 
dụng các đối tượng thiền thì có khác, như là các thần thể, các 
giọt và các âm tiết. Đặc biệt, các văn bản trong lóp kinh điển 
cung cấp các bàn thảo rất bao quát về những vấn đề như là năm 
sai sót về tập trung và các cách thức đế dẹp sạch chúng. 

Dầu sao, những ai biết cách để tu tập với chỉ riêng trên cơ sở các 
kinh văn cố điển này thì hiếm hoi như sao giữa ban ngày. Với 
những ai lạm dụng các kinh luận đó, những vết nhơ về việc hiếu 
biết thiếu sót của họ chỉ xuất phát từ nhận thức nông cạn và 
bênh vực rằng các giáo huấn mà sự hiến trình ý nghĩa tinh túy 
thì lại nằm ở nơi nào khác. Cho đến khi cần thiết áp dụng tu tập 
tiến trình về việc thành tựu tập trung tinh thần mà các kinh luận 
giải thích thì họ không nghiên cứu đến ngay cả cách thức đế 
thực hiện nó. [489] 

Những biệt huấn của giáo pháp này chỉ nhấn mạnh các tu tập 
được dần ra từ các kinh văn cố điến từ lúc bắt đầu cho đến kết 
thúc. Do đó, ở đây ta sẽ giải thích các phương pháp được dùng 
đế thành tựu tập trung tinh thần đưa ra từ các kinh văn cổ điển. 
Giải thích về tiến trình thiền này có hai phần: 

1 . Cách thức phát triến sự tập trung không sai sót (chương 2- 

4) 

2. Giai trình mà trong đó những trạng thái tinh thần qua đó 

được phát triển (chương 5) 

(1”) Cách thức phát triển sự tập trung không sai sót 


68 



Phần này có ba điếm: 


1 . Làm gì trước khi tập trung chú ý lên một đối tượng thiền 

2. Làm gì trong khi tập trung lên một đối tượng thiền 

(chương 2-3) 

3. Làm gì sau khi tập trung lên một đối tượng thiền (chương 

4) 

(a)) Làm gì trước khi tập trung chú ý lên một đối tượng 
thiền 

Neu quý vị không thế ngừng được sự biếng nhác của trạng thái 
không hứng thú để nuôi dưỡng định lực và sự vui thú với các 
thứ không mang lại ích lợi cho nó, thì ngay từ đầu, quý vị sẽ 
không đạt được bước nhập môn vào sự tập trung; ngay cả khi 
quý vị đã có lần đạt đến đó, quý vị sẽ không thế duy trì được nó, 
do đó nó sẽ nhanh chóng bị hư hỏng. Bởi vậy, điều quan trọng 
nhất là ngưng biếng nhác ngay từ khi bắt đầu. Khi quý vị đạt 
được nhu hoạt trong đó thân và tâm hoàn toàn vui sướng và hỷ 
lạc, quý vị sẽ ngừng biếng nhác đến mức quý vị có thế nuôi 
dưỡng công đức cả ngày và đêm không mệt mỏi. 

Đe phát triển sự nhu hoạt này, quý vị phải tinh tấn liên tục cho 
khả năng tập trung tạo ra được nhu hoạt. Đe phát triển tinh tấn 
này, quý vị cần có một khao khát liên tục và mạnh mẽ chú tâm 
vào sự tập trung tinh thần. Đe có nguyên nhân thúc đấy của sự 
khao khát này, quý vị cần một tín tâm kiên định và một niềm 
dam mê vào các phấm hạnh của sự tập trung tinh thần. Vậy nên 
đế bắt đầu, hãy nuôi dưỡng lập đi lặp lại lòng tin tưởng ý thức 
được các phấm hạnh hảo diệu của sự tập trung tinh thần. Khi 
quý vị thấy được tiến trình này trong tu tập, thì quý vị sẽ hiếu 
đây là điểm tối quan trọng với một ý nghĩa chắc chắn rõ ràng 
nhất. Di-lặc khẳng định trong Trung Biên Phân Biệt Luận 1 : 


^59 Trung Biên Phần Biệt luận ( Madhỵanta-víbhaga ) : 4.5ab, D4021: 
Phi 43a4. 


69 



Cơ sở và những gì dựa trên cơ sở đó 

Là nguyên nhân và hậu quả của nó. 

Ớ đây, “cơ sở” là sự khao khát, là nên tảng cho nồ lực; “những 
gì dựa trên cơ sở đó” chính là nồ lực và tinh tấn. Nguyên nhân 
của khao khát này là lòng tin vững chắc vào các phấm hạnh hảo 
diệu của sự tập trung tinh thần. [490] Ket quả của nồ lực là nhu 
hoạt. 

Với nội dung này, các phấm hạnh hảo diệu của sự tập trung tinh 
thần là nhu sau: Khi đạt trạng thái định, tâm quý vị tràn ngập vui 
suớng và thân quý vị tràn đầy hỷ lạc, nên quý vị hạnh phúc 
trong cuộc sống này. Cũng vì đã thành tựu nhu hoạt về tinh thần 
và thể chất, quý vị có thể chuyển sự chú tâm đến bất kì đối 
tuợng công đức nào của thiền mà quý vị chọn lựa. Vì đã chế ngự 
đuợc sự phân tán thiếu kiểm soát huớng đến các hàng loạt đối 
tuợng sai lạc, nên một cách thuờng hằng, quý vị không còn dính 
líu vào các hành vi sai trái và mọi công đức quý vị làm đều rất 
mạnh mẽ. Dựa vào định, quý vị có thế đạt tới các phấm hạnh 
diệu hảo nhu là các tri kiến siêu việt và các năng lực siêu việt. 
Một cách đặc biệt, chính từ cơ sở của định, quý vị phát triển 
đuợc tri kiến về tuệ giác thấu hiếu bản chất thật sự, mà từ đó quý 
vị có thế nhố bỏ tận gốc rễ của luân hồi. Neu quán chiếu lên bất 
kỳ phấm hạnh hảo diệu này, thì quý vị sẽ trở nên nhận thức và 
thiền trên các sự việc làm mạnh thêm thiên huớng của quý vị đế 
nuôi duỡng sự tập trung. Khi thiên huớng này khởi tạo, quý vị 
sẽ khuyến trợ liên tục từ bên trong đế nuôi duỡng sự tập trung tu 
tuởng, do vậy, sẽ dề đạt tới định. Cũng vì quý vị sẽ nuôi duỡng 
nó tái lập nhiều lần nên ngay cả sau khi thành tựu nó, quý vị sẽ 
khó thế nào đánh mất nó. 

(b)) Làm gì trong khi tập trung lên một đối tưọTig thiền 

Phần này đuợc chia làm hai: 

1 . Nhận diện đối tuợng thiền theo chồ mà sự chú tâm của 
quý vị đặt vào 


70 



2. Cách thức để tập trung tinh thần quý vị vào đối tượng 
của thiền (chuơng 3) 

(1)) Nhận diện đối tượng thiền dựa vào noi mà sự chú tâm 
của quý vị đặt lên 

Phần này có hai điểm: 

1 . Một trình bày chung về các đối tượng của thiền 

2. Nhận diện các đối tượng thiền theo nội dung này 

(a’)) Một trình bày chung về các đối tưọng của thiền 

Ở đây có 3 mục: 

1 . về chính các đối tượng thiền 

2. Những ai nên thiền với các đối tượng nào 

3. Các đồng nghĩa về đối tượng thiền 

(1’)) về chính các đối tưọTig thiền 

Như Lai dạy rằng các thiền giả có 4 loại đối tượng thiền, đó là: 
(1) Các đối tượng phổ biến của thiền, (2) các đối tượng thiền để 
thanh lọc ứng xử của mình, (3) các đối tượng thiền cho sự thiện 
xảo và (4) các đối tượng thiền cho việc tinh lọc các kho đau. 

(a”)) Các đối tưọng phổ biến của thiền 

Các đối tượng phố biến của thiền có 4 loại: (a) các hình ảnh rời 
rạc, (b) các hình ảnh không rời rạc, (c) các giới hạn của sự tồn 
tại và (4) thành tựu mục tiêu của quý vị. [491] 

Hai loại hình ảnh (rời rạc và không rời rạc) được ấn định theo 
các giới hạn của người quan sát: loại đầu là đối tượng của tuệ và 
loại thứ hai là đối tượng của định từ thiền. Hình ảnh thì không 
phải là một đối tượng điển hình đặc biệt có thật đế tâm thức quý 
vị tập trưng lên đó mà đúng ra là sự trình hiện về một phưong 
diện của đối tượng đó vào tâm thức quý vị. Khi quý vị tiến hành 
phân tích trong khi quan sát một đối tượng, thì hình ảnh là rời 
rạc bởi vì có sự hiện diện của tư duy phân tích. Khi quý vị ốn 
định tâm mình không có sự phân tích trong lúc quan sát đối 
tượng, thì hình ảnh đó được gọi là không rời rạc vì thiếu sự suy 


71 



nghĩ quán chiếu. Đối với các hình ảnh này, thì chúng là hình ảnh 
của những đối tượng thiền nào? Chúng là các hình ảnh hay các 
phương diện của năm đối tượng của thiền nhằm thanh lọc ứng 
xử, năm đối tượng thiền cho sự thiện xảo và hai đối tượng thiền 
cho việc tinh lọc các kho đau. 

Các giới hạn của sự hiện hữu được ấn định qua việc tham chiếu 
đến đối tượng được quan sát. Có hai loại: Các giới hạn của sự 
hiện hữu cho sự sinh hóa của các hiện tượng được biếu thị qua 
mệnh đề: “Chỉ điều này là tất cả có được, không có gì nhiều 
hơn”; và giới hạn của sự hiện hữu cho bản chất thật sự, được 
biếu thị qua mệnh đề, “điều này một mình nó là cách thức các sự 
vật hiện hữu; chúng không tồn tại theo cách nào khác”. Trong 
trường hợp về sự sinh hóa của các hiện tượng, điều này nghĩa là 
ngũ uấn bao gồm tất cả các hiện tượng cấu hợp {hữu vi pháp}; 
mười tám cấu thành {thập bát giới} và mười hai nguồn {thập 
nhị xứ} bao gồm tất cả các hiện tượng; và Tứ Diệu Đe bao gồm 
mọi thứ có được để biết đến; không có gì khác ngoài điều này 1 . 
Trong trường hợp về bản chất, điều này nghĩa là đó là lý do thiết 
lập nên chân lý hay thực chất về các đối tượng đó của thiền. 


^AÔO Ngũ uẩn là sắc {hình thái}, thọ {cảm xúc}, tưởng {sự phân 
biệt, nhận biết}, hành {các yếu tố kết hợp} và thức {ý thức}. Mười 
tám thành tố {thập bát giới} là: sáu căn {sáu cơ quan thụ cảm} - 
gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cơ quan ý thức; sáu thức - gồm 
nhãn thức {nhận thức từ mắt}, nhĩ thức {nhận thức từ tai}, tỷ thức 
{nhận thức từ mũi}, thiệt thức {nhận thức từ lưõi}, thân thức 
{nhận thức từ thân thể} cũng như là ý thức {nhận thức từ ý 
tưởng}; và sáu trần {còn gọi lục nhập hay sáu đối tượng của các 
thức này} - gồm sắc {các vật thấy được}, thanh {các âm nghe 
được}, hương {các mùi ngửi được}, vị {các thứ nếm được}, xúc 
{các vật thụ cảm được qua thân thể} và pháp {các khái niệm, định 
danh}. Mười hai nguồn chính là sáu cơ quan thụ cảm (lục căn) và 
các đối tượng của các cơ quan đó {lục nhập}. Tứ Diệu Đế là các 
chân lý về sự khổ, nguồn gốc, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. 

72 



Thành tựu mục tiêu được ấn định trong các nội dung của kết 
quả. Với định hay tuệ, quý vị hướng sự chú tâm của mình vào 
các hình ảnh của các đối tượng thiền đó. Sau đó quý vị ốn định 
hóa chúng, trở nên quen thuộc với chúng và bởi công đức tu tập 
tái lặp nhiều lần, quý vị không còn các xu hướng sai sót, trong 
khi trải qua một sự chuyến hóa nền tảng. [492] 

(b”)) Các đối tượng thiền cho việc thanh lọc ứng xử của quý 
vị 

Các đối tượng thiền cho việc thanh lọc ứng xử là các đối tượng 
mà chúng thanh lọc ứng xử trong đó chấp trước hay các cảm xúc 
tưong tự [sân hận, ảo tưởng, kiêu ngạo, hay phân tán] nổi trội. 
Có năm loại đối tượng thiền như thế. Tuông ứng là: (a) xấu dở, 
(b) yêu thưong, (c) duyên khởi (d) sự phân biệt các cấu thành và 
(e) hít và thở. (a) Trong số này, Các đối tượng thiền lên sự xấu 
dở bao gồm ba mươi sáu điều xấu dở gắn liền với thân thể 1 , như 
là lông tóc trên đầu và thân thế và các điểm xấu xí bề ngoài như 
là xác chết chuyến màu xanh 2 . Khi một khía cạnh không thuần 
khiết và xấu dở khởi lên trong tâm, quý vị hãy giữ sự chú tâm 
lên đó. (b) Yêu thương bao gồm việc tập trung đến các bằng hữu, 
kẻ thù và những người mà với họ quý vị có cảm xúc trung tính 
và có một thái độ mang lại cho họ sự hồ trợ và hạnh phúc - ở 
mức cân bằng thiền. Giữ sự chú tâm của quý vị lên các đối 
tượng thiền này với một thái độ yêu thương gọi là “ái thiền”; 
yêu thương ở đây đặt lên cả thái độ chủ quan lần đối tượng, (c) 


^Aôl Ba mươi sáu xấu dở (VVayman 1978:443 n. 33; Zahler, et al. 
1983:83) là tóc, móng, răng, mồ hôi, mùi của thân thể, da, thịt, 
gan, phổi, ruột non, ruột già, bao tử, thực quản, bọng đái, lá lách, 
ruột thừa, nước bọt, nước mũi, các mô liên kết, bạch huyết, tủy, 
mỡ, mặt, đơm, mủ, máu, não bộ, màng não, nước tiểu, các vết 
nhăn lão hóa. 

2 BA62 Có chín xấu xí bề ngoài là (Zahler , et al. 1983:83-84) các màu 
xanh, đen, màu mủ và đỏ của xác chết; khuôn mặt bị nhai hay cào 
rách bởi thú vật, xác một phần hay nhiều hơn bị ăn bởi dòi bọ, 
v.v...; và xác chết cứng. 


73 



về đối tượng thiền duvên khởi. Tất cả mọi thứ trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai đều là duyên khởi trong đó các hậu quả vốn là 
các yếu tố hiện tuợng đon thuần chỉ khởi lập nên từ các yếu tố 
hiện tuợng đon thuần. Tách riêng khỏi các điều này, thì không 
có nguời thực hiện của các hành vi hay nguời trải nghiệm của 
các hậu quả. Quý vị tập trung sự chú ý của mình vào dữ kiện 
này và lưu giữ nó ở đó. (d) Với đối tượng thiền lên sự phân biệt 
lên các cấu thành: quý vị hãy phân biệt các yếu tố của sáu cấu 
thành - đất, nước, lửa, gió, không gian và ý thức. Quý vị tập 
trung sự chú ý lên chúng và giữ ở đó. (e) về đoi tượng thiền hít 
và thở : Quý vị tập trung chú tâm không phân tán bằng cách đếm 
và quan sát hoi thở di chuyến vào ra. 

(c”» Các đối tượng thiền cho sự thiện xảo 

Cũng có năm đối tượng thiền cho sự thiện xảo, cụ thế là sự 
thành thục trong (a) các uẩn, (b) các cấu thành {các giới} 1 (c) 
các nguồn {các xứ} 2 , (d) duyên khởi và (e) điều gì khả dĩ và bất 
khả dĩ. (a) Các uẩn bao gồm năm uấn về sắc và các uấn khác 
[thọ {cảm thụ}, tưởng {nhận thức phân biệt}, hành {các yêu tố 
kết họp} và thức {ý thức}]. Thiện xảo trong những điều này là 
biết rằng tách rời khỏi các uấn, thì ngã và những gì liên quan 
đến ngã không hiện hữu. (b) Các cẩu thành là mắt và các thành 
tố khác trong mười tám thành tố. Thiện xảo trong chúng là việc 
thấy biết các điều kiện nguyên nhân mà bởi đó các cấu thành kia 
khởi lên từ chính những hạt giống của chúng. [493] (c) Các 
nguồn là mắt và các nguồn khác trong mười hai nguồn. Thuần 


18 cấu thành hay giới (skt. astãdasa dhãtavah) bao gồm: 6 căn 
tức 6 cơ quan cảm giác (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và ý), sáu trần là 
sáu đối tượng tương ứng của các cơ quan cảm giác (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp) và 6 (nhận) thức tương ứng với chúng 
(nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức). 

2 CÓ 12 nguồn hay xứ (skt. ãyatana-kausalya) là các nguồn của các 
thức bao gồm 6 căn và 6 trần. Đây là các nhân tố khiến khởi sinh 
kinh nghiệm cảm xúc. Xin lưu ý các thuật ngữ chuyên biệt này sẽ 
được dùng lại trong toàn bộ tập 3. 

74 



thục trong chúng là biết được rằng sáu nguồn nội tại {lục căn} là 
các điều kiện chủ yếu cho sáu thức, rằng lục nhập {lục trần} là 
các duyên đối tượng và rằng thực thế tâm vừa dứt là điều kiện 
lập tức trước đó {cho thực thế tâm ngay kế sau}, (d) Duyên khởi 
là thập nhị nhân duyên 1 . Thuần thục trong chúng là việc biết 
rằng chúng vô thường, đau khố và thiếu vắng bản ngã. (e) Điều 
khả dĩ và bất khả dĩ là những thứ có thế cho một kết quả ưa 
thích khởi lên từ một hành động thiện đức và không thế xảy ra 
từ một hành vi không thiện đức. Thành thục trong điều này là 
biết được sự vật xảy ra theo cách nào. Đây là trường họp đặc 
biệt của thiện xảo trong duyên khởi; khác nhau ở chồ là quý vị 
hiếu được sự phân hóa của các nguyên nhân 2 . 

Khi sử dụng các đối tượng thiền này cho việc nuôi dưỡng định, 
thì quý vị giữ sự chú tâm của mình lên chỉ một trong các khía 
cạnh mà trong đó các uẩn, v.v... có thể được biết đến. 

(d”)) Các đối tượng thiền cho việc tinh lọc các khổ đau 

Việc tinh lọc các khố đau tức là hoặc chỉ làm tiêu giảm cường 
độ của các hạt giống của đau khổ, hoặc một cách tối hậu, nhổ 
tận gốc của các hạt giống đó. Trong trường họp đầu, các đối 
tượng thiền là tưong đối thô hon cho mỗi giai đoạn thấp hon và 
tưong đối bình lặng hon cho mồi giai đoạn cao hon, tiếp diễn từ 
cấp độ dục giới cho đến cấp độ vô sở hữu xứ 3 . Trong trường hợp 


Thập nhị nhân duyên là các yếu tố duyên khởi bao gồm: (1) vô 
minh (2) hành (các hành động có tính kết hợp), (3) ý thức, (4) 
danh và sắc (5) lục nhập (sáu nguồn), (6) xúc (tiếp xúc), (7) thụ 
(cảm thụ), (8) ái (tham ái), (9) thủ (muốn chiếm giữ, níu chấp), 
(10) hữu (năng lực tồn tại), (11) sinh, (12) lão và tử (già và chết). 

2 B64. Các nguyên nhân phân hóa là những loại nghiệp đặc biệt dẫn 
tới các hậu quả loại, như được phân biệt trong giáo pháp chung, 
trong khuôn khổ duyên khởi, các hậu quả đó sinh khởi dựa trên 
nghiệp trong quá khứ. Xem Ngag-dbang-rab-brtan, mChan: Í2A. 

3 B65. Luân hồi bao gồm ba giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới, sắc 
giới bao gồm bốn mức cao cấp của sự an định thiền và vô sắc giới 
bao gồm bốn mức định từ thiền, mức thứ ba trong đó gọi là vô sở 

75 



sau, các đối tượng thiền là vô thường và các khía cạnh khác 
trong mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế 1 . Khi sử dụng các 
khía cạnh này như là đối tượng thiền đế nuôi dưỡng định, quý vị 
không phân tích, mà thay vào đó là giữ sự chú tâm lên một nhận 
thức nào đó về một khía cạnh của các đối tượng ấy mà nó trình 
hiện ra cho nhận thức. 

Phần thứ hai Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới 2 khẳng định 
rằng có ba đối tượng thiền như thế. (1) Sau khi quý vị tống kết 
mọi thứ lại với nhau tất cả mười hai nhánh kinh điến nói về việc 
xác định, xác lập và việc xác lập xong thực tại, thì quý vị hãy 
bình ốn tâm mình vào đó. (2) Quý vị quán chiếu các uẩn, v.v... 
vốn bao gồm hiện tượng giới cho đến một số chừng mức nào đó. 
(3) Quý vị bình ốn tâm mình lên sắc thân Phật, mà quý vị đã 
thấy hay nghe nói đến. 

Làm thế nào đế bình ốn tâm quý vị lên các sự việc như là các 
uấn? [494] Khi hiếu cách thức mà tất cả sự vật có tính cấu hợp 
có thể được bao gồm nội trong ngũ uẩn, quý vị thu thập chúng 
một cách suy tưởng, tuần tự vào trong các uấn này. Sau đó, quý 
vị quan sát và giữ sự chú tâm lên chúng. Giống như trí tuệ phân 
biệt phát triển khi quý vị nuôi dưỡng sự phân biệt; thì khi quý vị 
nuôi dưỡng sự tự chủ, quý vị phát triển được sự tập trung mà 
trong đó sự chú tâm của quý vị được thu gom lên đối tượng 
thiền mà không dịch chuyến lên các đối tượng khác. Đây là một 
giáo huấn cá nhân của truyền thống tri kiến. Tưong tự, khi quý 
vị hiếu cách thức mà tất cả hiện tượng có thế được bao gồm nội 
trong các thành tố và các nguồn 3 , thì quý vị thu thập chúng một 


hữu xứ (ci yang med; akirpcanyayatana). Đọc thêm chi tiết Zahler, et 
al. 1983:129-33. 

Mười sáu khía cạnh được mô tả chi tiết trong LRCM: 269 ( Great 
Treatise 2000:341-42). 

2 BA67 Bk2, P53 11:33. 1.4-7. về các nguồn cho 3 mức tiến bộ, xem 
VVayman 1978: 444 n. 40. về 12 nhánh kinh điển xem ghi chú 10 
bên trên. 

3 Xem lại chú thích BA60 của chương này. 

76 



cách suy tưởng vào trong các phân lóp này và giữ sự chú tâm 
lên việc này. 

Trong số bốn loại của các đối tượng thiền này, thì các đối tượng 
thiền cho việc tinh lọc ứng xử, như đã được giải thích tạo thuận 
tiện cho việc ngừng tham chấp và các thứ như thế trong các 
hành xử của những ai bị tham chấp và các thứ tưong tự lấn át. 
Chúng là những đối tượng thiền đặc biệt vì quý vị có thế sẵn 
sàng đạt tới tập trung tinh thần dựa trên chúng. Các đối tượng 
thiền cho sự thiện xảo lợi ích cho việc phát triển của trí huệ hiếu 
biết về tính Không vì chúng bác bỏ một bản ngã cá nhân mà 
không được bao hàm trong các hiện tượng đó. Vậy nên chúng là 
các đối tượng thiền tuyệt hảo cho việc nuôi dưỡng định. Các đối 
tượng thiền để loại trừ đau khổ phục vụ như là các liều thuốc 
tống quát giải độc cho các khố đau, nên chúng có tầm quan 
trọng to tát. Các đối tượng thiền phố biến thì không khác biệt 
với ba đối tượng đã bàn đến bên trên 1 . Thế cho nên, vì quý vị 
phải thành tựu tập trưng tinh thần có sử dụng một đối tượng của 
định từ thiền vốn có một mục tiêu đặc biệt, nên những ai thảnh 
tựu định sử dụng các vật như là các sỏi đá và các nhánh cây làm 
đối tượng thiền rõ ràng là thiếu hiểu biết đúng đắn về giáo pháp 
về các đối tượng của sự tập trung tư tưởng. 

Có những người cho rằng nếu quý vị tập trưng lên một đối tượng 
thiền và giữ sự chú ý của mình lên đó, thì đây là một sự nắm bắt 
của các biếu tướng. Họ cho là thiền lên tính Không nghĩa là chỉ 
việc bình ốn tâm thức mình mà không dựa trên co sở nào, không 
tập trưng lên bất kỳ một đối tượng thiền nào. Đây là một nhầm 
lần hoàn toàn về cách thức thiền lên tính Không. Neu quý vị 
không có ý thức vào lúc đó, thì quý vị sẽ không có một sự tập 
trung tinh thần đế phát triển tính Không. [495] Mặt khác, nếu 
quý vị có ý thức, thì quý vị thấy biết về chuyện gì đó, nên quý vị 
phải chấp nhận rằng có một đối tượng của ý thức trong các nội 


^68 Chính các đối tượng thiền phổ biến là một cách khác để nói về 
các đối tượng thiền nói chung; nó không phải là tập hợp các đối 
tượng thiền riêng biệt với 3 loại vừa nêu. 


77 



dung mà ở đó ý thức được đặt lên. Neu có một đối tượng của ý 
thức, thì một cách chính xác nó chính là đối tượng thiền của tâm 
thức đó, vì “đối tượng”, “đối tượng thiền” và “đối tượng của ý 
thức” có cùng một nghĩa. Trong trường họp đó, họ phải chấp 
nhận rằng ngay cả phương pháp tập trung của họ cũng sẽ nắm 
bắt các biểu tướng. Cho nên, tiếp cận của họ không đúng. 

Xa hơn, bất kế những gì cấu thành thiền lên tính Không đều 
được xác lập bởi việc có hay không việc thiền này dựa trên tri 
kiến thấy biết được cách thức mà sự vật là; nó không được xác 
lập bởi việc có hay không một khái niệm nào đó đối với đối 
tượng. Điều này sẽ được minh giải chi tiết dưới đây 1 . Ngay cả 
với những ai cho rằng đế bình ốn tâm của họ mà không có một 
đối tượng thiền thì trước tiên phải nghĩ là: “Tôi sẽ giữ sự chú 
tâm sao cho nó không tản lạc đến bất kỳ đối tượng nào hết” và 
sau đó giữ sự chú tâm của họ theo cách đó. Sau khi đã tập trưng 
như thế lên chính tự tâm như là một đối tượng thiền, họ phải giữ 
chắc không đối lên đối tượng này mà không tản lạc trong cách 
nào đó. Do vậy, trải nghiệm riêng của họ mâu thuẫn với điều họ 
cho là mình không có đối tượng thiền. 

Theo cách này các kinh luận cố về thành tựu tập trung giải thích 
rằng có nhiều đối tượng thiền. Mục tiêu của các cơ sở thiền này 
là nhằm bình ốn tâm thức quý vị như đã được giải thích bên 
trên, vậy quý vị nên đạt tới sự thiện xảo về chúng. Trong Giai 
Trình Thiền, ngài Liên Hoa Giới giải thích rằng đối tượng của 
thiền định là không xác định 2 và tác phẩm “ Bồ-đề Đạo Đăng 
Luận ” của Atisa dạy “[Thật ra] đối tượng thiền nào hay các đối 
tượng thiền nào thì cũng đều thích họp”. 3 . Các mệnh đề này 
nghĩa là quý vị không nhất thiết phải bám dính với một đối 
tượng thiền đặc biệt nào; chúng không chỉ ra cách đế xác định 
các loại đối tượng thiền hiện hữu. 


^69 LRCM: 340-355, 564ff. 

2 BA70 Bkl, Tucci 1986:206; P5310:25.4.2, cited at LRCM: 481. 
3 BA71 Bồ-đề Đạo Đăng Luận P5343: 21.2.8. 

78 



(2’)) Ai nên thiền lên đối tượng nào 

Do có nhiều hạng người, từ những người có nhiều tham chấp 
cho đến những người nhiều vọng tưởng, nên Vô Trước nêu 
trong Thanh Văn Địa lời đáp cho một câu hỏi của Revata 1 2 : 

Này Revata, nếu tham chấp nổi trội rõ ràng trong ứng xử của 
một tăng sĩ, một người tu học du-già, thì ông ta tập trung tâm 
mình lên đối tượng thiền về sự xấu xa. [496] Neu sân hận 
nổi trội trong hành vi, thì ông ta thiền lên yêu thưong; nếu 
vô minh nối trội, thì ông ta thiền lên duyên khởi về điều kiện 
này; nếu kiêu ngạo nổi trội trong cư xử thì ông ta tập trung 
tâm mình lên sự phân biệt của các thảnh tố 3 . 


Và: 


Neu vọng tưởng nổi trội trong hành xử, thì ông ta tập trung 
tâm mình lên sự thấy biết về hoi thở: thở ra và hít vào. Theo 
cách này, ông ta tập trung tâm mình lên một đối tượng thiền 
đúng đắn. 

Thanh Văn Địa của Vô Trước cũng khẳng định 4 : 


^ây là tên của vị Thanh văn thời đức Phật, tên dịch nghĩa của chữ 
Phạn ngữ Revata là "Thảo Mộc". Tên phiên âm Hán-Việt là Li-bà- 
đa (chn. 

2 BA72 Sbh, D4036: Dzi 77a4-6; Dzi 77a7. Không có tựa đề của bài luận 
này. Shukla (1973:197 n. 1) cho rằng cuộc đối thoại, không tìm thấy ở 
nguồn nào khác, có khả năng là một phần bị thất lạc trong kinh tạng 
Phạn ngữ của truyền thừa Phật giáo Ân-độ, có thể là Đại Chúng Bộ. 
Các trích dẫn từ Sbh ở đây và sau này là từ một phiên bản hơi khác 
hơn phiên bản tìm thấy nơi Shukla 1973:198-99. 

3 BA73 Như trong LRCM: 496, điều này bao gồm việc phân biệt các 
pháp vào trong 6 thành tố: đất, nước, lửa, gió, không gian và ý 
thức. 

4 BA74 Sbh, VVayman 1978:445 n. 47; P5537:96.1.2-4. 


79 



về việc này, những ai có các ứng xử bị chiếm ưu thế bởi 
tham chấp, sân hận, vô minh, kiêu ngạo, hay vọng tưởng thì 
nên, trong thời gian bắt đầu, chỉ tinh lọc các ứng xử đó qua 
việc quán chiếu lên các đối tượng thiền đế thuần khiết hóa 
ứng xử. Sau này họ sẽ thấy sự bình ốn của tâm mình và họ 
sẽ biết chắc được đối tượng thiền nào dành cho họ. Vì thế họ 
chắc chắn sẽ kiên trì áp dụng lên các đối tượng thiền của 
mình. 

Do đó, một cách chắc chắn, quý vị nên làm việc với các đối 
tượng thiền này. 

Neu quý vị là người có các hành xử cân bằng, hay người ít gặp 
phiền não, thì điều đó đủ đế quý vị giữ chú tâm của mình lên đối 
tượng thiền nào đã được đề cập ở trên mà quý vị thích; không 
cần thiết đế có một đối tượng đặc biệt. Vô Trước khắng định 
trong Thanh Vãn Địa 1 : 

Những ai có ứng xử cân bằng nên làm việc với đối tượng 
nào mình thích đế chỉ nhắm tới sự bình ốn tinh thần; điều 
này không phải vì mục đích thanh lọc ứng xử. Nên biết cùng 
một cách áp dụng này dành cho những người có ít phiền não. 

Bị lấn át bởi tham chấp - hay một thứ nào khác trong năm loại 
phiền não - nghĩa là trong tiền kiếp quý vị đã hoàn toàn bị liên 
lụy vào phiền não đó, trở nên quen thuộc và biếu lộ nó thường 
xuyên, cho nên giờ đây ngay cả khi có một đối tượng nhỏ của 
tham chấp - hay đối tượng nào khác trong năm loại phiền não - 
thì phiền não đó sẽ khởi lên trong một dạng mạnh mẽ và lâu dài. 
[497] Hành xử cân bằng nghĩa là quý vị đã không hoàn toàn liên 
lụy vào tham chấp và những phiền não khác trong các tiền kiếp 
của mình, nên quý vị không trở thành quen thuộc với chúng và 
quý vị đã không biểu lộ chúng thường xuyên. Thế nhưng, quý vị 
vần chưa nhận biết rằng chúng là các sai sót và quý vị chưa trừ 


^75 Ibid., VVayman 1978: 445 n. 48; P5537:96.1.4-5. 
80 



khử chúng, nên trong lúc tham chấp và các phiền não không nổi 
trội hay bền lâu, thì không như ta nghĩ là chúng không xảy ra. 
Việc có ít các phiền não nghĩa là quý vị đã không dính dấp và 
v.v... hoàn toàn vào sự tham chấp - hay một loại nào khác trong 
năm loại - trong các tiền kiếp và quý vị thấy được các bất cập 
của chúng, v.v... Do đó, với sự chú trọng đến các đối tượng của 
tham chấp và những thứ tuông tự là chính yếu, nhiều, hay mạnh 
mẽ, thì sự tham chấp và các thứ tưong tự của quý vị khởi phát 
chậm chạp, trong khi với các đối tượng vừa phải hay thứ yếu thì 
các phiền não không khởi phát chút nào. Cũng thế, khi tham 
chấp hay một thứ tuông tự trong năm loại phiền não là nối trội 
thì quý vị tốn nhiều thời gian đế nhận ra sự bình ổn; với hành xử 
cân bằng, quý vị không mất thì giờ quá lâu; với các phiền não 
nhỏ, quý vị làm việc đó rất nhanh. 

Một lời đáp cho câu hỏi của Revata [như đã trích dần trong 
Thanh Văn Địa] cũng giải thích về người thực hành trên các đối 
tượng thiền dành cho sự thiện xảo 1 : 

Này Revata, nếu một tăng sĩ du-già, một thiền giả, mo hồ về 
bản tính của tất cả các sự vật họp thành, hay mo hồ về vật 
được gọi là người, ngã, thế sống, kiếp sống được tái sinh, 
hay nuôi dưỡng, thì người đó nên tập trung tâm thức mình 
lên các đối tượng thiền thiện xảo về các uấn. Nếu người đó 
mơ hồ về các nguyên nhân, thì nên tập trung đến các đối 
tượng thiền thiện xảo về các cấu thảnh. Neu người đó mo hồ 
về các duyên, thì nên tập trung đến các đối tượng thiền thiện 
xảo về các nguồn. Neu ông ta mo hồ về sự vô thường, khổ 
và vô ngã thì nên tập trung lên các đối tượng thiền thiện xảo 
về duyên khởi và lên những gì khả dĩ và bất khả dĩ. 

Như khắng định ở đây, quý vị chủ yếu dùng năm đối tượng thiền 
này để ngưng sự mo hồ 1 . 


^76 Ibid., P5537:73. 3.7-73.4.3. 


81 



Dạng người nào nên tập trung tâm thức của họ vào các đối 
tượng thiền để loại trừ các phiền não cũng được khẳng định 
trong cùng một kinh [trả lời các câu hỏi của Revata] 2 : 

Neu ngưoi mong muốn thoát khỏi tham chấp về dục giới, 
hãy tập trung tâm mình lên sự thô thiến của dục giới và sự 
tĩnh lặng của sắc giới; [498] nếu ngưoi mong muốn thoát 
khỏi tham chấp về sắc giới, hãy tập trung tâm mình vào sự 
thô thiến của sắc giới và sự tĩnh lặng của vô sắc giới. Neu 
ngưoi muốn trở nên tỉnh ngộ về mọi thứ của các uấn hoại 
diệt và mong muốn thoát khỏi chúng, thì hãy tập trung tâm 
mình lên khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. 

Quý vị có thế dùng các đối tượng thiền này cho cả thiền quán 
với tuệ giác và thiền chỉ với định lực, nên chúng không phải là 
các đối tượng dành riêng cho định. Tuy vậy, vì một số trong 
chúng phục vụ như là các đối tượng thiền cho việc bắt đầu thành 
tựu định và số khác được dùng cho mục đích đặc biệt sau khi đạt 
được định, mà ta đã giải thích chúng ở đây trong phần nói về các 
đối tượng thiền của định. 

(3’)) Các đồng nghĩa về đối tượng thiền 

Có các đồng nghĩa về các hình ảnh hay các trình hiện tinh thần 
của các đối tượng thiền được giải thích bên trên, đây là “các 
điếm dựa trên đó sự chú tâm được lưu giữ“, hay “các cơ sở thiền 
cho sự tập trung”, như được khẳng định trong Thanh Văn Địa 
của Vô Trước 3 : 

Cũng thế, các hình ảnh được gọi là “hình ảnh”; nó cũng 
được gọi là “biểu tượng của sự tập trung”, “đối tượng trong 


^77 "Sự mơ hồ" dịch từ mongs pa; so sánh với việc dùng từ gti 
mug 7 "vô minh" trong LRCM: 496.1. 

2 BA78 Sbh, VVayman 1978: 445 n. 50; P5537:73.4.3-6. 

3 BA79 Ibid., Shukla 1973:195; cf VVayman 1978: 445 n. 52; P5537: 
72.5.1- 

82 



nội dung của sự tập trung”, “kỹ thuật của sự tập trung”, “cửa 
để tập trung”, “cơ sở của sự chú tâm”, “thể của sự hình dung 
hóa huớng nội” và “ảnh trình hiện”. Hãy nhận biết đây nhu 
là các đồng nghĩa của hình ảnh ứng với đối tuợng đã đuợc 
biết. 

(b’)) Nhận diện các đối tượng thiền trong nội dung này 

Giờ đây trong các đối tượng thiền ta đã giải thích, thì quý vị nên 
dựa trên đối tượng thiền nào cho mình đế thành tựu định? [499] 
Như được khắng định trong đoạn kinh trích dần bên trên, thì 
không có một đối tượng đơn nhất, xác định mà các cá nhân đòi 
hỏi đối tượng thiền đặc biệt cho mình. Một cách cụ thế, nếu quý 
vị nhất quyết ít nhất phải thành tựu định và nếu hành xử của quý 
vị bị thống trị bởi tham chấp hay các phiền não khác, thì quý vị 
cần áp dụng một loại đối tượng thiền đặc biệt. Vì nếu không làm 
thế thì có khả năng quý vị đạt tới một sự tập trung tựa như định, 
nhưng quý vị sẽ không đạt được định thật sự. Nói rõ ra, ngay cả 
nếu quý vị rèn luyện với một đối tượng thiền đế thanh lọc các 
ứng xử của mình, quý vị sê không đạt tới định trừ khi quý vị làm 
như thế trong thời gian rất lâu dài, vì vậy làm sao quý vị có thế 
đạt được nó bởi việc từ chối các đối tượng thiền nhằm thanh lọc 
ứng xử? Một cách đặc biệt, nếu quý vị có sự nối trội về tính lan 
man, thì quý vị nhất định phải thiền lên hơi thở. 

Nếu quý vị là người có ứng xử cân bằng, hay người có ít phiền 
não, thì, như đã giải thích lúc trước 1 , hãy tạo ra cơ sở thiền về 
các đối tượng thiền nào được giải thích bên trên sao cho nó lôi 
cuốn quý vị nhất. 

Theo cách khác, các khắng định trong phần hai và ba trong Giai 
Trình Thiền của Liên Hoa Giới, tiếp theo sau là Thập Phương 
Hiện Tại Phật Tất Tại Tiền Lập Định Kinh 2 (Pratyutpanna- 
buddha-sammukhãvasthỉta-samãdhi-sũtra ) và Định Vương Kỉnh 
rằng quý vị thành tựu tập trung tư tưởng bởi tập trung vào Pháp 


ÌBA80 LRCM: 497. 

2 còn gọi là Bát Chu Tam Muội Kinh. 


83 



Thân Phật. Cũng thế, đại sư Giác Hiền giải thích một tập [các 
đối tượng] 1 2 : 


Ớ đây, định có hai lớp: đạt được bằng cách nhìn vào nội tâm 
và cách [dựa] trên một đối tượng thiền quán sát ra ngoài. 
Trong số đó, việc nhìn vào nội tâm có hai phân lớp: tập 
trung vào thân và tập trung vào điều dựa trên thân làm co sở. 
Trong đó, việc tập trung lên thân có ba nhóm con: nhóm tập 
trung lên tự chính thân trong khía cạnh của một giác thế; 
nhóm tập trung lên những thứ xấu xí như các bộ xưong; và 
nhóm tập trung lên các biểu tượng đặc biệt, như là một 
khatvãnga 3 . 

Việc tập trung vào những điều dựa trên thân làm cơ sở có 
năm nhóm con: Tập trung vào hơi thở; tập trung vào biếu 
tượng thánh thế vi tế, tập trung vào các giọt, tập trung vào 
các phương diện của các hào quang và tập trung vào vui 
sướng và hỷ lạc. [500] 

Định dựa trên một đối tượng thiền quán ra ngoài có hai phân 
lớp: thông thường và siêu việt. Trong số đó, đối tượng siêu 
việt có hai nhóm con tập trung vào thân của một giác thế và 
tập trung vào khấu của một giác thế. 


^81 Trong Định Tập Phẩm (Samãdhi-sambhãra-parívarta) của ngài 
thì theo VVayman 1978:445 n. 53; D3924: Ki 90a3-6. Great Treatise 
2000:139 cho rằng không chính xác khi nói rằng tác giả của Định Tập 
Phẩm này là Atỉsa. 

2 Tuy nhiên, theo tác giả tức là Ngài Tsongkhapa thì tác phẩm này do 
Atisa viết. 

3 khatvãnga là "cốt xoa trượng" tức là một loại gậy trên một đầu có 
chia làm ba nhánh và có khắc chạm hình sọ người có thể làm bằng 
xương thường được mang theo bởi một giác thể hay bở các nhà 
du-già- (Xem thêm 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Khatvanga> Truy cập 
26/08/2012). 

84 



Trong Bồ-đề Đạo Đăng Luận ( Bohdỉ-mãrga-pradĩpa-paíyikã ), 
Atisa cũng có trích dần đoạn trên. 

Với điều này, việc giữ sự chú tâm của quý vị lên một sắc thân 
Phật là đế gợi tuởng hình ảnh Phật, nên nó khởi tạo vô hạn công 
đức. Khi hình ảnh về sắc thân Phật đó của quý vị rõ ràng và 
mạnh mẽ, thì sẽ có một gia tăng đặc biệt về sự tập trung thiền 
của quý vị lên phạm vi quan hệ đến những hành vi thu thập công 
đức thông qua bái lạy, cúng duờng, cầu nguyện, v.v..., cũng nhu 
là lên lãnh vực quan hệ đến việc quý vị thanh lọc các trở ngại 
thông qua sám hối, kiềm chế, v.v... Loại thiền này phục vụ cho 
nhiều mục tiêu. Nhu khắng định truớc đây rút ra từ Định Vương 
Kinh \ nó có các lợi thế nhu là việc quý vị không đánh mất sự 
toàn tâm của mình về đức Phật khi quý vị lìa đời. Và khi quý vị 
nuôi duỡng lộ trình mật chú, nó nâng cao du-già bốn tôn, v.v... 
Kinh Thập Phương Hiện Tại Phật Tất Tại Tiền Lập Định cung 
cấp một luận bàn rất rõ ràng và chi tiết về các lợi ích này, cũng 
nhu là phuong pháp đế huớng tâm thức quý vị đến đức Phật. Do 
đó, quý vị hoàn toàn nên làm quen với chúng từ chồ đó, nhu 
Liên Hoa Giới chỉ ra trong phần cuối Giai Trình Thiền. E rằng 
sẽ dông dài nên ta không viết chúng ra đây. Cho nên, đó là kỹ 
năng trong ý nghĩa tìm kiếm một đối tuợng thiền mà bởi đó quý 
vị đạt đuợc tập trung tu tuởng và cũng thỏa mãn đuợc các mục 
tiêu đặc biệt khác trong thời gian tu tập. 

Làm cách nào đế quý vị dùng một loại nhu sắc thân Nhu Lai 
làm một đối tuợng thiền? Liên Hoa Giới khắng định trong phần 
cuối của Giai Trình Thiền 1 2 : 

Trong nội dung đó, các hành giả truớc tiên nên giữ nguyên 
sự tập trung của mình lên điều mà họ đã thấy và điều mà họ 
đã nghe về sắc thân Như Lai và sau đó thành tựu định, sắc 
thân Như Lai có màu vàng như màu vàng ròng, được điểm 


1 BA83 SR: 4.20-21, trích từ LRCM: 139 ( Great Treatise 2000:186). 

2 BA84 Bk3, Tucci 1971: 4.12-14; D3917: Ki 57a3-5. 


85 



tô với các chi tiết là các vẻ đẹp và các tướng tốt 1 , được vây 
quanh với các thị giả và liên tục dành chủ tâm hồ trợ chúng 
sinh thông qua nhiều phương tiện. Bằng cách liên tục hướng 
tâm thức mình về sắc thân đó, thiền giả phát triển một ước 
muốn đến các phẩm chất hảo diệu đó và chế ngự được hôn 
trầm, trạo cử và v.v... [501] Họ nên tiếp tục bình ốn thiền 
càng lâu càng tốt khi vẫn thấy hình ảnh được rõ ràng, như 
thế đức Phật đang ngồi trước mặt họ. 

Định Vương Kinh cũng nói rằng quý vị nên sử dụng loại đối 
tượng thiền này 2 : 

Đấng Hộ Trì vinh hiến của thế gian 
Với một thân sáng tỏa sắc vàng 
Ngài, Bồ-tát, nhất tâm làm đối tượng 
Được gọi là trong định an nhiên 

Có hai cách đế làm việc này, tưởng tượng một cách mới mẻ sắc 
tướng của Phật và hình dung hóa sắc tướng của Phật như là ngài 
đang hiện diện thật sự, cách thứ nhì có một thuận lợi riêng biệt 
trong việc phát triến tín tâm và thích họp trong nội dung của các 
rèn luyện chung cho cả kinh thừa và mật thừa. Do đó, hãy áp 
dụng một hình ảnh được hình dung hóa về sắc tướng của Phật 
như là hình ảnh đó đang thật sự tồn tại. Khi tìm kiếm đối tượng 
thiền, tức là cơ sở mà dựa trên đó quý vị khởi đặt sự chú tâm, thì 
hãy kiếm một bức tranh hay một tượng điêu khắc tuyệt vời về 
thân của sư phụ quý vị và quan sát nó nhiều lần. Hãy nhớ các 
tính năng của nó, hãy tự làm cho thân thuộc với nó một cách 
chắc chắn bằng sự xuất hiện trong trí óc về đối tượng. Hay, hãy 
tìm cho quý vị đối tượng thiền qua việc quán chiếu lên ý nghĩa 

k^ác mô tả hình thức của sắc thân Phật thường được phân biệt qua 
thuật ngữ Tam Thập Nhị Hảo Tướng (ba mươi hai tướng tốt) và 
Bát Thập Chủng Hảo (tám mươi vẻ đẹp). 

2 BA85 SR: 4.13, Vaidya 1961a: 21.7-10; D130: Da 13b5. 

86 



của các miêu tả hùng hồn về sắc thân Phật mà quý vị đuợc nghe 
kế từ đạo su của quý vị và tạo cho hình ảnh này trình hiện trong 
tâm quý vị. Hon thế nữa, đừng đế cho đối tuợng thiền có đặc 
tính của một bức tranh hay tuợng; đúng hon là hãy nghiên cứu 
đế có hình ảnh đó trình hiện trong tâm quý vị với khía cạnh của 
một vị Phật thật sự. 

Một số nguời đặt hình ảnh phía truớc mình và lập tức thiền 
trong khi quan sát vào bức ảnh. Việc bác bỏ lối tu tập này của 
đại su Ye-shay-day (Ye-shes-sde) là xuất sắc. Ngài dạy rằng sự 
tập trung không đạt đuợc trong khi có ý thức cảm thụ, mà trong 
ý thức tinh thần; do đó, đối tuợng thật của thiền trong một sự tập 
trung là đối tuợng thực sự về một ý thức tinh thần. Do đó, quý vị 
phải giữ chú tâm lên đối tuợng này. Ngài cũng khắng định 
những gì tôi đã giải thích bên trên 1 , rằng quý vị phải tập trung 
tâm mình lên sự trình hiện của khái niệm hiện có, hay hình ảnh 
tinh thần, của đối tuợng thiền. 

Xa hon nữa, có cả các đặc điểm thô lẫn vi tế trong sắc thân Phật. 
Một noi khác đã khắng định truớc tiên quý vị phải tập trung lên 
các đặt điểm thô và sau này, khi các nét đó đã vững chãi, quý vị 
phải tập trung lên các nét vi tế. [502] Nhu kinh nghiệm cũng cho 
thấy rằng rất dễ khởi tạo một trình hiện của các đặc điểm thô, 
quý vị phải phát triển đối tuợng thiền trong các giai đoạn khởi 
đầu qua các đặc điểm thô. 

Một điểm đặc biệt quan trọng là cho đến khi quý vị hoàn tất sự 
tập trung thỏa mãn nhu giải thích duới đây, thì đừng bao giờ thử 
phát triển sự tập trung thiền cho quý vị bằng cách dịch chuyển 
sự tập trung của quý vị lên nhiều loại đối tuợng thiền khác nhau. 
Vì nếu quý vị nuôi duỡng sự tập trung qua việc di chuyến đến 
nhiều đối tuợng thiền không tuông tự nhau, nó sẽ là chuớng 
ngại to tát đế đạt đến định. Do đó, các kinh văn thấm quyền về 
thành tựu tập trung, nhu là các luận của Vô Trước về các Địa và 
ba phần Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới, giải thích rằng khi 
lần đầu thành tựu tập trung, quý vị làm như thế trong quan hệ 


^86 LRCM: 491. 


87 



với một đối tượng thiền duy nhất; các luận đó không nói là quý 
vị đối dời giữa nhiều đối tượng thiền. Thánh Dũng cũng khắng 
định điều này rõ ràng [trong Ba-la-mật-đa Tập Luận ( Paramitã - 
samãsay ]: 

Làm vững chắc sự quán chiếu của tâm ngươi 
Bằng sự chắc chắn vào một đối tượng thiền 
Neu cứ đế trôi theo nhiều đối tượng 
Sẽ làm tâm bị quấy rối bởi phiền đau 

Ngài đã đề cập điều này trong phần về việc thành tựu ốn định 
hóa thiền. Bồ-đề Đạo Đãng Luận của Atisa cũng dạy 2 : 

On định tâm trong đức hạnh 

Trên chỉ một đối tượng thiền nào thôi. 

Ngài chỉ ra điểm này qua cụm từ “trên chỉ một”. 

Do đó, trước hết tập trung vào một đối tượng thiền và đạt tới 
định, sau đó quý vị có thể tập trung lên nhiều đối tượng thiền. 
Liên Hoa Giới dạy trong phần thứ nhất Giai Trình Thiền : 

Chỉ khi ngươi đã giành được sự chú ý tập trung thì ngươi 
mới nên tập trung vào chi tiết về các phần đặc thù của đối 
tượng, như là các uấn và các cấu thành. Do tri kiến về những 
phần đặc thù của các đối tượng thiền của hành giả như là 
mười tám tính Không mà được Phật thuyết trong các kinh 
văn, như trong Kỉnh Giải Thâm Mật rằng có nhiều phương 
diện về các đối tượng của thiền 4 . 

^87 Ba-ỉa-mật-đa Tập Luận ( Paramitã-samãsa ) (PS): 5.12; P5340: 
6 . 1 . 8 - 6 . 2 . 1 . 

2 BA88 Bồ-đề Đạo Đăng Luận ( Bodhi-patha-pradĩpa ) D3947: Khi 240al. 
3 BA89 Bkl, Tucci 1986: 206; P5310: 25.2.7-8. 

4 BA90 Danh mục đầy đủ các tính Không được cho bởi Conze 
1990:144-48 và Hopkins 1983: 204-05. {18 tính không (tib. 

Bao gồm: (1) Nội không (2) Ngoại không (|-fqq^), (3) 

88 



Theo đó, sự suy lường cho việc đầu tiên tìm ra đối tượng thiền 
mà trên đó quý vị lưu giữ sự chú tâm là như sau: hình dung hóa 
nhiều lần theo trình tự đầu, hay cánh tay, phần còn lại của thân 
mình và hai chân. [503] Sau đó, nếu quý vị đặt sự chú tâm vào 
lên toàn bộ thân như một tống thế, thì quý vị chỉ có thế khởi tạo 
trước tâm thức mình một nửa số các thành phần thô, sau đó ngay 
cả thiếu vắng sự sáng rõ tỏa ra - quý vị nên thỏa mãn chỉ với 
hình ảnh này và giữ nguyên sự chú tâm của mình lên đó. Tại 
sao? Neu không thỏa mãn chỉ với hình ảnh đó, quý vị thất bại 
trong việc giữ nguyên sự chú tâm của mình lên nó và thay vào 
lại muốn ảnh rõ ràng hon, sau đó, khi quý vị hình dung hóa nó 
lập đi lập lại, đối tượng thiền sẽ rõ hon một chút nhưng quý vị sẽ 
không thu được một sự tập trung tinh thần bền vững; thật ra, quý 
vị sê ngăn trở chính mình đế đạt tới định. Mặc dù đối tượng 
thiền không hoàn toàn rõ, nếu quý vị giữ sự chú tâm một cách 
chính xác lên một phần của đối tượng thiền này, thì quý vị sẽ 
nhanh chóng đạt được sự tập trung. Vì việc này sau đó làm 
mạnh sự rõ ràng, quý vị sẽ sẵn sàng thành tựu sự sáng rõ. Điều 
này có từ giáo huấn của Ye-shay-day; nó vô cùng quan trọng, 
về các kiểu cách mà trong đó đối tượng thiền trình hiện, quý vị 
có thế mô tả thành hai tập họp của bốn khả năng: cho nhiều loại 
người, có khi dề hoặc khó đế có được một ảnh xuất hiện và sự 


Nội và ngoại không (ậ-ap-q^ịq-q-^), (4)Không của không (|q-q-^-|q-q- 
tyộ, (5) Đại không (6) Thắng nghĩa không 

(7) Hữu vi không (8) vô vi không (9) 

Không của các pháp vượt khỏi các cực đoạn ( (10) 

Không của các pháp vô thủy vô chung (11) 

Không bất khả hủy hoại (^qS^qfqq^), (12) Bổn tánh không (^■qqgỊ-sy- 
q-gq), (13) Nhất thiết pháp không (íq-e3jq-^;fqq'iặq), (14)Không của các 
định danh (hay Tự tướng không) (15) Bất khả đắc 

không (ỉi^S)!jj=siq^q’q^), (16) vô tánh không (qcq-q-ỉiq-qíqyqq-qc:), (17) Tự 
tánh không (^-S|«-|q-q-^), (18) Không của sự tồn tại tự tánh của phi 
pháp ( Vô tánh tự tánh không) (qỉíq-ỉĩ-ì^-qa-eií^-^-q-gq)}. 


89 



trình hiện của ảnh đó có thế rõ ràng hay không; hơn thế nữa, cả 
hình ảnh rõ lần hình ảnh không rõ ràng lại có thế ốn định hay 
không. Tuy nhiên, vì có nhiều khác biệt đáng quan tâm, quý vị 
không thể tuyệt đối xác định điều gì sẽ xảy ra. 

Khi quý vị đang tu tập du-già bốn tôn trong mật chú thừa, quý vị 
nhất định phải thiết lập đuợc ảnh rõ ràng của một giác the. Vậy 
nên cho đến khi khởi tạo đuợc việc này, quý vị phải dùng nhiều 
phuơng tiện đế phát triển nó. Mặc dù thế, trong nội dung bên 
ngoài mật điến này, nếu quý vị có khó khăn to tát trong việc làm 
cho ảnh của một giác thế xuất hiện, quý vị có thế tiếp nhận bất 
kỳ một trong các đối tuợng thiền đã đuợc trình bày phần trên và 
giữ sự chú tâm của quý vị lên đó vì mục đích chính chỉ là đế 
thành tựu một sự tập trung của định từ thiền. Cũng vậy, trong 
khuôn khố bên ngoài mật điến này, nếu quý vị tu tập bằng việc 
tập trung lên thân một giác thể và giữ sự chú tâm của mình ở đó 
ngay cả hình ảnh này không trình hiện, thì quý vị sẽ không 
thành đạt đuợc mục tiêu mong muốn. Do vậy, quý vị phải giữ sự 
chú tâm lên hình ảnh mà nó có trình hiện. 

Hãy giữ sự chú tâm lên toàn bộ vật thế cho đến mức mà nó trình 
hiện. Neu một số bộ phận của vật thế trình hiện một các đặc biệt 
rõ, hãy giữ chú tâm của quý vị lên chúng. Khi chúng trở nên 
không rõ ràng, hãy trả sự chú tâm về toàn bộ vật thế. [504] Lúc 
đó, có thế có sự không chắc chắn về màu sắc, nhu là khi quý vị 
muốn thiền lên sắc vàng, nhung màu đỏ xuất hiện; hay sự không 
chắc chắn về 

hình dạng, nhu khi quý vị muốn thiền lên dạng ngồi nhung dạng 
đứng trình hiện; hay có sự không chắc chắn về số luợng, nhu là 
khi quý vị muốn thiền lên một vật nhung lại thấy đến hai vật 
trình hiện; hay có sự không chắc chắn về kích thuớc, nhu khi 
quý vị muốn thiền lên một vật thế lớn, thì lại có một vật thế nhỏ 
xíu trình hiện. Thật là hoàn toàn không phù họp đế theo đuối các 
nhiều loạn nhu thế, nên quý vị phải sử dụng đúng một đối tuợng 
thiền ban đầu làm đối tuợng thiền của quý vị, bất kế nó là gì. 


90 



Chương 3: Tập Trung Tinh Thần 

(2)) Cách tập trung tinh thần quý vị vào đối tượng thiền 
(a’)) Phương thức không sai sót 
(b’)) Loại bỏ các phương thức có sai sót 
(c’)) Thời gian của các buối tu tập 

<Sũ 

(2)) Cách tập trung tinh thần quý vị vào đối tượng thiền 

Phần này có 3 điểm: (1) trình bày phương thức không sai sót, (2) 
loại bỏ các phương thức có sai sót và (3) thời gian của các buối 
tọa thiền. 

(a’)) PhưoTig thức không sai sót 

Sự tập trưng mà quý vị sẽ hoàn tất ở đây có hai tính năng đặc 
biệt: cường độ sáng mạnh - là một sự rõ ràng mạnh mẽ về tinh 
thần - và sức bền vững không rời rạc, giữ nhất tâm vào đối 
tượng thiền. Một số tác giả thêm hỷ lạc vào các tính năng trên 
thành ba tính năng; một số khác lại thêm vào sự thấu suốt tạo 
thành bốn tính năng. Tuy vậy, sự thấu suốt được bao hàm trong 
tính năng thứ nhất, nên nó không cần được liệt kê như là một 
điểm riêng. Vui sướng và hỷ lạc vốn truyền đạt một ý nghĩa 
hoàn thiện xảy ra như là kết quả của sự tập trung mà quý vị sẽ 
hoàn tất ở đây, nhưng nó không xảy ra kèm một lượt với tất cả 
các sự tập trưng tinh thần được bao gồm trong mức sơ nhập 1 
trong cấp ốn định thiền thứ nhất. Cũng thế sự tập trung của cấp 
ốn định thiền thứ tư -được xem là cơ sở tốt nhất đế thành tựu 
các phấm chất diệu hảo của cả ba thừa - thì không liên hệ đến 
bất kỳ hỷ lạc tinh thần hay thế chất nào. Do đó, vui sướng và hỷ 
lạc không được tính như là các tính năng ở đây. [505] Trong khi 
một số sự tập trung trong mức độ vô sắc lại thiếu cường độ 


^huật ngữ sơ nhập à đây được hiểu như là khả năng vừa đủ đạt đến 
một trạng thái nào đó nhưng có thể chưa ở mức thuần thục. 


91 



mạnh cao, thì không có gì sai khi trình bày sự mạnh mẽ như là 
một trong hai tính năng. Vì vậy Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm 
Luận của Di-lặc gọi là “sự bình ốn thiền khác với vô sắc giới”. 
Điều này có nghĩa là các Bồ-tát - ngoại trừ một số Bồ-tát có 
năng lực mạnh 1 — đạt đến các phẩm chất tốt đẹp dựa trên các tập 
trung tinh thần trong vòng các mức độ của sự bình ốn thiền. 

Vì sự phát triển của loại cường độ mạnh cao này sè bị ngăn chặn 
chừng nào còn có hôn trầm, trong khi sự nhất tâm không rời rạc 
lại sẽ bị ngăn chặn chừng nào vẫn còn trạo cử, hôn trầm và trạo 
cử là các ngăn trở chủ yếu của việc thành tựu chánh định. Vậy 
nên nếu quý vị không biết làm thế nào đế nhận diện một cách 
chính xác các dạng thô và vi tế của hôn trầm và trạo cử, hay nếu 
quý vị không biết cách đế bảo dưỡng sự tập trung tinh thần một 
cách phù hợp đế ngưng chúng một khi quý vị đã nhận diện được 
chúng, thì quý vị sẽ không thế nào phát triển định lực được, 
đừng kể chi đến tuệ giác. Do vậy, những ai truy tầm sự tập trung 
một cách cần mẫn nên nắm bắt các kỳ năng này. 

Hôn trầm và trạo cử là các duyên không thuận lợi cho việc thành 
tựu định, về sau, ta sẽ bàn về cách thức đế nhận diện các duyên 
không thuận lợi này và cách thức đế ngừng chúng thật sự. Bây 
giờ ta sẽ giải thích cách đế phát triển định trong một dạng thức 
dần xuất đến việc thành tựu định. 

Ớ đây, tập trung tinh thần là sự chú ý của quý vị lưu giữ một 
cách nhất tâm lên một đối tượng thiền; thêm vào đó nó phải ở lại 
trên đối tượng một cách liên tục. Có hai điều cần thiết cho việc 
này: (1) kỹ năng trong đó sự chú ý của quý vị không bị phân tán 
khỏi sự vật nào vốn nó có được như là đối tượng thiền ban đầu 
và (2) một sự nhận biết chính xác về việc khi nào quý vị bị phân 
tán và khi nào quý vị đang trở nên phân tâm. vế trước là toàn 
tâm 2 ; vế sau là tỉnh thức. Đại Thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận 


1 BA92. Đó là các bồ-tát ở địa thứ 8 trở lên. 

2 Từ đây về sau hai thuật ngữ toàn tâm hay chánh niệm sẽ được hiểu 
cùng một nghĩa là khả năng giữ gìn không để quên đối tượng của ý. 

92 



Thích (. Mahavana-sutralamkara-bhasva ) của Thế Thân khắng 
định 1 : 

Toàn tâm và tỉnh thức đem lại sự tập trung tinh thần đóng 
kín bởi vì toàn tâm ngăn sự chú ý của ngưoi không lạc ra 
khỏi đối tượng thiền và tỉnh thức nhận thấy rõ ràng khi sự 
chú ý của ngưoi đang đi lạc. 

Neu có một sai sót về chánh niệm dần đến việc quên lửng đối 
tượng thiền, quý vị sẽ bị phân tán và sẽ lập tức lạc mất đối tượng 
mà quý vị đang thiền. Do đó, nền tảng của việc nuôi dưỡng tập 
trung tinh thần là toàn tâm không bỏ quên đối tượng. 

Làm thế nào cho sự toàn tâm như thế tập trung tâm thức quý vị 
lên đúng đối tượng thiền? [506] Một khi quý vị đã ít nhất hình 
dung hóa được đối tượng trong một cách thức tối thiếu như đã 
giải thích bên trên, thì hãy tạo phát một sự nắm bắt mạnh mẽ về 
đối tượng giữ chặt nó bằng sự chú tâm của mình. Sau khi quý vị 
đã đặt sự chú tâm ở mức độ cao, hãy giữ ốn định điều đó lên đối 
tượng mà không có sự phân tích quán chiếu mới nào. 
về chánh niệm, Vô Trước có dạy trong Vỉ Diệu Pháp Tập 
Luận 2 '. 

Chánh niệm là gì? về một đối tượng quen thuộc, thì tâm 
thức ngưoi không quên và vận hành không phân tán. 

Điều này cho thấy rằng toàn tâm có ba tính năng: Nó quan sát 
đối tượng là “một đối tượng quen thuộc”, bởi vì toàn tâm không 
xảy ra trong khuôn khố một đối tượng chưa quen biết từ trước. 
Trong trường họp này, hình ảnh của một đối tượng thiền đã xác 
định trước đó xuất hiện. (2) Phưong diện hay cách thức chủ 
quan về nhận thức của chánh niệm là tâm thức không lãng quên 


^93. Mahayana-sutralarpkara-bhasya MSA: 18.53; Levi 1907:143.2- 
3; D4026: Phi 227a2. 

2 BA94. AS, Pradhan 1975: 6.6, theo VVayman 1978; P5550: 238.3.8. 

93 



đối tượng của quý vị, như biểu thị trong mệnh đề “tâm quý vị thì 
không lãng quên”. Trong trường họp này, nó chính là tâm thức 
không quên về đối tượng thiền của quý vị. 

Không quên nghĩa là gì? Ớ đây không kế về việc ám chỉ đến khả 
năng nhớ được những điều đạo sư của quý vị đã dạy về đối 
tượng thiền, việc nghĩ hay nói rằng “đối tượng thiền là như thế 
này” khi quý vị gieo tâm mình lên nó hay khi ai đó hỏi quý vị về 
nó. Mà đúng hon, nó là cách thức mà sự chú tâm của quý vị giữ 
nguyên lên đối tượng thiền và ghi khắc nó vào tâm một cách rõ 
ràng không có ngay cả một sự phân tán nhỏ nhất nào. Neu bị 
phân tán, quý vị đánh mất chánh niệm của mình trong phạm vi 
mà quý vị bị phân tán. Do đó, sau khi đã đặt chú tâm lên đối 
tượng thiền trong kiếu cách đã giải thích bên trên, quý vị hãy 
nghĩ, “bằng cách này, tôi đã đang giữ nguyên sự chú tâm của 
mình lên đối tượng thiền". Sau đó, không có một sự tra xét mới 
nào, quý vị hãy duy trì áp lực của sự nhận biết đó liên tục không 
gián đoạn. Đây là điểm tối yếu trong kỳ năng về việc duy trì 
chánh niệm. (3) Chức năng của nó là nhằm giữ sự chú tâm của 
quý vị không đi lạc ra khỏi đối tượng thiền. 

Việc giữ nguyên sự chú tâm của quý vị lên một đối tượng thiền 
theo cách này và việc điều khiến nó được sánh như là thuần hóa 
một con voi. Người huấn luyện trói một con voi hoang dã vào 
một cây hay một trụ vững chắc bằng nhiều dây thừng lớn. [507] 
Neu nó làm theo người huấn luyện, thì tốt; bằng không, nó bị 
kiềm chế và điều khiến, bị đánh nhiều lần bởi một móc sắt bén 
nhọn. Tâm thức quý vị như là một con voi chưa thuần; quý vị 
hãy trói cột nó bằng sợi dây toàn tâm vào một cột vững chắc của 
một đối tượng thiền như là ta đã giảng bên trên. Neu quý vị 
không thế giữ nó ở đó, quý vị phải từ từ đặt nó dưới sự khống 
chế bằng cách thúc bách nó bởi móc sắt của sự tỉnh thức. Trung 
Đạo Tâm Luận của Thanh Biện nêu 1 : 

Chú voi lầm lồi - tâm thức ngưoi 


^95 Madhyamaka-hrdaya-karika D3855: Dza 4a6. 
94 



Bị trói chặt bởi dây thừng chánh niệm 

Vào cột vững chắc của đối tượng thiền 

Và dần dà được kiếm soát bằng móc sắt của trí khôn 

Phần thứ hai Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới cũng có dạy 1 : 

Với các dây thừng của toàn tâm và tỉnh thức, trói chặt voi 
của tâm ngưoi vào thân cây đối tượng thiền. 

Không có gì mâu thuẫn khi bản luận đầu ví tỉnh thức như móc 
sắt trong khi luận sau lại so sánh nó với dây trói. Chánh niệm 
trực tiếp và liên tục buộc chặt sự chú tâm của quý vị vào đối 
tượng thiền. Dầu thế, tỉnh thức cũng gián tiếp tập trung sự chú ý 
của quý vị lên đối tượng thiền, vì quý vị phụ thuộc vào việc 
nhận thức bị hôn trầm và trạo cữ đang thực sự xảy ra hay vừa 
chớm thành hình, và sau đó bình ôn sự chú tâm của quý vị lên 
đối tượng ban đầu mà không bị roi vào vòng ảnh hưởng của hôn 
trầm và trạo cữ. Hon nữa, như đã được trích dần trên, đại sư Thế 
Thân 2 dạy rằng cả toàn tâm lần tỉnh thức đều hướng tập trung 
tâm của quý vị lên đối tượng thiền. 

Được bảo rằng quý vị thành tựu sự tập trung trên nền tảng của 
chánh niệm và chánh niệm đó giống như một dây thừng vốn thật 
sự trói chặt sự chú tâm của quý vị vào đối tượng thiền một cách 
liên tục, vì vậy chánh niệm là kỹ năng chính yếu đế duy trì sự 
thành tựu tập trung. 

Cũng thế, chánh niệm có cách nắm bắt đối tượng mang theo một 
ý nghĩa xác tín của nó. Neu trong khi duy trì sự tập trung tinh 
thần, quý vị bình ốn tâm thức mình một cách ngẫu nhiên mà 
thiếu một ý nghĩa đậm nét của sự chắc chắn về đối tượng thì tâm 
thức quý vị có thế ở trạng thái sáng suốt, nhưng nó sê không có 
một cường độ cao của tri kiến chắc chắn, nên quý vị sẽ không 
phát triển được sự chánh niệm mạnh mẽ. [508] Do đó, hôn trầm 


ÌBA96 Bk2P5311: 33.2.5-6. 
2 BA97 LRCM: 505. 


95 



vi tế sẽ không bị ngăn chặn và chỉ có sự tập trung sai sót sẽ xảy 
ra. 

Đối với những ai chỉ nuôi duỡng sự chú tâm không rời rạc mà 
thiếu vắng việc ốn định sự chú tâm của họ vào các đối tuợng 
thiền khác, chang hạn như là một thánh thế, thì hãy mang lại cho 
tâm mình lời giáo huấn cá nhân, “Bình ốn tâm quý vị không 
nghĩ về bất kỳ đối tượng nào cả”. Sau đó, họ phải giữ sự chú 
tâm của mình khỏi phân tán và lạc hướng. Sự không phân tán 
này đồng nghĩa với chánh niệm không quên lửng đối tượng 
thiền. Cho nên, vì lối thiền này là một kỹ năng đon thuần duy trì 
toàn tâm, những ai thiền theo cách này cũng phải dựa trên một 
sự chánh niệm kèm theo áp lực của hiểu biết chắc chắn. 

(b’)) Loại bỏ các phưong thức có sai sót 

Có các nhận thức sai cần xua tan như sau: 

Quan điểm sai: Neu quý vị đặt ý thức mình vào mức cao như 
quý vị đã giải thích bên trên và sau đó ốn định nó một cách căng 
chặt không rời rạc thì dĩ nhiên sẽ không có ngay cả một sai sót 
nhỏ nhất về hôn trầm. Tuy nhiên, vì điều này tăng cường trạo 
cử, quý vị sẽ thấy rằng mình không thế kéo dài sự ốn định và ý 
thức được nâng cao của quý vị bị hạ xuống. Vì quý vị sẽ thấy 
rằng việc thả lỏng một tâm thức bị trói chặt sẽ nhanh chóng dần 
tới sự bình ốn, nên kỹ năng này là một biệt huấn tuyệt diệu. 

Đáp: Với ý tưởng quả quyết, ngôn từ trên lớn tiếng cho rằng “sự 
thả lỏng [thoải mái] tốt là thiền tốt”. Nhưng họ thất bại trong 
việc phân biệt hôn trầm và thiền. Do thế, như ta đã giải thích bên 
trên 1 sự tập trung không sai sót phải có hai tính năng; sự ổn định 
vững chắc của việc chú tâm không rời rạc một mình thôi không 
đủ. 


^98 LRCM: 504.8. 

96 



Quan điếm sai: Tại đó, hôn trầm là khi tâm quý vị tối tăm và trở 
nên mờ ảo; không có điều này, tâm quý vị có một sự rõ ràng 
sáng suốt, nên sự tập trung của quý vị là không có sai sót. 

Đáp: Vì mệnh đề trên không phân biệt thờ ơ trống rồng và hôn 
trầm, tôi sẽ nói rõ chi tiết về chúng sau 1 . 

Vậy nên, nếu quý vị sử dụng nhận thức mạnh mẽ quá căng chặt, 
thì quý vị có thế có sự rõ ràng, nhung trạo cử sẽ chiếm ưu thế 
cho nên sẽ khó đế phát triển bình ổn. [509] Neu quý vị duy trì 
thiền của mình sau khi trở nên thoải mái rất nhiều, thì quý vị có 
thế có bình ốn nhưng hôn trầm sẽ chiếm ưu thế cho nên không 
có cường độ mạnh cao. Rất khó để tìm được cân bằng về sức 
căng sao cho không quá căng và cũng không quá thả lỏng và vì 
lý do này, thật khó đế phát triển một sức tập trung không bị hôn 
trầm và trạo cử. Với ý tưởng này, đại sư Candragomin 2 đã 
khẳng định trong tác phẩm Tuyên Nhập Tụng (desanã-stavaỹ: 

Neu ta dùng nồ lực, trạo cử khởi 

Neu ta bỏ nó đi, chểnh mảng đến; 

Thật khó tìm sự cân bằng trong đó 

Phải làm gì với tâm hồn loạn này? 

Ý nghĩa của điều này là như sau: “dùng nồ lực” tức là tâm quý 
vị quá căng chặt; khi quý vị làm thế, trạo cử khởi sinh. Khi quý 
vị xả bỏ sự căng chặt và thả lỏng quá nhiều, quý vị tạo ra sự 
chếnh mảng cùng với sự chú tâm hướng nội của quý vị. Nên thật 
khó đế tìm thấy sự cân bằng đúng đắn cho một trạng thái tâm 
bình thản, thoát khỏi hôn trầm và trạo cử. Thêm nữa, 


^99 LRCM: 515-516. 

2 Tên dịch nghĩa là Nguyệt Quan. 

3 BA100 Desanã-stava (tựa Tạng Ngữ là bShags bstod) , DI 159: Ka 
205b5. 


97 



Buddhasanti 1 dạy trong tác phấm Tuyên Nhập Tụng Thích 
( Desanã-s ta va- vrttĩ) 2 : 

“Nồ lực” ở đây là sự tập trung tâm ngươi một cách căng chặt 
lên đối tượng với sự hăng hái rõ ràng. 

Và 3 : 

Sau khi thấy vấn đề trạo cử chớm xảy ra, quý vị loại đi sự nồ 
lực của mình, đó là thôi không cố gắng nữa - theo đó, sự chú 
tâm của quý vị trở nên chếnh mảng. 

Candragomin {Nguyệt Quan} có nêu trong Tuyên Nhập Tụng 4 : 

Neu ta căng thắng tác hành lên đối tượng, trạo cử xảy ra; 

Neu ta thả lỏng, chếnh mảng phát triển. 

Thật khó tìm thấy con đường tu tập trung dung giữa cả hai 
Phải làm gì với tâm hồn loạn này? 

Phật Tịnh chú giải rõ ràng về việc này 5 : 

Nếu ngươi căng thẳng để có một tập trung căng chặt lên đối 
tượng và tự nồ lực, thì tâm ngươi trở nên trạo cử và phân tán 
và bởi thế ngươi hủy hoại sự tập trung tinh thần của mình. 
Do đó, ngươi không thể đạt được sự bình ổn thông qua nồ 
lực. Điều này thật khó khăn, nên đế tuần tự tránh nó, ngươi 
thả lỏng tâm mình, vốn đã căng chặt đế tiến hành lên đối 
tượng và bỏ nồ lực của mình xuống. [510] Sau đó các sai sót 
như là quên lửng đối tượng thiền dẫn đến chếnh mảng và 
hôn trầm. 


^ên dịch nghĩa là Phật Tịnh. 

2 BA101 Desanã-stava-vrtti D1160: Ka 219b5. 
3 BA102 Ibid.,Ka220al. 

4 BA10. Deắanã-stava DI 159: Ka 205b6-7. 
5 BA104 Desanã-sta va - vrtti D 1 1 6 0 : Ka 220b3-4. 
98 



Vậy nên Nguyệt Quan dạy rằng “thật khó tìm” một sự tập trung 
tinh thần cân bằng đúng hay là thực hành trung dung thoát khỏi 
cả hai thái cực về hôn trầm và trạo cử. Neu có sự thả lỏng phù 
hợp, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề nào cả. Vì bản luận bảo rằng 
điều này dần đến hôn trầm, nên hiến nhiên là không đúng nếu sử 
dụng phuong pháp này để thành tựu định. 

Thật không thỏa đáng để có đuợc sự rõ ràng mà đon thuần chỉ 
dùng phấm chất rõ ràng của tâm thức rất thả lỏng; phải có thêm 
một mức độ của sự căng chặt trong cách mà quý vị nắm bắt đối 
tuợng. Thánh giả Vô Truớc có bàn đến phuong pháp sử dụng 
hai trạng thái đầu trong chín trạng thái tinh thần 1 nhu sau 2 : 

Đe bình ốn và bình ốn đúng tâm nguôi lên đối tuợng này, thì 

có sự chú ý của sự tập trung chặt chẽ. 


Trong phần thứ nhất của Giai Trình Thiền Liên Hoa Giới cũng 
có nêu 3 : 


Sau khi nguơi xóa bỏ hôn trầm, hãy giữ chặt đối tuợng thiền. 

Và phần thứ hai Giai Trình Thiền của ngài Liên Hoa Giới dạy 4 : 

Sau đó, khi đã dập tắt đuợc hôn trầm, bằng mọi giá hãy làm 
sao cho tâm nguôi chỉ thấy thật rõ đối tuợng thiền. 

Kh i Liên Hoa Giới nói “tâm nguôi thấy thật rõ”, ngài không 
những có ý rằng đối tuợng là rõ ràng mà ngài còn muốn nói rằng 


^Al.05 Về chín trạng thái tinh thần xem LRCM: 529-532 hay: việc chú 
tâm của sự tập trung chặt được sử dụng trong cả hai điều này, 
xem see LRCM: 535-536. 

2 BA106 Sbh. P5537:101.1.3. 

3 BA107 Bkl, Tucci 1986: 207; P5310: 25.3.6. 

4 BA108 Bk2, P5311: 33.2.2. 


99 



cách thức nắm bắt đối tượng của tâm quý vị rõ ràng và vững 
chắc. 

Cách thức đề cập trên về việc lưu giữ toàn tâm rất quan trọng. 
Không biết đến nó, việc thiền của quý vị sẽ cho thấy một số lớn 
các sai sót, như là việc trượt vào sự quên lửng to lớn tưong ứng 
với số lượng thiền của quý vị, hay mù mờ về trí huệ phân biệt 
các pháp. Tuy vậy, quý vị lại giả định một cách sai lầm là mình 
có một sự tập trung rắn chắc. 

Vấn : Trong khi chánh niệm cố định sự chú ý của mình lên đối 
tượng thiền như đã giải thích trên, thật phù hợp đế theo dõi thiền 
của mình và suy nghĩ đến vấn đề phải chăng mình đang giữ đối 
tượng thiền thật tốt? 

Đáp : Quý vị phải làm điều này, vì Liên Hoa Giới trong phần thứ 
hai Giai Trình Thiền có nêu 1 : [511] 

Sau khi ngưoi đặt sự chú tâm của mình lên đối tượng thiền 
nào mà ngưoi đã chọn, hãy giữ nguyên ở đó một cách liên 
tục. Trong khi ngưoi ở lại đúng với đối tượng, hãy phân tích 
và tra xét tâm ngưoi bằng cách nghĩ: “Phải chăng tâm tôi 
nắm bắt đối tượng thiền một cách tốt đẹp? Hay nó hôn trầm? 
Hay nó bị phân tán bởi sự trình hiện của các đối tượng bên 
ngoài?” 

Điều đó không có nghĩa là quý vị ngừng tập trung và nhìn vào 
tâm mình. Đúng hon, trong khi bảo dưỡng trạng thái tập trung 
của mình, quý vị chỉ nhìn xem phải chăng sự chú ý của mình 
đang lưu lại ở chồ mà nó được đặt đối tượng nguyên thủy của 
thiền trước đây và nếu không, phải chăng có sự hôn trầm hay 
trạo cử. Sau khi đã ốn định sự tập trung, quý vị quán kiểm lại 
điều này trong một khoảng thời gian vừa phải, không quá 
thường xuyên mà cũng không quá lâu. Neu quý vị làm điều này 


ÌBA109 Ibid., P5311: 33.2.2-3. 
100 



trong khi cường độ và sức lực của lần thấy biết trước đó chưa 
thật sự chấm dứt, nó sẽ có hiệu lực nội trong viền cảnh của sự 
thấy biết này. Điều này nhằm mục đích của cả việc cho phép sự 
bền lâu và ốn định mạnh, lần việc đế cho quý vị nhanh chóng 
nhận ra hôn trầm và trạo cử. 

Đây là cách đế quý vị bảo dưỡng chánh niệm của mình, theo đó 
nguyên nhân cần thiết cho sự toàn tâm mạnh mẽ và liên tục là sự 
duy trì cho việc hành thiền của quý vị bằng cách tự nhắc nhớ 
một cách lập đi lặp lại, vào từng khoảng thời gian về đối tượng 
thiền đã dự liệu. Vô Trước có dạy trong Thanh Vãn Địa . 

về điều này, nhất tâm là gì? Mọi dòng tưong tục của sự chú 
ý mà nhớ lập đi lập lại, tập trung một cách nhất quán lên một 
đối tượng tưong tự và liên tục, không có hành vi sai sót và 
sở hữu một niềm vui sướng được gọi là “tập trung tinh 
thần”, cũng gọi là “sự nhất tâm thiện đức” 

Nhớ lập đi lặp lại điều gì? Ngưoi nhận thức đối tượng thiền 
- tức là các tính năng của một người trong sự cân bằng - từ 
quan điểm của giáo pháp nào đó mà ngưoi nhớ hay nghe 
được và theo điều mà ngưoi đã nhận các giáo huấn và các 
giải thích từ đạo sư của mình. Ngưoi khởi tác và tập trung 
lên đối tượng này với sự chánh niệm liên tục. [5 12] 

Trong Biện Trung Biên Luận Thích, ngài Sthiramati 1 2 nêu 3 : 

Mệnh đề “Chánh niệm nghĩa là không bỏ quên đối tượng 
thiền” tức là ngưoi biểu lộ một cách tinh thần các giáo huấn 
về bình ốn tâm mình. 


1 BAI 10 Sbh P5537: 100.2.6-100.3.1. 

2 Tên dịch nghĩa là An Huệ. 

3 BA111 Madhyãnta-vibhãga-tĩkã Yamaguchi 1934:175.7-8; 
P5528: 128.2.4. 


101 



Do đó, quý vị bảo dưỡng toàn tâm đế ngừng sự lãng quên mà 
trong đó quý vị bị lạc khỏi đối tượng thiền. Cho nên, sự không 
lãng quên đối tượng thiền - tức là sự lãng quên bị ngừng - là khi 
quý vị “biểu lộ một cách tinh thần” đối tượng thiền; quý vị ghi 
khắc đối tượng thiền vào tâm lập đi lập lại. Chang hạn, khi quý 
vị lo ngại về việc quên lửng điều gì quý vị biết, thì nó sẽ khó 
quên nếu quý vị gợi nhớ nó lập đi lập lại. 

Do đó, quý vị phải tự nhắc nhở mình về đối tượng thiền trong 
một thời hạn vừa phải đế tuần tự phát triển chánh niệm mạnh 
mẽ. Cách đế nâng cao tỉnh thức, vốn là đế thông báo hôn trầm 
và trạo cử, là việc khóa chặt sự chú tâm của mình lên đối tượng 
thiền mà không có xao lãng và sau đó quán kiểm nó. Hãy nhận 
thức rằng nếu quý vị từ khước một thủ tục như thế bằng cách 
nghĩ rằng “đây là sự rời rạc”, thì sẽ vô cùng khó đế phát triển 
chánh niệm và tỉnh thức mạnh mẽ. 

(c’)) Thòi gian của buổi tu tập 

Vẩn: Khi Ngài cố định sự chú tâm của mình lên đối tượng thiền 
với sự toàn tâm, có phải là chỉ trong một khoảng thời gian hạn 
hữu nào không, như là Ngài đã dạy: “Tôi sẽ bình ốn tâm mình 
lên đối tượng cho đến lúc đó”? 

Đáp : về vấn đề này, tất cả các thiện xảo sư trước giờ trong 
nhiều truyền thừa Tây Tạng khác nhau đều dạy rằng quý vị phải 
tu tập trong rất nhiều buối thiền ngắn. Tại sao? Một số cho rằng 
nếu quý vị thiền trong các buối cô đọng và ngừng lại khi nó 
đang diễn tiến tốt đẹp, thì quý vị sẽ vẫn thiết tha thiền vào cuối 
của mỗi buổi, trong khi nếu buối tu tập dài, quý vị sẽ trở nên 
mệt nhọc. Một số khác giải thích rằng nếu buối thiền lâu, thì sẽ 
dề dàng roi vào vòng khống chế của hôn trầm và trạo cử, nên sẽ 
khó đế phát triển tập trung tinh thần không sai sót. Thanh Vãn 
Địa của Vô Trước và các kinh văn cố không nói rõ về thời 


102 



lượng của các buối tu tập. Mặc dù vậy, Liên Hoa Giới dạy trong 
phần thứ ba của Giai Trình Thiền 1 : 

Trong giai đoạn này hãy khởi tác sự cân bằng thiền trong hai 
mươi bốn phút, một giờ rưỡi, ba giờ, hay giữ lâu như ngươi 
có thể giữ. [513] 

Trong khi mệnh đề này có mặt trong một bối cảnh về độ lâu dài 
của buối tu tập nhằm nuôi dưỡng tuệ giác sau khi quý vị đã 
thành tựu được định, hoàn toàn tương tự như khi quý vị thảnh 
tựu cấp độ định đầu tiên, thì hãy làm theo cách này. 

Neu quý vị tu tập các kỹ năng về toàn tâm và tỉnh thức đã được 
giải thích bên trên - hãy tự nhắc nhó' cho mình về đối tượng 
thiền và quán kiểm việc thiền của mình vào các thời hạn thích 
hợp - không có gì đáng ngại nếu buổi thiền hơi lâu. Tuy nhiên, 
thường có một hay hai sự việc sẽ xảy ra khi quý vị là người mới 
tu tập và có một buối thiền lâu dài. Một mặt, quý vị có thế trở 
nên phân tán do quên lửng. Trong trường hợp này, quý vị sẽ 
không nhận thấy sự xuất hiện của bất kỳ hôn trầm hay trạo cử 
nào một cách nhanh chóng mà chỉ thấy được sau một khoảng 
thời gian dài. Mặt khác, tưởng chừng quý vị sẽ không thế lạc 
mất chánh niệm của mình, nhưng lại dề dàng rơi vào vòng 
khống chế của hôn trầm và trạo cử và quý vị sẽ không nhanh 
chóng nhận thấy khi chúng xuất hiện. Hoàn cảnh trước {tức hôn 
trầm} gây trở ngại cho việc phát triến về chánh niệm mạnh; 
trường họp sau {tức trạo cử} gây hại cho việc phát triến về sự 
tinh thức cao. Do đó, thật khó đế ngưng hôn trầm và trạo cử. 

Đặc biệt, việc thất bại trong việc nhận biết hôn trầm và trạo cử 
sau khi quý vị đã trở nên xao lãng do việc quên lửng đối tượng 
thiền thì tồi tệ hơn nhiều so với việc thất bại trong việc nhận biết 
nhanh chóng hôn trầm và trạo cử trong khi không quên đối 
tượng thiền. Vậy nên các kỹ năng đế bảo dưỡng chánh niệm - 


^Aiư Bk3, Tucci 1971.11.18-20; D3917: Ki 51a3. 


103 



đã được giải thích trước đây đế điều trị giúp ngưng sự thất bại 
của toàn tâm nảy sinh từ việc phân tán - là rất quan trọng 1 . 

Neu quý vị có bị quên lửng nhiều từ sự phân tán, cũng như là có 
sức tỉnh thức yếu đến nồi không nhanh chóng nhận thấy hôn 
trầm và trạo cử, thì buổi tu tập của quý vị phải ngắn. Neu quý vị 
khó quên đối tượng và lại có thế nhanh chóng nhận ra hôn trầm 
và trạo cử, thì không thành vấn đề cho buối tu tập có lâu một 
chút. Đây là ý kiến hàm ý sau mệnh đề của Liên Hoa Giới bên 
trên về thời hạn không xác định của một buối tu tập - như là hai 
mưoi bốn phút và vân vân. Tóm lại, vì khoảng thời gian phải 
thích ứng với khả năng tinh thần của quý vị, nên Liên Hoa Giới 
dạy “lâu như ngưoi có thế giữ”. 

Neu sự tốn hại nhất thời cho thân hay tâm quý vị không xảy ra, 
hãy đặt tâm mình cân bằng. [5 14] Neu sự tốn hại như thế có xảy 
ra, thì đừng cố chấp trong việc thiền, mà hãy lập tức ngưng buổi 
tu tập và sau đó xóa sạch các chướng ngại trong các cấu thành 
tinh thần và thế chất quý vị. Rồi sau đó thiền. Đây là điều mà 
những người thông thạo dụng tâm, vậy nên hãy nhận thức rằng 
việc làm này là một phưong diện của thời hạn bao lâu cho một 
buối thiền nên có. 


1 BAI 13 LRCM: 506. 
104 



Chương 4: Đối Phó vói Hôn Trầm và Trạo 

Cử 

(c)) Làm gì sau khi quý vị tập trung lên đối tuợng thiền 

(1) ) Làm gì khi hôn trầm và trạo cử xảy ra. 

(a’)) Sử dụng phuơng thuốc trị sự thất bại trong việc 
nhận biết hôn trầm và trạo cử 

(1 ’)) Xác định các đặc tính của hôn trầm và trạo cử 
(2’)) Phuong pháp phát triển tỉnh thức nhận biết đuợc 
hôn trầm và trạo cử 

(b’)) Sử dụng phuong thuốc trị việc thất bại trong nồ lực 
loại trừ chúng ngay cả khi nhận ra chúng. 

( 1 ’)) Sự chú tâm và cách ngung hôn trầm và trạo cử 
(2’)) Các nguyên nhân sâu xa của hôn trầm và trạo 
cử 

(2) ) Làm gì khi hôn trầm và trạo cử không hiện diện 



(c)) Làm gì sau khi quý vị tập trung lên đối tượng thiền 

Phần này có hai phân mục: 

1 . Làm gì khi hôn trầm và trạo cử xảy ra 

2. Làm gì khi hôn trầm và trạo cử không hiện diện 

(1)) Làm gì khi hôn trầm và trạo cử xảy ra 

Mục này có hai bộ phận 

1. Sử dụng liều thuốc trị thất bại trong việc nhận biết hôn 
trầm và trạo cử 

2. Sử dụng liều thuốc trị thất bại trong nồ lực loại trừ chúng 
ngay cả khi nhận ra chúng 

(a’)) Sử dụng liều thuốc trị thất bại trong nhận biết hôn 
trầm và trạo cử 


105 



Ớ đây có hai tiếu mục: (1) Xác định các đặc tính của hôn trầm 
và trạo cử và (2) Phương pháp phát triển tỉnh thức nhận biết 
được hôn trầm và trạo cử trong khi thiền. 

(1’)) Xác định các đặc tính của hôn trầm và trạo cử 

Trong Vỉ Diệu Pháp Tập Luận của Vô Trước định nghĩa trạo 
cử 1 : 

Trạo cử là gì? Đó là trạng thái không yên ốn của tâm, được 
xem là một dần xuất của tham chấp, vốn theo đuổi các đối 
tượng dễ chịu và tác động như là một trở ngại cho định từ 
thiền. 

Có ba khía cạnh trong định nghĩa này: (1) Đối tượng của nó là 
một thứ hấp dần và dề chịu. (2) Khía cạnh chủ quan của nó là ở 
chồ tâm quý vị không yên ốn và phân tán ra ngoài. Vì là một 
dần xuất của tham chấp, nó khởi tác lên đối tượng của mình với 
một ý tưởng thèm muốn. (3) Chức năng của nó là cản trở sự 
bình ốn của tâm quý vị lên đối tượng của tâm. 

Khi sự chú ý của quý vị hướng nội được giữ nguyên lên đối 
tượng của nó, thì trạo cử - tức là tính bám chấp vào sắc, thanh, 
và v.v... - kéo sự chú tâm của quý vị một cách không cưỡng 
được về hướng các đối tượng này và gây ra sự phân tán. Như 
được nói đến trong Tuyên Nhập Tụng của Nguyệt Quan 2 : 

Chỉ như ngươi tập trưng vào định từ thiền, 

Hãy hướng sự chú tâm của mình đến đó lập đi lập lại. 

Mối ràng buộc của phiền não kéo sự chú tâm của ngươi 
Một cách không cưỡng nổi bằng dây tham chấp vào các đối 
tượng. [515] 


^AIHAS, Fradhan 1950: 9.9-10, P5550: 239.5.3-4. 
2 BA115 Desana-stava, D1159: Ka 205b4-5. 

106 



vấn: Phải chăng trạo cử là khi có sự phân tán trong đó các phiền 
não làm phân tâm quý vị ra khỏi đối tượng - hay, điều đó là khi 
có sự phân tán huớng đến các đối tuợng đức hạnh khác? 

Đáp: Trạo cử là một dẫn xuất của tham chấp, nên việc bị phân 
tâm bởi các phiền não khác thì không phải là trạo cử; mà đúng 
hon đó là một tiến trình tinh thần của sự phân tâm thuộc về một 
trong hai muoi phiền não thứ cấp 1 . Việc phân tâm huớng đến 
các đối tuợng thiện đức có thế liên hệ đến một tâm thiện đức nào 
đó hay đến tiến trình tinh thần, cho nên không phải tất cả sự 
phân tâm đều là trạo cử. 

Nhiều bản dịch nêu rằng hôn trầm ( byỉng ba) nhu là sự “chếnh 
mảng” ( zhum pa ), nhung sự “chênh mảng” này không nên đuợc 
phân tích nhu là ý nghĩa về sự chán nản (zhum pa ). về định 
nghĩa đó, hầu hết các thiền giả trên các đỉnh tuyết son này 
duờng nhu xem hôn trầm là một trạng thái thờ ơ của tâm mà nó 
lưu lại trên đối tượng thiền của tâm không có sự phân tán vào 
noi nào khác nhưng chỉ thiếu sự rõ ràng thấu suốt. Điều này 
không đúng, vì sự thờ o được nói là nguyên nhân gây ra hôn 


^Allô Mô tả về hai mươi phiền não thứ cấp, xem Hopkins 1983: 261-66 
và Rabten 1988: 61-67. 

{Theo GS Hopkins, tên gọi là phiền não thứ cấp vì chúng gần gũi hay 
chúng là các bộ phận của phiền não gốc rễ (tức là tham, sân, si, kiêu, 
nghi và tà kiến), có hai mươi phiền não thứ cấp lân lược là: (1) hiếu 
chiến (karodha); (2) oán hận (upanãha); (3) giấu giếm (mraksha); (4) 
ác tâm (pradãsha); (5) ghen tỵ (irshyã); (6) keo kiệt (mãtsarya); (7) 
lừa đảo (mãyã); (8) giả tạo (shãthya); (9) kiêu mạn (mada); (10) gây 
hại (vihirpsã); (11) không xấu hổ (ãhrĩkya); (12) không biết khó chịu 
(anapatrãpya); (13) thờ ơ (mê mờ) (styãna); (14) trạo cử (phấn khích) 
(auddhatya); (15) bất tín (không có niềm tin) (ãshraddhya); (16) lười 
biếng (kausĩdya); (17) không tận tâm (pramãda); (18) quên (thiếu 
chánh niệm) (mushitasmrtitã); (19) không tự quán kiểm (thiếu tỉnh 
giác) (asarpprajanya); (20) phân tâm (vikshepa). Meditation ở 
Emptiness. P260. Jeffrey Hopkins. VVisdom. 1996}. 


107 



trầm, vậy nên hai trạng thái khác nhau, như đề xuất của Liên 
Hoa Giới trong phần thứ nhì Giai Trình Thiền \ 

Neu bị áp lực bởi thờ ơ và buồn ngủ, ngươi thấy tâm mình 
trở nên lỏng lẻo, hay đang trong nguy cơ của hôn trầm. . . 

Cũng vậy, Kinh Giải Thâm Mật có dạy 1 2 : 

Neu có hôn trầm do sự thờ ơ và buồn ngủ, hay nếu ngươi 
đang đau khố bởi những phiền não thứ cấp nào đó trong 
trạng thái thiền sâu, thì đó là một trường hợp của sự phân 
tâm bên trong. 

Điều này khắng định rằng khi tâm quý vị trở nên lỏng lẻo do thờ 
ơ và buồn ngủ, đó chính là phân tán vào bên trong. Trong Vỉ 
Diệu Pháp Tập Luận, ngài Vô Trước cũng bàn thảo về hôn trầm 
trong khuôn khố của phiền não thứ cấp của sự phân tán, nhưng 
sự phân tán theo như ngài giải thích cũng có thế là công hạnh, 
không nhất thiết là phiền não. 

Sau đó, Vô Trước nói về sự thờ ơ trong Vỉ Diệu Pháp Tập 
Luận 3 4 : 

Thờ ơ là gì? Một trạng thái bất khả dụng {không hữu ích} 
của tâm được phân lớp như là một dần xuất của ảo tưởng, nó 
tác động hồ trợ cho tất cả các phiền não nguồn và các phiền 
não thứ cấp. 

Vậy nên loại dần xuất này của ảo tưởng là sự nặng nề và bất khả 
dụng của tâm và thân. Trong Vỉ Diệu Pháp Báu Luận, Thế Thân 
dạy . [516] 


1 BAI 17 Bk2,P5311: 33.2.1. 

2 BA118 Sn, Lamotte 1935:112; P774: 17.4.7-8. 

3 BA119 AS, Pradhan 1975:9.8; P5550: 240.1.4. 

4 BA120 Abhidharmakosa-bhãẹya Shastri 1972:191; P5591:145.4.6. 
108 



Thò' ơ là gì? Sự nặng nề của thân và sự nặng nề của tâm mà 
chúng là sự bất khả dụng của thân và sự bất khả dụng của 
tâm. 

Hôn trầm nghĩa là cách nắm bắt của tâm quý vị lên đối tượng 
thiền chếnh mảng và nó không nắm bắt được đối tượng một 
cách mạnh mẽ hay rắn chắc. Nên ngay cả khi có sự thấu suốt, 
nếu cách tâm quý vị nắm bắt đối tượng không mạnh mẽ thì hôn 
trầm đã tham dự. Liên Hoa Giới dạy trong phần thứ nhì Giai 
Trình Thiền 1 : 

Khi tâm ngưoi không thấy đối tượng một cách rõ ràng - như 
một người mù bẩm sinh, hay một người bước vào chồ tối 
tăm, hay như ai đó nhắm mắt - thì hãy nhận ra rằng tâm 
ngưoi đã trở nên hôn trầm. 

Tôi chưa bao giờ thấy một trình bày rõ ràng về định nghĩa của 
hôn trầm trong các kinh luận cố khác. 

Hôn trầm có thế là đức hạnh hay trung tính về đạo đức, trong 
khi thờ o thì lại hoặc là một trở ngại tinh thần trung tính hay 
không đức hạnh và nó là một dần xuất chắc chắn từ ảo tưởng. 
Hon thế nữa, các kinh văn cố dạy rằng đế loại trừ hôn trầm, quý 
vị phải đem vào tâm mình các đối tượng dề chịu như là thân 
Phật, hay thiền lên ánh sáng đế quý vị kích khởi tâm mình. Do 
đó, quý vị phải ngừng đối tượng khi nó trình hiện không rõ ràng, 
như thế bóng tối đang làm suy giảm tâm quý vị và quý vị phải 
đặt một sự chấm dứt lên chất lượng của sự chú tâm vốn đã trở 
nên yếu ớt. Quý vị cần cả một đối tượng thiền rõ ràng lần một 
cách thức chặt chẽ về việc nắm bắt đối tượng. Riêng một mình 
đối tượng sáng rõ hay riêng một mình sự thấu suốt về chủ thế 
thôi thì chưa đủ. 


1 BA121 Bk2,P5311: 33.2.3-4. 


109 



Thật dề để nhận ra trạo cử, nhưng hôn trầm thì khó để lĩnh hội 
bởi vì nó không được nhận diện một cách rõ ràng trong các kinh 
luận thấm quyền cố. Nó lại cũng rất quan trọng vì trong trường 
hợp này đó là một điểm chính yếu của việc hiếu lầm khi nói về 
sự tập trung không sai sót. Do đó, quý vị nên kinh nghiệm hôn 
trầm với một sự tỉnh thức nghiêm trì và trên co sở đó kiểm soát 
nó thật tốt và nhận diện nó theo như luận giảng của Liên Hoa 
Giới trong Giai Trình Thiền. [517] 

(2’)) Phương pháp phát triển tỉnh thức để nhận biết hôn 
trầm và trạo cử 

Chỉ hiếu biết về hôn trầm và trạo cử thì không đủ; quý vị phải có 
khả năng phát triển tỉnh thức đế phát hiện một cách chính xác 
mỗi khi hôn trầm hay trạo cử hiện diện trong khi thiền. Hơn thế 
nữa, bằng cách phát triển từng bước sự tỉnh thức mạnh mẽ, quý 
vị không chỉ phải phát triển tỉnh thức đủ đế nhận ra hôn trầm và 
trạo cử ngay khi nó xảy ra, mà quý vị còn phải phát triển tinh 
thức nhằm thấy được chúng ngay khi chúng đang ở bên bờ của 
sự xuất hiện, trước khi chúng thật sự khởi lên. Điều này được 
trình bày theo các khắng định của Liên Hoa Giới trong hai phần 
sau của Giai Trình Thiền 1 

Neu ngươi thấy tâm mình lỏng lẻo, hay đang bị nguy cơ về 

hôn trầm . . . 


Và: 


Ngươi thấy tâm mình trở nên sôi động hay trong nguy cơ trở 
nên trạo cử 

Khi nào quý vị chưa phát triển được một tỉnh thức như thế, thì 
quý vị không thế kết luận một cách chắc chắn rằng mình thiền 
không sai sót - không có hôn trầm và trạo cử - trong suốt một 


1 BA122 Ibid., P5311: 33.2.4-5. Bk3, Tucci 1971: 9; D3917: Ki 59a5-6. 
110 



thời gian cho trước. Lý do là vì, không phát triển được một tinh 
thức mạnh mẽ, thì quý vị không thế đoan chắc liệu hôn trầm và 
trạo cử có xảy ra hay không. Tưong tự, trong một đoản văn bắt 
đầu với “Có một sự nhận biết về hôn trầm và trạo cử ...”, Ngài 
Di-lặc dạy trong Trung Biên Phân Biệt Luận 1 rằng quý vị cần 
tỉnh thức đế nhận ra hôn trầm và trạo cử. Theo đó, nếu quý vị 
chưa phát triển tỉnh thức như là đế ngăn ngừa mọi thất bại trong 
việc nhận ra sự hiện diện của hôn trầm hay trạo cử, thì ngay cả 
khi quý vị cố gắng thiền trong thời gian lâu dài, quý vị sè đánh 
mất thời giờ dưới ảnh hưởng của hôn trầm và trạo cử vi tế, tức là 
thất bại trong việc cảm nhận hôn trầm và trạo cử trong lúc chúng 
đang xảy ra. 

Vẩn: Làm thế nào đế phát triển sự tỉnh thức này? 

Đáp : Nguyên nhân quan trọng nhất của nó là tiến trình bảo lưu 
toàn tâm mà tôi đã giải thích bên trên 2 . Nếu quý vị có thể phát 
triển sự toàn tâm liên tục, quý vị sẽ có thế tránh khỏi việc quên 
lửng đối tượng thiền và trở nên phân tán. Do đó, vì điều này 
ngăn chặn một thất bại về lâu dài trong việc cảm nhận sự có mặt 
của hôn trầm và trạo cử, nên quý vị có thế nhận ra hôn trầm và 
trạo cử một cách dề dàng. Điều này sè hoàn toàn hiến nhiên nếu 
quý vị kiểm tra lại kinh nghiệm của chính mình về việc mất bao 
nhiêu lâu đế nhận biết hôn trầm và trạo cử khi toàn tâm bị trục 
trặc và quý vị nhận biết chúng việc nhanh chóng như thế nào khi 
mà toàn tâm không bị hư hỏng, về điều này, Tịch Thiên có dạy 
trong Nhập Bồ-đề Hành Luận 3 [ 518] 

Khi toàn tâm trụ lại 

Ở cổng của tâm ngưoi để bảo vệ nó 

Thì tỉnh thức sẽ xuất hiện 


1 BA123 Madhyanta-víbhaga: 4.5b, D4021: Phỉ 43a4-5. 

2 BA124LRCM: 506-08. 

3 BA125 BCA: 5.33a-c; P5272: 249.1.9. 


111 



Và An Huệ khẳng định trong Biện Trung Biên Luận Thích . 


Mệnh đề, “Có sự nhận biết về hôn trầm và trạo cử bởi tinh 
thức nếu toàn tâm không bị sai sót”, cho thấy rằng toàn tâm, 
khi hoàn toàn hiện diện, thì sẽ kèm theo bằng sự tỉnh thức. 
Đó là lý do đế nói rằng “nếu toàn tâm không bị sai sót ...” 

Nguyên nhân sau đây của sự tỉnh thức thì khác biệt với phưorig 
cách đế bảo lưu sự tỉnh thức. Tập trung tâm quý vị vào ảnh đuợc 
hình dung hóa của một giác thế, v.v... hay tập trung lên một 
phuong diện chủ quan nhu là phấm chất đon thuần sáng tỏ và 
thấy biết của kinh nghiệm. Sau đó, trong khi quý vị đang ở trong 
toàn tâm nhu giảng giải bên trên, hãy giữ sự chú ý của quý vị 
vào đối tuợng trong khi liên tục quán kiếm xem nó có bị phân 
tán noi khác không. Hãy biết rằng đây là điều tối yếu cho việc 
bảo lưu sự tỉnh thức. Như ngài Tịch Thiên dạy trong Nhập Bồ 
Đe Hành Luận 2 '. 

Hãy kiểm đi kiểm lại 

Trạng thái thân và tâm 

Chỉ tóm lược như thế 

Là ý nghĩa đế bảo dưỡng tỉnh thức 

Do đó, bằng cách này quý vị phát triển tỉnh thức nhận thấy được 
hôn trầm và trạo cử khi chúng ở bên bờ của việc khởi hiện, trong 
khi với phưong pháp đế bảo lưu toàn tâm, quý vị ngăn chặn sự 
quên lãng mà qua đó sự chú tâm bị phân tán và trôi đi. Do vậy, 
quý vị phải phân biệt hai cách này một cách đúng đắn. Bằng 
không, nếu quý vị tu tập như hiện đang làm - kết họp tất cả các 
nhận biết này mà không hiếu về sự khác nhau của chúng - thì tôi 


*BA 126 Madhyanta-vibhaga-tika, Yamaguchi 1934:175.9-11; 

P5528: 128.2.4. 

2 BA127 BCA: 5.108; P5272: 250.3.6. 

112 



e là sự tập trung hậu quả từ một nguyên nhân lần lộn sẽ tự nó trở 
thành rối tung. Do đó, thật quan trọng đế có một phân tích chính 
xác về điều này trong sự phù họp với mỗi một trong các kinh 
luận thấm quyền chính, và sau đó quyết định nó trong việc tu tập 
của quý vị. Đừng đặt hy vọng của mình trong sự khắng định nhẹ 
dạ, ngài Ãryasũra 1 dạy trong Ba-la-mật-đa Tập Luận 2 '. 

Chỉ sử dụng tinh tấn, nguôi sẽ kết thúc kiệt quệ. Neu nguôi 
tu tập với trợ giúp của trí huệ, nguôi sẽ thành tựu kết quả to 
tát. [519] 

(b’)) Sử dụng phưong thuốc trị sự thất bại trong việc nỗ lực 
loại trừ chúng ngay cả khi chúng được nhận biết. 

Như giải thích bên trên, quý vị phát triển toàn tâm và tỉnh thức 
rất mạnh thông qua việc sử dụng đúng đắn các phưong pháp đế 
bảo trì toàn tâm và tỉnh thức. Tỉnh thức sau đó có khả năng thấy 
biết ngay cả hôn trầm và trạo cử rất vi tế, nên không có vấn đề 
gì trong việc nhận biết sự xuất hiện của hôn trầm và trạo cử. Tuy 
nhiên, khi quý vị không nồ lực đế ngưng hai vấn nạn trên lập tức 
khi chúng khởi hiện, thì sự thỏa mãn hay thất bại trong việc tự 
dụng công sẽ cấu thành một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cho sự 
tập trung của quý vị. Bởi vì nếu quý vị tu tập theo kiếu này, tâm 
quý vị sẽ tạo ra các thói quen xấu và sau đó sẽ vô cùng khó đế 
phát triển một sự tập trung không vướng vào hôn trầm và trạo 
cử. Do đó, đế chữa trị một thất bại nhằm tự áp dụng cho mình 
trong việc xóa bỏ hôn trầm và trạo cử, thì hãy nuôi dưỡng sự 
chú tâm gọi là dụng công, hay nồ lực. 

Mục này có hai phần: (1) sự chú tâm và cách ngưng hôn trầm và 
trạo cử và (2) các nguyên nhân sâu xa của hôn trầm và trạo cử. 

(!’)) Sự chú tâm và cách ngưng hôn trầm và trạo cử 


^ên dịch nghĩa của Aryasura là Thánh Dũng. 

2 BA128 PS: 1.15ab; P5340:17.4.8-17.5.1. 

113 



Theo Vô Trước trong Vi Diệu Pháp Tập Luận 1 -. 


Chú tâm là gì? Đó là hoạt động tinh thần của việc dụng tâm 
ngưoi, có chức năng hướng tâm ngưoi đến thiện đức, bất 
thiện hay trung tính về đạo đức. 

Đấy là điều mà quý vị nên hiểu. Chắng hạn, các mạt sắt bị buộc 
chuyến động dưới sức hút của một nam châm. Tưong tự, tiến 
trình tinh thần của sự chú tâm dịch chuyến và kích thích tâm quý 
vị hướng tới thiện đức, bất thiện hay trung tính. Nên ở đây, tiến 
trình đó là sự chú tâm áp lên tâm thức quý vị đế loại trừ hôn 
trầm hay trạo cử khi một trong chúng xảy ra. 

Vấn: Sau khi ngài đánh thức tâm mình nhằm loại trừ hôn trầm 
và trạo cử, làm sao ngài ngưng được hôn trầm và trạo cử? 

Đáp: Hôn trầm tinh thần liên can đến sự thu rút vào nội tâm quá 
mức, dần đến vuột khỏi cách thức quý vị nắm bắt đối tượng 
thiền; vì vậy quý vị nên hướng tâm mình đến những sự việc vui 
thích vốn khiến cho nó mở rộng hướng ngoại. [520] Đó nên là 
một thứ như một hình ảnh rất đẹp của đức Phật, không nên là 
thứ thật vui thích vì sẽ làm khởi lên phiền não. Hay hướng tâm 
đến một hình ảnh của ánh sáng, như là ánh mặt trời. Khi việc 
làm này quét sạch hôn trầm, hãy lập tức căng chặt cách mà quý 
vị nắm bắt đối tượng và giữ nó trong khi thiền. Như Liên Hoa 
Giới giải thích trong phần đầu của Giai Trình Thiền 2 -. 

Làm thế nào? Khi ngưoi bị thờ o và buồn ngủ đánh bại, khi 
hiện diện sự thiếu sáng rõ trong việc nắm bắt đối tượng thiền 
của ngưoi và tâm ngưoi trở nên lỏng lẻo, thì hãy quán chiếu 
lên ý tưởng về ánh sáng hay gợi vào tâm mình những sự việc 


ÌBA129AS, Pradhan 1975:5-6; P5550: 238.3.4-5. 
2 BA130 Bkí, Tucci 1986:206; P5310: 25.3.5-6. 
114 



vui thích nhất, như là các phấm chất của đức Phật. Xua tan 
hôn trầm bằng cách này và nắm chặt đối tượng thiền. 

Trong tình huống này, đừng thiền lên một đối tượng đánh tan tơ 
tưởng vì sự tỉnh ngộ làm cho tâm quý vị thu rút vào bên trong. 
Khi quý vị mở rộng tâm mình bằng cách sử dụng trí huệ thấu 
suốt đế phân tích một đối tượng mà quý vị lựa chọn thì điều này 
cũng ngưng được hôn trầm. Ba-ìa-mật-đa Tập Luận của Thánh 
Dũng dạy 1 : 

Khi chếnh mảng, hãy làm cho tâm ngươi bị kích thích và 
được cảm hứng 

Bởi công hạnh của năng lực về việc nồ lực đạt tuệ giác. 

Do đó, hôn trầm hay chếnh mảng là như sau. Trạng thái tâm mà 
hai thuật ngữ này diễn tả: gọi là “hôn trầm” vì hiện diện một sự 
suy giảm trong cách mà quý vị nắm bắt đối tượng thiền. Gọi là 
“chếnh mảng” vì hiện diện một sự thu rút nội tâm quá mức. Quý 
vị chống lại nó bằng việc kích thích cách mà quý vị nắm bắt đối 
tượng và bằng việc làm cho đối tượng thiền mở rộng ra, vậy nên 
đế mở rộng tâm quý vị, Thanh Biện khắng định trong Trung 
Đạo Tâm Luận 2 '. 

Trong trường hợp chênh mảng, hãy mở rộng tâm mình 
Qua việc thiền lên một đối tượng bao quát 


Và: 


Xa hơn, trong trường họp chếnh mảng, hãy tự hứng khởi 
mình 

Bằng việc tuân theo các lợi ích của tinh tấn. 


1 BA131 PS: 5.13ab; P5340:16.2.1-2. 

2 BA132. Madhyamaka-hrdaya-karika, D3855: Dza 4a7. 


115 



Cũng thế, Tịch Thiên trong Tập Bồ-tát Học Luận ( sỉksã - 
samuccayày : “Nếu tâm ngươi trở nên chếnh mảng, hãy tự hứng 
khởi cho mình bằng việc nuôi dưỡng hoan hỷ”. Các học giả lớn 
và những người tinh thông đều đồng ý về vấn đề này. 

Vậy nên đây là cách quan trọng nhất đế chữa trị dứt hôn trầm: 
Khi quý vị quán chiếu lên các phấm chất tốt đẹp của những sự 
việc như là Tam Bảo, các lợi ích của tâm giác ngộ và tầm quan 
trọng to tát của việc đạt đến hỷ lạc 2 , nó sẽ có một hiệu ứng làm 
hứng khởi tâm quý vị, giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt 
người buồn ngủ. [521] Điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm sẵn 
có của quý vị về thiền quán phân biệt lên các đề tài lợi ích này. 
Neu quý vị phát triển một phương thuốc trị việc tạo thành thói 
quen cho các nguyên do của hôn trầm - đặc biệt là chếnh mảng, 
buồn ngủ và điều nào dẫn tới hai thứ này mà qua đó tâm quý vị 
rơi vào khía cạnh u tối - thì hôn trầm là kết quả từ các nguyên 
do đó sẽ không nảy sinh hay, nếu đã nảy sinh, thì sẽ ngừng lại. 
Theo đây, Vô Trước trong Thanh Văn Địa có nói đến những 
hành động như là đi tản bộ; giữ một bức ảnh sáng trong tâm và 
tự làm thân thuộc với bức ảnh lập đi lặp lại nhiều lần; bám giữ 
sự hồi tưởng đến một trong sáu phạm trù: Phật, Pháp, Tăng, giới 
luật, bố thí và các giác thế 3 ; kích khởi tâm ngươi bằng phương 
tiện về các đối tượng thiền gây nhiều cảm hứng khác; đọc tụng 
lại các giáo pháp bàn về các sai sót của thờ ơ và buồn ngủ; nhìn 
chăm chú vào các hướng khác nhau và nhìn lên trăng hay sao; 
và rửa mặt bằng nước. 

Cũng thế, nếu hôn trầm rất nhẹ và chỉ xảy ra ít, thì hãy căng chặt 
thêm sự nắm bắt của quý vị vào đối tượng và việc thiền liên tục; 
nhưng nếu hôn trầm nặng và có vẻ xảy đến nhiều lần, hãy ngưng 
việc nuôi dưỡng sự tập trung, xóa sạch hôn trầm bằng bất kỳ 


^Al.33. siksasamuccaya, Vaidya 1961b: 112.24; D3940: Khi 114a6. 
2 BA134. Về Tam Bảo, Xem LRCM : 131-158 (Great Treatíse 2000:177- 
207); leisure, LRCM; 77-86 ( Great Treatise 2000:117-28); tinh thần 
của LRCM: 283-340. 

3 BA135. Về một mô tả của 6 phạm trù này xem Conze 1990: 551-53. 

116 



phương thuốc nào kế trên và sau đó tiếp tục việc thiền của quý 
vị. 

Dầu cho đối tượng thiền dần tới việc hướng tâm quý vị vào bên 
trong hay bên ngoài, nếu đối tượng đó không rõ ràng và quý vị 
cảm nhận sự u tối - dù ít hay nhiều - làm suy giảm tâm quý vị, 
thì nó sẽ khó đế cắt bỏ hôn trầm nếu quý vị tiếp tục thiền mà 
không loại trừ nó. Do đó, như là một phương thuốc cho nó, hãy 
thiền lập đi lặp lại lên sự trình hiện của ánh sáng. Thanh Văn 
Địa của Vô Trước khẳng định 1 : 

Nuôi dưỡng định và tuệ một cách đúng đắn, với một tâm 
thức sáng và chiếu rọi, một tâm thức của ánh sáng thấu suốt, 
không u tối. Trên đường đến định và tuệ, hãy thiền lên việc 
cảm thụ sự chiếu sáng theo cách này. [522] Neu ngươi làm 
thế, thì ngay cả khi sự chú ý của ngươi lên một đối tượng 
thiền bắt đầu mờ đục và sự chiếu sáng nhạt dần, thì nhân và 
duyên từ việc tự quen thuộc của ngươi với việc thiền cách đó 
sẽ làm rõ sự chú tâm của ngươi vào đối tượng thiền và dần 
đến chiếu sáng mạnh mẽ. Neu có sự rõ ràng và chiếu sáng 
mạnh mẽ ngay từ ban đầu, thì sau này sự rõ ràng và chiếu 
sáng sẽ càng trở nên rực rỡ hơn. 

Vì ngài dạy rằng quý vị nên nuôi dưỡng sự chiếu sáng ngay cả 
khi đối tượng thiền rõ ràng từ đầu, thì toàn bộ điều này càng 
đúng khi đối tượng đó trở nên không rõ ràng. Vô Trước còn mô 
tả cách để giữ biểu hiện của sự chiếu sáng trong thiền 2 : 


^Al.36. Sbh VVayman 1978: 448 n. 100; cf. Shukla 1973: 421-22; 
P5537: 111.3.3-6. 

2 BA137 Ibid., VVayman 1978: 448 n. 101; P5537: 100.1.8 về các bàn 
luận xa hơn của thuật ngữ "sign" (mtshan ma, nimiHa) mà được 
xem là đặc tính mấu chốt của một hiện tượng bởi đó nó được bám 
chấp theo khái niệm, Xem Vajiranãna 1975: 31-34 and Conze 
1990:11-12. 


117 



Hãy lưu giữ trong thiền biếu hiện của sự chiếu sáng từ ánh 
sáng của một ngọn đèn dầu, ánh sáng của một đống lửa, hay 
từ vầng thái dương. 

Hãy thiền lên biếu hiện của sự chiếu sáng không chỉ trong lúc 
nuôi dưỡng tập trung mà cả trong các dịp khác. 

Trong trường hợp trạo cử, đến từ tham chấp, sự chú tâm của quý 
vị theo đuổi các đối tượng như là sắc tướng và âm thanh; nên đế 
đối trị với nó, hãy đem vào tâm các sự việc làm thức tỉnh khỏi 
ảo tưởng khiến cho sự chú tâm của quý vị hướng vào bên trong. 
Ngay khi điều này làm lắng dịu trạo cử, hãy ốn định tâm quý vị 
lên đối tượng thiền từ trước đó. Trong phần đầu tiên của Giai 
Trình Thiền, Liên Hoa Giới dạy 1 : 

Khi ngươi thấy tâm mình thỉnh thoảng trở nên náo động như 
là việc nhớ lại các sự kiện nhộn nhịp trước đây, chơi bời, 
v.v..., hãy làm bình lặng trạo cử này bằng cách đem vào tâm 
trí những sự việc làm thức tỉnh khỏi ảo tưởng, như là sự vô 
thường. Sau đó cố gắng xúc tiến lên đối tượng thiền mà 
không đế cho tâm ngươi dính dấp vào vận động. 

Và Thanh Biện có dạy trong Trung Đạo Tâm Luận 2 '. 

Làm bình lặng các háo hức qua việc nghĩ suy 
Đen vô thường và v.v... 

Và 3 : 

Kéo tâm người ra khỏi phân tán bằng việc lưu ý đến 
Các sai sót của những đối tượng gây phân tâm 


^138 Bkl, Tucci 1986: 206-07; P5310: 25.3.6-7. 
2 BA139 Madhyamaka-hrdaya-kãríkã D385 5 : Dza 4a6-7. 
3 BA140 Ibid., D3855: Dza 4a7. 

118 



Cũng thế, Tịch Thiên khẳng định trong Tập Bồ-tảt Học Luận 
“Neu trạo cử xảy đến, hãy bình lặng nó và ốn định sự chú tâm 
của ngươi”. [523] 

Vậy nên, nếu trạo cử rất mạnh mẽ và kéo dài khởi hiện, thì quan 
trọng là quý vị thả lỏng thiền trong một thời gian và nuôi dưỡng 
ý tưởng về sự tỉnh ngộ, hơn là cố gắng kéo tâm quý vị và hướng 
nó về đối tượng thiền mỗi khi trở nên phân tán. Đối với trạo cử 
vốn không nổi trội nhiều, nên hãy hướng sự chú tâm bị phân tán 
lại, và cố định sự chú tâm của quý vị lên đối tượng thiền. Điều 
này từ khắng định của Thánh Dũng trong Ba-la-mật-đa Tập 
Luận 2 '. 

Khi tâm ngươi trở nên trạo cử hãy dừng sự quấy rối này 
Bằng việc bình lặng nó và ốn định sự chú tâm của ngươi 

Và những bài luận của Vô Trước về các Địa giảng rằng đoạn 
kinh văn “ngươi tập trung tâm mình”, là nói đến một phương 
thuốc trị trạo cử. 

Nói chung, nếu tâm bị trạo cử, quý vị nên tập trung lên đối 
tượng thiền, trong khi nếu tâm bị hôn trầm quý vị nên nghĩ đến 
một đối tượng đầy hỷ lạc. Thanh Văn Địa của Vô Trước viết 3 : 

Do vậy, một khi tâm ngươi đã trở nên thu vào bên trong và 
ngươi thấy có sự chếnh mảng hay nguy cơ của chếnh mảng, 
hãy bảo dưỡng và làm hoan hỷ tâm mình bằng cách nghĩ về 
những sự việc gây cảm hứng bất kỳ. Đây là việc bảo dưỡng 
tâm ngươi. Làm thế nào đế ốn định tâm ngươi? Trong khi 
bảo dưỡng, khi ngươi đế ý thấy tâm mình bị kích động hay 
có nguy cơ của trạo cử, hãy thu tâm vào bên trong và ôn 
định trong một sự bình ốn thản nhiên. 


^AHl Siksasamuccaya\lá\ồya 1961b: 112.24; D3940: Khi 114a6-7. 
2 BA142 PS: 5.13cd; P5340: 16.2.2. 

3 BA143 Sbh P5537: 92.5.3-6. 


119 



Khi tâm bị trạo cử, đừng nghĩ đến các đối tượng hỷ lạc và hứng 
thú vì điều này sẽ gây cho tâm quý vị bị phân tán ra ngoài. 

(2’))Các nguyên nhân tiềm tàng của hôn trầm và trạo cử 

Trong Du-già Hành Địa Luận của Vô Trước dạy 1 : 

Các dấu hiệu của hôn trầm là gì? Việc không kiềm chế được 
các co quan cảm xúc; không ăn uống điều độ; không nồ lực 
tu tập mà lại ngủ trong các phiên sớm và trễ hon của buối 
tối; hiện đang thiếu tỉnh thức; hành xử lừa dối; ngủ quá; 
không có kỹ năng; biếng nhác về: các sở nguyện, tinh tấn, 
chú tâm và quán chiếu; chỉ đế một phần chú ý đến định mà 
không tự tập thuần thục với định cũng như là tinh luyện nó; 
đế tâm ngưoi lưu lại trong u tối; và không hoan hỷ trong việc 
tập trung lên đối tượng thiền. [524] 

Ớ đây, “các dấu hiệu của hôn trầm” nên được hiếu như là các 
nguyên nhản của hôn trầm. “Biếng nhác” dụng công lên các việc 
tinh tấn, chú tâm và quán chiếu cũng như là các sở nguyện. 
Cùng một bản luận dạy rằng 2 : 

Các dấu hiệu của trạo cử là gì? Gồm bốn điểm đầu tiên nêu 
trong danh mục các dấu hiệu của hôn trầm bên trên - không 
kiềm chế được các co quan cảm xúc v.v...; ứng xử tham 
chấp; có cung cách ồn ào; thiếu một cảm xúc về sự tỉnh ngộ; 
không có kỳ năng; có một ý tưởng bám chấp lớn vào sở 
nguyện của ngưoi, v.v...; thất bại trong việc tự làm cho thuần 
thục sự tinh tấn; thiền trong cách thức không cân bằng thiếu 
tinh luyện sự lĩnh hội của ngưoi về đối tượng thiền; và bị 
phân tán bởi nhiều loại chủ đề kích động như là các ý tưởng 
về các thân quyến. 


1 BA144 yoga-carya-bhumi (Sa'i dngos gzhì), P5536: 273.2.4-7. 

2 BA145 íbid., P5536: 273.2.7-273.3.2. 

120 



“Các dấu hiệu của trạo cử” là các nguyên do của trạo cử. “Bám 
chấp lớn” là một tinh thần đặt lên một đối tuợng vui suớng quá 
mức. “Sở nguyện, v.v...” nói đến bốn phạm trù [sở nguyện, tinh 
tấn, chú tâm và quán chiếu] đã đuợc giải thích truớc đây. 

Do đó, bốn thực hành đế kiềm chế các co quan cảm xúc vốn đã 
đuợc bàn đến truớc đây trong phần luyện tập giữa các buối 
thiền 1 là điều đầu tiên quan trọng cho việc ngung cả hôn trầm 
lần trạo cử. Hon thế nữa, nếu quý vị nhận biết các nguyên nhân 
ấy và cố gắng ngừng chúng thì điều này dĩ nhiên rất lợi ích cho 
việc làm gián đoạn hôn trầm và trạo cử. Bởi thế, hãy sử dụng 
tinh thức đế cảnh báo ngay cả hôn trầm và trạo cử vi tế. Bằng 
mọi cách khả dĩ, quý vị nên ngung hôn trầm và trạo cử, không 
khoan nhuợng chúng trong mọi hình thức. Trung Biên Phân Biệt 
Luận của Di-lặc dạy rằng thất bại trong việc thực hiện điều này 
là một sai sót của sự tập trung đuợc gọi là “bất dụng công”. 
[525] 

Một số nguời dần dà lại chịu thua, vì nghĩ rằng: “Trạo cử và 
phân tán nhẹ còn dai dắng ngay cả khi tôi cắt bỏ chúng ngay từ 
đầu, nên tôi sẽ không cắt bỏ chúng nữa”. Hay khi hôn trầm và 
trạo cử không mạnh mẽ và không dai dắng trong các chu kỳ lâu 
dài, họ có thế nghĩ là “Vì chúng yếu và tồn tại trong khoảnh 
khắc, mình không tích lũy các nghiệp chuớng. Nên mình không 
cần phải cắt bỏ chúng”. Những ai nghĩ theo cách này và thất bại 
trong việc tự dụng công cho mình đế loại trừ các chuông ngại đã 
không biết cách thức đúng đắn đế thành tựu tập trung tinh thần, 
nhung lại làm ra vẻ họ đạt đuợc. Họ đánh lừa những ai khát 
vọng để có sự tập trung, vì tiếp cận của họ đặt họ ra ngoài truyền 
thống của các phuong tiện nhằm đạt đến tập trung đuợc trải ra 
bởi các bậc thầy nhu là tôn giả Di-lặc. 


^Al.46 LRCM: 61-69 ( Great Treatise 2000:101-08) Bốn phạm trù này 
là để kiềm chế các cơ quan thụ cảm tác động bằng tỉnh thức, ăn uống 
đúng, và sau cùng là cách tu tập cần mẫn và cách hành xử đúng đắn 
vào lúc ngủ. 


121 



Ngoài ra, trong khuôn khố của việc chống lại hôn trầm và trạo 
cử, từ ban đầu quý vị sê hầu nhu thuờng bị gián đoạn bởi trạo cử 
và phân tán, vậy nên hãy gắng sức loại trừ chúng. Nếu qua thực 
hành điều này, quý vị ngung đuợc trạo cử và phân tán mức thô, 
thì quý vị sẽ có đuợc một chút bình ổn; vào điểm này, hãy nồ 
lực đế đề phòng hôn trầm. Neu quý vị đề phòng hôn trầm với 
một nhận thức cao, thì trạo cử - vi tế hon truớc có thế lại làm 
gián đoạn sự bình ốn của quý vị. Cho nên hãy cố gắng đế loại 
trừ điều này; nếu quý vị ngung đuợc nó, thì sự bình ốn sẽ tăng 
cuờng hon. Sau đó hôn trầm sẽ lại phát khởi, vậy nên hãy cố 
giải trừ hôn trầm. 

Tống kết, hãy thu rút tâm quý vị khỏi tản mạn và trạo cử, giữ cố 
định lên đối tuợng thiền một cách nội tâm và tìm kiếm bình ổn. 
Mồi lần bình ốn xuất hiện, hãy đề phòng cấn thận chống lại hôn 
trầm và đem lại một cuờng độ mạnh mẽ. Quý vị sẽ thành tựu tập 
trung không sai sót qua việc luân phiên giữa hai tính trạng này. 
Đừng trông đợi thành tựu bình ốn chỉ qua phuong tiện của sự 
thấu suốt mà thiếu sự mạnh mẽ đi theo với một cách thức mãnh 
liệt của việc nắm bắt đối tuợng. 

(2)) Làm gì khi hôn trầm và trạo cử không hiện diện 

Qua việc liên tục thiền sau khi đã loại trừ ngay cả hôn trầm và 
trạo cử vi tế, nhu đã giảng giải trên, tâm quý vị sê buớc vào 
trạng thái cân bằng không còn bị mất thăng bằng bởi cả hôn 
trầm và trạo cử. [526] Tại thời điểm này, tự mình dụng công hay 
gắng sức sẽ là một sai sót về tập trung, vậy nên hãy nuôi duỡng 
bình lặng {tịnh xả} nhu là một phuong thuốc cho việc này. Liên 
Hoa Giới dạy trong phần thứ nhì Giai Trình Thiền : 

Kh i hôn trầm và trạo cử không còn và nguôi thấy sự chú 
tâm của mình lưu lại trong bình thản trên đối tượng thiền, 
hãy thả lỏng nồ lực của ngưoi và giữ nguyên {trụ lại} trong 


ÌBA147 Bk2, P5311: 33.2.6-7. 
122 



bình lặng, sau đó giữ nguyên trong cách này bao lâu tùy 
ngươi. 

vẩn: Làm sao lại có thế như vậy khi việc dụng công cho chính 
Ngài, hay việc tạo ra một nồ lực lại trở thành một vấn đề? 

Đáp: Qua thiền, tức là qua việc chuyến sự chú ý vào bên trong 
khi tâm quý vị trạo cử và kích khởi nó khi tâm quý vị bị hôn 
trầm, quý vị đạt được tin tưởng rằng hôn trầm và trạo cử sẽ 
không xảy ra trong suốt thời gian của mồi buối thiền thuận tiện. 
Vào lúc này quý vị vẫn rất cảnh giác với hôn trầm và trạo cử, 
như là lúc đầu. Bảo lưu việc [cảnh giác] này sẽ có vấn đề. Tâm 
quý vị sẽ trở nên phân tán, nên vào lúc đó quý vị phải biết thả 
lỏng, như khắng định của Liên Hoa Giới trong phần thứ nhì và 
thứ ba Giai Trình Thiền 1 “Nếu ngươi tự nồ lực khi tâm mình đã 
nhập vào thế cân bằng thì tâm ngươi sẽ bị phân tán”. Điều này 
kéo theo việc thả lỏng nồ lực, nhưng đừng hy sinh sức mạnh của 
cách mà quý vị nắm bắt đối tượng của mình. 

Do vậy, sự nuôi dưỡng bình lặng này không phải được thi hành 
mỗi khi hôn trầm và trạo cử không hiện diện mà là một khi quý 
vị đã giảm thiểu được áp lực của hôn trầm và trạo cử; vì nếu quý 
vị không làm thế, thì sẽ không có bình lặng. 

Vẩn: Đây là loại bình lặng {tịnh xả} gì? 

Đáp: Nói chung có ba loại bình lặng 2 được thuyết giảng: (1) 
cảm giác vô tư lự, (2) sự dung xả là một trong tứ vô lượng tâm 
và (3) sự bình lặng tương ưng với sự dụng công. Đây là sự bình 


^Al.48 Ibid., P5311: 34.3.3. Bk3, Tucci 1971: 11; D3917: Ki 60a2-3. 

2 BA149 Trong khuôn khổ của định thuật ngữ btangsnyoms là "sự bình 
lặng" nhưng trong bối cảnh của cảm xúc và tứ vô lượng tâm thì nó 
được dịch là "xả bỏ". Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. về chi tiết 
bàn thảo xem Vajiranãna và Nãnamoli 1991: 288-319. 


123 



lặng tương ưng với dụng công. Bản chất của nó được hiếu theo 
đoạn văn của Vô Trước trong Thanh Văn Địa 1 [527] 

Bình lặng là gì? Khi tâm ngươi đi theo đối tượng thiền liên 
hệ với định và tuệ, nó tập trung với sự bình thản an ổn, một 
xúc tiến tinh thần tự động, một ý tưởng của tinh thần hoàn 
thiện, không có nồ lực tinh thần hoạt động sau khi trở nên 
khả dụng và một tinh thần cân bằng thoát khỏi các khố đau. 

Khi quý vị thành tựu bình lặng như thế - trong những dịp hôn 
trầm và trạo cử không có mặt lúc quý vị nuôi dưỡng sự tập trung 
- thì hãy lưu lại với sự bình lặng này và hãy đặt tâm an nghỉ mà 
không sử dụng nồ lực mạnh mẽ. Các biếu hiện của loại chú tâm 
này được mô tả trong cùng một bản luận 2 : 

Các biếu hiện của bình lặng là gi? Đối tượng thiền đặt trước 
tâm ngươi trong bình lặng; tâm ngươi không tràn ngập tinh 
tấn quá mức với sự chú trọng lên đối tượng thiền. 

Thời điểm để nuôi dưỡng bình lặng cũng được đề ra trong bài 
luận đó 3 : 

Khi nào là lúc cho bình lặng? Trong nội dung của định và 
tuệ khi tâm quý vị không còn hôn trầm và trạo cử. 

Các giải thích bên trên về phương pháp phát triển sự tập trung 
không sai sót đều tương ưng với giáo pháp của tôn giả Di-lặc 
trong Trung Biên Phân Biệt Luận 4 : 

Lưu lại với tinh tấn, 


^150 Sbh , VVayman 1961:117-118; P5537:105.5.3-6. 
2 BA151 Ibid., VVaýman 1961:118; P5537: 105.5.6-7. 
3 BA152 Ibid., VVaýman 1961:118; P5537:105.5.7. 
4 BA153 Madhyãnta-vibhãga, D4021: Phi 43a3-5. 

124 



Tâm ngươi giờ khả dụng và ngươi thành tựu mọi mục tiêu 
Đây là quả của việc xóa tan năm sai lạc 
Và dựa trên tám liều trị tâm 
Năm sai lạc là biếng lười, 

Quên cả nhiều giáo huấn, 

Hôn trầm và trạo cử 

Bất dụng công và dụng công 

Tám liều thuốc là cơ sở [ước mong] mà [nỗ lực] dựa vào 
Nhân [tin tưởng], quả [nhu hoạt] 

Không lãng quên đối tượng thiền 
Nhận biết ngay hôn trầm và trạo cử 
Dụng công để khử trừ chúng 

Và thản nhiên bình ốn tâm khi đã chế ngự được chúng 

Trong các câu kệ trên thì “Lưu lại với” là việc giữ gìn hiệu quả 
của tinh tấn cho lợi ích của việc loại trừ các duyên không thuận 
lợi. Với điều này, một sự tập trung mà trong đó tâm khả dụng 
của quý vị phát khởi. Hơn thế nữa, vì đây là nền tảng hay cơ sở 
của các năng lực siêu việt vốn thành tựu tất cả các mục tiêu - 
toàn trí và v.v... - nên quý vị đạt đến tất cả các mục tiêu. 

Làm gì đế phát triển sự tập trung như thế? [528] Nó phát triến 
như là kết quả của việc áp dụng tám liều thuốc trị nhằm xóa bỏ 
năm sai lạc. Các sai lạc này là: vào thời điểm chuấn bị: {1} 
biếng nhác là một sai sót vì quý vị không tự dụng công vào tập 
trung. Khi quý vị đang tiến hành tập trung, {2} quên lửng các 
giáo huấn là sai sót vì quý vị quên đối tượng mà theo đó quý vị 
được chỉ dạy đế thiền, tâm quý vị không được đặt trong cân 
bằng lên đối tượng thiền. Khi nó được đặt lên thiền cân bằng, thì 
{3} hôn trầm và trạo cử là sai sót vì chúng làm tâm quý vị bất 
khả dụng. Kh i hôn trầm và trạo cử xảy đến, thiếu nồ lực [{4} bất 
dụng công ] là sai sót vì nó không chế ngự được cả hai. Khi hôn 
trầm và trạo cử không hiện diện, thì sai sót là sự chủ tâm {5} 
dụng công. Liên Hoa Giới chỉ ra trong phần thứ ba Giai Trình 
Thiền rằng có năm sai sót nếu hôn trầm và trạo cử được xem 
như một, có sáu nếu chúng được liệt kê riêng lẻ. 


125 



Trong số tám phương thuốc chữa cho những sai sót đó, có bốn 
phương thuốc cho sự biếng nhác - vững tin, mong mỏi, nồ lực 
và tỉnh thức. Sau đến các phương thuốc trị quên lửng, hôn trầm 
và trạo cử, bất dụng công và dụng công một cách tương ứng là 
toàn tâm, tỉnh thức đế nhận biết hôn trầm và trạo cử, chủ tâm đế 
dụng công và thản nhiên xác lập bình lặng. Tôi đã giải thích chi 
tiết bên trên 1 . 

Đây là các giáo pháp tinh túy nhất đế thành tựu định. Chúng 
được đề xuất trong cả 3 phần Giai Trình Thiền của đại sư Liên 
Hoa Giới cũng như trong các trình bày của nhiều học giả Ân-độ 
lớn về việc thành tựu tập trung tinh thần. Chúng cũng được giải 
thích trong luận bàn về việc thành tựu định của Atisa trong bản 
Bồ-đề Đạo Đăng Luận của chính ngài. Các thiện xảo sư trước 
đó về giai trình của đạo pháp cũng đã truyền đạt các ý kiến sơ 
lược về các điểm này, nhưng những người mong ước nuôi 
dưỡng thiền định chưa hiếu cách thức đế tiến hành. Do đó, tôi 
mới trình bày ra chi tiết. 

Toàn tâm và tỉnh thức xóa tan hôn trầm và trạo cử từ sự tập 
trung nhất tâm của quý vị là một chủ đề chung cho tất cả các 
giáo huấn cá nhân về pháp tu tập này. [529] Vậy nên đừng nghĩ 
rằng: “Đây là giáo pháp dành riêng cho các luận thừa 2 3 , nhưng nó 
không cần thiết cho Mật Chú thừa”. Nó cũng dùng chung cho cả 
Mật Chú thừa, vì việc này cũng đã được khắng định trong các 
Mật Điển Du-già Tối Thượng. Chương hai trong phần đầu của 
tuyệt phẩm Hợp Nghi Mật Điển’ nói rằng: 

Sự tập trung về việc ước nguyện, nền tảng của các khả năng 
siêu việt liên hệ đến sự dụng công chữa trị, dựa vào nơi trú 
cô liêu; dựa trên sự thoát khỏi tham chấp; và dựa trên sự diệt 


1 BA154 Bốn sai sót đầu được giải thích trong LRCM: 489-504; toàn tâm 
và tỉnh thức trong LRCM: 505-512; dụng công, LRCM: 515-525; bất 
dụng công, LRCM: 525-529 

2 BA155 "Các luận thừa" ( mtshan nyid kyi theg pà) là các Ba-la-mật-đa 
thừa {kinh thừa hay hiển thừa}. 

3 BA156 Samputi-nãma-mahã-tantra D38 1 : Ga 76b3-77al. 

126 



độ. Có sự chuyến hóa xuyên suốt bằng ý nghĩa của việc giải 
trừ đúng đắn. Với uớc nguyện này, quý vị thiền không bị 
chếnh mảng quá nhiều hay phấn khích quá nhiều . . . 

Nó cũng mô tả ba sự tập trung về tinh tấn, về quán chiếu và về 
tâm theo cùng một cách. Sự tập trung khả dụng, nhu đã giải 
thích, là cơ sở đế đạt đến các phấm chất nhu là các khả năng 
siêu việt. Do đó, vì nó nhu là một nền tảng, nên đuợc gọi là nền 
tảng của các khả năng siêu việt. Các luận văn nhu là Biện Trung 
Biên Luận Thích của An Huệ giải thích rằng có bốn lộ trình đế 
đạt đến điều này: (1) thành tựu nó qua nguyện uớc mãnh liệt (2) 
thành tựu nó qua tinh tấn kéo dài, (3) thành tựu tập trung tinh 
thần qua việc kiếm soát phân biệt {phân tích quán chiếu} về đối 
tuợng thiền - ba lộ trình đầu này lần luợt gọi là tập trung nguyện 
uớc, tập trung tinh tấn và tập trung quán chiếu - và (4) thành tựu 
nhất tâm dựa trên sự hiện hữu trong tâm quý vị những hạt giống 
của sự tập trung truớc đó; điều này gọi là tập trung tinh thần. 
“Chếnh mảng quá nhiều” là sự thả lỏng quá mức và “phấn khích 
quá nhiều” là sự căng chặt quá mức. Điếm chính ở đây là quý vị 
nên bảo lưu thiền sao cho không có hai sự quá mức này. 


127 



128 



Chương 5: Thành Tựu Định 


((2") Những giai đoạn trong đó các trạng thái tinh 
thần phát triển 

(a) ) Những giai đoạn thực tế trong đó các trạng 
thái tinh thần phát triển 

(b) ) Tiến trình thành tựu chúng với sáu áp lực 

(c) ) Làm cách nào bốn chú tâm liên can đến việc 
này 

(c’) Ước lượng về sự nuôi dưỡng thành công của định 

(1 ’) Một trình bày về việc phân chia đường biên giữa việc 
hoàn tất và chưa hoàn tất định từ thiền 
(a") Một trình bày về ý nghĩa thực thụ 
(b") Các dấu hiệu liên quan đến sự chú tâm và giải trừ 
các lo ngại 




(2") Những giai đoạn trong đó các trạng thái tinh thần phát 
triển 

Phần này có 3 mục: 

1 . Những giai đoạn thực tế trong đó các trạng thái tinh thần 
phát triển 

2. Tiến trình thành tựu chúng với sáu áp lực 

3. Làm cách nào bốn chú tâm liên can đến việc này 

(a)) Những giai đoạn thực tế trong đó các trạng thái tinh 
thần phát triển 

Có chín trạng thái tinh thần: 

1. Phối trí tỉnh thần: [530] Điều này dần tới việc rút hoàn 
toàn sự chú tâm của quý vị khỏi tất cả các đối tượng bên 
ngoài và hướng nó vào bên trong lên đối tượng thiền. Di- 
lặc khắng định trong Đại Thừa Kỉnh Trang Nghiêm 


129 



Luận 1 : “Sau khi ngươi đã hướng sự chú tâm của mình 
đối tượng thiền ...” 

2. Phoi tri liên tục: Sự chú tâm của quý vị ban đầu được 
hướng tới đối tượng thiền không tản mác nơi khác, chỉ 
liên tục đặt lên đối tượng thiền. Đại Thừa Kỉnh Trang 
Nghiêm Luận dạy: “Sự liên tục của nó thì không bị phân 
tán” 

3. Phổi trí đắp vả: Neu sự chú tâm của quý vị bị kéo lạc 
khỏi toàn tâm và bị phân tán ra ngoài, quý vị nhận biết 
điều này và lại chỉnh sửa nó trở lại đối tượng thiền. Đại 
Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy: Lập tức nhìn ra sự 
phân tán, đắp vá nó trở lại”. 

4. Phối trí đóng: Phần thứ nhất trong Giai Trình Thiền của 
Liên Hoa Giới chú giải rằng với trạng thái tinh thần 
trước, quý vị nhận thấy sự phân tán và loại trừ nó; với 
trạng thái tinh thần này quý vị đã loại bỏ xong sự phân 
tán và bằng nồ lực đặt sự chú tâm của mình lên đối 
tượng thiền 2 . Ngài Bảo Sinh Tịnh có khẳng định trong 
Bảt-nhã Ba-Ia-mật-đa Luận rằng sự chú tâm của quý vị, 
vốn bởi bản năng có xu hướng mở rộng, được thu rút và 
tinh chỉnh lặp đi lặp lại, xác lập nên khả năng bền vững 
hơn nữa 3 . Điều này tương ứng với mệnh đề [trong Đại 
Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận]: “Kẻ khôn ngoan thu rút 
sự chú tâm của mình vào bên trong các mức độ cao hơn 
trước”. Thanh Văn Địa của Vô Trước giải thích rằng 
trước tiên toàn tâm được áp dụng và sự chú tâm của quý 
vị không tản lạc ra ngoài 4 . Khi áp lực của toàn tâm phát 
triển, sự quên lửng không tạo nên sự phân tán ra ngoài. 


1 BA157 Điều này và trích dẫn tiếp theo là từ MSA: 14.11-14; 
P5521: 10.5.3-5 

2 BAI 58 BAkl, Tucci 1986: 207; P5310: 25.4.4-5 

3 BA159 Prajnãpãramitopadesa, P5579: 246.4.4-5 

4 BA160 Điều này và các trích dẫn tiếp theo từ Sbh , P5537:100.3.8- 
100.5.5. 

130 



5. Thuần hóa: Qua việc quán chiếu lên các ưu thế của sự 
tập trung tinh thần, quý vị tạo hoan hỷ trong sự tập trung. 
Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy: “Sau đó, vì quý 
vị thấy được các ưu thế, tâm mình được thuần hóa trong 
sự tập trung tinh thần”. Thanh Văn Địa giải thích rằng 
nếu tâm quý vị bị phân tán bởi các biếu tướng về điều 
nào đó trong năm đối tượng thụ cảm về sắc, thanh và 
v.v..., của tam độc [tham, sân và si], hay của một nam 
giới hay nữ giới, thì quý vị hãy xem mười biếu tướng 
này như là các bất lợi từ ban đầu và đừng đế chúng phân 
tâm quý vị. 

6. Bình lặng: Với việc chú trọng sự phân tán như là một sai 
sót, quý vị chế ngự điều không ưa chuộng để thiền. Đại 
Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy: “Vì ngưoi thấy 
được các sai sót của sự phân tán, ngưoi chế ngự điều 
không ưa thích đế thiền [531] Thanh Văn Địa khắng định 
rằng nếu sự chú tâm của quý vị bị quấy nhiễu bởi các ý 
tưởng như là việc lo lắng về các đối tượng xúc cảm và về 
các phiền não thứ cấp chang hạn như các trở ngại dính 
dáng đến sự thu hút vào các giác quan, thì từ đầu quý vị 
hãy xem các điều này như là sự bất lợi, đừng cho phép 
sự chú tâm của quý vị bị lôi cuốn vào các ý tưởng của 
mình và vào các phiền não thứ cấp. 

7. Bình lặng hoàn toàn: Điều này dần đến sự bình lặng vi tế 
khỏi sự xuất hiện của tham chấp, u uất, thờ ơ, buồn ngủ, 
v.v... Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận dạy: “Ngay 
khi tham chấp, u uất, v.v... phát khởi, thì chúng bị bình 
lặng xuống”. Thanh Văn Địa giảng rằng nếu các ý tưởng 
và các phiền não thứ cấp đề cập trên khởi hiện như là kết 
quả của việc lãng quên, quý vị đừng thuận theo tất cả các 
sự trình hiện đó mà hãy loại trừ chúng. 

8. Nhất tâm: Điều này đưa đến việc dụng công tinh tấn sao 
cho quý vị tiến hành lên đối tượng thiền không mất công 
sức. Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận ghi: “Sau đó 
hành giả được trang bị bằng việc kiềm chế và tinh tấn, áp 


131 



dụng các phương thuốc trị những ngăn trở của tâm mình 
và dĩ nhiên thành tựu trạng thái thứ chín của tinh thần". 
Điều này được hiếu bởi khắng định trong Thanh Vãn 
Địa : “Qua phương tiện dụng công ngươi không còn 
chướng ngại và vì ngươi liên tục xác lập một dòng 
chuyến lưu của sự tập trung, ngươi tạo được một kinh 
mạch duy nhất". Thuật ngữ khác mô tả trạng thái tinh 
thần thứ chín là “khai thông kinh mạch đon nhất” mà ý 
nghĩa thật dề hiếu. 

9. Phối trí cân bằng : Theo Giai Trình Thiền của Liên Hoa 
Giới, đây là sự bình lặng xảy ra khi tâm trở nên cân 
bằng; Bát-nhã Ba-la-mật-đa Luận của ngài Bảo Sinh 
Tịnh nói rằng đây là sự chú tâm tự nhiên, tự phát và là sự 
thành tựu độc lập như là kết quả của việc thành thạo khai 
thông kinh mạch 1 . Đại Thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận 
khắng định: “Không có sự dụng công do việc thành thạo 
với điều đó”. Thanh Văn Địa nói rằng tâm quý vị được 
“tập trung” và ý nghĩa của điều này được nêu rõ trong 
cùng bản luận 2 : 

Như là hệ quả của hạnh nguyện, tinh thông và thực 
hành thường xuyên, ngươi đạt tới lộ trình của sự tập 
trung tự động và cả tự nhiên. [532] Không cần dụng 
công và với sự tự động, tâm ngươi nhập vào dòng tập 
trung mà không bị phân tán. Theo cách này, tâm 
được tập trung. 

Các tên của chín trạng thái tinh thần tương ứng với các dòng chữ 
trên được Liên Hoa Giới mô tả trong phần thứ nhất “ Giai Trình 
Thiền' ’ 3 : “Đạo pháp định từ thiền được giải thích trong các kinh 
Bát-nhã Ba-ìa-mật-đa và v.v ” 


^Alôl Prajnaparamitopadesa , P5579: 246.4.7. 

2 BA162 Sbh, Wayman 1978: 450 n. 127; D4036: Dzỉ 133a7-bl. 
3 BA163 Bkí, Tucci 1986: 207; P5310: 25.4.4-5. 

132 



(b)) Tiến trình đạt tói chúng bằng sáu ứng lực 

Có 6 ứng lực là lực của việc nghe, lực của sự quán chiếu, lực 
của sự toàn tâm, lực của sự tỉnh thức, lực của sự tinh tấn và lực 
của sự thuần thục thông suốt. Phuơng tiện về việc thành tựu các 
trạng thái tinh thần bằng các ứng lực này nhu sau: 

1 . Bằng ứng lực của việc nghe, quý vị hoàn tất sự thiết trí tinh 
thần; Lý do của điều này là vì: dựa vào các chỉ dần mà quý vị đã 
chỉ nghe đuợc từ ai khác về việc tập trung lên đối tuợng thiền, 
ban đầu quý vị chỉ cố định sự chú tâm của mình lên đối tuợng. 
Nhung điều này không thuộc về truờng họp mà sự thành thạo 
đuợc dựa trên quán chiếu của chính quý vị một cách lập đi lập 
lại. 

2. Bằng ứng lực của quán chiếu, quý vị hoàn tất trạng thái tinh 
thần của sự phối trí liên tục; lý do là vì, nó nhu là một hậu quả 
của sự tu tập về việc quán chiếu lập đi lặp lại về sự liên tục của 
sự cố định ban đầu trong việc chú tâm đến đối tuợng thiền, 
nhằm cho quý vị lần đầu tiên thành tựu đuợc khả năng duy trì sự 
liên tục nhỏ. 

3. Bằng ứng lực của chánh niệm, quý vị hoàn tất đuợc các trạng 
thái tinh thần của phối trí đắp vá và phối trí đóng; là vì, trong 
truờng họp phối trí đắp vá, khi sự chú tâm của quý vị bị phân 
tán ra khỏi đối tuợng thiền, thì trạng thái toàn tâm của quý vị với 
đối tuợng thiền truớc đó và sự chú tâm của quý vị sẽ kéo về trở 
lại; và trong truờng họp phối trí đóng thì quý vị khởi tạo một 
năng lực toàn tâm từ đầu và điều này ngăn chặn chú tâm của quý 
vị không bị phân tán ra khỏi đối tuợng thiền. 

4. Bằng ứng lực của tỉnh thức, quý vị hoàn tất các trạng thái tinh 
thần của phối trí thuần hóa và phối trí bình lặng; là vì, với tỉnh 
thức quý vị nhận biết các sai sót đang đuợc phát tán ra theo các 
ý tuởng và biếu tuớng của các phiền não thứ cấp và bởi việc chú 
trọng chúng là các sai sót, nên quý vị không đế việc phát tán 
theo hai điều này xảy ra. 

5. Bằng ứng lực của tỉnh tẩn, quý vị hoàn tất các trạng thái tinh 
thần bình lặng hoàn toàn và nhất tâm; là vì, bằng nồ lực xóa 


133 



sạch ngay cả các tư tưởng vi tế và các phiền não thứ cấp, quý vị 
không còn chịu ảnh hưởng bởi chúng; và do làm thế nên hôn 
trầm, trạo cử và v.v... không thế gây trở ngại đến sự tập trung 
của quý vị và quý vị thành tựu sự tập trung liên tục. 

6. Bằng ứng lực của tỉnh thông, quý vị hoàn tất được trạng thái 
phối trí cân bằng; là vì, bằng ứng lực của sự quen thuộc rất 
nhiều với các điều kế trên, quý vị phát triển một sự tập trung bất 
dụng công và tự nhiên. 

Những điều này tưong ưng hoàn toàn với ý nghĩa chủ định mà 
ngài Vô Trước đề cập trong Thanh Văn Địa; vậy nên, dù có các 
giải thích khác, cũng đừng tin cậy vào chúng. 

Sự thành tựu của trạng thái tinh thần thứ chín có thế được hiếu 
trong một nội dung tưong tự: trong trường hợp những ai đặc biệt 
quen thuộc với việc đọc tụng kinh văn và v.v..., khi động lực 
ban đầu của việc đọc tụng phát khởi và họ bắt đầu, mặc dù tâm 
họ đôi khi phân tán đâu đó, thì sự đọc tụng vẫn tiếp tục không 
phải dụng công, mà không hề bị ngắt đoạn. Tuông tự vậy, một 
khi tâm được ốn định với chánh niệm cố định lên đối tượng 
thiền, ngay cả khi quý vị không liên tục nuôi dưỡng toàn tâm và 
tỉnh thức, thì sự tập trung của quý vị vẫn có khả năng giữ liên 
tục trong các chu kỳ dài mà không bị ngắt đoạn bởi việc phân 
tán. Vì không cần thiết đến nồ lực đế duy trì dòng liên tục toàn 
tâm và tỉnh thức, nên điều này được gọi là bất dụng công hay 
không nồ lực. 

Đe khởi tác điều đó, trong một pha {giai đoạn ngắn} sớm hon 
của tu tập, quý vị nuôi dưỡng một cách mãnh liệt và hên tục 
toàn tâm và tỉnh thức. Trong suốt thời gian của pha đó, thật sự 
cần thiết đế tạo được một sự tập trung mà có thế duy trì suốt 
trong những buối thiền dài, mà không bị quấy rối bởi các 
chướng ngại như là hôn trầm và trạo cử. Đây chính là trạng thái 
tinh thần thứ tám. Trạng thái này và trạng thái thứ chín tưong tự 
nhau ở chồ chúng không thế bị ngăn trở bởi các yếu tố như là 
hôn trầm và trạo cử vốn không tưong họp với sự tập trung. Tuy 
nhiên, trong trạng thái thứ tám này, quý vị phải nuôi dưỡng toàn 
tâm và tỉnh thức không gián đoạn, nên nó có liên hệ đến sự dụng 


134 



công hay nồ lực. [534] Đế phát khởi được điều này, quý vị phải 
ngưng ngay cả các hôn trầm và trạo cử vi tế v.v... ngay khi 
chúng xảy ra mà không thuận theo chúng; cho nên trạng thái thứ 
bảy là cần thiết. 

Đe cho điều này [trạng thái thứ bảy] phát khởi, quý vị phải nhận 
biết các sự phân tán của các ý tưởng và các phiền não thứ cấp là 
một bất lợi và quý vị phải có sự tỉnh thức mãnh liệt đế giám sát 
sự chú tâm của mình khiến tâm không bị phân tán vào chúng. 
Nên trạng thái thứ sáu và thứ năm là cần thiết vì thành tựu của 
hai trạng thái này được hoàn thành bằng sự tăng cường của tỉnh 
thức. 

Hon thế nữa, đế các trạng thái như vậy [trạng thái thứ năm và 
thứ sáu] khởi hoạt quý vị phải có toàn tâm thật nhanh chóng nhớ 
lại đối tượng thiền khi quý vị đang bị phân tán khỏi nó và sự 
toàn tâm ngăn chặn sự phân tán khỏi đối tượng thiền ngay từ 
mới bắt đầu. Nên các trạng thái tinh thần thứ ba và thứ tư là cần 
thiết vì quý vị thành tựu hai trạng thái này bằng hai loại toàn 
tâm đó. 

Đe điều này [trạng thái thứ ba và thứ tư] khởi hoạt, trước hết sự 
chú tâm của quý vị phải hoàn toàn đặt cố định lên đối tượng 
thiền và quý vị phải có một sự liên tục không phân tán của sự cố 
định này. Nên hai trạng thái tinh thần đầu tiên phát khởi trước 
các trạng thái khác. 

Do đó, tóm lại, trước tiên hãy tuân theo các giáo huấn cá nhản 
mà quý vị đã nghe dạy và áp dụng phưong cách đúng đắn đế đặt 
sự chú tâm của mình theo một kiểu cách cân bằng. Sau đó quán 
chiếu lập đi lặp lại phưong cách đặt sự chú tâm của quý vị và 
khi quý vị có thế đem đến sự liên tục chút ít, hãy bảo dưỡng một 
dòng liên tục của sự chú tâm này. Sau đó nếu chánh niệm của 
quý vị suy giảm và trở nên phân tán, hãy mau chóng kéo sự chú 
tâm của mình về và trở nên toàn tâm một cách nhanh chóng về 
đối tượng thiền đã quý vị đã quên lửng đối tượng thiền. Sau đó 
phát khởi sự toàn tâm mãnh liệt và mang đến ứng lực của chánh 
niệm ngăn chặn sự phân tán khỏi đối tượng thiền từ lúc bắt đầu. 
Qua việc thành tựu toàn tâm mạnh mẽ và việc thấy được các sai 


135 



sót của hôn trầm, trạo cử, v.v..., vốn làm phân tán sự chú tâm 
khỏi đối tượng thiền, hãy phát triển tỉnh thức mãnh liệt đế giám 
sát việc chú tâm của quý vị. Sau đó khi bị bị phân tâm bởi sự 
quên lửng vi tế, quý vị hãy nhận biết ngay lập tức và ngưng nó 
liền; và khi xóa bỏ nó, hãy phát khởi năng lực của sư nồ lực đế 
kéo dài dòng lưu chuyến của sự chú tâm bất khả gián phân bởi 
các ngăn trở. Một khi điều đó phát khởi, quý vị làm chủ được sự 
thành thục qua việc thiền có dụng công và thành tựu trạng thái 
tinh thần thứ chín, trong đó sự tập trung của quý vị trở nên bất 
dụng công. [535] Do đó, trước khi các thiền giả thành tựu được 
trạng thái tinh thần thứ chín, thì họ phải dụng công đế áp tâm 
mình vào sự tập trung; nhưng khi thành tựu trạng thái tinh thần 
thứ chín, ngay cả khi họ không chi dụng công sức cho mục tiêu 
về việc lắng tâm vào trong sự cân bằng thiền, thì tâm thức họ 
cũng tự động trở nên tập trung. 

Ngay cả trong trường hợp trạng thái tinh thần thứ chín được 
thành tựu, nếu sự nhu hoạt không thành tựu, thì - như sẽ được 
giải thích sau này 1 - ngay cả nếu quý vị chưa được xác định [sự 
nhu hoạt] như là thành tựu định từ thiền, sẽ không khó khăn đế 
xác định là thành tựu tuệ giác. Dầu sao, có những người khắng 
định rằng khi thành tựu sự tập trung như thế cùng với sự hỷ lạc, 
thấu rõ và nhận biết không rời rạc, thì quý vị cũng đem đến một 
trí huệ siêu việt không rời rạc vốn họp nhất với trạng thái cân 
bằng thiền và trạng thái sau khi cân bằng. Hon nữa, như sê được 
bàn thảo sau, có rất nhiều người thật sự mo hồ về trạng thái tinh 
thần thứ chín được miêu tả trong Thanh Vãn Địa của ngài Vô 
Trước về tột bậc của giai trình về sự hoàn thiện trong Mật Điển 
Du-già Tối Thượng. 

(c)) Cách điều này liên hệ đến bốn sự chú tâm 

Thanh Văn Địa khẳng định 2 : 


ÌBA164LRCM: 537-543. 

2 BA165 Sbh, P5537: 101.1.2-6. 

136 



Với chín trạng thái tinh thần này, thì hãy biết rằng có bốn 
loại chú tâm: (1) tập trung căng chặt (2) tập trung phân 
gián 1 , (3) tập trung không phân gián và (4) tập trung tự 
động. Bây giờ trong hai trạng thái tinh thần đầu tiên là phối 
trí tinh thần và phối trí tinh thần đúng [tức là phối trí liên 
tục], có dạng chú tâm về sự tập trung căng chặt. Trong năm 
trạng thái tinh thần kế bao gồm các phối trí thu hồi [tức là 
phối trí đắp vá], đóng, thuần hóa, bình lặng, bình lặng hoàn 
toàn, có dạng của chú tâm về sự tập trung phân gián. Trong 
trạng thái tinh thần thứ tám là phối trí kinh mạch đon nhất 
[tức là phối trí nhất tâm], có dạng của sự chú tâm về tập 
trung không phân gián. Trong trạng thái tinh thần thứ chín 
về nhận biết tập trung [tức là phối trí cân bằng], có dạng của 
sự chú tâm về tập trung bất dụng công [hay tự động]. 

Trong suốt hai trạng thái tinh thần đầu, sự chú tâm phải rất căng 
chặt, nên đây là tập trung căng chặt. Sau đó trong các pha của 
năm trạng thái tinh thần kế, có sự can gián của hôn trầm và trạo 
cử và quý vị không thế lưu giữ các buổi thiền lâu dài; nên đây là 
loại tập trung phân gián. [536] Sau đó vì trong trạng thái tinh 
thần thứ tám, quý vị có khả năng bảo trì các buối thiền lâu dài 
không bị quấy nhiều bởi hôn trầm và trạo cử, đó là tập trung 
không phân gián. Sau đó vì trong trạng thái tinh thần thứ chín, 
không có sự ngắt đoạn và không cần nồ lực liên tục, quý vị áp 
dụng sự chú tâm của tập trung bất dụng công. 

Vấn: Ớ trường họp này: trong thời gian của hai trạng thái tinh 
thần đầu, có sự tập trung phân gián và trong thời gian của năm 
trạng thái tinh thần giữa {kế} có sự cần thiết của tập trung căng 
chặt; vậy tại sao người ta không nói đến sự chú tâm của tập 
trung phân gián cho hai trạng thái đầu này và cũng không đề cập 
đến sự chú tâm của tập trung căng chặt cho năm trạng thái tinh 
thần trung gian? 


^ức là sự tập trung có thể bị gián đoạn làm nhiều phần. 


137 



Đáp: Trong hai trạng thái tinh thần đầu, có đôi khi tâm quý vị 
tập trung và đôi khi mất tập trung, nhung chúng chiếm khoảng 
thời gian lâu dài hon so với trạng thái kế đó một cách đáng kế; 
trong khi khoảng thời gian giữ tập trung của năm trạng thái 
trung gian lâu hon nhiều, vậy nên sự định danh về “phân gián 
của sự tập trung” đuợc dùng cho [năm] trạng thái sau và không 
dành cho [hai] trạng thái trước. Do vậy, mặc dù hai lớp trạng 
thái tinh thần đó là tưong tự trong khuôn khố sự hiện diện của 
tập trung căng chặt, nhưng chúng khác nhau trong khuôn khố về 
sự hiện diện và vắng mặt của sự tập trung phân gián; nên năm 
trạng thái tinh thần là không được bao gồm trong sự chú tâm về 
tập trung căng chặt 

Do vậy, sau khi đã tự xác lập các tiền đề được giải thích trước 
đây 1 quý vị thành tựu định nếu quý vị nuôi dưỡng tinh tấn hên 
tục cho việc hoàn tất sự tập trưng. Nhưng nếu sau khi quý vị 
thực hành điều này chỉ vài lần rồi bỏ tu tập thì quý vị sẽ không 
hoàn tất định. Do đó Thánh Dũng khắng định trong Ba-Ia-mật- 
đa Tập Luận 2 '. 

Thường hằng thiền tập 
Nồ lực hoàn tất, ốn định từ thiền 
Neu ngưoi chùn lỏng, giảm hạ nhiệt tình 
Lửa không bùng cháy bởi từ cọ sát. 

Cũng thế đừng ngưng 

Nồ lực tinh tấn phưong tiện du-già 

Đen khi đạt được trạng thái biệt diệu. 

(c’> Ước lượng về sự nuôi dưỡng thành công của định 

Ở đây có ba phần: 


ÌBA166 LRCM: 484-487. 

2 BA167 PS: 5.10cd-ll; P5340:18.1.7-8. 

138 



1 . Trình bày về đường phân chia giữa việc hoàn tất và không 
hoàn tất định từ thiền. 

2. Trình bày chung về cách xúc tiến theo đạo pháp trên co sở 
định từ thiền [537] (Chưong 6) 

3. Trình bày đặt biệt về cách thức xúc tiến theo đạo pháp thế 
tục (Chưong 6) 

(1’) Trình bày về đưÒTig phân chia giữa việc hoàn tất và 
không hoàn tất định từ thiền 

Phần này có hai phân mục: (1) Trình bày về ý nghĩa thực chất và 
(2) đánh dấu mối liên hệ đến sự chú tâm và xóa tan các nghi 
vấn. 

(a") Trình bày về ý nghĩa thật sự 

vấn: Một khi đã hiểu biết một cách đúng đắn các ý nghĩa của 
việc nuôi dường tập trung như đã giảng giải trước đây 1 và sau 
đó duy trì chúng qua thiền, thì chín trạng thái tinh thần sẽ khởi 
sinh theo dãy thứ tự; và trong trạng thái thứ chín một người có 
thế thiền trong các buối lâu dài không bị hôn trầm và trạo cử vi 
tế. Giả sử sau đó người đó đã thành tựu một sự tập trung đạt đến 
mức tự động mà không dùng đến nồ lực đế nuôi dưỡng liên tục 
sự toàn tâm và tỉnh thức, như thế người đó đã thành tựu định từ 
thiền hay chưa? 

Đáp: Tôi sẽ giải thích. Trong thành tựu về sự tập trung này có 
người đạt và có người không đạt được nhu hoạt. Nên nếu nhu 
hoạt không đạt tới, thì đây sẽ là sự tiếp cận định từ thiền nhưng 
không là chánh định. Do đó, nó được gọi là sự chú tâm tiếp cận 
định từ thiền. Điều này được khắng định rõ ràng trong Kinh Giải 
Thâm Mật 2 : 


^168 LRCM: 484-536. 

2 BA169 Sn. Lamotte 1935: 90; P774: 13.5.2-3; được chép ra ở at 
LRCM: 481. 


139 



Bạch Thế Tôn, khi các Bồ-tát định hướng sự chú tâm của 
mình vào bên trong và tập trung vào tâm mình, thì sự chú 
tâm này gọi là gì, khi mà sự nhu hoạt về thế chất và về tinh 
thần chưa thành tựu? 

Này Di-lặc, điều này không là định từ thiền. Ngưoi nên nói 
rằng nó liên quan đến nguyện ước tiếp cận định từ thiền. 

Đại Thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận của ngài Di-lặc cũng dạy 1 : 

Quả của sự tinh thông 
Là không cần dụng công 
Thành tựu nhu hoạt lớn 
Của cả thân lần tâm, 

Chú tâm ngưoi đã có. 

Trong trường họp này, sự chú tâm là định từ thiền, như sè được 
giải thích dưới đây trong một trích dần từ Thanh Vãn Địa của 
Vô Trước 2 . 

Xa hon nữa, Liên Hoa Giới khắng định trong phần thứ nhì Giai 
Trình Thiền là quý vị phải thành tựu cả sự nhu hoạt lần sự tự do 
bình ổn lên đối tượng thiền 3 : 

Với các ngưoi, những ai đã nuôi dường định từ thiền theo 
phưong pháp này, khi thân và tâm ngưoi trở nên nhu hoạt và 
ngươi đã làm chủ được tâm mình trong việc định hướng nó 
tùy nghi, thời điểm đó, hãy biết là ngươi đã thành tựu định từ 
thiền. [538] 

Do đó, Liên Hoa Giới khắng định trong phần đầu của Giai Trình 
Thiền 4 : 


1 BA170 MSA: 14. 15a-c;P5521: 10.5.5-6. 

2 BA171 LRCM: 543.15. 

3 BA172 Bk2, P5311: 33.2.7-8. 

4 BA173 Bkl, Tucci 1986: 207; P5310: 25.4.2. 
140 



Khi sự chú tâm được tập trung lên đối tượng thiền có thế lâu 
tùy ý ngươi mà không cần dùng tới các phương thuốc trị, thì 
hãy biết rằng ngươi đã có thiền định Ba-la-mật-đa. 

Phần thứ hai Giai Trình Thiền cho thấy rõ ràng rằng trích dần 
trên cũng ám chỉ sự hiện diện của nhu hoạt. 

Xa hơn nữa, sự bình lặng trong số tám phương thuốc trị, được 
giải thích ở Trung Biên Phân Biệt Luận, đều có cùng ý chỉ trạng 
thái tinh thần thứ chín được nói đến ở đây. Tác phấm khắng định 
rằng một mình [trạng thái định] thôi thì không đủ và quý vị cũng 
cần nhu hoạt. Bảt-nhã Ba-Ia-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh 
khẳng định rõ ràng 1 : 

Các Bồ-tát cư trú đơn độc nơi thanh vắng, định hướng sự 
chú tâm của mình vào đối tượng dự định. Tự thoát mình 
khỏi chuyện trò tinh thần, thường xuyên định hướng sự chú 
tâm của mình vào hình ảnh tinh thần. Cho đến khi nào sự 
nhu hoạt tinh thần và thế chất chưa khởi sinh, thì đây là sự 
chú tâm tiếp cận trạng thái định; nhưng khi chúng khởi hoạt 
thì đó là định. 

Tất cả những trích dần này cũng xác lập ý nghĩa của kinh Giải 
Thâm Mật 2 . 

Vấn : Thế thì, các cấp độ nào trong chín mức 3 [thiền] phù họp 
với sự tập trung mà trong đó nhu hoạt chưa phát khởi? 


1 BA174 Prajnaparamitopadeắa, P5579:247.2.2-247.3.4. 

2 BA175 LRCM: 537; và tìm thấy ở cf. LRCM: 471,557. 

3 Kinh Đại Bát Niết-bàn Phẩm ứng tận Hường Nguyên thứ 27 có nhắc đến 
tên của 9 cấp thiền là: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, 
không xứ định, thức xứ định, bất dụng xứ định, phi tưởng phi phi 
tưởng xứ định và diệt tận định. Các cấp độ này có tên gọi là cửu 
Thứ Đệ Định trong đó bốn mức đầu thuộc về sắc giới, bốn mức kết 

141 



Đáp : Sự tập trung tinh thần này được bao gồm trong mức độ dục 
giới. Đây là vì nó được bao gồm từ một trong chín mức của tam 
giới 1 và nó không là sự so nhập ở tại hay ở trên mức an định 
{bình ốn} từ thiền đầu tiên. Đe thành tựu sự so nhập này, chắc 
chắn phải cần đến thành tựu về định. Mặc dù có sự tập trung như 
thế mà không đi kèm nhu hoạt trong cấp độ của dục giới, nhưng 
nó lại là một sự tập trung ở mức thiếu sự cân bằng thiền. Lý do 
tại sao nó không hiện diện như một cấp độ cân bằng là vì nó 
không hoàn tất và thiếu sám hối, vui sướng và hỷ lạc tối thượng, 
và thiếu sự nhu hoạt. Điều này được nêu trong Du-già Sư Địa 
Luận 2 : 

Tại sao riêng sự tập trung này được gọi là mức độ của cân 
bằng thiền, trong khi sự nhất tâm của dục giới lại không 
phải? [539] Đây là lý do: sự tập trung này được hoàn tất 
thiếu vắng đặc tính sám hối, vui sướng tối cao, nhu hoạt và 
hỷ lạc. Sự tập trung vốn hoạt động trong dục giới thì không 
giống như sự tập trung vốn không hoạt động ở đó, nhưng đó 
không phải là trong dục giới không có sự tập trung lên một 
hiện tượng đúng. 

Do đó, không đạt được nhu hoạt, thì ngay cả khi toàn tâm không 
duy trì liên tục, tâm quý vị vần có thế trở nên không bị rời rạc 
một cách tự động và quý vị có thế hợp nhất điều này với tất cả 
các hoạt động như đi, đứng, nằm, ngồi. Sự tiếp cận tập trung này 
gọi là sự nhất tâm của dục giới, nhưng hãy hiểu là nó không 
thích họp đế được trình bày như là chánh định từ thiền. 


tiếp thuộc vô sẳc giới và mức cuối cao nhất là mức không còn tạp 
nhiễm. 

^Al.76 Chín mức độ bao gồm mức độ của dục giới, 4 mức của sắc giới và 
4 mức của vô sắc giới. 

2 BA177 yogã-caryã-bhũmi (Sa 1 ỉ dngos gzhi), P5536:267.3.6-8. 

142 



vấn: Thế thì, ý nghĩa của thành tựu nhu hoạt là gì và khi đạt 
được, làm thế nào nó dần đến định? 

Đáp: Nhu hoạt được hiếu theo giải thích của Vô Trước trong Vỉ 
Diệu Pháp Tập Luận 1 như sau: 

Nhu hoạt là gì? Nó là trạng thái hoạt dụng của thân và tâm 
do sự chấm dứt dòng liên tục các chức năng tinh thần và thế 
chất sai lạc và nó có nhiệm vụ loại bỏ tất cả các chướng 
ngại. 

Các chức năng tinh thần và thế chất sai lạc là sự không thích 
ứng của tâm và thân quý vị cho việc vận dụng đế nuôi dưỡng 
thiện đức mong muốn. Các phưong thuốc trị liệu của chúng, là 
nhu hoạt về tinh thần và thế chất, dần đến sự hoạt dụng to tát 
trong khuôn khố của việc sử dụng thân và tâm vào các hành vi 
thiện đức, vì quý vị thoát khỏi các chức năng sai lạc của cả thân 
lần tâm. 

Hon thế nữa, chức năng sai lạc the chất, bao gồm trong lóp của 
các phiền não, gây rối lên niềm hứng thú trong việc loại trừ các 
phiền não của quý vị. Khi quý vị cố gắng giải trừ các phiền não 
của mình, thân quý vị trở nên bất khả dụng trong ý nghĩa về sự 
nặng nề và v.v... Một khi thoát khỏi điều này, thân quý vị trở 
nên nhẹ nhàng và thanh thoát; đây là một thân khả dụng. Tưong 
tự, chức năng sai lạc tinh thần, bao gồm trong lóp của các phiền 
não, gây trở ngại cho niềm hứng thú trong việc loại trừ các 
phiền não của quý vị. [540] Khi quý vị cố gắng loại trừ các 
phiền não, quý vị không thế trải nghiệm hỷ lạc qua việc tập 
trung lên một đối tượng thiện đức. Một khi thoát khỏi điều này, 
thì tâm quý vị tập trung lên đối tượng thiền mà không có sự 
kháng cự nào: đây là một tâm khả dụng. Do vậy, đại sư 
Sthiramati 2 khẳng định [trong Tam Thập Kệ Chủ ] 1 : 


ÌBA178 AS, Pradhan 1975:6; P5550: 238.4.8. 

2 sthiramati hay còn gọi là Sãramati dịch nghĩa là Thường Tín. 

143 



Sự khả dụng của thân là điều mà từ đó sự nhẹ nhàng và 
thanh thoát phát khởi trong các hành vi thế chất của ngưoi. 
Sự khả dụng của tâm là nguyên do của sự hỷ lạc và nhẹ 
nhàng của tâm trong việc tiến hành sự chú tâm tuyệt hảo 
[chánh định]. Neu nguôi đuợc phú cho phấm chất chuyến 
hóa này khởi lên từ tâm mình, thì nguôi tập trung lên đối 
tuợng thiền không bị trở ngại. Do đó, điều này đuợc gọi là 
sự khả dụng của tâm. 

Tóm lại, do sự bất khả dụng của thân và tâm, ngay cả khi quý vị 
muốn nỗ lực dẹp trừ các phiền não, quý vị làm thế một cách gay 
go và với sự không vừa ý, nhu là một nguời không có khả năng 
tiến hành công việc. Khi nhu hoạt thành tựu, thiên huớng này 
ngung và thân và tâm quý vị trở nên rất dề hoạt dụng. Một sự 
hoạt dụng nhu thế về thân và tâm phát khởi với mức độ nhỏ từ 
lúc quý vị bắt đầu nuôi duởng tập trung. Điều này dần dần tăng 
cho đến khi cuối cùng nó chuyến sang nhu hoạt và định lực nhất 
tâm từ thiền. Ban đầu điều này khó nhận biết vì tính tinh tế của 
nó, nhung sau đó nó trở nên dề dàng nhận ra. Trong Thanh Văn 
Địa, Vô Trước có dạy 2 : 

Ngay từ đầu khi ngưoi bắt đầu sự rèn luyện đúng đắn, sự 
xuất hiện của nhu hoạt và hoạt dụng về tinh thần và thế chất 
rất tinh tế và khó thấy rõ. 

Và 3 : 

Khi nhất tâm và nhu hoạt về tinh thần và thế chất tăng 
cường, theo kiểu của một phản ứng dây chuyền, chúng dần 


^Al.79 Trímsika-bhasya Levi 1925: 27.16-19; D4064: Shi 156b5-6. 
2 BA180 Sbti, VVayman 1978: 450 n. 138; P5537: 114.4.5-6. 

3 BA181 Ibid., vváyman 1978:451 n. 139; P5537: 114.4.7-5 1. 

144 




tới một sự nhất tâm và nhu hoạt về tinh thần và thế chất rõ 
ràng và dề nhận thức thấy. 

Dấu hiệu về sự xuất hiện của sự nhu hoạt tuyệt hảo và dề nhận 
thấy là: [541] những ai nồ lực nuôi duỡng sự tập trung trải 
nghiệm qua một cảm giác về sự nặng và tê của bộ não, nhung nó 
không phải là sự nặng nề không dề chịu 1 . Ngay khi điều này xảy 
ra, họ thoát khỏi chức năng sai lạc tinh thần vốn ngăn trở sự 
hứng thú của họ trong việc trừ bỏ các phiền não và tính năng 
khả dụng và nhu hoạt về tinh thần vốn là thuốc trị chức năng sai 
lạc, phát khởi trong lần đầu tiên. Thanh Văn Địa khẳng định 2 : 

Điềm báo truớc gần sắp xảy ra của sự nhất tâm dề nhận ra và 
rõ ràng và sự nhu hoạt về tinh thần và thế chất là một cảm 
giác về đầu óc trở nên nặng nề, nhung đây không phải là một 
tính năng có hại. Ngay khi điều này xảy đến, nguôi dẹp tan 
chức năng sai sót về tinh thần vốn thuộc vào các loại phiền 
não và chức năng đó ngăn trở sự khoái cảm của nguôi trong 
việc giải trừ các phiền não; và sự khả dụng và nhu hoạt về 
tinh thần vốn là thuốc trị chức năng sai sót này phát khởi. 

Sau đó, do năng lực của việc phát khởi nhu hoạt làm cho tâm 
quý vị khả dụng, thì một dòng năng luợng vốn tạo ra nhu hoạt 
về thế chất chảy qua thân quý vị. Một khi nguồn năng lượng này 
chảy lan tỏa xuyên suốt các phần của thân quý vị, thì người 
thoát khỏi chức năng sai lạc về the chất và sự nhu hoạt thế chất 
vốn là liều thuốc trị chức năng sai lạc thế chất phát khởi. Một 
khi điều này bão hòa toàn thân, thì sẽ có một trải nghiệm như là 
được phủ ngập toàn thân với sức mạnh của nguồn năng lượng 
khả dụng. Thanh Văn Địa khẳng định 3 : 


1 BA182 Cảm xúc này đã được so sánh với cảm giác của một bàn tay ấm 
đặt lên đâu không tóc. 

2 BA183 Sbh, VVayman 1978:451 n. 140; P5537: 114.6. 1-3. 

3 BA184 Ibid., VVayman 1978; 451 n. 141; P5537:114.5.3-5. 


145 



Do [sự nhu hoạt] của nó xảy ra, khí lực 1 - bao gồm trong 
các thành tố vĩ đại 2 - vốn có ích cho việc phát khởi của sự 
nhu hoạt thế chất lan truyền qua thân. Khi nó lan truyền, 
nguôi thoát khỏi chức năng sai lạc vốn thuộc về lóp của các 
phiền não và vốn ngăn trở niềm khoái cảm trong việc loại 
trừ các phiền não; và sự nhu hoạt về thế chất, phuong thuốc 
chữa cho phiền não này, bão hòa toàn bộ thân thế, tạo cảm 
xúc duờng như thế ngưoi phủ đầy bởi nguồn năng lượng 
này. 

Bấy giờ, nhu hoạt thế chất là một cảm xúc rất hỷ lạc trong thân, 
không phải là một tiến trình tinh thần. [542] Như đại sư Thường 
Tín dạy qua việc tụng kinh 3 : 

Neu một cảm giác về thế chất riêng biệt được phân định bởi 
hỷ lạc, hãy nhận thức đây là nhu hoạt về thế chất. Neu tâm 
ngưoi được hỷ lạc, thì thân ngưoi trở nên nhu hoạt. 

Do vậy, khi nhu hoạt về the chất bắt đầu xảy đến, do năng lực 
của dòng năng lượng sẽ có phát khởi một cảm xúc to tát về sự 
thiện toàn trong thân quý vị, và từ co sở này cũng phát khởi 
trong tâm quý vị một kinh nghiệm hầu như khác thường về sự 
hỷ lạc đó. Sau đó, ứng lực của sự xuất hiện về nhu hoạt khởi đầu 
này dần dần giảm thiểu, nhưng đây không phải là sự nhu hoạt 
trở nên kiệt quệ. Đúng hon, sự nhu hoạt này ở dạng thô và khích 
động quá mức lên tâm quý vị; cho nên với việc biến mất của nó, 
thì có xảy đến một nhu hoạt, mong manh như một bóng mát, 
vốn tưong họp với sự tập trung kiên định. Một khi hỷ lạc mãnh 
liệt của tâm tiêu biến, thì tâm quý vị bình ốn một cách vững 

^Al.85 Một thuật ngữ Tây Tạng rí ung biểu tả cho cả hai thuật ngữ Phạn 
vãyu (khí) và prãna (năng lượng) trong khuôn khổ của tứ đại nó là 
"gió" và trong các ngữ cảnh khác là "năng lượng". 

2 Các thành tố này bao gồm đất nước lửa gió và hư không. 

3 BA186 Trímắikã-bhãsya , Levi 1925:27.19-21; D4064: Shi 156b6. 

146 



chắc lên đối tượng thiền, và quý vị thành tựu được định từ thiền, 
thoát khỏi nhiều loạn gây ra bởi đại hỷ lạc. Thanh Văn Địa có 
dạy 1 : 

Khi điều này vừa khởi sinh lần đầu, ngưoi trải nghiệm một 
sự hỷ lạc, một cảm xúc đại hỷ lạc, sự tập trung vào hỷ lạc vô 
thượng và sự hỷ lạc hiến nhiên. Theo đó, ứng lực của nhu 
hoạt vốn khởi lên lần đầu từ từ trở nên rất tinh tế, và thân 
ngưoi nhận được sự nhu hoạt tựa bóng mát. Ngưoi xóa bỏ 
hỷ lạc, tâm ngưoi trở nên bình ốn cùng với trạng thái định từ 
thiền, và ngưoi tập trung lên đối tượng thiền bằng định lực 
hiếm có. 

Một khi điều này xảy ra, “Ngưoi được xem là có sự chú tâm 2 ”, 
quý vị thành tựu được định và quý vị thuộc về hàng “những bậc 
đã thành tựu sự chú tâm” [543] Vì, qua việc thành tựu định, vốn 
được bao gồm trong sự so nhập đến sự bình ổn cấp đầu tiên, quý 
vị thành tựu được loại yếu nhất về định tâm trong cấp độ của 
cân bằng thiền 3 . Điều này tưong ứng với mệnh đề sau trong 
Thanh Văn Địa 4 : 

Sau đó, thiền-giả-mới nhận được sự định tâm và được liệt 
vào hàng những người được gọi là “chú tâm”. Tại sao vậy? 
Vì người này đã thành tựu được loại chú tâm yếu nhất trong 
cấp độ của cân bằng thiền mà được trải nghiệm lần đầu tiên 
trong sắc giới. Do đó người này được gọi là “có chú tâm”. 

Cấp độ của cân bằng thiền là một đồng nghĩa của cấp độ thuộc 
hai giới cao hon [sấc giới và vô sắc giới]. 


^187 Sbh, VVayman 1978: 451 n. 143; P5537:114.5.5-8. 

2 BA188 Đây là dòng của MSA, trích dẫn tại LRCM: 537.15. 

3 BA189 Xem bàn luận về định và quan hệ của nó đến bảy loại chú tâm 
dưới đây trong LRCM: 555-561. 

4 BA190 Sbh, VVayman 1978: 451 n. 145; P5537:114.5.8.-115.1.1. 


147 



(b") Các dấu hiệu liên quan đến sự chú tâm và giải trừ các lo 
ngại 

Đây là các dấu hiệu và biểu hiện đuợc biết từ chính quý vị và 
những nguời khác nhu là “tiêu chuấn cho việc thành tựu sự chú 
tâm”. Quý vị, nguời đạt thành tựu cho sự chú tâm nhu vậy sẽ có 
các dấu hiệu: 

1 . Sự thành tựu chút ít của bốn điều: tâm quý vị thuộc vào cấp 
độ của sắc [giới], nhu hoạt về thế chất, nhu hoạt về tinh thần, và 
nhất tâm. 

2. Khả năng thanh lọc các phiền não hoặc qua đạo pháp mang 
các khía cạnh về tính bình thản và tính thô, hoặc qua đạo pháp 
mang các khía cạnh về các Đe. 

3. Một khi tâm quý vị đuợc xác lập nội tại, cân bằng thiền và 
nhu hoạt về thế chất và tinh thần khởi lên rất nhanh chóng. 

4. Hầu hết năm chuông ngại 1 , nhu là tham muốn thụ cảm, 
không xảy ra. 

5. Khi phát khởi cân bằng thiền, quý vị vẫn có mức độ nào đó về 
nhu hoạt tinh thần và thế chất. 

Do đó, Thanh Văn Địa dạy 2 : 

Đây là các dấu hiệu của một thiền-giả-mới nhận đuợc sự chú 
tâm: Nguoi thành tựu một mức độ nhỏ của một tâm thức có 
trải nghiệm về sắc giới, nhu hoạt the chất, nhu hoạt tinh thần 
và một mức nhỏ về nhất tâm. Nguôi có co may và khả năng 
đế tu tập lên các đối tuợng thiền thanh lọc đuợc các phiền 
não. Dòng tâm thức nguôi đã trở nên phang dịu và nguoi 
đuợc bao bọc bởi định từ thiền. 

Và 3 : [544] 


^Al.91 Ngũ chướng hay năm triền cái là (1) tham dục, (2) sân hận (3) 
hôn trầm (4) trạo hối và (5) hoài nghi. 

2 BA192 Sbh, VVayman 1978:451 n. 148; P5537:115.1.1-3. 

3 BA193 Ibid., vváyman 1978:452 n. 150; P5537: 115. 1.6-7. 

148 



Khi tâm ngươi hướng nội, ốn định và tập trưng một cách 
toàn hảo, thì nhu hoạt về tinh thần và thế chất xảy ra vô cùng 
nhanh chóng; ngươi không bị phiền não bởi chức năng sai 
lạc của thế chất, và hầu hết các chướng ngại không còn hoạt 
động. 

Và 1 : 

Ngay cả khi ngươi phát khởi thiền và chao động, thì ngươi 
vẫn có một mức độ nào đó về nhu hoạt thế chất và tinh thần. 
Hãy nhận ra rằng các trải nghiệm như thế là các tính năng 
được thuần khiết hóa và là các biếu hiện của việc thành đạt 
chú tâm. 


Sau khi quý vị đã thành tựu sự chú tâm có mang các đặc tính 
như thế, thì thật dễ dàng cho lộ trình về định có thế được thanh 
tịnh hoàn toàn như sau: Sau khi thành tựu sự cân bằng qua định 
từ thiền, trong đó tâm quý vị ở một điểm, thì quý vị có thế nhanh 
chóng tạo ra nhu hoạt về tinh thần và thế chất, nên nhu hoạt tăng 
cường. Tương ứng với sự tăng trưởng của nhu hoạt, định lực 
nhất tâm tăng trưởng, chúng nâng cao lần nhau. Thanh Vãn Địa 
viết 2 : 

Khi nhu hoạt về tinh thần và thế chất tăng, thì sự nhất tâm 
vào đối tượng thiền cũng tăng; và khi sự nhất tâm của ngươi 
tăng, thì nhu hoạt về tinh thần và thế chất tăng theo. Hai hiện 
tượng này - nhất tâm và nhu hoạt - nương tựa vào nhau và 
phụ thuộc lần nhau. 

Tóm lại, khi tâm quý vị khả dụng, thì dòng năng lượng và tâm 
tập trung như là một, do đó năng lượng trở nên khả dụng. Vào 


1 BA194 Ibid., VVayman 1978: 452 n. 151; P5537:115.1.7-8. 

2 BA195 Ibid., VVaýman 1978: 452 n. 152; P5537: 115.2.4-7. 

149 



thời điểm đó, một sự nhu hoạt thế chất lạ thường xuất hiện và 
khi điều này xảy ra, sự tập trung hiếm có phát khởi trong tâm 
quý vị. Điều này, đến lược nó, đem tới một nguồn năng lượng 
khả dụng siêu việt. Do vậy, tiến trình về nhu hoạt tinh thần và 
thế chất được giải thích như trên. [545] 

Sự giải trừ các lo ngại là như sau. 

Vấn: Một cách tưong ứng, có người nói về trạng thái tinh thần 
thứ chín không rời rạc rằng, ngay cả khi thiếu nồ lực liên tục về 
toàn tâm và tỉnh thức, thì tâm quý vị vẫn trở nên tập trung. Hon 
thế nữa, quý vị được phú cho một mức thấu rõ cao độ ngăn chặn 
được ngay cả hôn trầm vi tế. Và như trình bày trước đây về nhu 
hoạt thể chất 1 , có một sự tập trung mang lại tính hoàn thiện nổi 
bật trong thân và tâm quý vị do năng lực của nguồn năng lượng 
khả dụng. Như được giải thích trong phần trên về các dấu hiệu 
liên hệ đến sự chú tâm 2 , hầu hết sẽ không có sự hoạt động của 
phiền não thứ cấp về sự tham muốn thụ cảm và v.v...; và ngay cả 
khi quý vị phát khởi cân bằng thiền, quý vị sẽ có phấm chất 
không bị tách rời với nhu hoạt. Trong khuôn khố năm lộ trình, 
điều này xảy ra lúc nào? 3 

Đáp : Trong quá khứ cũng như hiện tại đã có rất nhiều người 
khắng định rằng khi sự tập trung như thế phát khởi, thì nói 
chung, điều đó thuộc đạo pháp Đại thừa. Đặc biệt, họ khắng 
định điều này như là một sự quán chiếu trong đó các đặc tính về 
giai trình hoàn tất của Mật thừa du-già tối thượng là hoàn hảo. 
Họ rút ra kết luận này với sự lưu ý đến việc xuất hiện của một 


^196 LRCM: 537-542. 

2 BA197 LRCM: 543-544. 

3 BA198 Năm lộ trình hay đạo pháp [cho bồ-tát] là tích lũy, chuẩn bị, 
tri kiến, thiền định và vô học. 

Xem thêm Essence of the Heart Sutra: The Daỉai Lama's Heart of 
VVisdom Teachings - Dalai Lama. VVisdom Publications (July 7, 
2005). ISBN-10: 0861712846. 

150 



trải nghiệm to tát về hỷ lạc của thân và tâm, dựa trên cảm xúc 
tựa như là toàn thân hành giả tràn ngập bởi sự ngây ngất do 
nguồn năng lượng tưong ứng với việc phát khởi của nhu hoạt, 
cũng như là các thuộc tính về sự thấy biết không rời rạc và sự 
thấu rõ to tát. Tuy nhiên, khi điều này được phân tích trên cơ sở 
của các kinh luận cố điến của tôn giả Di-lặc, của thánh giả Vô 
Trước và v.v... và từ các kinh luận quyền năng, như là Trung 
Quản Tông Giai Trình Thiền 1 đã nêu rõ giai trình về sự tập 
trung, thì không thế nào xếp kiểu tập trung này vào ngay cả 
trong đạo pháp Tiếu thừa, chứ đừng nói đến Đại thừa. Vì Thanh 
Văn Địa khắng định rằng ngay cả các lộ trình tu tập thế tục, khi 
nhìn vào các khía cạnh về sự bình lặng và mức thô lậu cho việc 
hoàn tất mức bình ốn thật sự đầu tiên, thì đều được hoàn thành 
trên cơ sở của sự tập trung này. [546] Do đó, các thiện tri thức 
không thuộc Phật giáo, nghĩa là những ai theo các đạo pháp thế 
tục, tự mình thoát khỏi tham chấp để đạt mức Vô Sở Hữu Xứ 2 
và các mức thấp hơn, phải tiếp tục ở các lộ trình tu tập cao hơn 
trên cơ sở của sự tập trung này. Vậy nên đây là một sự tập trung 
phố dụng cho cả các Phật tử và người ngoài đạo. 

Xa hơn nữa, nếu sự tập trung này thấm nhuần quan điểm thấy 
biết một cách chính xác về vô ngã và thấm nhuần thái độ về sự 
kiên quyết được giải thoát, vốn xác quyết về các sai sót của toàn 
bộ luân hồi một cách đúng đắn, chán chường cảnh luân hồi, và 
siêng năng tinh tấn nồ lực đạt giải thoát, thì nó [sự tập trung] sẽ 
chuyến thành lộ trình giải thoát. Neu nó thấm nhuần tâm Bồ-đề 
tôn quý, thì nó sẽ chuyến thành đạo pháp Đại thừa. Thí dụ, nếu 
thực hiện bố thí chỉ một mấu thức ăn cho một con thú và trì giữ 
một loại giới luật được thấm nhuần với các thái độ này, thì 
chúng sẽ chuyên thành sự tích lũy công đức cho lộ trình tu tập 


^Al.99 Trung Quán tông Giai Trình Thiền chính yếu là ba phần Giai Trình 
Thiền cùa Liên Hoa Giới. Trong cùng phần Trung Quán tông này của 
bsTan-'gyur có liệt kê Giai Trình Thiền khác của íhãnakĩrti (Tuệ 
Xứng) (cf. LRCM: 483), Klu-grub, Nag-po, and dGe-ba'i-go-cha. 

2 BA200 Về Tam giới và các bình ổn thiền và cân bằng thiền xem chú 
thích 65 ở LRCM: 493.12. 


151 



giải thoát và toàn giác một cách tưong ứng. Mặc dù thế, trong 
trường họp câu hỏi này, thì quý vị không thấm tra xem liệu nó 
có trở thành lộ trình giải thoát và toàn giác hay không trong 
khuôn khố nếu nó được thấm nhuần với các lộ trình tu tập khác; 
mà đúng hon là, quý vị tìm hiếu xem lộ trình tu tập nào mà nó sẽ 
trở thành chính tự bản chất của sự tập trung. 

Mặc dù có sự không nhất quán giữa các phưong pháp của các 
Phật tử Trung Quán và Duy Thức về việc xác lập đối tượng của 
quan điểm về tuệ giác, nhưng nói chung vẫn không có sự khác 
nhau trong các nhận diện của họ về định và tuệ hay trong cách 
thức họ phát triển tri kiến về những điều này trong các dòng tâm 
thức của họ. Do đó, thánh giả Vô Trước khắng định trong Bồ-tát 
Địa, Quvết Định Yeu Luận, Vi Diệu Pháp Tập Luận và Thanh 
Văn Địa rằng trong khuôn khổ tu tập cá nhân về định và tuệ, khi 
định được hoàn tất, thì nó được hoàn tất thông qua các giai trình 
của chín trạng thái tinh thần. Hon nữa, vì điều này được trình 
bày một cách tỉ mỉ trong Thanh Văn Địa, chín trạng thái tập 
trung này không được khắng định như là các phưong tiện của 
việc hoàn tất tuệ giác — trong các giáo pháp đó, tuệ giác được 
giảng giải riêng biệt với chín trạng thái tinh thần, và phưong tiện 
đế hoàn tất nó [tuệ giác] cũng được giải thích tách biệt trong 
Thanh Văn Địa của Vô Trước. 

Tuông tự, các bản luận của tác phàm Trung Quán Giai Trình 
Thiền và Bảt-nhã Ba-ỉa-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh cũng 
bàn thảo lộ trình tu tập định bao gồm chín trạng thái tinh thần và 
đạo pháp tuệ giác một cách riêng biệt. [547] Cũng không có sự 
nhất quán này giữa các mệnh đề trong các giáo pháp của Di-lặc 
và các luận giải của Vô Trước, vậy nên tất cả các vị tiên phong 
đều có cùng một ý về việc này. 

Vẩn: Mặc dù hỷ lạc và thấu rõ có mặt trong sự tập trung đã được 
giảng giải trong Thanh Văn Địa, thì nó chỉ là định vì thiếu sự 
thấy biết thâm sâu không rời rạc. Nhưng nếu sự thấy biết không 
rời rạc hiện diện, thì nó trở thành sự tập trung lên tính Không? 


152 



Đáp : Qua “sự tập trung lên tính Không”, phải chăng quý vị nói 
đến việc truy cứu ý nghĩa có tính “thâm sâu” trong thuật ngữ “sự 
thấy biết thâm sâu không rời rạc” bằng cách sử dụng trí huệ 
quán chiếu của quý vị đế thiết lập điều này một cách xác định về 
lý thuyết và sau đó [hirớng sự] tập trung lên điều này không rời 
rạc? Hay ý quý vị chỉ là việc đặt sự thấy biết không rời rạc và 
không phân tích bất kỳ điều gì? Trong truờng hợp đầu, tôi cũng 
khắng định sự tu tập nhu thế là sự tập trung lên tính Không. Neu 
quý vị quả quyết tuông tự, thì có một sự khác biệt giữa những ai 
có hiểu biết và những ai không có hiểu biết đến quan điểm về 
cách sự vật hiện hữu. Những cá nhân có quan điếm này và duy 
trì một sự thấy biết không rời rạc lên việc xếp đặt quan điểm này 
đang thực hành sự tập trung thâm sâu lên tính Không. Việc thiền 
của những ai thiếu một hiếu biết về quan điếm này và thiền bằng 
cách không suy nghĩ về bất kỳ điều chi thì không phải là thiền 
thâm sâu lên tính Không. Thật là có giá trị đế xác nhận sự khác 
nhau này. Đừng tuyên thuyết là tất cả các loại thiền trong đó quý 
vị không suy nghĩ về bất kỳ điều gì là bình ốn thiền không đối 
tuợng, là thiền không có biếu hiệu {thiền vô tuớng hay thiền phi 
tuớng (tib. hay là loại thiền lên tính Không 

{thiền Không tính (tib. 

Vấn: Bất kế là liệu ngài có hay không quan điểm hiếu biết về 
tính Không, phải chăng tất cả các dạng thiền trong đó tâm ngài 
đuợc [hirớng] tập trung lên việc không suy nghĩ về bất kỳ điều 
gì và không phân tích bất kỳ điều gì đều là sự tập trung lên tính 
Không? 

Đáp : Trong truờng hợp đó, quý vị cũng buộc phải khắng định 
rằng ngay cả các sự tập trung theo cách thức định từ thiền, đã 
đuợc đề cập đến trong các đoạn truớc từ Thanh Văn Địa 1 của 
Vô Trước, đều là các sự tập trung lên tính Không. Vì trong đó, 


1 BA201 Ở đây tham chiếu đến các đoạn trong Thanh văn Địa mô tả một 
ít về chín trạng thái tinh thần LRCM: 530-532. 


153 



cũng thế, khi đã được đặt vào sự tập trung - ngoại trừ một ít dịp 
nhẩm giám sát và v.v... khi sức mạnh của toàn tâm và tỉnh thức 
suy giảm - thì quý vị duy trì thiền mà không có một tí ý tưởng 
rời rạc nào về “đây là cái này” hay “đây không là cái này”. [548] 
Do đó, kinh Giải Thâm Mật dạy rằng những sự tập trung đế 
thành tựu định chú trọng đến một hình ảnh mà không có ý tưởng 
rời rạc. 1 

Xa hon nữa, trong khuôn khố của định và tuệ, Thanh Vãn Địa 
của Vô Trước định nghĩa định theo cách này 2 : 

Vào thời điểm này, điều này [sự tập trung] chú trọng đến 
một hình ảnh mà không có ý tưởng rời rạc và nó đặc biệt 
[hướng sự] tập trung chánh niệm một cách nhất tâm lên đối 
tượng. Nó không kiểm soát, không phân loại, mà cũng 
không truy cứu, không cân nhắc, không phân tích đối tượng. 

Và trong cùng một bản luận khẳng định 3 : 

Khi ngưoi thành tựu định tâm theo cách này, các biểu hiệu, 
các tư tưởng, hay các phiền não thứ cấp có thế xuất hiện, 
biểu lộ, hay trở thành đối tượng, vì sự quên lửng hay sai sót 
về việc thiếu quen thuộc. Lập tức đừng đế roi vào sự ảnh 
hưởng của các sai sót mà ngưoi vừa quan sát thấy; không gợi 
nhớ đến chúng mà cũng đừng chú ý đến chúng. Bằng cách 
này, vì ngưoi không trở nên chánh niệm với đối tượng này 
và cũng không chú trọng đến nó, nên nó tan biến; và khi nó 
bị loại trừ, ngưoi sẽ được ốn định mà không có sự xuất hiện 
của các trở ngại này. 

Điều này được khắng định trong một đoạn nói riêng về tu tập 
định từ thiền. Trong các đoạn đề cập đến tu tập định, các giáo 


1 BA202 Sn, trích dẫn ở LRCM: 474. 

2 BA203 Sbh, VVayman 1978: 452 n. 155; P5537: 72.4.7-72.5.1. 

3 BA204 Ibid., VVayman 1978: 452 n. 156; P5537: 110.3.2-4. 
154 



pháp quyền năng chỉ nói về thiền được tập trung không có hành 
động phân tích. Nên, đối với những người thông thạo, luận điểm 
cho rằng tất cả loại thiền không có bất kỳ ý tưởng rời rạc nào tạo 
thành tu tập về thiền lên tính Không là đáng cười. Đặc biệt sự 
trích dần này của Vô Trước trong Thanh Văn Địa cũng bác bỏ 
một cách hoàn hảo khắng định cho rằng tất cả các ám chỉ đến 
thiền mà không có toàn tâm hay sự chú tâm đều là thiền lên tính 
Không. 

Hon thế nữa, phần thứ nhất Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới 
dạy 1 [549] 

Bản chất của định không gì khác hon là một sự nhất tâm. 

Đây là đặc tính chung của tất cả các dạng định từ thiền. 

Bảt-nhã Ba-Ia-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh cũng khắng 
định 2 : “Tập trung đến tâm thức vốn đang nhận thức nhiều thứ, 
hãy loại trừ đàm luận tinh thần và nuôi dưỡng định”. Đàm luận 
tinh thần là ý tưởng rời rạc, “Đây là cái này”. Hon nữa sau khi 
trích dần nhiều kinh điển và giáo pháp trong các phần trước của 
các nhà tiên phong vĩ đại, bao gồm thảo luận trong Bảo Vân 
Kinh 3 nói về định như là nhất tâm, tôi đã giải thích rất nhiều lần 
là định đòi hỏi không có bất kỳ ý tưởng rời rạc nào. 

Do đó, tồn tại một sự thấy biết không rời rạc vốn là thiền lên 
tính Không cũng như là tồn tại một sự thấy biết không rời rạc 
vốn thiếu vắng ngay cả một nhận thức nhỏ nhất về tính Không. 
Cho nên không được xem mọi sự xuất hiện của hỷ lạc, thấu rõ, 
và thấy biết không rời rạc đều như là thiền lên tính Không. Các 
dần giải này chỉ phoi bày một phần về chủ đề này; nên hãy nồ 
lực chuyên cần và tìm hiếu các cách thức về việc hoàn tất định 
và tuệ như đã được giải thích bởi Di-lặc, Vô Trước và v.v... Neu 
quý vị không làm như vậy, thì quý vị sẽ phạm sai lầm trong các 


1 BA205 Bkl, Tucci 1986: 207; P5310:25.4.1-2. 

2 BA206 Prajnãpãramitopadesa, P5579:247.3.3. 

3 BA207 LRCM: 472. 


155 



sự tập trung chắc chắn vốn không rời rạc — ngay cả không đạt tới 
định - đế đạt tuệ giác cắt bỏ gốc rề của luân hồi. Và rồi sau khi 
quý vị đã kiêu ngạo giữ điều này làm một sự thấy biết mà không 
có một đối tuợng thật sự tồn tại, khi thời gian trôi đi quý vị sẽ tự 
lừa dối mình và nguời khác một cách chắc chắn. Các giáo pháp 
của các học giả và nhà thiện xảo khắng định rằng khi quý vị mới 
tu tập định, quý vị hoàn toàn huớng sự chú tâm của mình một 
cách không rời rạc trong thiền định; và khi quý vị tu tập tuệ giác 
lần đầu, quý vị thiền qua sự phân tích với trí tuệ quán chiếu. Một 
khi quý vị cho rằng tất cả tư tuởng đều hàm chứa sự bám chấp 
vào sự hiện hữu thật sự và loại bỏ nó hoàn toàn, thì sự hiểu biết 
của quý vị đang bị chuyến huớng xa khỏi các giáo pháp quyền 
năng, và quý vị không đạt đến đuợc một quan điểm không sai 
sót về vô ngã. Tuy nhiên, quan niệm không có ý tuởng cấu thành 
việc thiền lên đối tượng sâu sắc của tuệ giác đon giản chỉ là hệ 
thống không pha trộn của đại sư Trung Hoa Ha-shang. Hãy xem 
kỹ ba phần Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới, và quý vị sẽ 
hiểu ra. [550] 


156 



Chương 6: Định, Một Phần của Đạo Pháp 


(2’) Trình bày chung về cách thức để tiến hành theo đạo pháp co 
bản của định từ thiền 

(3’) Trình bày đặc biệt về cách thức đế tiến hành theo đạo pháp 
thế tục 

(a") Sự cần thiết đế thành tựu định từ thiền truớc khi xúc tiến 
trên lộ trình có hàm chứa các khía cạnh của bình lặng và thô 
(b") Trên co sở định từ thiền, cách đế thoát khỏi tham chấp 
vào dục giới 




(2’) Trình bày chung về cách thức để tiến hành theo đạo 
pháp cơ bản của định từ thiền 

Vấn: Phải chăng ngài chỉ đơn thuần duy trì một sự thấy biết 
không rời rạc có đặc tính thấu rõ, không rời rạc, v.v... qua việc 
thành tựu sự chú tâm dần đến sự tập trung không rời rạc như 
được giải thích trước đây? 

Đáp: Tạo ra được sự tập trung như thế trong dòng tâm thức của 
mình là vì mục tiêu phát khởi tuệ giác vượt thắng các đau khố. 
Do đó, nếu không phát khởi tuệ giác trên cơ sở của sự tập trung 
này, thì quý vị sẽ không thế tiêu trừ ngay cả các đau khố của dục 
giới, bất kế là quý vị tinh thông với sự định tâm ấy đến đâu. 
Trong trường họp như thế, thì ích lợi được gì ngay cả trong việc 
giải trừ tất cả khố đau? Do đó, hãy nuôi dưỡng tuệ giác. 

Xa hơn nữa, có hai loại tuệ giác: tuệ giác tiến hành bằng đạo 
pháp thế tục, vốn giải trừ các đau khố hiến hiện, và tuệ giác tiến 
hành bằng đạo pháp siêu thế, vốn nhố tận gốc các hạt giống của 
các đau khố. Không có phương tiện hành trì nào cao hơn hai đạo 
pháp trên. Vô Trước khẳng định trong Thanh Văn Địa . 


1 B208 Sbh, VVayman 1961: 125; P5537:115.2.2-3. 


157 



Do vậy, thiền giả nào đã thành tựu sự chú tâm và đã nhập 
vào một hỷ lạc nhỏ về sự giải trừ các đau khố đều có hai 
phưong cách đế tiến bộ và không có cách khác. Hai phưong 
cách này là gi? Đó là [con đường] thế tục và siêu thế. 

Do đó, người nào đã thành tựu định từ thiền, hay sự chú tâm, 
đều có thế nuôi dưỡng hoặc là trí tuệ về đạo pháp thế tục hoặc là 
trí tuệ được tiến hành trên đạo pháp siêu thế. Cho dù là loại tuệ 
giác nào quý vị mong muốn nuôi dưỡng, thì quý vị phải nuôi 
dưỡng thường xuyên định lực đã thành tựu trước đó; và khi quý 
vị tu tập theo cách này, tính nhu hoạt và nhất tâm sẽ tăng cường 
to tát, và định lực cũng trở nên bền vững hon nhiều. Hon thế 
nữa, quý vị trở nên hiểu biết về các dấu hiệu của định và tuệ, và 
sau đó, hãy phấn đấu trên lộ trình nào trong hai đạo pháp mà 
quý vị mong muốn. [551] Thanh Vãn Địa nêu 1 : 

về điều này, thiền giả mới so khởi có sự chú tâm hãy quán 
chiếu rằng “tôi sẽ tiến hành hoặc đạo pháp thế tục hoặc đạo 
pháp siêu thế” và họ tự mình thường xuyên áp dụng sự tập 
trung này. Với càng nhiều ngày đêm tu tập thường xuyên thì 
nhu hoạt và nhất tâm của họ sẽ tăng cường, khai triển và mở 
rộng một cách tuông xứng. Khi chú tâm của họ trở nên vững 
vàng, bền lâu và rắn chắc, khi nó [sự chú tâm] tiến hành lên 
các đối tượng thuần khiết theo ý muốn, và khi nó thấm 
nhuần bởi các dấu hiệu liên hệ đến định và tuệ, thì vào thời 
điểm đó hãy nồ lực thực hành theo đạo pháp thế tục hay đạo 
pháp siêu thế, mà mình mong ước tu tập theo. 

Tuệ giác thế tục bao gồm thiền có hàm chứa các khía cạnh về sự 
bình lặng và thô, trong đó quý vị tuân theo sự thô thiến ở các 
mức thấp hon và sự bình lặng ở các mức cao hon. Tuệ giác siêu 
thế, như được khẳng định trong Thanh Văn Địa, bao gồm thiền 


^209 Ibid, VVayman 1961:125; P5537:115.2.3-7. 
158 



tuân theo mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đe, gồm có vô 
thường và v.v... 1 . Một cách thiết yếu quý vị nuôi dưỡng quan 
điểm hiếu biết về nhân vô ngã. 

Vẩn: Kiểu người nào thành tựu định như giải thích trước đây và 
không tiến hành đạo pháp siêu thế trong kiếp sống ấy, mà theo 
lộ trình tu tập thế tục? 

Đáp: Thanh Văn Địa khẳng định 2 : 

Người nào trong kiếp sống này chỉ tiến hành đạo pháp thế 
tục mà không theo đạo pháp siêu thế? Có bốn kiểu người sau 
đây: (1) Tất cả những ai không là Phật tử; (2) những ai trung 
thành với giáo pháp [Phật giáo] nhưng trong khi họ tu tập 
định một cách tốt đẹp, thì lại có năng lực nhận thức mờ yếu; 
(3) tưong tự, những ai có năng lực nhận thức nhạy bén 
nhưng gốc rễ thiện đức của họ chưa chín muồi; và (4) các 
Bồ-tát mong muốn thành tựu giác ngộ trong tưong lai, mà 
không phải trong kiếp hiện tại. [552] 

Theo nội dung trên, tất cả các thiền giả không phải Phật giáo đã 
thành tựu định từ thiền được đề cập trước đây không sử dụng 
việc quán chiếu trí huệ đế duy trì một phân tích về vô ngã của 
con người, vì họ đã không rút ra được tính vô ngã. Do đó, hoặc 
là họ chỉ duy trì định từ thiền không rời rạc, hoặc là họ chỉ nuôi 
dưỡng tuệ giác có hàm chứa các khía cạnh về bình lặng và thô. 
Theo cách này, họ chỉ tiến hành đạo pháp thế tục. 

Neu quý vị là hành giả theo giáo pháp này, tức là một Phật tử, 
nhưng lại thiếu năng lực nhận thức và đã thành thục sâu sắc việc 
bình ốn thiền định riêng từ trước, thì quý vị sẽ không quan tâm 
việc thiền khảo sát đến ý nghĩa của vô ngã với trí huệ phân biệt. 
Hay, ngay cả nếu quý vị có quan tâm, nhưng vì không đủ khả 


1 B210 LRCM: 269 ( Great Treatise 2000:341-42) 

2 B211 Sbh, VVayman 1961:125-26; P5537:115.2.7-115.3.1 

159 



năng đế hiếu ý nghĩa của vô ngã, quý vị sẽ tiến hành chỉ bằng 
đạo pháp thế tục trong kiếp này. Đó là vì quý vị hoặc chỉ duy trì 
một mình sự bình ốn của định, hoặc chỉ nuôi duỡng đuợc tuệ 
giác mang theo các khía cạnh về sự bình lặng và thô. 

Ngay cả nếu quý vị là Phật tử với các năng lực nhạy bén vốn đã 
hiếu đuợc ý nghĩa của vô ngã, nếu các gốc rề về thiện đức cho 
việc thấy biết chân lý một cách sáng suốt đã không đủ chín mùi, 
thì trong kiếp này quý vị sẽ vẫn không thế phát khởi đạo thánh 
pháp, không ô truợc, siêu thế. Trong truờng họp này, nguời ta 
nói rằng quý vị sẽ “chỉ tiến hành đạo pháp thế tục”, nhung 
không có nghĩa là quý vị không có khả năng nuôi duỡng tuệ giác 
huớng sự tập trung lên vô ngã. 

Hãy xem xét về các Bồ-tát là những nguời hạn độ đế tái sinh 
thêm truớc khi thành Phật quả và là nguời mà trong suốt kiếp 
sống kế của mình, sự tái sinh cuối cùng của họ vẫn thuộc vòng 
luân hồi, sẽ tạo sinh trong tâm thức họ bốn lộ trình, bắt đầu từ lộ 
trình chuẩn bị. Trong khi họ còn giới hạn trong một lần sinh kế 
tiếp, thì họ không thế phát khởi thánh đạo. Nên ta nói rằng kiếp 
sống này họ “xúc tiến qua đạo pháp thế tục”, nhung không có 
nghĩa là họ thất bại trong việc thấy biết ý nghĩa của vô ngã. Vỉ 
Diệu Pháp Báu Luận {Abhidharmakoảa) của ngài Thế Thân 
khẳng định 1 : 

Đối với Bốn Su của chúng ta và các vị Phật Bích Chi giống 
các tê giác, 

Tất cả các lộ trình từ chuẩn bị cho đến giác ngộ 
Đeu có một sự ốn định thiền cuối cùng. 

Trước đó là hồ trợ cho việc giải thoát [lộ trình tích lũy] [553] 


1 B212 Abhidharmakosa-karíka (AK) : 4.24; P5590: 124.3.8. "Lộ Trình Tích 
Lũy" dịch từ mthar pa cha mthun (nghĩa là "sự hỗ trợ để giải 
thoát") 

160 



Điều này tương hợp với cách thức của việc thành tựu Phật quả 
được dạy trong các giáo pháp Tiểu thừa, nhưng đó không là sự 
diễn dịch Đại thừa của thánh sư Vô Trước. 

Do đó, những người không là Phật tử giải trừ được sự hiến lộ 
của khố đau qua việc thiền lên đạo pháp mang các khía cạnh về 
bình lặng và thô, cũng như là các Phật tử giải trừ tận gốc phiền 
não qua việc thiền lên ý nghĩa của vô ngã, trước tiên phải thành 
tựu sự tập trung về định từ thiền đã được giảng giải trước đây. 
Nên định lực được giải thích bên trên là cần thiết cho các thiền 
giả Phật tử và không theo đạo Phật như là cơ sở cho việc giải trừ 
các phiền não. Hơn nữa, các thiền giả thuộc về cả Đại thừa hay 
Tiếu thừa cũng phải thành tựu sự tập trung này; và ngay cả trong 
số các hành giả Đại thừa, tất cả các thiền giả của cả Mật Chú 
thừa và Bát-nhã Ba-la-mật-đa thừa cũng phải thành tựu định từ 
thiền. Nên định lực này là vô cùng quan trọng như là cơ sở đế 
xúc tiến theo các lộ trình tu tập cho tất cả thiền giả. 

Hơn thế nữa, định lực được giảng giải trong các mật điển bao 
gồm những khác nhau chắc chắn trong các phương tiện đế khởi 
tạo sự tập trung và trong các đối tượng thiền, như là việc tập 
trung lên các dạng hóa thân, lên phương tiện của các giác thế 
chọn trước, hay lên các âm tiết. Nhưng tách khỏi các dạng đó, 
chúng hoàn toàn giống nhau về nhu cầu đế giải trừ ngũ triền cái 
về sự tập trung, bao gồm biếng nhác và v.v...; về các phương 
tiện đế nuôi dưỡng những liều thuốc trị, như là toàn tâm và tỉnh 
thức và V.V...V.V...; và về sự thành tựu định của chín trạng thái 
tinh thần và việc xảy ra kế tiếp của nhu hoạt, V.V...V.V... Nên sự 
tập trung này rất phố biến. Từ lưu ý đó, Kỉnh Giải Thâm Mật 
khắng định rằng tất cả các kiếu tập trung Đại thừa và Tiểu thừa 
đều được bao gồm trong các kiểu tập trung của định và tuệ 1 . Do 
đó, quý vị, những người muốn có kỹ năng trong việc tập trung, 
nên trở thành thiện xảo trong định và tuệ. 

Mặc dù có nhiều mục đích cho việc phát triển sự tập trung này 
(sự chú tâm của định), thì mục tiêu chủ yếu vẫn là cho lợi ích về 


1 B213 Sn, Lamotte 1935: 111; P774: 17.6.2-6; trích từ LRCM: 470 


161 



việc phát triển tri kiến của tuệ giác. [554] Hơn thế nữa, về mặt 
tuệ thì có hai loại: (1) một loại mang theo các khía cạnh về bình 
lặng và thô, vốn chỉ giải trừ đuợc các phiền não hiến hiện, và là 
chung cho cả Phật tử và không Phật tử; và (2) loại chung cho 
các Phật tử, bao gồm cả các hành giả Đại thừa và Tiếu thừa; đó 
là, tuệ giác mang theo các khía cạnh của thực tại về vô ngã, vốn 
một cách tối hậu giải trừ các hạt giống của các phiền não. Loại 
thứ hai này là phấm chất đặc thù của riêng các Phật tử. Loại 
truớc là một sự hiếm thấy nhung không phải là điều chi không 
thế thiếu; trong khi loại sau lại là một thành tố rất cần thiết. Nên 
những ai thiết tha cho sự giải thoát nên sinh khởi tuệ giác hiếu 
đuợc thực tại về vô ngã. 

Hơn nữa, ngay cả nếu quý vị không thành tựu đuợc các mức ốn 
định thiền cao của sắc giới hay các trạng thái thiền định sâu của 
vô sắc giới, nhung lại thành tựu trình độ định đã đuợc giải thích 
truớc đây, vốn đuợc bao gồm trong mức sơ nhập bình ốn thiền 
đầu tiên, thì quý vị vẫn có thế thành tựu giải thoát - tự do khỏi 
tất cả các trói buộc của luân hồi - bằng cách nuôi duỡng tuệ giác 
có cơ sở từ việc định đó. Qua các phuơng tiện của trí tuệ thế tục 
vốn đuợc phát triển trên cơ sở của định đã đuợc giải thích truớc 
đây, quý vị có thế thành tựu “tâm thức của tột đỉnh của Luân 
Hồi 1 ”, giải trừ đuợc tất cả các hiến hiện của đau khố thuộc vô 
sắc giới cấp Vô sở hữu xứ và cấp thấp hơn 2 . Nhung nếu quý vị 
không thấy biết đuợc thực tại vô ngã và thiền lên đó, thì quý vị 
sẽ không đuợc giải thoát khỏi luân hồi. Do đó trong [chuông 
đầu tiên] “Tán Tụng Đoản Giáng” từ tác phấm ‘Tán Tụng Vinh 
Danh Thế Tôn ”, ngài Mãtrceta 3 có dạy 1 : 


hDây là mức cao nhất của cấp độ thiền vô sắc thường được dịch thành 
"phi tưởng phi phi tưởng xứ". Các cấp còn lại trong thiền vô sắc giới từ 
thấp đến cao là: không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. 
2 B214 Phi tưởng phi phi tưởng xứ {srid rtse, bhavagrà) là mức cao nhất 
của bốn mức cân bằng thiền của vô sắc giới, còn được gọi là mức tột 
đỉnh của luân hồi. Xem chú thích B65. 

3 CÓ sách dịch là " Tán Phật Tụng!', và tên Mãtrceta dịch nghĩa là "Mau 
Hầu". Có sách dịch tên phiên âm thành Ma-hý-lý-chế-tra. 

162 



Ai chống lại điều Thầy bảo ban 

Bị mù lòa do mang ảo tưởng 

Ngay cả khi đã được mở đường 

Đen Phi tưởng phi phi tưởng xứ 

Khố đau lại xảy ra và luân hồi vẫn giữ đấy. 

Ai tuân thủ điều Thầy chỉ dạy 
Cả khi không đủ định từ thiền 
Cũng xa được luân hồi khổ đọa 
Trước cái nhìn trừng của mắt các Ma. 2 

Do đó, định từ thiền sử dụng như là cơ sở cho tuệ đế thành tựu 
các thánh đạo của tất cả các người thuộc dòng nhập môn và 
những người tái vãng một lần là định đã được giải thích trước 
đây, vốn bao gồm trong sự sơ nhập đến trình độ bình ốn thiền 
đầu tiên. [555] ] Tương tự, hãy biết rằng tất cả các A-la-hán, 
những ai giải trừ được tất cả phiền não cùng một lúc, trở thành 
A-la-hán do bởi việc nuôi dưỡng tuệ giác trên cơ sở định từ 
thiền đã được giảng giải trước đây. Neu ban đầu quý vị không 
xác lập được sự tập trưng của định trong dòng tâm thức của 
mình như mô tả trước đây, thì sẽ không làm cho tri kiến thật sự 
về tuệ giác vốn tập trưng hoặc lên bản chất thật hoặc lên sự phân 
hóa của tất cả hiện tượng có thế phát khởi được. Điều này sẽ 
được bàn thảo sau 3 . 

Do đó, trong khi các thiền giả thuộc truyền thống Mật điến du- 
già tối thượng phát triển tuệ giác có thế không phát triển được 
tuệ giác hàm chứa các khía cạnh của bình lặng và thô vốn tập 
trung lên sự phân hóa của tất cả các hiện tượng, hay phát triển 


^215 Varna-varne-bhagavato-buddhasya-stotre-sakya-stava D1138: Ka 
96a3-4. ' 

2 B216 Bốn loại Ma là (1) uẩn Ma, (2) Phiền não ma, (3) Tử ma và (4) 
Thiên ma (Devaputra), một hóa thân của tội lỗi thường xuất hiện 
vào nhiều lúc cùng với các chủ thể như là một sư cám dỗ trong các 
truyện kể Phật giáo. 

3 B217 LRCM: 802 


163 




định lực phát khởi bởi tuệ giác này, thì họ phải phát triển định. 
Hơn nữa, điếm mà định phát khởi lần đầu tiên, trong khuôn khố 
của giai đoạn phát khởi và giai đoạn hoàn tất, chính là trong suốt 
giai đoạn phát khởi trong số hai giai đoạn này. 

Tóm lại, quý vị phải phát triển định truớc tiên và sau đó trên cơ 
sở này quý vị có thế xúc tiến đạo pháp tuần tự lên đến Phi tuởng 
phi phi tuởng xứ qua các phuơng tiện của tuệ giác có hàm chứa 
các khía cạnh về bình lặng và thô; hay quý vị có thế xúc tiến 
theo năm lộ trình của giải thoát hay của toàn trí qua các phuơng 
tiện của tuệ giác có hàm chứa khía cạnh về thực tại vô ngã. Điều 
này cấu trúc nên dấu ấn chung của các giáo pháp thù thắng của 
đấng Điều Ngự, nên không thiền giả nào rời khỏi nó. 

Việc xúc tiến này là một thế hiện tống quát của cách thức tiến 
hành từ các lộ trình cao đến cao hơn trên cơ sở của định từ thiền. 

(3’) Một trình bày đặc biệt về cách thức để tiến hành theo 
đạo pháp thế tục 

Ớ đây có hai phần: (1) Nhu cầu thành tựu định từ thiền truớc khi 
xúc tiến lộ trình có hàm chứa các khía cạnh về bình lặng và thô 
và (2) trên cơ sở của định từ thiền, cách thức đế giải thoát khỏi 
tham chấp vào dục giới. 

(a") Nhu cầu thành tựu định từ thiền trước khi xúc tiến trên 
lộ trình có mang theo các khía cạnh của bình lặng và thô. 

Người nào nuôi dưỡng đạo pháp có hàm chứa các khía cạnh về 
bình lặng và thô bằng cách thấu rõ lên các tính năng 1 trước tiên 
phải thành tựu định từ thiền đã được giảng giải trước đây, vì Đại 
Thừa Kỉnh Trang Nghiêm Luận có dạy 2 : 


1 B218 Qua các giá trị về sự thấu rõ của các tính năng {của sự tập trung 
tâm thức} này ta phân biệt được bình ổn thiền hay cân bằng thiền với 
các thiền khác, có sự tiến triển từ các đặc tính tương đối thô của các 
trạng thái thiền thấp sang sự bình lặng tương đối của các trạng thái 
cao hơn. 

2 B219 MSA: 14.15d-16ab; P5521:10.5.6-7. 

164 



Trong việc tăng cường tập trung này 

Và bởi tăng trưởng nó nhiều hơn 

Thiền giả thật đạt bình ốn định từ thiền. [556] 

Các trạng thái này mà vốn một người đã thành tựu đến trạng thái 
tinh thần thứ chín cùng với nhu hoạt như đã được giảng giải 
trước đây, tăng cường cho sự tập trưng này và do đó thành tựu 
ốn định thiền thật sự. 

Hơn thế nữa, từ thời điếm trạng thái tinh thần thứ chín trở lên 
cho đến khi quý vị thành tựu sự chú tâm [về sự thấu rõ lên các 
tính năng], thì quý vị được xem là đạt tới mức của một “người 
mới bắt đầu ở sự tập trung [đầu tiên đạt đến định]”. Một khi quý 
vị đã đạt tới sự chú tâm về việc thấu rõ lên các tính năng, và quý 
vị nuôi dưỡng nó từ một mong muốn tịnh hóa các phiền não, thì 
quý vị được xem là đạt tới mức của một “người mới bắt đầu ở 
điểm thanh tịnh các phiền não”. Nên người nào nuôi dưỡng sự 
thấu rõ lên các tính năng trước tiên hãy thành tựu sự chú tâm 
[định]. Thanh Văn Địa khẳng định 1 : 

Một “người mới bắt đầu ở điểm chú tâm” là một người bắt 
đầu từ lúc chưa đạt tới sự chú tâm trong mối liên hệ đến tính 
nhất tâm [trong các khía cạnh của bình lặng và thô] cho tới 
lúc đạt được sự nhất tâm. Một “người mới bắt đầu ở điếm 
thanh tịnh phiền não” là người sau khi đạt tới sự chú tâm này 
và bắt đầu đạt tới sự chú tâm về việc thấu rõ các tính năng - 
tức là một sự chú tâm vốn mong muốn thanh tịnh tâm khỏi 
các phiền não và là một sự quen thuộc hóa với thực hành 
này. 

Cũng ở bắt đầu của phần thứ tư, người ta nói rằng quý vị nuôi 
dưỡng các đạo pháp thế tục và siêu thế tách riêng ra sau khi đã 
thành tựu chú tâm [định] 


1 B220 Sbh, P5537: 88.1.4-6. 


165 



Sự giải thích rất chi tiết trong Thanh Văn Địa về tiến trình của 
việc loại trừ các phiền não bởi việc hoàn tất định trước tiên được 
giải thích bên trên và sau đó thành tựu tuệ giác thế tục và siêu 
thế không thấy trình bày rõ ràng trong các giáo pháp khác về Vỉ 
Diệu Pháp. Các học giả tiên phong nào đã nghiên cứu trong các 
kinh luận cao và thấp hon của Vi Diệu Pháp 1 cũng không viết rõ 
ràng về tiến trình giải trừ các đau khố này trên co sở của việc 
hoàn tất nhất tâm định trước tiên. 

Do đó, nếu quý vị chưa hiếu rõ giải thích này trong Thanh Văn 
Địa, thì quý vị có thế có ý kiến sai lạc như: “Giai đoạn thấp nhất 
trên lộ trình về các bình ốn thiền của sắc giới và các trạng thái 
định thâm sâu từ thiền của vô sắc giới là so nhập được mức hình 
ốn đầu tiên. [557] Và loại đầu tiên trong sáu loại chú tâm đã giải 
thích theo nội dung này là sự phân biệt về các tính năng. Do đó, 
sự phân biệt về các tính năng là trạng thái của tâm ở thời điểm 
bắt đầu của sự so nhập". Thật là sai lạc khi giữ một quan điểm 
như thế, vì các lý do: (1) nếu thiếu thành tựu định, quý vị không 
có cách nào đế tạo ra sự so nhập đến mức bình ốn thiền đầu tiên; 
(2) nếu quý vị không thành tựu sự so nhập này thì sê không 
thành tựu được định; và (3) vì sự phân biệt về các tính năng bao 
gồm thiền quán, qua việc nuôi dưỡng thiền quán đó, quý vị sẽ 
không thế hoàn tất được định mà quý vị chưa thành tựu trước 
đó. Theo Du-già Sư Địa Luận được trích dần trước đây 2 , không 
có nhu hoạt trong nhất tâm trong vòng dục giới; và Kỉnh Giải 
Thâm Mật và v.v... khắng định rằng nếu quý vị không thành tựu 
nhu hoạt, thì quý vị sẽ không hoàn tất được định 3 . Do đó, nếu 
quý vị không thành tựu trạng thái so nhập đầu tiên, quý vị sẽ 
không thành tựu định. 

Do vậy loại chú tâm đầu trong sáu loại của trạng thái so nhập 
mức đầu tiên [sáu loại chú tâm nhân quả trong danh mục của 


1 B221 Các luận cao hơn và thấp hơn về Ví Diệu Pháp ( chos mngon pa) lần 
lượt là Vi diệu Pháp Tập Luận (. Abhidharma-samuccaya ) và Vi Diệu 
Pháp Báu Luận (. Abhidharmakosa ). 

2 B222 LRCM: 539. 

3 B223 Sn, MSA, Bkl cited at LRCM: 537. 

166 



bảy chú tâm sẽ được đề cập sau] là ngỏ vào đế nuôi dưỡng tuệ 
giác được bao gồm trong trạng thái so nhập, nhưng nó lại không 
có ngay vào lúc bắt đầu của trạng thái so nhập ở mức đầu tiên, 
vì định vốn bao gồm trong trạng thái so nhập phải đến trước. Tất 
cả các trạng thái tập trung trước khi thành tựu về các sự tập 
trung được bao gồm trong trạng thái so nhập đầu tiên đều chỉ là 
sự nhất tâm trong dục giới. Nên nếu quý vị bám chặt vào các 
giải thích trong các kinh điển cổ, sẽ có rất ít người thành tựu 
định, kể chi đến tuệ giác. 

(b") Trên cơ sở của định từ thiền, cách thức để giải thoát 
khỏi sự bám chấp vào dục giới 

Một khi quý vị trở nên quen thuộc với định từ thiền được giảng 
giải trước đây, vốn mang theo nhiều thuộc tính về sự thấu rõ, sự 
thấy biết không rời rạc, v.v..., nếu quý vị không nuôi dưỡng 
hoặc là một trong hai loại tuệ giác, thì quý vị sẽ không thế đình 
chỉ được ngay cả các phiền não hiến lộ của dục giới. Trong 
trường hợp như thế, cần chi bàn đến việc loại trừ các hạt giống 
của khố đau và các ngăn trở tri kiến? [558] Do vậy, nếu quý vị 
muốn thành tựu trình độ bình ốn đầu tiên, vốn thoát khỏi tham 
chấp với dục giới, hãy nuôi dưỡng trí huệ trên cơ sở của định lực 
đó. 

vấn: Vậy thì, tại sao điều này không mâu thuẫn với mệnh đề 
trước đây rằng nếu quý vị trở nên quen thuộc với chỉ riêng định, 
thì quý vị sẽ trấn áp được các phiền não hiển hiện 1 ? 

Đáp: Không thành vấn đề, vì sự giải thích trước đây gộp tuệ 
giác thế tục chung vào lớp định từ thiền; nhưng giải thích này 
ám chỉ đến định lực vốn được bao gồm trong trạng thái sơ nhập 
đầu tiên và vốn có trước cả hai loại tuệ giác. Hơn thế nữa, đối 
với tuệ giác hoàn tất việc giải thoát khỏi tham chấp, thì có hai 
cách đế tự giải thoát cho quý vị, một là từ tuệ giác mang theo 


^224 Sn and Bk2 cited at LRCM: 479. 


167 



khía cạnh của các Diệu Đe và cách kia là từ tuệ giác mang theo 
các khía cạnh của bình lặng và thô. Sự bàn thảo hiện tại là một 
trình bày về cách thức đế hoàn tất giải thoát khỏi tham chấp qua 
con đuờng sau của hai đạo pháp này. 

Theo ý huớng này, những nguời nuôi duỡng 1 nó là cả những ai 
ngoài Phật giáo, vốn hoàn toàn không có quan điếm vô ngã, và 
những nguời theo đuổi giáo pháp này [các Phật tử] vốn có quan 
điểm vô ngã. Loại đạo pháp họ nuôi duỡng đế giải trừ phiền não 
tuông ứng với các giáo huấn trong Thanh Vãn Địa 2 : 

Vì mục tiêu giải thoát khỏi dục giới, các thiền giả cần mần 
dùng bảy loại chú tâm và sau đó thành tựu đuợc sự giải 
thoát. Bảy loại chú tâm: chú tâm về (1) sự thấu rõ về các tính 
năng, (2) khởi tín tâm, (3) cô lập, (4) hỷ lạc hay hồi nội, (5) 
phân tích, (6) áp dụng sau cùng và (7) kết quả của áp dụng 
sau cùng. 

Trong số đó, điều cuối cùng là sự chú tâm vào thời điểm buớc 
vào trạng thái bình ốn thiền thật sự trở nên không còn tham chấp 
vào dục giới; vậy nên đây là điều đuợc hoàn tất trong khi sáu 
điều truớc đó là đế hoàn thành nó. 

Vẩn: Neu trong truờng hợp này ngài không giải trừ các phiền 
não thông qua thiền lên ý nghĩa của vô ngã, thì thứ gì ngài đang 
xác lập và sau đó thiền lên đó đế giải trừ phiền não? [559] 

Đáp : Mặc dù các phiền não hiến lộ khác của dục giới đuợc giải 
trừ bằng đạo pháp này có mang theo các khía cạnh của bình lặng 
và thô, nhung mệnh đề “tự giải thoát khỏi tham chấp dục giới” 
chủ yếu nói đến việc giải trừ tham chấp qua cách của phuong 


1 B225 Đoạn dịch này dùng theo 'di la rten ni tìm thấy trong Ganden Bar 
Nying: 279a5. 

2 B226 Sbh, P5537: 115.3.5-7. 

168 




thuốc trị của nó. Hơn thế nữa, tham chấp ám chỉ ở đây là thèm 
mong và bám chấp vào các đối tượng của ngũ căn thuộc dục 
giới. Thuốc trị điều này là xem các đối tượng của ngũ căn như là 
sự bất lợi trong vô số cách. Do đó, bằng cách giữ vững vào sự 
đối nghịch của cơ chế về sự nắm bắt của tham chấp và sau đó tự 
làm cho mình quen thuộc với nó, thì quý vị trở nên không còn 
tham chấp vào dục giới. 

Ngoài ra, quý vị có thế có một sự chắc chắn bền vững của việc 
phân biệt về các tính năng, là một phân biệt không lầm lần về 
các sai sót của dục giới và các phấm chất tốt đẹp của mức bình 
ốn thiền thứ nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị chưa hoàn tất xong 
định, quý vị sẽ không thế giải trừ các phiền não bất kế quý vị có 
trở nên thuần thục đến đâu về việc phân biệt giữa các sai sót đó 
và các phấm chất tốt đẹp. Hơn thế nữa, ngay cả nếu quý vị đã 
thành tựu định, nếu quý vị không phân tích với sự phân biệt, thì 
cho dù quý vị nuôi dưỡng định bao nhiêu, quý vị sẽ không thế 
giải trừ các phiền não. Do vậy, quý vị phải giải trừ chúng bằng 
con đường nuôi dưỡng cả định lần tuệ. Đây là thủ tục cho mọi 
cách giải trừ các phiền não. 

Trong trường hợp đó, có bảy kiểu chú tâm được mô tả như sau: 

1. Tri kiến về các tính năng [sự phân biệt về các tỉnh năng ] 
trong đó người ta phân biệt giữa các khuyết điểm và các thuận 
lợi của các cấp độ thấp và cao hơn dần đến sự họp nhất của truy 
cứu và quán chiếu qua những phương tiện của các trạng thái tinh 
thần vốn khởi lên từ truy cứu về một số sự kiện và những trạng 
thái tinh thần khởi lên từ sự quán chiếu đến những sự kiện khác. 

2. Bằng việc tự làm thành thục theo cách này, quý vị sẽ tin 
tưởng đặc biệt vào các đối tượng về bình lặng và thô qua cách 
thức thiền vốn siêu việt hơn sự truy cứu và quán chiếu; và đây là 
sự chú tâm khởi lên từ lỏng tin. về việc này, Thanh Văn Địa 
khắng định 1 , “Tập trung vào dấu hiệu [thô và bình lặng], ngươi 
nuôi dưỡng định và tuệ”, và ngay cả trong đoạn văn chú trọng 
đến sự chú tâm thứ sáu có tham chiếu đến việc nuôi dưỡng định 


1 B227 Sbh, P5537; 116.4.1 


169 



và tuệ. Đoạn văn về mức chú tâm đầu tiên này đề cập đến sự tập 
trung lên sáu căn bản tố, bao gồm ý nghĩa 1 , và trong các đoạn 
văn khác thì sự tập trung này thuờng đuợc chỉ định nhu là tuệ 
giác. Do đó, mặc dù điều này không dần đến việc nuôi duởng 
quan điểm về vô ngã, thì nó vẫn là tuệ giác. [560] 

Do đó trong khuôn khố của các kiếu chú tâm này, quý vị giải trừ 
các phiền não sau khi đã thiền theo cả hai lộ trình định và tuệ. 
Đây là cách thức quý vị nuôi duỡng hai điều này: quý vị nuôi 
duỡng tuệ giác qua việc phân tích lặp đi lặp lại các đối tuợng 
khác nhau của sự bình lặng và thô, và vào lúc kết thúc của sự 
phân tích này, quý vị hãy nuôi duỡng định bởi sự tập trung nhất 
tâm lên những đối tuợng về bình lặng và thô này. Loại chú tâm 
thứ hai và thứ nhất trong lối thiền nhu thế là phuong thuốc chữa 
ảo tuởng. 

3. Khi dựa trên co sở về việc tự mình làm cho quen thuộc với sự 
nuôi duỡng xen kẽ định và tuệ theo cách đó, thì quỷ vị khởi tạo 
một phuong thuốc trị cho các phiền não lớn lao [thô] của dục 
giới, điều này đuợc gọi là sự chủ tâm cô lập. 

4. Xa hon nữa, gọi là sự chủ tâm về hỷ lạc hay hồi nội khi quý vị 
có khả năng giải trừ các phiền não trung bình qua các phuong 
tiện của việc nuôi duỡng xen kẽ định và tuệ. 

5. Sau đó, khi quý vị thấy rằng các phiền não của dục giới vốn 
ngăn trở nồ lực của quý vị trong thiện đức không còn khởi hoạt 
trong cả việc trụ lại trong sự tập trung hay khi quý vị vừa khởi 
tâm [tập trung], thì đừng có một ý nghĩ thô thiến rằng “Giờ đây 
tôi đã giải trừ các phiền não”. Đúng hon, hãy phân tích, “Phải 
chăng sự tham chấp vào các hấp dần về thụ cảm không đuợc 
khởi hoạt trong khi tôi chua thoát khỏi nó? Hay có phải nó 
không khởi hoạt sau khi tôi đã đuợc giải phóng khỏi nó?” Sau 
đó đế thử nghiệm điều này, hãy theo dõi sự tham chấp khởi lên 
khi quý vị huớng tập trung vào một đối tuợng rất đẹp của tham 


1 B228 Sáu căn bản tố là ý nghĩa {don), thực thể ( dngos )/ đặc tính 
{mtshan nyid), phương hướng [không gian] {phỵogs), thời gian (dus) 
và truy cứu nguyên nhân {rígs pa ỵongs su 'tshoỉ ba) 

170 



chấp. Từ đó về sau, sự hứng khởi của quý vị trong thiền nhằm 
mục đích giải trừ tham chấp này là sự chú tâm phân tích. Điều 
này giúp tránh khỏi sự kiêu mạn của ý tuởng cho rằng quý vị đã 
dẹp trừ cái vốn chua đuợc dẹp trừ [thật sự]. 

6. Sau đó, lặp lại, quý vị quán chiếu phân tích lên các đối tuợng 
của sự bình lặng và thô nhu truớc đây và tập trung nhất tâm ở 
phần kết luận của sự phân tích. Sự chú tâm áp dụng sau cùng là 
khi qua việc thiền theo cách này quý vị phát khởi phuong thuốc 
trị cho các phiền não vi tế của dục giới. Các loại chú tâm thứ ba, 
thứ tu và thứ sáu là các phuong thuốc giải trừ các phiền não. 

7. Do vậy, khi quý vị đã giải trừ các phiền não vi tế, thì quý vị 
đã vuợt qua tất cả các phiền não hiến lộ của dục giới, và với thời 
điểm hiện tại chúng không khởi hoạt dù trong một mức độ nhỏ 
nhất. Nhung quý vị vẫn chua tiêu diệt hoàn toàn các hạt giống 
của các phiền não ấy. [561] Bằng phuong tiện này, quý vị đã 
thoát khỏi các tham chấp đến trạng thái Vô sở hữu xứ, nhung vì 
quý vị không thể ngung đuợc ngay cả các phiền não hiển lộ của 
Phi tuởng phi phi tuởng xứ, nên quý vị chua thế vuợt qua đuợc 
luân hồi. Tuy nhiên, trên co sở bình ốn thiền quý vị cũng thành 
tựu đuợc Ngũ thần thông 1 , nhung thầy sẽ không bàn về chúng vì 
sợ dông dài. Truớc đây, điều này đã đuợc chi tiết hóa trong 
Thanh Vãn Địa của Vô Truớc, hãy xem thêm ở đó 2 . 

Ngày nay, không có ai dùng các phuong pháp này đế thật sự 
hoàn tất các bình ốn thiền và v.v..., nên không nguời nào dần 
quý vị lạc lối cả. Mặc dù thế, nếu quý vị phát khởi một hiếu biết 
rằng điều đó không bị hạn chế chỉ trong mô tả bằng lời tống 
quan về chúng, thì sẽ thật sự hữu ích đế tránh những bẫy rập về 
những sự tập trung khác với các điều này. 


1 B229 Ngũ thần thông là thiên nhãn thông [thấy được vô biên], thiên nhĩ 
thông [nghe được mọi cõi], tha tâm thông [hiểu được tâm ý mọi 
chúng sinh], túc mạng thông [nhớ lại được nhiều tiền kiếp] và lậu tận 
thông [thấy biết được sự hoại diệt của các cấu hợp thể]. Các chi tiết 
thêm xem Vajiranana 1975: 443-53 and Conze 1990: 79-82 

2 B230 Sbh, P5537:120.2.3-8.Các chi tiết bàn về bảy loại chú tâm xem 
Zahler, et al. 1983:92-115 


171 




Các sự tập trung như thế về bốn cấp bình ốn thiền của sắc giới 
và bốn cấp thiền sâu của vô sắc giới, cũng như ngũ thần thông, 
thì được chia sẻ cho những người không theo Phật giáo. Vậy 
nên, ngay cả nếu quý vị thành tựu được những sự tập trung siêu 
việt như thế, thì chang những quý vị sẽ không được giải thoát 
khỏi luân hồi chỉ bằng những điều này, mà chúng còn ràng buộc 
quý vị vào luân hồi. Do đó, hãy tìm kiếm trí huệ quán chiếu và 
quan điểm về vô ngã, và đừng thỏa mãn chỉ với định lực. 

Ngay cả nếu quý vị thiếu tri kiến sâu xa về các phưong tiện của 
việc hoàn tất mức bình ốn thiền đầu tiên và v.v..., thì quý vị chắc 
chắn nên xem xét một cách cấn thận vào trọng tâm của các bàn 
thảo sau đây và đạt đến hiếu biết tối thiểu nào đó về chính các 
giáo pháp đó, đế tự tránh cho quý vị khỏi các thêu dệt: (1) bàn 
thảo bên trên liên quan đến chín cách thức đế tập trung tâm quý 
vị, trình bày trong trích dần trước đây của Trung Quán Giai 
Trình Thiền, chúng là các phưong tiện cho việc hoàn tất “định” 
hay “sự chú tâm” đề cập từ trước vốn có từ các Kỉnh Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa thâm diệu, v.v...; (2) ý nghĩa đề ra của chúng như 
được giảng giải trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận của 
Di-lặc; (3) các bàn thảo tống kết của thánh giả Vô Trước về 
chúng trong Bồ Tát Địa, Vi Diệu Pháp Tập Luận và Quyết Định 
Yeu Luận, cũng như là giải thích chi tiết về chúng trong Thanh 
Văn Địa tưong họp với biếu thị trong Căn Bản Tập Luận 
( Vastu-samgraha ) 1 của ngài mà cả định lần tuệ đều được bàn 
thảo trong Thanh Văn Địa ; (4) các bàn luận về ý nghĩa của 
chúng trong Trung Quán Giai Trình Thiền và tác phấm Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh; và cũng thế (5) cách 
thức đế hoàn tất định thông qua tám phưong thuốc trị và các con 
đường đế giải trừ ngũ triền cái, trong Trung Biên Phân Biệt 
Luận củaDi-lặc. [526] 

Một số hành giả về bình ốn thiền ngay cả không quen thuộc với 
các tên của các trạng thái thiền. Một số trở nên thành thục chỉ 
với các từ vựng khi họ nghiên cứu kinh văn cố, nhưng họ lại 


1 B231 Yoga-carya-bhumau-vastu-sarpgraha P5540: 152. 1. 1-2 
172 



không hiểu ý nghĩa một cách đúng đắn. Sau đó, khi có dịp đế tu 
tập thì họ thấy không cần thiết với các giáo pháp đó, rồi loại bỏ 
chúng nhu là không có lợi ích, và bảo lưu việc thiền của họ. Hậu 
quả là khi họ thành tựu một trạng thái tập trung vốn phù họp đế 
được bao gồm trong lớp định, thì họ bênh vực rằng đó là sự tập 
trung lên tính Không, vốn là một chỉ dấu cho thấy họ không 
nhận thức được trọng điểm về tu tập với sự hiếu biết cấn thận. 
Khi họ chỉ thành tựu trạng thái thứ chín, vốn là một sự tập trung 
có chung cho cả Phật tử và ngoài Phật tử, thì họ cho rằng đã trải 
nghiệm giai trình cuối cùng của mật điến du-già tối thượng với 
toàn bộ các tính năng của nó. Nhiều trong số những người này, 
sau khi họ đã trộn lần cân bằng thiền với trạng thái sau khi thiền, 
đã khắng định một cách sai lầm rằng trải nghiệm này là trí huệ 
không bị gián ngất và không rời rạc. 

Khi quý vị thâu nhận đúng chắc về các giải thích trước đây, thì 
quý vị sẽ không bị lừa chỉ bởi sự định danh của những ngôn từ 
hấp dần như là thiền lên không có đối tượng, không có biếu 
hiệu, và ý nghĩa khắng định. Qua việc thấy biết phạm vi của các 
ý nghĩa về các sự tập trung này, quý vị sê nhận biết được điều gì 
có và điều gì không bị chệch hướng với đạo pháp. Do đó, hãy 
trở nên thiện xảo trong giai trình của việc hoàn tất tập trung 
được dạy trong các giáo pháp quyền năng đó. 

Ở đây ta bảo: 

Sự thâm diệu là các mô tả về giai trình cho việc thành tựu 
tập trung. 

Được dạy tường tận trong các kinh và các luận tuyệt luân 
Những ai căn trí nhỏ không thế hiếu chính xác chúng, 

Nên phóng tưởng 1 các sai lạc của tâm mình lên kẻ khác. 


1 Nhắc lại, phóng tưởng (hay tưởng tượng) có thể xảy ra khi tâm nhận 
thức về một đối tượng (chẳng hạn từ các cơ quan thụ cảm) và sau 
nhận thức đó, tâm tiếp tục khởi sinh các trạng thái tư tưởng thứ 
cấp và tạo dòng tư tưởng phóng hoạt thứ cấp. Dòng tư tưởng này 
có thể đúng có thể sai mà hầu hết là sai lạc do thiếu đi các lập 
luận hay các chứng cứ hỗ trợ. 


173 



Nghĩ rằng: “Không có giáo huấn cho việc lưu giữ tỉnh thức 
không rời rạc”, 

Họ không tìm kiếm từ các kinh luận có chúng [các giáo 
huấn], 

Và lại nghĩ rằng đã tìm thấy chúng 

Sau khi đã tìm rất kỳ ở noi mà chúng không có. 

Những người như thế thất bại trong việc phân biệt 
Ngay cả giữa các định Phật giáo và tập trung phi Phật giáo 
Điều gì cần, thì đó là điều đế nói đến 
Việc phân biệt chính xác khác nhau giữa chúng 

Giữa sự tập trung của Đại thừa và Tiểu thừa [563] 

Cũng như của Kim Cưong và Ba-la-mật-đa! Hãy nhìn tình 
trạng này, 

Ta đã giảng giải trong ngôn từ đon giản 

Cách đế bảo lưu sự tập trung như được dạy trong kinh luận 

cổ. 

Này bằng hữu, những ai đã tu tập nhiều năm trong kinh luận 
cổ, 

Đừng đánh mất viên ngọc quý của mình 

Trong ý hướng phủ lóp trang phục kim hoàn của kẻ khác, 

Mà hãy nhận thấy có điều chi giá trị vĩ đại từ ngưoi! 

Không gì xa khỏi nghĩa từ các huấn thị 

Trong các giáo pháp đã học. Hãy biết lấy điều này, 

Vị thiện sư của các hiền nhàn đã dạy “Có hỷ lạc trong rừng 
Cho những ai hiếu học vô cùng". Hãy phân tích các ngôn từ 
đó. 

Xin cho các thiền giả vốn đặt niềm hy vọng vào sự kiên 
định tuyệt đối, 

Dù họ chưa một lần thu được sự thấu rõ đúng ngay 


174 



về cách thức tu tập và ước lường thành đạt 

Của đạo pháp về định tập trung hoàn toàn không rời rạc. 

Thấy được chính xác con đường bảo lưu 
Thiền trong sự nưong tựa vào bậc thiện tri. 

Neu không, ít tác hại nếu họ dừng tạm một thời gian 
Ngưng nghỉ đế tỉnh táo với giáo pháp của đấng Thù Thắng. 

Giải thích này về đường thành tựu định 
Dụng giáo pháp của Từ Thị và Vô Trước 
Cho lợi ích phục vụ dài lâu 
Các giảng huấn của đức Thù Thắng. 

Trong các giai trình về đạo pháp của một cá nhân có căn co rất 
cao, thì điều này bao gồm giải thích về cách thức cho những ai 
đang tu tập Bồ-tát hành rèn luyện định, mà vốn là bình ốn thiền. 


175 



176 



Phần II: Tuệ Giác 

Chương 7: Tại Sao Trí Huệ là cần Thiết 


(ii) Cách tu tập trí huệ 


■*ẩb- 


(ii) Cách tu tập trí huệ 

[564] Nhu ta đã giải thích, 1 các đặc điểm của định từ thiền là (1) 
không rời rạc - nghĩa là khi sự chú ý của nguơi đuợc cố ý đặt 
lên một đối tuợng thiền định duy nhất thì nó sẽ lưu giữ lại ở đó; 
(2) tỉnh sáng rõ, có nghĩa là không có sự hôn trầm; và (3) lợi 
lạc, có nghĩa là sự hỷ lạc. Tuy nhiên, ngươi không nên thỏa mãn 
chỉ với điều này. Tốt hơn hãy phát triển trí huệ, vốn sẽ xác định 
một cách đúng đắn ý nghĩa của thực tại, ngươi phải nuôi dưỡng 
trí huệ. Neu không thì vì việc chỉ tu tập định lực là điều mà các 
Phật tử có chung ngay cả với người ngoại đạo, 2 nên sự nuôi 
dưỡng đó - như là với các lộ trình phi Phật giáo - sẽ không 
thoát khỏi các hạt giống của phiền não. Do đó, nó {định từ 
thiền} sẽ không giúp ngươi thoát khỏi luân hồi. Như phần đầu 
Giai Trình Thiền của ngài Liên Hoa Giới đã dạy rằng: 3 

Sau khi ngươi đã bình ốn tâm như vậy lên một đối tượng của 

thiền, thì ngươi nên phân tích nó với trí huệ - đó là bình 


1 BA232 LRCM: 504,549. 

Từ đây cho đến chương 12 (LRCM: 564-606.9) đã được dịch và 
xuất bản trước đây bởi Elizabeth s. Napper như là Duyên Khởi và 
Tánh Không (Boston: VVisdom Publication, 1989). Bản văn gốc 
tiếng Tạng đã được dịch hoàn tất ở đây. Trong Duyên Khởi, 
Napper cung cấp các phân tích, các ghi chú, và các phụ lục rất hữu 
dụng và chi tiết cho người đọc được tham chiếu. 

2 BA233 "Ngoài Phật giáo" ở đây là một cách dịch thoáng từ thuật ngữ 
Tạng mu stegs pa ("người giữ các bờ") vốn chuyển từ Tạng ngữ 
tĩrthika ("ngang qua") 

3 BA234 Bkl,T ucci 1986: 209-10; P5310:26.1.5-7. 


177 



minh của tri thức vốn sẽ đoạn diệt những mầm mống của vô 
minh. Neu ngươi không làm điều này thì ngươi sẽ không thế 
từ bỏ phiền não chỉ với định lực mà thôi, cũng giống như 
người ngoại đạo không thế làm được. Định Vương Kỉnh dạy 
rằng: 1 

Dầu phàm phu dưỡng nuôi định lực 

Họ vần không diệt trừ được ý niệm ngã-ta.[565] 

Phiền não quay ra và quấy rầy họ 

Như chúng đã làm đối với Udraka 2 , người đã nuôi 
dưỡng định lực theo cách này. 

Cụm từ “Dầu phàm phu dưỡng nuôi định lực” có nghĩa là người 
phàm nuôi dưỡng một định lực có những tính năng như không 
rời rạc và sáng rõ, như đã giải thích ở trên. Dòng “Họ vẫn không 
diệt trừ được ý niệm về ngã” nghĩa là mặc dù nuôi dưỡng định 
lực đó, nhưng họ không thế loại bỏ được ý niệm về ngã. “Phiền 
não quay lại và quấy rầy họ” chỉ ra là phàm phu vẫn sẽ phát sinh 
phiền não vì họ đã không loại bỏ được ý niệm về ngã. 

Loại thiền nào dần đến giải thoát? Như đã trích dần ở trên, 3 các 
câu kế tiếp [kệ trong Định Vương Kinh ] dạy rằng: 

Neu qua phân tích ngươi nhận biết được vô ngã trong các 
pháp 

Và nếu ngươi nuôi dưỡng sự phân tích đó trong thiền tập 
Thì điều này sẽ dần đến quả, thành tựu Niết-bàn; 

Chắng có an lạc qua các phương tiện khác. 

Dòng đầu tiên nêu rõ điều kiện - nếu sau khi ngươi đã phân định 
được rằng các pháp đều vô ngã thì ngươi sẽ phát triển được loại 


1 BA235 SR: 9.36, Vaidya 1961a: 49; D130: Da 27a7. 

2 BA236 Xem chú giải BA33 về Udraka (Uất-đà-la). 

3 BA237 Tsongkhapa chỉ cung cấp dòng đầu tiên của kệ này, được trích 
dẫn đầy đủ ở LRCM: 479-480. Xem lại chú thích BA32. 

178 



tuệ giác hiếu biết ý nghĩa của vô ngã. Dòng thứ hai, ”Và nếu 
nguơi nuôi duỡng sự phân tích đó trong thiền tập” đề cập việc 
duy trì và nuôi duỡng trong thiền tri kiến triết học về vô ngã mà 
nguôi đã có đuợc. Dòng thứ ba “Thì điều này sẽ dần đến quả, 
thành tựu Niết-bàn" có nghĩa là đây là nhân của sự thành tựu 
mục tiêu - Niết-bàn hay giải thoát. Giải thoát đuợc thành tựu 
thông qua việc nuôi duỡng trí huệ đó. Nguôi có thế đạt giải 
thoát mà không cần trí huệ đó đuợc không? Dòng thứ tu của 
đoạn kệ nói, “Chang có an lạc qua các phuong tiện khác”, vốn 
có nghĩa là ngay cả nếu nguôi nuôi duỡng theo lộ trình khác, thì 
nguôi sẽ chẳng đoạn diệt đuợc đau khổ và phiền não nếu không 
có trí huệ đó. 

Bộ kinh này dạy rất rõ ràng rằng chỉ có trí huệ về vô ngã mới cắt 
đứt đuợc gốc rề của luân hồi; ngài Liên Hoa Giới đã trích dần 
điều này trong phần thứ hai của Giai Trình Thiền 1 đế phản bác 
các khắng định của su Ha-shang Trung Hoa. Do đó, nguôi phải 
có tri kiến chắc chắn về điều này. Bởi vì ngay cả các nhà hiền 
triết không theo Phật giáo cũng có các phấm tính tốt - nhu định 
lực và trí siêu việt chang hạn - nhung do không có tri kiến về vô 
ngã nên họ không thế vuợt thoát luân hồi đuợc. Theo cách này, 
Bồ-tát Tạng Kinh 2 trích dần trên, đã dạy rằng:[566] 

Kẻ nào tự mãn với định lực không thôi, không thấu hiếu 
thực tại đã đuợc giảng giải trong kinh điển, thì có thế phát 
triển một ý thức tự hào thái quá, lầm lần định lực đon thuần 
với đạo pháp tu thiền trong ý nghĩa thâm sâu. Vì thế, một 
nguời như vậy sẽ không thế nào vượt thoát luân hồi. Với 
điều này trong tâm nên ta đã nói “Ai lắng nghe người khác 
sẽ được giải thoát khỏi lão và tử”. 


1 BA238 Bk2, P5311: 31.4.5; cf. LRCM: 479-480. 

2 BA239 Tsongkhapa đang diễn giải trích dẫn trước đây trong Bodhisattva- 
pitaka (LRCM: 480.3-9, note 34), bao gồm nội trong sự trích dẫn của 
Liển Hoa giới. (Bk2, P5311: 31.4.7-31.5.2). 


179 



Chính đức Phật đã giảng giải rõ ràng nội dung ý chỉ của ngài: 
“lắng nghe người khác” có nghĩa là nghe giảng giải về vô ngã từ 
người khác. Do đó, điều hiến nhiên là đức Phật đã nói về việc 
lắng nghe người khác đế phản bác ý tưởng cho rằng ngưoi có 
thế phát triển tri kiến vô ngã từ chính bản thân ngưoi, mà không 
cần sự tu học và quán chiếu vốn đi kèm với việc lắng nghe một 
người hướng dần tâm linh thiện xảo bên ngoài giảng giải về ý 
nghĩa của vô ngã. 

Một cách tống quát, trong số tất cả các kinh điển của đấng Chiến 
Thắng, có một số bộ kinh giảng giải rõ ràng về thực tại, và thậm 
chí có những kinh điến tuy không giảng giải rõ ràng về thực tại 
nhưng lại gián tiếp chỉ đến thực tại. Bóng tối của vô minh thì 
không thế vượt qua cho đến khi tri thức về thực tại hé rạng, 
nhưng bóng tối chỉ tan biến khi tri thức đó phát khởi. Do đó, 
định từ thiền - sự nhất tâm - không tự nó trở thành trí huệ tối 
thượng thanh tịnh được mà nó cũng không thế vượt qua bóng tối 
vô minh. Như vậy, thật không nghi ngờ là ngưoi phải cầu tìm trí 
huệ; ngưoi nên nghĩ rằng: “Tôi sẽ truy tầm trí hụệ phân định 
được ý nghĩa của vô ngã - thực tại. Giai Trình Thiền , phần thứ 
hai của ngài Liên Hoa Giới dạy rằng: 

Và rồi sau khi đã thành tựu định, ngưoi nên nuôi dưỡng tuệ 
giác. Ngưoi nên nghĩ rằng: “Tất cả những lời dạy của đấng 
Thế Tôn đã được ban ra trọn vẹn; dù trực tiếp hay gián tiếp, 
chúng đều làm sáng tỏ và chỉ đến thực tại. Neu mình hiếu 
biết được thực tại, mình sẽ thoát khỏi tất cả những rối rắm 
của các quan điểm giáo điều, cũng giống như bóng tối bị 
hình minh xua tan. Chỉ với định từ thiền không thôi thì 
không thế dần đến trí huệ tối thượng thanh tịnh; mà bóng tối 
của sự ngăn che chướng ngại cũng sẽ không bị xua đi. Tuy 
nhiên, nếu ta dùng trí huệ đế thiền một cách hoàn thiện lên 
thực tại, thì ta sê đạt đến trí huệ siêu việt thanh tịnh và hiếu 
biết thực tại. Chỉ thông qua trí huệ thì ta mới có thế thực sự 


1 BA240 Bk2, P5311: 33.2.8-33.3.4. 
180 



loại bỏ các chướng ngại. [567] Do đó, ta sẽ lưu lại trong định 
và dùng tuệ giác đế truy tầm thực tại. Ta sẽ không tự thỏa 
mãn với riêng định từ thiền”. Thực tại này là gì? Cuối cùng 
thì tất cả các pháp đều thiếu vắng hai loại ngã: vô ngã của 
nhân và vô ngã của pháp. 

Trong tất cả các Ba-la-mật-đa, chính trí huệ Ba-la-mật-đa thấy 
biết được thực tại. Bởi vì ngưoi không thế biết được nó qua 
phưong tiện của sự ốn định thiền hay của các Ba-la-mật-đa 
khác, nên ngưoi nên phát triển trí huệ mà không bị nhầm lần sự 
ốn định thiền đon thuần với trí huệ Ba-la-mật-đa. Giải Thâm 
Mật Kỉnh 1 dạy rằng: 

“Bạch Thế tôn, thông qua Ba-la-mật-đa nào mà chư Bồ-tát 
hiểu được sự thiếu vắng của tự tính 2 trong các pháp?” 

“Này Quán Tự Tại, chư Bồ-tát phải nắm bắt được điều này 
thông qua Trí huệ Ba-la-mật-đa.” 

Như đã trích dần ở phần trên, Đại Thừa Tín Dường Kỉnh cũng 
nêu cùng một điểm: “Ta không nói rằng những người vốn có tín 
tâm trong Đại thừa của chư Bồ-tát là được giải thoát, trừ phi họ 
có trí huệ - bất kế họ có tu tập pháp môn Đại thừa nào đi chăng 
nữa”. 3 


1 BA241 Sn, Lamotte 1935:9.26; P774: 22.5.4-5. ĐƯỢc trích từ 
Kamalasila, Bk2, P5311: 33.3.4-6. 

2 Từ nay về sau, trong bối cảnh về sự hiện hữu hay về tình trạng bản 
thể của các pháp (và các đặc tính của chúng) các thuật ngữ sau 
đây được dùng với nghĩa tương đương: tự tính, tồn tại cố hữu, tồn 
tại nền tảng, thiết yếu. và trong các luận của các đại sư Trung 
Quán các thuật ngữ này cũng được dùng tương đương. 

3 BA242 Đoạn trích trong Mahãyãnã-prasãda-prabhãvanã-sũtra {Đại 
Thừa Dưỡng Tín Kinh}. Được trích dẫn bên trên ở LRCM: 479-480 
(xem chú thích BA 36). Tsongkhapa dường như sử dụng Liên Hoa Giới 
như là nguồn trong phần này, hơn là từ tự các kinh điển. 


181 



182 



Chương 8: Nương Dựa vào Các Nguồn Liễu 

Nghĩa 

(a’) Thỏa mãn các tiền đề của trí huệ 

(1 ’) Nhận diện các kinh văn có ý nghĩa tạm thời và các kinh 
văn liễu nghĩa 

(2’) Lịch sử của luận giải về chủ ý của ngài Long Thọ. 

<Sũ 

Bởi vì trí huệ là cần thiết nên phần thứ hai 1 sẽ bao gồm cách tu 
tập trí huệ. Phần này có bốn nội dung: 

1 . Thỏa mãn các tiền đề của trí huệ (Chuông 8-24) 

2. Phân loại trí huệ (Chuông 25) 

3. Cách nuôi duỡng trí huệ trong thiền (Chuông 25-26) 

4. Thành tựu trí huệ thông qua thiền (Chuông 26) 

(a’) Thỏa mãn các tiền đề của trí huệ 

Nguôi nên lắng nghe các hệ thống kinh văn tinh khiết, dựa vào 
một vị thiện tri thức thông hiếu chính xác các điếm mấu chốt 
trong kinh văn. Một tiền đề không thế thiếu cho trí huệ là sử 
dụng sự thông tuệ đạt đuợc qua tu học và quán chiếu đế phát 
triển tri thức về thực tại. Bởi vì nếu không có các quan điểm 
chắc chắn 2 về cách mà các pháp hiện hữu thì nguôi không thể 
nào phát triển trí huệ hiểu biết bản chất thật sự, tức là tính 
Không. Lại nữa, trong việc truy tầm một quan điểm nhu thế, 
nguôi phải nuông theo kinh văn liễu nghĩa, chứ không phải là 


1 BA243 Cách Thức Tu Dưỡng Trí Huệ là phần thứ nhì trong ba phần 
mà các đề mục được cung cấp ở đầu chương 2 (LRCM:484) 

2 Thuật ngữ chắc chắn (về tri kiến, hiểu biết, nhận thức hay thấu 
suốt) trong toàn bộ tập 3 này có nghĩa là xác định được một cách 
chính xác, rõ ràng, đầy đủ và không có sai sót, tức là có chánh 
kiến về sự việc đề cập. 


183 



kinh văn tạm nghĩa. [568] ] Do đó, ngươi nên phân biệt giữa liều 
nghĩa và tạm nghĩa, và sau đó ngươi nên nhập tâm ý nghĩa của 
các kinh liễu nghĩa. 

Hơn nữa, nếu ngươi không dựa theo các giáo pháp của các bậc 
tiên phong có quyền năng luận giải về tư tưởng của đức Phật, thì 
ngươi giống như một người mù đang hướng đến chồ nguy hiếm 
mà chắng có sự dần dắt. Do đó, ngươi phải nương theo các luận 
giải chính xác về tư tưởng của đức Phật. Ngươi nên nương dựa 
vào nhà luận giải nào? Ngươi nên nương dựa vào người mà 
chính đức Thế Tôn đã tự mình tiên tri rõ ràng trong nhiều kinh 
điển và mật điển như một người luận giải về trung tâm của giáo 
pháp, thực tại thâm sâu siêu việt vượt khỏi mọi biên kiến của sự 
hiện hữu và không hiện hữu. Đó là thánh giả Long Thọ, người 
nổi tiếng trong cõi này và các cõi xa hon nữa. Do đó, hãy nương 
theo các bản văn do ngài trước tác khi ngươi cầu tìm quan điểm 
vốn là hiếu biết về tính Không. 

Liên quan đến hai tiền đề cho trí huệ này, sẽ có ba phần: 

1 . Nhận diện các kinh văn tạm nghĩa và liễu nghĩa. 

2. Lịch sử của luận giải về chủ ý của ngài Long Thọ. 

3. Cách thức xác định quan điểm triết học về tính Không 
(Chương 9-24). 

(1’) Nhận diện các kinh văn tạm nghĩa và liễu nghĩa. 

Những ai muốn biết được thực tại phải nương theo kinh điển của 
đấng Chiến Thắng. Tuy nhiên, do sự phân hóa tư tưởng trong số 
các đệ tử của đức Phật, nên kinh văn cũng có tùy biến. Do đó, 
ngươi có thế ngạc nhiên về loại kinh văn nào mà ngươi nên 
nương theo trong việc truy tầm ý nghĩa của thực tại thâm diệu. 
Ngươi phải hiếu biết thực tại dựa trên cơ sở các kinh văn liễu 
nghĩa. 

Loại kinh văn nào là liễu nghĩa và loại kinh văn nào là tạm 
nghĩa? Điều này được xác định thông qua các chủ đề mà kinh 
văn đề cập. Những kinh văn giảng dạy về Chân Đe {tối hậu} 
được xem là những kinh liễu nghĩa và những kinh văn nào giảng 


184 



dạy về các sự thường tục {ước lệ, Tục Đe} được xem là những 
kinh tạm nghĩa 1 . Theo ý hướng đó, Vô Tận Ỷ Bồ tát Kinh (skt. 
Aksayamati-nỉrdesa-nãma-sũtra ) dạy rằng: 2 

Thế nào là kinh liễu nghĩa? Thế nào là kinh tạm nghĩa? 
Những kinh văn giảng dạy với mục đích xác lập các sự 
thường tục {Tục Đe} được gọi là tạm nghĩa. Những kinh 
văn giảng dạy với mục đích xác lập Chân Đe được gọi là 
liễu nghĩa. [569] Những kinh văn giảng dạy qua cách thức 
của nhiều ngôn từ khác nhau được gọi là những kinh tạm 
nghĩa. Những kinh văn giảng dạy thực tại thâm sâu, vốn 
khó hiếu và khó biết, được gọi là những kinh liễu nghĩa. 

Vẩn: Làm thế nào đế một kinh dạy Tục Đe lại được phân loại 
thành kinh tạm nghĩa? Và làm thế nào đế kinh dạy Chân Đe lại 
được phân loại thành kinh liễu nghĩa? 

Đáp: Điều này cũng được đề cập rất rõ ràng trong Vô Tận Ỷ Bồ 
tát Kinh. Kinh này dạy rằng: 3 

Các kinh được gọi là tạm nghĩa là những kinh giảng như thế 
là có một chủ nhân ở noi không hề có, với nhiều biểu thị 
như ngã, chúng sinh hữu tình, sinh thế, chúng sinh được 
nuôi dường, sinh vật, người, nhân loại, con người, tác nhân, 
người trải nghiệm. 

1 Các thuật ngữ tối hậu hay Chân ỡếđược xem là đồng nghĩa chỉ đến 
chân lý không sai sót không tì vết; tương tự các thuật ngữ ước tệ, 
thường tục Mã Tục Đế\ầ đồng nghĩa chỉ đến các ý nghĩa thông 
thường, tương đối trong đời sống hàng ngày. Việc sử dụng các 
thuật ngữ trên chỉ tùy theo mạch văn mà thôi. 

2 BA244 Aksayamati-nirdesa-sũtra P842: 64.3.6-64.4.1. 

3 BA245 Ibid., P842: 64.4.4-7. Điều này khác nhiều chi tiết nhỏ với 
trích dẫn của Tsongkhapa vốn theo sát với phiên bản Trung Đạo 
Quang Chiếu Luận {skt. Madhyamakãloka } của Liên Hoa Giới 
P5287: 46.3.1-4. 


185 



Các kinh được gọi là liễu nghĩa là những kinh giảng về các 
cửa ngõ của giải thoát - tính Không, vô biểu hiệu, vô 
nguyện, vô cấu họp {vô lậu, vô vi}, không sinh khởi, không 
tạo tác, không chúng sinh hữu tình, không sinh thế, không 
có người, không chủ nhân. 

Điều này có nghĩa rằng kinh liễu nghĩa là kinh giảng về vô ngã, 
không sinh khởi và v.v... qua việc loại trừ các suy diễn chi tiết 
{diễn tưởng}, trong khi kinh tạm nghĩa là các kinh vốn dạy về 
ngã và v.v... Do đó, ngưoi nên hiểu rằng vô ngã, vô sinh khởi, 
và v.v... là tối hậu, trong khi sự sinh khởi và v.v... là ước lệ. 
Định Vương Kỉnh cũng dạy rằng: 1 

Hãy hiếu rằng các ví dụ về kinh liễu nghĩa là những kinh 
giảng dạy phù hợp với tính Không đã được giải thích từ 
đấng Thiện Thệ. Hãy hiếu rằng kinh tạm nghĩa là tất cả các 
giáo pháp nào thừa nhận một “chúng sinh hữu tình”, một 
“người” hay một “sinh thể”. 

Trung Đạo Quang Chiếu (Madhvamakãỉoka) của ngài Liên Hoa 
Giới cũng dạy rằng: 2 

Do đó, ngưoi nên hiểu rằng chỉ có những kinh bàn về Chân 
Đe mới là liễu nghĩa; những kinh còn lại đều là tạm nghĩa. 
Nhất Thiết Phật Diệu Dụng Nhập Tri Quang Trang Nghiêm 
Kỉnh cũng dạy rằng: ‘Đối tượng xác định là Chân Đe’. 
[570] Và Vô Tận Ỷ Bồ-tảt Kinh cũng dạy rằng sự thiếu vắng 
của sinh khởi và v.v... “là liễu nghĩa”. Do đó, điều chắc 
chắn là chỉ có sự thiếu vắng của sinh khởi và v.v... được 
gọi là “các sự tối hậu”. 


1 BA246 SR: 8.5, Vaidya 1961a: 36.1-4; P795: 281.1.5-6. 

2 BA247 Madhyamakãtoka, P5287: 46.3.5-8. 

186 



Do đó, Trung Quản Luận Điểm Tập Luận 1 cũng như các luận 
giải về chúng được xem là những bản văn giảng dạy liều nghĩa 
một cách chính xác bởi vì chúng chứng minh một cách đầy đủ 
nghĩa của Chân Đe, vốn không có tất cả các lượng lớn suy diễn 
chi tiết, chang hạn như sự sinh khởi và hoại diệt. 

Vì sao các giáo pháp được gọi là “tạm nghĩa” hay “liễu nghĩa”? 
Một bản văn được gọi là liều nghĩa, hay có ý nghĩa tối hậu, bởi 
vì nó không thế bị diễn dịch đế có một nghĩa khác đi được. Ý 
nghĩa của nó là điểm kết thúc của quá trình đưa ra quyết định 
trong chừng mực mà nó là ý nghĩa của chính thực tại. Không ai 
có thế diễn dịch nó sang một ý nghĩa sâu xa hoặc khác biệt hon 
bởi vì nó được hậu thuẫn bởi những chứng cứ vững chắc. Do đó, 
Trung Đạo Quang Chiếu của ngài Liên Hoa Giới dạy rằng : 2 

Một bản văn liễu nghĩa là gì? Đó là bản văn giảng giải theo 
khuôn khố tối hậu và được hậu thuẫn bởi nhận thức hiệu 
quả, bởi vì nó không thế bị người khác diễn dịch theo một ý 
nghĩa trái ngược nào khác. 

Một cách hàm ý, mệnh đề này cho phép ngưoi hiếu tạm nghĩa. 
Kinh tạm nghĩa, hay kinh văn vốn đòi hỏi phải diễn dịch, là một 
bản văn không thế được hiếu chính xác những gì mà nó đề cập; 
đúng hon, ngưoi phải giải thích chủ định của nó là gì, và diễn 
dịch nó theo một nghĩa nào khác. Hoặc đó là một bản văn có thế 


1 BA248 Trung Quán Luận Điểm Tập Luận {tập hợp các luận điểm về 
Trung đạo} là danh mục các bản luận thường là của Long Thọ bao 
gồm Căn Bản Trung Quán Luận (MMK - skt. Mũlamãdhyamakà), 
Bảo Hành vương Chính Luận (Ra - Ratnãvali), Hồi Tránh Luận (W 
- Vigraha-vyãvartani), Thất Thập Không Tính Luận (skt. Sũnyatã- 
saptatì), Lục Thập Tụng Như Lý Luận (skt. yukti-sasthikã), và 
Quảng Phá Luận (skt. Vaidaỉyaprakarana). Ở đây, Tsongkhapa bao 
gồm trong số ít nhất là Tứ Bách Kệ Tụng (skt. Catuhsatakà) của 
Thánh Thiên (LRCM: 650,653-654,778. ' 

2 BA249 Madhyamakãỉoka, P5287; 46.1.5-6; với một biến đổi nhỏ từ 
bản luận như nó xuất hiện ở đây. 


187 




hiếu theo nghĩa đen, nhưng trong đó nghĩa đen này không phải 
là thực tại cuối cùng, và ngưoi vẫn phải đi tìm thực tại đó như 
một điều gì khác với hiện tượng quy ước mà bản văn đề cập. 

Nghỉ vẩn: Bởi vì các kinh liễu nghĩa theo nghĩa đen, nên khi các 
tuyên thuyết như “sự sinh khởi không tồn tại” và “con người 
không hiện hữu” xuất hiện trong các kinh đó, thì người ta phải 
kết luận là sự sinh khởi và con người không hề hiện hữu; [571] 
bằng không thì những kinh văn này sẽ không theo nghĩa đen, và 
người ta có thế suy ra một cách bất hợp lý rằng đây là kinh tạm 
nghĩa. 

Đáp: Lập luận này có vẻ không vững chắc bởi vì có nhiều kinh 
liễu nghĩa mà trong đó, đức Phật - bậc tôn sư đưa ra các tuyên 
thuyết này - đã đưa vào phấm tính “tối hậu” khi phản bác về sự 
sinh khởi và v.v... {tức là sự sinh khởi và V.V.. không tồn tại 
một cách tối hậu}. Neu ngài đã một lần thêm vào phấm tính này, 
thì chúng ta phải bố sung nó vào ngay cả những noi nó không 
xuất hiện bởi vì đây là một phấm tính chung cho mọi sự phản 
bác như vậy. Vì việc thiếu vắng một sự hiện hữu tối hậu là thực 
tánh của pháp, nên làm thế nào một bộ kinh như thế lại không 
thế là liễu nghĩa? 

Bằng không, nếu các kinh này đã phản bác sự sinh khởi trong 
một ý nghĩa chung, thì về phưong diện cụ thế, chúng cũng sẽ 
phản bác các ngôn từ, và do đó, ngay cả các kinh liễu nghĩa, vốn 
giảng dạy điều này {vốn là ngôn từ}, cũng sẽ không thế làm 
thành các trình bày của chúng được . 

Do đó, ngưoi nên hiểu rằng một kinh hay một luận vẫn có thế là 
liễu nghĩa ngay cả nếu nội dung mà nó dạy trong một vài cụm từ 
cô lập không thế được hiểu theo nghĩa đen khi bị cắt ra khỏi ngữ 
cảnh của toàn hệ thống chung bao quanh nó trong kinh văn đó. 
Ngưoi cũng nên hiếu rằng ngay cả khi việc giảng dạy về chính 
các ngôn từ của một bản văn có thê được thực hiện theo nghĩa 
đen, thì bản văn đó vẫn có khả năng là tạm nghĩa. 


188 



(2’) Lịch sử của luận giải về chủ ý của ngài Long Thọ 

Ngài Long Thọ đã cung cấp các chú giải không sai sót về các 
kinh điến - như là các kinh Bát-nhã Ba-La-mật-đa - vốn dạy 
rằng mọi hiện tượng đều không có sự sinh khởi, sự hoại diệt và 
v,v... một cách tự tính. Đâu là lịch sử chú giải về tư tưởng của 
ngài Long Thọ? Cả người cha đẻ [Long Thọ] và người con tinh 
thần [Thánh Thiên] của ngài đều là các nguồn của những nhà 
Trung Quán khác; ngay cả những đại sư Trung Quán lớn như 
các ngài Phật Hộ, Thanh Biện, Nguyệt Xứng và Tịch Hộ đã xem 
Thánh Thiên là người có đủ quyền năng như đại sư [Long Thọ]. 
Do đó, các học giả Tây Tạng trước đây đã sử dụng thuật ngữ 
“Các nhà Trưng Quán của các bản luận căn bản” đế chỉ hai đại 
sư đó và thuật ngữ “những người hậu thuẫn Trung Quán” cho 
những người khác. 

Trong quá khứ, có một số đạo sư Tây Tạng nói rằng khi các nhà 
Trung Quán được mô tả về việc họ tiếp nhận các thường tục 
{Tục Đe} như thế nào, thì có hai loại: [572] Trung Quán - Kinh 
Lượng Bộ, vốn cho rằng các đối tượng bên ngoài hiện hữu một 
cách ước lệ, và Trung Quán - Duy Thức, vốn khắng định rằng 
các đối tượng bên ngoài không tồn tại một cách thường tục. 
Cũng có hai chi phái Trung Quán khi được mô tả về cách họ 
khắng định Chân Đe: Những người theo Áo Lập Lý {Ảo giới 
được xác lập do lý luận} khắng định sự tuông hợp giữa trình 
hiện và tính Không là một Chân Đe, và những người theo Vô 
Trụ Toàn Triệt {Hoàn toàn không dựa vào đâu} khắng định rằng 
chỉ có sự loại trừ các diễn tưởng trong mối liên hệ đến các trình 
hiện là một Chân Đe. Các đạo sư tiền bối khắng định rằng trong 
cách phân loại thứ hai này, thì loại đầu bao gồm các đạo sư như 
Tịch Hộ và Liên Hoa Giới. Cũng có một số đạo sư Ân Độ dùng 
các thuật ngữ như “tựa như ảo ảnh” và ”hoàn toàn vô trụ” đê chỉ 
các loại Trung Quán khác nhau. 

Nói tống quát, đã có một số đạo sư Ân Độ và Tây Tạng cho 
mình là người theo Trung Quán và sử dụng loại thuật ngữ này 
đế phân chia Trung Quán. Tuy nhiên, ở đây, ta nhắm tới mục 
đích chỉ thiết lập các hệ thống giáo thuyết của những nhà Trung 


189 



Quán lớn, vốn là môn đồ của đạo sư Long Thọ. Nào ai đủ sức 
giải thích từng sự dị biệt nhỏ nhặt một? Hon nữa, đại dịch giả 
Lo-den-shay-rap đã nêu rõ một điểm xuất sắc khi ngài nói rằng 
sự trình bày này về hai loại Trung Quán, được phân biệt theo 
cách mà họ khắng định Chân Đe, chỉ đon giản là việc tạo ấn 
tượng cho những kẻ khờ dại. Bởi vì những người tạo nên sự 
phân biệt như vậy dường như cho rằng đối với những ai theo Áo 
Lập Lý, như Tịch Hộ và Liên Hoa Giới chang hạn, thì đối tượng 
đon thuần được hiếu qua một thức lập luận suy diễn là một Chân 
Đe, trong khi cả tác phấm Trung Đạo Trang Nghiêm Luận của 
Tịch Hộ lần tác phấm Trung Đạo Quang Minh Luận của Liên 
Hoa Giới đều nói rằng đối tượng được hiếu qua một thức suy 
luận thì được gán cho từ “tối hậu” vì nó phù họp với Chân Đe. 
Ngoài ra, các nhà Trung Quán lớn khác không chấp nhận việc 
đối tượng đon thuần này vốn được dần xuất ra sau khi lập luận 
loại bỏ các diễn tưởng về một trình hiện như là một Chân Đe. 1 
Do đó, phân loại này không phải là cách tiếp cận tốt. 

Đối với lịch sử chú giải về tư tưởng của ngài Long Thọ, đại sư 
Ye-shay-day giải thích rằng các vị đại sư - gồm Thánh giả 
[Long Thọ] và người con tinh thần của ngài [Thánh Thiên] - đã 
không nêu rõ trong chú giải Trung Quán của mình là các đối 
tượng bên ngoài có hiện hữu không; sau này, đại sư Thanh Biện 
đã phản bác hệ thống giáo thuyết Duy Biểu Trưng (skt. 
výnaptimãtra) {cho rằng các pháp chỉ là biếu trưng} và trình bày 
một hệ thống trong đó các đối tượng bên ngoài chỉ hiện hữu một 
cách thường tục. [573] Sau đó Tịch Hộ, dựa trên các văn kiện 
Duy Thức, nêu ra một hệ thống Trung Quán khác dạy rằng các 
đối tượng bên ngoài không tồn tại một cách thường tục; hệ 
thống đó cũng dạy rằng tâm một cách tối hậu thiếu vắng sự tồn 
tại tự tính. Do đó, hai hình thức Trung Quán đã xuất hiện: phái 


1 BA250 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 170.3-4) nói rằng đối tượng 
đã đạt được nhờ vào sự loại bỏ các suy diên chi tiết là một đa hợp 
của sự trình hiện và tính Không. Các hiện tượng dưới sự phân tích 
tiếp tục trình hiện theo cùng với tính Không của nó. Do đó, đây là 
một sự loại trừ với một phần còn lại, do đó là một tục đế. 

190 ' 



thứ nhất được gọi là Trung Quán - Kinh Lượng Bộ, phái thứ hai 
được gọi là Trung Quán - Duy Thức. 

Rõ ràng chuỗi sự kiện này do ngài Ye-shay-day giải thích là 
đúng đắn. Tuy nhiên, trong khi khắng định rằng các đối tượng 
bên ngoài hiện hữu một cách ước lệ, thì đại sư Nguyệt Xứng đã 
không khắng định như vậy một cách tưong họp với luận điểm 
của các thuyết phái khác. Như vậy, sẽ không thích họp nếu gọi 
ngài là một “nhà Trung Quán - Kinh Lượng Bộ”. Tuông tự vậy, 
ý kiến cho ngài ngài đồng thuận với phái Tỳ Sa Bộ cũng rất phi 
lý. 

Các học giả sau này hoang dưong giáo pháp của đức Phật đến 
đất tuyết Tây Tạng dùng các thuật ngữ ”Cụ Duyên” và ”Y Tự 
Khởi” cho các phái Trung Quán khác nhau. Bởi vì điều này phù 
hợp với tác phấm Minh Củ Luận ( Prasanna-pada ) của ngài 
Nguyệt Xứng, nên các ngưoi không nên giả định rằng đó là sự 
thêu dệt của chính họ . 1 

Do đó, tất cả các nhà Trung Quán đều thuộc về một trong hai 
loại: những người khắng định và những người không khắng định 
rằng các đối tượng bên ngoài hiện hữu trong khuôn khố thường 
tục. Neu họ được phân biệt theo cách mà họ phát triến trong 
dòng tâm thức của mình quan điểm hiếu biết chắc chắn về tính 
Không - tức tối hậu - thì lần nữa tất cả họ đều được quy vào 
trong hai phái: Cụ Duyên hay Y Tự Khởi. 


1 BA251 Nói cách khác, mặc dù ngay cả các thuật ngữ hiện thời "Y Tự 
Khởi" (skt. Svãtantrika) và "Cụ Duyên" (skt. prasangika) như là các 
danh xưng của hai trường phái Trung Quán không được tìm thấy 
trong Minh cú Luận ( Prasannapadã) để tách biệt hai thuật ngữ này 
như là các tên của hai trường phái, thì hầu như tương ứng với chủ 
ý của Minh cú Luận trong bộ phận lớn của bản luận đó tập trung 
vào việc bảo vệ sự sử dụng của Phật Hộ về các hậu quả 
(prasahga) và một bác bỏ về sử dụng của Thanh Biện về phép 
biện luận Y Tự Khởi (svãtantra) như là phương tiện cho việc phát 
khởi trong một cá nhân một hiểu biết đúng về tính Không, và các 
điều này được lưu tâm với một sự khác biệt nền tảng trong giáo lý 
giữa hai hệ thống. 


191 



Dựa vào ai mà những đại sư này đã tìm hiểu chủ định của thánh 
giả Long Thọ và người con tinh thần là ngài Thánh Thiên? Đại 
Trưởng Lão [Atisa] đã xem hệ thống của đại sư Nguyệt Xứng 
làm hệ thống Trung Quán chính. Khi thấy được điều này, thì các 
đạo sư lớn trước đây, vốn tiếp bước ngài Atisa trong việc ban 
giáo huấn cá nhân về giai trình của đạo pháp, cũng đã lấy hệ 
thống của Nguyệt Xứng là hệ thống Trung Quán chính. 

Đại sư Nguyệt Xứng đã nhận thấy rằng trong số những nhà luận 
giải về Căn Bản Trung Quán Luận ( Mũlamãdhyamka-kãrỉkãý 
của ngài Long Thọ, có đại sư Phật Hộ đã hoàn toàn làm sáng tỏ 
chủ định của thánh giả Long Thọ. Do đó, Nguyệt Xứng đã đưa 
ra chú giải về chủ định của thánh giả Long Thọ bằng cách sử 
dụng hệ thống của ngài Phật Hộ làm nền tảng; Nguyệt Xứng 
cũng dùng nhiều thuyết giảng tốt của đại sư Thanh Biện trong 
khi vẫn bác bỏ những điếm có vẻ không được chính xác của ông 
ta. Bởi vì các luận giải của đại sư Phật Hộ và tôn giả Nguyệt 
Xứng được xem là những thuyết giảng tuyệt hảo về các bản văn 
của thánh giả Long Thọ và người con tinh thần là ngài Thánh 
Thiên, nên ta sẽ theo chân các ngài trong việc xác quyết chủ 
định của thánh giả Long Thọ. [574] 


1 BA252 Tựa đầy đủ là prajnã-nãma-mũlamãdhyamka-kãrikã (MMK) 
{Bát-nhã Trung Quán Luận được gọi là "Trí Huệ"), cả hai sự viết 
tắt trong Tạng ngữ về tựa đề này ỰTsa ba shes rabỏná dBu ma'i 
bstan bcos), ở đây, là Căn Bản Luận. 

192 



Chương 9: Giai Trình Bước Vào Thực Tại 


(3’) Cách xác định quan điểm triết học về tính Không 
(a”) Giai trình bước vào thực tại 

(3”) Cách xác định quan điểm triết học về tính Không 

Phần này bao gồm hai nội dung: 

1 . Giai trình bước vào thực tại 

2. Sự xác định thật sự về thực tại (các chuông 10 đến 24) 

(a”) Giai Trình Bước Vào Thực Tại 

Vẩn: Niết-bàn là thực tại mà một người muốn đạt đến, nhưng 
Niết-bàn là gì? Neu “lối vào thực tại” có nghĩa là một phưong 
pháp nhằm đạt đến Niết-bàn, thì Ngài sẽ bước vào ra sao? 

Đáp: Thực tại mà ngưoi tìm cách đế đạt - hiện thân của chân lý 
- là sự đoạn diệt hoàn toàn những ý niệm về ngã và sở hữu của 
nó, cụ thế là ngăn không cho khởi hiện tất cả các hiện tượng bên 
trong và bên ngoài khác nhau như thế chính chúng là thực tại - 
mà vốn chúng không phải thực tại - cùng với các tập khí tiềm ấn 
cho các sự khởi hiện sai lạc 1 như vậy. 


^heo như cách dịch của nhiều dịch giả thì hay dùng các từ ngữ như 
"giả tạm", "hư huyễn", "giả huyễn" ... các thuật ngữ này sẽ có hàm 
ý các hiện tượng này không tồn tại hay không có thật (tạo nên bởi 
từ "giả"). Tuy nhiên, ý này là thiếu chính xác. Tâm phàm tục thật 
sự có tiếp nhận sự trình hiện về các pháp và do việc nhận thức 
không chính xác, không đầy đủ về bản chất của hiện tượng (tức là 
vô minh) vốn cho rằng chúng có hay một phần nào đó có tự tính. 
Trong khi thật ra, ở mức thường tục, do sự hoạt hóa của duyên 
khởi, các hiện tượng vẫn xảy ra, vẫn hiện hữu (tức là không phải 
giả) chỉ có điều là chúng đều không có bản chất hay không có tự 
tính. Cho nên chúng tôi tránh không sử dụng các thuật ngữ như 
thế để khỏi gây hiểu lầm cho quý độc giả. 


193 



Giai trình đế các ngươi bước vào thực tại đó như sau: Trước 
tiên, sau khi đã quán chiếu về sự chán ngán các khiếm khuyết và 
bất lợi của luân hồi, ngươi nên phát triển nguyện ước ngừng nó. 
Ke tiếp, hãy hiểu rằng ngươi sẽ chắng vượt qua được luân hồi 
ngoại trừ ngươi đối trị được nguyên nhân của nó, ngươi tìm hiếu 
về các căn nguyên, cứu xét xem điều gì có thế là nguyên nhân 
chính của luân hồi. Từ đó, ngươi trở nên xác quyết từ trong thâm 
tâm rằng quan điểm thật chất hóa về các uẩn 1 đang hư hoại 
{hoại uấn hay diệt uẩn}, hay vô minh, vốn hoạt tác như là gốc rề 
của luân hồi. Bởi thế ngươi cần nuôi dưỡng một mong ước thành 
tâm loại trừ điều đó. 

Ke đến, hãy thấy được rằng việc vượt qua tri kiến thật chất hóa 
về các hoại uấn thì vốn phụ thuộc vào việc phát triển tuệ giác 
hiếu biết được rằng bản ngã, theo như nhận nghĩ, là không hiện 
hữu. Rồi ngươi sẽ thấy rằng ngươi phải phủ định bản ngã đó. 
Hãy xác thật sự phản bác đó bằng cách dựa vào kinh sách và các 
dòng lập luận, vốn dần ra mâu thuẫn về sự tồn tại của nó {bản 
ngã} và chứng tỏ sự không hiện hữu của nó. Đây là một kỹ năng 
cần thiết cho bất kỳ ai muốn cầu tìm giải thoát. Do đó, sau khi 
ngươi đã đạt đến quan điểm triết học, vốn nhận thức rằng bản 
ngã và các sở hữu của ngã thiếu vắng dù chỉ một chút mảy may 
tự tính, thì ngươi nên tự làm quen với điều đó; điều này sẽ dần 
đến việc đạt được hiện thân của chân lý. [575] Minh Củ Luận của 
ngài Nguyệt Xứng dạy rằng: 2 


1 Nhắc lại - Thật chất hóa (eng. reify) tức là tiến trình của tư tưởng 
biến một khái niệm hay một sự định danh trừu tượng thành cụ thể 
rõ ràng có thêm ít nhiều các đặc tính thật sự như sắc tướng, cảm 
thụ, có tư tưởng, có hành vi .... Nói rằng có sự thật chất hóa về 
các uẩn chính là quan điểm cho rằng các pháp (cấu tạo từ uẩn 
hỢp) có một thật chất bền vững rắn chắc nào đó. Trong khi thật sự 
điều này hoàn toàn không xảy ra cho đến từng thời điểm chóng 
vánh. Tất cả đều theo luật duyên khởi và phụ thuộc lẫn nhau: sinh 
diệt liên tục. 

2 BA253 Prasannapadã La Vallee Poussin 1970a (PPs): 340.3-13; de 
Jong 1978:224; P5260:52.5.5-8. Madhyamakãvatãra (MAV): 6.120, 
194 



vấn: Ngài nói rằng tất cả các điều này như phiền não, 
nghiệp, các thân, các tác nhân và các hậu quả không phải là 
thực tại. Tuy nhiên, mặc dù chúng không phải là thực tại, 
nhưng chúng trình hiện trước những kẻ non dạ trong dạng 
chung về thực tại - giống như một đô thị ma quái và v.v... 
Neu quả vậy, thì thực tại là cái gì và cách bước vào thực tại 
đó như thế nào? 

Đáp: Thực tại là sự diệt trừ hoàn toàn các ý niệm về cả ngã 
lần điều gì thuộc về ngã về phưong diện nội tâm và ngoại 
pháp, đây là kết quả của việc không nắm bắt được các pháp 
bên trong và bên ngoài, về việc bước vào thực tại, hãy đọc 
Nhập Trung Luận, vốn dạy như sau: 

Trong tâm mình, các thiền giả nhận thức rằng mọi phiền 
não 

Và mọi sai sót khởi lên từ quan điểm thật chất hóa về các 
hoại uẩn 

Và, biết rằng ngã là đối tượng của quan điểm đó, 

Họ phản bác tự ngã. 

Minh Củ Luận của ngài Nguyệt Xứng dạy rằng : 1 

Các thiền giả muốn bước vào thực tại và những ai muốn đoạn 
diệt mọi phiền não và sai sót hãy suy ngẫm câu hỏi, “Luân hồi 
này có điều gì làm cội rề?” Sau khi họ đã truy cứu thấu suốt điều 
này thì họ thấy rằng luân hồi có gốc rề là quan điểm thật chất 
hóa về các hoại uấn, và họ thấy rằng bản ngã là đối tượng được 
nuông theo bởi quan điểm thật chất hóa đó về các hoại uẩn. Họ 


La Vallee Poussin 1970b: 233. LƯU ý rằng Tsongkhapa đọc là gzhi 
thay vì gyu trong cụm từ chỉ đến các uẩn như là căn bản của sự 
định danh của bản ngã. 

1 BA254 PPs: 340.13-15, P5260: 53.1.1-4. 


195 




nhận thấy rằng việc không chiều theo bản ngã dần đến việc loại 
bỏ được quan điếm thật chất hóa các hoại uẩn, và thông qua việc 
loại bỏ đó, tất cả mọi phiền não và sai sót được vượt qua. Do đó, 
ngay từ lúc đầu, họ chỉ kiếm tra bản ngã mà hỏi rằng: “Bản ngã 
gì vốn là đối tượng của sự định danh về bản ngã?” 

Kinh điến đưa ra nhiều luận điểm phản bác tự tính của vô số các 
pháp riêng lẻ. Tuy nhiên, khi hành giả mới tiến hành tu tập Phật 
pháp, họ thiền một cách vắn tắt bằng cách xác quyết rằng cả ngã 
lần các sở hữu của ngã đều thiếu tự tính. Đại sư Phật Hộ nói đây 
là ý nghĩa chuông thứ mười tám trong Căn Bản Trung Luận của 
ngài Long Thọ. [576] Luận giải của đại sư Nguyệt Xứng dựa 
trên câu tuyên thuyết này của ngài Phật Hộ. Lại nữa, các giáo 
pháp về nhân vô ngã trong Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt 
Xứng chỉ là sự khai triển của các lời giảng giải trong chuông thứ 
mười tám trong Căn Bản Trung Luận của ngài Long Thọ. 

Nghỉ vấn: Không phải là Ngài đang giải thích cách bước vào 
thực tại của Đại thừa ư? Trong trường hợp đó, thực tại mà người 
ta đang tìm kiếm đế đạt đến không thế là sự đoạn diệt đon thuần 
của các khái niệm về ngã và các sở hữu của ngã. 1 
Lại nữa, bởi vì sự xác quyết đon thuần rằng ngã và các sở hữu 
của nó thiếu tự tính không dần đến được xác quyết rằng các đối 
tượng, vốn khác biệt với các cá nhân, đều là vô ngã, nên thật sai 
lầm khi xem đó là con đường bước vào thực tại. 


1 BA255 Nghi vấn là khi tất cả đã được miêu tả là một trạng thái về 
việc loại trừ các ngăn che khỏi sự giải thoát, hay ngăn trở phiền 
não - nghiệp và các khổ đau - vốn được thành tựu ngay cả bởi 
các nhà tu Tiểu thừa và đã không đề cập gì đến việc loại bỏ các 
ngăn che đến toàn trí, hay các ngăn che nhận thức vốn phải được 
loại trừ nếu một người muốn thành tựu Phật quả. Phần thứ nhì của 
nghi vấn quan tâm đến sự kiện rằng tất cả các điều được nói đến 
một cách rõ ràng là sự giác ngộ về nhân vô ngã, trong khi các nhà 
Đại thừa phải chứng ngộ cả nhân vô ngã lẫn pháp vô ngã. 

196 



Đáp: Chắng có vấn đề gì ở đây, bởi vì có hai loại đoạn diệt hoàn 
toàn các ý niệm về cả ngã lần các sở hữu của ngã. Thậm chí 
những người tu theo Tiểu Thừa cũng có thế có được cách thứ 
nhất, sự đoạn diệt hoàn toàn các phiền não, khiến chúng sẽ 
không bao giờ phát khởi lên nữa; tuy nhiên, cách thứ hai là pháp 
thân Phật. Đây là sự đoạn diệt - thông qua việc hoàn toàn không 
tri nhận {skt: Anupalabdhỉ } - các biểu hiệu vốn là các diễn 
tưởng về các hiện tượng bên trong và bên ngoài. 

Lại nữa, khi ngưoi biết rằng bản ngã không hiện hữu một cách 
tự tính, thì ngưoi cũng vượt qua được sự định danh cho rằng các 
uấn, vốn là các thành phần của bản ngã đó, tồn tại một cách tự 
tính - cũng như là khi một chiếc xe ngựa bị cháy, các bánh xe và 
các thành phần của nó cũng bị cháy theo. Minh Củ Luận của 
ngài Nguyệt Xứng dạy rằng: 1 

Bản ngã được gán đặt ra một cách phụ thuộc; đó là điều mà 
những người có sai sót về vô minh bám chấp vào một cách 
mãnh liệt; nó được xem như sở hữu chủ của năm uấn. 
Những người tìm giải thoát phân tích liệu rằng bản ngã này 
có các đặc tính của các uấn hay không. Khi những người 
tìm kiếm giải thoát đã phân tích điều này bằng đủ mọi cách, 
thì họ không quan sát thấy một bản ngã nào, và vì vậy, [ Căn 
Bản Trung Luận của ngài Long Thọ] dạy rằng: 

Neu bản ngã không tồn tại 

Thì làm sao các sở hữu của ngã có thế tồn tại được? 

Bởi vì họ không quan sát thấy bản ngã, nên họ cũng không 
hề quan sát thấy các uấn thuộc về bản ngã - chúng vốn là co 
sở đế bản ngã được định danh. [577] Khi một cồ xe ngựa bị 
đốt cháy thì các bộ phận của nó cũng bị hỏa thiêu, và do đó, 


1 BA256 PPs: 345.13-346.3; D3796: Ha 112a4-7. MMK: 18.2ab (việc 
đánh số các câu kệ theo de Jong 1977). 


197 



{các bộ phận này} không tìm thấy được; tương tự vậy, khi 
các thiền giả biết rằng bản ngã không tồn tại, thì họ sẽ biết 
rằng những thứ thuộc về bản ngã, những thứ vốn là các uẩn, 
cũng chẳng có ngã. 

Do đó, ngài Nguyệt Xứng đã nói rằng khi ngươi biết bản ngã 
không có tự tính, thì ngươi cũng biết các uấn của bản ngã là 
thiếu vắng bản ngã, nghĩa là chúng thiếu tự tính. 

Lại nữa, Nhập Trung Luận Thích ( Madhyamakãvatãra-bhãsya ) 
của ngài Nguyệt Xứng dạy rằng : 1 

Các Thanh văn và Duyên giác đi theo các giáo huấn Tiếu 
thừa là không chính xác bởi vì các vị đó nắm bắt một nền 
tảng bên trong các pháp, như sắc chắng hạn. Do đó, các vị 
thậm chí còn không biết nhân vô ngã. Đó là vì các vị bám 
chấp lấy các định danh về các uấn, là cơ sở được định danh 
như bản ngã. [Bảo Hành Vương Chỉnh Luận {Ratnãvalĩ } 
của ngài Long Thọ] dạy rằng : 2 

Chừng nào mà ngươi còn cưu mang về các uấn 
Thì lúc đó con còn cưu mang chúng như ”cái Ta”. 

Như vậy, ngài nói rằng nếu ngươi không nhận biết được các uấn 
thiếu tự tính, thì ngươi sẽ không nhận biết được nhân vô ngã. 

Nghỉ vấn: Nếu cùng một sự tỉnh giác vốn biết được con người 
thiếu vắng tự tính cũng biết được rằng các uấn thiếu vắng tự 
tính, thì ở đây có sự ngụy biện - hai sự tỉnh giác vốn biết được 
hai loại vô ngã sẽ phải như nhau. Tuy nhiên, bởi vì pháp {hiện 
tượng} và cá nhân {con người} khác biệt nhau nên các tỉnh giác 

1 BA257 Madhyamakãvatãra-bhãsya (MAVbh), La Vallee Poussin 
1970b: 20.5-9; P5263:l 11.2.3-4. 

2 BA258 Ratnãvalĩ (Ra) {Bảo Hành vương Chánh Luận}: 1.35ab, Hahn 
1982:14-15; Dunné và McClintock 1997:14; P5658: 174.3.6-7 


198 



biết được chúng thiếu sự tồn tại tự tính cũng phải khác biệt 
nhau, cũng giống như trường họp các tỉnh giác biết được sự vô 
thường của một cái nồi và sự vô thường của một cái cột. Nếu 
tỉnh giác biết được cá nhân không có tự tính không biết được 
rằng các uấn không có tự tính, thì làm sao Nguyệt Xứng lại có 
thế cho rằng người ta sẽ biết các uấn không có tự tính khi biết 
được rằng nhân vô ngã? 

Đáp: Bởi vì chúng tôi không khắng định điều này nên ta sẽ giải 
đáp câu hỏi cuối cùng của ngưoi. Tỉnh giác biết được cá nhân 
thiếu tự tính sẽ không nghĩ: “Các uấn không tồn tại một cách tự 
tính”. Tuy nhiên, không dựa vào bất kỳ điều gì khác, chính sự 
tinh giác này lại có thế dần đến tri kiến chắc chắn rằng các uấn 
thiếu tự tính, từ đó, loại bỏ việc thật chất hóa về sự tồn tại tự 
tính vốn được gán đặt thêm trên các uấn. Vì thế, ngài Nguyệt 
Xứng đã nói rằng nếu ngưoi biết cá nhân không tồn tại trên co 
sở tự tính, thì ngưoi cũng sẽ biết rằng các uấn không hiện hữu 
trên co sở tự tính. [578] Lại nữa, luận giải của ngài Phật Hộ đối 
với Căn Bản Trung Luận dạy rằng: 1 

Điều được gọi là các sở hữu của ngã có tên là “điều vốn 
thuộc về bản ngã”. Bản ngã đó không tồn tại; nếu nó không 
tồn tại thì việc nói đến các điều gì thuộc về nó làm sao mà 
đúng được? 

Đây là cách mà ngưoi nên hiểu về điều này. Ví dụ như khi quán 
chiếu rằng đứa con của người đàn bà hiếm muộn không hiện 
hữu, chính sự tỉnh giác đó không nghĩ rằng “Đôi tai, v.v..., của 
đứa nhỏ đó không tồn tại”. Tuy nhiên, sự tỉnh giác đó lại có thế 
loại bỏ bất kỳ ý nghĩ thật chất hóa nào có thế hình dung rằng đôi 
tai của nó hiện hữu. Tưong tự vậy, khi ngưoi biết rằng bản ngã 


1 BA259 Buddhapalita-mulamadhyamaka-vrtti (Bpalita) {Phật Hộ Căn 
Bản Trung Quán Luận Thích } ở MMK: 18.2, Lindtner 1981:201; 
D3842: Tsa 240b2 


199 



không tồn tại trong thực tại, ngươi sẽ chấm dứt mọi ý niệm rằng 
đôi mắt, v.v. . của nó tồn tại trong thực tại. 


Phản biện : Có những Phật tử theo chủ trương nền tảng 1 2 cho 
rằng con người hiện hữu như một sự gán tên; họ không thừa 
nhận rằng con người hiện hữu về phương diện chân đế. Do đó, 
ngay cả họ cũng sẽ biết rằng đôi mắt, vân vân, không hiện hữu 
trên cơ sở tự tính. 

Đáp: Ngươi đang tranh luận rằng bởi vì họ khắng định các đối 
tượng thô lậu, như đôi mắt và các mầm non, tồn tại như các sự 
gán tên, nên họ sè biết rằng các đối tượng đó không hiện hữu 
trên cơ sở tự tính. Neu ngươi thừa nhận như vậy thì ngươi lại 
mâu thuẫn với chính sự khắng định của ngươi khi cho rằng họ là 
các nhà Bản Chất Luận, là những người cố vũ sự thật hữu. Neu 
các nhà Bản Chất Luận đã hiếu biết về sự thiếu vắng tự tính, thì 
thật không cần thiết đế các nhà Trung Quán chứng minh cho họ 
rằng mầm non là thiếu vắng sự thật hữu. Hơn nữa, quá trình 
hoàn tất một hành vi thiện đức hay bất thiện đức là một dòng 
tương tục, và nếu các nhà Bản Chất Luận đã thừa nhận rằng một 
dòng tương tục thiếu vắng tự tính, thì tại sao họ lại thách đố các 
nhà Trung Quán về lập thuyết cho rằng một dòng tương tục, tựa 
như một giấc mơ, thiếu vắng sự thật hữu? Tuy nhiên, đây là điều 
mà chúng ta tìm thấy trong tiếu luận của Sư Tử Hiền về Hiện 
Quán Trang Nghiêm Luận: ( Abhỉsamayã-lamkãra-vrttỉ Ý 

[Các nhà Bản Chất Luận nói với các nhà Trung Quán chúng 
ta rằng:] Neu tất cả mọi hiện tượng đều tựa như những giấc 
mơ thì thập bất thiện nghiệp, hạnh bố thí vân vân sẽ không 


1 BA260 A dngos po ỵod par smra ba, "người ủng hộ thật hữu" thường 
được viết tắt trong Tạng ngữ thành dngos smra ba, và được diễn 
giải ở đây như là "nhà bản chất luận" {hay nhà thiết yếu luận} 

2 BA26 1 Abhisamayã-lankãra-vrttí P5Ĩ91:291.4.3-4. 

200 



hiện hữu. Do đó, ngay cả khi ngươi không ngủ, sẽ tưởng 
chừng như ngươi lại đang ngủ. 

Vì vậy, có một sự khác biệt lớn lao giữa hệ tư tưởng của một 
nhà Bản Chất Luận và hệ tư tưởng của một nhà Trung Quán đối 
với việc liệu rằng các pháp có hiện hữu hay không, về cả 
phương diện thường tục lần phương diện tối hậu? Điều mà họ 
xem là hiện hữu thường tục thì rốt cuộc là hiện hữu tối hậu theo 
quan điếm Trung Quán và điều mà họ xem là hiện hữu một cách 
tối hậu thì chỉ hiện hữu một cách ước lệ theo các nhà Trung 
Quán. [579] Chắng có gì mâu thuẫn ở đây cả. Do đó, ngươi cần 
phải rút ra những điểm khác biệt. 

Hơn nữa, mặc dù con người tồn tại một cách gán đặt của những 
Phật tử theo chủ trương nền tảng này và con người tồn một cách 
gán đặt của đại sư Nguyệt Xứng đều giống nhau về tên gọi, 
nhưng ý nghĩa của chúng lại không giống nhau. Bởi vì ngài 
Nguyệt Xứng cho rằng các nhà Bản Chất Luận này không có tri 
kiến về nhân vô ngã. Điều này là do ngài khắng định rằng nếu 
ngươi không hiếu biết rằng pháp vô ngã, thì người cũng không 
hiếu biết rằng nhàn vô ngã. Do đó, ngài Nguyệt Xứng khắng 
định rằng những người này sẽ tiếp tục nắm bất con người là tồn 
tại một cách nền tảng cho đến chừng nào họ chưa buông bỏ giáo 
thuyết cho rằng các uấn là hiện hữu một cách nền tảng. Vì vậy, 
các nhà Bản Chất Luận không biết được rằng con người không 
tồn tại một cách tối hậu. 


201 



202 



Chương 10: Nhân Diên Sai Đối Tương Bi 
Phủ Định 


(b") Xác định thực tế của thực tại 

( 1 ") Nhận diện đối tượng bị phủ định bởi lập luận 

(a) ) Tại sao đối tượng của sự phủ định phải được nhận 
diện một cách cấn thận 

(b) ) Việc bác bỏ các hệ thống khác vốn chỉ bác bỏ mà 
thiếu việc nhận diện đối tượng bị phủ định 

(1)) Nội hàm bác bỏ sự nhận diện của đối tượng bị 
phủ định quá rộng 

(a')) Nêu các khăng định của phía khác 
(b')) Chỉ ra các khắng định đó là sai lạc 

(T)) Chỉ ra rằng các hệ thống đó mâu thuẫn 
với tính đơn nhất của Trung Quán. 

(a")) Việc nhận diện tính năng đặc trưng 
của Trung Quán 

*ẩb 

(b") Xác định thực tế của thực tại 

Phần xác định thực tế quan điếm về thực tại có 3 đề mục: 

1. Việc nhận diện đối tượng bị phủ định bởi lập luận (Các 
chương 10-17) 

2. Liệu rằng có nên thực hiện sự phủ định đó với một thủ tục 
Y Tự Khởi hay với thủ tục Cụ Duyên (Các chương 18-21) 

3. Cách sử dụng thủ tục đó để tạo nên quan điểm triết lý 
đúng đắn trong dòng tâm thức các ngươi (Các chương 22- 
24) 

(1") Nhận diện đối tưọTig bị phủ định bởi lập luận 

Phần này có 3 tiếu mục: 


203 



1. Tại sao đối tượng của sự phủ định phải được nhận diện 
một cách cân thận 

2. Việc bác bỏ các hệ thống khác vốn chỉ bác bỏ mà thiếu 
việc nhận diện đối tượng bị phủ định (Các chương 10-16) 

3. Cách thức hệ thống của chúng tôi nhận diện đối tượng của 
sự phủ định (Chương 17) 

(a)) Tại sao đối tượng của sự phủ định phải được nhận diện 
một cách cẩn thận 

Đe chắc chắn rằng một người nào là không hiện diện, các ngươi 
phải biết người vắng mặt này. Tương tự như vậy, đế chắc chắn 
về ý nghĩa của "vô ngã" hay "thiếu vắng tự tính, các ngươi phải 
cấn thận xác định tự ngã, hoặc bản chất cố hữu là không tồn tại. 
Vì nếu không có một khái niệm rõ ràng về đối tượng bị phủ 
định, thì các ngươi cũng sẽ không có kiến thức chính xác về sự 
phủ định của nó. Vì Nhập Bồ-đề Hành Luận của ngài Tịch 
Thiên dạy 1 : 

Neu không có liên hệ với các thực thế được quy gán cho 
Các ngươi sẽ không thấu hiểu sự vắng mặt của thực thế đó. 

Có vô hạn phân hóa trong số các đối tượng của phủ định, nhưng 
chúng đều đến cùng một gốc; khi các ngươi bác bỏ điều này, thì 
các ngươi bác bỏ tất cả các đối tượng của phủ định. [580] Hơn 
nữa, nếu các ngươi đế chừa một số còn lại, không bác bỏ nền 
tảng sâu xa nhất và tinh tế nhất của đối tượng của phủ định, thì 
sau đó các ngươi sẽ rơi vào một thái cực của sự hiện hữu thật sự. 
Các ngươi sê bám chấp vào ý tưởng về các pháp thật sự, bởi đó 
các ngươi sẽ không thế thoát khỏi luân hồi. Neu các ngươi thất 
bại trong việc giới hạn đối tượng của sự phủ định và mở rộng sự 
bác bỏ quá mức, thì các ngươi sẽ mất niềm tin vào các tiến triến 
nhân quả của duyên khởi, từ đó rơi vào cực đoan hư vô. Quan 


1 BA262 BCA: 9.140ab; P5272: 260.4.5. Thuật ngữ "thực thể" dịch từ 
dngos po, bhava. 

204 



điểm hư vô này sẽ dần các ngươi đến sự tái sinh trong một giới 
đau khố. Vì vậy, thật là quan trọng đế nhận diện đối tượng của 
phủ định một cách cấn thận, vì nếu nó không được nhận diện, thì 
các ngươi chắc chắn sẽ phát triển hoặc một cái nhìn hư vô hoặc 
thường hằng. 

(b)) Việc bác bỏ các hệ thống khác vốn chỉ bác bỏ mà thiếu 
việc nhận diện đối tượng bị phủ định 

Ớ đây có hai phần: 

1. Nội hàm bác bỏ sự nhận diện của đối tượng bị phủ định 
quá rộng (Các chương 10-15) 

2. Nội hàm bác bỏ sự nhận diện của đối tượng bị phủ định 
quá hẹp (Chương 16) 

(1)) Nội hàm bác bỏ sự nhận diện của đối tượng bị phủ định 
quá rộng 

Ớ đây có hai phân mục: 

1 . Nêu ra các khắng định của những phía khác 

2. Chỉ ra rằng các khắng định đó là sai (Các chương 10-15) 

(a')) Nêu ra các khắng định của những phía khác 

Hầu hết những ai hôm nay tự cho là chỉ dạy về ý nghĩa của 
Trung Quán đều bảo rằng tất cả các pháp trải từ sắc cho đến nhất 
thiết trí đều bị bác bỏ bằng cách phân tích hợp lý về việc liệu 
rằng sự sinh khởi và v.v... có tồn tại như một thực tại riêng của 
chúng {tự tồn} hay không. Vì khi lý lẽ phân tích bất cứ điều gì 
được đưa ra, thì thậm chí không có đến một hạt tử có thế đứng 
vững được trước phân tích. Ngoài ra, tất cả bốn cách khả dĩ cho 
một pháp nào đó có thế được sinh khởi - như là một hậu quả 
hiện hữu, một hậu quả không tồn tại, và v.v... - đều bị bác bỏ, và 
lại không có gì mà không được bao gồm trong bốn cách đó. 

Hơn nữa, những người này khắng định rằng trí tuệ siêu việt của 
một thánh giả vốn lĩnh hội thực tại nhận thức về sự sinh khởi, sự 


205 



hoại diệt, sự trói buộc, sự giải thoát, và v.v... tối thiểu đều nhu 
là không tồn tại. Vì vậy, vì các pháp phải đon thuần y nhu là trí 
huệ siêu việt này thấy biết về chúng, nên sự sinh khởi và v.v... 
đều không tồn tại. 

Khi chúng tôi khắng định rằng việc sinh khởi và v.v... có tồn 
tại, những nguời này đặt nghi vấn: "Có phải các pháp này có khả 
năng đứng vững truớc phân tích luận lý về thực tại của chúng? 
Neu thế, thì sẽ có những thứ có thế đứng vững đuợc truớc phân 
tích luận lý, và do đó sẽ có những thứ thực sự tồn tại {thật hữu}. 
Neu không, thì làm thế nào khả dĩ cho một pháp nào đó đã bị 
bác bỏ một cách luận lý tồn tại đuợc? " 

Tuông tự, khi chúng tôi cho rằng sự sinh khởi và v.v... tồn tại, 
thì những nguời này đặt câu hỏi: "Nhận thức hiệu quả có xác lập 
chúng hay không?" [581] Neu chúng ta cho rằng có, thì họ trả 
lời rằng vì trí huệ siêu việt lĩnh hội thực tại nhận thức sự sinh 
khởi nhu là không tồn tại, nên không có khả năng cho trí huệ đó 
xác lập sự sinh khởi. Hơn nữa, nếu chúng ta tranh luận rằng sự 
sinh khởi đuợc xác lập bởi các thức thuờng tục nhu nhãn thức, 
nhĩ thức, v.v... thì họ trả lời rằng các thức thuờng tục nhu vậy 
không thế nào là các nhận thức hiệu quả xác lập sự sinh khởi, 
bởi vì các nguồn kinh điển bác bỏ tuyên bố rằng những thức 
thuờng tục đó là các nhận thức hiệu quả. Định Vương Kinh nói: 1 

Nhãn, nhĩ, tỉ thức là không hiệu quả 

Thiệt, thân, và ý thức cũng không là các nhận thức hiệu quả. 

Neu các thức thụ cảm này là các nhận thức hiệu quả, 

Thì thánh đạo sẽ là gì đế cho mọi nguời dùng đến? 

Ngoài ra, Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết 2 : "Cả thế giới 
là không hiệu quả theo bất kỳ phuơng cách nào". Họ tranh luận 
rằng chúng ta không thế nói rằng sự sinh khởi tồn tại mà không 


1 BA263 SR: 9.23, Vaidya 1961a: 47; P795: 283.5.1-2. 

2 BA264 MAV: 6.31a, La Vallee Poussin 1970b: 112.18. ĐƯỢc trích và 
chú giải ở LRCM: 613. 

206 



có sự xác lập hiệu quả, vì tự chính chúng ta không khắng định 
điều này và điều đó không họp lý. 

Họ cũng tranh luận rằng nếu chúng ta khắng định sự sinh khởi, 
vì nó không thế đuợc khắng định một cách tối hậu trong Trung 
Quán, nên chúng tôi sẽ phải khắng định nó một cách thuờng tục, 
nhung điều đó là không họp lý bởi vì Nhập Trung Luận của 
Nguyệt Xứng cho biết : 1 

Luận điểm trong đó cho thấy rằng sự sinh khởi từ chính nó 
và từ vật khác 

Là không đứng vững trong bối cảnh của thực tại tối hậu 
Cũng cho thấy rằng sự sinh khởi thì không đứng vững ngay 
cả một cách thuờng tục. 

Neu thế, luận điếm gì sẽ chứng minh cho sự sinh khởi mà 
nguôi đang tin tuởng? 

Vì vậy, họ nói rằng luận điểm bác bỏ sự sinh khởi tối hậu 
cũng bác bỏ sự sinh khởi thuờng tục. 

Hon nữa, những nguời này nói rằng nếu chúng ta khắng định sự 
sinh khởi tồn tại bất chấp việc thiếu vắng một hậu quả vốn đuợc 
sinh khởi từ cáchbất kỳ trong bốn cách - từ chính nó, từ một vật 
khác, và v.v...— thì khi chúng ta cố gắng đế thực hiện việc bác bỏ 
Trung Quán về sự sinh khởi thông qua việc thấm tra bốn phuong 
cách lựa chọn đó, chúng ta sẽ thất bại . 2 Vì tự chính chúng ta đã 
cho phép một loại sinh khởi mà vốn không thuộc về bốn cách 
đó. 

Ngoài ra, họ nói rằng nếu có sự sinh khởi từ cách bất kỳ trong 
bốn cách đó, thì nó sê phải là sự sinh khởi từ một nguyên nhàn 
vốn là một cái gì đó khác hon là hậu quả, vì chúng ta không 
chấp nhận ba cách còn lại [sinh khởi từ tự nó, từ cả hai: tự nó và 


1 BA265 MAV: 6.36, La Vallee Poussin 1970b: 122.14-17. 

2 BA266 Chỉ đến điều được gọi là luận điểm mảnh vỡ kim cương được dẫn 
xuất từ chương một Căn Bản Trung Quán của Long Thọ. 


207 



vật khác, hay không có nguyên do] 1 . Tuy nhiên, điều này là 
không họp lý vì Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng nói: 2 "Sự 
sinh khởi từ một vật khác không tồn tại ngay cả trong thế giới 
này". 

Do đó, những nguời này nói rằng các nguôi không nên thêm vào 
từ ngữ đặc tính "tối hậu" khi bác bỏ sinh khởi, vì rõ ràng Minh 
Củ Luận của Nguyệt Xứng bác bỏ việc bố sung đặc tính này. 
Trong số những nguời tranh luận theo cách này, có một số nói 
rằng họ không chấp nhận sinh khởi và v.v... ngay cả một cách 
thuờng tục, trong khi những nguời khác chấp nhận rằng sự sinh 
khởi và v.v... tồn tại một cách thuờng tục. [582] Tuy nhiên, tất 
cả họ đều cho ý kiến liều lĩnh và tranh luận: "Không thế phủ 
nhận rằng hệ thống của đại su Nguyệt Xứng là một sự bác bỏ 
hợp lý về bản chất nền tảng hoặc tự tính, vì ngài bác bỏ sự hiện 
hữu nội tại trong nội dung của cả Nhị Đe. Vì vậy, nếu một pháp 
nào đó không tồn tại một cách tự tính, thì làm thế nào nó có thế 
tồn tại? Do đó, việc thêm vào tiêu chí "tối hậu" lên đối tuợng 
của sự phủ định chỉ là thủ tục trong hệ thống Trung Quán Y Tự 
Khởi. " 

(b')) Chỉ ra rằng các khắng định đó là sai 

Ớ đây có hai phần: 

1 . Chỉ ra rằng các hệ thống đó mâu thuẫn với tính đon nhất 
của Trung Quán (Các chuông 10-1 1) 

2. Chỉ ra rằng phê phán Trung Quán không phá hủy sự tồn 
tại uớc lệ (Các chuông 12-15) 

(1')) Chỉ ra rằng các hệ thống đó mâu thuẫn với tính đon 
nhất của Trung Quán 

Ở đây có 3 mục: 


1 Bốn cách sinh khởi này còn được gọi tương ứng là tự sinh, tha sinh, tự 
tha sinh và vô duyên sinh. 

2 BA267 MAV: 6.32d, La Vallee Poussin 1970b: 114.4. 

208 



1. Nhận diện tính năng đặc trưng của Trung Quán (Các 
chương 10-11) 

2. Chỉ ra rằng các hệ thống đó mâu thuẫn với tính năng đặc 
trưng của Trung Quán (Chương 1 1) 

3. Làm thế nào Trung Quán trả lời cho những người phủ 
nhận tính năng đặc trưng của Trung Quán (Chương 11) 

(a")) Nhận diện tính năng đặc trưng của Trung Quán 

Lục Thập Tụng Như Lý Luận {Yukti-sasthikã} của Long Thọ 
dạy: 1 

Thông qua công đức này, xin cho tất cả chúng sinh 
Tích lũy hết các tư lương công đức và trí tuệ 
Rồi thành tựu hai hóa thân siêu việt 
Khởi sinh từ công đức và trí tuệ đó. 

Điều này có nghĩa rằng các môn đệ là những ai tiến bộ bằng con 
đường Đại Thừa tối cao, khi đạt được mục tiêu của họ, sê đạt 
được cả hai hiện thân tuyệt vời của Pháp thân và sắc thân. Sự 
thành tựu này, như đã giải thích trước đó, 2 được dựa trên việc họ 
đã tích lũy các bồ tư lương không thế đo lường về công đức và 
trí tuệ siêu việt trên lộ trình này, hai bồ tư lương trong phương 
tiện và trí huệ là bất khả phân. Điều đó, đến lượt, chắc chắn dựa 
trên việc đạt đến tri kiến chắc chắn về sự phân hóa của các pháp. 
Tri kiến thâm diệu này hiếu rằng mối quan hệ giữa nhân và quả 
- nhân và quả thường tục - là việc các quả lợi ích và tai hại cụ 
thế đều khởi lên từ các nhân cụ thế. Đồng thời, các tích lũy về 
công đức và trí tuệ cũng chắc chắn dựa trên việc đạt được tri 
kiến chắc chắn về bản chất thực sự của các hiện tượng. Điều này 
có nghĩa là đạt đến một sự chắc chắn thâm sâu rằng tất cả các 
pháp đều thiếu vắng ngay cả một hạt tử nhỏ bé về bản chất nền 


1 BA268 Yukti-sasthikã (YS): 60, Lindtner, 1982:160; P5225: 12.2.5-6. 

2 BA269 LRCM : 340-356. 


209 



tảng hoặc tự tính. Trong cả phưong tiện và trí tuệ, từ sâu thắm 
trái tim của các ngưoi, thì tri kiến chắc chắn về cả sự phân hóa 
lần về bản chất thực sự là cần thiết, bởi vì không có chúng thì 
không thê thực hành toàn bộ lộ trình tu tập. [583] 

Đây là chìa khóa cho lộ trình dẫn đến sự thành tựu về hai thân 
{sắc và pháp thân} khi kết quả đạt đuợc; việc các ngưoi làm 
đúng hay không phụ thuộc vào cách các ngưoi xác lập quan 
điểm triết lý của mình về tình huống co bản. Cách đế xác lập 
quan điểm đó là đạt đến tri kiến chắc chắn về Nhị Đe như ta vừa 
giải thích chúng. 1 Ngoại trừ các nhà Trung Quán, những người 
khác không hiếu làm thế nào đế giải thích hai chân lý này {Tục 
Đe và Chân Đe} là không mâu thuần; họ nhìn thấy chúng như là 
một khối lớn của những mâu thuẫn. Tuy nhiên, các nhà thiện 
xảo sở hữu về sự vi tế, trí huệ và sự thông tuệ quảng đại - được 
gọi là các nhà Trung Quán - đã vận dụng sự tinh thông về kỳ 
năng của họ cho việc thấy biết Nhị Đe đế xác lập chúng mà 
thậm chí không một dấu vết nhỏ nhất của sự mâu thuẫn. Bằng 
cách này, họ đạt đến ý nghĩa cuối cùng của những gì Đấng 
Chiến Thắng dạy. Điều này mang lại cho họ một ý nghĩa tuyệt 
vời về sự tôn kính đấng Tôn Sư và giáo pháp của ngài. Từ sự tôn 
kính đó, họ ngôn thuyết với sự chân thành hoàn toàn, cất cao 
tiếng nói của mình lặp đi lặp lại: "Này các ngưoi, những người 
khôn ngoan, ý nghĩa của tánh Không - tức sự trống rồng về tự 
tính - là duyên khởi {sinh khởi phụ thuộc}; điều đó không có 
nghĩa rằng các pháp không tồn tại, điều đó không có nghĩa là 
chúng là trống rồng về năng lực hoạt hóa 2 ”. 


1 BA270 LRCM: 579-582. 

2 Thuật ngữ hoạt hóa hay có sách dịch là chức năng ở đây chỉ khả năng 
biến đổi về trạng thái hay các tương tác bên trong và ngoài của một đối 
tượng về các mặt cấu thành hay vận hành của đối tượng đó. sự hoạt 
hóa xảy theo từng thời điểm vô cùng chóng vánh. Các hoạt hóa của một 
sự kiện là dạng thể hiện của tiến trình (hay tiến hóa) nhân quả liên quan 
đến sự kiện đó. Trong vũ trụ, không có pháp hữu vi nào không hoạt 
hóa. 

210 



Các học giả Bản Chất Luận Phật giáo có thế có sự trui rèn tuyệt 
vời trong nhiều chủ đề tu học, nhung họ không chấp nhận quan 
điểm Trung Quán, và tranh luận của họ với các nhà Trung Quán 
nhu sau: "Neu tất cả các hiện tuợng là trống rồng, với việc thiếu 
bất kỳ bản chất nền tảng hoặc tự tính, thì tất cả các giáo pháp về 
luân hồi và Niết-bàn - trói buộc, tự do, và v.v... là không thế 
đứng vững". Căn Bản Trung Luận của Long Thọ tuyên thuyết 
về quan điểm của họ: 1 

Neu tất cả điều này là trống rồng, 

Sẽ không có sinh khởi và không có sự rã tan; 

Nó kéo theo rằng với các nguôi 
Tứ Diệu Đe sẽ không tồn tại. 

Họ nói rằng nếu điều này là trống rồng về tự tính, thì sự sinh 
khởi, sự hủy diệt và Tứ Diệu Đe sẽ không thế đứng vững đuợc. 
Hồi Tránh Luận ( Vigraha-ỵyãvartanĩ ) của Long Thọ cũng nói 
về một phản đối của nhà Bản Chất Luận: 2 

Neu tất cả các pháp 

Là hoàn toàn không có tự tính, 

Thì lời của các nguôi cũng không có tự tính 
Và không thể bác bỏ tự tính. [584] 

Họ nói rằng nếu ngôn từ thiếu vắng tự tính, thì họ không thế bác 
bỏ tự tính mà cũng không chứng minh đuợc sự vắng mặt của nó. 
Họ lập luận từ giả thiết rằng nếu không có tự tính, thì các tác 
nhân và các đối tuợng của sự sinh khởi là không thế đứng vững, 
và cũng không là tiến trình phản bác và chứng minh. Do đó họ 
tranh luận với chúng tôi trên cơ sở rằng những luận điếm bác bỏ 
tự tính sê bác bỏ luôn tất cả sự hoạt hóa. Vì vậy, khi nhà Bản 

1 BA271 MMK: 24.1; D3824: Tsa 14b4. 

Z BA272 Vigraha-vyãvartanĩ (W): 1, Johnston and Kunst, 1990:3; 
P5228: 14.3.5. 


211 



Chất Luận và Trung Quán tranh luận về các tôn chỉ khác nhau 
của họ, thì họ tranh luận riêng biệt về việc liệu tất cả các giáo 
pháp về luân hồi và Niết-bàn có thế phù họp với những thứ vốn 
trống rỗng về tự tính hay không. 

Do đó, tính năng kỳ biệt của Trung Quán là khả năng tiếp thu tất 
cả các giáo pháp về luân hồi và Niết-bàn - của các tác nhân và 
các đối tuợng của sự sinh khởi, sự bác bỏ, sự chứng minh, và 
v.v... - trong sự vắng mặt thậm chí ở mức một hạt tử của bản 
chất nền tảng hoặc tự tính. Chuông 24 Căn Bản Trung Luận của 
Long Thọ nói: 1 

Việc cho là Quy mậu tin tuởng sai lầm rằng tất cả là không 
đứng vững 

Là không đúng về tánh Không; 

Do vậy, từ bỏ tính Không, nhu các nguôi có, 

Thì không đúng cho ta. 

Đối với những nguời mà tính Không là hợp lý 
Thì mọi thứ là họp lý; 

Đối với những nguời mà tánh Không không hợp lý 
Thì không có gì là hợp ý 

Long Thọ nói rằng các ngụy biện viện dần bởi các nhà Bản Chất 
Luận, chắng hạn như, "Nếu tất cả những điều này đều là trống 
rồng, thì sẽ không có việc phát khởi và không có sự hủy diệt ...", 
không áp dụng được đối với những người ủng hộ sự vắng mặt 
của tự tính. Hon nữa, ngài cũng nói rằng những thứ như sự sinh 
khởi và sự tan rã là khả biện trong lập thuyết về sự trống rồng 
của tự tính, trong khi chúng lại bất khả biện hộ trong lập thuyết 


1 BA273 MMK: 24.13-14, de Jong 1977: 35; D3824: Tsa 15a3-4. LƯU ý 
rằng trong 24.14 Ngài Long Thọ chuyển đổi từ việc dùng thuật ngữ 
sũnya (trống rỗng) sang sũnyatã (tính Không) được xác định bởi 
việc định lường, cả hai được dịch từ Tạng ngữ như là stong pa nyid. 

212 ' 



rằng các hiện tượng là không trống rồng về tự tính. Minh Củ 
Luận của Nguyệt Xứng trích dần đoạn văn đó và giải thích: 1 

Không chỉ điều ngụy biện được biếu thị về quy mậu được 
khắng định bởi các nhà Bản Chất Luận hoàn toàn không áp 
dụng được cho lập thuyết của chúng tôi, mà cũng đúng là 
trong lập thuyết của chúng tôi thì tất cả các giáo pháp về Tứ 
Diệu Đe, v.v... đều đúng đắn. Đe cho thấy điều này, Long 
Thọ nói, "Đối với những người mà tính Không là họp lý ..." 

Chưong hai mươi sáu trong Căn Bản Trung Luận của Long Thọ 
dạy các giai đoạn của sự sinh khởi trong tiến triển về phía thuận 
của thập nhị nhân duyên và các giai đoạn của sự hoại diệt trong 
tiến trình đảo ngược. 2 [585] Hai mươi lăm chương khác chủ yếu 
bác bỏ tự tính. Chương hai mươi bốn phân tích Tứ Diệu Đe. Nó 
chứng minh một cách chi tiết rằng không một giáo thuyết nào về 
luân hồi và Niết-bàn - sự phát sinh, tan rã, v.v... - là hữu lý 
trong bối cảnh của sự không trống rồng về tự tính, và cách thức 
mà tất cả những điều đó đều họp lý trong khuôn khố trống rồng 
về tự tính. Do đó, các ngươi phải biết làm thế nào để vận dụng 
các tương quan của chương hai mươi bốn lên các chương khác 
Vì vậy, những người hiện tự nhận là chỉ dạy ý nghĩa của Trung 
Quán thì thực sự đang cung cấp lập thuyết của các nhà Bản Chất 
Luận khi họ cho rằng tất cả các nhân và quả - như các tác nhân 
và các đối tượng của sự sinh khởi - là không thế thiếu vắng tự 
tính. Do đó, Long Thọ, vị Hộ Pháp bảo lưu rằng người ta phải 
truy tầm sự trống rồng về tự tính và Trung Đạo trên chính cơ sở 
của những giáo pháp về nhân quả - đó là, sự sinh khởi và sự hoại 
diệt của các hậu quả đặc thù phụ thuộc vào các nhân và duyên 


1 BA274 PPs: 500.1-3; D3796: Ha 116a2-2. Đây là đoạn chuyển mục 
giữa MMK: 24.13 và 24.14. 

2 BA275 Thập Nhị Nhân Duyên được giải thích ở LRCM: 257 (Great 
Treaties 2000:324-325) và ở chú giải BA63. 


213 



đặc thù. Chương hai mươi bốn [trong Căn Bản Trung Luận của 
Long Thọ] nói : 1 

Điều mà khởi sinh phụ thuộc 
Ta giải thích là Không. 

Đây [tính Không] là định danh phụ thuộc; 

Đây chính là Trung Đạo. 

Bởi vì không pháp nào 

Vốn không khởi sinh phụ thuộc, 

Không có hiện tượng nào 
Mà không phải là Không 

Như vậy, Long Thọ nói rằng các sinh khởi phụ thuộc {duyên 
khởi} nhất thiết trống rồng về tự tính. Đừng dùng tuyên thuyết 
này một cách sai lạc hoàn toàn bằng việc tự cho rằng điều gì 
được sinh khởi phụ thuộc vào các nhân và duyên phải tồn tại 
một cách tự tính. Tương tự, Long Thọ trong Hồi Tránh Luận 
nói : 2 

Đối với bất cứ ai mà tính Không là họp lý, 

Thì tất cả các pháp đều họp lý; 

Đối với bất cứ ai mà tính Không là vô lý, 

Thì không có điều gì là họp lý. 

Con cúi đầu trước đức Phật, 

Bậc Tôn Sư vô đẳng đẳng. 


1 BA276 MMK: 24.18-19, D3824: Tsa 15a6-7. 

2 BA277 W: 70 và việc hồi hướng kết thúc; P5228: 15.4.7-8. Johnston 
và Kunst 1990:52-53. Hồi hướng kết thúc cũng có trong Vigraha- 
vyãvartanĩ-vrtti (Wv), P5232: 64.3.8-64.4.1. Việc trình bày của 
Tsongkhapa như là gang zhig stong dang rten 'byung dang thay 
cho gang zhig stong dang rten 'byung dag được hỗ trợ bởi Tạng 
ngữ và từ PPs: 504.15-16, vốn nói rằng tính Không, sự định danh 
phụ thuộc, và Trung Đạo là các tên gọi khác nhau của Duyên khởi. 
214 



Người đã dạy tính Không, duyên khởi, 

Và Trung Đạo chỉ cùng một giáo nghĩa mà thôi 

Ngoài ra, Long Thọ trong Thất Thập Không Tánh Luận 
(. ẳũnvatã-saptatỉ ) nói: 1 

Như Lai Vô Đắng Đắng đã dạy 
Rằng bởi vì tất cả các pháp 
Đeu trống rỗng về tự tính, 

Nên các pháp đều khởi sinh sinh phụ thuộc. [586] 

Cũng vậy, Lục Thập Tụng Như Lý Luận của Long Thọ: 2 

Những ai bám víu vào tự ngã hoặc vào thế giới 
Như thể chúng không hề phụ thuộc 
Bị quyến rũ bởi các quan điểm cực đoan 
về vĩnh cửu và về vô thường. 

Những ai cho rằng các pháp phụ thuộc 
Hiện hữu trong thực tại 
Làm sao họ tránh được các ngụy biện 
về vĩnh cửu và v.v...? 

Những ai cho rằng các pháp phụ thuộc, 

Như ánh trăng chiếu mặt trên nước, 

Không thật cũng không hư 
Không bị quyến rũ bởi tà kiến. 


1 BA278 ẩũnyatã-saptati 68; P5227: 14.2.5-6; Lindtner 1982: 64. P5227 
khác với ngôn từ trong Sũnyatã-saptati-vrtti ( Thất Thập Không Tính 
Luận Thích) của Long Thọ, P5231: 57.2.5. Tsongkhapa trích dẫn ở 
đây từ bản Thất Thập Không Tính Luận Thích. Ngài rõ ràng đọc 
đoạn điều chỉnh kyís to kyi trong dòng thứ hai và de to phyir từ 
dòng thứ ba. 

2 BA279 YS: 43-45; P5225: 12.1.1-2; Lindtner 1982:114. Vị trí của 
thuật ngữ de dag gis ni, được Tsongkhapa đọc là gang dag gis ni. 

215 


Còn nữa, Xưng Tán Thế Tôn (. Lokatita-stava ) của Long Thọ 
nói : 1 

Luận lý gia cho rằng sự kho 

Được sinh khởi từ chính nó, hoặc từ vật khác kia, 

Hoặc từ cả hai, hoặc không có nguyên nhân; 

Ngài thuyết nó phát sinh phụ thuộc. 

Người cho rằng bất cứ điều gì 
Phát sinh phụ thuộc là Không, 

Không gì sánh nối tiếng sư tử hống của người: 

Rằng: "Các pháp không tồn tại theo cách riêng của chúng!" 

Vì vậy, Long Thọ nói rằng điều đó là chính xác bởi vì từ duyên 
khởi, các hiện tượng là trống rồng về tự tính. Điều này giải thích 
rằng việc sinh khởi phụ thuộc là ý nghĩa của tính Không - điều 
đó nói lên rằng, sự vắng mặt của tự tính - là hệ thống duy nhất 
của Hộ Pháp Long Thọ. 

Do đó, sinh khởi phụ thuộc không có nghĩa là việc chấp nhận 
tính Không, hay là sự vắng mặt của tự tính, cho tự bản thân 
mình với vai trò như một nhà Trung Quán, trong khi đế lại các 
giáo pháp về nhân và quả khởi sinh phụ thuộc cho những người 
khác vì người ta không cảm thấy chịu với việc có các giáo pháp 
đó trong hệ thống của họ. Vì tuyên bố của Long Thọ trong Căn 


1 BA280 Lokãtĩta-stava 21-22, Lindtner 1982:134,136; DI 120: Ka 
69a7-bl. Hai dòng cuối của bài kệ 21 đọc là rgyu med rtog ge pa 
yis 'dod/ khyod kyis rten cing 'bre/ bar gsungs trong khi Lindtner 
đọc là rgyu med par ni rtogge 'dod/khyod kyis brten nas 'byung 
bar gsungs. Trong bài kệ 22 bản dịch Tạng từ Phạn ngữ theo nghĩa 
đen là stong pa nyíd ("emptỉness") thay vì stong pa ("trống rỗng"; 
xem chú giải 273 bên trên). Cũng trong kệ hai mươi hai tnnyam 
med (vô dẳng đẳng, vô song) được dịch từ Phạn ngữ nó vốn theo 
văn phạm cùng giống và số với thuật ngữ "sư tử hống" đúng hơn 
là theo bản Tạng ngữ vốn sửa thành "ngươi". 

216 



Bản Trung Luận: "Đối với những người mà tính Không là họp 
lý có nghĩa rằng tất cả các việc sinh khởi phụ thuộc của 
luân hồi và Niết-bàn là chấp nhận được trong một hệ thống vốn 
dạy về sự vắng mặt của tự tính. 


1 BA281 MMK: 24.14, được trích dẫn ở LRCM: 584. 


217 



218 



Chương 11: Duyên Khỏi và Tánh Không 


(b")) Chỉ ra rằng các hệ thống đó mâu thuẫn với tính năng đặc 
trung của Trung Quán 

(c")) Làm thế nào Trung Quán trả lời cho những nguời phủ nhận 
tính năng đặc trung của Trung Quán 



Bằng cách nào tất cả luân hồi và Niết-bàn đều tuông thích {khả 
dĩ} trong một hệ thống khắng định tính Không? Nhu ta sẽ giải 
thích duới đây, những nguời ủng hộ quan điếm rằng tất cả các 
pháp là trống rồng tự tính tranh luận rằng điều này là có thế vì lý 
do: việc sinh khởi của các pháp phụ thuộc vào các nhàn và 
duyên. [587] 

Đây là sự thật, duyên khởi có thế đứng vững trong sự trống rồng 
về tự tính, và khi duyên khởi là khả dĩ, thì đau khố cũng khả dĩ, 
vì đau khố chỉ có thế là thuộc tính của những gì phát sinh trong 
sự phụ thuộc vào nguyên nhân và điều kiện; nó không thế là 
thuộc tính của những gì không phát khởi một cách phụ thuộc. 
Khi đau khố thật tồn tại, thì nguồn gốc mà từ đó nó phát sinh, sự 
diệt độ vốn làm ngừng đau khố đó, và con đuờng dần đến những 
diệt độ đó là khả dĩ, do vậy, cả Tứ Diệu Đe tồn tại. Khi Tứ Diệu 
Đe tồn tại, thì có thế hiểu đuợc, loại bỏ, và hiện thực hóa ba 
chân lý đầu tiên tuông ứng, và có thế trau dồi đạo pháp thật sự; 
khi các thực hành như vậy tồn tại, thì tất cả mọi việc - Tam Bảo 
và v.v. . . - là khả dĩ. Như Minh Cú Luận của Nguyệt Xứng nói: 1 

Đối với những người mà tánh Không về tự tính của tất cả 
các pháp là họp lý, thì tất cả mọi điều đã đang đề cập trên 
cũng hợp lý. Tại sao? Bởi vì chúng ta gọi sự phát sinh phụ 


1 BA282 PPs: 500.5-501.8; PPd: 422.7-423.10; D3796: Ha 166a3-b3. 

219 



thuộc là "Không"... do đó, duyên khởi là họp lý trong một hệ 
thống mà trong đó tính Không là họp lý ... và Tứ Diệu Đe là 
hợp lý cho những ai thấy duyên khởi là họp lý. Tại sao? Bởi 
vì chỉ những gì phát khởi một cách phụ thuộc là có thế bị 
đau khố, không phải những gì không phát sinh một cách phụ 
thuộc. Vì điều gì phát sinh phụ thuộc thì thiếu vắng bản chất 
cố hữu, thì đó là Không. 

Một khi có đau khổ, thì nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt 
đau khổ, và con đuờng dần đến sự chấm dứt đau khổ cũng là 
hợp lý. Vì vậy, việc hiểu biết thấu suốt về khố đau, sự loại 
bỏ nguồn gốc {của nó}, sự hiện thực hóa của diệt độ, và sự 
nuôi duỡng các đạo pháp cũng họp lý. Khi có sự hiếu biết 
toàn diện, v.v... về các chân lý - sự khổ, nguồn gốc sự khổ, 
v.v... - thì thật hợp lý rằng sẽ có các thành quả tinh thần. 
Một khi có các thành quả, thì thật họp lý đế có những nguời 
vốn thành tựu đuợc các thành quả đó; điều này đến luợt nó, 
hàm ý về khả năng của những ai đang tiếp cận và đạt đuợc 
các thành quả đó. Một khi có những nguời tiếp cận và đạt 
đuợc những thành quả này, thì Tăng đoàn là điều khả dĩ. 
[ 588 ] 

Khi những chân lý cao quý tồn tại, thì giáo pháp siêu việt 
{Pháp} cũng là hợp lý, và khi Pháp và Tăng tồn tại, thì chu 
Phật cũng là khả dĩ. Vì vậy, Tam Bảo cũng khả dĩ. 

Tất cả tri kiến thâm diệu về tất cả các pháp thế tục và siêu 
việt là khả dĩ. Hành vi thiện và bất thiện, các hậu quả từ đó 
[tái sinh hạnh phúc và đau khố], và tất cả các thuờng tục của 
thế gian đều cũng khả dĩ. Vì vậy, theo cách đó, Long Thọ 
cho biết , 1 

Đối với những nguời mà tính Không là hợp lý 


1 BA283 MMK: 24.14ab, de Jong 1977:35. Bản Tạng ngữ thêm vào 
câu: "Điều này có nghĩa là do [hệ thống] mà trong đó việc trống 
rỗng về sự tồn tại tự tính của tất cả các pháp là phù hợp, tất cả 
các pháp được đề cập bên trên là phù hợp và tương thích. 

220 



Tất cả các pháp đều họp lý ... 


Neu tính Không không hợp lý, thì duyên khởi sẽ không tồn 
tại, và vì vậy không có gì sẽ là hợp lý. 

Vì vậy, các nguơi nên hiểu rằng "những gì hợp lý" và "những gì 
không hợp lý" ở đây chỉ đến việc liệu rằng các pháp đó tồn tại 
hay không. Nhu trích dần truớc đây , 1 về một sự phản đối của 
các nhà Bản Chất Luận xuất hiện trong Hồi Tránh Luận của 
Long Thọ: 

Neu tất cả mọi thứ 

Đeu hoàn toàn không có tự tính, 

Thì lời nói của các nguôi cũng không có tự tính 
Và do đó không thế bác bỏ tự tính. 

Đại su Long Thọ trả lời rõ ràng rằng sự hoạt hóa {chức năng} là 
xảy ra đuợc trong bối cảnh vắng mặt của tự tính. Hồi Tránh 
Luận dạy : 2 

Chúng ta đề xuất rằng duyên khởi 
Của các pháp đuợc gọi là "Không"; 

Rằng pháp mà khởi sinh phụ thuộc 
Thì không có bản chất cố hữu. 

Ngoài ra, Hồi Tránh Luận Thích (Vigraha-vyãvartanĩ-vrtti) của 
Long Thọ nói : 3 

Không hiếu nổi tính Không của các pháp, nguôi, các nhà 
Bản Chất Luận, tìm một điều gì đó đế chỉ trích và tranh luận 


1 BA284 LRCM: 583-584. 

2 BA285 v.v: 22; P5228: 14.5.4-5. Cũng như là, Johnston và Kunst 
1990: 55. 

3 BA286 v.vv, Johnston and Kunst 1990: 55-56; P5232: 59.5.7-60.1.6. 

221 




chống lại những nhà Trung quán, nói rằng: "Từ ngữ của các 
người thiếu vắng tự tính và do đó không thế bác bỏ tự tính 
của sự vật". Ớ đây, trong Trung Quán, việc phát sinh phụ 
thuộc của các pháp là tính Không. Tại sao? Bởi vì chúng 
thiếu vắng tự tính. Những Pháp đó khởi sinh một cách phụ 
thuộc không liên quan với tự tính bởi vì chúng thiếu bản chất 
cố hữu. Tại sao? Bởi vì chúng dựa vào nhân và duyên. [589] 
Neu mọi thứ có tự tính, thì chúng sẽ tồn tại ngay cả khi 
không có nhân và duyên, vì điều như thế không đúng, nên 
chúng thiếu vắng tự tính. Vì vậy, chúng ta nói về chúng như 
"Không". 

Tuông tự như vậy, ngôn từ của ta cũng là các sinh khởi phụ 
thuộc và do đó không có tự tính. Bởi vì chúng thiếu vắng tự 
tính, nên thật họp lý để nói rằng chúng là "trống rồng 
{Không}". Bởi vì những thứ như ấm đựng và vải vóc phát 
sinh phụ thuộc, nên chúng trống rồng về tự tính. Tuy nhiên, 
một ấm đựng có thế chứa được mật ong, nước, và súp; một 
miếng vải có thế giữ cho một người khỏi gió, lạnh, và nắng. 1 
Và cũng thế cho các ngôn từ của ta. Bởi vì chúng là sinh 
khởi phụ thuộc, chúng thiếu vắng bản chất tự tính, nhưng 
chúng lại hoàn toàn có khả năng xác lập rằng các pháp thiếu 
vắng tự tính. Vì vậy, thật không thích đáng cho các ngưoi đế 
cho ra luận điểm: "Bởi vì ngôn từ của các ngưoi là thiếu 
vắng tự tính, nên thật không biện hộ được rằng ngôn từ đó 
bác bỏ tự tính của tất cả các pháp". 

Vì vậy, Long Thọ nói rất rõ ràng về tính phố dụng về vật bất kỳ 
tùy thuộc nhân và duyên thiếu vắng tự tính và tính phi phố dụng 
rằng bất kỳ vật gì có tự tính thì không tùy thuộc nhân và duyên; 
ngài nói rất rõ ràng rằng các ngôn từ vốn không có tự tính có thế 
thực hiện các bác bỏ và các chứng minh. Vậy, có cần thiết hay 


1 BA287 Bản Tạng ngữ bỏ qua thí dụ thứ ba tìm thấy trong bản Phạn ngữ 
- rằng một xe kéo có thể chở gỗ, rơm, và đất. Bản Tạng ngữ 'o thung 
("súp") dịch từ Phạn ngữ payas. 

222 



không đế chỉ ra rằng duyên khởi - tức là sự sinh khởi và hủy 
diệt của các pháp phiền não và thanh tịnh trong sự phụ thuộc 
vào các nhân và duyên - thì đuợc đặt chung nhau với sự vắng 
mặt của tự tính? Duyên khởi là lập luận tốt nhất dùng đế thấy 
biết về sự thiếu vắng của tự tính. Các nguôi nên nhận biết rằng 
chỉ có các hiền giả Trung Quán có cách tiếp cận độc đáo này. 
Neu các nguôi cho rằng sự sinh khởi phụ thuộc và hủy diệt phụ 
thuộc sẽ có đuợc sự tồn tại nền tảng, và các nguôi sử dụng các 
lập luận chống lại tự tính nhằm bác bỏ việc phát sinh phụ thuộc 
của sự sinh khởi và sự hoại diệt, thì những luận điểm nhu thế - 
tựa nhu một vị thần biến hình thành một con quỷ - sẽ là một trở 
ngại to lớn cho việc tìm kiếm một hiếu biết chính xác về Trung 
Quán. [590] Trong truờng họp đó, khi các nguôi phát triển một 
ý tuởng về sự chắc chắn rằng các hiện tuợng thiếu vắng ngay cả 
một hạt tử nhỏ về bản chất nền tảng hoặc tự tính, thì các nguôi 
sẽ không có cơ sở đế phát triển tri kiến chắc chắc về mối quan 
hệ giữa nhân và quả trong hệ thống của chính mình; các nguơi 
sẽ phải thừa nhận những điều đó khi những nguời khác nhìn 
thấy đuợc chúng, v.v... Hoặc, nếu các nguơi phát triển một ý 
tuởng chắc chắn về nhân và quả trong hệ thống của mình, thì hệ 
thống của các nguơi sẽ không thế nuôi duỡng kiến thức chắc 
chắn về sự vắng mặt của tự tính. Các nguơi sẽ phải tìm một vài 
phuơng cách khác đế phân giải những gì Đức Phật hàm ý khi 
nói về sự vắng mặt của tự tính. Neu điều này xảy ra, thì các 
nguơi phải hiểu rằng các nguơi vẫn chua tìm thấy quan điểm 
Trung Quán. 

Điều gì sẽ giúp các nguơi tìm thấy chánh kiến? Các nguơi nên 
giữ thuần khiết trong việc trì giới của mình nhu là một nền tảng. 
Sau đó, hãy phấn đấu bằng nhiều cách để tích lũy các tu luơng 
về công đức và trí tuệ và quét sạch những che chuông. Dựa vào 
các thiện tri thức, hãy nồ lực nghiên cứu và quán chiếu theo 
huớng dần của họ. 

Vì sự chắc chắn về các trình hiện và sự chắc chắn về tính Không 
hầu nhu không bao giờ phát triển cùng nhau, nên vô cùng khó 
khăn đế tìm thấy quan điểm Trung Quán. Đây là những gì ngài 


223 



Long Thọ hàm ý là trong chưong hai mưoi bốn của Căn Bản 
Trung Luận? 1 


Do đó, hãy biết rằng những người có căn co hạn chế 
Sẽ gặp khó khăn trong việc thấu hiểu thâm sâu giáo pháp 
của Ngài, 

Tâm của Thiện Thệ sẽ quay đi 
Khỏi việc thuyết giảng giáo pháp này. 

Bảo Hành Vưong Chỉnh Luận của Long Thọ nói : 2 

Khi thân vốn bất tịnh - 
Vốn thô, trực tiếp quan sát được 

Không thường tồn với tâm [như là có bản chất ô trược và 
đau khổ] 

Dù nó xuất hiện hên tục - 

Thì làm thế nào giáo pháp này - 
Vốn vi tế, thâm diệu vô song 
Không bản chất, và không thị hiện, 

Lại dề dàng trình hiện trước tâm? 

Hãy hiếu rằng vì sự thâm diệu 
Nên giáo pháp này thật khó hiếu, 

Đấng Thế Tôn, khi vừa giác ngộ, 

[ban đầu] Đã có ý không truyền diệu pháp 
[ban đầu] Đã có ý không truyền diệu pháp 3 . 


1 BA288 MMK: 24.12, de Jong 1977: 35; D3824: Tsa 15a3. 

2 BA289 Ra: 2.16-18, Hahn 1982: 46-47; Dunne và McClintock 1997: 
27; P5658: 176. 1.1-3. 

3 Đoạn thơ trên được đối chiếu và so sánh với đoạn thơ trích trong 
Nãgãrjuna's Precious Garíand. Plll. Jeffrey Hopkins translation. Snow 
Lion. 2007 
224 



Cho nên, các kinh và luận đều tuyên thuyết rằng thật rất khó 
khăn đế hiếu quan điểm sâu sắc này. 

Thất bại trong việc đạt đến tri kiến về cả các sự trình hiện 
{thuờng tục} lần về tính Không, một số nguời hiếu sai lầm ý 
nghĩa của các tuyên thuyết trong vài kinh luận có thấm quyền 
vốn chứng minh sự vắng mặt của tự tính thông qua phân tích 
hợp lý về việc liệu rằng ấm đựng và v.v. . . là một hay khác nhau 
với các bộ phận của chúng. [591] Khi phân tích liệu rằng vật nào 
đó chang hạn một ấm đựng có là bộ phận bất kỳ trong các bộ 
phận của nó hay không - nhu miệng hoặc cố ấm - họ không tìm 
thấy nó {cái ấm} trong bất kỳ những bộ phận đó; điều này dần 
đến cho họ một cảm giác chắc chắn rằng "không có ấm đựng ở 
đây". Sau đó, áp dụng phân tích tuong tự lên nguời phân tích, họ 
trở nên chắc chắn rằng: "thật cũng không có nguời phân tích ở 
đây". Sau đó, họ tự hỏi rằng: "Neu nguời phân tích không đuợc 
tìm thấy, thì đó là ai vốn biết rằng ấm đựng và v.v... không tồn 
tại?" Vì vậy, họ nói: "Các pháp không tồn tại mà cũng không 
không tồn tại". Neu sự chắc chắn sai lạc vốn bị gây ra bởi loại lý 
luận giả mạo này đuợc xem như một trường hợp của việc tìm 
thấy quan điểm Trung Quán, thì việc đạt được quan điểm đó 
dường như là điều dễ dàng nhất trên thế gian. 

Vì vậy, kẻ khôn ngoan nên phát triển sự chắc chắn không thế lay 
chuyến rằng ý nghĩa của chính tính Không là việc phát sinh phụ 
thuộc. Đây là điều được nói trong kinh điến liễu nghĩa 1 và các 
bộ luận thuần túy Trung Quán, là những giáo pháp chú giải về ý 
nghĩa chủ đích của những kinh liễu nghĩa ấy. Đây là đặc tính 
riêng biệt của các bậc thiện xảo Trung Quán. Cụ thế, đây là 
điếm tinh tế mà thánh giả Long Thọ và người con trai tinh thần 
của ngài là Thánh Thiên đã có trong tâm, và đại sư Phật Hộ và 
hiền giả Nguyệt Xứng đã đưa ra luận giải đầy đủ toàn diện trên 
điếm ấy. Đây là cách thức duyên khởi ban cho tri kiến chắc chắn 
về sự vắng mặt của tự tính; đây là cách thức làm hé lộ cho các 


Hheo Mật tông, thì các bộ kinh liễu nghĩa quan trọng trực tiếp về tính 
Không rõ ràng nhất chính là các kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


225 



ngươi rằng thật sự các pháp đều vắng mặt tự tính là các nhân và 
quả. 

(b")) Các hệ thống đó mâu thuẫn với tính năng đặc trưng 
này của Trung Quán như thế nào 

Vì vậy, hệ thống của Hộ pháp Long Thọ là các hiện tượng 
không có ngay cả một hạt tử có bản chất nền tảng hoặc tự tính. 
Ngoài ra, nếu có tự tính, thì tất cả những giáo pháp về luân hồi 
và Niết-bàn sẽ là không khả dĩ. Vì thật là không phù hợp nếu 
không cung cấp những giáo pháp đó, nên tất cả các giáo pháp về 
sự trói buộc, sự giải thoát, v.v... nên được trình bày. Do đó, các 
ngươi dứt khoát phải khắng định sự vắng mặt của tự tính. 

Tuy nhiên, các ngươi, những kẻ diễn dịch sai lạc về Trung Quán 
dường như nói rằng: "Khi các pháp không có bản chất nền tảng 
hoặc tự tính, thì có điều gì khác nữa không? [592] Vì vậy, thật 
không cần thiết đế thêm một đặc tính chang hạn như "tối hậu" 
khi bác bỏ sự trói buộc, giải thoát, sinh khởi, chấm dứt, v.v. . . Sự 
trói buộc, v.v. . . bị bác bỏ bởi những luận điếm bác bỏ tự tính". 
Nếu các ngươi nói điều này, thì hãy suy nghĩ về việc làm thế nào 
các ngươi không nên mâu thuẫn với điều cho phép các ngươi - 
trong sự vắng mặt về tự tính - thừa nhận sự trói buộc, giải thoát, 
sinh khởi, tan rã, và v.v... 

Phản biện: Đại sư Nguyệt Xứng cho rằng các giáo pháp về luân 
hồi và Niết-bàn - trói buộc, tự do, v.v... - được tạo thảnh một 
cách thường tục, và chúng ta cũng chấp nhận những điều này 
một cách thường tục. Vì vậy nên không có sai sót. 

Đáp: Điều này là không hợp lý. Vì các ngươi cũng chấp nhận 
khắng định của đại sư Nguyệt Xứng rằng các pháp không có bản 
chất nền tảng hoặc tự tính thậm chí ở mức thường tục. Các luận 
điểm bác bỏ tự tính phải bác bỏ nó ngay cả ở mức thường tục và 
các ngươi cho rằng luận điểm bác bỏ tự tính cũng bác bỏ sự trói 
buộc, giải thoát, và v.v... Vì vậy, thật là khá rõ ràng rằng trong 


226 



hệ thống của các ngươi thì trói buộc, tự do, và v.v... bị bác bỏ 
thậm chí ở mức thường tục. 

Tóm lại, nếu các ngươi cho rằng sự vắng mặt của tự tính mâu 
thuẫn với trói buộc, giải thoát, sinh khởi, hoại diệt, v.v.., thì sẽ 
không thế - trong khuôn khố của một trong Nhị Đe - cung cấp 
các giáo pháp đầy đủ và đúng đắn về Niết-bàn và luân hồi nội 
trong tính Không, tức sự trống rồng của tự tính. Do đó, các 
ngươi phủ nhận đặc trưng độc đáo của Trung Quán 
Neu các ngươi cho rằng sự vắng mặt của tự tính không mâu 
thuẫn với trói buộc và v.v..., thì các ngươi không còn một lý lẽ 
hợp lệ nào đế hồ trợ cho luận điệu của mình rằng - không cần 
phải thêm bất kỳ đặc tính nào như "tối hậu" vào những gì bị phủ 
nhận - luận điểm bác bỏ tự tính cũng bác bỏ sự sinh khởi, đoạn 
diệt, giải thoát, trói buộc, v.v... Do đó, nếu luận điểm bác bỏ tự 
tính cũng bác bỏ nhân quả, thì các ngươi đang khắng định rằng 
sự sinh khởi, sự hủy diệt, và v.v. . . là không thế xảy ra trong sự 
thiếu vắng tự tính. Trong trường họp đó, thật là khá rõ ràng rằng 
lập thuyết của các ngươi không có sự khác biệt nhỏ nào so với 
luận điểm Bản Chất Luận được đề ra trong chương hai mươi bốn 
[từ Căn Bản Trung Luận của Long Thọ]: 1 

Neu tất cả đều trống rồng, 

Sẽ không có phát sinh cũng không có tan rã; 

Điều tiếp theo rằng với các ngươi 
Các Diệu Đe sẽ không tồn tại. 

Lập thuyết của các ngươi cũng không khác chi với luận điểm 
Bản Chất Luận được đề ra trong Hồi Tránh Luận của Long 
Thọ: 2 

Neu tất cả mọi thứ 

Là hoàn toàn không có tự tính, [593] 


1 BA290 MMK: 24.1, được dẫn ở LRCM: 583. 

2 BA291 v.v: 1; P5228: 14.3.5; được trích bên trên ở LRCM: 583. 

227 



Thì , ngôn từ của các ngươi cũng thiếu tự tính 
Và do đó không thê bác bỏ tự tính. 

Phản biện: Sinh khởi, hoại diệt, và V.V.. là không khả dĩ cả nội 
trong sự trống rỗng về tự tỉnh cũng như nội trong sự không 
trong rỗng về tự tính ; vì chúng ta khắng định cả không trống 
rồng về tự tính lần không không trống rồng về tự tính, nên chúng 
ta không có sai sót. 

Đáp: Việc tìm hiếu về các luận Trung Quán này là hoàn toàn 
không đúng, vì Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng chứng minh : 1 2 

Chúng ta tránh sai lầm rằng sự phát sinh, hủy diệt, và v.v... 
là không biện hộ được. 

Điều nào nữa, Tứ Diệu Đe v.v. . ., là khả biện. 

Ngoài ra, Căn Bản Trung Luận của Long Thọ đưa ra một sự 
phân biệt rõ ràng giữa khả năng biện hộ của Tứ Diệu Đe trong 
bối cảnh của sự trống rồng về tự tính và khả năng không biện hộ 
được của chúng trong bối cảnh của sự không trống rồng. Hơn 
nữa, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng nói. 

Các pháp Không, như các ảnh phản chiếu, phụ thuộc vào 

một tập hợp của các nguyên nhân - 

Không phải như ta tưởng đã biết nhiều về nó. 

Từ những ảnh phản chiếu trống rồng ấy và v.v. . . 

Khởi lên các thức mang hình ảnh của chúng. 

Tương tự vậy, dù các pháp đều là Không 

Thì từ những pháp Không đó, các quả chắc chắn khởi sinh. 


1 BA292 Đây là đoạn trích từ PPs trong MMK: 24.13-14, được dẫn ở 
LRCM: 587-588! 

2 BA293 MAV: 6.37-38ab, La Vallee Poussin 1970b: 123.11-16. 

228 



Hơn nữa, khi lý lẽ bác bỏ trói buộc, giải thoát, và v.v..., theo 
khắng định của các ngươi là không thích họp khi bác bỏ chúng 
một cách tối hậu và do vậy chúng phải bị bác bỏ một cách 
thường tục. Trong trường họp đó, người ta sẽ bác bỏ tất cả các 
giáo pháp về luân hồi và Niết-bàn ngay cả một cách thường tục. 
Trung Quán chưa hề có tiền lệ như thế. 

(c")) Trung Quán trả lời thế nào vói những ai phủ nhận tính 
năng đặc trưng của Trung Quán 

về phản đối này, "Neu mọi thứ trống rồng về tự tính, thì các 
nhản và quả trong luân hồi và Niết-bàn không thế được đề ra", 
Hộ pháp Long Thọ trả lời điều đó rằng, vì sự ngụy biện mà các 
nhà Trung Quán viện dần ra đã là một bước tiến chống lại họ, 
nên họ sẽ quay ra sử dụng nó đế chống lại các nhà phản biện. 
Chương hai mươi bốn Căn Bản Trung Luận của Long Thọ nói: 1 

Các ngươi có sai lạc của riêng mình [594] 

Và [muốn] biến chúng thành của chúng tôi, 

Như một người trong khi cưỡi trên lưng ngựa, 

Lại quên mất chính con ngựa đó. 

Neu các ngươi xem các vật 
Là tồn tại một cách tự tính, 

Thì, các ngươi xem tất cả các pháp 
Là không có các nhân hoặc duyên. 

Ngoài ra: 2 

Neu tất cả các pháp không là trống rồng 
Sẽ không có việc sinh khởi cũng như hủy diệt; 

Điều tiếp theo rằng với các ngươi những nhà Bản Chất Luận 


1 BA294 MMK: 24.15-16, de Jong 1977: 35; D3824: Tsa 15a4-5. 

2 BA295 MMK: 24.20, de Jong 1977: 35; D3824: Tsa 15a7. Cf. 24.1 
cited at LRCM: 583. 


229 



Tứ Diệu Đe cũng sẽ không tồn tại. 

Và có nhiều đoạn luận khác nhu thế. 

Vì vậy, thật rõ ràng rằng những ai tranh luận rằng: "Neu không 
có sự tồn tại nền tảng hoặc tự tính, thì có gì khác?" thì họ đã thất 
bại một cách không gì đáng đế thắc mắc trong việc phân biệt 
giữa việc thiếu vắng tự tính của một mầm non và việc thiếu 
vắng chính sự tồn tại của mầm non đó. Do đó, họ rõ ràng cũng 
không phân biệt đuợc giữa sự tồn tại của một mầm non và sự 
tồn tại của một mầm non bằng bản chất riêng của nó. Do đó, họ 
rõ ràng cho rằng bất cứ điều gì tồn tại thì phải tồn tại một cách 
nền tảng, và nếu một điều gì đó không tồn tại một cách nền tảng, 
thì nó không tồn tại. Neu không, thì tại sao họ tuyên bố rằng các 
luận điểm bác bỏ sự tồn tại nền tảng cũng bác bỏ sự tồn tại đon 
thuần và sự sinh khởi và sự hoại diệt đon thuần, v.v...? Họ 
tuyên bố rằng trong chừng mực các mầm non và v.v... đuợc 
khắng định là tồn tại, thì chúng phải tồn tại một cách nền tảng và 
họ cho rằng nếu các mầm non hoàn toàn thiếu vắng sự tồn tại 
nền tảng, thì chúng phải hoàn toàn không tồn tại. Trong việc 
xem xét các lập thuyết này, họ đã roi vào cả cực đoan về vĩnh 
hằng và cực đoan về hu vô một cách không thế phủ nhận. Nhu 
vậy, tầm nhìn của họ không khác chi với các nhà Bản Chất 
Luận. Vì, Du-già Hạnh Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích 
(Bodhisattva-yogã-caryã-Catuh-sataka-tĩkã) [chú giải tác phấm 
Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên] của Nguyệt Xứng nói rõ 
ràng : 1 

Các nhà Bản Chất Luận nói rằng bất cứ khi nào các pháp tồn 
tại, thì ở đó có tính nền tảng. Nhu họ nhận thấy điều đó rằng, 
nếu không có tính nền tảng, thì những sự vật này sê hoàn 
toàn không tồn tại - giống nhu sừng của một con lừa. Do đó, 
các nhà Bản Chất Luận này không thế tránh đuợc việc trở 


1 BA296 Bodhisattva-yoga-carya-Catuh-sataka-tĩka (Cát) trong Catuh- 
ắataka (Cá) 11.10, P5266: 249.1.6-8 
230 



thành những người ủng hộ của cả hai cực đoan thường hằng 
và hư vô. Vì vậy, rất khó để dung hòa tất cả các khắng định 
dứt khoát của họ. 

Tôn giả Nguyệt Xứng phân biệt tự tính với tồn tại, ngài cũng 
phân biệt sự vắng mặt của tự tính và sự không tồn tại. [595] Trừ 
khi các ngưoi biết rõ điều này, không có gì đế nghi ngờ là các 
ngưoi sẽ roi vào hai cực đoan, và do đó các ngưoi sẽ không biết 
được ý nghĩa của trung đạo là không roi vào cực đoan. Vì khi 
xảy ra rằng một hiện tượng hoàn toàn thiếu vắng sự tồn tại nền 
tảng, thì với các ngưoi, hiện tượng đó sẽ là hoàn toàn không tồn 
tại, sau đó, vì sẽ không có cách nào để thừa nhận nhân và quả 
nội trong tính Không - tức là sự trống rồng tự tính - nên các 
ngưoi sẽ rơi vào một cực đoan hư vô. Ngoài ra, một khi các 
ngươi chấp nhận rằng một hiện tượng tồn tại, các ngươi sẽ phải 
khẳng định rằng nó tồn tại một cách nền tảng. Trong trường họp 
đó, các ngươi sẽ không thế nào xem nhân và quả tựa như các ảo 
ảnh trong ý nghĩa mà chúng trình hiện như là tồn tại một cách tự 
tính trong khi chúng lại không {như thế}. Do đó, các ngươi sẽ 
roi vào cực đoan của vĩnh hằng. 

Vì vậy, đế tránh rơi vào cực đoan về sự tồn tại, các ngươi phải 
ngộ ra rằng ngay từ đầu tất cả các hiện tượng đều thiếu vắng 
ngay cả một hạt tử của sự tồn tại nền tảng. Và đế thoát khỏi cực 
đoan của sự không tồn tại, các ngươi phải phát triển tri kiến xác 
định rằng các pháp như là các mầm non dù thế vần có sức mạnh 
để thực hiện các hoạt hóa riêng của chúng; đó là, chúng {các 
pháp} không chuyển thành các phi pháp vốn thiếu vắng khả 
năng để thi hành các hoạt hóa. 

Một sự khác biệt rõ ràng giữa sự vắng mặt của tự tính và không 
tồn tại cũng được đề ra trong Minh củ Luận của Nguyệt Xứng: 1 

Phản biện: Điều này tuyên thuyết rằng các pháp thiếu vắng 
tự tính sẽ quét sạch tất cả mọi thứ Thế Tôn nói, chẳng hạn 


1 BA297 PPs: 329.10-17, trong MMK: 17.30; D3796: Ha 109a5-b2. 


231 


như, "Các ngươi trải nghiệm nghiệp quả mà chính các ngươi 
đã làm". Bằng cách đưa ra tuyên thuyết này, các ngươi phủ 
nhận nghiệp và các hậu quả của nó một cách nhầm lần. Do 
đó, các ngươi là những kẻ chủ trương hư vô vô cùng. 

Đáp : Chúng tôi không theo chủ trương hư vô. Chúng tôi bác 
bỏ các đề xuất của sự tồn tại và các đề xuất của không tồn 
tại; chúng tôi soi sáng đạo pháp thoát khỏi cả hai điều này, 
đạo pháp dần đến thảnh phố Niết-bàn 1 . Chúng tôi cũng 
không cho là: "Nghiệp, các tác nhân, các hậu quả, và v.v... 
không tồn tại". Chúng tôi nói điều gì? Chúng tôi thừa nhận 
rằng các điều vừa kế thiếu vắng tự tính. 

Phản biện: Hiện vẫn còn một khiếm khuyết trong lập thuyết 
của các ngươi bởi vì nó không biện hộ được sự hoạt hóa cho 
các pháp thiếu vắng tự tính. [596] 

Đáp: Một lần nữa, không có khiếm khuyết như vậy, bởi vì 
sự hoạt hóa không chứng nghiệm được ở nơi có tự tính, sự 
hoạt hóa chứng nghiệm được chỉ ở nơi vốn thiếu vắng tự 
tính. 

Lập thuyết của các nhà Bản Chất Luận cho là việc phủ nhận tự 
tính ngăn chặn nghiệp tạo ra các hậu quả. Điều này là không 
khác nhau với sự khắng định [của những người Tây Tạng tự cho 
mình là các nhà Trung Quán] rằng các luận điểm vốn bác bỏ tự 
tính cũng bác bỏ nhân và quả. Trung Quán và Bản Chất Luận 
đồng ý rằng nếu một người từ chối nhân và quả, thì người đó trở 
thành loại người cực đoan nhất của thuyết hư vô. 


'Theo sự giảng giải của đại SƯ Tuyên Hóa (illb) về Kinh Lăng Nghiêm 
( ẩũramgama-samãdhi-sũtra) thì thành phố Nỉết-bàn là bốn diệu đức 
của Niết-bàn là thường, lạc, ngã và tịnh. The Shurangama Sutra. Vol 8. 
Chapter 6. Hsuan HuaTĩruý cạp 29/Ó8/2012. 
<http://cttbusa.org/shurangama/shurangama_contents.asp> 

232 




Tuy nhiên, nhà Trung Quán không phủ nhận nhân và quả. Dù 
vậy, nhà Bản Chất Luận gọi nhà Trung Quán là theo thuyết "hu 
vô" hay "tuyệt đối hu vô" 1 , giả sử rằng nếu các nguơi bác bỏ tự 
tính, thì các nguơi chắc chắn cũng phải bác bỏ nhân và quả. Hầu 
hết những nguời Tây Tạng tự cho mình là các nhà Trung Quán 
duờng nhu đồng ý với khắng định của Bản Chất Luận rằng nếu 
một cuộc tranh luận bác bỏ tự tính, thì nó cũng phải bác bỏ nhàn 
và quả. Tuy nhiên, không giống nhu Bản Chất Luận, những 
nguời Tây Tạng này duờng nhu hài lòng rằng lý lẽ đó bác bỏ 
nhản và quả, cho rằng điều này là {trong} hệ thống Trung Quán. 
Đe trả lời cho phản đối này, Nguyệt Xứng đáp: "Chúng tôi 
không là các nhà hu vô chủ nghĩa, chúng tôi loại bỏ các đề xuất 
về sự tồn tại và không tồn tại; chúng tôi soi sáng đạo pháp giải 
thoát". Phần còn lại của đoạn văn cho thấy làm thế nào ngài 
tránh khỏi các lập thuyết về sự tồn tại và không tồn tại. Bằng 
cách nói: "Chúng tôi không cho rằng nghiệp, các hậu quả, và 
v.v... là không tồn tại", Nguyệt Xứng tránh đuợc lập thuyết hu 
vô. Chúng tôi sẽ là các nhà hu vô chủ nghĩa nếu chúng tôi khắng 
định rằng nhân, quả, và v.v... không tồn tại, nhung chúng tôi 
không khắng định điều này. Đe trả lời cho câu hỏi: "Vậy thì, các 
nguôi quan niệm gì?" Nguyệt Xứng nói: "Chúng tôi thừa nhận, 
hoặc khắng định, các nghiệp, quả, và v.v... thiếu vắng tự tính". 
Qua đó ngài tránh đuợc lập thuyết về sự tồn tại. 

Lời tuyên thuyết: "vẫn còn có một sai lạc trong lập thuyết của 
các nguôi bởi vì thật là không biện hộ đuợc cho việc hoạt hóa 
của pháp thiếu tự tính", cho thấy phản đối của các nhà Bản Chất 
Luận: [597] "Các nguôi, những nguời Trung Quán nói, 'Chúng 
tôi không đề xuất sự không tồn tại; chúng tôi đề xuất một sự 
vắng mặt của tự tính nhung các nguôi vẫn không thế thoát khỏi 
sai lạc mà chúng tôi đã đề cập: Neu không có tự tính, thì nhân và 
quả không thế đứng vững đuợc". Những nhà Bản Chất Luận đó 
nêu lên phản đối này bởi vì trong hệ thống của họ không có sự 


Hừ chữ "annihilationism" nghĩa là sau khi hoại diệt thì sự hoại diệt đó là 
cuối cùng hoàn toàn hủy hoại (chối bỏ sự tái sinh). 


233 



khác biệt giữa sự vắng mặt của tự tính và sự không tồn tại. 
Trong câu trả lời, Nguyệt Xứng nói rằng các hoạt hóa - chắng 
hạn như việc các nguyên nhân làm phát sinh các hậu quả - là 
không thế xảy ra trong bối cảnh của tự tính và là khả dĩ chỉ trong 
trường họp không có tự tính. 

Ngoài ra, Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích của Nguyệt Xứng nói : 1 

Chúng tôi không phải là những người ủng hộ sự không tồn 
tại, vì chúng tôi là những người ủng hộ duyên khởi. Có phải 
chúng tôi là những người ủng hộ các pháp thực sự? Không, 
bởi vì chúng tôi là những người chỉ ủng hộ sự phát sinh phụ 
thuộc. Chúng tôi đề xuất điều gì? Chúng tôi đề xuất duyên 
khởi. Ý nghĩa của duyên khởi là gì? Nó có nghĩa là sự vắng 
mặt của tự tính; nó có nghĩa là không có sự sinh khởi tồn tại 
một cách tự tính; nó có nghĩa là việc phát khởi các hậu quả 
có bản chất tưong tự như ảo ảnh của một nhà phù thủy, một 
ảo giác sa mạc, một ảnh phản chiếu, một thành phố ma, một 
hóa thân, hoặc một giấc mơ; nó có nghĩa là Không và là vô 
ngã. 

Nguyệt Xứng cho thấy rằng bằng việc khắng định duyên khởi, 
các ngươi có thế tránh khỏi hai cực đoan, lập thuyết cho rằng 
các pháp tồn tại và lập thuyết cho rằng các pháp đều không tồn 
tại. Ngài tránh được lập thuyết cho là các pháp đều tồn tại bằng 
cách giải thích rằng phát sinh phụ thuộc nghĩa là không có sự 
sinh khởi tồn tại một cách tự tính, và ngài tránh lập thuyết cho là 
các pháp đều không tồn tại bằng cách chỉ ra rằng duyên khởi là 
việc phát sinh hậu quả tựa như một ảo ảnh của nhà phù thủy. 

Vì vậy, "pháp" có thế tham chiếu đến hoặc "tồn tại tự tính" hoặc 
"năng lực đế thực hiện một sự hoạt hóa " 2 Giữa hai điều này, 


1 BA298 Cốt dẫn trong Cs 14.23, P5266: 270.3.3-6. 

2 BA299 "pháp" dngos po, bhava; "tồn tại tự tính" rang bzhin, 
svabhava; 'hăng lực để thực hiện một sự hoạt hóa", don byed nus 
pa, artha-kriya-sakti. 



"pháp" trong "lập thuyết của các nhà Bản Chất Luận cho rằng 
các pháp tồn tại" chỉ đề cập đến tự tính; "pháp" trong "lập thuyết 
mà các pháp đều không tồn tại" đề cập đến những pháp vốn thực 
hiện các hoạt hóa. Đe tránh hai cực đoan đó, Nguyệt Xứng bác 
bỏ tự tính và chỉ ra rằng ở đó có tồn tại nguyên nhân và các hậu 
quả giống nhu các ảo cảnh của một nhà phù thủy.Hon nữa, Tứ 
Bách Kệ Tụng Luận Thích của Nguyệt Xứng nói: 1 [598] 

Vấn: Có phải những nhà Trung Quán các nguôi cho rằng 
không có thức ghi nhó' 2 vốn có các đối tuợng chúng là các 
pháp của quá khứ? 

Đáp: Ai sẽ tuyên bố rằng các thứ đó không tồn tại? Chúng 
tôi không loại bỏ duyên khởi. Đại su Thánh Thiên cũng tự 
mình đua ra một tuyên thuyết chính xác về cách thức trí nhớ 
tồn tại: 

Vì vậy, sự phát sinh của những gì chúng tôi gọi là "bộ 
nhớ" 

Chỉ là một chủ thế không thật với một đối tuợng không 
thật. 

Vì vậy, điều bộ nhớ quan sát là một điều gì đó trong quá 
khứ. Neu sự việc trong quá khứ tồn tại một cách nền tảng, 
thì bộ nhớ của nó sê đang quan sát một đối tuợng vốn tồn tại 
một cách tự tính. Do đó, bộ nhó' đó sẽ tồn tại một cách nền 
tảng. Nhung trong chừng mực rằng điều đã trải qua đó thiếu 
vắng tự tính, thì bộ nhớ quan sát nó cũng thiếu vắng tự tính. 
Do đó, Thánh Thiên đã xác lập rằng các đối tuợng trong quá 
khứ và bộ nhớ của nó là không thật. "Không thật" chỉ có 


1 BA300 Cát dẫn cá 11.25, P5266: 252.3.6-4.3. 

2 Ở đây một trường hợp tương tự được đề ra bởi các nhà chủ trương Duy 
Thức là tàng thức (skt. Ãlãyavijnãna) cũng sẽ bị bác bỏ như đề cập 
trong các chương sau này. 


235 



nghĩa là "thiếu vắng tự tính" và "phát sinh phụ thuộc"; nó 
không có nghĩa là sự không tồn tại của các pháp vốn có thế 
thực hiện các hoạt hóa. Một pháp trong quá khứ thì không 
phải không tồn tại hoàn toàn vì nó là một đối tuợng của trí 
nhớ và các hậu quả của nó có thế thấy đuợc. Nó cũng không 
tồn tại một cách nền tảng, vì nếu nó đã nhu thế, thì nó phải 
là vĩnh hằng và nó sẽ phải có thế trực tiếp nắm bắt đuợc. 

Nguyệt Xứng nói rằng những điều này - tức là các đối tuợng 
trong quá khứ và v.v. . . - không hoàn toàn không tồn tại và cũng 
không tồn tại một cách nền tảng; ngài giải thích rằng không thật 
hoặc sai lạc nghĩa là đang ở một trạng thái duyên khởi và không 
có nghĩa là các pháp đó không tồn tại 

Vì vậy, nếu các nguôi cho rằng các pháp này tồn tại một cách 
nền tảng, thì các nguôi là nguời đề xuất các pháp thật hữu; các 
nguôi đã roi vào cực đoan của tự tính. Tuy nhiên, việc cho rằng 
các pháp này chỉ đon giản tồn tại thì không khiến cho các nguôi 
thành nguời đề xuất của các pháp thật hữu hay thành nguời đề 
xuất của sự tồn tại thực sự. Tuông tự nhu vậy, nếu các nguôi 
cho rằng các pháp bên trong và bên ngoài là phi pháp, không có 
khả năng tiến hành các hoạt hóa, thì các nguôi đang đề xuất sự 
không tồn tại của các pháp, và các nguôi đã roi vào cực đoan 
của sự không tồn tại. Tuy nhiên, các nguôi không roi vào cực 
đoan của sự không tồn tại qua việc nói rằng các pháp thiếu vắng 
tự tính. 

Một số [nguời Tây Tạng tự tuyên bố mình là các nhà Trung 
Quán] không phân biệt đuợc sự không tồn tại tối hậu từ sự vắng 
mặt của tự tính, và không phân biệt đuợc sự tồn tại nền tảng với 
sự tồn tại đon thuần. [599] Họ hy vọng tránh khỏi roi vào cực 
đoan của sự tồn tại và không tồn tại chỉ đon giản bằng cách nói 
rằng: "Chúng tôi không tự cho rằng các pháp là không tồn tại 
(med pa); chúng tôi nói rằng chúng không tồn tại (yod pa pa ma 
yin pa). Chúng tôi không tự cho rằng các pháp tồn tại (yod pa), 
chúng tôi nói rằng chúng không phải là không tồn tại (med pa 
ma yin pa)". 


236 



Điều này không là gì cả, ngoài việc là một khối của những mâu 
thuẫn; nó chí ít không hề giải thích ý nghĩa của trung đạo. Vì khi 
họ bác bỏ những phía khác, họ thực hiện sự bác bỏ qua một sự 
thấm tra rằng liệu có hay không một pháp nào đó tồn tại một 
cách tự tính. Vì vậy, họ phải {nên} giới hạn vào hai khả năng 
[tức là, có tự tính hay không], nhung {họ đã không làm vậy 
mà} trong việc đua ra khắng định của mình, họ lại tuyên bố có 
pháp nào đó không thuộc về cả hai điều đó {có tự tính hay 
không}. Tại sao họ phải nên giới hạn trong hai khả năng khi họ 
thấm tra một pháp nào đó đế thấy đuợc liệu rằng nó có tồn tại 
một cách tự tính hay không? Bởi vì nếu có một khả năng thứ ba 
ngoài hai {truờng hợp này}, thì sẽ không hợp lý đế thấm tra các 
câu hỏi, "Truờng hợp nào, tự tính hay không tự tính?" Điều đó 
sè nhu thế có một màu sắc và ai đó lại hỏi, "Đó là màu xanh hay 
màu vàng?" 

Việc giới hạn các pháp vào hai khả năng - hoặc là chúng tồn tại 
một cách tự tính hoặc là không - xuất phát từ hạn chế phố quát 
rằng bất cứ điều gì có thế nghĩ tuởng đến đều hoặc tồn tại hoặc 
không tồn tại. Tuông tự nhu vậy, việc giới hạn rằng điều gì thực 
sự tồn tại thì phải thực sự tồn tại nhu là đon thế hoặc thực sự tồn 
tại nhu là đa thế đuợc dựa trên giới hạn phố quát rằng bất cứ 
điều gì đều phải là đon nhất hoặc là số nhiều. Khi có một giới 
hạn nhu thế, bất kỳ trạng thái đế lựa chọn nào khác đều nhất 
thiết bị loại trừ; do đó, thật là hoàn toàn vô nghĩa khi khắng định 
một pháp không thuộc về bất kỳ trạng thái nào trong hai trạng 
thái đó. Nhu Long Thọ nói trong Hồi Tránh Luận I 1 

Neu sự vắng mặt của tự tính đã bị bác bỏ, 

Thì, sự hiện diện của tự tính sẽ phải đuợc chứng minh. 

Hon nữa, sẽ luôn luôn có mối nghi ngờ nào đó trong tâm trí của 
những nguời tạo ra những tuyên thuyết này bởi vì họ không có 


1 BA301 v.v: 26cd; P5228: 14.5.7-8. Cũng như là, Johnston và Kunst 
1990: 59; Lindtner 1982: 79. 


237 



cách nào tạo ra một danh sách xác định vôn ngăn chận bât kỳ sự 
lựa chọn nào ra ngoài {các điều trường hợp sẵn có}. Điều này là 
do khi họ nhìn thấy một khả năng nó, thì sự loại trừ của khả 
năng đó - chang hạn như "tồn tại" hoặc "không tồn tại" - lại 
không dần đến khả năng kia 

Neu họ chấp nhận rằng có một số trường họp, chang hạn như 
"là" (yin) và "không phải là" {min), vốn loại trừ bất kỳ lựa chọn 
nào khác hon, thì họ nên biết rằng điều đó chính xác là tưong tự 
với trường hợp về "tồn tại" iyod) và "không tồn tại" ( med ). 1 
[600] Rõ ràng lập thuyết của họ là một sự hiếu lầm quá mức về 
câu chữ của những đoạn luận Trung Quán nói rằng, "không phải 
là tồn tại và không phải là không tồn tại". Vì vậy, nếu như họ 
cho là thật không thích họp khi nói "tồn tại" hoặc "không tồn 
tại", thì cũng sẽ là sai khi nói, "không phải là tồn tại và không 
phải không tồn tại" vì những đoạn luận Trung Quán ấy nói rằng 
các ngưoi nên bác bỏ tất cả bốn khả năng. 

Vì vậy, Căn Bản Trung Luận của Long Thọ không đề cập đến 
sự tồn tại và không tồn tại đon thuần khi khẳng định: 2 

Nói rằng "nó tồn tại" là một quan điểm thường tồn; 

Nói "nó không tồn tại" là một quan điểm hư vô. 

Do đó thiện tri thức không nên vướng mắc 

Vào tồn tại hoặc không tồn tại. 

Điều này rõ ràng có nghĩa là người tuyên bố rằng các pháp tồn 
tại một cách tự tính sẽ có các quan điểm về thường hằng và hư 


1 BA302 Động từ "là/ hiện hữu" Tạng ngữ có hai dạng, một thuộc về bản 
thể học "tồn tại" {yodpà) và "không tồn tại" {med pà) - và một là động 
từ liên kết - "là" (yin) và "không là" (min). Một số người có thể có ý 
định cho là luật về hai phủ định tạo thành một xác định và sự tương 
đương của "không là" (ma yin) và "là không phải" (min) là đúng trong 
dạng của động từ liên kết nhưng không đúng cho trường hợp bản thể 
học. Tsongkhapa phủ nhận điều này, nói rằng cùng một luật áp dụng 
cho cả hai dạng. 

2 BA303 MMK: 15.10, de Jong 1977:20; D3824: Tsa 9a2-3. 

238 



vô. Nguyệt Xứng trong Minh Củ Luận giải thích rằng trong đoạn 
này, khái niệm về sự tồn tại và không tồn tại nói đến quan điểm 
rằng các pháp tồn tại và quan điểm rằng các pháp không tồn tại. 
Sau đó luận còn nói : 1 

Tại sao khi các nguôi có quan điểm rằng các pháp tồn tại và 
quan điểm rằng các pháp không tồn tại, thì điều tiếp theo là 
các nguôi có quan điểm về thuờng hằng và hủy diệt? Nhu 
Căn Bản Trung Luận của Long Thọ nói: 

Bất cứ điều gì tồn tại tự tính là thuờng hằng 
Vì nó không trở thành không tồn tại. 

Neu các nguôi nói một pháp tồn tại tự tính sinh khởi 
truớc đó 

Bây giờ là không tồn tại, thì điều đó dần tới một cực đoan về sự 
hủy diệt. 

Vì khi tồn tại tự tính không đuợc khắc phục, thì một pháp 
nào đó đuợc cho là tồn tại một cách tự tính sẽ không bao giờ 
trở thành không tồn tại; do đó khắng định rằng pháp nào đó 
tồn tại tự tính kéo theo một quan điểm về thuờng tồn. Ngoài 
ra, một quan điểm về sự hủy diệt đuợc kéo theo bởi sự 
khắng định rằng đã có tự tính trong các pháp tại một thời 
gian truớc đó, nhung nó giờ đã bị phá hủy và không còn tồn 
tại. 

Nguyệt Xứng gọi khắng định về tồn tại tự tính là một quan điểm 
về thuờng hằng, và nói rằng nếu các nguôi khắng định sự hủy 
diệt sau đó của điều gì truớc đây vốn tự tính, thì đó là một quan 
điếm của chủ nghĩa hu vô. Ngài không nói điều này là sự tồn tại 
đon thuần và sự tan rã đon thuần. 


1 BA304 PPs: 273.4-9; D3796: Ha 92b2-4. Đoạn văn lập tức bắt đầu theo 
sau sự trích dẫn của Nguyệt xứng về hai dòng cuối trong: 15.10. Kệ 
được trích trong đoạn văn là từ MMK: 15.11 


239 



Ngoài ra Căn Bản Trung Luận Thích của Phật Hộ rõ ràng giải 
thích rằng khi Long Thọ nói, "Bất cứ điều gì tồn tại một cách tự 
tính là thường hằng", và v.v..., thì ngài đang chỉ ra loại vĩnh 
hằng và loại hủy diệt mà ngài hàm ý khi ngài giải thích rằng 
việc nói "tồn tại" hoặc nói "không tồn tại" là có những quan 
điểm về thường hằng hay hủy diệt. 1 

Tóm lại, nếu các ngưoi cho rằng tánh Không vốn là sự vắng mặt 
của tự tính không phải là sự trống rồng siêu việt được đức Phật 
giảng dạy và các ngưoi bác bỏ nó, thì các ngưoi sẽ bị tái sinh 
trong một cảnh giới đau khố vì đã từ bỏ chánh pháp, trí huệ Ba- 
la-mật-đa. [601] Neu các ngưoi quan tâm đến sự vắng mặt của 
tự tính, nhưng lại nghĩ rằng: "Neu không có sự tồn tại tự tính, thì 
điều gì ở đó?" và sau đó tuyên bố rằng tất cả các hiện tượng đều 
không hề tồn tại, thì các ngưoi vẫn sẽ roi vào vực thắm của một 
quan điểm về sự hủy diệt. Tuông tự như vậy, Căn Bản Trung 
Luận [của Long Thọ] nói: 2 

Neu họ quan niệm tính Không một cách sai lầm, 

Những người khả năng hạn chế sẽ bị hủy hoại. 

Chú giải về điều này, Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng nói: 3 

Neu, một mặt, các ngưoi nghĩ rằng, "Tất cả là Không, có 
nghĩa là, không tồn tại", thì các ngưoi sẽ thấy tánh Không 
một cách sai lầm. Trong mạch văn này [Bảo Hành Vương 
Chính Luận của Long Thọ] nói: 

Neu giáo pháp này bị hiếu lầm 


1 BA305 Bpãlita, D3842: Tsa 226a6: "Để giải thích cách thức mà trong đó 
sự sai lạc của việc có các quan điểm về thường hằng và hủy diệt được 
dẫn xuất nếu người ta quan niệm tồn tại và không tồn tại..." 

2 BA306 MMK: 24.11ab, de Jong 1977: 35; D3824: Tsa 15a2. 

3 BA307 PPs: 495.12-496.9; D3796: Ha 164b4-7. Ra: 2.19, Hahn 
1982:46-47; Dunne và McClintock 1997:19-20; P5658:176.1.3. Bản 
Phạn ngữ khác nhau một phần với bản dịch Tạng ngữ 
240 



Nó hủy hoại kẻ thiến trí, 

Vì họ chìm vào rác rưởi 
Của các quan điểm hư vô. 

Mặt khác, giả sử các ngưoi không phủ nhận tất cả các pháp, 
nhưng sau đó nói, "Chúng tôi đã nhìn thấy các pháp này; làm thế 
nào chúng có thế là Không? Vì vậy, một sự vắng mặt của sự tồn 
tại tự tính không phải là ý nghĩa của tính Không". Trong trường 
hợp đó, các ngưoi chắc chắn đã từ bỏ tính Không. Sau khi các 
ngưoi đã từ bỏ tánh Không theo cách này, thì các ngươi chắc 
chắn sẽ bị tái sinh trong một cảnh giới khố sở vì hành động này 
của việc tự tách mình ra khỏi chánh pháp. Như Bảo Hành 
Vưonig Chỉnh Luận của Long Thọ nói : 1 

Hơn nữa, nếu họ hiếu sai điều này, 

Những kẻ dại tự hào về sự khôn ngoan tưởng chừng của 
mình 

Sẽ tự hủy mình bằng cách từ bỏ nó 

Và rơi đầu trước tiên vào địa ngục Vô Gián. 

Nghỉ vẩn: Neu chúng tôi đã tuyên bố rằng có các pháp thật hữu 
và sau đó thấy chúng như là không tồn tại, thì chúng tôi sẽ có 
một cái nhìn về sự hủy diệt. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp 
nhận sự tồn tại của chúng ngay từ đầu. Điều gì bị hủy diệt đế 
khiến cho việc này trở thành quan điểm về sự hủy diệt? Vì Căn 
Bản Trung Luận [Long Thọ] nói : 2 

Neu các ngươi nói rằng những gì phát sinh trước kia 
Giờ thì không tồn tại, điều đó kéo theo sự hủy diệt. 


1 BA308 Ra: 2.20, Hahn 1982: 47; Dunne và McClintock 1997: 20; 
P5658: 176. 1.3-4. 

2 BA309 MMK: 15.11cd, de Jong 1977: 20; D3824: Tsa 9a3. 


241 



Vì vậy, Long Thọ nói rằng điều như thế là một quan điếm về sự 
hủy diệt. Ngoài ra, Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng nói: 1 

Các thiền giả không roi vào hai cực đoan nếu họ biết rằng 
Tục Đe - vốn chỉ được phát sinh từ vô minh {sự thiếu hiếu 
biết} - thiếu vắng sự tồn tại tự tính, và rồi biết rằng tính 
Không của chúng có đặc tính tối hậu. [602] Họ nghĩ: "Làm 
thế nào một pháp nào đó bây giờ trở nên không tồn tại lại có 
thế đã tồn tại?" Vì họ không xem các pháp trước đó như là 
đã có tự tính, nên họ không nghĩ rằng các pháp như vậy sau 
này trở thành không tồn tại. 

Đáp: Điều này là không hợp lý. Giả thiết của các ngưoi là: để có 
một cái nhìn của sự hủy diệt, người ta phải khắng định sự tồn tại 
trước kia của pháp bất kỳ nào đó vốn lại bị hủy diệt sau này. 
Trong trường họp đó, điều vô lý sẽ kéo theo rằng ngay cả những 
người ủng hộ chủ trưong vật chất Lokãyata 2 sẽ không có một 
cái nhìn của sự hủy diệt. Vì đó không phải là tuyên bố của họ 
rằng các kiếp sống trong quá khứ và tương lai, nghiệp và nghiệp 
quả của nó, v.v. . . đã từng tồn tại và sau này trở thành không tồn 
tại; nên họ không chấp nhận việc như là đã tồn tại trước tiên. 

Vì vậy, khi Long Thọ cho biết, "Nếu các ngươi nói rằng điều gì 
phát sinh trước đây bây giờ là không tồn tại, thì điều đó kéo theo 
sự hủy diệt", ngài có ý là những người ủng hộ sự tồn tại, những 


1 BA310 PPs: 495.3-5; PPd: 418.2-6; D3796: Ha 164a6-7. 

2 BA311 tib. rgỵang pan pa. về chủ trương vật chất Lokãyata / 
Cãrvãka, hay chủ trương hư vô, xem Hopkins 1983: 149-150, 327- 
333. 

{Hay còn gọi là Cãrvãka, tên dịch việt là Thuận Thế phái. Đây là 
một trường phái không Phật giáo theo chủ nghĩa hư vô. Phái này 
có chủ trương vật chất tin rằng tứ đại là nguyên nhân duy nhất 
của mọi hiện tượng. Họ không tin vào tái sinh và tìm kiếm hạnh 
phúc trong đời sống hiện tại. Charvaka. Rigpa Shedra. Truy cập 
5/03/2012. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Charvaka>} 

242 



người khắng định rằng các pháp có một bản chất nền tảng hoặc 
tự tính, thì không gì đế ngờ vực là họ sẽ có những quan điếm về 
thường hằng hoặc hủy diệt. Vì nếu họ cho rằng tự tính này 
không bao giờ thay đối, thì họ sẽ có một cái nhìn thường hằng; 
nếu họ cho rằng nó đã từng tồn tại và bị phá hủy sau đó, thì họ 
sẽ có một cái nhìn của sự hủy diệt. Các nhà Trung Quán không 
chấp nhận sự tồn tại thậm chí của một hạt tử của bản chất nền 
tảng hoặc tự tính; thực tế này chứng minh rằng các nhà Trung 
Quán không có một loại quan điểm về sự hủy diệt, loại quan 
điếm trong đó người ta bảo lưu rằng một bản chất tự tính vốn đã 
từng tồn tại thì sẽ bị hủy diệt sau này. Điều đó không chứng 
minh rằng họ đã loại bỏ tất cả các quan điểm của sự hủy diệt. 
Theo một cách khác, các nhà Trung Quán cũng không giống như 
những người có các loại quan điểm khác về sự hủy diệt, một 
quan điểm vốn được cho rằng nghiệp và nghiệp quả không tồn 
tại. Điều này được nêu chi tiết trong Minh Củ Luận của Nguyệt 
Xứng, như sau. Các nhà Trung Quán và các nhà hư vô có các 
luận thuyết khác nhau vì những người có một cái nhìn của sự 
hủy diệt cho rằng nghiệp và các nghiệp quả, cũng như các thế 
giới khác ngoài kiếp sống này, không tồn tại, trong khi các nhả 
Trung Quán cho rằng những điều như vậy không có sự tồn tại tự 
tính. Các nhà Trung Quán thuyết rằng những thứ như nghiệp và 
các hậu quả của nó thiếu vắng sự tồn tại tự tính bởi lý do là 
chúng sinh khởi phụ thuộc; các nhà chủ trưong hư vô không 
khắng định rằng nghiệp và nghiệp quả là phát sinh phụ thuộc, vì 
vậy họ không sử dụng duyên khởi như là một lý lẽ hồ trợ của 
luận thuyết của họ. [603] Thay vào đó, đế hồ trợ cho điều họ 
bênh vực là việc nghiệp và các hậu quả của nó là không tồn tại, 
thì lý lẽ họ đưa ra là các chúng sinh đang ở đây bây giờ đã 
không được nhìn thấy rằng họ đến kiếp sống này từ một kiếp 
sống trước đó, và không thấy rằng họ rời bỏ nó đế đến một kiếp 
tưong lai. Do đó, có một sự khác biệt rất lớn giữa các nhà chủ 


243 



trương hư vô và các nhà Trung Quán trong những lý lẽ của họ. 

Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng nói : 1 

Một số người nói rằng các nhà Trung Quán thì không khác 
với các nhà chủ trương hư vô. Tại sao? Bởi vì các nhà Trung 
Quán chuẩn thuận rằng các hành vi thiện và bất thiện, các 
tác nhân, và các hậu quả, cũng như là tất cả các thế giới của 
kiếp này và những kiếp sống khác là thiếu vắng về sự tồn tại 
tự tính, trong khi các nhà chủ trương hư vô cũng chuẩn 
thuận rằng những điều đó là không tồn tại. Do đó, họ tranh 
luận rằng các nhà Trung Quán không khác các nhà chủ 
trương hư vô. 

Điều như thế không đúng, vì các nhà Trung Quán chuẩn 
thuận duyên khởi và chuẩn thuận điều đó là vì trạng thái các 
sinh khởi phụ thuộc, tất cả mọi thứ - trên thế giới này, các 
thế giới khác, và v.v... - đều thiếu vắng sự tồn tại tự tính. 
Hiểu biết của các nhà chủ trương hư vô cho rằng những thứ 
như các thế giới khác ngoài đời sống này là không thật, 
không đạt được thông qua tri kiến rằng những điều đó đều 
trống rồng về sự tồn tại tự tính do việc sinh khởi phụ thuộc. 
Họ tự cho là gì? Họ xem các khía cạnh của các pháp trong 
thế giới này là tự nhiên tồn tại , 2 họ không nhìn thấy chúng 
đến với thế giới này từ một thế giới khác hoặc đi đến một thế 
giới khác từ thế giới này, vì vậy họ từ chối sự tồn tại của 
những thứ khác [như là, các kiếp sống trước đây và tương 
lai] mà vốn thật ra, giống như những điều được thấy trong 
thế giới này. 


1 BA312 PPs: 368.4-12, ở MMK: 18.7-8; D3796: Ha 117b4-118al. 

2 BA313 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 267.2) nói rằng cụm từ 
"xem ... tự nhiên tồn tại" ( rang bzhin gyis dmigs) nghĩa là "một 
cách không có nguyên do" ựgyu med pah) ám chỉ lập thuyết của 
Lokãyata rằng các pháp khởi lên từ các bản chất riêng của chính 
chúng. 



Nghi vẩn : Mặc dù các nhà Trung Quán và các nhà chủ trương hư 
vô viện dẫn những lý lẽ khác nhau, nhưng các quan điếm của họ 
về sự vắng mặt của sự tồn tại tự tính là như nhau, vì các quan 
điểm đó như nhau trong việc nhận ra rằng nghiệp và các nghiệp 
quả và các thế giới của các đời sống quá khứ và tương lai thiếu 
sự tồn tại nền tảng hoặc tự tính. 

Đáp: Ngay cả trong điều này họ cũng khác nhau. Vì các nhà chủ 
trương hư vô cho rằng sự vắng mặt của tồn tại tự tính là hoàn 
toàn không tồn tại, và do đó họ không chấp nhận nghiệp, v.v... 
như là thuộc về Nhị Đe. Tuy nhiên, các nhà Trung Quán chấp 
nhận sự tồn tại một cách thường tục của những thứ như nghiệp 
và các hậu quả của nó. Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng nói 1 : 
[604] 

Nghỉ vấn: Mặc dù vậy, quan điểm của họ cũng tương tự về 
một cách thức bởi vì các nhà chủ trương hư vô xem xét sự 
vắng mặt của một nền tảng trong các pháp là không tồn tại. 

Đáp: Điều này không phải là như vậy. Các quan điểm đó 
không tương tự bởi vì các nhà Trung Quán khắng định rằng 
các pháp không có nền tảng tồn tại một cách thường tục; các 
nhả chủ trương hư vô lại không hề khắng định chúng. 

Điều này cho thấy rằng những ai tự tuyên bố mình là các nhả 
Trung Quán, nhưng không chấp nhận sự tồn tại của nghiệp và 
những nghiệp quả thậm chí một cách thường tục, trên thực tế có 
một cái nhìn tương tự như cái nhìn của các nhà chủ trương hư vô 
Lokãyata. 

Đại sư Nguyệt Xứng đưa ra lý lê gì về sự khác biệt giữa các nhà 
Trung Quán và các nhà chủ trương hư vô? Ngài không nói: "Bởi 
vì họ có các khắng định, trong khi chúng tôi thì không". Ngài 
không nói: "Họ khắng định rằng những pháp đó là không tồn tại, 

1 BA314 PPs: 368.13-15; PPd: 302.17-303.1; D3796: Ha 118al. 


245 



trong khi chúng tôi không nói rằng chúng không tồn tại (med 
pa); đúng hơn là, chúng tôi cho rằng chúng không tồn tại (yod 
pa ma yin)". 1 Thay vào đó, ngài nói rằng các nhà Trung Quán 
chuấn thuận nghiệp và v.v... thiếu vắng sự tồn tại tự tính; ngài 
nói rằng các nhà Trung Quán viện dần duyên khởi là lý do cho 
việc thiếu vắng sự tồn tại tự tính đó, ngài nói rằng các nhà Trung 
Quán có chấp nhận những giáo pháp đó về nghiệp và v.v... 
trong phương diện thường tục. 

Nghỉ vấn: Các ngươi đề xuất rằng các pháp như nghiệp và các 
nghiệp quả thiếu vắng sự tồn tại nền tảng hoặc tự tính. Những 
nhà chủ trương hư vô đó cũng khắng định rằng các pháp như 
vậy thiếu vắng sự tồn tại tự tính bởi vì họ khắng định rằng 
chúng không tồn tại. Vì vậy, họ đồng ý với các nhà Trung Quán 
về việc thiếu vắng của sự tồn tại tự tính. 

Đáp: Một lần nữa, có một sự khác biệt rất lớn. Ví dụ, giả sử một 
người nào đó không biết ai đã lấy trộm một số bảo vật tuyên bố 
một cách lừa dối rằng: "Người đó đã phạm tội trộm cắp". Một 
người khác - vốn đã nhìn thấy kẻ trộm ăn cắp các bảo vật - cũng 
nói: "Người đó đã phạm tội trộm cắp". Khi điều đó xảy ra, họ 
nhận diện cùng một kẻ trộm đã thực sự đánh cắp các bảo vật. 
Tuy nhiên, họ không giống nhau, vì một người nói chuyện một 
cách lừa dối và người khác nói một cách trung thực. Trong mạch 
văn này, Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng nói: 2 

Phản biện: Các nhà Trung Quán và các nhà chủ trương hư 
vô đồng ý về những pháp thật hữu. 

Đáp: Ngay cả nếu họ đồng ý rằng những pháp thật hữu 
không tồn tại, họ vần không giống nhau bởi vì cách mà họ 
biết về điều đó là khác nhau. 


1 BA315 Cf. LRCM: 598-599. 

2 BA316 PPs: 368.16-369.4; D3796: Ha 118a2-6. 
246 



Chẳng hạn, giả sử một người không thực sự biết rằng một 
người nào đó phạm tội trong một vụ trộm cưóp, nhưng do 
lòng thù địch, người đó không trung thực tuyên bố: "Người 
này tham dự vụ trộm cướp". [605] Một người khác có cùng 
lời cáo buộc nhưng đã thực sự nhìn thấy vụ trộm cưóp đó. 
Mặc dù không có sự khác biệt giữa hai phía đó đối với sự 
thật, nhưng vần có một sự khác biệt trong hai người kết tội, 
vì một người bị cho là: "Đó là một kẻ nói không trung thực", 
và người kia: "Người đó nói một cách trung thực". Một cuộc 
điều tra cấn thận về người đầu tiên sê dần đến sự hố thẹn và 
sỉ nhục, nhưng điều như vậy không xảy ra với người thứ hai. 
Tưong tự, ở đây cũng vậy, khi sự hiếu biết và những lời phát 
biếu của các nhà Trung Quán, những người biết chính xác 
bản chất của sự vật, được so sánh với những lời của các nhà 
chủ trưong hư vô, vốn không biết chính xác bản chất của sự 
vật, thì những gì họ biết và nói là không giống nhau. 

Một số người, trong sự hiếu biết về việc vắng mặt của sự tồn tại 
tự tính, nghĩ rằng lý lẽ đó bác bỏ những thứ như nghiệp và các 
hậu quả của nó; cho nên họ kết luận rằng nhân và quả không thế 
được thừa nhận trong hệ thống của mình. Nguyệt Xứng hoàn 
toàn bác bỏ các đề xuất rằng những người như thế, dù có sai lạc 
về lóp các trình hiện, tức là các ước lệ, thì cũng đã đạt được một 
cái nhìn chính xác về lóp của tính Không. Vì vậy, đừng xem tính 
Không có nghĩa là trống rồng về khả năng thực thi các hoạt hóa. 
Thay vào đó, các ngưoi phải có một phưong cách đế thừa nhận 
sự phát sinh phụ thuộc của các nhân và quả bất kế sự vắng mặt 
của sự tồn tại tự tính. Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích của Nguyệt 
Xứng: 1 

Trong trường hợp đó, liên quan đến đối tượng bất kỳ, 

Kh i được sinh khởi, nó không đến, 


1 BA317 Cát dẫn Cs: 15.10ab; P5266: 272.2.7-272.3.1. 


247 



Tương tự vậy, khi hoại diệt, nó không đi. 

Nó chắc chắn không tồn tại một cách tự tính. Neu nó không tồn 
tại một cách tự tính, thì là gì ở đó? Các khởi sinh phụ thuộc - 
các thực thể gây ra bởi các phiền não và thanh tịnh - vẫn tồn tại. 

Điều này rõ ràng trả lời cho câu hỏi: "Neu không có sự tồn tại tự 
tính, thì điều gì tồn tại?" 

Đại sư Phật Hộ cũng đưa ra một câu trả lời phân biệt rõ ràng 
giữa sự tồn tại và sự tồn tại nền tảng; Căn Bản Trung Luận 
Thích của Phật Hộ, luận giải về chương hai mươi trong tác phấm 
này của Long Thọ, cho biết: 1 

Phản biện: Neu thời gian không tồn tại, và các nhân quả, và 
các tích lũy của các nhân và duyên cũng không tồn tại, thì 
điều gì khác có thể tồn tại? [606] Vì vậy, lập thuyết Trung 
Quán chỉ đơn giản là một cuộc tranh luận hư vô. 

Đáp: Thật không phải là như vậy. Thời gian và v.v... hoàn 
toàn không thế tồn tại một cách nền tảng, như các ngươi 
tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng được xác lập như là các sự 
định danh phụ thuộc. 

Vì thế, ngài bác bỏ điều này, bằng cách nói rằng không thế có sự 
tồn tại thiết yếu như các nhà Bản Chất Luận tự đề ra. Ngài cũng 
nói rằng duyên khởi tồn tại: "Chúng được xác lập như là những 
sự định danh phụ thuộc". 

Do vậy, các ngươi sẽ vượt qua vô số những ý tưởng sai lạc nếu 
các ngươi phân biệt sự tồn tại tự tính và sự vắng mặt của tồn tại 
tự tính với sự tồn tại và không tồn tại. Hơn nữa, các ngươi sẽ 
không nhầm lần các luận điếm bác bỏ sự tồn tại tự tính với 
những bác bỏ về chính bản thân sự tồn tại. Vì vậy, vì những lời 
giải đáp chủ yếu mà các nhà Trung Quán đưa ra cho các học giả 


1 BA318 Bpãlỉta, D3842: Tsa 255b.3-4. 
248 


vốn là những nhà Bản Chất Luận bất nguồn từ các phân biệt 
này, nên ta đã trình bày một số giải thích. 


249 



250 



Chương 12: Phân Tích Lập Luận 

(2’)) Chỉ ra rằng các phê phán của Trung Quán không nhố gốc 
rễ sự hiện hữu uớc lệ 

(a”)) Các nguơi không thế xóa bỏ những hiện tuợng thuờng 
tục bằng cách bác bỏ chúng thông qua việc thấm tra xem 
liệu những điều đó có khả năng đứng vững truớc sự phân 
tích luận lý hay không. 




(2’) Chỉ ra rằng các phê phán của Trung Quán không nhố 
gốc rễ sự hiện hữu ước lệ 

Điều này có bốn phần: 

1. Các ngươi không thế xóa bỏ những hiện tượng thường tục 
bằng cách bác bỏ chúng thông qua việc thấm tra xem liệu những 
điều đó có khả năng đứng vững trước sự phân tích luận lý hay 
không. 

2. Các ngươi không thế xóa bỏ những hiện tượng thường tục 
bằng cách phủ định chúng qua sự thấm tra xem liệu nhận thức 
hiệu quả có xác lập những hiện tượng đó hay không (Chương 
13-14) 

3. Các ngươi không thế xóa bỏ những hiện tượng thường tục 
bằng cách phủ định chúng qua sự thấm tra xem liệu những hiện 
tượng đó có được sinh khởi theo một trong bốn cách [từ chính 
mình, từ điều khác, từ cả hai, hoặc từ không có vật sinh thành 
nào cả] hay không (Chương 15) 

4. Sự bác bỏ tất cả bốn cực đoan 1 của tứ bổ đề - các pháp tồn 
tại, các pháp không tồn tại, và v.v... - không phải là sự phê phán 
hợp lệ về các hiện tượng thường tục (Chương 15) 


1 Bốn cực đoan {skt. catuskoti} là tất cả các dạng bản thể khả dĩ cho một 
sự vật bao gồm: tồn tại, không tồn tại, vừa tồn tại vừa không tồn tại 
và không tồn tại cũng không không tồn tại. Bốn trường hợp cực đoan 
này được sử dụng trong nhân minh học và bản thể học Phật giáo để 

251 



(a”)) Các ngươi không thể xóa bỏ những hiện tưọTig thường 
tục bằng cách bác bỏ chúng thông qua việc thấm tra xem 
liệu những điều đó có khả năng đứng vững trước sự phân 
tích luận lý hay không. 

Một sự phân tích đúng đắn liệu rằng các pháp này - sắc và v.v. . . 
- có tồn tại hay là được sinh ra, trong một ý nghĩa khách quan là 
điều chúng ta gọi là “lối lập luận phân tích thực tại”, hoặc là 
“dòng lý lẽ đế phân tích hiện trạng cuối cùng của một thực thế”. 
Vì chúng ta - những nhà Trung Quán không khắng định rằng sự 
sinh khởi của sắc tướng và v.v... có thế đứng vững được trước 
sự phân tích bằng luận lý như thế, lập thuyết của chúng ta là 
tránh những sai lạc cho là các pháp thật hữu. 

vấn: Neu những pháp này không thế đứng vững trước sự phân 
tích luận lý, thì làm sao khả dĩ cho một việc gì đó hiện hữu khi 
có lý do phủ định nó? 

Đáp : Các ngươi đang nhầm lần giữa việc không có khả năng 
đứng vững trước sự phân tích hợp lý với sự phủ định giá trị bởi 
lập luận. [607] Nhiều người đã mắc phải lồi này cho rằng sự 
sinh khởi và v.v. . . tồn tại mặc dù sự phân tích họp lý về thực tại 
phủ định chúng. Đây là lối nói huyên thuyên bất cấn, nên chúng 
tôi không đồng ý. Đế hỏi liệu rằng một việc gì đó có thế đứng 
vững trước sự phân tích hợp lý hay không chính là hỏi rằng sự 
việc đó có được tìm thấy qua lý luận phân tích thực tại hay 
không. Nguyệt Xứng trong Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích có đề 
cập 1 


phân tích về tính tồn tại, không tồn tại ... và tính Không của các Pháp. 
Catuskoti. VVikipedia. Truy cập 24/06/2012. 

<http://en.wiki ped ia.org/wiki/Catuskoti > 

1 BA319 Cát dẫn Cố: 13.11, P5266: 261.3.3-4; được trích dẫn đầy đủ 
hơn trong LRCM: 611.18. Đoạn văn của Nguyệt xứng là nguồn 
nguyên thủy Ân-độ của truyền thừa dGe-lugs-pa cho sự kiện là việc 
phân tích tối hậu không phải là việc đơn thuần tìm kiếm các đối tượng 
mà là các đối tượng tồn tại tự tính. 

252 



. . .bởi vì sự phân tích của chúng ta có chủ ý đế truy tầm bản 
chất nội tại. 

Vì vậy đây là sự tìm kiếm đế khám phá xem các sắc tướng và 
v.v... có một tự tính được sinh khởi, rồi bị hoại diệt, và v.v... 
hay không. Thế nên, sự phân tích truy tầm xem liệu sắc tướng và 
v.v... có sự sinh khởi và hoại diệt vốn tồn tại một cách tự tính 
hay không; điều đó không có nghĩa là lối lập luận này tìm kiếm 
sự sinh khởi và sự hoại diệt đon thuần. Do đó, lối lập luận này 
được gọi là “phân tích thực tại” bởi vì nó phân tích liệu sự sinh 
khởi, hoại diệt và v.v... có được xác lập trong thực tại hay 
không . 1 

Khi một lối lập luận như thế phân tích hay truy tầm sự sinh khởi 
và v.v. . ., thì nó không tìm thấy được một dấu vết nào về chúng; 
như thế chúng “không có khả năng đứng vững được trước sự 
phân tích”. Tuy nhiên, thực chất là lối lập luận này không tìm 
thấy chúng nên nó không dần đến việc lối lập luận đó phủ định 
chúng. Đúng hon là, lý luận phủ định điều gì đó - nếu nó đã 
hiện hữu - phải được xác lập bằng lập luận, mà chính lập luận 
đó lại không xác lập được. Các thức thường tục xác lập sự sinh 
khởi và sự hoại diệt của các sắc tướng và v.v...; dù các sắc 
tướng và v.v... tồn tại, nhưng các thức lập luận lại không xác 
lập chúng. Do đó, khi lý luận không tìm ra các sắc tướng và 
v.v..., thì làm sao lý luận đó có thế phủ định chúng được? Thí 
dụ, nhãn thức không nhận ra các âm thanh, nhưng điều này 
không phủ định sự hiện hữu của âm thanh. Điều này cũng tưong 
tự vậy. 

Vì thế, nếu sự sinh khởi, sự hoại diệt và v.v... tồn tại một cách 
nền tảng, nghĩa là, chúng đã được xác lập trong hiện thực, thì 


1 BA320 Geshe Palden Drakpa giải thích rằng một cách thức khác về việc 
trình bày điều này là: lập luận này là việc phân tích xem liệu các pháp 
có được xác lập hay không như khi chúng trình hiện ( snang ba Itar tu 
grub ma grub ). 


253 



luận lý sẽ phải tìm thấy chúng bởi vì nó phân tích một cách 
chính xác xem có phải các sắc tướng và v.v. . . có sự sinh khởi và 
hoại diệt hiện hữu một cách nền tảng. Bởi vì sự phân tích như 
thế không tìm thấy sự sinh khởi và v.v. . nên nó bác bỏ sự sinh 
khởi, sự hoại diệt, và v.v... tồn tại một cách nền tảng, đó là, 
trong thực tại. Vì nếu chúng tồn tại một cách nền tảng, thì sự 
phân tích đó sẽ phải tìm ra chúng, nhưng nó lại không tìm thấy. 
[608] Ví dụ, khi một người truy lùng, mà ông ta vốn biết chắc 
chắn là sẽ tìm thấy một cái ấm về phía đông nếu nó có ở đó, tiến 
hành tìm kiếm cái ấm đó ở phía đông nhưng lại không tìm ra nó, 
thì điều này phản bác sự có mặt của cái ấm ở phía đông. Nhưng 
làm thế nào điều đó phủ định được sự tồn tại đon thuần của một 
cái ấm? Tưong tự như vậy, sự phân tích của Trung Quán là chắc 
chắn tìm thấy sự sinh khởi tồn tại một cách nền tảng nếu điều đó 
tồn tại; khi nó không tìm thấy sự sinh khởi, thì điều này cấu 
thành nên một phủ nhận về sự sinh khởi hiện hữu một cách nền 
tảng hay tự tính. Làm sao điều đó phủ định sự sinh khởi đon 
thuần? Trong mạch văn này, Nguyệt Xứng giải thích rõ ràng 
trong Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích 1 

Vì thế, khi lập luận phân tích theo cách thức này, thì không 
có bản chất nền tảng tồn tại trong các giác quan, các đối 
tượng, hay các thức; do đó, chúng không có sự tồn tại nền 
tảng. Neu chúng tồn tại một cách nền tảng, thì dưới sự phân 
tích bằng lập luận, trạng thái hiện hữu nền tảng của chúng sẽ 
được nhìn thấy thậm chí một cách rõ ràng hon, nhưng điều 
đó đã không như thế. Vì vậy, chúng được xác lập trên căn 
bản “trống rồng về tự tính” 

Nguyệt Xứng vẫn lặp đi lặp lại rằng {luận chứng} cho phép 
những ước lệ này, như là sắc tướng và âm thanh, tồn tại. Tuy 
nhiên, ít nhất là chúng không được xác lập bởi lý luận phân tích 
thực tại, nghĩa là, phân tích liệu rằng chúng có bản chất nội tại 


1 BA321 Cát dẫn Cs: 13.21, P5266: 263.2.4-6. 
254 



hay không. Vì thế, sự quán xét luận lý cấn trọng không áp dụng 
đuợc lên chúng. Nguyệt Xứng cũng thuờng nói rằng chính 
những nguời không đủ khả năng thừa nhận các thuờng tục lại tự 
cho rằng các thuờng tục bị hủy hoại khi lý lẽ, dựa trên phân tích 
lập luận, không tìm thấy chúng. 

Neu lập luận vốn phân tích xem liệu chúng có tự tính hay không 
có thế bác bỏ đuợc chúng, thì các nguôi phải áp dụng sự quán 
xét hợp lý mạnh mẽ vào các uớc lệ này, nghĩa là áp dụng vào 
sắc tuớng, cảm xúc và v.v...Tuy nhiên, các luận chứng của đại 
sư này hoàn toàn phủ định những nồ lực đó. Vì vậy, những 
người đã đi lang thang quá xa Trung Đạo chính là người đã tự 
cho rằng một pháp là không có hiệu quả khi nó không được tìm 
ra bằng luận lý phân tích liệu nó có bản chất nội tại hay không. 
Tưong tự, sự cân bằng thiền của một tôn giả không tìm thấy 
được sự sinh khởi và sự hoại diệt của sắc tướng và v.v. . ., nhưng 
làm sao nó thấy được sự sinh khởi, hoại diệt, và v.v... như là 
không tồn tại? [609] Cũng như thế, lý luận phân tích liệu các 
pháp có tự tính hay không lại không tìm ra sự sinh khởi và 
v.v..., nhưng nó cũng không xem xét rằng sự sinh khởi, sự hoại 
diệt, và v.v. . . là không hiện hữu. 

Vì thế, ngay cả một số học giả thời trước, 1 không nói về các vị 
đưong thời, dường như phạm lồi bởi vì không phân biệt được, 
và thay vào là xem chúng tưong tự như nhau, đối với các cặp ý 
tưởng sau: (1) điều gì đó không đứng vững được trước sự phân 
tích hợp lý so với điều gì đó không có hiệu quả bởi lập luận; (2) 
việc không cảm nhận về sự sinh khởi và hoại diệt bằng trí huệ 
có được do cân bằng thiền của một thánh giả so với sự cảm nhận 
về sự sinh khởi và hoại diệt như là không tồn tại bằng trí huệ có 
được do cân bằng thiền của một thánh giả; và (3) việc không 
khám phá ra sự sinh khởi và hoại diệt bằng một thức lý luận 


1 BA322 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 283.5) nhận diện "học giả 
thời trước" là các dịch giả lớn Blo-ldan-shes-rab và Phya-ba. Zhwa- 
dmar: 76.1-3 đề cập đến rNgog, tức là., Blo-ldan-shes-rab; Phya- 
ba-chos-kyi-seng-ge; và Gro-lung-pa-chen-po. 


255 



phân tích xem chúng có tồn tại tự tính hay không so với việc 
khám phá rằng sự sinh khởi và hoại diệt là không tồn tại. Do đó, 
người thông minh phải phân tích điều này theo từng chi tiết và 
nhận ra sự khác biệt một cách cấn trọng! 

Khi nói điều này, chúng tôi không khắng định rằng thức ước lệ 
là mạnh hon tri kiến về sự tối hậu; chúng tôi cũng không khắng 
định là thức ước lệ mâu thuẫn với tri kiến về sự tối hậu. Tuy 
nhiên, các ngưoi lại cho rằng sự phân tích luận lý về thực tại phủ 
nhận sắc tướng, cảm thọ, và v.v... ước lệ khi nó phân tích và 
không tìm ra chúng. Nó thật không phủ định chúng. Thực sự, tri 
kiến thế tục sê mâu thuẫn với bất cứ cố gắng nào nhằm phủ định 
các hiện tượng ước lệ. Nguyệt Xứng trong Căn Bản Trung Luận 
có đề cập: 1 

Neu ngưoi nghĩ là thế giới này không mâu thuẫn với mình, 
Thì phủ nhận một điều là quyền căn bản trên thế gian này. 
Ngươi và trần thế có thế tranh cãi về việc đó 
Và rồi ta sẽ theo phe nhóm nào mạnh hơn. 

Nguyệt Xứng trong Căn Bản Trung Luận Thích nói rằng: 2 

Chúng ta phải chịu đựng một sự khó khăn lớn lao để lật đổ 
các ước lệ thế tục. 

Các ngươi hãy hoan hỷ xóa tan đi những ước lệ thế tục này. 
Neu thế giới không mâu thuẫn với ngươi, thì ta sẽ kết nối với 
ngươi. 

Tuy nhiên, thế giới này mâu thuẫn với chính ngươi. [610] 

Lời tuyên thuyết: “Chúng ta phải chịu đựng một sự khó khăn lớn 
lao đế lật đố các ước lệ thế tục” là đế chỉ rõ sự cố gắng trên con 
đường thanh tịnh hóa những chủ the sai lạc, ví dụ như các nhãn 


1 BA323 MAV: 6.83; La Vallee Poussin 1970b: 180.15. 

2 BA324 MAVbh, La Vallee Poussin 1970b: 180.20-181.3; P5263: 133.5.3- 
4. 

256 



thức, và các trình hiện sai lạc về các đối tượng, ví dụ như các 
sắc tướng. Thế nên chúng tôi không khắng định đây chính là 
những đối tượng bị phủ định bởi lập luận. Mà đúng hơn, chúng 
tôi xem xét chúng là những đối tượng vốn bị phủ định bởi sự tu 
tập trên lộ trình giác ngộ. 

Lời tuyên thuyết: “Các ngươi hãy hoan hỷ xóa tan đi những ước 
lệ thế tục này” đế trả lời cho những nhà Duy Thức ấy, người đã 
đưa ra luận cứ song song: “Neu các ngươi, những nhà Trung 
Quán, phủ nhận một cách cơ bản các thực thế tồn tại phụ thuộc, 
thì chúng tôi sẽ dùng lý luận đế phủ định những ước lệ của các 
ngươi". Nguyệt Xứng đáp lời: “Chúng tôi bác bỏ sự tồn tại tự 
tính của các thực thế phụ thuộc; nếu các ngươi có thế dùng lý 
luận đê đưa ra một phủ nhận tương tự lên các ước lệ, thì chúng 
tôi sẽ đồng thuận với các ngươi”. Ngài có ý là nếu lập luận có 
thể phủ nhận được các ước lệ, thì chúng ta sê muốn điều đó, vì 
nó sẽ hoàn trả các khó khăn không cần thiết liên quan đến con 
đường tu tập đế vượt qua chúng. Vì thế, đoạn này chỉ ra rằng lý 
luận không phủ định được các ước lệ. 

Vì lý luận không phủ định chúng, Nguyệt Xứng nói rằng điều gì 
thông thường người ta biết trong thế giới thì mâu thuẫn với bất 
kỳ nồ lực nào nhằm phủ định chúng. Do đó, kiến thức thường 
tục mâu thuẫn với bất cứ luận điểm khả biện nào trên hiệu quả 
đó. Vì thế, chúng ta xác định rằng kiến thức ước lệ là mạnh hơn 
các tranh luận ấy. Ket quả là khi các nhà bản chất luận dùng 
phân tích luận lý đế phủ định các hiện tượng ước lệ chang hạn 
như các đối tượng bên ngoài, luận lý không tìm ra các hiện 
tượng ước lệ ấy, nhưng nó không hề mâu thuẫn với chúng. 

Phản biện: Khi chúng tôi nói là chúng tôi không phủ định các 
sắc tướng và v.v... trong bối cảnh ước lệ, thì chúng tôi có ý là 
chúng không bị phủ định trong con mắt của người phàm trần, ví 
dụ như kẻ chăn cừu. Tuy nhiên, phân tích hợp lý về thực tại phủ 
định chúng. 


257 



Đáp: Lập thuyết của các ngươi là hoàn toàn không chấp nhận 
được. Những cá nhân quán chiếu có thế tự hỏi rằng liệu sự phân 
tích luận lý về thực tại có phủ định những điều này hay không, 
nhưng họ chưa bao giờ nghi ngờ rằng những điều như thế vẫn 
không bị phủ định đối với người có tâm thức chưa bị chủ trương 
này ảnh hưởng. Thêm vào đó, nếu sự phân tích họp lý về thực 
tại đã phủ định chúng, thì sự phủ định đó phải được hoàn tất 
trong bối cảnh ước lệ. 1 

Đại sư Nguyệt Xứng cũng xác định một cách rõ ràng rằng sự 
phân tích luận lý về thực tại không phủ định tất cả các hình thức 
của sự sinh khởi. [611] Trong Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích, 
ngài cho biết: 2 

Lập thuvết không đủng: Ngài Tịch Thiên hàm ý rằng những 
hiện tượng cấu họp {pháp hữu vi} thiếu vắng sự sinh khởi 
bởi vì sự phân tích này phủ định tất cả các hình thức của sự 
sinh khởi. 

Đáp: Trong trường họp đó, sự sinh khởi của các hiện tượng 
cấu hợp sẽ không giống như một ảo giác từ thầy phù thủy. 
Đúng hơn là chúng tôi sẽ làm cho mọi người hiểu bằng việc 
sử dụng những thí dụ như là đứa con trai của người đàn bà 
hiếm muộn. Vì thận trọng với sự hàm ý vô lý cho rằng các 
duyên khởi không hiện hữu, nên chúng tôi tránh xa những sự 
so sánh như thế. Thay vào đó, chúng tôi so sánh sự sinh khởi 
của sự vật với ảo giác do thầy phù thủy tạo ra và v.v..., và 
với những ví dụ không mâu thuẫn với thuyết duyên khởi. 


1 BA325 Tsongkhapa đang tranh luận rằng nếu các ngươi không thể giảm 
thiểu ý nghĩa của cụm từ "trong bối cảnh ước lệ" thành cụm từ "dành 
cho những người thiểu học" Zhwa-dmar: 77.2-6. 

2 BA326 Cát dẫn cá: 15.10, P5266: 272.3.8-272.4.2. 

258 



Nhóm từ “sự phân tích này” nói đến sự phân tích luận lý về thực 
tại. “Phủ định tất cả các hình thức của sự sinh khởi” có nghĩa là 
phủ nhận tất cả sự sinh khởi của bất kỳ loại nào, mà không thêm 
bất cứ đặc tính nào vào đối tượng bị phủ định. Đoạn nói về 
người đàn bà hiếm muộn nên được hiếu như sau: Neu lý luận 
phủ định tất cả sự sinh khởi, thì sự sinh khởi - giống như đứa 
con trai của người đàn bà hiếm muộn, như sừng của con thỏ 
rừng, và v.v... - sẽ không là điều gì cả, trống rồng tất cả các 
hoạt hóa. Trong trường hợp đó, sẽ có một ngụy biện rằng các 
việc sinh khởi phụ thuộc sẽ không tồn tại. Chúng ta phải cấn 
thận về điều đó. Do vậy, chúng ta không nói rằng nó giống như 
sự không sinh khởi của một pháp nào đó hoàn toàn thiếu vắng 
khả năng thực hiện các hoạt hóa, như là đứa con trai của người 
đàn bà hiếm muộn. Chúng ta nói rằng sự sinh khởi là tựa như ảo 
giác do thầy phù thủy tạo nên và V.V.... Vì thế, chúng ta phủ 
định sự sinh khởi thật hữu hay tồn tại tự tính. 

Trong Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích Nguyệt Xứng cũng đề 
cập : 1 

Phản biện: Neu mắt và v.v... không hiện hữu, thì làm sao 
các giác quan của các co phận như mắt được xem xét là 
những hậu quả từ nghiệp? 

Đáp: Phải chăng chúng ta sẽ phủ định rằng chính bản chất 
của các việc này là kết quả từ nghiệp? 

Phản biện: Bởi vì các ngưoi đang chứng minh sự phủ định 
của mắt và v.v..., nên làm sao các ngưoi có thế không phủ 
định điều đó? 


1 BA327 Cát dẫn cá: 13.11, P5266: 261.3.2-5. Một phần được trích dẫn 
từ LRCM: 607. 


259 



Đáp: Bởi vì sự phân tích của chúng tôi chủ tâm tìm kiếm tự 
tính. Ớ đây chúng tôi phủ định rằng các sự việc tồn tại một 
cách nền tảng; chúng tôi không phủ định rằng mắt và v.v... 
là các sản phấm và các kết quả khởi lên phụ thuộc từ nghiệp. 
[612] Vì thế, chúng hiện hữu. Do vậy, khi mắt và v.v... 
đuợc giải thích chỉ nhu là các kết quả của nghiệp, thì chúng 
hiện hữu. 

Do đó Nguyệt Xứng đã tuyên thuyết một cách rõ ràng chính xác 
rằng lý luận nào phủ định và lý luận nào không phủ định. Vì 
vậy, khi ngài nêu những sự phân biệt này trong một đoạn giảng 
giải, thì chúng phải đuợc áp dụng, ngay cả khi chúng không 
đuợc đề cập trong tất cả các đoạn giảng giải tuong tự trong suốt 
tác phàm. 

Vì thế, lý luận phủ định sự tồn tại nền tảng - sự tồn tại khách 
quan đuợc tìm thấy ở phía của sự vật tự nó; nó không phủ định 
sự tồn tại đon thuần. Bởi vì, Nguyệt Xứng cho rằng lý luận có 
chủ ý truy tầm bản chất nội tại, nên lý luận cố khám phá ra sự 
vật có hiện hữu nội tại hay không. Do đó, điều này có nghĩa là 
một sự phủ định bằng lối phân tích nhu thế là một phủ định về 
sự tồn tại tự tính. Từ đó, hãy phân biệt hai điều này 1 
Nguyệt Xứng không phủ định những ví dụ ấy là các kết quả của 
nghiệp; thêm vào đó, ngài cho rằng các nhà Trung Quán phải 
khắng định điều này. Đoạn tiếp theo đề cập: Vì thế, các thiện tri 
thức không lệ thuộc vào các đối tuợng thế tục đối với sự phân 
tích nhu vừa giải thích, nghĩa là sự phân tích đó tuông ứng với 
tri giác về thực tại. Thay vào đó, họ chấp nhận rằng các đối 
tuợng thế tục đon giản là các kết quả bất khả tri {không thế nghĩ 
bàn} của nghiệp. Họ chấp nhận toàn thế giới nhu thế nó là một 
hóa thân đuợc phóng chiếu từ một hóa thân khác. 

Cho nên, khi các nguôi trình bày Nhị Đe, thì có phải lối lý luận 
vốn xác lập chân lý tối hậu {Chân Đe} mâu thuẫn với sự trình 


1 BA328 Đó là việc nên phân biệt giữa đối tượng thuần túy và vốn không 
bị phủ nhận và sự tồn tại tự tính của đối tượng vốn bị bác bỏ. 

260 



bày về chân lý thường tục {Tục Đe}? Nếu đúng như thế thì sự 
trình bày của các ngươi về Nhị Đe mâu thuẫn với chính nó. 
Trong trường hợp đó, làm sao các ngươi có thế có kỹ năng toàn 
hảo đế đặt đúng vị trí của Nhị Đe? Mặc khác, nếu không có dấu 
vết nào về sự mâu thuẫn nội tại trong việc trình bày của các 
ngươi về Nhị Đe, thì thật mâu thuẫn khi cho rằng lối lý luận vốn 
xác lập Chân Đe phủ định cách trình bày về Tục Đe. Minh Củ 
Luận của Nguyệt Xứng cũng đề cập: 1 

Không thiện xảo về Chân Đe và Tục Đe, nên các ngươi đôi 
khi áp dụng các tiêu chuẩn phân tích không thích họp và hủy 
hoại Tục Đe. [613] Bởi vì chúng tôi có kỹ năng trong việc 
thừa nhận Tục Đe, nên chúng tôi trụ trong lập thuyết về thế 
tục, và chúng tôi dùng các tiêu chuấn thường tục của nó đế 
lật đố các tiêu chuẩn mà các ngươi đặt ra nhằm xóa bỏ phạm 
trù của các thường tục. Tương tự như các vị trưởng lão trên 
thế giới, chúng tôi chỉ lọc ra những người lạc xa các tiêu 
chuẩn truyền thống của thế gian; chúng tôi không xa rời các 
thường tục. 

Vì thế ngài nói rằng ngài chỉ phủ định các tôn chỉ của các đối 
phương vốn lệch hướng với các thường tục; ngài không phủ 
định các thường tục. Ngài cũng nói rằng chính những ai không 
có kỹ năng trong việc nhận biết về Nhị Đe sẽ hủy diệt Tục Đe 
bằng cách dùng phân tích, nghĩa là phân tích họp lý về thực tại. 
Do vậy, đại sư này hoàn toàn không có khuynh hướng dùng lý 
luận đế phủ nhận các sắc tướng thường tục và v.v... 

Tóm lại, khi một người có thế cố tìm sự mâu thuẫn trong trình 
bày của một người khác về Nhị Đe, thì ta cho rằng chang có ai 
thuộc về hệ thống giáo pháp của Phật giáo Ãn Độ, trường phái 
Trung Quán hay các trường phái khác khi người đó nói rằng: 


1 BA329 PPs: 69.1-5; PPd: 54.8-14; D3796: Ha 23M-3. 


261 



“Theo như sự trình bày của chính tôi về Nhị Đe, thì lập luận 
hướng đến chân lý tối hậu nhố tận gốc các đối tượng thế tục". 


262 



Chương 13: Sự Xác Lập Hiệu Quả 


(b’) Các ngươi không thế loại trừ những hiện tượng ước lệ bằng 
cách bác bỏ chúng thông qua việc kiếm chứng rằng nhận thức 
hiệu quả 1 có xác lập chúng hay không. 



(b’) Các ngươi không thể loại trừ những hiện tượng ước lệ 
{thường tục} bằng cách bác bỏ chúng thông qua việc kiểm 
chứng rằng nhận thức hiệu quả có xác lập chúng hay không. 

Nói đến những quả quyết về các sắc tướng và tương tự, chúng 
tôi không cho rằng nhận thức hiệu quả không xác lập chúng; mà 
chính nhận thức hiệu quả mới xác lập chúng. 

Nghi vấn: Vậy thì làm cách nào mà tác phấm Nhập Trung Luận 
của Nguyệt Xứng có thế đúng đắn khi nói rằng, “Thế gian 
không hiệu quả theo bất kỳ phương diện nào ”? 2 


Viết dưới dạng Phạn ngữ là pramana (tib. aé^si) nghĩa là chánh tri kiến 
hay kiến thức không hư dối (skt. avisamvãdi-jnãna). Khái niệm này 
được phát triển bởi ngài vực Long và Nguyệt xứng, có nhiều các phân 
loại nhận thức hiệu quả. Cách phân loại thứ nhất là 

(1) Cảm nhận trực tiếp hiệu quả (skt. pratyaksa ; tib. 

(2) Suy luận hiệu quả (skt. anumãna; tib. 

Cách phân chia thứ nhì do Mipham Rinpoche trình bày bao gồm 

(1) Nhận thức hiệu quả ước lệ trong đó có hai phân lớp 

(a) Nhận thức hiệu quả ước lệ của tầm nhìn giới hạn phàm tục 
chỉ khảo sát giới hạn ở cấp độ thường tục của thực tại. 

(b) Nhận thức hiệu quả của tầm nhìn thuần túy khảo sát tầm 
nhìn thuần túy của thực tại ước lệ. 

(2) Nhận thức hiệu quả tối hậu bao gồm hai phân lớp 

(a) Nhận thức hiệu quả tối hậu có thứ lớp 

(b) Nhận thức hiệu quả tối hậu không thứ lớp. 

2 BA330 MAV: 6.31a, trích dẫn ở LRCM: 581. 


263 



Đáp: Đoạn văn ấy bác bỏ ý niệm rằng các nhãn thức của thế 
gian và các thức tương tự là hiệu quả về mặt thực tại. Nó không 
bác bỏ tính hiệu quả của các thức đó đối với tất cả các đối 
tượng. Trong nguồn cảm hứng này, Nhập Trung Luận Thích của 
Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Theo đó, chỉ những bậc thánh giả mới có thấm quyền trong 
việc quán chiếu về thực tại; những người chắng phải bậc 
thánh giả thì không làm được. [614] Những người không 
phải bậc thánh giả ấy sẽ có đủ thấm quyền về thực tại nếu sự 
tán thành của chúng ta đối với phê bình của thế gian mang ý 
nghĩa rằng chúng ta chấp nhận tính hiệu quả của cảm nhận 2 
thế tục về sự phân tích thực tại của chúng ta. [Nhập Trung 
Luận nói rằng]: 

Neu thế gian là một đấng quyền năng, nó sê nhìn thấy 
thực tại. 

Vậy cần gì ở đó cho những người khác được gọi là 
những bậc thánh giả? 

Thánh đạo sẽ thành tựu điều gì? 

Thật không đúng cho kẻ khờ dại có thấm quyền. 

Trong luận giải tiếp sau đó [Nhập Trung Luận Thích], Nguyệt 
Xứng nói rằng: 3 


1 BA331 MAVbh ở MAV: 6.30, La Vallee Poussin 1970b: 111.18-112.7; 
P5263: 124.4.4-6. 

2 cảm nhận, cảm giác, hay thụ cảm là một dạng đặc biệt của một loại 
nhận thức (như nhãn thức, nhĩ thức, v.v...). Trong đó, hình ảnh các đối 
tượng thu nhận qua các giác quan chưa được tâm diễn dịch hay phóng 
tưởng chi tiết (tức là diễn tưởng) cho nên chúng còn ở mức thụ động 
và không phân biệt, không nhị nguyên cho đến khi nào có sự can thiệp 
của tâm vào tiến trình định danh. 

3 BA332 MAVbh ở MAV: 6.31b, La Vallee Poussin 1970b: 112.13-19; 
P5263: 124.4.8-124.5.2. 

264 




Vì {nếu} nhãn thức đơn thuần và các thức tuơng tự xác định 
đuợc thực tại, thì việc hành xử đạo đức hoặc nghiên cứu, 
quán chiếu, và thiền quán đế hiếu biết thánh đạo sẽ là vô ích. 
Tuy nhiên, điều này không đúng nhu vậy. Nên [Nhập Trung 
Luận nói rằng]: 

Bởi thế gian không hiệu quả theo bất kỳ phuơng diện 
nào, 

Nên thế gian không có lời phê bình nào về thực tại. 

Ngoài ra, tác phấm Lục Thập Tụng Như Lý Luận Thích của 
Nguyệt Xứng lụận giải cho Lục Thập Tụng Như Lý Luận [của 
Long Thọ ] nói rằng: 

Nhìn những sắc tuớng ấy và các pháp tuơng tự chỉ đơn thuần 
hiện hữu không phải là nhìn thấy thực tại. Đe xác lập điều 
này, Thế Tôn đã nói: “Nhãn, nhĩ và tỷ thức không phải là 
những nhận thức hiệu quả”. 

Vì Nguyệt Xứng trích dần kinh điển nhu vậy, thật là cực kỳ rõ 
ràng về điều mà ngài bác bỏ là {mệnh đề}: nhãn thức và các 
thức tuơng tự là hiệu quả đối với một đối tuợng đặc biệt - thực 
tại - và không {nói đến sự} bác bỏ về việc chúng là hiệu quả đối 
với những đối tuợng khác. 

Neu điều đó không phải theo cách này thì các tuyên thuyết của 
ngài sẽ không nhất quán. Giả sử Nguyệt Xứng hàm ý rằng: “Neu 
các nhãn thức và tuơng tự là hiệu quả đối với những đối tuợng 
uớc lệ nhu các sắc tướng và các âm thanh 1 2 , thì sẽ kéo theo sau 


1 BA333 Yuktí-sastíka-vrttí (YSv): 3; P5265: 172.4.5-7. văn bản kinh là 
SR: 9.23, trích dẫn ở LRCM: 581.3. 

2 sắc tướng và âm thanh (hay gọn hơn là sắc và thanh) là hai đối 
tượng của nhãn thức và nhĩ thức một cách tương ứng. Ngược lại, 
sắc tướng bên ngoài không thể được nhận thức trực tiếp bởi bất kỳ 
một thức nào khác hơn là nhãn thức thông qua cơ quan thụ cảm là 

265 



một cách vô lí là chắng cần phải nồ lực cho thánh đạo đế nhận 
thức thực tại”. Điều này sẽ vô nghĩa như khi nói rằng nếu nhãn 
thức nhận biết được sắc tướng, thì tiếp theo là tai không cần 
thiết đế nghe những âm thanh. Mặt khác, giả sử ngài hàm ý 
rằng: “Neu nhãn thức là hiệu quả đối với các sắc tướng, thì sẽ 
kéo theo sau một cách vô lí là thật vô nghĩa khi nồ lực cho thánh 
đạo đế nhận thức những thứ như các sắc tướng và các âm 
thanh”. Chúng ta hoàn toàn tán thành điều này, vậy thì có sự vô 
lý thừa thãi nào mà nó biểu hiện chứ? 

Nghỉ vấn: Tác phấm “Tứ Bách Luận Thích” của Nguyệt Xứng 
nói rằng: 1 

Thật không nhất quán khi gọi thức giác quan là “nhận thức 
thụ cảm” và tưong tự khi xem nó là hiệu quả đối với những 
pháp khác. Bởi vì thế gian nhìn thấy nó, nên một nhận thức 
hiệu quả đon giản là một thức không lừa dối; [615] tuy 
nhiên, Thế Tôn đã nói rằng ngay cả thức, vì nó là sự cấu 
họp, cũng có tính sai lạc và lừa dối và tựa như ảo ảnh của 
một thầy phù thủy. Một điều mang đặc tính sai lạc và lừa dối 
và tựa như ảo ảnh của một thầy phù thủy thì chang phải là 
không hư dối bởi nó hiện hữu theo một cách nhưng lại trình 
hiện theo cách khác. Thật không đúng khi định danh điều đó 
như là một nhận thức hiệu quả vì nó sê dần đến điều vô lý là 
tất cả các thức sẽ là các nhận thức hiệu quả. 


mắt (và tương tự cho âm thanh, mùi hương,...). Ở đây ngài 
Tsongkhapa chỉ đề cập sơ lược qua hai loại đối tượng sắc và thanh, 
trong khi chúng ta nên hiểu hàm ý chung không chỉ dành cho hai đối 
tượng này mà bao gồm cả mùi hương, vị nếm, và cảm xúc thân thể. 
Trong chương này Tsongkhapa hầu như chỉ tập trung đề cập các 
điều liên quan đến các thức khác hơn ý thức, là các loại thức có tính 
thụ động, vốn có khả năng trực tiếp giao tác với các loại hiện tượng 
tương thích bên ngoài. 

1 BA334 Cát trong Cs: 13.1, P5266:259.4.1-4. 

266 



Ngài diễn dịch như thế nào về sự bác bỏ tống quát này về lập 
thuyết cho rằng các nhãn thức và tưong tự là những nhận thức 
hiệu quả? 

Đáp: Khác với đoạn văn, “Nhãn, nhĩ, và tỷ thức là không hiệu 
quả”, đoạn văn này là nguồn gốc của sự ngờ vực trầm trọng. Vì 
thế, ta sẽ giải thích chi tiết về nó. 

Sự bác bỏ này về lập thuyết cho rằng, các nhãn thức và tưong tự 
đều là những cảm nhận và là những nhận thức hiệu quả, là một 
sự bác bỏ những khăng định của các nhà luận lý học. Vì vậy 
chúng ta hãy khởi đầu bằng cách xem xét điều họ khắng định. 
Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Bởi các nhà luận lý học này hoàn toàn không luyện tập về 
những khả năng thụ cảm về thế gian, nên các ngưoi phải rèn 
luyện họ từ ngay từ ban đầu, như những đứa trẻ. Do vậy, đế 
dạy họ, các ngưoi hãy chất vấn họ một cách tỉ mỉ, hỏi rằng, 
“Điều gì là một cảm nhận trong co thế các ngưoi?” Họ đáp, 
“Một thức chính là một cảm nhận". “Loại thức nào?” “Loại 
thức được thoát ngoài sự định danh". “Sự định danh này là 
gì?” “Đó là sự chuyến đối liên tục của sự phân biệt vốn liên 
can đến việc gán đặt thêm vào các tên gọi và phân loại cho 
các đối tượng. Bởi vì được thoát khỏi điều đó, nên năm thức 
giác quan chỉ can dự vào tự tính không thế diễn đạt được của 
những đối tượng của chúng. Vì vậy chúng được gọi là 
‘những nhận thức thụ cảm’ ”. 

Do đó các nhà luận lý học cho rằng một cảm nhận là một thức 
phi định danh và không sai sót. Thức này không sai sót ở chồ nó 
nắm bắt tự tính của đối tượng như đối tượng ấy đang là. [616] 
Vì vậy, bởi tất cả năm nhận thức giác quan đều nắm bắt tự tính 
của những đối tượng của chúng, nên những tự tính của các sắc 
tướng, các âm thanh, và v.v... đều là những đối tượng đã được 


^335 Cát ở Cá: 13.1, P5266: 259.1.2-5. 


267 



năm nhận thức ấy nắm bắt. Do vậy, trong mối quan hệ đến tự 
tính của năm loại đối tượng này, họ xem những nhận thức như 
thế là hiệu quả. 

Như chúng ta sẽ giải thích , 1 đại sư Nguyệt Xứng không chấp 
nhận ngay cả một cách ước lệ rằng có vật bất kỳ nào tồn tại một 
cách bản chất hoặc một cách tự tính. Vì vậy, làm sao ngài có thể 
chấp nhận lời cả quyết này rằng các thức giác quan là hiệu quả 
đối với tự tính của những đối tượng của chúng? Do đó, sự bác 
bỏ này về lời quả quyết rằng các thức giác quan là nhận thức 
hiệu quả là một sự bác bỏ quan điểm cho rằng chúng là hiệu quả 
đối với tự tính của năm đối tượng. 

Sự bác bỏ này được thực hiện qua lời tuyên thuyết từ đức Thế 
Tôn rằng thức là hư dối và sai lạc. Lời tuyên thuyết rằng thức là 
hư dối bác bỏ quan điểm rằng nó không hư dối, và điều này lần 
lượt bác bỏ tính hiệu quả của nó bởi “điều không hư dối” là định 
nghĩa của “nhận thức hiệu quả". Nó hư dối theo ý nghĩa nào? 
Như Nguyệt Xứng diễn tả, “nó tồn tại theo một cách nhưng lại 
trình hiện theo cách khác". Điều này nghĩa là năm đối tượng - 
các sắc, thanh, và v.v... - không được xác lập bởi tự tính của 
chúng, mà lại trình hiện trước các thức giác quan như thế chúng 
được xác lập như thế. Do đó, các thức giác quan ấy không hiệu 
quả về tự tính của các đối tượng của chúng. 

Tóm lại, điều Nguyệt Xứng hàm ỷ trong đoạn văn này là các 
thức giác quan không là nhận thức hiệu quả về tự tỉnh của năm 
đổi tượng bởi vì chủng bị lừa dối trong mối quan hệ đến sự trình 
hiện về tự tỉnh của năm đối tượng. Điều này là do năm đối 
tượng ấy không có tự tính, tuy nhiên lại có vẻ như có mang tự 
tính ấy. Ví dụ, điều đó tựa như một thức cảm nhận có hai mặt 
trăng. 

về điểm này, những người theo Bản Chất Luận cho rằng nếu 
các sắc, thanh, và v.v... không tồn tại một cách tự tính - nghĩa 
là, không được xác lập bởi tự tính của chúng - thì chúng sẽ 
không là gì cả, không có tất cả những khả năng đế thực hiện các 


1 BA336 LRCM: 619-621. 

268 



hoạt hóa. Vì vậy, họ quả quyết rằng nếu các thức giác quan 
không là các nhận thức thụ cảm hiệu quả về tự tính của năm đối 
tuợng, thì không thế có nhận thức hiệu quả về năm đối tuợng; 
nếu các thức giác quan là những nhận thức hiệu quả về năm đối 
tuợng, thì chúng sẽ là những nhận thức hiệu quả về tự tính của 
các đối tuợng ấy. 

Theo đại su Nguyệt Xứng, nếu điều gì đuợc xác lập bởi tự tính 
hay bản chất của nó, thì nó sẽ là điều gì đấy đích thực. [617] Vì 
vậy, một nhận thức hiệu quả vốn thừa nhận một đối tuợng tồn 
tại thực sự nhu thế sê phải là hiệu quả đối với tự tính của đối 
tuợng. Tuy nhiên, do các đối tuợng là hu vọng, nên nhận thức 
hiệu quả vốn thừa nhận chúng thì không phải là hiệu quả đối với 
tự tính của chúng. Bởi vì, Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt 
Xứng nói rằng: 1 

Thật không họp lý rằng cảm nhận thế tục nên xóa bỏ cảm 
nhận về thực tại, bởi cảm nhận thế tục chỉ có hiệu quả đối 
với thế gian mà thôi, và bởi vì các đối tuợng mà nó quan sát 
mang tính hu vọng và lừa dối. 

Do đó, vì Nguyệt Xứng bác bỏ quan điểm của nhà luận lý học 
rằng các thức giác quan hiệu quả đối với tự tính của các đối 
tuợng, nên ngài không cần bác bỏ quan điểm rằng chúng đon 
giản là những nhận thức hiệu quả. 

Hậu quả là, Nguyệt Xứng không đua ra một sự bác bỏ chung về 
quan điểm rằng có những nhận thức hiệu quả trong số những 
thức thuờng tục. Neu ngài đã đua ra điều này, thì sẽ không hợp 
lý khi ngài nói rằng, “Bởi thế gian nhìn thấy nó, nên một nhận 
thức hiệu quả thì đon thuần là một thức không lừa dối”, 2 bởi vì 
ngài sẽ bác bỏ tính hiệu quả của từng loại thức thuờng tục. Hon 
nữa, điều này sẽ mâu thuẫn với Minh Củ Luận của Nguyệt 


1 BA337 Cát ở Cá: 13.12, P5266: 261.5.7-262.1.1. 

2 BA338 Lời trích dẫn từ Tứ Bách Luận Thích, được trích ở LRCM: 614- 
615 


269 



Xứng, trong đó ngài trình bày về các nhận thức hiệu quả, mang 
tính trực tiếp, suy luận, phù hợp với kinh điển, và tuơng tự nhau, 
tác phấm nói rằng: “Do đó chúng ta thừa nhận rằng thế gian 
nhận biết các đối tuợng với bốn nhận thức hiệu quả". 1 
Nguyệt Xứng bác bỏ những nhận thức hiệu quả và những đối 
tuợng của sự nắm bắt đang tồn tại một cách nền tảng; ngài 
không bác bỏ những nhận thức hiệu quả và những đối tuợng của 
sự nắm bắt vốn đuợc cho là những duyên khởi một cách tuông 
thuộc. Tác phẩm cùng tên [Minh Củ Luận] nói rằng: 2 

Những điều đó đuợc xác lập qua sự phụ thuộc lần nhau. Khi 
những nhận thức hiệu quả tồn tại, thì có các pháp vốn là các 
đối tuợng của sự nắm bắt. Khi có những thứ là các đối tuợng 
của sự nắm bắt, thì có những nhận thức hiệu quả. Tuy nhiên, 
cả những nhận thức hiệu quả và những đối tuợng của sự nắm 
bắt đều không tồn tại một cách nền tảng. 

Vì vậy, nếu một thức giác quan không khuyết tật - nghĩa là, 
không bị bệnh mắt hay các nguyên nhân bên ngoài và bên trong 
của sự sai sót tác động đến nó - thì nó chính xác về mặt thuờng 
tục. Nó là sai sót về mặt trình hiện bởi vì, duới ảnh huởng của 
vô minh, thức giác quan đó nắm bắt đối tuợng của nó nhu thế 
đối tuợng đó đang tồn tại một cách tự tính - là điều vốn dĩ 
không có. Tuy nhiên, điều này không mâu thuẫn với sự chính 
xác thuờng tục của nó. [618] Tác phấm Nhập Trung Luận của 
Nguyệt Xứng nói rằng: 3 

Ngoài ra, những nguời cảm nhận các sai lạc gồm hai loại: 
Những nguời có các co quan thụ cảm rõ ràng và những 
nguời với các co quan thụ cảm bị hu hại. 


1 BA339 PPs: 75.9; P5260: 13.4.7-8. 

2 BA340 PPs: 75.10-11; P5260:13.5.1. 

3 BA341 MAV: 6.24-25, La Vallee Poussin 1970b: 103-104; P5262: 101.5.5- 
7. 

270 



Một thức với cơ quan thụ cảm hư hại 

Được xem là sai lạc so với một thức với cơ quan thụ cảm tốt 
đẹp. 

Những đối tượng ấy được thế gian nhận biết 
Và nắm bắt với sáu cơ quan thụ cảm không khuyết tật 
Thì đích thực đối với thế gian. 

Những đối tượng còn lại 

Được cho là hư ảo đối với thế gian. 

Do đó, những thức thường tục và các đối tượng của chúng gồm 
hai loại: đúng về mặt thức thường tục và không đúng về mặt 
thức thường tục. 

về những điều kiện bên trong gây khuyết tật các cơ quan thụ 
cảm, Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng : 1 

Bệnh mắt, vàng da, và v.v. . ., cũng như ăn phải cà độc dược 2 
và v.v. . ., là các duyên bên trong làm hư hại các cơ quan thụ 
cảm. 

về những điều kiện bên ngoài gây khiếm khuyết các cơ quan 
thụ cảm, tác phấm cùng tên nói : 3 

Những điều kiện bên ngoài gây khiếm khuyết các cơ quan 
thụ cảm bao gồm dầu vừng, nước, những mảnh gương, 


1 BA342 MAVbh ở MAV: 6.25, La Vallee Poussin 1970b: 104.8-10; 
P5263: 123.3.8-123.4.1. 

2 BA343 Tsongkhapa, trong tác phẩm dGongs-pa-rab-gsa! (Dharamsala 
ed., 200.4), chú giải da du ra là thang phromí thangkhrom. Das 
(1985:568) nói rằng đây là dhustura, hay quả cà độc dược ( Datura 
stramonium ). Hubert Decleer thông báo rằng dadhura là một loại cây 
cao với những hoa trắng mọc hoang ở Nepal. với lượng nhỏ thì nó là 
một chất ma túy gây ảo giác hiệu lực mạnh; với lượng lớn thì nó rất 
độc hại. 

3 BA344 MAVbh ở MAV 6.25, La Vallee Poussin 1970b: 104.10-19; 
P5263:123.4.1-4. 


271 



những âm thanh nói vọng từ các hang động và tương tự, 
cũng như ánh sáng mặt trời ở những thời điểm và nơi chốn 
nào đó. Ngay cả trong tình trạng thiếu những điều kiện bên 
trong làm hư hại các cơ quan thụ cảm, thì những điều này 
cũng gây nên sự tiếp thu các phản xạ, các tiếng vang, nước 
của ảo ảnh, và v.v. . . Các ngươi nên hiểu rằng điều này cũng 
đúng với trường họp thuốc men, thần chú, và tương tự được 
các phù thủy và v.v... sử dụng, về điều gây khiếm khuyết 
cơ quan thụ cảm của tinh thần, có những thứ vừa được đề 
cập cũng như các giáo lý không đúng đắn, v.v..., và sự suy 
luận sai lầm. 

Vì thế ngài nói rằng những giáo lý xấu xa và luận lý sai lầm là 
những điều kiện làm suy giảm thức tinh thần. Ngài nói rằng 
những điều kiện như giấc ngủ cũng làm suy giảm các thức tinh 
thần liên kết với với những giấc mơ và v.v... [619] Do vậy, các 
ngươi không nên xem sự khiếm khuyết do bị tác động bởi vô 
minh là một nguyên nhân của sự hư hại trong ngữ cảnh này - 
mặc dù đối tượng được nắm bắt do vô minh thì không tồn tại 
ngay cả về mặt ước lệ, như sẽ được giải thích dưới đây. 

Nghi vẩn: Neu năm thức giác quan, vốn không bị khiếm khuyết 
do các nguyên nhân của sai lầm nào khác hơn vô minh, là không 
sai sót một cách thường tục, thì tự tính vốn trình hiện với chúng 
phải tồn tại một cách thường tục. Tuy nhiên, đại sư Nguyệt 
Xứng không khắng định như thế. Vì vậy, chúng ta phải quả 
quyết rằng những thức giác quan là có sai sót; trong trường hợp 
đó thì những thức ấy không thế là những nhận thức hiệu quả 
thừa nhận những thứ như các sắc và thanh về mặt ước lệ. Vì 
sao? về mặt ước lệ, chúng có sai sót đối với các sắc tướng. 

Đáp : về điểm này, đại sư Thanh Biện khẳng định rằng chính 
bản chất của các sắc tướng và tương tự tồn tại một cách ước lệ 
qua tự tính của chúng. Các nhà Duy Thức tranh luận rằng các 


272 



lập kiến 1 phóng tưởng thiếu vắng bản chất đặc trưng vì không 
phải là bản chất của chúng tồn tại theo cách tự tính. Đe bác bỏ 
họ, Thanh Biện kiểm tra các tác nhản và các đối tượng dính líu 
vào tiến trình của lập kiến phóng tưởng. Ngài nói rằng nếu họ 
khắng định các thuật ngữ và các tâm thức, vốn kiến lập những 
thực thế và những chức năng, thiếu tự tính một cách ước lệ, thì 
họ đang phủ nhận một cách không thích đáng về sự tồn tại của 
những thực thế phụ thuộc. Vì vậy, rõ ràng Thanh Biện khắng 
định rằng những thực thế phụ thuộc có tự tính một cách ước lệ. 
Trong cùng các dòng kệ, Căn Bản Trung Quán Đăng Luận của 
Thanh Biện luận giải về chuông thứ hai mươi lăm trong tác 
phẩm Căn Bản Trung Quán Luận [của Long Thọ ] như sau: 2 

Neu các ngươi nói rằng bản chất của một lập kiến - “sắc 
tướng” của sự biếu đạt tinh thần và ngôn từ - không tồn tại, 
thì các ngươi đang phủ nhận các pháp một cách sai lầm, bởi 
các ngươi đang phủ nhận một cách sai lầm về những sự biếu 
đạt tinh thần và ngôn từ. 

Trong tác phấm Căn Bản Trung Quán Đăng Luận Thích của đại 
sư Quan Âm cấm {đệ tử của Thanh Biện} đế luận giải cho Căn 
Bản Trung Quản Đăng Luận [của Thanh Biện], ngài nói rằng: 3 

Khắng định này của Thanh Biện ngụ ý như sau: về bản chất 
của lập kiến phóng tưởng 4 , các nhà Du-già Hành tông nói 
rằng nó không có bản chất trong chừng mức nó chang có bản 
chất đặc trưng. Trong trường hợp những thực thế và những 
thuộc tính như “sắc tướng”, đâu là bản chất kiến lập nên các 


Hhuật ngữ lập kiến (eng. construct) có nghĩa là một ý kiến hay một lý 
thuyết thành lập từ nhiều sự định danh hay khái niệm, thường hình 
thành từ sự chủ quan của tâm. 

2 BA345 P5253: 253.4.6-7. 

3 BA346 P5259: 292.2.8-292.3.2. 

4 Tức là tiến trình tâm lý tạo dựng nên một ý thức tưởng tượng không thật 
có. 


273 



biểu đạt tinh thần, nghĩa là các định danh, và những biểu đạt 
ngôn từ, nghĩa là những thuờng tục? [620] Nếu các nguơi 
nói rằng không có bản chất nhu thế vì chúng đều không có 
bản chất đặc trung, thì điều này không phù họp, vì các nguơi 
sẽ đang phủ nhận một cách không thích đáng ngay cả về sự 
tồn tại thuờng tục của các pháp phụ thuộc. 

Ngài Quan Âm cấm nói rằng nếu các nguơi khắng định những 
thực thế phụ thuộc ấy, vốn đuợc bao hàm trong các thuật ngữ và 
các tâm thức gán định, thiếu bản chất đặc trung thậm chí một 
cách uớc lệ, thì đó là một sự phủ nhận không thích đáng. 

“Đặc trung” trong cụm từ “thiếu bản chất đặc trung” nói đến tự 
tính hay bản chất bên trong. Các nhà Duy Thức khắng định rằng 
những sự gán định không có đặc tính nhu thế, nhung những thực 
thế phụ thuộc thì có, và vì vậy tồn tại một cách tự tính. Tuy 
nhiên, vì những thực thế phụ thuộc phát khởi từ những vật khác, 
nên chúng không có bản chất tự sinh khởi và do đó các nhà Duy 
Thức cho rằng chúng thiếu vắng bản chất theo ý nghĩa này. Đức 
Phật đã giải thích điều ấy theo phuong cách này trong Giải 
Thâm Mật Kinh; ngài dạy rằng có một ý nghĩa tối hậu đằng sau 
những huấn thị trong các kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa vốn nói 
rằng tất cả pháp đều thiếu bản chất. 1 về mặt này, đại su Liên 
Hoa Giới nói trong tác phấm Trung Đạo Quang Chiếu Luận của 
ngài: 2 

Bằng cách chỉ ra những thâm nghĩa của ba loại không có bản 
chất, bản kinh ấy [ Giải Thâm Mật Kinh ] dạy về trung đạo 
thoát ngoài hai cực đoan. Do vậy, hệ thống mà nó xác lập thì 
hoàn toàn liễu nghĩa. 


*BA347 Sn: 7.3, Lamotte 1935: 67-70; P774:9.3.7-9.4.4; ngoài ra 11.2.5- 
11,3.3. 

2 BA348 Madhyamakatoka, D388: Sa 146al-155a4. Ba loại không có bản 
chất là sự không bản chất về đặc tính, không bản chất về sinh khởi, 
và sự không bản chất tối hậu. 

274 



Luận điểm của Liên Hoa Giới là [Kinh Giải Thâm Mật ] dạy về ý 
nghĩa của trung đạo bằng cách chỉ ra rằng bản chất tối hậu đuợc 
gán đặt thêm lên những thực the phụ thuộc là một lập kiến 
phóng tuởng, và vì vậy không tồn tại, trong khi đó cũng dạy 
rằng những thực thế phụ thuộc có tự tính một cách uớc lệ - vì 
thế tránh đuợc một sự phủ nhận không thích đáng. Do đó đại su 
Liên Hoa Giới cũng khắng định rằng các đối tuợng có tự tính 
một cách uớc lệ. 

Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Ví dụ, một con rắn là một lập kiến phóng tuởng khi bị nhận 
hiếu {một cách lầm lần} do việc hên hệ đến một cuộn dây 
thừng, nhung lại là {một lập kiến} hoàn toàn thật khi đuợc 
hiếu nhận do việc liên hệ đến một con rắn thật sự. Tuông tự, 
một bản chất là một lập kiến phóng tuởng khi bị nhận hiếu 
do việc liên hệ đến những thực thế phụ thuộc, vốn là những 
kết cấu đuợc khởi sinh một cách phụ thuộc. Tuy nhiên, với 
tu cách là đối tuợng của một vị Phật, thì đối tuợng đó đuợc 
xem nhu hoàn toàn có thực. Hãy tìm hiếu sự trình bày về ba 
bản chất 2 theo cách này; rồi giải thích ý nghĩa trong Giải 
Thâm Mật Kỉnh. [62 1 ] 


1 BA349 Tsongkhapa đang diễn giải MAVbh, La Vallee Poussin 1970b: 
201.7-202.2; P5263: 136.4.7-136.5.4. 

2 còn gọi là tam tự tính (skt. trisvabhãva), là một khái niệm cơ sở của Duy 
Thức tông về tâm lý học nhằm giả thích các thụ cảm gồm (1) Biến kế 
sở chấp (sa. parikalpita-svabhãva, tib. còn được gọi là huyễn 

giác: Tất cả những hiện hữu đều là kết quả của trí tưởng tượng, do 
chấp trước, cho rằng sự vật là có thật, là độc lập; (2) Y tha khởi (skt. 
paratantra-svabhãva, tib. qra^qc), nghĩa là tùy thuộc vào thực thể 
khác mà sinh ra: Tất cả pháp hữu vi đều do nhân duyên mà phát 
sinh, lệ thuộc vào nhau, không có tự tính (sa. asvabhãva); (3) Viên 
thành thật (skt. parinispanna, tib. Tâm vốn thanh tịnh, là chân 
như (skt. tathatã), là Như Lai tạng (skt. tathãgata-garbha), là tính 
Không (skt. sũnyatã). Duy Thức Tông. Wikipedia.org. Truy cập 
13/04/2012. 


275 



Ngài tuyên thuyết điều trên nhu là luận giải về những dòng này 
từ tác phẩm Nhập Trung Luận của mình : 1 

Bất kỳ kinh nào giải thích điều gì phi thực tại, 

Và trình bày về tạm nghĩa, thì nên đuợc hiếu nhu thế và là 

{kinh} diễn nghĩa. 

Vì thế, hiến nhiên ngài xem sự trình bày trong Giải Thâm Mật 
Kinh về ba bản chất là tạm nghĩa. Trong chính hệ thống của 
ngài, sự phóng tuởng nói đến sự tồn tại tự tính của sự phụ thuộc; 
do đó, Nguyệt Xứng không khẳng định các thực thể phụ thuộc 
có tự tính hay bản chất bên trong ngay cả một cách uớc lệ. 

Các nhà Duy Thức chấp nhận sự không tồn tại của bản chất đặc 
trung chỉ đối với những phóng tuởng, nhung không khắng định 
điều đó đối với sự vật phụ thuộc và sự vật hoàn toàn có thực. Vì 
vậy, họ khắng định rằng hai thứ này có đặc tính cốt yếu, tự tính. 
Duờng nhu khắng định này chủ yếu dựa vào Giải Thâm Mật 
Kinh. Do bởi điều này, nên họ quả quyết rằng sự vật phụ thuộc 
và sự vật hoàn toàn có thực đều tồn tại một cách tối hậu. Các đại 
su Phật Hộ và Nguyệt Xứng khắng định nếu điều gì tồn tại theo 
cách tự tính của nó, thì nó sẽ phải tồn tại thật sự; các đại su nhu 
Thanh Biện khắng định rằng chỉ có điều này một mình nó thì 
không hàm ý rằng điều gì đó tồn tại một cách tối hậu. 

Hon nữa, các nhà Duy Thức nói rằng những hạt tử riêng lẻ và 
chóng vánh 2 thì không phải là những đối tuợng của các thức 
giác quan bởi vì chúng không trình hiện ra truớc các thức ấy; 
một tập hợp {họp uẩn} nhiều hạt tử chóng vánh cũng không 
phải là một đối tuợng của các thức giác quan bởi vì nó không 
tồn tại một cách thực chất. Họ nói rằng điều này tựa nhu sự trình 


<http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_th%E1%BB%A9c_t%C3%B4ng>. 
1 BA350 MAV: 6.97bc, La vállee Poussin 1970b: 199.14-15; 

P5262: 103.3.4-5. 

2 Ở đây ám chỉ các sự vật rất nhỏ và chu kỳ thành hoại rất ngắn ngủi. 

276 




hiện của hai mặt trăng. Đe trả lời cho lập thuyết đầu tiên, tác 
phấm Luận Lý Mãnh Viêm {nghĩa là Ánh sáng rực của lập luận} 
của Thanh Biện nói rằng: 1 

Neu các nguơi đang chứng minh rằng chỉ một hạt tử chóng 
vánh, không ở trong một phức họp, không phải là đối tuợng 
của một thức giác quan, thì các nguôi đang chứng minh điều 
đã đuợc xác lập. 

Trả lời cho lập thuyết kế, ngài nói rằng: 2 

Có phải các nguôi đang cho rằng một tập hợp {hợp uẩn} của 
những hạt tử của một loại trong một noi thì không phải là 
nguyên nhân của một thức giác quan, bằng cách đua ra lý do 
của các nguôi rằng, “bởi vì những hợp uấn nhu thế không 
tồn tại một cách thực chất”? Neu vậy, thì ta hoàn toàn không 
chấp nhận lý lẽ của các nguôi. Vì sao? Là bởi nhu sau. 
Nhiều hạt tử chóng vánh 3 khác nhau của một loại riêng biệt 
kết hợp thành một hợp uấn và góp phần vào họp uấn đó, vì 
vậy sinh khởi các phần của một đối tuợng. Từ điều này khởi 
sinh một tâm thức mà một hình ảnh trình hiện truớc nó, hình 
ảnh của một họp uân các hạt tử chóng vánh. [622] Chúng ta 
cho rằng, giống nhu những hạt tử chóng vánh, những cái ấm 
và các thứ tuông tự cũng đang tồn tại một cách thực chất, vì 
chúng là những phức hợp các hạt tử chóng vánh của một loại 
đon lẻ. 

Chính bản chất của một hạt tử chóng vánh là một tập hợp 
của tám chất liệu, nhung các nguôi dứt khoát khắng định là 
nó tồn tại một cách thực chất. Tuông tự nhu vậy, vì thế, 
những cái ấm và tuông tự - mang những bản chất là những 

1 BA351 Tsongkhapa đang diễn giải tác phẩm Trung Đạo Tâm Yếu Luận 
{Madhyamaka-hrdaya-vrtti-tarka-jva'là), P5256:94.5. 1-2. 

2 BA352 Ibid.; lời diễn giải của P5256:94.5.3-7. 

3 Thuật ngữ "hạt tử chóng vánh" ở đây dùng để chỉ các phần tử vật chất 
cực kỳ nhỏ và có thời gian tồn tại cũng cực ngắn. 


277 



hợp uấn - cũng tồn tại một cách thực chất. Một sự đon nhất 
phi hợp uấn không tồn tại. 

Do đó có vẻ như Thanh Biện khắng định rằng mồi hạt tử chóng 
vánh của một phức họp là nguyên nhân của một thức giác quan 
và tồn tại một cách thực chất. Vì ngài khắng định rõ ràng rằng 
mỗi một hạt tử này là điều tối hậu của các hạt tử chóng vánh, 
nên ngài hàm ý chấp nhận rằng những hạt tử không có thành 
phần 1 là điều kiện cảm giác cho sự sinh khởi một thức giác 
quan. Vì vậy, Thanh Biện khắng định những thức giác quan là 
không sai sót nếu chúng không bị tác động bởi những nguyên 
nhân bên ngoài và bên trong gây ra sai sót đã được giải thích từ 
trước . 2 Ở cấp độ thường tục, ngài đồng ý với Kinh Lượng Bộ 
trong các khắng định của ngài về điều kiện cảm giác cho sự sinh 
khởi một thức. Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói 
rằng : 3 

Một số người nói rằng Trung Quán Tông chấp nhận về mặt 
ước lệ một cách chính xác những điều Kinh Lượng Bộ chủ 
trưong một cách tối hậu. Các ngươi nên hiểu rằng những ai 
nói điều đó đã phơi bày sự vô minh hoàn toàn về thực tại 
vốn được giải thích trong Căn Bản Trung Quán Luận của 
Long Thọ. Cũng có những người nghĩ rằng Trung Quán 
Tông chấp nhận về mặt ước lệ những điều Tỳ-bà-sa Bộ chủ 
trương về cơ bản. Những ai nghĩ vậy không hề hiếu chút gì 
về thực tại đã được trình bày trong Căn Bản Trung Quán 
Luận. Bởi những giáo pháp siêu phàm không thế được so 
sánh với những giảo pháp thế tục theo lối này. Thiện tri thức 
nên biết rằng hệ thống của chúng ta là duy nhất. 


1 còn gọi là hạt tử phi thành phần tức là các sự vật rất nhỏ không thể chia 
cắt thành nhỏ hơn được - nghĩa Hán-Việt là nguyên tử. 

2 BA353 LRCM: 617-619. ' 

3 BA354 MAVbh, La Vallee Poussin 1970b: 406.14-407.3; P5263: 166.2.3- 

6 . 

278 



Vì vậy Nguyệt Xứng không chấp nhận ngay cả một cách ước lệ 
vê những chủ thê và khách thê không có bộ phận được thừa 
nhận bởi những giáo lý đặc thù của các bộ này. Tứ Bách Luận 
Thích của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Thật không đúng đắn khi các bộ phái Phật giáo khắng định 
những hạt tử chóng vánh tồn tại một cách thực chất như Tỳ- 
bà-sa bộ đã làm. 

Do đó ngài nói rằng ngài không khắng định về các hạt tử phi 
thành phần. [623] 

Nguyệt Xứng đang nói đến những thứ như những hạt tử phi 
thành phần khi ngài nói rằng các nhà Trung Quán không khắng 
định về mặt ước lệ những điều mà hai phái Tỳ-bà-sa và Kinh 
Lượng, khắng định một cách tối hậu. Ngài không có ý nói rằng 
các nhà Trung Quán bác bỏ, ngay cả một cách ước lệ, mọi thứ 
mà hai bộ phái ấy cả quyết là đúng, bởi vì trong khi Tỳ-bà-sa và 
Kinh Lượng bộ khắng định những pháp như sắc và thanh là 
đúng, thì các nhà Trung Quán chỉ chấp nhận sự tồn tại đon thuần 
của chúng một cách ước lệ. Trong Tứ Bách Luận Thích, 2 
Nguyệt Xứng bác bỏ sự khắng định rằng mỗi hạt tử chóng vánh 
từ một tập hợp các hạt tử chóng vánh trong một co quan thụ cảm 
là một nguyên nhân của một thức giác quan. Ngài tranh luận 
rằng các co quan thụ cảm không được xác lập chỉ bởi những hạt 
tử chóng vánh đó hay bởi điều gì đó khác chúng. Vì vậy, những 
co sở của các thức giác quan là những cơ quan thụ cảm được 
quy gán trong sự phụ thuộc vào những hạt tử chóng vánh đó. 
Tương tự như thế, trong trường họp của các đối tượng, ngài nói 
rằng các đối tượng của những thức giác quan tồn tại như những 
lập kiến được tạo lập một cách phụ thuộc. Ngài cũng khắng định 
rằng thức được chỉ định là trực tiếp [trong ý nghĩa của việc cảm 
nhận], nhưng đối tượng của thức mới thật sự là điều trực tiếp 


1 BA355 CstởCs: 14.18; P5266: 268.3.1. 

2 BA356 Cát, P5266: 259.2.1-8. 

279 



[nghĩa là, trực tiếp trước cả thức]. Do đó, dù đại sư Nguyệt 
Xứng và đại sư Thanh Biện giống nhau trong việc chấp nhận 
những đối tượng bên ngoài, nhưng họ dường như khác nhau về 
việc họ thừa nhận những co quan thụ cảm và những đối tượng 
của chúng như thế nào. 

Trước đây, trong khi bác bỏ rằng các thức giác quan là hiệu quả 
trong khuôn khố tự tính, Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt Xứng 
đã nói rằng đối tượng của một thức giác quan là lừa dối “bởi nó 
tồn tại theo một cách nhưng trình hiện theo cách khác”. 1 Vì vậy, 
các pháp như sắc và thanh xuất hiện trước các thức giác quan 
như thế chúng đã tồn tại bằng chính tự tính của chúng, nhưng tự 
tính trình hiện trước các thức này lại không hề tồn tại ngay cả 
một cách thường tục. Do đó, Nguyệt Xứng khắng định những 
thức giác quan này sai sót ngay cả về mặt ước lệ. 

Thêm nữa, các thức giác quan không thế nào là những nhận thức 
hiệu quả vốn thừa nhận các đối tượng như các sắc tướng, các âm 
thanh, và v.v... một cách ước lệ. Lý do mà các thức giác quan 
đó bị thừa nhận là sai sót là vì không có đối tượng nào tồn tại 
bằng tự tính như trình hiện trước chúng. Sự không tồn tại của 
một đối tượng như thế được xác lập bởi một thức lập luận phân 
tích rằng liệu các đối tượng đó có tồn tại về thực chất hay 
không; nó không hề được xác lập bởi nhận thức hiệu quả thường 
tục. Vì vậy, về mặt những thức thường tục, thì chúng không sai 
sót. 

về những thức cảm nhận các pháp như một mặt trăng đôi hay 
một ảnh phản chiếu, thì các đối tượng như là những thứ trình 
hiện trước chúng — hai mặt trăng, một bề mặt được phản chiếu, 
và tưong tự - không tồn tại; [624] điều này được xác lập bởi tự 
chính nhận thức hiệu quả một cách ước lệ mà không dựa vào 
một thức lập luận. Vì vậy, thật thích đáng đế phân biệt giữa 
những thức giác quan sai lầm này với năm thức giác quan hiệu 
quả như là những thức thường tục không đúng và những thức 
thường tục đúng đắn. 


1 BA357 Trích ở LRCM: 615. 
280 



Nghỉ vấn: Chúng ta công nhận điều đó tạo nên sự khác biệt về 
việc liệu một thức được nhận biết là sai lầm trong sự phụ thuộc 
vào {1} thức lập luận hay {2} nhận thức hiệu quả một cách ước 
lệ. Tuy nhiên, cũng như tham chiếu đến cảm nhận về một hình 
ảnh được phản chiếu như là một bề mặt không hề tồn tại, thì sự 
tham chiếu đến nhận thức về bất kỳ điều gì như là có tự tính 
cũng không hề tồn tại. Cũng như các sắc tướng và v.v... thiếu 
vắng tự tính thì tồn tại; thì một ảnh phản chiếu thiếu vắng một 
bề mặt cũng tồn tại. Vì lý do này, một người không thế phân biệt 
những nhận thức đó về sự chính xác của chúng thậm chí trong 
mối tưong quan với nhận thức ước lệ thông thường. 

Đáp: Thật vậy, điều gì tồn tại theo cách tự tính của nó và một 
đối tượng trong một ảnh phản chiếu vốn tồn tại tưong ứng với 
vẻ trình hiện của nó như là một bề mặt thì giống nhau ở điểm 
không tồn tại một cách ước lệ. Hon nữa, các sắc tướng và các 
ảnh phản chiếu cũng giống nhau ở điểm tồn tại một cách ước lệ. 
Tuy nhiên, Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Một số pháp do duyên khởi - như những ảnh phản chiếu và 
những tiếng vang - là sai lạc và trình hiện sai lạc ngay cả với 
người thiếu hiếu biết. Một số pháp - như màu xanh và các 
sắc tướng khác cũng như các tâm thức, các cảm giác, v.v... 
- trình hiện thật đúng. Bản chất tối hậu của các pháp [đó là 
tính Không] không trình hiện theo bất cứ cách nào đối với 
những người vô minh. Do vậy, bản chất đó [nghĩa là tính 
Không] và bất cứ điều gì là sai lạc ngay cả một cách ước lệ 
thì không phải là những Tục Đố {chân lý quy ước}. 

Vì thế ngài tạo sự phân biệt rằng màu xanh và v.v... được thừa 
nhận là những Tục Đe, trong khi những ảnh phản chiếu và tưong 
tự thì không phải. Neu ai đó nghi ngờ sự phân biệt này, thì 


1 BA358 MAVbh ở MAV: 6.28, La Vallee Poussin 1970b: 107.11-17; 
P5263: 124.1.2-3. 


281 



chúng ta đáp lại như thế nào? Đây là điều ta nghĩ: Mặc dù các 
sắc tướng và các ảnh phản chiếu giống nhau về mặt trình hiện 
trước các thức thường tục, nhưng ngay cả một thức thế gian có 
thế nhận biết các ảnh phản chiếu và tương tự là sai lạc; do đó, 
chúng không được thừa nhận là những sự thật đối với thế gian, 
nghĩa là, đối với một thức thường tục. [625] Màu xanh và tương 
tự là những điều không thật, nhưng một thức thế tục không thế 
hiếu chúng là những điều không thật; vì vậy, Nguyệt Xứng thừa 
nhận chúng là những sự thật đối với thế gian, nghĩa là, đối với 
một thức thường tục. 

Do đó, có thế phân biệt các đối tượng là đúng thật và sai lạc về 
mặt thức ước lệ. Tương tự như thế, có thế phân biệt các chủ thế 
là chính xác và không chính xác về mặt thức ước lệ. 

Nghỉ vẩn : Neu một thức giác quan chính xác về mặt thức ước lệ, 
thì điều này mâu thuẫn với tính sai sót của nó một cách ước lệ. 

Đáp : Có sự “thường tục” trong khuôn khố của những điều mà 
các thức giác quan là sai sót - khi chúng ta nói rằng chúng sai 
sót một cách thường tục. Rồi thêm nữa, có thức “thường tục” 
trong mối liên hệ đến những điều mà các thức giác quan không 
khiếm khuyết đó được thừa nhận như là chính xác. Neu hai điều 
này tương tự nhau thì sẽ có một sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, vì hai 
cách dùng từ “thường tục” này khác biệt nhau, vậy thì có mâu 
thuẫn gì ở đó? 

Chúng khác biệt như thế nào? Lý lẽ bác bỏ sự tồn tại về bản chất 
hay tự tính của các sắc tướng và tương tự. Nó không thế làm 
điều này một cách tối hậu [bởi vì không điều gì có thế được thực 
hiện một cách tối hậu trong hệ thống này vốn bác bỏ sự tồn tại 
tối hậu], cho nên nó phải tiến hành điều đó một cách ước lệ. Đối 
với loại thức ước lệ đó thì các thức giác quan là sai sót \ Ngoài 
điều đó ra, những thức giác quan thì không bị sai sót như được 


1 Do thức giác quan nhận lầm về sự tồn tại bản chất của những gì trình 
hiện trước nó. 

282 ' 



nhìn thấy bởi những thức ước lệ thông thường; do vậy không có 
sự mâu thuần. Ví dụ, giống như sự ước lệ thế tục: “Một số người 
ở đây; một số người không ở đây". Cụm từ “một số” là giống 
nhau, nhưng không ai giả định rằng một số người ở đây và một 
số người không ở đây là giống nhau. Vì thế cũng tương tự, phấm 
chất “không sai sót” của những thức giác quan được thừa nhận 
trong khuôn khố một thức thế tục thông thường; các nhà Trung 
Quán không khắng định chúng là không sai sót. Điều ấy tương 
tự như lời huấn thị của Nguyệt Xứng, “Những điều đó. . . là thật 
đối với thế gian”. 1 

Do đó, Các nhà Trung Quán thừa nhận các thức giác quan có sai 
sót. Tuy nhiên, việc các thức giác quan này thừa nhận các đối 
tượng sai lạc của chúng thì không phải là một mâu thuẫn. Mà 
đúng hơn là, nếu một đối tượng đúng thật được thừa nhận, thì 
chúng ta sẽ mâu thuẫn khi quả quyết nó được thừa nhận bởi một 
chủ thế sai sót. Một cách ước lệ, chúng ta khắng định tất cả hiện 
tượng đều như một ảo ảnh của phù thủy và vì vậy, chúng sai lạc 
về mặt ước lệ. Mặc dù vậy, không có mâu thuẫn khi thừa nhận 
chúng là những Tục Đe (kun rdzob bden pa, samvrti-satyà). 
[Nhập Trung Quán Luận Thích của Nguyệt Xứng] nói rằng, 2 
“Bởi vô minh che khuất bản chất của các hiện tượng, nên chúng 
ta gọi nó là kẻ che đậy (kim rdzob, samvrtỉ ) ”. Do đó không có 
mâu thuần trong việc điều gì thật đúng đối với kẻ che đậy (kun 
rdzob, samvrtĩ), nghĩa là vô minh, và điều gì sai lạc đối với thức 
ước lệ (kun rdzob, samvrtỉ ) mà chúng ta bác bỏ sự tồn tại về bản 
chất trong các hiện tượng. [626] 

Lời tuyên thuyết [trong Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt 
Xứng] “bất cứ điều gì sai lạc ngay cả một cách ước lệ thì không 
phải là Tục Đe” 3 nói đến một nhận thức hiệu quả ước lệ vốn 
nhận ra rằng các pháp như là một bề mặt thật sự của một ảnh 


1 BA359 MAV: 6.25, trích ở LRCM: 618. 

2 BA360 MAV: 6.28. 

3 BA361 MAVbh, trích ở LRCM: 624. 


283 



phản chiếu là sai lạc. Lời huấn thị ấy không thế chỉ đơn giản nói 
đến những sắc tuớng và tuơng tự là sai lạc về mặt uớc lệ. 


284 



Chương 14: Sư Tồn Tai Ước Lê 


Theo cách này, những nhà Trung Quán chúng tôi thừa nhận một 
cách ước lệ rằng có nhiều trình bày về luân hồi và Niết-bàn 
trong hệ thống của chúng tôi; chúng tôi cũng bác bỏ sự tồn tại 
ước lệ của những lập kiến được những nhà Bản Chất Luận đưa 
ra như những quả quyết đặc trưng. Bởi điều này cực kỳ khó, nên 
tri thức chính xác về sự trình bày Nhị Đe hiếm khi tồn tại. 

Việc hiểu lầm có thế phát sinh như sau: Khi chúng ta bác bỏ sự 
tồn tại thường tục của những lập kiến được các nhà Bản Chất 
Luận khắng định, thì chúng ta phải tiến hành bác bỏ bằng cách 
dùng sự phân tích lý luận. Hon nữa, khi đưa ra quan điểm của 
chính họ về các vấn đề như sự tồn tại của sinh và diệt một cách 
thường tục, những cá nhân quán chiếu sẽ quyết định là khắng 
định điều gì dựa theo điều có thế được chứng minh, và sự minh 
chứng được dựa vào một chuỗi lập luận. Khi lưu tâm đến điều 
này, một số cảm thấy rằng dưới sự phân tích lập luận, thì những 
thường tục được đưa ra về sự sinh khởi, v.v. . . và những lập kiến 
phóng tưởng của các nhà Bản Chất Luận có cùng trạng thái là 
hoặc mâu thuẫn hoặc không mâu thuẫn bởi lý luận. Vì vậy, nếu 
họ từ chối sự tồn tại thường tục của các lập kiến như một đấng 
Sáng Thế hay một nền tảng nguyên thủy, thì họ cũng phải từ 
chối sự hiện hữu ước lệ của các sắc tướng và tưong tự; nếu họ 
cho rằng các sắc tướng tồn tại một cách ước lệ, thì họ cũng phải 
chấp nhận sự tồn tại của một đấng Sáng Thế. Họ nhận thấy hai 
điều ấy tưong đưong nhau. Họ nói rằng thật không thích đáng đế 
hệ thống của chính họ nhận diện hay khắng định bất kỳ hiện 
tượng nào, “Điều này là như thế và như thế; điều này không phải 
như thế và như thế". Họ cho là trong việc này họ đã tìm ra thực 


1 BA362 Theo các nhà Số Luận hữu thần, vị chúa tể tối cao khai mở và 
trông nom sự tạo thành thế giới từ "bản chất nền tảng" ( rang 
bzhin, prakrtì), gọi cách khác là "nguyên thủy cốt yếu" ( spyi gtso 
bo, pradh&nà). 


285 



tại của Trung Quán. Hơn nữa, theo cách hiếu nhu thế, họ cho 
rằng việc bình ốn tâm thức của các ngươi mà rút cuộc không 
nắm bắt bất kỳ điều gì là sự nuôi dưỡng quan điểm Trung Quán 
thực sự. [627] Có rất nhiều người khắng định điều này. 

Hiến nhiên là lời nói như thế không làm thiện tri thức hoan hỷ. 
Vì đã bị thất bại trong việc nhận diện được đối tượng vốn bị lý 
luận phủ nhận như giải thích bên trên, nên những ai nói điều này 
sử dụng các luận điểm bác bỏ sự hiện hữu tự tính đế phá bỏ mọi 
sự trình bày về các thường tục. Do đó, lý luận của họ là một lập 
thuyết hết sức không chuẩn xác; lập thuyết ấy xem chánh kiến 
và tà kiến là như nhau ở mức độ chúng sai sót hay không sai sót. 
Hệ quả là, sự huân tập kéo dài một quan điểm như thế không 
đưa các ngươi đến gần hơn với chánh kiến dù chỉ là một chút. 
Thật vậy, nó khiến các ngươi rời xa chánh kiến, bởi một tà kiến 
như thế hoàn toàn mâu thuẫn với lộ trình của duyên khởi, lộ 
trình mà trong đó tất cả những giáo pháp về duyên khởi về luân 
hồi và Niết-bàn là biện hộ được trong hệ thống của chúng ta. Vì 
vậy, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Bản ngã như nó được phóng tưởng bởi những triết gia phi 
Phật giáo 

Những người bị giấc ngủ của vô minh quấy nhiều, 

Và các pháp được quy gán là ảo ảnh sa mạc, 

Những ảo thuật của các thầy phù thủy và v.v..., không tồn 
tại ngay cả ở thế gian. 

Nguyệt Xứng dạy rằng điều gì bị phóng tưởng trong những quả 
quyết đặc trưng của những triết gia phi Phật giáo - hoặc, theo 
trích dần trước đây, 2 trong những quả quyết đặc trưng của các 
nhả Bản Chất Luận Phật giáo - đều không tồn tại ngay cả một 
cách thường tục trong hệ thống Trung Quán của chúng tôi. Ta sẽ 
giải thích về điểm này. 


^363 MAV 6.26, La Valine Poussin 1970b: 105.9-12; P5262: 101.5.7-8. 
2 BA364 Từ ngài Thanh Biện. Xem ghi chú 352 ở LRCM: 621-622 
286 



Làm sao một người có thế xác định điều gì đó tồn tại một cách 
thường tục? Chúng tôi cho rằng điều gì đó tồn tại một cách 
thường tục nếu: (1) điều đó được nhận biết từ một thức thường 
tục; (2) không tồn tại một nhận thức hiệu quả thường tục nào 
mâu thuẫn với sự tồn tại của nó như khi nó được nhận biết; và 
(3) lý luận phân tích thực tại một cách chính xác - nghĩa là, 
phân tích liệu rằng điều gì đó có tồn tại một cách tự tính hay 
không - không mâu thuẫn với tính chất tồn tại của nó. Chúng tôi 
cho rằng điều gì không thỏa mãn được những tiêu chuẩn ấy đều 
không tồn tại. 

về một ý nghĩa nào đó, thức ước lệ vận hành theo cách thức 
không truy vấn. Nó chỉ vận hành trong bối cảnh là một pháp sẵn 
có trình hiện trước nó như thế nào, mà không phân tích rằng, 
“Có phải đây là cách mà đối tượng thật sự tồn tại, hay nó chỉ 
trình hiện theo phưong cách này đối với tâm thức của tôi?” 
[628] Nó được gọi là thức không phân tích, nhưng điều đó 
không phải là nó hoàn toàn không truy vấn 1 . Nó vận hành trong 
bối cảnh các pháp trình hiện như thế nào, các pháp đó được một 
thức thế gian hay ước lệ nhận biết ra sao. Nó không vận hành 
thông qua sự phân tích rằng các pháp thật sự tồn tại như thế nào. 
Vì vậy, nó được gọi là tri thức thế tục. Loại thức này xảy ra 
trong tất cả mọi người, cho dù họ có liên can vào các hệ thống 
triết lý hay không. Do đó, bất kế nó xảy ra trong dòng tâm thức 
của ai, thì điều này được gọi là “tri kiến thế tục” hay “thức phi 
phân tích”. 

Đừng giả định rằng nó chỉ tồn tại trong những dòng tâm thức 
của những con người thế tục không liên can vào các hệ thống 
triết lý. Những ai liên can đến các hệ thống như thế có thế 


1 Ở đây ngài Tsongkhapa chỉ tập trung nói về trạng thái khi các pháp 
được nhận biết bởi cách thông thường. Nhưng một cách thấu đáo, 
trong các nhận thức phàm tục thông thường vẫn có một mức độ 
định danh (đặt tên, phân biệt, so sánh,...) nào đó đến các sự vật 
được nhận thức. Do đó Ngài mới đưa ra lưu ý này. Đê’ tránh ngộ 
nhận rằng các thức thường tục này hoàn toàn là không định danh 
hay không nhị nguyên. 


287 



thường xuyên mang những tâm thức phân tích rằng, “Tri thức 
ước lệ có chính xác không?” hay “Đối tượng này có tồn tại theo 
phương cách này trong thực tại hay không?” Tuy nhiên, làm thế 
nào mà tất cả những thức của họ có thế phân tích được các pháp 
thật sự tồn tại ra sao? Vì vậy, nếu ngươi muốn hiếu được tri thức 
thế tục là gì, thì các ngươi không thế chỉ tham vấn những vị 
trưởng lão thế tục vốn không hề nắm giữ các giáo thuyết triết lý. 
Tuy nhiên, sẽ thật đầy đủ khi xem xét làm thế nào các tâm thức 
không phân tích vận hành trong những dòng tâm thức cả của hai 
phía trong một cuộc tranh luận. Điều mà những thức này nhận 
biết là cơ sở thụ cảm hoặc trải nghiệm cho sự kiến lập của ngôn 
ngữ ước lệ. 

Người bình thường không hiểu được nghiệp và nghiệp quả, 
những cấp độ tu tập và những lộ trình, hay những vấn đề như 
thế, nhưng họ nghe và trải nghiệm về chúng, bằng cách ấy lấy 
chúng làm những đối tượng. Vì như vậy, chúng trình hiện ngay 
cả với những thức thông thường vốn không phân tích các pháp 
thật sự tồn tại như thế nào. Do đó, chúng tôi tránh ngụy biện 
rằng những điều này sẽ không phải là những điều mà thế gian 
nhận biết. 

Những nhận thức hiệu quả thường tục khác không mâu thuẫn 
với điều gì tồn tại một cách thường tục. Ví dụ, một thức không 
phân tích các pháp thật sự tồn tại như thế nào có thế nghĩ rằng 
một sợi dây thừng là một con rắn hoặc một ảo giác sa mạc là 
nước. Tuy nhiên, nhận thức hiệu quả thường tục thì có sự mâu 
thuẫn với các đối tượng được những thức như thế nắm bắt 1 , cho 
nên các đối tượng đó không tồn tại ngay cả một cách ước lệ. 

Một thức lập luận phân tích một cách chính xác rằng điều gì đó 
có tồn tại một cách tự tính hay không thì không mâu thuẫn với 
điều gì tồn tại một cách ước lệ. [629] Điều được thừa nhận một 
cách ước lệ thì phải được xác lập bởi nhận thức hiệu quả ước lệ. 
Thêm vào đó, những thức lập luận vốn phân tích chính xác liệu 


1 Tức là việc nhận lầm sỢi dây thành con rắn và ảo giác sa mạc thành 
vũng nước thật. 

288 



rằng nó có thật sự tồn tại một cách tự tính hay không thì phải 
không mâu thuẫn với nó theo bất kỳ phuơng cách nào. Bất cứ 
điều gì mà lập luận nhu thế xác lập là đang tồn tại thì phải tồn 
tại một cách bản chất, vì vậy thật mâu thuẫn khi điều đó là một 
đối tuợng uớc lệ. Do vậy, sẽ là sai lầm khi lần lộn (1) việc 
không bị mâu thuẫn bởi một thức lập luận và (2) việc đuợc xác 
lập bởi một thức lập luận. Sự lần lộn nhu thế là co sở gây ra 
quan điểm sai lạc rằng hai đề xuất sau giữ vị trí nhu nhau, hoặc 
cùng đúng hoặc cùng sai: 

1 . Hỷ lạc và đau đớn sinh khởi một cách uớc lệ từ đức hạnh 
và không đức hạnh. 

2. Hỷ lạc và đau đớn sinh khởi từ một đấng sáng thế và một 
nền tảng nguyên thủy. 

Sự định danh này là không đúng đắn. Hai đề xuất trên tuông 
đuong nhau trong phạm vi về việc một dòng lập luận vốn phân 
tích một cách chính xác rằng liệu có phải các pháp tồn tại một 
cách tự tỉnh sẽ không xác lập đuợc cả hai, nhung hai đề xuất này 
không giống nhau về mọi khía cạnh - một đề xuất có mâu thuẫn 
bởi lý luận {đề xuất 2} và đề xuất kia thì không {đề xuất 1 } . 

Một đối tuợng và chủ thế không có thành phần, một bản ngã, 
một nền tảng nguyên thủy, một đấng sáng tạo - các pháp nhu 
vậy là các lập kiến phóng tuởng đuợc trình bày trong các khắng 
định đặc trung của những nhà Bản Chất Luận Phật giáo và phi 
Phật giáo. Kh i khắng định các điều này, họ nghĩ rằng loại phân 
tích lập luận này về việc liệu rằng các pháp có tồn tại một cách 
nền tảng hay không sẽ khám phá ra về chúng. Theo đó, bởi họ 
khắng định rằng các pháp này có thế đứng vững truớc phân tích 
lập luận, nên họ phải chấp nhận một điều là nguời khác bên 
ngoài các truờng phái của họ có thế thực hiện sự phân tích lập 
luận nhu thế nhằm khám phá xem các pháp này có tồn tại một 
cách tự tính hay không. Khi đuợc phân tích theo cách này, các 
pháp nhu thế không thế đứng vững trước áp lực của sự truy cứu 
bởi việc lập luận hoàn hảo. Do vậy, khi lý luận không tìm thấy 

289 



chúng, thì chúng sẽ bị bác bỏ - vì nếu chúng tồn tại, thì những 
lập luận ấy sẽ phải tìm ra chúng. 

Chúng tôi thừa nhận các sắc, thanh, và v.v. . . {tồn tại đơn thuần} 
chỉ ở mức chúng đuợc nhận biết từ các thức thuờng tục {mà các 
thức này} vốn không bị khiếm khuyết bởi những nguyên nhân 
sai sót bên trong và bên ngoài. [630] Chúng tôi không khắng 
định chúng nhu là thành phần của một hệ thống mà trong đó một 
sự phân tích liệu rằng { 1 } chúng chỉ là những thuờng tục đơn 
thuần hay là thav vào đó {2} có sự tồn tại khách quan {mà sự 
phân tích} sẽ tìm thấy rằng chúng đang tồn tại một cách bản 
chất hay tự tính hay không. Vì thế, sự phân tích lập luận xem 
liệu rằng chúng có tồn tại một cách tự tính hay không là không 
liên quan vì chúng tôi chang hề khắng định rằng những đối 
tuợng này có thế đứng vững truớc phân tích lập luận. Ví dụ, nếu 
ai đó khắng định rằng, “Đây là một con cừu”, thì thật không 
thích đáng khi phân tích lời quả quyết đó bằng câu hỏi, “Có phải 
nó là một con ngựa hay một con voi?” Điều này cũng tuơng tự 
nhu vậy. 

Có những pháp vốn đã “quen thuộc với thế gian” từ vô thủy, và 
tuy nhiên lại không tồn tại ngay cả một cách uớc lệ bởi vì lý 
luận mâu thuẫn với chúng. Ví dụ nhu, một nguời có thế viện dẫn 
bản chất mà vô minh gán đặt thêm lên các pháp, cái “tôi” và 
“của tôi” tồn tại một cách nền tảng đuợc hình thành bởi cái nhìn 
thật chất hóa về các hoại uấn, hay đối tuợng của sự định danh 
rằng quả núi của hôm qua là quả núi của hôm nay. Do đó, không 
phải là các nhà Trung Quán chấp nhận một cách uớc lệ về tất cả 
các pháp vốn quen thuộc với thế gian. 

Một số nguời tranh luận rằng về mặt tồn tại uớc lệ, thì các sắc, 
thanh, và v.v. . . . không tuơng đồng với những lập kiến của các 
triết gia phi Phật giáo bởi vì điều truớc {tức sắc, thanh, 
huơng,. . . } quen thuộc với tất cả thế gian trong khi điều sau {các 
lập kiến định danh từ các nhà Bản Chất Luận} chỉ quen thuộc 
với những nguời ủng hộ các triết lý. Những nguời giữ lập thuyết 
này đã thất bại trong việc tạo ra các phân biệt cấn thận. Neu 
không, họ sẽ nhận thấy nhiều hàm ý thừa thãi trong tranh luận 


290 



của họ như là: về mặt ước lệ, các sắc và tương tự không thế như 
những ảo giác; mà đúng hơn là, ở cấp độ ước lệ chúng sẽ phải 
tồn tại một cách bản chất. Hơn nữa, tác phấm Lục Thập Tụng 
Như Lý Luận Thích của Nguyệt Xứng luận giải cho Lục Thập 
Tụng Như Lý Luận [của Long Thọ ] nói rằng: 1 

Người không chính xác là những người nắm bắt các pháp 
này trong luân hồi chỉ như là niềm hỷ lạc và v.v..., bởi vì 
các pháp này không có bản chất này ngay cả một cách ước 
lệ. Người đúng đắn là những người nắm bắt các pháp như là 
sự đau khố và v.v. . . . bởi vì các pháp này mang bản chất như 
thế một cách ước lệ. 

Ngài giải thích rằng mặc dù sự thường hằng và v.v. . . . của các 
pháp trong luân hồi là “kiến thức chung” trong thế gian, nhưng 
những khái niệm như thế là không chính xác ngay cả một cách 
ước lệ. [631] Hơn nữa, mặc dù sự vô thường của chúng và v.v. . . 
không quen thuộc với toàn thế gian, nhưng những quan niệm 
như thế là đúng đắn. 

Vì vậy, một thức định danh nắm bắt các hợp uấn như là vô 
thường và v.v... thì sai sót về mặt đối tượng trình hiện của nó, 
nhưng chúng tôi gọi nó là đúng đắn, hoặc không sai lạc, bởi vì 
những gì nó phân biệt không bị mâu thuẫn bởi nhận thức hiệu 
quả. Các thức giác quan sai lạc về các đối tượng trình hiện của 
chúng, và chúng tôi không gọi chúng là không sai lạc vì chúng 
chẳng có yếu tố nào khác vốn không sai lạc cả 2 . Tất cả thức giác 
quan đều giống nhau ở chồ sai lạc về điều gì trình hiện trước 
chúng. Tuy nhiên, các thức giác quan chang hạn như các thức, 
mà một ảnh phản chiếu trình hiện trước chúng, thì là các thức 
ước lệ không đúng; mặt khác, các thức giác quan không khuyết 


^365 YSv ở YS: 7b; P5265: 173.4.2-3. 

2 Ở đây câu này có nghĩa là các giác quan nhận thấy các vật trình hiện ra 
trước các thức đó dường như là thường hằng, bền vững hay có tự 
tính. Trong khi thực tế điều này là sai. 


291 



tật là các thức ước lệ đúng. Nhận định này căn cứ vào việc liệu 
rằng có một đối tượng có tương thích với vật trình hiện qua trần 
cảnh thế gian của thức giác quan ấy hay không. 

Do các đối tượng, được suy diễn bởi các thức định danh vốn 
nắm bắt các họp uấn như là thường hằng và v.v. . ., không tồn tại 
một cách ước lệ, nên lý luận có thế bác bỏ chúng. Tuy nhiên, các 
đối tượng tham chiếu của những sự định danh của các hợp uẩn 
như là vô thường, v.v... thì tồn tại một cách ước lệ; vì vậy, lý 
luận không thế bác bỏ chúng. Không có sự thường hằng tối hậu 
hay nền tảng và v.v. . .; tương tự như vậy, không có sự vô thường 
tối hậu hay nền tảng và v.v... Do đó những định danh về tám 
điều ấy như là đang hiện hữu trong thực tại thì hoàn toàn giống 
nhau về mức độ chính xác của chúng . 1 Tư duy về điều này, đức 
Phật đã nói [trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh ] rằng các ngươi 
đang thiền lên các biểu tướng của sự tồn tại thực sự dù cho các 
ngươi thiền lên các sắc là thường hằng hay vô thường, là hỷ lạc 
hay đau đớn, là có ngã hay vô ngã. 

Nghi vấn: Vô minh gán đặt thêm bản chất nội tại lên các pháp. 
Đối với Ngài, dùng lý luận đế đánh bại tầm nhìn của nó, nhưng 
không phải đế bác bỏ các đối tượng ước lệ - đây là một mâu 
thuẫn, vì Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng nói rằng : 2 

Bậc Thánh giả đã nói do vô minh che mờ bản chất các hiện 
tượng, 

Nên nó là một “kẻ che đậy” (kitn rdzob, samvrtỉ). 

Các thêu dệt mà nó cảm nhận xem như là sự thật 

Được gọi là “những sự thật cho một kẻ che đậy” (kun rdzob 

bden pa, samvrtỉ-satya ). 


1 BA366 "Tám" nói về bốn sai lầm - xem luân hồi là thường hằng, hỷ 
lạc, thanh tịnh và hữu ngã {thường, lạc, ngã, tịnh} - và bốn định 
danh đúng của những điều này là vô thường, khổ, bất tịnh và vô 
ngã. Xem LRCM: 98 ( Great Treatíse 2000: 145); Hopkins 1983:292-96. 

2 BA367 MAV: 6.28, La Vallee Poussin 1970b: 107.1-3; D3796: Ha 205b2. 

292 



Vì vậy Nguyệt Xứng nói rằng các sắc, thanh, và v.v... được thừa 
nhận là những chân lý thường tục (kun rdzob bden pa, samvrti- 
satya) thông qua áp lực của vô minh. 

Đáp: Không có sai sót nào ở đây cả. [632] Khi chúng tôi thừa 
nhận các pháp như các sắc và thanh là những chân lý ước lệ, thì 
"chân lý" nghĩa là chúng đúng đắn thông qua áp lực của một ý 
nghĩ cụ thế. Bởi vì ý nghĩ ấy phải được xem xét là một định 
danh của sự tồn tại thực sự, nên các sắc, thanh, và v.v... là những 
sự thật đối với vô minh vốn gán đặt thêm sự hiện hữu tự tính lên 
chúng. Do đó, Nguyệt Xứng nhắc đến hai loại: A-la-hán, những 
người đã loại trừ vô minh do phiền não, và các vị bát địa Bồ-tát 
và cao hon khi ngài nói rằng, “Họ thấy được những trình hiện 
này như những thêu dệt và không như là sự chân thật bởi vì họ 
không có một định danh cường điệu về sự tồn tại thực sự”. 1 Bởi 
lý do này, Nguyệt Xứng nói rằng với những ai không có định 
danh về sự hiện hữu thực sự, thì các sắc tướng và v.v... chỉ là 
“những thường tục đon thuần”. 

Vì vậy, chân lý về các sắc, thanh, và tưong tự được thừa nhận 
trong tầm nhìn của vô minh, nhưng vô minh {tức sự hiếu biết sai 
lạc} lại không thừa nhận các pháp như các sắc và thanh. Ví dụ, 
từ tầm nhìn của một thức sai lạc nắm bắt một dây thừng như một 
con rắn, dây thừng là một con rắn, nhưng thức sai lạc này không 
thừa nhận dây thừng. Vì những tâm thức thừa nhận các pháp 
như sắc và thanh là sáu thức không bị khiếm khuyết liên can tới 
mắt, tai, v.v..., nên các đối tượng mà chúng xác lập thì tồn tại 
một cách ước lệ, và vì thế lý luận không bác bỏ được chúng. 
Tuy nhiên, chúng không tồn tại ngay cả một cách ước lệ khi vô 
minh nắm bắt chúng. Điều này do bởi vô minh gán đặt thêm một 
bản chất nền tảng hay tự tính lên các pháp, và bản chất tự tính 
này không tồn tại ngay cả một cách ước lệ. Do đó, lý luận bác 


1 BA368 Đoạn văn này chủ yếu là diễn dịch từ MAVbh ở MAV: 6.28, La 
Valine Poussin 1970b: 108.2-6. Cụm từ trong ngoặc kép là một 
trích dẫn trực tiếp. 


293 



bỏ một cách ước lệ điều mà vô minh nắm bắt; nếu nó không bác 
bỏ được, thì các ngươi đã không thế chứng minh được rằng, ở 
mức độ ước lệ, các pháp tựa như những ảo ảnh. 

Vô minh gán đặt thêm một tự tính lên các pháp; từ điều này, sự 
chấp thủ, sân hận, và v.v... sinh khởi, gán đặt thêm nữa những 
tính năng như sự lôi cuốn hay không lôi cuốn lên bản chất bên 
trong ấy. Do đó, lý luận cũng có thể được dùng để loại trừ 
phương cách mà sự chấp thủ và tương tự nắm bắt các đối tượng. 
Tác phẩm Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Chấp thủ và v.v... chỉ gán đặt thêm những đặc tính như sự 
thu hút hay không thu hút lên tự tính của các pháp mà vô 
minh đã gán đặt. [633] Do đó chúng không hoạt hóa nếu 
tách rời vô minh; chúng phụ thuộc vào vô minh. Điều này do 
bởi vô minh là phiền não chính yếu. 

Đây là những phiền não bấm sinh {câu sinh} đã vận hành từ vô 
thủy. Tuy nhiên, vì lý luận có thế nhố tận gốc phương cách mà 
chúng nắm bắt các pháp, nên những đối tượng tham chiếu của 
chúng không tồn tại ngay cả một cách ước lệ. Do đó, các đối 
tượng của các tâm thức bẩm sinh có hai loại: các đối tượng mà 
lý luận có thế bác bỏ và các đối tượng mà lý luận không thế bác 
bỏ. Các đối tượng của những nhận thức hiệu quả ước lệ bẩm 
sinh, mà các nhận thức này thừa nhận các pháp như sắc và 
thanh, thì tồn tại một cách ước lệ; bởi thế, lý luận không bác bỏ 
được chúng. 

Theo đó, vì chúng tôi bác bỏ sự tồn tại nền tảng hoặc tự tính 
ngay cả một cách ước lệ trong hệ thống của các đại sư Phật Hộ 
và Nguyệt Xứng, nên dường như rất khó đế thừa nhận các đối 
tượng ước lệ. Neu các ngươi không hiểu biết làm thế nào đế 
thừa nhận những đối tượng này một cách đúng đắn, mà không 
có mâu thuẫn, thì các ngươi sẽ không hoàn toàn chắc chắn về 


1 BA369 Cát ở Cá: 4.10; P5266: 220.1.6-7. 
294 



những tu tập trong phương tiện thực hiện. 1 Dường như điều này 
khiến hầu hết cá nhân rơi vào một quan điếm tiêu cực quá mức. 
Do đó, người thông tuệ nên nắm vững thủ tục của hệ thống này 
cho việc thừa nhận các thường tục. Ớ điểm này, ta e rằng có lẽ ta 
đã nói về điều này nhiều hơn mức cần thiết; nên ta sẽ không nói 
chi tiết thêm nữa. 


1 BA370 "Phương tiện thực hiện" (spyod phyogs) nói đến phương pháp 
- là lòng từ bi và các phương tiện thiện xảo - khác biệt với "Tánh 
Không/ phương tiện quán" ( stong phyogs, Ha phyogs). 


295 



296 



Chương 15: Sự Sinh Khỏi Không Bị Bác Bỏ 

(c") Các ngươi không thế loại trừ các hiện tượng thường tục 
bằng cách bác bỏ chúng thông qua việc kiếm tra rằng liệu chúng 
có được sinh khởi bằng một trong bốn cách khác nhau hay 
không. 

(d") Một sự bác bỏ về tất cả bốn phần của tứ bố đề không phải là 
một phê bình chính đáng về các hiện tượng thường tục. 



(c") Các ngươi không thế loại trừ các hiện tưọtig thường tục 
bằng cách bác bỏ chúng thông qua việc kiếm tra rằng liệu 
chúng có được sinh khởi bằng một trong bốn cách khác 
nhau hay không. 

Phản biện: Trung Quán bác bỏ sự sinh khởi từ tự ngã, từ vật 
khác, và từ cả hai, cũng như sinh khởi không nguyên do. Điều 
này có bác bỏ sự sinh khỏi không? Neu Ngài khắng định là có, 
thì bởi vì bốn loại sinh khởi này không tồn tại ngay cả một cách 
thường tục trong hệ thống Trung Quán, nên không cần thêm bất 
kỳ sự diễn đạt bố nghĩa nào vào việc bác bỏ sinh khởi { 1 } . Neu 
Ngài khắng định là không, thì sự bác bỏ của Ngài về bốn cách 
sinh khởi không bác bỏ được sự sinh khởi tối hậu {2} . 

Đáp: Chúng tôi không chấp nhận lập thuyết đầu tiên {tức vế 1 
của phản biện}, nên tôi sê giải thích câu trả lời cho lập thuyết 
sau {vế 2}. 

Những ai quả quyết về sự sinh khởi tối hậu phải khắng định rằng 
nó đứng vững trước phân tích bởi lý lẽ phân tích thực tại. Vì như 
vậy, nên họ phải sử dụng lý lẽ đế phân tích sự sinh khởi nhằm 
khám phá ra nó trong bốn khả năng - sự sinh khởi từ tự ngã, từ 
vật khác, và v.v... [634] Vì thế, những ai khắng định sự sinh 
khởi tối hậu thì chắc chắn bị đòi hỏi việc khắng định rằng nó có 

297 



thể cố định thuộc về một khả năng trong bốn khả năng dưới sự 
phân tích. 

Bởi vì chúng tôi chỉ khắng định sự sinh khởi đơn thuần - là sự 
sinh khởi của những hậu quả cụ thế phụ thuộc vào những 
nguyên nhân và những điều kiện đặc thù - nên chúng tôi không 
khắng định sự sinh khởi thật sự. Vì chúng tôi không khắng định 
sự sinh khởi thật sự, thì tại sao chúng tôi phải dùng lập luận 
phân tích thực tại đế phân tích sự sinh khởi đến từ đâu - sinh 
khởi từ tự ngã, từ vật khác, và v.v. . .? Vì, chúng tôi không bị yêu 
cầu phải khắng định rằng sự sinh khởi đứng vững trước sự phân 
tích lý luận. 

Hơn nữa, bản thân duyên khởi cũng bác bỏ bốn loại sinh khởi. 
Như tác phấm Nhập Trung Quản Luận của Nguyệt Xứng nói : 1 

Vì các pháp sinh khởi phụ thuộc 

Những quan niệm sai lầm này không đứng vững trước sự 
khảo sát kỳ lưỡng. 

Vì vậy, lập luận của duyên khởi 

Cắt đứt mọi vướng mắc của những tà kiến. 

Vì vậy, Nguyệt Xứng khắng định rằng duyên khởi bác bỏ bốn 
loại sinh khởi. Tuy nhiên, các ngươi lại quả quyết rằng nếu 
không có sự sinh khởi nào từ bốn loại khác nhau, thì ngay cả sự 
sinh khởi đơn thuần cũng không tồn tại. Do đó, dường như điều 
mà các ngươi đề xuất trái ngược với điều Nguyệt Xứng khắng 
định. Tác phấm Nhập Trung Quán Luận của Nguyệt Xứng cũng 
nói rằng : 2 

Vì các pháp không được sinh khởi 

Một cách vô cớ, hay từ những nguyên nhân như một đấng 
Sáng Thế, 

Hay từ tự ngã, từ vật khác, hay cả tự ngã và vật khác, 


1 BA371 MAV: 6.115, La Vallee Poussin 1970b: 228.1-4; P5262: 103.5.7. 

2 BA372 MAV: 6.114, La Valine Poussin 1970b: 226.6-9; P5262: 103.5.6-7. 
298 



Nên chúng được sinh khởi một cách phụ thuộc. 

Tuy nhiên, theo các ngươi, sẽ thật mâu thuẫn khi Nguyệt Xứng 
nói điều này. Vì vậy, các duyên khởi sinh khởi một cách phụ 
thuộc thoát ngoài bốn loại sinh sinh khởi cực đoan. Do đó đừng 
hỏi rằng: "Điều vốn được thoát khỏi các cực đoan - loại nào 
trong bốn loại cực đoan ấy?" Một lần nữa, những người đối lập 
này lại sai lầm khi không phân biệt được "không có sự sinh khởi 
tự tính" với "không có sự sinh khởi". 

Nghỉ vấn: Ngài giải thích thế nào về lời tuyên thuyết trong Nhập 
Trung Quản Luận của Nguyệt Xứng : 1 

Luận điểm cho thấy sự sinh khởi từ tự ngã và từ vật khác 
Không đứng vững trong khuôn khố thực tại tối hậu 
Cũng cho thấy rằng sự sinh khởi không đứng vững ngay cả 
một cách thường tục. 

Đáp: Điều này nghĩa là nếu các ngươi khẳng định sự sinh khởi 
đang tồn tại một cách thực chất, hay sự sinh khởi tồn tại bằng tự 
tính của nó, thì những luận điểm ấy sè bác bỏ nó ngay cả một 
cách thường tục. Điều đó không hề chỉ ra một bác bỏ về sự sinh 
khởi đơn thuần, vì trong phần chuyển tiếp sang đoạn văn ấy, [tác 
phấm Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng] nói rằng : 2 
[635] 

Phản biện: Các pháp đóng vai trò là những nguyên nhân của 
các hiện tượng cấu nhiễm và thanh tịnh phải sinh khởi 
những thực thế tồn tại một cách thực chất. 


1 BA373 MAV: 6.36a-c, La Vallee Poussin 1970b: 122.14-16; 

P5262: 102.1.8, trích dẫn ở LRCM: 581. 

2 BA374 MAVbh từ MAV: 6.36, La Vallee Poussin 1970b: 122.9-13; 
P5263:126. 1.1-2. 


299 



Đáp: Neu điều này đúng như vậy, thì chính những tuyên 
thuyết của các ngươi sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Vì sao? 

Ớ điếm này, Nguyệt Xứng đưa ra bài kệ trích dần bên trên, 
"Luận điểm cho thấy sự sinh khởi từ tự ngã và từ vật khác..." 
Luận về bài kệ ấy, Ngài nói rằng: 1 

Do đó, dù bất đắc dĩ thì các ngươi phải thừa nhận rằng sự 
sinh khỏi bằng tự tính thì không tồn tại trong cả hai sự thật 
{Nhị Đế}. 

Vì vậy, trong khuôn khố sự sinh khởi tồn tại một cách nền tảng 
là sự sinh khởi tối hậu, nên khi những người khác khắng định nó 
- ngay cả nếu họ khắng định nó một cách thường tục - thì các 
ngươi phải bác bỏ tính đúng đắn của nó như thế các ngươi bác 
bỏ sự sinh khởi tối hậu. Vì đây là sự khắng định hoàn hảo của 
đại sư Nguyệt Xứng, các ngươi không nên khắng định sự sinh 
khởi tồn tại một cách nền tảng ngay cả về mặt thường tục. Nhập 
Trung Quán Luận của Nguyệt Xứng nói rằng: 2 

Sự tự phát khởi ra đứa con trai của một phụ nữ hiếm muộn 
Không tồn tại cả trong thực tại lần trong thế gian. 

Tương tự, tất cả các pháp này không có sự sinh khởi nền 
tảng 

Đối với cả thế gian và trong thực tại. 

Một số người cho rằng việc không có sự sinh khởi tự tính - tức 
là sự thiếu vắng về tồn tại tự tính của sự sinh khởi - phải mang ý 
nghĩa là sự sinh khởi không tồn tại. Họ tranh luận rằng sự sinh 
khởi phụ thuộc và sự thiếu vắng của sinh khởi tự tính là mâu 


1 BA375 MAVbh từ MAV: 6.36c, La Vallee Poussin 1970b: 123.1-3; 
P5263:126.1.4. 

2 BA376 MAV: 6.111, La Vallee Poussin 1970b: 221.20-222.3; 

P5262: 103.5.3-4. 

300 


thuẫn nhau. Nguyệt Xứng nói [trong Lục Thập Tụng Như Lý 
Luận Thích ] rằng những ai nói điều này thì không có tai hay trái 
tim. Khi nói rằng họ không có tai, ngài hàm ý là họ không nghe 
thấy đặc tính "tự tính" khi chúng ta nói về việc không có sự sinh 
khởi tự tính; nên họ cho rằng chúng ta nói, "không có sự sinh 
khởi". Khi nói rằng họ không có trái tim, ngài hàm ý rằng thậm 
chí nếu họ nghe điều ấy thì họ cũng không thấu hiếu gì về ý 
nghĩa của từ "tự tính". Tác phàm Lục Thập Tụng Như Lý Luận 
của ngài Long Thọ nói rằng: 1 

Nguời hiếu biết tối thuợng về thực tại 

Đã nói rằng sinh khởi phụ thuộc không phải là sự sinh khởi. 

Luận giải về đoạn văn ấy, Lục Thập Tụng Như Lý Luận Thích 
của Nguyệt Xứng nói rằng: 2 

Khi các nguôi thấy đuợc duyên khởi, các nguôi sẽ không 
cảm nhận các pháp như đang tồn tại một cách tự tính. Điều 
này là vì việc được sinh khởi phụ thuộc không phải là việc 
được sinh khởi một cách tự tính, giống như một ảnh phản 
chiếu. [636] 

Phản biện: Chang lẽ không phải rằng việc được sinh khởi 
một cách phụ thuộc là việc chỉ được sinh khởi sao? Làm sao 
Ngài có thế nói rằng nó không được sinh khởi? Neu Ngài nói 
rằng điều gì đó không được sinh khởi, thì Ngài không nên 
nói rằng nó được sinh khởi một cách phụ thuộc. Do đó, vì 
những điều này loại trừ nhau, nên lập thuyết của Ngài không 
đúng đắn. 


Đáp: Thật tội nghiệp! Các ngưoi vẫn tiếp tục tranh luận mà 
không có tai hay trái tim. Điều này đặt chúng tôi vào tình 


^377 YS: 48cd, Lindtner 1982:114; P5225:12.1.5. 
2 BA378 YSv, D3864: Ya 26b6-27a2. 


301 



huống khó khăn. Chúng tôi dám chắc rằng các pháp được 
sinh khởi một cách phụ thuộc, tương tự những ảnh phản 
chiếu, thì không được sinh khởi một cách tự tính. Vì điều 
này là đúng, nên phản biện của các ngươi làm sao có cơ hội 
đứng vững? 

Vì vậy, các ngươi nên đồng thuận những sự khác biệt này. 

Hơn nữa, tác phẩm Vô ưu Long Vương cầu vẩn Kỉnh nói rằng : 1 

Bất cứ điều gì do các duyên sinh thì không được sinh khởi; 
Nó không được sinh khởi một cách tự tính. 

Bất cứ điều gì phụ thuộc vào các duyên, ta xem là trống 
rỗng; 

Ai hiếu biết tính Không là người tinh tấn. 

Sau khi đức Phật tuyên thuyết ở dòng đầu tiên: "Bất cứ điều gì 
do duyên sinh thì không được sinh khởi", ngài trình bày trong 
dòng thứ hai về cách thức của sự không sinh khởi: "Nó không 
sinh khởi một cách tự tính". Vì vậy, thêm một cụm từ bố nghĩa 
cho đối tượng của sự phủ định, đức Phật nói rằng các pháp 
không sinh khởi một cách tự tính. Một số người nghe những lời 
này và không hiểu chúng; họ bảo rằng: "Chỉ có {pháp} được 
sinh khởi thì không sinh khởi; chỉ có {pháp} phụ thuộc là không 
phụ thuộc". Hiến nhiên họ nghĩ rằng ủng hộ một cách mạnh mẽ 
cho đống mâu thuẫn này sẽ tạo thành một quan điểm tiến bộ. 
Điều này cũng được tuyên thuyết rất rõ trong Kỉnh Lăng Già 
được Nguyệt Xứng trích dần trong tác phấm Minh Cú Luận của 
ngài : 2 


1 BA379 Anavatapta-nãga-rãja-pariprcchã-sũtra, P823: 139.3.6. 

VVayman 1978 đặt tựa là Anavatapta-hradãpasamkramana-sutra. 
'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 368.4) chú thích "tinh tấn" ( bag 
yod) là "an trụ trên con đường giải thoát (thar lam la gnas pa). 

2 BA380 Laỉikãvatãra-sũtra, D107; Ca 107a2, trích dẫn ở PPs: 504.5-6; 

P5260:42.4.8. 

302 



Này Đại Ngã, vì nghĩ rằng chúng không được sinh khởi một 
cách tự tính, ta đã bảo tất cả các pháp đều không được sinh 
khởi. 

Điều này thật sự giải đáp câu hỏi rằng có liệu nên thêm đặc tính 
"một cách tối hậu" vào sự bác bỏ sinh khởi hay không và v.v... 
Tuy nhiên, ta sẽ giải đáp câu hỏi này một cách cụ thế hon như 
bên dưới đây. 1 

Những điểm được giải thích bên trên này cho thấy rằng không 
có sự bác bỏ nào do những người đối lập nêu ra có thế bác bỏ 
được thủ tục này cho việc thừa nhận các pháp như nhân và quả 
mà thiếu vắng sự tồn tại tự tính. [637] Nói chung, đỉnh cao của 
sự bác bỏ sai lầm là một luận điểm phá hủy sự phân tích vốn 
được cho là đế bác bỏ người đối lập, mà không đế lại vết tích gì. 
Vì vậy, tuyên thuyết của các ngưoi là đỉnh cao của sự bác bỏ sai 
lầm. Điều này là do phưong pháp các ngưoi sử dụng đế bác bỏ 
lập thuyết của người đối lập, bằng cách phân tích rằng lý lẽ có 
mâu thuẫn với nó không và v.v..., có thế quay ra chống lại các 
ngưoi và được dùng đế bác bỏ phê bình của các ngưoi. 

Vẩn: Ngài khắng định sự tồn tại của các sắc tướng và tưong tự, 
vì vậy việc phân tích chúng trong khuôn khố bốn khả năng 
không đứng vững trước lập thuyết của Ngài. Tuy nhiên, chúng 
tôi không có lập thuyết của riêng mình, vì vậy, sự phân tích như 
thế không áp dụng cho chúng tôi. 

Đáp: Luận điếm này không thế tránh được những ngụy biện ấy. 
Ta sẽ giải thích điều này sau trong phần nói về việc liệu quan 
điểm có được xác lập thông qua những luận điểm về phép biện 
chứng Quy Mậu hoặc thông qua phép suy luận Y Tự Khởi 
không. 2 


1 BA381 LRCM: 666-672. 

2 BA382 LRCM: 675,680-681. 


303 



(d") Một sự bác bỏ về tất cả bốn phần của tứ bổ đề không 
phải là một phê bình chính đáng về các hiện tưọng thường 
tục 

Vẩn: Các bản văn của Trung Quán tông bác bỏ tất cả bốn vế của 
tứ bố đề - một pháp hay bản chất nội tại (1) tồn tại, (2) không 
tồn tại, (3) cả tồn tại và không tồn tại, và (4) cả không tồn tại lần 
không phải không tồn tại. Lý lẽ bác bỏ mọi thứ, vì không hiện 
tượng nào không được bao hàm trong bốn phần này. 

Đáp: Như đã trình bày trước đây, "pháp" có hai ý nghĩa. 1 Giữa 
hai ý nghĩa này, chúng tôi bác bỏ sự khắng định rằng các pháp 
tồn tại một cách nền tảng về cả hai chân lý; tuy nhiên, ở mức độ 
thường tục, chúng tôi không bác bỏ các pháp có thế thực hiện 
những hoạt hóa. Đối với phi pháp, nếu các ngưoi cho rằng các 
hiện tượng phi cấu họp là những phi pháp tồn tại một cách nền 
tảng, thì chúng tôi cũng bác bỏ những phi pháp như thế. Tưong 
tự vậy, chúng tôi bác bỏ điều gì vừa là pháp vừa là phi pháp như 
thế, và chúng tôi cũng bác bỏ điều gì tồn tại một cách nền tảng 
mà không là pháp lần không là phi pháp. Vì vậy, các ngưoi nên 
hiểu rằng tất cả phưong pháp để bác bỏ tứ bổ đề là tưong tự như 
vậy, dính dáng đến một định tính nào đó như là "một cách nền 
tảng". 

Giả sử các ngưoi bác bỏ tứ bố đề mà không thêm vào bất kỳ đặc 
tính nào như thế. Các ngưoi bác bỏ lập thuyết rằng các pháp tồn 
tại và các ngưoi bác bỏ lập thuyết rằng các pháp không tồn tại; 
rồi các ngưoi nói rằng, [638] "Không phải là chúng tồn tại và 
không tồn tại". Giờ đây, nếu các ngưoi tiếp tục bác bỏ, bằng 
cách nói rằng, "Cũng không phải là chúng không tồn tại lần 
không phải không tồn tại", thì rõ ràng các ngưoi phủ nhận lập 
thuyết của chính mình. Neu sau đó các ngưoi khăng khăng một 
cách ngoan cố rằng, "Thậm chí như vậy thì cũng không có ngụy 


1 BA383 Cf. LRCM: 597.16. 
304 



biện nào cả", thì cuộc tranh luận kết thúc vì chúng tôi không 
tranh luận với kẻ ngoan cố. 

Hon nữa, khi các nguôi bác bỏ bản chất nền tảng hay tự tính, 
hay tự ngã, hên quan đến các họp uấn, thì điều này khởi lên một 
thức trí tuệ nghĩ rằng: "Tự tính, hay tự ngã, không tồn tại". Neu 
các nguôi cũng bác bỏ việc không có tự tính vốn là đối tuợng 
của thức trí tuệ ấy, thì các nguôi đang bác bỏ quan điếm của 
Trung Quán. Điều này do vì các nguôi đã và đang bác bỏ đối 
tuợng của thức trí tuệ vốn nhận biết rằng các hiện tuợng không 
có tự tính. 

Đây là điều ta hỏi những nguời tuyên bố bác bỏ cả tự tính và 
việc không có tự tính: Vui lòng cho ta biết làm thế nào các 
nguôi bác bỏ sự không có tự tính vốn là đối tuợng của thức trí 
tuệ xác định rằng các hợp uấn không tồn tại một cách tự tính. 

Nghi vẩn: Tác phẩm Căn Bản Trung Quán Luận của Long Thọ 
nói rằng: 1 

Neu có dấu vết mong manh nhất vốn không trống rồng, 

Thì một dấu vết của tính Không cũng sẽ tồn tại; 

Khi không có dấu vết vốn không trống rồng, 

Thì làm sao có dấu vết của tính Không? 

Do đó, vì không có gì vốn là không trống rồng, nên tính Không 
vốn là sự vắng mặt của tồn tại tự tính cũng không tồn tại. 

Đáp: Ở đây trong tác phẩm Căn Bản Trung Quán Luận, "trống 
rồng" và "không trống rồng" nói đến sự trống rồng và không 
trống rồng của tự tính, và chúng đuợc sử dụng theo phuong cách 
này trong suốt bản văn, từ khởi đầu đến kết thúc. Vì vậy "không 
trống rồng của tự tính" nghĩa là "có tự tính". Còn điều gì có thế 
buồn cuời hon lập thuyết của các nguôi cho rằng vì không có tự 


^384 MMK: 13.7, de Jong 1977: 13; D3824: Tsa 8a6. 


305 



tính, nên tính Không vốn là sự vắng mặt của tự tính cũng không 
tồn tại! 

Hơn nữa, chánh kiến vốn nắm bắt rằng điều gì đó, chang hạn 
như một mầm non không có bản chất nền tảng hay tự tính, thì 
hiếu rằng không có tự tính trong mầm non. Nó không nghĩ rằng: 
"Sự vắng mặt tự tính này tồn tại", và cũng không nghĩ rằng: "Sự 
vắng mặt tự tính này không tồn tại". Hãy nhắm mắt lại, hướng 
vào nội tâm, và hiếu biết điều này; nó rất dề hiếu. Sẽ thật không 
thích đáng khi nắm bất sự vắng mặt của tự tính như là đang tồn 
tại theo phương cách ấy. 1 [639] 

Giả sử điều này nghĩa là thật thích đáng khi sử dụng lý lẽ đế bác 
bỏ sự tồn tại của tính Không nhằm vượt qua quan điểm cho rằng 
sự vắng mặt của tự tính tồn tại. Các ngươi vẫn sẽ phải cho rằng 
các ngươi đang bác bỏ đối tượng của tâm thức nào khác vốn 
nắm bắt sự vắng mặt của tự tính như là điều gì tồn tại; sẽ khá sai 
lầm khi bác bỏ đối tượng của trí tuệ vốn nhận biết một mầm non 
không tồn tại một cách tự tính. 

Khi chúng ta bác bỏ bản chất nền tảng hay tự tính của một mầm 
non, thì chúng ta có chánh kiến rằng mầm non không tồn tại một 
cách tự tính. Sau đó, thậm chí nếu một sự nhận biết khác nào đó 
nắm bắt rằng sự vắng mặt của tự tính đang tồn tại, thì lý lẽ 
không bác bỏ đối tượng của tâm thức đó. Tuy nhiên, nếu tâm 
thức ấy cho rằng tính Không tồn tại một cách nền tảng, thì lý lẽ 
sè bác bỏ điều ấy. 

Nghi vấn: Làm thế nào một người có thể phát triển một nắm bắt 
rằng sự vắng mặt của tự tính thì tồn tại một cách tự tính? 

Đáp: Đe cảm nhận được mầm non thiếu vắng tự tính, các ngươi 
không xác lập sự thiếu vẳng này như tự tính của mầm non. Tuy 


1 BA385 Nếu tâm thức của sự phân tích tối hậu vốn nhận thấy không 
có nền tảng trong mầm non cũng nghĩ rằng, "Hiện tại ở đây điều gì 
đó tồn tại, vắng mặt của tự tính", thì sự vắng mặt của tự tính sẽ tự nó 
đứng vững trước sự phân tích tối hậu. Trong trường hợp đó, tính 
Không tự nó sẽ tồn tại một cách tự tính. 

306 



nhiên, các ngươi có thế khai triển ý niệm rằng sự vắng mặt tự 
tính chính là tự tính của mầm non ấy. Ví dụ, trong sự vắng mặt 
của một cái ấm, các ngươi sẽ không khai triển ý niệm: "Sự thật 
là có một cái ấm", mà các ngươi có thế khai triển ý niệm: "Sự 
thật là không có cái ấm nào". 

Theo đó, vì không hề có thứ gì mà không trống rồng về sự tồn 
tại tự tính, nên hoàn toàn họp lý khi nói rằng ngay cả tính Không 
mà một mầm non vắng bóng tự tính cũng không có sự tồn tại 
nền tảng. Tác phấm Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt Xứng đề 
cập đến việc bác bỏ sự tồn tại nền tảng của tính Không : 1 

Neu cái được gọi là tính Không có sự tồn tại nền tảng nào 
đó, thì các pháp sẽ có tự tính. Tuy nhiên, nó không như vậy. 
Đe trình bày điều này, tác phấm Tứ Bách Kệ Tụng của 
Thánh Thiên nói: 


Vì không có gì là không trống rồng, 

Nên tính Không biết sinh khởi từ đâu? 

Vì không có gì đế mà đối nghịch, 

Làm thế nào đế có thuốc trị đây? 

Nếu các ngươi không đồng ý, và các ngươi bác bỏ sự tồn tại của 
tính Không vốn là sự vắng mặt của tự tính, thì sự vắng mặt của 
tự tính sẽ không tồn tại. Trong trường họp đó, vì bản chất nền 
tảng hoặc bên trong sẽ tồn tại, nên việc bác bỏ tự tính là hoàn 
toàn không thích đáng. Vì, trong nguồn cảm hứng này, tác phấm 
Hồi Tránh Luận của Long Thọ nói rằng : 2 

Làm sao sự vắng mặt của tự tính trong những ngôn từ của ta 
Có thế bác bỏ khắng định của ta rằng các pháp không có tự 


^386 Cốt trong cá: 16.7; P5266: 276.3.2-4. 

2 BA387 v.v: 26; P5228: 14.5.7-8. Ngoài ra, Johnston và Kunst 
1990:59; Lindtner 1982:79; trích dẫn trong phần trên ở LRCM: 599. 

307 



Nêu sự văng mặt của tự tính bị bác bỏ, 

Thì sự hiện diện của tự tính sê được chứng minh. 

Và trong tác phấm Hồi Tránh Luận Thích của Long Thọ, khi 
luận giải về điều đó, đề cập rất rõ ràng : 1 

Phản biện: Cũng như ai đó có thế ngăn chận âm thanh bằng 
cách dùng âm thanh: "Đừng gây tiếng động", vì vậy sự vắng 
mặt của tồn tại tự tính trong ngôn từ của Ngài bác bỏ khắng 
định của chính Ngài rằng không có tự tính trong các pháp. 

Đáp: Ví dụ thì đúng, nhưng luận điểm của các ngưoi thì 
không đúng. Ớ đây, ngôn từ vốn không có tự tính có bác bỏ 
được sự tồn tại tự tính của các pháp. Neu sự vắng mặt tự tính 
trong ngôn từ có thế bác bỏ sự vắng mặt của tự tính trong 
các pháp, thì điều này cũng sẽ bác bỏ sự vắng mặt của chính 
bản thân tự tính. Vì vậy, các pháp sẽ có tự tính, và vì có tự 
tính nên chúng sẽ không trống rồng. 

Do đó - ngay sau đoạn văn trong Căn Bản Trung Quán Luận 
trích dần bên trên , 2 "Thì làm sao có dấu hiệu của tính Không?" - 
Long Thọ nói rằng : 3 

Bậc Điều Ngự đã dạy rằng tính Không 
Loại bỏ đi mọi quan điểm giáo điều; 


1 BA388 v.vv trong v.v: 26; P5232: 60.3.5-8. Ngoài ra, Johnston và 
Kunst 1990: 59. Người phản biện cho rằng chỉ những pháp có tự 
tính mới có thể hoạt hóa. Long Thọ lập luận rằng tất cả các pháp, 
ngay cả những ngôn từ của chính ngài, đều không có tự tính. 
Người phản biện tranh luận rằng nếu không có tự tính thì những 
ngôn từ của Long Thọ sẽ không thể hoạt hóa là bác bỏ tự tính, và 
vì vậy tự tính sẽ giữ nguyên. 

2 BA389 MMK: 13.7, trích dấn ở LRCM: 638. 

3 BA390 MMK: 13.8, de Jong 1977:13; D3824: Tsa 8a6. 

308 



Còn những ai có giáo điều về tính Không, 

Ngài bảo rằng họ mắc bệnh nan y. 

Một lần nữa, mang một quan điểm giáo điều về tính Không 
không có nghĩa là mang quan điểm rằng các pháp không có tự 
tính. Nó có nghĩa là việc nghĩ về tính Không, tính Không của tự 
tính, nhu đang tồn tại thật sự hoặc việc xem nó là một pháp thật 
sự. Vì, tác phàm Căn Bản Trung Quán Luận Thích của Phật Hộ 
nói về điều này rất rõ ràng, bằng cách đua ra ví dụ: 1 

Có thể khắc phục đuợc các quan điểm sai lạc của những 
nguời nghĩ rằng các pháp tồn tại một cách nền tảng. [641] 
Các nguôi có thế giải thích tính Không và chỉ cho họ thấy 
rằng các pháp không có bản chất, bằng cách nói: "Vì những 
điều này là các sinh khởi phụ thuộc, nên chúng bị định danh 
là cái này hay là cái kia thông qua áp lực của các nhân và 
các duyên; các pháp không tồn tại một cách nền tảng". Tuy 
nhiên, không có cách nào khắc phục đuợc những quan điểm 
sai lạc của những nguời nghĩ rằng tính Không là một pháp 
có thật. Ví dụ nhu, nếu các nguôi bảo một nguời nào đó 
rằng, "Tôi không có gì cả", và rồi nguời đó nói, "Hãy đua tôi 
cái không có gì ấy", vậy làm thế nào các nguôi có thế khiến 
nguời ấy hiểu rằng các nguôi không có gì cả? 

Neu không theo cách này, thì ví dụ cũng sẽ không đúng đắn. Giả 
sử các nguôi nói với ta, "Hãy đua tôi một ít tiền", và ta đáp rằng, 
"Tôi không có tiền". Neu các nguôi kết luận rằng, "Nguời này 
không có tiền", thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu các nguôi 
nghĩ "không có tiền" là một loại tiền, thì không cách nào đế ta 
có thế quả quyết với các nguôi rằng ta không có tiền. Cũng theo 
cách tuông tự, giả sử các nguôi hỏi rằng: "Các pháp có tự tính 
hay không?" và ta nói: "Chúng không có tự tính". Rồi nếu các 
nguôi nghĩ rằng: "Các pháp không có tự tính", thì làm sao điều 


1 BA391 Bpãlita ở MMK: 13.8; P5242: 101.4.7-101.5.2. 


309 



đó thành vấn đề? Ta đã mong muốn các ngươi nắm bắt được ý 
này. Tuy nhiên, nếu các ngươi nghĩ rằng chính sự thiếu vắng tự 
tính của các pháp đang tồn tại một cách tự tính, thì điều này 
thành một vấn đề. Theo sự diễn dịch của các ngươi, khi các 
ngươi nghe ta nói rằng ta không có tiền và rồi khai triển ý niệm, 
"Người này không có tiền", thì ngay cả ý niệm đó phải bị bác 
bỏ. Vì vậy sẽ thật tuyệt vời cho các ngươi khi tin cậy những điều 
ta đã nói. 

Hơn nữa, trong Minh Củ Luận, Nguyệt Xứng đề cập đến việc 
bám chấp vào tính Không như một pháp có thật ; 1 vì thế, Ngài 
không bác bỏ bản thân tính Không, và không có gì sai sót khi 
hoàn toàn mang quan điểm về tính Không. Tác phấm Thảnh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa Bảo Đức Bát Thiên Kệ nói : 2 

Một Bồ-tát nghĩ rằng, "Các họp uẩn đều trống rồng", đang 
thiền quán về các biểu tướng và không tin vào cảnh giới của 
sự phi sinh khởi. 

Ngoài ra, Bảo Hành Vương Chỉnh Luận của Long Thọ nói 
rằng : 3 

Vì vậy đấng Mâu Ni đã bác bỏ 
Các quan điểm về tự ngã và vô ngã. 

Mặc dù những tác phấm này và những kinh luận khác nói rằng 
mang một quan điểm về tính Không hay vô ngã là sai lầm, 
nhưng các ngươi nên hiếu về chúng như ta giải thích bên trên. 
Neu không, chúng sè mâu thuẫn với rất nhiều tuyên thuyết trong 
những tác phàm khác. Trong Bảt-nhẫ Ba-ỉa-mật-đa Tâm Kỉnh, 
Xá-lợi-phất hỏi Bồ-tát Quán Tự Tại rằng một người ước muốn 

1 BA392 PPs: 247.4, ở MMK: 13.8. 

2 BA393 Prajnãpãramitã-ratnaguna-sancaya-gãthã, Conze 1973:10; 
P735:187.1.7. 

3 BA394 Ra: 2.3, Hahn 1982: 41; Dunne và McClintock 1997: 25; 

P5658: 175.4.7-8; trích dẫn ở PPs: 369.2-6. 

310 



tu tập trí tuệ ba-la-mật thâm diệu nên rèn luyện nhu thế nào. Bồ- 
tát Quán Tự Tại đáp rằng: 1 2 [642] 

Một Bồ-tát nên quán sát đúng đắn là năm uấn này không có 
sự tồn tại tự tính. 

Tác phàm Thánh Bát-nhã Ba-Ia-mật-đa Bảo Đức Bát Thiên Kệ 
nói: 


Nguời biết đuợc các hiện tuợng không tồn tại một cách tự 
tính là đang tu tập trí tuệ ba-la-mật tối thuợng. 

Nhập Trung Quán Luận của Nguyệt Xứng nói: 3 

Vì vậy, một hành giả Du-già quán sát tính Không của tự ngã 
Và những điều thuộc về tự ngã, và rồi bởi đó trở nên giải 
thoát. 

Do đó, nguồn gốc của mọi vấn đề là vô minh gán đặt thêm sự 
tồn tại tự tính. Chỉ một thức có thế nhố tận gốc vấn đề bằng cách 
nắm bắt các pháp theo một cách trái nguợc hoàn toàn với nó. 
Thức đó chính là trí huệ hiếu biết về vô ngã, là sự vắng mặt của 
tồn tại tự tính. Vì như vậy, nếu các ngưoi bác bỏ cách nắm bắt 
các pháp này, thì mặc dù miễn cưỡng, các ngưoi sê phải thừa 
nhận rằng các "Không có cánh cửa thứ hai dần đến sự an lành", 
thì Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng: 4 

Sự đoạn diệt lòng bám chấp là nguyên nhản đế đạt tới niết- 
bàn và, ngoại trừ quan điểm về sự vắng mặt của tồn tại tự 


1 BA395 Prajna-paramita-hrdaỵa, D21: Ka 145a4-5. 

2 BA396 Prajnãpãramitã-ratnaguna-sancaya-gãthã, Conze 1973:12; 
P735:187.4.1. 

3 BA397 MAV: 6.165cd, La Vallee Poussin 1970b: 287.18-19; 
P5262:105. 1.2-3. 

4 BA398 Cát ở Cá: 12.13a; P5266: 256.2.5-256.3.3. 


311 



tính, thì không giáo pháp nào có thế đem đến sự đoạn diệt 
lòng bám chấp ấy. Vì vậy, vô ngã - mang đặc điểm là sự 
vắng mặt của tồn tại tự tính - là một cánh cửa duy nhất dần 
đến sự an lành. Như một cửa ngõ vào thành phố niết-bàn, nó 
là đon độc, và không gì có thế xứng ngang với nó. 

Mặc dù có ba cánh cửa của sự giải thoát được gọi là "tính 
Không", "phi tướng" {phi biếu hiệu}, và "vô cầu", thì chỉ có 
quan điểm về vô ngã chiếm ưu thế. Nếu các ngưoi hiểu biết các 
hiện tượng không ngoại lệ là vô ngã và bằng cách ấy, diệt trừ 
mọi bám chấp vào tất cả các pháp, thì làm sao các ngưoi có thế 
ước mong bất cứ điều gì hay nắm bắt các biếu tướng trong bất 
cứ thứ gì? Vì điều này nên chỉ mình vô ngã là một cánh cửa duy 
nhất dần đến sự an lành. [643] Do đó, tác phấm Phương Tiện 
Đen Giác Ngộ {Bvangchub kyi tshogs ) giải thích: 1 

Vì các hiện tượng không tồn tại một cách tự tính, nên chúng 
trống rồng. 

Hon nữa, vì các hiện tượng trống rồng, thì các biểu tướng để 
làm gì? 

Bởi vì chúng vượt qua mọi biểu tướng 

Thì tại sao các thiện tri thức ước mong những hiện tượng 

như thế? 

Vì vậy, Nguyệt Xứng làm sáng tỏ sự mâu thuẫn hiến nhiên giữa 
những giải thích trong kinh điến rằng có ba cánh cửa dần đến 
giải thoát và các tác phấm khác diễn giải rằng quan điểm về tính 
Không của sự tồn tại tự tính là cánh cửa duy nhất dần đến giải 
thoát. Ngài sử dụng kinh điến và lý lẽ đế chứng minh rằng chỉ 
có quan điếm này là cánh cửa dần đến giải thoát. 


1 BA399 VVayman 1978: 463 n. 178— tiếp theo Gadjin Nagao, Nghiên 
cứu Phật Giáo Tây Tạng [tiếng Nhật] (Tokyo, 1954), ghi chú 141— 
nói rằng bản văn này không có trong tiếng Phạn hay tiếng Tạng, 
nhưng hiện hữu trong tiếng Trung Hoa là gãthã {kệ tụng} được 
cho là của Long Thọ. 

312 



Vì sao sự phủ nhận đơn thuần về tự tính nên hàm ý sự bác bỏ 
đối tượng của trí tuệ? Điều đó là không nên, vì tri thức như thế 
là phương thuốc cho các sự định danh về hai tự ngã như là 
những biểu tướng và nó không có ngay cả một dấu vết của một 
định danh sai lạc như thế. Neu các ngươi đánh giá ngay cả một 
định danh như thế là khiếm khuyết, và bác bỏ tất cả định danh 
về bất cứ loại nào - tốt hay xấu - thì hiến nhiên là các ngươi 
muốn thiết lập hệ thống của vị trụ trì Ha-shang của Trung Hoa. 


313 



314 



Chương 16: Phủ Định Không Đủ 

(2) Bác bỏ một sự nhận diện bị giới hạn thái quá của đối tượng 
bị phủ định. 




(2) Bác bỏ một sự nhận diện bị giới hạn thái quá của đối 
tưọTig bị phủ định. 

Phản biện: Đối tượng bị phủ định là một tự tính có ba thuộc 
tính: (1) các nhân và duyên không đem lại sự tồn tại cho nó, (2) 
điều kiện của nó không thể chuyển hóa được, và (3) nó được 
thừa nhận không phụ thuộc vào hiện tượng nào khác. Vì tác 
phẩm Căn Bản Trung Quán Luận của Long Thọ nói: 1 

Thật không hợp lý khi một bản chất 
Được sinh khởi từ những nhân và duyên. 

Neu nó sinh khởi từ những nhân và duyên 
Thì một bản chất sẽ là điều gì đó được tạo thảnh. 

Làm sao có thê thích đáng 

Cho một bản chất là điều gì đó được tạo thảnh? 

Một bản chất thì không thế thêu dệt 2 thành 
Và không phụ thuộc vào điều khác. 

Đáp: Nói chung, nếu ai đó khắng định rằng các pháp bên ngoài 
và bên trong - ví dụ như, các mầm non - có “tự tính” theo ý 
nghĩa này, thì các nhà Trung Quán thật sự phải bác bỏ điều đó. 
Tuy nhiên, ở đây, việc nhận diện đối tượng bị phủ định nghĩa là 
nhận diện đối tượng nền tảng của sự phủ định. Khi các ngưoi 


1 BA400 MMK: 15.1-2, de Jong 1977:19; P5224: 6.3. 1-2. 

2 Từ thuật ngữ "not tabricated". Ở đây chỉ đặc tính không phóng 
tưởng, không diên tưởng, không giả tạo bịa đặt, là loại đặc tính 
không sinh không diệt. 


315 



bác bỏ đối tượng nền tảng của sự phủ định, thì quan điếm Trung 
Quán - tức là tri kiến rằng các hiện tượng thiếu vắng tự tính - 
phát triển trong dòng tâm thức của các ngươi. [644] 

Những ngụy biện phát sinh nếu chúng ta đi theo dòng diễn giải 
của người đối lập này. Vì những người ủng hộ các bộ phái Phật 
giáo không thuộc Trung Quán đã xác lập rằng các hiện tượng 
cấu họp được sinh khởi bởi các nhân duyên và có thế chuyến 
hóa, nên chúng ta không cần phải giải thích với họ về sự vắng 
mặt tự tính. Họ lẽ ra cũng nên nhận thấy rằng các pháp thiếu 
vắng tự tính. Vậy thì làm sao điều này có thế là đối tượng bị phủ 
nhận duy chỉ bởi Trung Quán? 

Nhiều tác phấm Trung Quán viện dần những luận điếm như: 
Neu các pháp tồn tại một cách nền tảng, thì chúng không thế 
phụ thuộc vào các nhân duyên, chúng sẽ phải không thế chuyến 
hóa được, và v.v... Tuy nhiên, những tuyên thuyết này chỉ ra 
các sai lạc sè bị đưa đến nếu các pháp tồn tại một cách nền tảng; 
chúng lại không nhận diện được đối tượng của sự phủ định trong 
các nội hàm của chúng. 

Trường hợp nếu như điều gì đó tồn tại một cách tối hậu, tồn tại 
trong thực tại, hay tồn tại thật sự, thì nó không thế phụ thuộc vào 
các nhân và duyên, và v.v...; tuy nhiên, đó không phải là những 
gì mà sự tồn tại tối hậu mang ý nghĩa. Ví dụ như, mặc dù một 
cái ấm kéo theo trạng tính vô thường, nhưng sự vô thường 
không phải là ý nghĩa thích họp của cái ấm; đúng hơn các ngươi 
phải nói rằng nó có nghĩa là một “vật dạng bầu tròn có khả năng 
thực hiện chức năng giữ nước trong đó”. 

Tương tự như vậy, nếu điều gì tồn tại một cách tối hậu, v.v..., 
nó sẽ phải là một pháp không có thành phần; tuy nhiên, ở đây 
trong Trung Quán chúng ta không đề xuất “pháp không có thành 
phần” là đối tượng căn bản của sự phủ định. Vì các pháp không 
có thành phần đơn thuần được gán đặt từ tầm nhìn đặc trưng của 
những người ủng hộ các tôn chỉ triết lý, nên những ý niệm như 
vậy không là nguyên nhân căn bản trói buộc những chúng sinh 
trong luân hồi. Hơn nữa, ngay cả nếu các ngươi xác định rằng 
các pháp không có thành phần ấy thiếu vắng tự tính và rồi thiền 


316 



lên điều đó, thì việc này sẽ không hề chống lại được quan niệm 
vô minh vốn vận hành từ vô thủy. Do đó, ngay cả hiếu biết tối 
ưu và trực tiếp về điều đó sẽ không {giúp} vượt qua được những 
phiền não bẩm sinh. 

Vì vậy, khi tiến hành những xác định triết học, hãy làm thao tác 
chính của các ngưoi là xác định rằng một đối tượng được quan 
niệm bởi vô minh bấm sinh thì không tồn tại. Dựa vào điều đó, 
hãy bác bỏ các đối tượng do những quan điểm sai lạc nắm bắt. 
[645] Neu các ngưoi không hiếu điều này, và thất bại trong việc 
nhố tận gốc quan điểm của vô minh bẩm sinh, thì khi các ngưoi 
bác bỏ một tự ngã cá nhân {tức là nhân vô ngã}, các ngưoi sẽ 
chỉ bác bỏ một tự ngã vốn vĩnh cửu, đon nhất và độc lập. Khi 
các ngưoi bác bỏ một tự ngã khách quan {tức là pháp vô ngã}, 
các ngưoi sẽ chỉ bác bỏ những pháp được gán đặt bởi những 
người ủng hộ các tôn chỉ triết lý - chang hạn như các đối tượng 
là những hạt tử không có thành phần, và các khoảnh khắc không 
có thành phần của kinh nghiệm, hay một nền móng tự nhiên 
( pradhãna ) với ba guna (“các co chế”) được khắng định bởi các 
nhà Số Luận 1 . Điều này hoàn toàn không thích đáng. Nếu các 
ngưoi suy nghĩ khác đi, thì khi tiến hành những xác định triết 
học, các ngưoi sẽ không xác lập được điều gì vượt hon sự vô 
ngã nông cạn này. Vì những xác quyết triết học được tạo ra 
nhằm những mục tiêu về thiền, nên khi thiền các ngưoi chỉ sẽ 


trường phái Số Luận (skt. Sãrpkhya) một trong 6 trường phái triết 
học chính cổ Ấn-độ. Đây là trường phái tin tưởng nhị nguyên và vô 
thần. Chủ thuyết Số Luận xem vũ trụ gồm hai thực thể: vật chất (skt. 
Prakriti - là nguyên nhân cho sự hiển thị của thế giới vật chất) và ý thức 
(skt. Purusa - tự ngã siêu việt, thanh tịnh, độc lập, tuyệt đối, bất khả 
nghĩ bàn), vì prakirti là nguyên lý đầu tiên của vũ trụ nên được gọi là 
pradhãna. Đây là nguyên lý vô thức không thông tuệ (thuần vật chất). 
Nó bao gồm 3 tính năng nền tảng gọi là các guna (sự phân chia, phân 
loại cơ chế): (1) Sattva (mịn, nhẹ, thanh cao, phúc lạc), (2) Rajas 
(vận động, hành vi, hứng khởi, đau khổ) và (3) Tamas (thô lậu, 
nặng nề, ngăn trở). Samkhya. VVikipedia. Truy cập 07/24/2012. 

< http ://en . wi ki ped ia .org/wi ki/Sa m khya > 


317 



phải thiền về điều này. Do đó, ngay cả nếu các nguơi thực thi 
một đặc tính vô ngã nhu thế trong thiền và hoàn thành việc tu 
duỡng của các nguôi về nó, thì sẽ không mang đến kết quả gì từ 
nó. Sẽ cực kỳ vô lý khi khắng định rằng các nguôi có thế vuợt 
qua những phiền não bấm sinh bằng việc thấy biết sự không tồn 
tại của hai tự ngã vốn đuợc gán đặt bởi những quan điểm sai lạc 
nắm bắt . 1 Tác phẩm Nhập Trung Quán Luận của Nguyệt Xứng 
nói rằng : 2 

Khi hiếu biết vô ngã, một số nguời loại trừ đuợc một tự ngã 
vĩnh cửu, 

Nhung chúng tôi không xem điều này là co sở của ý niệm về 
“tôi”. 

Do đó thật ngạc nhiên khi khắng định rằng hiếu biết về vô 
ngã này 

Xóa bỏ và nhổ tận gốc rề quan điểm về tự ngã. 

Ngoài ra, Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói : 3 

Hãy làm sáng tỏ điểm này, tức sự không liên quan của 
những điều nhu thế đối với các phiền não bẩm sinh, bằng 
một ví dụ: 

Ai đó thấy con rắn sống trên bức tuờng ngôi nhà của 
mình. 

Đe làm dịu nồi lo, một ai đó nói rằng: “Chang có voi ở 
đây”. 

Chao ôi, thật tức cuời cho những nguời khác 
Kh i nghĩ rằng lời kia sẽ xua tan nồi sợ con rắn. 


1 BA401 "Hai tự ngã" là tự ngã về nhân ngã hay pháp ngã. 

2 BA402 MAV: 6.140, La Vallee Poussin 1970b: 264.2-5; P5262: 104.3.4-5. 

3 BA403 MAVbh ở MAV: 6.141, La Valine Poussin 1970b: 264.9-14; 
P5263: 145.3.8-145.4.1. MAV: 6.141 được tìm thấy trong Subhasita- 
samgraha {"Hùng Biện Tập Luận') do Cecil Bendall biên tập (1903 và 
1904) và VVaymấn trích dằn (1978:464 n. 183). 

318 



Nguyệt Xứng nói đến nhân vô ngã, nhưng điều này tương tự đối 
với sự pháp vô ngã; ngài đã có thế thêm vào: 


Khi thấy biết vô ngã, một số người loại trừ được một quan 
điếm nắm bắt về tự ngã, 

Nhưng chúng tôi không xem điều này là cơ sở của vô minh. 
Do đó thật ngạc nhiên khi khắng định rằng hiếu biết vô ngã 
này 

Xóa bỏ và nhố tận gốc rễ vô minh. [646] 

Vẩn: Trong tuyên thuyết của Long Thọ trình bày ở trên, 1 ngài 
nói rằng những đặc điểm xác định của một “bản chất” không 
phải được thêu dệt và không phụ thuộc vào điều gì khác. Có 
phải ngài đang nói theo giả thuyết hay đang nói theo một bản 
chất như thế có tồn tại? 

Đáp: Đức Phật thừa nhận một “bản chất”, bằng cách nói rằng: 
“Đây là thực tại của các pháp”. 2 Điều đó không hề thêu dệt và 
không phụ thuộc vào điều gì khác. Tác phấm Nhập Trung Luận 
Thích của Nguyệt Xứng xác lập rằng nó tồn tại, bằng cách trích 
dần một nguồn kinh điển: 3 

Liệu có một bản chất mang những đặc tính như thế theo như 
đại sư Long Thọ khắng định hay không? Vâng, đó là “thực 
tại” của điều mà đức Thế Tôn đã tuyên thuyết rộng rãi, ngài 
nói rằng: “Cho dù Như Lai có xuất hiện hay không, thì thực 


1 LRCM: 643. 

2 BA405 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 394.4) tuyên thuyết rằng điều 
này được tìm thấy trong Bát-nhã Ba4a-mật-đa Kinh. Nó được tìm 
thấy trong Dasa-bhumika-sutra ( Thập Địa Kinh ) (VVayman 1978: 464 
n. 186). 

3 BA406 MAVbh, La Valine Poussin 1970b: 305.19-306.12; 

P5263: 151.2.3-7. 


319 



tại của các pháp vẫn lưu lại đó”. 1 “Thực tại” này là gì? Đó là 
bản chất của các pháp chang hạn như những con mắt này. 
Và, bản chất của chúng là gì? Đó là điều mà trong chúng 
vốn không có thứ gì được thêu dệt hay phụ thuộc vào điều 
nào khác; đó là sự nhận diện của chúng như được biết bởi tri 
kiến thoát ngoài sự hư hoại của vô minh. Điều đó tồn tại hay 
không? Neu nó không tồn tại, thì các vị bồ-tát sẽ tu tập con 
đường của những Ba-la-mật nhằm mục đích gì? Vì sao các 
vị bồ-tát sẽ trải qua hàng trăm sự gian khố đế hiếu biết thực 
tại? 

Vấn: Thế trước đây Ngài không tranh luận rằng tất cả các hiện 
tượng thiếu vắng tự tính sao? 

Đáp: Thậm chí các hiện tượng vốn không là những lập kiến tinh 
thần nội tại cũng thiếu vắng ngay cả một hạt tử của bản chất nền 
tảng hay tự tính. Chang lẽ chúng tôi chưa đưa ra câu trả lời này 
vài lần rồi sao? Do đó, có gì cần thiết đế đề cập đến những hiện 
tượng khác về một bản chất như thế? Ngay cả thực tại, là sự thật 
tối hậu, cũng không hề có tự tính. Vì tác phấm Minh Củ Luận 
của Nguyệt Xứng nói rằng: 2 

“Bản chất cuối cùng” là thực thể nền tảng không thêu dệt 
vốn không tránh khỏi hiện diện trong lửa ở quá khứ, hiện tại, 
và tưong lai; [647] nó không phải là việc xảy ra sau này của 
điều gì vốn không có mặt ở đó trước đó; nó không phụ thuộc 
vào các nhân và duyên như sức nóng của nước, hay ở đây và 
ở kia, hay dài và ngắn. Liệu lửa có một bản chất như thế 
không? Nó không có bản chất ấy một cách nền tảng và cũng 
không thiếu vắng điều đó một cách nền tảng. Tuy nhiên, đế 
tránh gây hoang mang cho những người nghe, ta cụ thế hóa 
nó và nói rằng: “Nó tồn tại một cách thường tục”. 


1 BA407 VVayman 1978: 464 n. 185 nói điều này trong Thập Địa Kinh. 

2 BA408 PPs: 263.5-264.4, ở MMK: 15.2; P5260: 42.5.6-43.1.1. 

320 



Vì vậy Nguyệt Xứng bác bỏ quan điếm rằng bản chất này tồn tại 
một cách nền tảng; ngài nói rằng nó tồn tại một cách thuờng tục. 

Phản biện: Ngài {Nguyệt Xứng} không khắng định nó tồn tại, 
bởi ngài nói rằng ngài cụ thế hóa nó nhằm tránh gây hoang 
mang cho các thính giả. 

Đáp: Điều đó không hợp lý. Ngài cũng đề cập đến các hiện 
tuợng khác, đã gán đặt chúng với lý do tuong tự ấy. Do vậy nếu 
bản chất cuối cùng không tồn tại, thì những hiện tuợng khác đó 
cũng sẽ không tồn tại. Nhu trích dần từ truớc, Nguyệt Xứng 
chứng minh rằng bản chất cuối cùng tồn tại, bằng cách lập luận 
rằng nếu nó không tồn tại, thì điều sẽ theo sau một cách vô lý là 
đạo đức thanh tịnh trở nên vô nghĩa. Vả lại, tác phấm Nhập 
Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Không chỉ đại su Long Thọ khắng định bản chất này, mà 
những nguời khác cũng có thế đuợc làm khiến cho chấp 
nhận điều đó. Vì vậy ngài thừa nhận bản chất này nhu đuợc 
xác lập cho cả hai bên trong cuộc tranh luận. 

Nếu điều đó khác đi, thì các nguôi sẽ phải cho rằng trong Trung 
Quán, không thế đạt đuợc giải thoát. Điều này là vì (1) Nguyệt 
Xứng nói rằng đạt đến Niết-bàn nghĩa là cảm nhận đuợc Niết- 
bàn, và ngài nói rằng Niết-bàn đuợc xem là một sự diệt độ thật 
và những sự diệt độ thật là những chân lý tối hậu; và (2) những 
chân lý tối hậu sẽ không tồn tại. Trong tác phấm Lục Thập Tụng 
Như Lý Luận Thích của ngài, Nguyệt Xứng bỏ công sức chứng 
minh rằng khi các nguôi đạt đến Niết-bàn, thì các nguôi phải 
cảm nhận đuợc chân lý tối hậu của sự diệt độ. [648] 


1 BA409 MAVbh ở MAV: 182, La Vallee Poussin 1970b: 308.6-9; 
P5263:151.4.1-2. 


321 



Theo đó, các pháp cấu họp chắng hạn như những con mắt không 
phải là những bản chất trong ý nghĩa của trạng thái tồn tại một 
cách nền tảng, mà chúng cũng không phải là những bản chất khi 
thực tại được thừa nhận như là bản chất cuối cùng. Vì vậy chúng 
không thuộc loại bản chất nào. Các chân lý tối hậu là những bản 
chất khi thực tại được thừa nhận là bản chất cuối cùng, nhưng 
điều xác lập chúng như là những bản chất như thế chính là việc 
chúng không được thêu dệt và không phụ thuộc vào điều gì 
khác. Chúng không hề tồn tại như những bản chất theo ý nghĩa 
đang tồn tại một cách nền tảng. Do vậy, chúng chỉ đon thuần tồn 
tại một cách thường tục. 

“Được thêu dệt” nghĩa là “được sinh khởi” theo ý nghĩa một 
việc mới xảy ra của điều gì đó vốn không tồn tại trước đây; “phụ 
thuộc vào điều gì khác” nghĩa là phụ thuộc vào các nhân và 
duyên. 

Vì các sắc tướng và v.v... không thuộc loại bản chất nào, nên 
khi các ngưoi đề cập việc tu dưỡng đạo pháp đế quán sát bản 
chất cuối cùng, thì “bản chất” có ý nghĩa của thực tại. Do đó, 
Nguyệt Xứng nói rằng đạo đức thanh tịnh không vô nghĩa. Hơn 
nữa, ngài giải thích việc ngài hoàn toàn thiếu vắng một khắng 
định rằng các hiện tượng mang một bản chất trong ý nghĩa về sự 
tồn tại nền tảng không mâu thuẫn với khắng định bố sung của 
ngài về một bản chất cuối cùng . 1 Nhập Trung Luận Thích của 
Nguyệt Xứng nói rằng : 2 

Phản biện: Chao ôi, hoàn toàn sai lầm rồi! Ngài không hề 
khắng định các pháp thật, mà còn tiện thế khắng định một 
bản chất vốn không được thêu dệt và không phụ thuộc vào 
điều gì khác. Ngài đang nói những điều trái ngược rành rành. 


1 BA410 'Jam-dbyangs-bzhad-pa {mChan: 400.1) chú giải glo bur ("bổ 
sung") với tha snyad du ("một cách thường tục"). 

2 BA411 MAVbh, La Vallee Poussin 1970b: 307.9-308.5; P5263: 151.3.4- 
151.4.1. 

322 



Đáp: Khi nói điều này, các ngươi bỏ lỡ một điếm trong Căn 
Bản Trung Quán Luận. Đây là ý nghĩa của nó: Neu những 
con mắt và tương tự — các duyên khởi vốn hiến nhiên trước 
mặt những chúng sinh ngây ngô thông thường - là bản chất 
của chính chúng, thì đạo đức thanh tịnh sẽ vô nghĩa bởi vì 
ngay cả những thức không chính xác cũng có thế hiếu biết 
bản chất đó. Vì chúng không phải là bản chất của chính 
mình, nên đạo đức thanh tịnh nhằm quán sát bản chất có một 
mục tiêu. Hơn nữa, ta nói rằng bản chất này, khi được so 
sánh với các Tục Đe, là không thêu dệt và không phụ thuộc 
vào điều gì khác. [649] Chỉ điều gì mà các chúng sinh ngây 
ngô thông thường không nhận thấy thì mới thích họp là bản 
chất. Do đó, điều tối hậu không phải là một pháp hay một 
phi pháp; bởi bản chất, nên chúng đơn giản là sự an lành. 

Ớ đây “pháp” và “phi pháp” đề cập đến sự tồn tại nền tảng và sự 
hoàn toàn không tồn tại, như giải thích bên trên trong phần 
thuyết về nhị nguyên. 1 

Giờ đây khi các ngươi là một chúng sinh thông thường xác định 
rằng các hiện tượng thiếu vắng ngay cả một hạt tử của bản chất 
nền tảng hay tự tính, thì các ngươi nhận thấy rằng tính Không - 
tính Không của tự tính - là một thuộc tính của các hiện tượng, 
chang hạn như sắc tướng, vốn đóng vai trò là những nền móng 
của tính Không. Do vậy, không có gì mâu thuẫn khi cả những 
nền móng và thuộc tính là các đối tượng của một tâm thức đơn 
nhất. Vì các ngươi không ngưng sự trình hiện nhị nguyên, nên 
tính Không là một danh định hơn là một sự thật tối hậu thực sự. 
Bằng cách tập cho bản thân các ngươi quen với quan điểm ấy 
vốn hiếu biết sự vắng mặt của tự tính, các ngươi sẽ hiểu biết nó 
thông qua việc cảm nhận nó. Đối với một thức như vậy, tất cả 
những trình hiện sai lạc đều ngừng lại. Sự trình hiện sai lạc ở 
đây nghĩa là sự trình hiện của tồn tại tự tính ở nơi vốn không có 
sự tồn tại tự tính. Do đó, vì thức trực tiếp cảm nhận rằng thực tại 


1 BA 412 LRCM: 594-596. 


323 



không cảm nhận được những nền móng chắng hạn như các sắc 
tướng, nên cả thực tại và những nền móng của nó đều không tồn 
tại từ tầm nhìn của tâm thức đó. Vì vậy, tính Không và các sắc 
tướng, v.v... phải được thừa nhận như là thực tại và những nền 
móng từ tầm nhìn của tâm thức khác nào đó, một tâm thức 
thường tục. 

Do sự việc này như thế, nên một chân lý tối hậu {Chân Đe} 
được thừa nhận, cùng với việc ngưng nghỉ của tất cả các diễn 
tưởng về sự tồn tại nền tảng, ở noi cũng có sự dừng lại hoàn 
toàn tất cả các diễn tưởng về những trình hiện sai lạc, là những 
trình hiện về tồn tại tự tính ở noi vốn không có {sự tồn tại tự 
tính này}. Do đó, trong khi chúng tôi khắng định một bản chất 
cuối cùng, thì làm sao chúng tôi có thế bị buộc phải chấp nhận 
một bản chất tồn tại một cách nền tảng được? Tác phấm Minh 
Củ Luận của Nguyệt Xứng nói rằng: 1 

Bị dần dắt bởi sự hư hoại của vô minh, những chúng sinh 
thông thường cảm nhận một khía cạnh nào đó trong các 
pháp. Vì những thánh giả được giải thoát khỏi sự hư hoại 
của vô minh không thấy khía cạnh sai sót ấy, nên có điều gì 
khác đóng vai trò là đối tượng của họ. Chính thực thế ấy 
được thừa nhận là bản chất cuối cùng của các pháp đó. 

Ngoài ra: 2 [650] 

Việc thiếu vắng sự sinh khởi tồn tại một cách tự tính của các 
pháp không phải là bất cứ điều gì. Do vậy, vì đây chỉ là một 
phi pháp, nên nó không có nền tảng. Do đó, nó không phải là 
tự tính của các pháp. 

Một số người [Tây Tạng] không thừa nhận chân lý tối hậu là sự 
loại trừ hoàn toàn các diễn tưởng về những đối tượng của sự phủ 


1 BA413 PPs: 265.3-4, ở MMK: 15.2; P5260:43. 1.6-7. 

2 BA414 P5260:43 1.8-43.2.1. 

324 



nhận, ví dụ như hai bản ngã. Thay vì vậy họ cho rằng, vì đối 
tượng của một tâm thức vốn hiếu biết không sai lạc về cách thức 
các pháp tồn tại, nên điều tối hậu trình hiện tồn tại dưới sức 
mạnh của chính nó - như những pháp chăng hạn màu xanh và 
vàng trình hiện trước một tâm thức thông thường. Xác quyết 
rằng nó tồn tại theo cách ấy chính là cái nhìn hiếu biết thâm 
diệu. Họ cũng khắng định rằng có một lồi so suất hên quan đến 
chánh kiến đế đánh giá các hiện tượng bên ngoài và bên trong - 
những cơ sở liên quan đến việc chúng sinh bám chấp vào hai tự 
ngã - là thiếu vắng sự tồn tại tự tính. 

Những xác quyết này đứng ngoài nội hàm của tất cả kinh điển, 
Tiếu Thừa và Đại Thừa. Họ chấp nhận là cần ngừng quan điểm 
về tự ngã, căn nguyên trói buộc mọi chúng sinh trong luân hồi. 
Sau đó họ khẳng định rằng các ngươi đừng dừng quan điểm về 
tự ngã qua việc hiếu ra rằng không có sự tồn tại tự tính trong 
những nền móng mà nó nắm bắt như là một tự ngã; mà đúng 
hơn là, các ngươi hãy dừng nó qua việc hiếu biết một số hiện 
tượng khác không liên quan như là thật hữu. Điều này chang 
khác chi với viền cảnh như sau: Giả sử không có rắn ở phía 
đông, nhưng ai đó nghĩ rằng có rắn và cảm thấy khiếp sợ. Các 
ngươi nói với người đang đau khố đó rằng: “Ngươi không thế 
dừng ý niệm của ngươi về việc có một con rắn bằng suy nghĩ: 
‘Không hề có rắn ở phía đông đâu’. Mà đúng hơn ngươi nên 
nghĩ rằng: ‘Có một cái cây ở phía tây’. Điều đó sẽ ngăn chận ý 
niệm của ngươi rằng có một con rắn và sẽ kết thúc nồi đau kho 
của ngươi”. 

Do vậy, các ngươi vốn ước mong điều tốt đẹp cho bản thân thì 
nên tránh xa những tà kiến như thế. Các ngươi nên thực hiện 
phương tiện đế nhố tận gốc cách thức mà vô minh nắm bắt các 
pháp, vô minh này là căn nguyên của tất cả những điều trói buộc 
các ngươi và làm các ngươi suy yếu trong luân hồi. về phương 
tiện này, những tác phấm của người cha, thánh giả Long Thọ, và 
đứa con tinh thần của ngài là Thánh Thiên đã trình bày rõ ràng 
trong những tạng luận quảng đại xây dựng nên tri kiến thâm 
diệu và chắc chắn của những kinh điến liễu nghĩa và trình bày 


325 



làm thế nào đế ý nghĩa của những kinh điến này không thế bị 
diễn giải khác đi. 1 [651] Bằng cách nương tựa vào những tác 
phàm này của Long Thọ và Thánh Thiên, hãy băng qua bờ bên 
kia của đại dương luân hồi. 

Đe tránh sự lầm lạc khi tiếp cận quan điếm của Trung Quán, thì 
việc bác bỏ những ý niệm sai lầm về đối tượng của sự phủ định 
là điều cốt yếu nhất. Vì lý do đó, ta đã trình bày một giải thích 
mở rộng. 


1 BA415 Trong "những tạng luận" của Trung Quán ( dbu ma rigs 
tshogs) xem ghi chú 248 ở trên đến LRCM: 570. 

326 



Chương 17: Đối Tương bi Phủ Đinh Thât Sư 

(c)) Cách thức hệ thống của chúng tôi nhận diện đối tượng của 
sự phủ định 

(1) ) Sự nhận diện thật sự của đối tượng bị phủ định 

(2) ) Khi nào đế thêm vào các đặc tính cho các đối tượng 
khác của sự phủ định 

(3) ) Có nên thêm vào đặc tính "tối hậu" cho đối tượng bị phủ 
định 


■*ẩb- 


(c)) Cách thức hệ thống của chúng tôi nhận diện đối tưọTig 
của sự phủ định 

Ở đây có 3 phần: 

1 . Sự nhận diện thật sự của đối tượng bị phủ định 

2. Khi nào đế thêm vào các đặc tính cho các đối tượng khác 
của sự phủ định 

3. Có nên thêm vào đặc tính "tối hậu" cho đối tượng bị phủ 
định 

(1)) Sự nhận diện thật sự của đối tưọTig bị phủ định 

Nói chung, đối với các đối tượng của sự phủ định, có những đối 
tượng bị phủ nhận bởi đạo pháp và có những đối tượng bị phủ 
nhận bởi lập luận. Với loại phủ nhận đầu, Trung Biên Phân Biệt 
Luận { Madhyãntavỉbhãga-ẳãstra } của Di-lặc nói rằng: 1 

Có các giáo pháp về phiền não chướng {(tib. ^•ằk-q^- |q-q)} 
Và về sở tri chướng {(tib. ỉjsr |q-q)} 


1 BA416 Madhyanta-víbhaga 2.17, Lindtner 1982: 85; P5522: 20.2.6-7. 

327 



Chúng tôi cho rằng tất cả những chướng ngại đều thuộc 
trong số trên, 

Và khi chúng đã đi khỏi, ngưoi được giải thoát. 


Như vậy, có phiền não chướng {các ngăn che do phiền não} và 
sở tri chướng {các ngăn che do nhận thức}. Những đối tượng 
của phủ định này xảy ra trong số các đối tượng về tri kiến {sở 
tri}, vì, nếu chúng không tồn tại, thì tất cả chúng sinh thị hiện sẽ 
thoát khỏi luân hồi mà không cần gắng sức. 

Đối với các đối tượng bị phủ nhận bởi lý lẽ, Hồi Tránh Luận của 
Long Thọ ghi: 1 

Có người nghĩ rằng một hóa thân 
Của người phụ nữ là một phụ nữ. 

Hóa thân khác ngừng quan niệm sai này lại 
Điều này là như thế. 

Trong Hồi Tránh Luận Thích, ngài nói: 2 

Một phụ nữ hóa thân ra một số thân là sự trống rồng về bản 
chất của trạng thái một người phụ nữ, nhưng một người khác 
nghĩ sai lầm rằng, "Đây là người phụ nữ một cách tối hậu". 
Vì vậy, dựa trên quan niệm sai đó, tham chấp phát sinh. Như 
Lai hoặc một Thanh Văn của Đức Như Lai thị hiện ra một 
hóa thân khác, và do đó làm ngưng lại quan niệm sai lầm của 
người đó. 


Tưong tự, ngôn từ của ta, vốn trống rồng giống như một hiện 
thân, làm ngừng lại bất kỳ sự nắm bắt rằng pháp bất kỳ tồn tại 
một cách tự tính. Tất cả các pháp, như người phụ nữ thị hiện, 
trống rỗng và không tồn tại một cách tự tính [652] 


1 BA417 W: 27; P5228: 14.5.8. Cũng trong, Johnston và Kunst 1990: 59- 
60. 

2 BA418 , P5232: 60.4.1-4. Cũng trong, Johnston và Kunst 1990: 59-60. 

328 




Vì thế, ngài nói về {1} các quan niệm sai lầm như là các đối 
tượng của sự phủ định, và ngài cũng xem {2} bản chất cố hữu 
mà chúng nắm bắt như là một đối tượng của sự phủ định, tạo 
nên hai loại đối tượng bị phủ định. Tuy nhiên, đối tượng chính 
của sự phủ định là điều thứ nhì {tức bản chất cố hữu mà quan 
niệm sai lầm nắm bắt} . Vì, đế ngăn chận một thức không chính 
xác, trước tiên ngưoi phải bác bỏ đối tượng mà thức đó nắm bắt. 
Ví dụ, duyên khởi bác bỏ sự tồn tại nền tảng hay tự tính của 
người và hiện tượng {nhân ngã và pháp ngã} . 

Đối tượng thứ nhì này của sự phủ định không thế là một trong 
những đối tượng của tri kiến bởi vì, nếu nó đã tồn tại, thì nó 
không thế bị bác bỏ. Tuy nhiên, có các gán đặt sai lạc thêm vào 
vốn nắm bắt nó như tồn tại, vì vậy ngưoi phải bác bỏ điều đó. 
Bác bỏ này không giong như việc phá hủy một cái ấm bằng một 
cái búa; mà đúng hon, nó là một vấn đề của việc phát triển tri 
kiến chắc chắn vốn nhận biết sự không tồn tại như là không tồn 
tại. Khi ngưoi phát triển tri kiến chắc chắn rằng điều đó không 
tồn tại, thức sai lạc nắm bắt nó như là tồn tại sẽ ngừng lại. 

Tưong tự như vậy, sử dụng lý lẽ đế xác lập một pháp nào đó 
không phải là một vấn đề của việc mới xác lập một pháp nào đó 
không tồn tại từ trước, như một hạt giống sinh khởi một cây 
giống. Mà đúng hon, nó là sự phát triển của tri kiến chắc chắn 
nhận biết một hiện tượng như nó là. Hồi Tránh Luận của Long 
Thọ nói: 1 

Xác lập sự phủ định 

về những gì vốn không tồn tại, ngay cả không cần ngôn từ, 
để làm gì? 

Đe trả lời điều đó, các ngôn từ "không tồn tại" 

Tạo nên việc hiếu biết; họ không loại trừ. 

Trong chú giải của mình, Long Thọ nói: 2 


1 BA419 W: 64; P5228:15.4.3. 

2 BA420 Wv, P5232:63.4.8-63.5.7. Cũng trong, Johnston và Kunst 
1990:132. 


329 



Nghỉ vấn: Neu Ngài đang xác lập sự phủ định về một pháp 
nào đó vốn không tồn tại ngay cả khi không có ngôn từ, 
không nói bất cứ điều gì, thì ngôn từ của Ngài: "Tất cả các 
pháp đều thiếu vắng tự tính" đuợc dùng đế làm gì? 

Đáp: Ngôn từ: "Tất cả các pháp đều thiếu vắng tự tính", 
không phải là nguyên nhân khiến cho các pháp thiếu vắng 
bản chất cố hữu, nhung trong việc {thật sự} vắng mặt bản 
chất cố hữu, thì ngôn từ đó giúp cho {chúng ta} hiếu đuợc 
rằng mọi thứ không có bản chất cố hữu. 

Ví dụ, mặc dù Đe-bà-đạt-đa không ở trong nhà, nhung ai đó 
nói: "Đe-bà-đạt-đa ở trong nhà". Một nguời nào khác, đế chỉ 
ra rằng Đe-bà-đạt-đa là không có trong đó bèn nói: "Đe-bà- 
đạt-đa không có ở đó". [653] Những lời đó không là nguyên 
nhân khiến Đe-bà-đạt-đa không có trong nhà, nhung đon 
thuần chỉ ra rằng Đe-bà-đạt-đa không phải ở trong nhả. 
Tuông tự nhu vậy, ngôn từ: "Các pháp đều thiếu vắng tự 
tính" không là nguyên nhân khiến các pháp thiếu vắng tự 
tính. Tất cả các pháp đều thiếu vắng tự tính, tựa nhu quái vật 
trong một ảo tuởng phù thủy. Tuy nhiên, các chúng sinh non 
dạ bị bối rối về sự vắng mặt nền tảng thật trong tất cả các 
pháp, nên chúng tôi làm cho họ hiếu rằng không có bản chất 
nội tại trong các pháp mà họ, vốn bối rối bởi vô minh, thật 
chất hóa {các pháp} nhu là có tự tính. Vì vậy, những gì 
nguôi đã nói - rằng nếu không có bản chất nội tại, thì ngôn 
từ: "thiếu vắng tự tính", đuợc dùng đế làm gì bởi vì các pháp 
sẽ đuợc xác lập nhu không có tự tính mà thậm chí không cần 
bất kỳ ngôn từ nào, không cần nói điều gì - thì không họp 

lý; _ ' , 

Nguôi nên hiểu điều này phù hợp với tuyên bố rất rõ ràng trên. 
Một số cho rằng việc tiến hành các phân tích luận lý mở rộng 
cần thiết cho các bác bỏ và chứng minh chỉ là đế tạo lắt léo các 
lời lẽ thuờng tục, vì tất cả các hiện tuợng đều Thiếu vắng hoàn 
toàn phản bác và chứng minh, trong đó, nếu một điều gì đó tồn 


330 



tại, thì nó không thế bị bác bỏ, và, nếu nó không tồn tại, thì nó 
không cần phải bị bác bỏ. Đây là một tập hợp vô nghĩa của 
những mâu thuẫn, không chỉ ra đuợc sự thấy biết chung về cách 
thức lý lẽ xác lập và phủ nhận các pháp mà cũng không chỉ ra sự 
thấy biết chung về con đuờng xác lập và phủ nhận các pháp nhu 
thế nào. Vì nguôi cho rằng sự phản bác và chứng minh không 
nên đuợc thực hiện, trong khi tự chính các ngươi lại đang bác 
bỏ việc sử dụng của đối phương của mình 1 về phân tích có liên 
quan đến việc bác bỏ và chứng minh, bằng cách trích dần nhu là 
lý do của nguôi: "Neu một pháp nào đó tồn tại, thì nó không thế 
bị bác bỏ, và nếu nó không không tồn tại, thì nó không cần phải 
bị bác bỏ". Hon nữa, lý do đã tuyên thuyết của nguôi không là 
một sự bác bỏ thích hợp lên một đối phuong vốn là nguời cho 
rằng thật là cần thiết đế tiến hành sự bác bỏ và chứng minh bởi 
vì theo nguơi, nếu một điều gì đó tồn tại, thì nó không thế bị bác 
bỏ, và nếu nó không tồn tại, thì nó không cần bị bác bỏ . 

Chúng tôi thực hiện các bác bỏ với lập luận tuyệt vời nhằm ngăn 
chận những quan niệm sai lầm và không chính xác; chứng minh 
bằng lý luận là một kỹ năng cho việc phát triển tri kiến chắc 
chắn và chính xác. [654] Vì vậy, những nguời muốn ngăn chận 
các thấy biết không chính xác khác nhau và phát triển các sự 
tỉnh thức chính xác khác nhau nên theo đuối các tạng luận bởi 
các tác giả nhu Long Thọ và nên phát triển các tâm thức có tri 
kiến chính xác và chắc chắn về việc bác bỏ và chứng minh. 


Hự bản thân mệnh đề: "Một số cho rằng việc tiến hành các phân tích 
luận lý mở rộng cần thiết cho các bác bỏ và chứng minh chi là để 
tạo lắt léo các lời lẽ thường tục, vì tất cả các hiện tượng đều thiếu 
vắng hoàn toàn phản bác và chứng minh, trong đó, nếu một điều 
gì đó tồn tại, thì nó không thể bị bác bỏ, và, nếu nó không tồn tại, 
thì nó không cần phải bị bác bỏ" đã được dùng làm một bác bỏ lập 
luận của chính mệnh đề này (tại sao phải lên tiếng bác bỏ luận 
điểm Trung Quán khi đã cho rằng nó không cần thiết để lên 
tiếng?) nên nó tự mâu thuẫn. 


331 



vẩn: Neu như ngài nói, phản bác bằng phương tiện lập luận 
được thực hiện đế phát triển kiến thức chính xác và chắc chắn 
bằng cách xóa bỏ các quá trình nhận thức không chính xác, thì 
lý luận sẽ hủy bỏ một đối tượng được nắm bắt bởi một loại nhất 
định của tâm thức. Tâm đó là gì? 

Đáp: Nói chung, có vô lượng các thức định danh nắm bắt đối 
tượng của sự phủ định; tuy nhiên, ngươi nên cấn thận nhận diện 
thức định danh không chính xác vốn là gốc rề của tất cả các sai 
lạc và khiếm khuyết và ngươi nên nhố tận gốc đối tượng ám chỉ 
của nó. Vì, nếu điều đó bị ngừng lại, thì tất cả lồi lầm và khiếm 
khuyết sê được ngưng lại. 

Hơn nữa, các phương thuốc chữa được đề ra trong kinh điển cho 
các phiền não khác, chang hạn như tham chấp, trị được một 
phần của các phiền não, ; trong khi các phương thuốc được đề ra 
cho vô minh thì chữa trị được tất cả phiền não. Vì vậy, vô minh 
là cơ sở của tất cả các sai lạc và khiếm khuyết. Minh Củ Luận 
của Nguyệt Xứng nói : 1 

Giáo pháp của chư Phật trong các bộ kinh điển và v.v... 
được dựa trên Nhị Đe. 

Trong chín loại các kinh luận này tuyên thuyết một cách 
đúng đắn các phương thuốc trị to tát vốn tùy duyên ứng xử 
thế gian 

Trong đó, có phương thuốc được nói là đế loại bỏ tham chấp 
thì không dập tắt được thù địch, 

Có phương thuốc được cho là đế loại bỏ sự thù địch thì 
không dập tắt được tham chấp, 

Và khi phương thuốc được cho là dập tắt ngã mạn và v.v. . . 
thì không khắc phục những ô nhiễm khác. 


1 BA421 P5260:91.5.3-6. Trong đoạn này bằng Phạn ngữ, không có 
trong La Valine Poussin's edition of the Prasanna-padS, xem 
VVayman 1978: 465 n. 201. 

332 



Vì vậy chúng thật không đem hiệu quả to tát, và những kinh 
văn không mang ý nghĩa quảng đại. 

Những lời dạy nào nói là đế dập tắt ảo tuởng sẽ vuợt qua tất 
cả phiền não; 

Đấng Chiến Thắng đã thuyết rằng tất cả các phiền não đều 
dựa trên ảo tuởng. 

Áo tuởng giống nhu điều chi? Đó là vô minh, trong bối cảnh 
này là một nhận biết vốn gán đặt thêm tự tính một cách sai lầm; 
nó nắm bắt các hiện tuợng bên trong và bên ngoài nhu là đang 
tồn tại bằng tự tính riêng của chúng. [655] Tứ Bách Kệ Tụng 
Luận Thích của Nguyệt Xứng nói: 1 

Nguời ta nói rằng một ai đó trở nên tham chấp vào các sự 
vật bởi năng lực của một việc hiếu lầm phiền não, một thức 
vốn gán đặt thêm một nền tảng của sự vật, và rằng một 
nguời ngung luân hồi qua việc ngung hoàn toàn các pháp 
vốn đóng vai trò như là hạt giống cho tiến trình của luân hồi. 
Đế chỉ ra điều này, Tứ Bách Kệ Tụng cho biết: 

Hạt giống của tồn tại thế gian là một thức; 

Các đối tượng là phạm vi nó hoạt dụng. 

Khi ngưoi thấy các đối tượng thiếu tự ngã, 

Ngưoi đã phủ nhận hạt giống của tồn tại thế gian 

Do đó, Thánh Thiên cho rằng bằng cách nhìn thấy các đối 
tượng là thiếu vắng bản chất cố hữu, ngưoi hoàn toàn ngăn 
chận hạt giống của luân hồi, ý thức gây ra tham chấp. Điều 
này ngưng luân hồi cho các Thanh Văn, Bích Chi Phật và 
Bồ-tát đã đạt đến trì nhẫn đối với giáo pháp về vô sinh. 

Điều này cũng được gọi là một quan niệm về sự thật hữu. Thánh 
Thiên trong Tứ Bách Kệ Tụng nói: 


1 BA422 Cốt dẫn cá 14.25, P5266: 270.5.7-271.1.3. 


333 



Cũng như xúc giác tràn ngập khắp thân ta, 

Áo tưởng bao trùm trong tất cả phiền não. 

Cho nên, qua cách tiêu diệt đi ảo tưởng 
Ngưoi sê dẹp tan tất cả mọi ưu phiền. 

Bình luận về câu kệ này, Nguyệt Xứng trong Tứ Bách Kệ Tụng 
Luận Thích dạy: 1 

Bởi vì sự nhầm lần đem đến từ ý nghĩ rằng các pháp thật sự 
tồn tại như chúng trình hiện, nên ảo tưởng hoạt hóa gán đặt 
thêm một bản chất của sự thật hữu lên các pháp. 

Nghỉ van: Như Ngài nói, nếu vô minh là gốc rễ của luân hồi, thì 
sẽ là không chính xác khi Nguyệt Xứng giải thích trong Nhập 
Trung Luận và Minh Củ Luận rằng quan điếm về các hoại uấn 
như là "Ta" và "của ta" là gốc rề của luân hồi. Vì, không thế có 
hai nguyên nhân chính yếu cho luân hồi. 

Đáp: Trong phần cho người có khả năng trung bình, ta đã giải 
thích những gì các bậc thầy khác nói về làm thế nào đế khắng 
định vô minh và quan điểm về các hoại uẩn. 2 Vì vậy, ở đây ta sẽ 
giải thích các khắng định của đại sư Nguyệt Xứng. Các nhà 
Trung Quán khác xem xét quan niệm các pháp thật hữu là một 
sự ngăn che nhận thức; ngài khắng định rằng quan niệm như vậy 
là vô minh và, hon thế nữa, ngài khắng định rằng nó là vô minh 
phiền não. 

Vì, như trích dần ở trên, 3 Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích giải 
thích rằng quan niệm về sự thật hữu là phiền não. [656] Ngoài 
ra, Nhập Trung Luận Thích của ngài nói: 1 

1 BA423 Cát dẫn Cs: 6.10, P5266:220.1.5-6. 

2 BA424 Cf. LRCM: 235 {Great Treatíse 2000: 300-01). Chỗ Tsongkhapa 
cho một sự giải thích Duy Thức về vô minh như là phân biệt và chấp 
trước quan điểm về các hoại uẩn. 

3 BA425 LRCM: 655 ở cá: 14.25. 

334 



Bởi vì điều này là nguyên nhân khiến chúng sinh bị nhầm 
lần trong quan điểm của họ về trạng thái thực tế của sự vật, 
nên nó là ảo tuởng; sự vô minh nhầm lần gán đặt thêm lên 
các pháp một nền tảng mà chúng vốn không có. Nó đuợc cấu 
thành đế ngăn chặn cảm nhận về bản chất của chúng. Nó là 
kẻ ngăn che. 

Ngoài ra : 1 2 

Vì vậy, Tục Đe đuợc chấp nhận thông qua áp lực của vô 
minh phiền não vốn đuợc bao gồm trong các yếu tố của luân 
hồi {tức Thập Nhị Nhân Duyên}. 

Cho nên, bởi vì ngài giải thích rằng đó là yếu tố đầu tiên trong 
số muời hai yếu tố của duyên khởi, nên nó là một phiền não và 
không phải là một sự ngăn che nhận thức. Sự ngăn che nhận 
thức là gì? Điều này sẽ đuợc giải thích bên duới . 3 
Vì vậy, ngài giải thích rằng vô minh vốn là yếu tố đầu tiên trong 
số mười hai yếu tố là gốc rề của luân hồi, và trong đó, ngài cũng 
giải thích rằng quan điểm về các hoại uấn là gốc rễ của luân hồi. 
Vì vô minh là thế loại tống quát và quan điểm về các hoại uấn là 
một trường họp cụ thế, nên không có mâu thuẫn. 

Vô minh là đối nghịch của tri kiến, và điều này không nói đến tri 
kiến bất kỳ nào, mà nói đến trí huệ hiếu biết thực tại vốn là vô 
ngã. Ngược lại của điều đó {trí huệ hiểu biết thực tại vốn là vô 
ngã} không thế chỉ đon giản là sự không tồn tại của trí huệ đó, 
cũng không thế chỉ đon giản là một điều gì khác với trí huệ đó; 
do vậy, điều ngược lại đó chính là một khái niệm vốn tưong 
đưong với sự trái ngược của trí huệ đó. Đây là sự gán đặt thêm 


1 BA426 MAVbh ở MAV: 6.28, La Vallee Poussin 1970b: 107.5-8; 
P5263: 123. 5.8-124. 1.1. 

2 BA427 MAVbh, La Vallee Poussin 1970b: 107.17-19; P5263:124.1.3-4. 

3 BA428 LRCM: 766-767. về Thập Nhị Nhân Duyên, xem LRCM: 249-257 
{GreatTreatise 2000:315-25).. 


335 



về tự ngã. Có hai loại: sự gán đặt thêm về một tự ngã khách 
quan {pháp ngã} và sự gán đặt thêm về một tự ngã cá nhân 
{nhân ngã}. Do đó, cả hai quan niệm về một tự ngã cá nhàn và 
quan niệm về một tự ngã khách quan là vô minh. Vì vậy, khi 
ngài chỉ ra rằng quan điếm về các hoại uấn là gốc rễ của tất cả 
các phiền não khác, thì điều này không có nghĩa rằng vô minh 
không phải là gốc rề {của phiền não} V 

Ngoài ra, [Bảo Hành Vương Chính Luận của] Long Thọ nói: 1 2 
"Chừng nào nguôi còn mang nhận thức về các uẩn, nguôi sẽ cưu 
mang chúng như là "cái Ta". Điều này có nghĩa vô minh vốn là 
sự nhầm lần về một tự ngã khách quan là nguyên nhân cho sự 
nhầm lần về một tự ngã cá nhân. [657] Vì điều này đặt các bộ 
phận nội bộ của vô minh trong mối quan hệ nhân-quả, nên nó 
không mâu thuẫn với giáo huấn rằng quan điểm về các hoại uấn 
là gốc rề của tất cả các phiền não nào khác với vô minh. 

Neu ngưoi không hiếu cách giải thích này theo những gì đại sư 
Nguyệt Xứng đã chủ tâm, thì rất khó đế xua tan ấn tượng sai lầm 
rằng ngài mâu thuẫn với chính mình bằng cách giải thích gốc rề 
của luân hồi theo hai cách khác nhau. 

Hộ pháp Long Thọ cũng chấp nhận hệ thống này về việc nhận 
diện vô minh. Vì Thất Thập Không Tỉnh Luận của ngài viết: 3 

Phật đã dạy: quan niệm thật hữu 

về các pháp hoạt hóa vốn khởi sinh 

Từ bởi các nhản duyên gọi là vô minh 

Và từ vô minh này, phát khởi nên Thập Nhị Nhân Duyên. 4 


1 Ở đây như ngài Tsongkhapa đã nói qua một ý rõ ràng là việc chấp 
vào các hoại uẩn chính là chấp vào nhân ngã tức một tường hợp 
đặc biệt của vô minh chấp ngã nói chung. 

2 BA429 Ra: 35b, cited at LRCM : 577. 

3 BA430 ắũnyatã-saptati 64-65; Lindtner, 1982: 62-65; P5227: 14.2.2- 
4. 

4 Đoạn này thuộc kệ số 64 trong Thất Thập Không Tính Luận. Trong 
bản dịch Anh ngữ đã dùng câu không nêu nêu rõ ý của tổ Long 
Thọ, chúng tôi đã đối chiếu lại với bản dịch của Komito và đưa ra 

336 



Qua thấu suốt thực tại, nguơi hiểu biết 
Các pháp là Không, nên vô minh không khởi. 

Đây chính là sự chấm dứt của vô minh. 

Do điều này, Thập Nhị Nhân Duyên dứt. 

Ngoài ra, chuông hai muoi sáu trong Căn Bản Trung Quán 
Luận của ngài nói rằng: 1 

Một khi vô minh bị dừng lại, 

Hành sự hữu vi không phát sinh 
Điều đó khiến ngừng hắn vô minh 
Là hiểu biết và thiền về thực tại. 

Bằng cách chặn đứng điều này và các yếu tố duyên khởi 
đứng truớc. 

Điều này và những yếu tố đến sau sẽ không phát sinh. 

Bằng cách này nguôi hoàn toàn ngăn chận 
Toàn thế khối luợng của khố đau. 

Điều này và các đoạn khác vừa trích dần tuông thích và phù họp 
với nhau rất hoàn mỹ với các dòng trong Bảo Hành Vương 
Chỉnh Luận của Long Thọ, "Chừng nào nguôi còn nhận thức về 
các uẩn...", 2 vốn nói rằng gốc rề của luân hồi là quan niệm về 
các uẩn nhu tồn tại tự tính. 

Thánh giả Thánh Thiên cũng khắng định điều này, nhu đuợc chỉ 
rõ bằng các đoạn văn đuợc trích dần truớc đây: "Cũng nhu xúc 
giác tràn ngập khắp thân ta ..." và: "Gốc rề của luân hồi là một 
thức..." 3 


lời dịch trong sáng hơn như trên. Nagarjuna 's "Seventy Stanzas". 
David Ross Komito. Snow Lion. 1987 
1 BA431 MMK: 26.11-12, de Jong 1977: 41; P5224: 10.3.5-6. 

2 BA432 Trích ở LRCM: 577, 656Ĩ 

3 BA433 Trích ở LRCM: 655. Ở đây ngôn từ của phần trích thứ nhì có 
khác biệt. 


337 



Khi đại sư Long Thọ bác bỏ đối tượng của phép phủ định trong 
Căn Bản Trung Luận, ngài cung cấp tất cả các luận điểm phong 
phú của mình đế bác bỏ một tự tính - một sự thật chất hóa của 
ảo tưởng về các pháp như là tồn tại tự tính - và để chỉ ra rằng 
các pháp thiếu vắng tính nền tảng. Vì vậy, Long Thọ đưa ra một 
loạt các luận điểm rộng rãi chỉ nhằm mục tiêu xóa bỏ cách mà 
vô minh nắm bắt các pháp. Tác phấm Căn Bản Trung Quán 
Luận Thích của Phật Hộ nói rằng: 1 

Mục đích của giáo thuyết duyên khởi là gì? [658] Đại sư 
Long Thọ, với chính bản chất từ bi của ngài, đã thấy chúng 
sinh đang bị vây bủa bởi những đau khố khác nhau và đảm 
nhận nhiệm vụ giáo thuyết về thực tại của sự vật như nó là, 
đế cho họ có thế được giải thoát. Vì thế, ngài bắt đầu việc 
truyền giảng thuyết duyên khởi. Vì thuyết đó nói: 

Thấy điều không thật, ngưoi bị trói buộc; 

Thấy sự thật, ngưoi được giải thoát. 

Thế nào là thực tại của sự vật như nó là? Đó là sự vắng mặt 
của tính nền tảng. Người không có kỹ năng với con mắt của 
trí thông minh bị che khuất bởi bóng tối của ảo tưởng mang 
nhận thức về một tính nền tảng trong các pháp và sau đó tạo 
ra tham chấp hay thù địch về các pháp. Kh i sự chiếu sáng 
của tri kiến về duyên khởi xóa tan bóng tối của ảo tưởng và 
mắt trí huệ nhìn ra sự vắng mặt của tính nền tảng trong các 
pháp, thì không có nền tảng nào cho các phiền não khác, và 
tham chấp hay thù địch không phát triển. 

Ngoài ra, trong sự chuyến ý sang chuông hai mưoi sáu, cùng 
một bản luận nói: 2 


*BA434 Bpãlita, P5242: 73.5.6-74.1.2. 

2 BA435 Bpãlita ở MMK: 26.1, P5242: 126.5.6-7. 

338 



vẩn: Ngài đã giải thích nhập môn vào Chân Đe thông qua 
các kinh luận Đại thừa. Bây giờ xin hãy giải thích nhập môn 
vào Chân Đe thông qua các văn bản của các Thanh Văn 

Đáp: [Căn Bản Trung Luận ] nói, "Bởi che chướng vô minh, 
nên luân hồi tái diễn... " 

Và trong sự chuyển ý sang chuông hai mưoi bảy, Phật Hộ nói: 1 

Vấn: Bây giờ hãy minh họa sự vắng mặt của các quan điếm 
sai lầm bằng cách sử dụng kinh điến phù hợp với Thanh Văn 
thừa. 

Đáp: [Căn Bản Trung Luận ] nói, "Trong quá khứ, tôi phát 
khởi ..." 

Các tuyên thuyết này cho thấy rõ ràng rằng đại sư Phật Hộ cũng 
khắng định rằng vô minh vốn là yếu tố đầu tiên trong số mười 
hai nhân duyên là sự gán đặt thêm bản chất tự tính lên các pháp 
và ngay cả các Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng biết được về 
sự vô ngã của các đối tượng. [659] Vì vậy, ngưoi nên hiếu rằng 
bằng chứng hùng hồn để chỉ rõ các Thanh Văn và Bích Chi Phật 
đều thấu hiếu các đối tượng thiếu vắng tự tính là sự thật rằng 
quan niệm về một ngã khách quan được coi như là vô minh, vốn 
là một trong mười hai yếu tố duyên kh ởi. 

Thánh Thiên trong Tứ Bách Kệ Tụng nói rằng: 2 "Sự định danh 
thấy biết và ngưoi bị trói buộc, điều đó nên bị ngưng lại ở đây". 
Ngay cả sự định danh được đề cập trong tuyên thuyết đó không 
nói đến bất kỳ các thức định danh nào, mà đúng hon là nói đến 
các thức định danh vốn gán đặt thêm sự tồn tại nền tảng lên các 
pháp. Vì, nhận xét về đoạn văn đó, Nguyệt Xứng trong Tứ Bách 


1 BA436 Bpãlita ở MMK: 27.1, P5242: 127.3.3-4. 

2 BA437 Cs: 26.23cd, Lang 1986: 150; P5246: 140.2.3. 

339 


Kệ Tụng Luận Thích cho biết: 1 "Một thức định danh gán đặt 
thêm một ý nghĩa không chính xác về sự hiện hữu nội tại". Hon 
nữa, ngài khắng định rằng nó là vô minh phiền não. Do đó, trong 
khi có những người cho rằng lý lẽ đó bác bỏ đối tượng của từng 
thức định danh vốn nghĩ rằng: "Điều này là thế này và thế kia", 
họ đã không thực hiện sự thấm tra đầy đủ nào về vấn đề này. 

Nếu điều đó khác đi, thì, vì với phàm phu, ý nghĩa của thực tại 
là ấn kín, họ sẽ không có cách nào nắm bắt được ý nghĩa của 
tánh Không với một thức phi định danh. Ngoài ra, nếu các đối 
tượng của mỗi thức định danh đều mâu thuẫn bởi lập luận, thì 
ngay cả các đối tượng của kiến thức xác thực sẽ như là bản chất 
cố hữu được gán đặt thêm bởi một thức sai lạc, nhầm lần. Điều 
này sê hàm ý rằng không có chính kiến dần đến trạng thái Niết- 
bàn, qua đó sẽ là vô nghĩa đế tiến hành bất kỳ nghiên cứu hoặc 
quán chiếu nào trên các văn bản Trung Quán. Vì Thánh Thiên 
trong Tứ Bách Kệ Tụng nói: 2 

Thấy điều gì không phải là tính Không như thế nó là tính 
Không, 

Một số người nói: "Tôi sê đạt được Niết-bàn", nhưng họ sẽ 
không. 

Như Lai thuyết ngưoi không đạt đến Niết-bàn thông qua các 
tà kiến. 

Chỉ căn cứ vào điều này [tự tính], tức là đối tượng ám chỉ của 
cách thức mà vô minh nắm bắt các pháp như được giải thích ở 
trên, các trường phái Bản Chất Luận Phật giáo và phi Phật giáo 
thật chất hóa nhiều sự việc khác nhau. Khi ngưoi phủ nhận ám 
chỉ của tiến trình nhận thức của vô minh, thì ngưoi hoàn toàn 
ngăn chận tất cả các sự thật chất hóa bị dần dắt bởi giáo điều 
này, như thế ngưoi cắt một cây từ gốc của nó. [660] Vì vậy, 
những người có thiện căn của trí huệ nên hiếu rằng đối tượng ám 


1 BA438 CstdẫnCs: 26.23cd; P5266: 279.1.3. 

2 BA439 Cá: 8.7, Lang 1986: 80; P5246: 136.2.4-5. 
340 



chỉ của vô minh bẩm sinh {vô minh câu sinh} là đối tượng cơ 
bản của phép phủ định và không nên hiến thân mình chỉ đon 
thuần đế bác bỏ các lập kiến phóng tưởng vốn chỉ được quy gán 
bởi những người ủng hộ các giáo điều triết học. 

Việc bác bỏ đối tượng của sự phủ định theo cách này không phải 
là một sự theo đuối nhàn rồi. Các ngươi nhìn thấy chúng sinh 
đang bị trói buộc trong luân hồi bởi một thức định danh sai lạc 
vốn có đối tượng của sự phủ định như là đối tượng của nó và sau 
đó các ngươi bác bỏ đối tượng đó của nó. Điều gì kết chặt tất cả 
chúng sinh trong luân hồi là vô minh bấm sinh; còn vô minh thu 
được từ bên ngoài thì tồn tại chỉ trong số những người ủng hộ 
các giáo điều triết học, vì vậy nó không thế là gốc rề của luân 
hồi. Thật vô cùng quan trọng để đạt được kiến thức cụ thể và 
chắc chắn về điểm này. 

Do đó, thức định danh sai lạc tối hậu vốn lưu giữ đối tượng của 
sự phủ định là vô minh bẩm sinh vốn là yếu tố đầu tiên trong số 
mười hai yếu tố duyên khởi. Các đối tượng đạt được của sự phủ 
định chỉ đơn thuần là các gán đặt thêm dựa trên điều này. Vì 
vậy, nó không hề là trường hợp mà lý luận phủ nhận tất cả các 
tiến trình nhận thức mà thông qua đó, các thức phi định danh - 
ví dụ, các thức thụ cảm - nắm bắt các pháp. Do đó, chỉ các ý 
thức định danh là có các tiến trình nhận thức vốn bị phủ định bởi 
lý luận; cụ thế hơn, lý luận bác bỏ các tiến trình nhận thức về hai 
quan niệm của tự ngã 1 và các tiến trình nhận thức về các thức 
định danh ấy vốn gán đặt thêm các thuộc tính xa hơn nữa lên các 
đối tượng đã được quy gán bởi hai quan niệm về tự ngã đó. Điều 
đó không phải là lập luận bác bỏ các tiến trình nhận thức của tất 
cả các định danh củabất kỳ loại nào. 

Vẩn: Làm thế nào đế vô minh gán đặt thêm bản chất cố hữu? 

Đáp: Nói chung, trong các tác phấm của Nguyệt Xứng có xuất 
hiện nhiều lối dùng lời nói thường tục như "bản chất" hay "nền 


1 Tức nhân vô ngã và pháp vô ngã. 


341 



tảng" liên quan đến các đối tượng vốn chỉ tồn tại một cách 
thường tục. Tuy nhiên, ở đây trong trường hợp của sự thật chất 
hóa bởi vô minh, trong mối quan hệ đến các đối tượng vốn là 
những cá nhân {con người} 1 hoặc các hiện tượng khác, có một 
quan niệm rằng các pháp đó có trạng thái bản thế học - là một 
cách thức của việc tồn tại - trong và của chính chúng, mà không 
được thừa nhận thông qua năng lực của một sự nhận biết. Vì 
vậy, đối tượng ám chỉ, vốn được nắm bắt bởi quan niệm vô 
minh đó, tức trạng thái bản thế độc lập của các pháp đó, thì được 
nhận diện như là một "tự ngã" hay "bản chất cố hữu" giả định. 
[661] Vì Thánh Thiên trong Tứ Bách Kệ Tụng nói: 2 

Tất cả điều này đều không có sức mạnh riêng của mình; 

Vì vậy không có tự ngã. 

Chú giải về điều này, Nguyệt Xứng trong Tứ Bách Kệ Tụng 
Luận Thích nói: 3 

Chính là điều vốn tồn tại một cách nền tảng, tự tính, tự tồn, 

và không phụ thuộc vào một điều khác ... 

Vì vậy, ngài nói rằng đó là các từ đồng nghĩa. "Không phụ thuộc 
vào một điều khác " không có nghĩa là không phụ thuộc vào các 
nhân và duyên. Thay vào đó, "điều khác" đề cập đến một chủ 
thế, tức là, một thức thường tục, và một điều nào đó được nói là 
không phụ thuộc vào một điều khác do không được thừa nhận 
thông qua năng lực của thức thường tục đó. Vì vậy, "tự tồn" đề 
cập đến bản chất của một đối tượng vốn có trạng thái bản thế 
học đon nhất hoặc vốn có kiểu cách của sinh thế tự chính nó. 
Chỉ điều này được gọi là "sự nền tảng" hay "bản chất cố hữu". 


^rong chương này, thuật ngữ "con người" là để chỉ số nhiều từ bản 
Anh ngữ "persons" để phân biệt với chữ "cá nhân" (eng. person 
(n) / personal (adj)) thay vì dùng "các cá nhân" cho chữ "persons". 
2 BA440 Cs: 14.23cd, Lang 1986: 134; P5246: 139.2.7-8. 

3 BA441 Cốt: P5266: 270.3.6-7. 

342 



Lấy ví dụ, trường hợp của một con rắn tưởng tượng do nhầm lần 
gán cho từ một sợi dây thừng. Neu chúng ta đế sang một bên 
cách thức nào nó bị gán từ tầm nhìn vốn nắm bắt một con rắn và 
cố gắng phân tích điều gì mà con rắn tưong tự với bản chất riêng 
của nó, vì một con rắn hoàn toàn không có mặt trong đối tượng 
đó {vì nó thật ra là sợi dây thừng}, nên các tính năng của nó 
không thế được phân tích. Điều đó tưong tự như đối với các hiện 
tượng này. Giả sử rằng chúng ta bỏ qua một bên sự phân tích 
làm thế nào chúng trình hiện - tức là, làm thế nào chúng trình 
hiện trước một sự nhận biết thường tục - và phân tích bản thân 
các đối tượng, bằng cách hỏi rằng: "Cách thức của những hiện 
tượng này là gì?" Chúng ta tìm thấy rằng chúng không được xác 
lập trong bất kỳ cách nào. Vô minh không nắm bắt các pháp 
theo cách này, nó nắm bắt mỗi hiện tượng như là việc có một 
kiếu cách về trạng thái mà nó có thế được hiếu biết trong và của 
chính nó, mà không được thừa nhận thông qua năng lực của một 
thức thường tục. Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích của Nguyệt 
Xứng nói: 1 

Thật không có gì đế nghi ngờ, những gì chỉ tồn tại thông qua 
sự hiện diện của tư tưởng định danh, và không tồn tại mà 
không có tư tưởng định danh, thì dứt khoát không tồn tại 
một cách nền tảng - như trong trường hợp của một con rắn 
vốn được quy gán từ một cuộn dây thừng. 

Vì vậy Nguyệt Xứng nêu cách thức các pháp không tồn tại một 
cách nền tảng. Do đó, những gì tồn tại khách quan trong khuôn 
khố về nền tảng riêng của chính nó mà không được thừa nhận 
thông qua năng lực của một tâm thức chủ quan thì được gọi là 
"tự ngã" hoặc "bản chất cố hữu". [662] Sự vắng mặt của tính 
chấtnày trong cá nhân được gọi là nhân vô ngã; sự vắng mặt của 
nó trong những hiện tượng như mắt, tai và v.v... được gọi là 
pháp vô ngã. Do đó, người ta có thế ngầm hiểu rằng các quan 


1 BA442 Ibid., P5266: 229.5.5-6. 


343 



niệm về bản chất cố hữu đó như hiện diện trong con người và 
các đối tượng là các quan niệm về hai tự ngã. Như Nguyệt Xứng 
trong Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích nói : 1 

"Tự ngã" là một nền tảng của các pháp vốn không phụ thuộc 
vào sự vật khác; đó là một bản chất cố hữu. Sự không tồn tại 
của điều đó là vô ngã. Do sự phân chia thành các đối tượng 
và con người, nó được hiếu là có hai phần: một "pháp vô 
ngã" và một "nhàn vô ngã". 

Nghi vấn: Quan niệm về con người như là tồn tại bằng tự tính 
của họ không thế là một quan niệm về tự ngã cá nhân. Vì nếu nó 
là, thì thậm chí việc quan sát những người khác với bản thân 
một người và việc mang ý tưởng về họ như tồn tại bằng tự tính 
riêng của họ sẽ là một quan niệm về tự ngã cá nhàn. Neu Ngài 
thừa nhận điều này, thì, trong khi nó phải là một quan điểm về 
các hoại uấn, nó không thể là một quan điểm về các hoại uấn 
trong phạm vi nó không phải là một quan niệm vốn nghĩ: "Tôi". 

Đáp: Như đã giải thích trước đó, Nguyệt Xứng nói rằng một tự 
tính trong con người là một tự ngã của con người, vì vậy người 
ta phải chấp nhận rằng một quan niệm về cá nhân như tồn tại 
một cách tự tính là một quan niệm về một tự ngã của con người. 
Tuy nhiên, một quan niệm về một tự ngã của con người không 
nhất thiết phải là một quan điểm về các hoại uấn. 

Cần gì đế có một quan niệm về tự ngã vốn là một quan điểm về 
các hoại uấn? Trong trường họp quan niệm về tự ngã vốn là một 
quan điểm đạt đến từ các hoại uẩn, thì không có quy tắc nhất 
định, vì có nhiều {bộ phái} - bao gồm cả một vài trong số các 
trường phái Chánh Lượng Bộ 2 {skt. Sammitĩya} - như là một 


1 BA443 Ibid., P5266: 256.1.7-256.2.1. 

2 Chánh LUỢng bộ là phân nhánh của Độc Tử bộ (skt. vãtsT-putrĩya) và 
là một trong 18 bộ phái đầu tiên của các trường phái Phật giáo chủ 
trương cá nhân có mang theo các uẩn thường hằng. 



kết quả của triết lý của mình, nắm bắt một tự ngã khi họ quan sát 
các uẩn. Tuy nhiên, trong truờng hợp các quan điểm bẩm sinh 
về các hoại uẩn, Nguyệt Xứng trong Nhập Trung Luận bác bỏ 
rằng các uấn là đối tuợng đuợc quan sát và Nhập Trung Luận 
Thích của ngài nói là tự ngã bị quy gán phụ thuộc là đối tuợng 
đuợc quan sát. 1 Do đó, một quan điểm bẩm sinh về các hoại uẩn 
không lấy các uấn nhu là đối tượng quan sát của nó, mà đúng 
hon là quan sát cá nhân đon thuần. Hon nữa, phải là một cá nhân 
làm co sở cho sự phát khởi của tư tưởng "Tôi". Do đó, một cá 
nhàn của một dòng liên tục các uấn tinh thần và thế chất không 
phải là đối tượng của sự quan sát. [663] 

Đối với việc làm thế nào mà đối tượng của sự quan sát được 
nắm bắt, Nguyệt Xứng trong Nhập Trung Luận Thích nói: 2 

Liên quan đến điều đó, một quan điểm về các hoại uẩn hoạt 

động trong các tư tưởng về "tôi" và "của tôi". 

Vì vậy, thật không chỉ đon giản là một quan niệm về sự hiện 
hữu nội tại, tức là, sự tồn tại bằng tự tính; mà nó phải là một sự 
định danh tư duy về "tôi". Nhập Trung Luận Thích cũng nói 
rằng: 3 

Chỉ cần quan điểm về các hoại uẩn được loại bỏ, và nó được 

loại bỏ do hiếu biết về vô ngã của tự ngã. 

Vì vậy Nguyệt Xứng nói rằng ngưoi loại bỏ quan điểm về các 
hoại uấn bằng cách hiếu biết vô ngã - tức sự tồn tại phi tự tính - 
của tự ngã vốn là đối tượng của sự quan sát của nó, theo cách đó 
trái ngược với cách mà nó được nắm bắt bởi quan điểm về các 
hoại uấn. Do đó, quan điểm về các hoại uấn phải nắm bắt sự 
việc ngược lại với trí huệ ấy vốn hiếu biết vô ngã. Hon nữa, vì 


*BA444 MAV, P5262: 104.1.3 và MAVbh, P5263:141.2.7. 
2 BA445 MAVbh ở MAV: 6.120, P5263: 141.2.3. 

3 BA446 Ibid., P5263: 141.2.7-8. 


345 



một quan điểm về các hoại uẩn là một quan niệm về cá nhân nhu 
là tồn tại nền tảng, nên đó là một quan niệm về một "cái tôi" tồn 
tại bằng tự tính của nó. 

Sử dụng điều này như là một ví dụ, ngươi sẽ có thế hiểu quan 
điểm về các hoại uấn vốn là một quan niệm về "của tôi" {ngã 
sở}. 

Ngay cả khi chúng không ấp ủ "tôi" hoặc "của tôi", thì các quan 
niệm về cá nhân như sự tồn tại thật chất vẫn là các trường họp 
của vô minh vốn nhầm lần một tự ngã về con người, vì vậy 
không đúng rằng chúng không là các phiền não. 

Như trong đoạn văn vừa trích dần, "tự ngã" đề cập đến { 1 } sự 
tồn tại nền tảng hay tự tính đơn thuần và cũng đề cập đến {2} 
đối tượng của một nhận thức vốn đơn giản nghĩ, "tôi". Trong hai 
điều này, điều đầu tiên là đối tượng bị phủ nhận bởi lý lẽ, trong 
khi điều sau được chấp nhận một cách thường tục, do đó, nó 
không bị bác bỏ. Cho nên, đoạn này chỉ ra rằng ngươi không bác 
bỏ đối tượng được quan sát bởi quan điểm bẩm sinh {câu sinh} 
về các hoại uấn. Tuy nhiên, cách thức mà khía cạnh của nó được 
nắm bắt như là một "cái ta" tồn tại một cách nền tảng, vì vậy 
thật không phải là ngươi không bác bỏ cách nắm bắt đó. Ví dụ, 
ngươi không bác bỏ âm thanh vốn là đối tượng được quan sát 
bởi một quan niệm rằng âm thanh là thường hằng, nhưng ngươi 
có bác bỏ âm thanh thường hằng vốn là đối tượng ám chỉ của 
quan điểm đó. Điều đó không là một mâu thuẫn; trường hợp này 
tương tự. 

Người cha thánh giả Long Thọ, đứa con tinh thần của ngài là 
Thánh Thiên, và hai đại sư [Phật Hộ và Nguyệt Xứng] dần nhập 
các phủ định của họ bằng việc nói rằng: "Neu mọi thứ tồn tại 
một cách tự tính", "Neu các pháp tồn tại một cách nền tảng", 
"Neu mọi thứ tồn tại bằng tự tính của chính nó", và "Neu mọi 
thứ tồn tại một cách thật chất". Ngươi nên hiếu rằng tính chất 
"bản chất tự tính" và v.v... được đề cập trong các văn bản ấy là 
như đã chỉ ra ở trên. [664] Ngoài ra, ngươi nên hiếu rằng các 
ngôn từ chỉ ra rằng những pháp khác nhau ấy không tồn tại có 


346 



nghĩa là chúng không tồn tại như khi chúng được hiểu bởi vô 
minh. 

(2)) Khi nào để thêm vào các đặc tính cho các đối tưọng của 
sự phủ định 

Khi ngươi nói về những thứ không tồn tại tuyệt đoi như là sừng 
của một con thỏ và con trai của một người phụ nữ hiếm muộn 
không tồn tại, thì ngươi không cần phải đính kèm một đặc tính 
như "một cách tự tính". Tương tự, có các pháp, dù tồn tại trong 
số các đối tượng của tri kiến, tồn tại ở một số lần, một số nơi và 
không tồn tại vào những thời điểm và những nơi khác. Khi 
ngươi nói rằng những điều này không tồn tại ở một thời gian 
hoặc địa điểm cụ thể, thì cũng không cần phải thêm đặc tính 
{như bản chất} đó. Hơn nữa, khi bác bỏ các lập kiến phóng 
tưởng từ những khắng định đơn nhất của các nhà Bản Chất Luận 
Phật giáo hay phi Phật giáo - tức là các pháp mà vốn Trưng 
Quán tông không chấp nhận như tồn tại một cách thường tục - 
thì không cần thiết đế kèm thêm đặc tính "một cách nền tảng" 
hay "một cách tự tính" cho các đối tượng, ngoại trừ trong tình 
huống thoảng hoặc, khi ngươi nên thêm nó vào, có xem xét đến 
quan điểm của đối phương. Điều này là vì những người đề 
xướng các tôn chỉ đó đã khắng định sự tồn tại nền tảng của các 
đối tượng đó. 

Trong bất kỳ trường họp nào khác, nơi mà Trung Quán thừa 
nhận đối tượng một cách thường tục, nếu ngươi thất bại trong 
việc thêm một đặc tính khi bác bỏ nó, thì các sai lạc ngươi viện 
dần sẽ áp dụng bình đắng vào phê phán của chính ngươi, và do 
đó nó sẽ là một sự giả vờ của một bác bỏ. Vì vậy, nó phải được 
thêm vào. 

Hơn nữa, như giải thích trước đó 1 , không phải một thức lý luận 
vốn phân tích xem liệu một điều gì đó tồn tại một cách tự tính 
hay không, mà cũng không phải một nhận thức hiệu quả thường 
tục có thế mâu thuẫn với những gì các nhà Trung Quán thừa 


^447 LRCM: 613ff, 626. 


347 



nhận một cách thường tục. Vì nếu một trong hai điều đã xảy ra, 
thì nó sẽ hoàn toàn không đứng vững để tạo ra sự khác biệt rằng 
chúng tôi không khẳng định các pháp một cách thường tục 
chang hạn như một một đấng sáng tạo nhưng chúng tôi vẫn 
khẳng định các sắc tướng, âm thanh, và v.v... Do đó, sẽ có 
không có cách nào đế tạo ra các trình bày về các sự việc thế tục 
hay siêu thế chẳng hạn như, "Đây là đạo pháp; đó không phải là 
đạo pháp", hoặc "Tôn chỉ này là đúng, tôn chỉ kia là không 
đúng". [665] Vì vậy, tính năng phân biệt rằng tất cả các trình 
bày về luân hồi và Niết-bàn là đứng vững được nội trong tính 
Không của sự tồn tại tự tính sẽ trở thành bất khả thi. 

Với một triết gia thiện xảo, thì thật là buồn cười khi tuyên bố 
rằng một pháp nào đó bị bác bỏ dù rằng các nhận thức hiệu quả 
như thế không hề mâu thuẫn với nó. Do đó, khi nói rằng ngưoi 
bác bỏ các pháp ấy như các sắc, ngưoi nên chắc chắn đế thêm 
vào một cụm từ đặc tính. Nguyệt Xứng trong Tứ Bách Kệ Tụng 
Luận Thích và Lục Thập Tụng Như Lý Luận Thích rất thường 
xuyên thêm vào một cụm từ đặc tính khi bác bỏ đối tượng bị 
phủ nhận. Những cụm từ như thế thường xuyên xuất hiện trong 
Căn Bản Trung Luận của Long Thọ, Căn Bản Trung Luận Thích 
của Phật Hộ, và Minh Cú Luận và Nhập Trung Luận cùng với 
Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng. Vì vậy, các tác giả 
đó chú trọng sự lặp lại của các cụm từ đặc tính như những lời dư 
thừa, và các ngài nghĩ rằng tầm quan trọng của việc các ngài 
thêm nó tại những điếm nhất định sẽ làm cho nó dễ hiếu ngay cả 
kh i các ngài đã không làm. Ngưoi nên thêm nó ngay cả ở noi 
các ngài đã không làm vì không có sự khác biệt nhỏ giữa những 
noi mà các ngài đã thêm nó vào và những noi mà các ngài đã 
không thêm 

Hon nữa, các ngài thường thêm vào đặc tính của phân tích, bằng 
cách nói rằng, "Khi được phân tích, thì nó không tồn tại". Như 
đã giải thích ở trên, điều này có nghĩa rằng nếu một pháp nào đó 
tồn tại một cách nền tảng, thì nó sẽ phải được tìm thấy bởi một 
thức lý luận vốn phân tích cách thức mà nó tồn tại; tuy nhiên, nó 
không được tìm thấy, và do đó, một đối tượng tồn tại một cách 


348 


nền tảng là không hiện hữu. Do đó, ngươi nên nhận ra rằng điều 
này tạo ra cùng một quan điểm như khi nói rằng: "Nó không tồn 
tại một cách nền tảng hoặc một cách tự tính". Vì như Nguyệt 
Xứng trong Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích nói: 1 

Vì chúng là hư dối - giống như bánh xe cháy dở, một hóa 
thân, hoặc v.v... - nên những pháp này trở thành những phi 
pháp. Neu chúng không, thì dưới sự phân tích họp lý thiện 
xảo, các nền tảng của nó sẽ có thế quan sát rất rõ ràng, như 
trong trường hợp của một thợ kim hoàn phân tích vàng. Tuy 
nhiên, các nguyên nhân của chúng thì hoàn toàn sai, nên khi 
lửa phân tích đốt cháy chúng, thì chúng không bao giờ có thế 
là bất cứ điều gì ngoại trừ không nền tảng. [666] 

(3)) Có nên thêm vào đặc tính "tối hậu" cho đối tưọng bị 
phủ định 

Thật là khá bất họp lý khi cho rằng việc thêm đặc tính "tối hậu" 
vào đối tượng của phủ định là thủ tục chỉ trong Trung Quán Y 
Tự Khởi. Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng trích dần 
Nhị Thập Ngũ Thiên Tụng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh [Kinh 
Bát-nhã hai mươi lăm ngàn dòng Panca-vimẳa-tisãhasrikã- 
prajnãpãramitã-sũtra) : 2 

"Tu-bồ-đề {skt. Subhũti}, phải chăng không có chứng đắc 
và không có trí huệ 3 ?" 

Tu-bồ-đề đáp: "Xá-lợi-phất {skt. Sãriputra}, có chứng đắc 
và đó cũng là trí huệ, nhưng không phải trong một ý nghĩa 
nhị nguyên. Tôn giả Xá-lợi-phất, chứng đắc và trí huệ tồn tại 


^448 Cát, P5266: 265.1.3-5. 

2 BA449 MAVbh ở MAV: 6.173; Conze 1990:196; La Vallee Poussin 
1970b: 295.8-16; P5263: 149.5.1-4. 

3 Theo như các bản kinh Bát-nhã thì thường dịch thành "không có trí 
huệ", nhưng theo nghĩa Anh ngữ của câu trên thì nó là "không có 
trí huệ thấu suốt" (eng. no clear knovvledge) . 


349 



như những ước lệ thế gian. Ngoài ra, người nhập lưu 1 , người 
nhập lưu một lần, những ai chưa bao giờ nhập lưu, A-la-hán, 
Bích Chi Phật và Bồ-tát tồn tại như những ước lệ thế gian. 
Tuy nhiên, một cách tối hậu, không có chứng đắc và không 
có trí huệ". 

Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói rằng ngưoi nên 
làm theo tuyên thuyết này. Ngưoi có cho rằng đây là một kinh 
văn Y Tự Khởi? Rõ ràng là có rất nhiều trường họp như vậy, khi 
mà các kinh liễu nghĩa thêm đặc tính "tối hậu". Ngoài ra, Thất 
Thập Không Tỉnh Luận của Long Thọ nói : 2 

Thông qua năng lực ước lệ của thế gian, 

Và không thông qua năng lực của thực tại, 

Đức Phật đã nói về thành, trụ và hoại diệt 

Của sự tồn tại và không tồn tại; của những gì là hạ, trung, 

hoặc tối thượng. 

Ngoài ra, Bảo Hành Vương Chính Luận của Long Thọ nói : 3 

Người ta nói rằng cả ngã lần ngã sở tồn tại. 

Chúng thật không tồn tại trong ý nghĩa tột cùng. 

Ngoài ra : 4 

Làm thế nào đế một pháp là sự thật 
Khi hạt giống sinh khởi nó là sai? 


1 Nhập lưu nghĩa đen là nhập vào dòng chảy, ý của thuật ngữ này ám 
chỉ sự tham gia vào các hoạt động tu tập Phật pháp như là dòng 
chuyển lưu tu tập. 

2 BA450 ắũnyatã-saptati: 1, Lindtner 1982: 34; P5227: 13.1.5-6. 

3 BA451 Ra: 1.28ab và 1.29cd, Hahn 12-13; Dunne và McClintock 
1997:13; P5658: 174.3.1-3. 

4 BA452 Ra: 2.11, Hahn 1982: 44-45; Dunne và McClintock 1997: 26; 

P5658: 175.5.5. 

350 



Cũng thế: 

Tương tự thế, sinh khởi và hoại diệt 
Trình hiện trong gian thế huyền ảo này, 

Nhưng tối hậu không đâu có sinh khởi 
Và cũng thế, chắng hề có hoại diệt 

Nên, các luận như vậy thường đưa ra các tuyên thuyết, trong đó 
chúng đính kèm "một cách tối hậu", "một cách thực sự", hoặc 
"trong thực tại" thêm vào cho sự phủ định; ngay cả khi các ngài 
không thêm vào các thuật ngữ đó, thì họ rất thường xuyên thêm 
vào một đặc tính như một pháp nào đó "không tồn tại một cách 
nền tảng", "không tồn tại một cách nội tại" hoặc"không tồn tại 
bằng tự tính của nó." [667] 

Ngoài ra, Phật Hộ Căn Bản Trung Luận Thích nói: 1 

Căn Bản Trung Luận của Long Thọ: 

Giáo pháp được dạy bởi chư Phật 
Dựa hoàn toàn vào hai chân lý này, 

Chân lý thế gian thường tục và chân lý tối hậu. {Chân 
Đế và Tục Đế} 

Như vậy, với chân lý ước lệ của thế gian {Tục Đe}, ngươi 
nói, "Một cái ấm tồn tại", hay "Một chiếu tre tồn tại"; và với 
cùng một ý nghĩa thường tục, ngươi chỉ ra rằng chúng là vô 
thường - "Cái ấm đã bế", "Chiếu tre bị cháy". Kh i ngươi bắt 
đầu quán chiếu thực tại, thì ấm đựng và chiếu tre là không 
đứng vững trong đó chúng là các đối tượng quy gán phụ 
thuộc. Trong trường họp đó, làm thế nào việc xem chúng 
như là bị bể hoặc bị đốt cháy có thể đứng vững được? 


^453 Bpãlita ở MMK: 24.8, P5242: 122.5.4-8. 


351 



Hơn nữa, ngươi cho thấy sự vô thường ngay cả của Như Lai 
thông qua sức mạnh của các ước lệ thế gian: "Như Lai đã 
lớn tuổi", và "Như Lai đã vượt qua khỏi phiền muộn". Khi 
ngươi quán chiếu Chân Đe, thì ngay cả Như Lai cũng không 
đứng vững được; trong trường họp đó, làm thế nào sự lớn 
tuổi và vượt qua khỏi phiền muộn của ngài có thể đứng 
vững? 

Ngoài ra, đại sư Nguyệt Xứng nói rằng ngài bác bỏ sinh khởi 
thật sự, nhưng không bác bỏ sinh khởi đơn thuần. Lục Thập 
Tụng Như Lý Luận Thích của ngài nói : 1 

Chúng tôi không đề xuất rằng một nắm bắt từ một sự quán 
chiếu - {vốn} được sinh khởi phụ thuộc và được thấy một 
cách nghiêm ngặt như là sai lạc - thì không được sinh khởi 
trong bất kỳ cách thức nào. Tuy nhiên, chúng tôi nói rằng nó 
không xảy ra về mặt bản chất, và chúng tôi có cho rằng nó 
không được sinh khởi theo ý nghĩa đó. Bản chất là gì trong 
khuôn khố của điều mà chúng ta nói rằng nó không được 
sinh khởi? Một bản chất mà ngươi có thế duy trì như một 
chân lý một cách rõ ràng. Tuy nhiên, không có nghĩa là nó 
không được sinh khởi như là một điều gì đó sai lạc, bởi vì 
chúng tôi có khắng định rằng nó phát sinh trong sự phụ 
thuộc. 

Vì vậy, ngài không bác bỏ sự sinh khởi vốn là sai lạc, tựa một ảo 
ảnh; ngài bác bỏ sự sinh khởi thật sự. Ngài nói rằng không có 
mâu thuẫn cho cả hai sự việc được sinh khởi một cách phụ thuộc 
lần sự việc không sinh khởi một cách tự tính. Cùng một văn bản 
đó đề cập : 2 


1 BA454 YSv; P5265:182. 1.7-182. 2.1. Trong các trích dẫn này và trích 
dẫn tiếp sau Tsongkhapa hoặc cung cấp đoạn văn được chuyển 
dịch, hay có lẽ đúng hơn, sử dụng một bản dịch khác 

2 BA455 Ibid., P5265: 182.2.1. 

352 



Vì vậy, theo cách này sự sinh khởi {phụ thuộc} và sự không 
sinh khởi {một cách tự tính} có nội hàm khác nhau, do đó, 
làm thế nào chúng có thế mâu thuẫn với nhau? [668] 

Ngoài ra: 1 

Chúng tôi cho rằng mọi thứ tùy duyên sinh khởi, nhu các 
ảnh phản chiếu, thì không sinh khởi một cách tự tính. Vì 
điều này là đúng, nên làm thế nào sự phản đối của nguoi có 
thế có một co hội đứng vững? 

Ngài nói rằng điều này trả lời cho một phản đối rằng thật là mâu 
thuẫn đế một pháp đuợc sinh khởi phụ thuộc và lại vẫn không 
sinh khởi một cách tự tính. Ngoài ra, Nhập Trung Luận của 
Nguyệt Xứng nói: 2 

Vì vậy, thông qua một tiến trình nhu thế, nguôi nên hiếu 
rằng 

Một cách nguyên so, các pháp không đuợc sinh khởi trong 
thực tại, nhung đuợc sinh khởi trong thế gian. 

Vì thế, ngài đính kèm đặc tính "trong thực tại" vào "không đuợc 
sinh khởi". Nhập Trung Luận cũng nói: 3 

Cũng nhu các pháp này - ấm đựng và v.v. . . - không tồn tại 
trong thực tại, 

Nhung có tồn tại trong khuôn khố của những gì thế gian 
hiểu, 

Vì vậy, điều đó đúng cho tất cả các pháp. 


1 BA456 Ibid., P5265: 182.1.4. 

2 BA457 MAV: 6.93cd; P5262: 103.3.1-2. 

3 BA458 MAV: 6.113; P5262: 103 5.5-6. 


353 



Cho nên, nó không kéo theo rằng chúng giống như con trai 
của bà mẹ hiếm con. 

Do vậy, ngài nói rằng tất cả các pháp bên trong và bên ngoài 
không tồn tại trong thực tại nhưng vẫn tồn tại một cách thường 
tục. Do đó, ngài không lấy đi đặc tính "tối hậu" trong phủ định. 
Tóm lại, nếu ngưoi không có cách nào chấp nhận việc thêm đặc 
tính "tối hậu" vào trong phép phủ định, thì ngưoi sẽ không có 
cách nào đế phân biệt Nhị Đe, và ngưoi sẽ không thế nói, "Một 
cách tối hậu, nó là thế này và thế kia; một cách thường tục, nó là 
như vậy và như kia". Không có lối giải thích của một nhà Trưng 
Quán như thế ở bất cứ đâu, nên nó {việc lấy đi đặc tính "tối 
hậu"} hoàn toàn là một ý tưởng sai lầm. 

Nguyệt Xứng trong Minh Cú Luận bác bỏ việc bố sung đặc tính 
"tối hậu" vào sự phủ định trong bối cảnh của bác bỏ sinh khởi 
từ tự ngã, không phải trong bối cảnh của bác bỏ sự sinh khởi 
đon thuần. Điều này rất rõ ràng trong bản luận đó. Ngoài ra, như 
Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói: 1 

Đại sư Long Thọ bác bỏ sự sinh khởi từ tự ngã nói chung mà 
không cần sử dụng một đặc tính, bằng cách nói rằng: 
"Không có sinh khởi từ tự ngã". Có một người nào đó [tức 
là, Thanh Biện] vốn sử dụng đặc tính: "Các pháp không 
được sinh khởi từ tự ngã một cách tối hậu bởi vì việc hiện 
hữu, giống như một chúng sinh đang sống". Tôi nghĩ rằng 
việc sử dụng đặc tính "tối hậu" này là vô nghĩa. 

Do đó, chúng tôi không phân biệt Trung Quán Y Tự Khởi với 
Trung Quán Cụ Duyên qua cách thức xem liệu rằng chúng có 
thêm đặc tính "tối hậu" vào phép phủ định hay không. [669] 
Thay vào đó, chúng khác nhau trong việc liệu rằng chúng có bác 
bỏ sự tồn tại nền tảng hay tự tính một cách thường tục hay 


1 BA459 MAVbh ở MAV: 6.12, La Vallee Poussin 1970b: 86.11-15; 

P5263: 121.1.6-7. 

354 



không. Do đó, khi bác bỏ sự tồn tại nền tảng hay tự tính của các 
hiện tượng bên trong và bên ngoài, các nhà Trung Quán Cụ 
Duyên nói rằng thật không cần thiết đế thêm vào các đặc tính 
mới như "một cách tối hậu", "trong thực tại" hoặc "thực sự". 
Điều này là bởi vì nếu có sự hiện hữu nền tảng hay nội tại, thì nó 
sê phải được xác lập như là một chân đế, v.v... Các nhà Trung 
Quán Y Tự Khởi nói rằng nếu ngưoi không kèm theo "tối hậu" 
hoặc tưong tự lên các hiện tượng đó thì chúng không thế bị bác 
bỏ, do đó, họ thêm "một cách tối hậu", "trong thực tại", hoặc 
"thực sự". Tuy nhiên, cả hai hệ thống Trung Quán ấy đều không 
khắng định rằng ngưoi có thế bác bỏ [các pháp tồn tại một cách 
thường tục, chắng hạn] như sinh khởi, hoại diệt, trói buộc, giải 
thoát, và v.v... mà không cần thêm đặc tính nào đó như "một 
cách tối hậu" hoặc "một cách nền tảng" 

Ý nghĩa của "không tồn tại một cách tối hậu" (don dam par med 
pa) là gì? Ớ đây, "đối tượng" (don) có nghĩa là một cái gì đó có 
thế biết được {khả tri}, và "cao nhất" (dam pa) có nghĩa là tối 
cao; tối hậu (don dam) là một điểm chung của cả hai. Nói cách 
khác, "cao nhất" đề cập đến một trí tuệ siêu việt phi-định danh 
và tối hậu là đối tượng của sự cao nhất (don dam) bởi vì nó là 
đối tượng hay lĩnh vực của điều đó. Nói theo cách khác nữa, trí 
huệ hòa hợp với trí tuệ siêu việt phi định danh vốn trực tiếp thấy 
biết Chân Đế được gọi là tối hậu. 

[Thanh Biện trong Trung Đạo Tâm Luận] nói rằng : 1 

Đất và các điều khác 

Không phải là những thành tố tối hậu. 

Luận giải về điều này, Luận Lý Trạch Viêm {Ánh sáng rực rỡ 
của lý luận - Tarka-jvãlã } của ngài nói : 2 


1 BA460 Madhỵamaka-hrdaỵa: 3.26, P5255: 4. 2. 5-6. 

2 BA461 Tarka-jvã!ã p 5 25 6 : 27.3.3-4. 


355 



về thuật ngữ "tối hậu" (don dam pa, paramartha), nó là một 
"đối tuợng" (don, artha) bởi vì nó là một điều gì đó khả tri; 
nó đồng nghĩa với "một điều gì đó để đuợc thẩm tra" và 
"một điều gì đó để đuợc hiểu". "Cao nhất" (dam pa, parama) 
là một thuật ngữ có nghĩa là "tối cao". Ket nối vào từ kép 
"đối tuợng cao nhất" (don dam, paramartha), điều này có 
nghĩa rằng bởi vì tánh Không là một đối tượng và cũng là 
cao nhất, nên nó là tối hậu. 

Trong cách khác, tối hậu có nghĩa là "đối tượng của cái cao 
nhất" (dam pa'i don, paramasya artha). Bởi vì tánh Không là 
đối tượng của cái cao nhất - một trí huệ phi định danh siêu 
việt - nên nó là tối hậu. 

Trong cách khác, nó có nghĩa là điều "tuông hợp với tối 
hậu". Bởi vì cái tối hậu đó tồn tại cho một trí huệ vốn tuông 
hợp với tri kiến trực tiếp về tối hậu, nên nó được cho là 
tưong họp với tối hậu. [670] 

Khi họ nói một điều gì đó "không tồn tại một cách tối hậu" hoặc 
"là sự không tồn tại một cách tối hậu", thì điều đó mang ý nghĩa 
cuối {tưong họp với tối hậu} trong ba ý nghĩa này, vì cùng một 
văn bản đó nói: 1 

Nghi vẩn: Tối hậu là vượt ra ngoài tất cả các nhận biết, 
nhưng sự bác bỏ một nền tảng của những sự vật thuộc về 
lĩnh vực của các chữ nghĩa. Vì vậy, sự bác bỏ sẽ không là 
không tồn tại vì lý do đó? 

Đáp: Có hai loại tối hậu. Một trong chúng vận hành mà 
không có hoạt động định danh; nó là siêu thế, không cấu uế, 
và không có diễn tưởng. Loại thứ hai vận hành với hoạt 
động định danh và là tưong hợp với các tích lũy công đức và 
trí tuệ; nó được gọi là "trí huệ siêu việt trong thế gian" và nó 
có dính líu đến các diễn tưởng. Ớ đây chúng tôi cho rằng 


1 BA462 Ibid., P5256: 27.5.6-28.1.1. 
356 



loại thứ hai là chuẩn mực trong luận thuyết "không tồn tại 
một cách tối hậu", vì vậy không có sai lầm. 

Hãy lấy điều này nhu là việc đề cập đến trí huệ dựa trên học hỏi 
và quán chiếu vốn phân tích đúng đắn thực tại và đề cập đến các 
thức trên đó; nó không đề cập đến chỉ điều kiện hậu cân bằng 
{thiền} của một thánh giả . 

Ngoài ra, Trung Đạo Quang Chiếu Luận {skt. 
Madhyamakãloka} của Liên Hoa Giới nói: 1 

Ý nghĩa của một tuyên thuyết nhu "Sự sinh khởi không tồn 
tại một cách tối hậu" là nhu sau - Tất cả các thức sinh khởi 
từ sự học tập, quán chiếu, và thiền lên thực tại là các đối 
tuợng chính xác. Do đó, chúng đuợc gọi là "tối hậu" trong ý 
nghĩa chúng là sự tối hậu của những thức đó. Chúng khác 
nhau trong việc liệu rằng chúng hoạt động trực tiếp hay gián 
tiếp, nhung năng lực của tư tuông của chúng khiến hiếu 
được rằng tất cả các pháp này hoàn toàn không được sinh 
khởi. Vì vậy, chúng tôi giải thích cụm từ "Sự sinh khởi 
không tồn tại một cách tối hậu", có nghĩa rằng tri kiến về 
thực tại không xác lập rằng những pháp này được sinh kh ởi. 

Điều này có vẻ đồng thuận với những gì được khắng định [trong 
Luận Lý Trạch Viêm của Thanh Biện]. Ngoài ra, Liên Hoa Giới 
trong Trung Đạo Trang Nghiêm Luận Thích chú giải về Trung 
Đạo Trang Nghiêm Luận của Tịch Hộ có viết: 2 

về sự nghi ngại: "Bằng cách nào các pháp không tồn tại một 
cách tự tính?" Tịch Hộ đáp: "Trong thực tại". [671] Thuật 
ngữ "thực tại" dùng đế chỉ trạng thái của các pháp như 
chúng là, một điều nào đó được biết đến bởi một suy diễn 
dựa trên các sự kiện thực. Điều này hoàn toàn tuông tự với 


1 BA463 Madhỵamakalokã cf . P5287: 83.5.1-4. 

2 BA464 Madhyamãlamkãra-panjikã. P5286: 16.5.5-8 

357 


việc nói rằng các pháp là trống rồng khi ngươi phân tích 
chúng như chúng là. Điều này giải thích các cụm từ "trong 
thực tại", "một cách tối hậu" và v.v... 

Trong cách khác, thuật ngữ chang hạn như "thực tại" có thế 
chỉ đề cập đến tri kiến về thực tại bởi vì đó là những gì nó 
quan sát. Tri kiến về thực tại, không phải tri kiến thường tục, 
cung cấp việc hiểu biết cho phép chúng ta nói rằng các pháp 
không tồn tại một cách tự tính. 

Cả hai Căn Bản Trung Quán Đãng Luận {chú giải về Căn Bản 
Trung Luận của Long Thọ} và Luận Lý Trạch Viêm của Thanh 
Biện thường thêm các đặc tính như "trong thực tại" vào sự vắng 
mặt của sự tồn tại tự tính. Đặc biệt, Bảt-nhã Đăng Căn Bản 
Trung Quán Luận, luận giải về chương mười lăm của Căn Bản 
Trung Luận, cho biết : 1 

Phản biện: Neu các pháp không có tính nền tảng, làm thế 
nào chúng có thế là các pháp? Neu chúng là các pháp, thì 
chúng không phải không có tính nền tảng. Vì vậy, ngài có sự 
ngụy biện về việc phủ nhận sai lạc các đối tượng đó với 
chính các ngôn từ trong luận thuyết của ngài. 

Phản đối này nội trong luận thuyết: "Các pháp không có tính nền 
tảng", Thanh Biện mâu thuẫn với lời nói của mình. Trong cùng 
một văn bản, ngài {Thanh Biện} đáp : 2 

Chúng tôi không cho rằng các pháp một cách tối hậu có tính 
nền tảng và sau đó phát triển luận thuyết về sự phi nền tảng. 
Vì vậy, về điều đó, chúng tôi không nhầm lần phủ nhận đối 
tượng của luận thuyết của chúng tôi. Do vậy, vì đây không 


1 BA465 Prajnã-pradĩpa- mũ la -madhyamaka- vrtti P5253:210.2.3-4. 

2 BA466 Ibid., P5253:210.2.4-5. Tsongkhapa đã cắt bỏ một dòng giữa 
từ 210.2.5.6 và lấy xuống từ 210.2.6 cụm từ kết luận "chúng tôi 
không có sai lạc". 

358 



phải là một trường họp ý nghĩa của lý lẽ không được xác lập, 
nên chúng tôi không có sai sót. 

Ngài Thanh Biện cho rằng mình không nhầm lần phủ nhận các 
pháp do khắng định của ngài rằng các pháp thiếu nền tảng một 
cách tối hậu; do đó, rõ ràng ngài khắng định rằng sẽ là một phủ 
nhận sai lầm khi nói rằng chúng thiếu vắng tính nền tảng một 
cách thường tục - có nghĩa là, không tồn tại một cách nền tảng. 
Cùng một văn bản cũng nói: 1 

Một cách tối hậu, các pháp bên trong thiếu vắng tính nền 
tảng bởi vì chúng được sinh khởi và cũng bởi vì tuyên thuyết 
riêng biệt này về việc sinh khởi của chúng chỉ ra rằng chúng 
dựa trên sự phụ thuộc. 2 Ví dụ, chúng giống như con người, 
v.v. . . mà một thầy phù thủy đã hiện thân. [672] 

Vì thế, ngài chắc chắn thêm đặc tính "tối hậu" vào sự bác bỏ của 
hiện hữu nội tại. 

Đối với điều này, tất cả đại sư này đều đồng ý rằng việc không 
tồn tại của một pháp nào đó một cách tối hậu nghĩa là khi một 
thức lý luận phân tích đúng tình trạng bản thê học của nó đặt nó 
dưới sự khảo sát kỳ lưỡng, thì thức đó không xác lập sự tồn tại 
của pháp đó. Vì vậy, ngay cả các văn bản của Thanh Biện, trong 
việc thừa nhận các thường tục, nói những điều như: "Không có 
việc tiến hành sự phân tích vốn phù họp với nhận thức về thực 
tại ...", khi bác bỏ sự hiện hữu nội tại, họ thường nói: "... không 
tồn tại dưới sự phân tích hợp lý". Vì vậy, các tuyên thuyết này 
và các tuyên thuyết của những bậc thầy trước đây là tuông tự. 
Tuy nhiên, những bậc thầy này không đồng thuận rằng liệu pháp 
nào đó tồn tại một cách nền tảng phải giữ được khả năng đứng 
vững trước sự khảo sát kỹ lường bằng phân tích hợp lý về tình 


1 BA467 Ibid., P5253:211. 1.1-2. 

2 BA467 'Janvdbyangs-bzhad-pa (mChan: 465.1-2) nói rằng được sinh 
khởi cho thấy các pháp phụ thuộc các nhân và duyên. 


359 



trạng bản thế học của nó hay không. Như ta đã giải thích chi tiết 
ở trên, hai đại sư Phật Hộ và Nguyệt Xứng cho rằng điều gì tồn 
tại một cách nền tảng phải có khả năng đứng vững trước sự khảo 
sát kỹ lưỡng bằng sự phân tích họp lý về thực tại, và do đó cũng 
phải được xác lập một cách tối hậu. 


360 



Chương 18: Những Diễn Dịch Sai Lạc 
về Sự Khác Nhau 
Giữa Phái Cụ Duyên và Y Tự Khỏi 1 

(2”) Khi nào thực hiện sự bác bỏ ấy với một thủ tục Y Tự Khởi 
hoặc với một thủ tục Cụ Duyên 

(a)) Ý nghĩa của Y Tự Khởi và Cụ Duyên 

(1)) Bác bỏ các lập thuyết của các phía khác 
(a')) Những gì các phía khác tin 
[(T)) Diễn giải sai lạc đầu tiên] 

[(2')) Diễn giải sai lạc thứ nhì] 

[(3')) Diễn giải sai lạc thứ ba] 

[(4')) Diễn giải sai lạc thứ tu] 




(2") Khi nào thực hiện sự bác bỏ ấy với một thủ tục Y Tự 
Khởi hoặc với một thủ tục Cụ Duyên. 

Các nguôi có nên bác bỏ đối tuợng của sự phủ định với một 
phuong thức Y Tự Khởi hay với một phuong thức Cụ Duyên? 
Điều này có hai phần: 

1. Ý nghĩa của Y Tự Khởi và Cụ Duyên (Chuông 18-21) 

2. Hệ thống nào đế tuân thủ nhằm phát triển quan điểm triết 
học đúng trong dòng tâm thức các nguôi (chuông 21) 

(a)) Ý nghĩa của Y Tự Khỏi và Cụ Duyên 


hDê’ độc giả dễ theo dõi, xin lưu ý là toàn bộ nội dung chương 18 chỉ 
trình bày quan điểm của các học giả ngoài Cụ Duyên hay của 
người chưa tường tận về quan điểm Cụ Duyên. Do đó các lý luận 
của họ được tổ Tsongkhapa trình bày trong chương này sẽ có ít 
nhiều không đúng với cách thức hay vị thế mà Trung Quán Cụ 
Duyên thật sự có. 


361 



Thật là không rõ ràng về việc các chú giải của đại sư Phật Hộ có 
xác lập một hệ thống Cụ Duyên, bằng cách phân biệt Cụ Duyên 
với Y Tự Khởi hay không. 

Tuy nhiên, khi xem xét luận giải của ngài về những dòng mở 
đầu của Căn Bản Trung Quán Luận Thích 1 : 

Thật vô nghĩa khi một vật bất kỳ 
Có bao giờ lại được sinh khởi 
Hoặc từ chính nó, từ vật nào khác, 

Từ cả hai, hoặc không có nguyên nhàn nào. 

Ớ đây, ngài đã phủ định bốn cách sinh khởi bằng việc chỉ ra các 
sai sót của các hệ thống [giải thích] khác. Đại sư Thanh Biện bác 
bỏ Phật Hộ, tuyên bố rằng lập luận của Phật Hộ không có năng 
lực đế xác lập lập thuyết riêng của mình hoặc đế từ chối các lập 
thuyết của phía khác. [673] Giờ đây, sư Nguyệt Xứng mở rộng 
các luận giải về lý do tại sao hệ thống của Phật Hộ không bị sai 
sót như thế, và khi làm như vậy, ngài tuyên thuyết rằng Trung 
Quán tông nên sử dụng các lập luận Quy Mậu (prãsaủga), chứ 
không phải Y Tự Khởi (svãtantra), như là phưong pháp của 
mình cho việc truyền bá quan điểm Trung Quán đến những phía 
khác {trường phái khác}. Bằng cách này, Nguyệt Xứng làm 
sáng tỏ lập thuyết Cụ Duyên thông qua một sự bác bỏ luận điểm 
Y Tự Khơi. 

Phần này nói về cách thừa nhận sự khác biệt Y Tự Khởi Và Cụ 
Duyên gồm có hai phân mục: 

1. Bác bỏ các lập thuyết của phía khác (Chương 18-19) 

2. Xác lập ra lập thuyết của riêng mình (Chương 20-21) 

(1)) Bác bỏ các lập thuyết của phía khác 

Phân mục này có hai ý: 


1 còn có tên là Phật Hộ Trung Quán Luận Thích được viết ra để chú 
giải cho tác phẩm Căn Bản Trung Quán Luận của Long Thọ. 

362 



1 . Nêu rõ những gì phía khác tin 

2. Bác bỏ những lập thuyết đó (Chuơng 19) 

(a')) Những gì các phía khác tin 

Đã có nhiều cách định nghĩa các luận điểm Quy Mậu và Y Tự 
Khởi; nào ai có thế giải thích hết tất cả chúng? Đó là lý do tại 
sao ta chỉ tập trung vào một ít trong số đó. 

[(1')) Diễn giải sai lạc đầu tiên] 1 

Jayãnanda {Thắng Hỷ} ủng hộ lập thuyết sau đây. Trong Nhập 
Trung Luận Chủ Giải (Madhyamakãvatãra-tĩkã) 2 , ngài viết: 3 

Vấn: Neu nguôi xem luận điểm Quv Mậu là một lập luận 
suy diễn, thì liệu nhận thức hiệu quả có xác lập nó không? 
Neu có, thì nó sẽ đuợc xác lập cho cả hai phía, do đó, làm 
thế nào nguôi có thế nói rằng đó là "những gì phía bên kia 
khắng định"? Neu không, thì vì sẽ không thích hợp cho phía 
kia khi khắng định những gì không đuợc xác lập, nên làm 
thế nào nguôi có thế nói rằng đó là "những gì phía bên kia 
khẳng định"? 


1 BA470 người hiệu đính {bản Anh ngữ} đã thêm các tiêu đề vào cho 
bốn diễn giải sai lạc trong phần này. 

2 Tác phẩm Nhập Trung Quán Luận hay Nhập Trung Luận (skt. 
Madhyamakãvatãrà) nguyên là của Nguyệt xứng. Ngoài ra, ngài 
soạn thảo Nhập Trung Quán Luận Thích hay Nhập Trung Luận 
Thích (skt. Madhyamakãvatãra-bhãsya) để chú giải tác phẩm này 
của mình. Thắng Hỷ cũng có viết một tác phẩm khác là Nhập 
Trung Luận Chú Giải. (skt. Madhyamakãvatãra-ựkã). Ở đây ngài 
Tsongkhapa đang trình bày lại lập luận được xem là có thiếu sót 
của Thắng Hỷ được đề cập trong Nhập Trung Luận Chú Giải, vì các 
tác phẩm này gần như trùng tên nhau nên chúng tôi ghi lại để độc 
giả tiện phân biệt về sau. 

3 BA471 Madhyamakã vatãra-tĩkã. P5271: 121.5.3 


363 



Đáp: Một số người có thế đáp: "Bất kỳ nhận thức hiệu quả 
nào xác lập thì được xác lập cho cả hai phía", nhưng điều đó, 
một cách chính xác, là những gì chúng tôi không hề biết. Khi 
một bên thừa nhận một điều nào đó như là một lý lẽ đế 
chứng minh, mặc dù nhận thức hiệu quả có thế xác lập điều 
đó cho những ai thừa nhận phép suy diễn, nhưng làm thế nào 
người đó có thế chắc chắn rằng nhận thức hiệu quả đó 
[cũng] xác lập điều đó cho phía bên kia? Sau rốt, các chi tiết 
cụ thể về tâm thức của một người khác không phải là các đối 
tượng của cả cảm nhận [nhận thức từ giác quan] lần của suy 
luận. Và làm thế nào ngưoi có thế chắc chắn rằng nhận thức 
hiệu quả xác lập điều đó ngay cả cho chính ngưoi, vì có khả 
năng là ngưoi có thế bị lừa dối, bởi vì ngưoi đã chịu ảnh 
hưởng của sai sót trong một thời gian cực dài. Vì vậy, ta 
chấp nhận bản chất của sự vật trên sức mạnh của cả người đề 
xuất lần của đối phưong vốn chấp nhận những điều ấy như là 
hiệu quả. Do đó, ta bác bỏ các lập thuyết của những phía 
khác về các khắng định của riêng họ. [674] 

Người đề xướng của một phép luận lý bất kỳ không biết được 
rằng liệu các đối phưong đã xác lập lý lẽ cho chính họ qua 
phưong tiện của một nhận thức hiệu quả hay không. Điều này là 
do không có loại nào trong hai loại nhận thức hiệu quả [nhận 
thức hiệu quả loại {đến từ} cảm thụ và nhận thức hiệu quả dựa 
trên một lập luận] cho phép người đề xuất truy cập đến những gì 
đối phưong đang nghĩ. Ngưoi không thế chắc chắn rằng nhận 
thức hiệu quả xác lập lý lẽ ngay cả cho chính ngưoi, vì ngay cả 
khi ngưoi xác định rằng ngưoi đã xác lập nó qua nhận thức hiệu 
quả, thì có thế là ngưoi đã bị lừa dối. Do đó, vì không có lý luận 
hợp lệ được xác lập, nên cuộc tranh luận được tạo lập trên 
những gì các bên chấp nhận là hợp lệ. Cho nên, rất phù họp đế 
bác bỏ đối phưong về những gì họ chấp nhận, mặc dù nhận thức 
hiệu quả không xác lập bất cứ điều gì cho phía nào hết. Đây là 
cách ngài giải thích nó. 


364 



Và một lần nữa, trong cùng Nhập Trung Luận Thích tiếp tục : 1 


Theo những người ủng hộ Y Tự Khởi, điều khiến cho sự 
việc nào đó trở thành một lý lẽ chứng minh cho phưong 
pháp Y Tự Khởi là nhận thức hiệu quả xác lập sự biện dần 
[dần truyền] giữa lý lẽ và sự kiện được chứng minh 2 . Tuy 


1 BA472 Ibid., P5271:121.5.8-122.1.5. 

2 Trong Phật giáo các phép suy diễn hay lập luận được sử dụng như 
một công cụ chính để làm sáng tỏ hay minh chứng các tri kiến và 
các mệnh đề được đưa ra. Phép suy luận Phật giáo hoàn toàn 
tương đương với phép suy diễn tam đoạn luận Tây Phương, ví dụ 
sau đây sẽ làm rõ hơn các thuật ngữ dùng trong một phép suy 
luận Phật giáo bao gồm 3 mệnh đề - Chủ thể, âm thanh, là một 
hiện tượng vô thường vì nó là một sản phẩm sinh khởi. 

Chủ thể : Âm thanh 

Định đề : là hiện tượng vô thường 

Biện dẫn (hay lý lẽ, luận giải)'- vì nó là sản phẩm sinh khởi. 

T rong đó : 

Chù thể\à điều đang được thấm tra, về điều mà một luận điểm 
đang được tạo thành. 

Định đề\ã một luận điểm đang được làm ra nói đến chủ thể (tức là 
đặc tính nêu ra từ chủ thể). 

Biện dẫn là chất liệu được dùng để xác lập điều cần được chứng 
minh, vốn là một sự kết nối hiệu lực giữa chủ thể và định đề (đây 
là lý lẽ dẫn đến kết luận rằng chủ thể sở hữu đặc tính đề cập trong 
định đề). 

Chủ thể, định đề và biện dẫn là ba tiêu chí (thành phần) của một 
phép suy luận. 

Điêu cần được chứng minh (eng. probandum) là mối quan hệ giữa 
chủ thể và biện dẫn - là điều vốn được chứng minh thông qua 
phép suy diễn. 

Trong việc đánh giá tính hiệu quả của một phép suy diễn, ta bắt 
đầu với chủ thể và làm việc theo cách của mình thông qua ba cơ 
chế của luận lý cho đến khi đạt đến định đề. cơ chế đầu tiên là 
đặc tính của chủ thể - biện dẫn phải là một đặc tính của chủ thể. 
Trong ví dụ trên "sản phẩm sinh khởi" phải là một đặc tính của 
"âm thanh", cơ chế thứ nhì là sự dẫn truyền - biện dẫn hoàn toàn 
dẫn truyền đến định đề. Tức là tất cả các pháp nào mà "là sản 

365 



nhiên, sự biện dần đó chưa được xác lập. Một nhận thức hiệu 
quả vốn xác lập một sự biện dẫn thì hoặc là một cảm nhận 
hoặc là một suy luận. Chúng ta hãy cứu xét chúng từng 
trường họp một. 

Một cảm nhận không thế xác lập sự biện dần. Thông qua 
điều được cảm nhận và điều không được cảm nhận, ngưoi có 
thế biết rằng có một mối quan hệ duyên sinh {điều kiện} cần 
thiết giữa khói và lửa trong nhà bếp, sao cho nếu một trong 
chúng tồn tại, thì yếu tố còn lại cũng sẽ tồn tại, và nếu một 
yếu tố không tồn tại, thì yếu tố kia cũng không tồn tại. Tuy 
nhiên, ngưoi không thế suy diễn sự tồn tại của lửa từ sự tồn 
tại của khói trong tất cả mọi noi. 

Ngưoi cũng không thế dùng suy luận đế xác lập sự biện dẫn, 
cũng vì điều đó bị giới hạn trong những nội hàm nhất định. 
Nội hàm của suy luận không phải là phố quát, vì chắng hạn, 
tri kiến rằng sự kiện nào đó là vô thường, sẽ chỉ khởi sinh 
khi có một lý lẽ quan hệ đến sự việc muốn được chứng minh 
và {sự việc đó} không có trong mọi noi và mọi thời điếm. 
Do đó, sự biện dần được xác lập chỉ bằng con đường của 
những gì thế tục chấp nhận, và không phải bằng phưong tiện 
của một nhận thức hiệu quả. Do đó, làm thế nào nó có thế sai 
được khi sử dụng phưong pháp Quy Mậu luận chứng đế bác 
bỏ sự phản đối? 

Vì vậy, nếu các nhận thức hiệu quả đã xác lập các biện dần - 
chang hạn như sự hiện diện của lửa ở bất cứ noi nào có khói hay 
[sự hiện hữu của] vô thường ở tất cả những gì được sinh khởi - 


phẩm sinh khởi" thì "là vô thường", cơ chế thứ ba là sự nghịch đảo 
dẫn truyền - tức là phủ định của định đề thì hoàn toàn truyền dẫn 
cho biện dẫn. Tức là điều gì không phải là sản phẩm sinh khởi đều 
phải sở hữu một bản chất thường hằng. Logic. Ripa shedra. Truy 
cập 01/03/2012. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Logic>. 

The Tibetan Buddhist Syllogistic Form. Daniel Perdue. Chung-Hvva 
Buddhist Journal. 2008, 21:192-211. 

366 



thì các lập luận Y Tự Khởi sẽ chấp nhận được, nhưng chúng 
[tức là các nhận thức hiệu quả] lại không [có các xác lập như 
thế]. [675] Nếu các nhận thức hiệu quả đã xác lập các biện dần, 
thì các biện dần liên hệ đến sự tồn tại của ngọn lửa ở bất cứ nơi 
nào có khói và {các biện dần liên hệ đến} vô thường ở bất cứ 
nơi nào có sự sinh khởi đã phải được xác lập trong tất cả các địa 
điểm và tất cả các thời điếm. Tuy nhiên, do cảm nhận và suy 
luận xác lập các biện dẫn chỉ liên quan đến phạm vi cụ thế, 
chang hạn như nhà bếp và ấm đựng, nên nội hàm của các biện 
dần đó bị hạn chế. Do đó, chỉ có sự chấp nhận và không {có} 
nhận thức hiệu quả cần phải xác lập ngay cả cho các biện dần. 
Đây là những gì Thắng Hỷ nói. Rõ ràng ngài tin rằng nếu một 
chứng minh sử dụng một lý lẽ mà với lý lẽ đó nhận thức hiệu 
quả đã xác lập ba tiêu chí, thì nó là một luận điểm Y Tự Khởi; 
nếu một chứng minh được thực hiện chỉ trên cơ sở của các bên 
chấp nhận việc thỏa mãn của ba tiêu chí, 1 thì nó là một luận 
điểm Quy Mậu. 

[(2')) Cách hiểu sai lạc thứ hai] 

Một số dịch giả, đệ tử của học giả đó [Thắng Hỷ], tranh luận 
như sau: 2 Các học giả Trung Quán tông không có luận thuyết 
của riêng mình. Họ chỉ bác bỏ những gì phía khác tin tưởng. Vì 
các tiêu chí của một phép suy luận như chủ thể là không được 
tán đồng - nghĩa là, không được cả hai bên chấp nhận - nên các 


1 BA473 Ba tiêu chí {tshuỉ gsum) của một biện dẫn đúng. Trong Nhân 
Minh học, một lập luận đúng cần đạt đến 3 tiêu chí: sự hiện diện 
của lý lẽ trong chủ thể, hay nội hàm của nó trong chủ thể. Đây là 
định đề "thứ yếu" của một phép suy luận. Giữa hai loại biện dẫn 
(dẫn truyền) thì loại biện dẫn hướng tới là biện dẫn chính và biện 
dẫn nghịch đảo là sự đảo nghịch của nó tương ứng với định đề thứ 
yếu. 

2 BA474 Đây là một ví dụ về một môn đồ của Thắng Hỷ người ủng hộ 
quan điểm này, 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan 473.4) đề cập 
đến dịch giả mDo-sde-'bar (Do-day-bar), một vị thầy thuộc Trung 
Đạo vốn được phổ biến rộng rãi trong hậu bán thế kỷ 11. 


367 



luận điểm Y Tự Khởi không biện hộ được. Ket quả duy nhất của 
phân tích luận lý là những phía khác từ bỏ giáo thuyết của họ. 
Ngoài điều này ra, vì các nhà Trung Quán không có các tín điều 
của riêng mình, nên phép suy diễn Y Tự Khởi không nên được 
dùng đến trong bất kỳ tình huống nào. Vì vậy, chỉ có các luận 
điếm Quy Mậu được phép dùng. Thật thế, vì những lập luận 
Quy Mậu đó vốn xác lập một lập thuyết tích cực một cách tối 
hậu dẫn xuất từ phép suy luận Y Tự Khởi, nên chỉ có các phép 
Quy Mậu vốn phủ nhận lập thuyết của đối phưong là được cho 
phép. Vì loại sau của phép Quy Mậu {dùng phủ nhận lập thuyết 
của đối phưong} là một lối Quy Mậu mà trong đó cả lý lẽ lần sự 
biện dần được đon thuần chấp nhận bởi cả hai phía hoặc được 
dần xuất chỉ từ các khắng định của các phía, nên nhận thức hiệu 
quả đúng đắn không xác lập lý do và sự biện dần. Dựa trên phép 
Quy Mậu như vậy đế họ loại trừ những yêu sách hoặc các diễn 
tưởng của phía khác, và họ làm điều này với bốn loại luận 
điểm 1 . 

về những điều này, "luận điểm Quy Mậu diễn bày một mâu 
thuẫn" hoạt động theo cách sau đây. Chắng hạn, các đối phưong 
chấp nhận rằng sinh khởi là có mục đích và hữu hạn, và họ cũng 
tin rằng các sự vật được sinh khởi từ chính chúng. Nhưng nếu 
một sự vật được sinh khởi từ chính nó, vì điều đó sẽ có nghĩa 
rằng sự vật nào đó đã tồn tại đang được sinh khởi, thì sự sinh 


1 Bốn loại luận điểm ( bốn bô’ đề hay tứ củ) là cách phân lớp một dạng 
thể hiện (của một mệnh đề) thành bốn trường hợp khả dĩ và 
không có trạng thái nào lọt ra khỏi một trong bốn trường hợp đó. 
Chẳng hạn như tứ cú về trạng thái sinh khởi. Sinh khởi của sự vật 
chỉ có thể thuộc vào một trong 4 dạng: (1) sinh ra bởi chính nó, 
(2) sinh ra bởi vật khác, (3) sinh ra bởi vừa chính nó vừa bởi vật 
khác và (4) sinh ra không có nguyên nhân. Từ đó Trung Quán tông 
đưa ra các lập luận phản chứng chặt chẽ lần lượt bác bỏ các giả 
định này. Tổng quát, có thể quy một đặc tính cụ thể nào đó vào 
một trong bốn phạm trù: (1) A, (2) không phải A, (3) vừa A vừa 
không phải A và (4) không phải A mà cũng không phải không A - 
rồi tìm lý lẽ để bác bỏ. 

368 



khởi sẽ không có mục đích và vô tận, và sê là không chính xác 
khi cho rằng nó {sự sinh khởi} là có mục đích và hữu hạn. Neu 
họ chấp nhận điều đó {sinh khởi có mục đích và hữu hạn}, thì sẽ 
là không chính xác cho họ khi chấp nhận rằng các sự vật đuợc 
sinh khởi từ bản thân chúng. Với mâu thuẫn đuợc lắp đặt theo 
cách này, kết quả duy nhất là các đối phuong thấu hiếu chúng và 
từ bỏ nguyên lý này. [676] 

Việc "suy luận dựa trên những gì phía khác chấp nhận" bác bỏ 
đối phuong bằng cách sử dụng một chủ thế, một lý lẽ, và v.v... 
vốn đuợc chấp nhận bởi đối phuong đó. Ví dụ, mầm non mà 
nguôi chấp nhận nhu là đã sinh khởi từ chính nó thì không đuợc 
sinh khởi từ chính nó bởi vì nó là chính tự ngã riêng của nó. 
Mặc dù các nhà Trung Quán tông cho rằng nó không đuợc sinh 
khởi từ chính nó, nhung đây chỉ là một bác bỏ quan điểm của 
những phía khác rằng những sự vật phát khởi từ chính chúng; 
điều đó không xác lập cho chính các nhà Trung Quán tính chất 
không tồn tại của sự sinh khởi từ tự ngã, và do đó các nhà Trung 
Quán tông không có luận thuyết. 

Luận điểm đuợc gọi là "sự tuông tự giữa lý lẽ đế chứng minh và 
sự việc {muốn đuợc} chứng minh" bao hàm việc chỉ ra cách 
thức đế không có điều nào trong số các thí dụ hay các biện dần 
mà đối phuong khắng định nhằm chứng minh cho lập thuyết của 
họ lại có thế đuợc chứng minh trong mối quan hệ đến lập thuyết 
đó. 

“Luận điểm song song về các lý do tuông tự" bao gồm phuong 
pháp luận song song giữa các lý do không thế tách biệt, ví dụ 
nhu: nếu nguôi chấp nhận điều này, thì nguôi chấp nhận điều 
kia. 

Phản biện: Thế thì sau đó, ngài tin hay không tin vào các bác bỏ 
nhu thế về điều mà đối phuong chấp nhận? Neu tin, thì trong 
chính điều {tin tuởng} đó {sẽ} cấu thảnh luận thuyết của ngài 
và sẽ có một luận cứ Y Tự Khởi chứng minh cho lập thuyết đó. 
Neu không tin, thì thật là vô nghĩa cho ngài khi đua ra các lập 
luận phản bác những gì phía bên kia chấp nhận. 


369 



Đáp bởi những người theo Thắng Hỷ: Khi ngươi phân tích tính 
tối hậu, nếu ngươi chấp nhận một định đề cần chứng minh chang 
hạn như "thiếu vắng sự tồn tại tự tính" hoặc "không được sinh 
khởi", thì ngươi phải chấp nhận luận thuyết Y Tự Khởi và các lý 
lẽ. Tuy nhiên, vì chúng tôi không chấp nhận các định đề cần 
chứng minh như vậy, nên chúng tôi không có sai sót. Neu hoàn 
toàn tin tưởng vào một điều gì đó nghĩa là ngươi có một luận 
thuyết, thì tất cả mọi người sẽ có luận thuyết về mọi thứ. 

Đó là cách [những người theo Thắng Hỷ] giải thích lập thuyết 
của họ. Rõ ràng là họ tin rằng mặc dù họ không có gì đế chứng 
minh từ riêng phía của mình, họ chỉ có thế bác bỏ lập thuyết của 
phía khác; dù rằng họ có các niềm tin, nhưng họ lại không có 
các luận thuyết; và rằng họ không có lập thuyết của riêng mình, 
nên tránh khỏi các luận thuyết như việc thiếu vắng sự tồn tại tự 
tính khi phân tích tính tối hậu. Rõ ràng, họ sánh như các nhà Y 
Tự Khởi là những ai không tin rằng không hề có gì vốn có thế 
được khắng định cả và do đó là những người, khi phân tích tính 
tối hậu, khắng định định đề cần chứng minh "thiếu vắng tự tính" 
và xác lập điều đó như là lập thuyết của mình. Những người 
không khắng định các định đề cần chứng minh đó, nhưng chỉ 
tham gia bác bỏ những gì phía khác chấp nhận, thì họ {những 
người theo Thắng Hỷ} xem là các nhà Trung Quán Cụ Duyên. 

[(3')) Diễn giải sai lạc thứ ba] 1 [677] 

Theo những người ngày nay tự xem mình là Trung Quán Cụ 
Duyên, thì không có gì đế chấp nhận ngay cả ở mức ước lệ [thế 
tục] trong chính hệ thống của họ, bất kế là về tính tối hậu hay 
tính ước lệ. Neu ngươi có một luận thuyết như thế, thì ngươi 
phải chấp nhận các ví dụ và các lập luận chứng minh nó, và 
trong trường họp đó, ngươi là một nhà Y Tự Khởi. Vì vậy, các 


1 BA475 'Jam-dbyangs-bzhad-pa {mChan: 477.3) nói rằng điều đó 
được khẳng định bởi một số người Tạng. 

370 



nhà Cụ Duyên không hề có hệ thống nào của riêng mình cả. Vì 
Long Thọ trong Hồi Tránh Luận có thuyết : 1 

Neu ta có bất kỳ luận thuyết nào, 

Thì, ta sẽ khố đau từ sai sót đó, 

Nhung vì ta vốn không luận thuyết, 

Ta, một mình không có các lồi lầm. 

Neu cảm nhận từ giác quan và v.v... 

Có thế thật cảm nhận đuợc điều chi 
Thì sẽ có cái phải chứng minh hay bác bỏ. 

Nhung vì chúng không [nhu thế], nên ta không thế có lỗi 
lầm. 

Cũng vậy, trong Lục Thập Tụng Như Lý Luận của Long Thọ có 
khẳng định : 2 

Các Mahãtma {Đại Ngã} không có các lập thuyết, 

Họ không có các luận điểm. 

Làm thế nào những nguời tự mình không có lập thuyết 
Lại có thế có lập thuyết đối chiếu với nguời khác? 

Ngoài ra, Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên có dạy : 3 

Bất kế bao lâu nguôi cố gắng 
Không bao giờ có thế cự tuyệt 
Những nguời vốn không có lập thuyết 
về sự tồn tại, không tồn tại, hoặc cả hai. 


1 BA476 W: 29-30; P5228:15. 1.1-2. Cũng từ Johnston và Kunst 
1990:113-15. 

2 BA477 YS: 50, P5225:12.1.6. 

3 BA478 Cs: 16.25, Lang 1986:150-51; P5246: 140.2.4-5. 


371 



Tất cả các điều trên là các nguồn cho thấy rằng một nhà Trung 
Quán không có lập thuyết hay luận thuyết. Minh Củ Luận khắng 
định rằng: 1 

Neu nguơi là một nhà Trung Quán, thì sẽ không đúng đắn 
khi thực hiện một luận điểm Y Tự Khởi, vì chúng tôi không 
chấp nhận các lập thuyết của phía khác. 

Và cũng thế: 2 

Sự đối chọi của hậu quả vô lý trong một lập luận Quy Mậu 
là dành cho đối phuong, mà không phải dành cho chính 
chúng tôi, vì chúng tôi không có luận thuyết. 

Ngoài ra, Nguyệt Xứng khẳng định trong Nhập Trung Luận: 3 

Phải chăng một sự bác bỏ làm công việc bài bác qua tuông 
tác với điều mà nó bác bỏ? 

Hoặc phải chăng nó bác bỏ mà không cần tạo mối tuong tác? 
Vấn đề này là không thế tránh khỏi đối với những ai có các 
lập thuyết, 

Nhung vì ta không {có lập thuyết}, nên lý lẽ Quy Mậu này 
không áp dụng cho ta. 

Các đoạn này khắng định rằng vì các nhà Trung Quán không có 
lập thuyết, nên các sai sót ấy không áp dụng cho họ. Do đó, tất 
cả các trình bày Trung Quán đuợc đua ra chỉ thuộc khuôn khô 
quan điểm của phái khác. [678] Vì, nhu khẳng định của Nguyệt 
Xứng trong Nhập Trung Luận: 4 


*BA479 PPs: 16; D3796: Ha 6al-2. 

2 BA480 Ibid.; D3796: Ha 6a2. 

3 BA481 MAV: 6.173, La Vallee Poussin 1970b: 294; D3861: Ha 212b7- 
213al. 

4 BA482 MAV: 6.81, La Vallee Poussin 1970b: 179; D3861: Ha 208a3. 

372 



Trong khi ngươi chấp nhận các thực thế phụ thuộc thật sự 
Ta không chấp nhận chúng ngay cả quy ước; 

Vì tính hiệu quả, ta bảo chúng tồn tại dù chúng không 
Lấy quan điểm thế tục, ta nói về một bản ngã. 

Ngoài ra, trong Hồi Tránh Luận của Long Thọ dạy rằng : 1 

Vì không có gì đế bị bác bỏ, 

Ta bác bỏ không một điều chi. 

Nên bảo ta bác bỏ điều gì, 

Tức thị, ngươi xúc phạm ta lắm. 

Cho nên, không có thứ gì như thế ngay cả việc bác bỏ lập 
thuyếtcủa phía nào khác. Đó là những điều mà họ nói. 

[(4')) Diễn giảng sai lạc thứ tư] 2 

Một số nhà Trung Quán tông thời trước, những học giả người 
Tây Tạng môn đệ Nguyệt Xứng, lập luận như sau: Chúng tôi 
hoàn toàn bác bỏ các hệ thống này vốn cho rằng các nhà Trung 
Quán tông không có lập thuyết của riêng mình và không có các 
nhận thức hiệu quả đế xác lập chúng. Hệ thống riêng của chúng 
tôi là như sau. Chúng tôi bác bỏ cả hai tính chất cảm nhận lần 
tính chất suy diễn của mệnh đề "các nhận thức hiệu quả có cơ sở 
thực tế thật sự " 3 của những ai đưa ra các trình bày về nhận thức 
hiệu quả và các đối tượng nó nhận biết về đặc tính tự tính mà 
vốn có khả năng đứng vững trước sự phân tích lập luận. Trong 
việc chấp nhận một cách thế tục, mà không có phân tích, {gồm} 
các nhận thức hiệu quả và các đối tượng được nhận thức quen 


1 BA483 W: 64; P5228: 15.4.2-3. 

2 BA484 Trong khi ngài Tsongkhapa không liệt kê điều này như là một 
hệ thống riêng rẽ, thì 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 480.5) 
nhận diện điều này như là quan điểm của rMa-bya Byang-chub- 
brtson-'grus (Map-cha Chang-chub-tson-dru) và những người ủng 
hộ của Pa-tshab Nyi-ma-grags (Ba-tsap Nyi-ma-drag). 

3 BA485 Điều này biểu hiện dngos po'i stobs zhugs kyi tshad ma. 


373 



thuộc với thế tục, thì chúng tôi, các nhà Trung Quán chứng tỏ 
rằng những thứ đó thiếu vắng tính tồn tại chân thật với lập luận 
vững chắc qua việc tạo ra một mệnh đề chứng minh đối với đối 
phuơng. Ngay cả nhu thế, chúng tôi không phải là các nhà Y Tự 
Khởi, vì chúng tôi thừa nhận sự thiếu vắng của tính tồn tại chân 
chật {tính thật hữu} qua các phuơng tiện của các nhận thức hiệu 
quả vốn quen thuộc với thế tục, mà không phân tích. 


374 



Chương 19: Bác Bỏ các Diễn Dịch Sai Lạc 
{của phái khác} về Y Tự Khỏi và Cụ Duyên 


(b')) Bác bỏ những lập thuyết đó 

(1')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc đầu tiên 
(2')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc thứ hai 
(3’)) Bác bỏ diễn dịch sai lạc thứ ba 
(4')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc thứ tu 

*ẩb 


(b')) Bác bỏ các lập thuyết đó 
(1')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc đầu tiên 

Theo hệ thống của Thắng Hỷ trong Nhập Trung Luận Chú Giải, 
thì nhận thức hiệu quả không xác lập đuợc lý lẽ và sự biện dần. 
Thắng Hỷ cho rằng nhận thức hiệu quả không xác lập lý lẽ, 
nhung lý giải của ngài là thiếu vì những lý do sau đây: (1) Ngay 
cả trong một hệ thống cho rằng, cả hai, phía đề xuất và phía đối 
phuong, phải có lý lẽ xác lập truớc đó lên nhận thức hiệu quả, 
thì một điều nào đó không dừng lại đế đuợc xem là một lý lẽ 
một cách đon giản bởi vì nguời đề xuất không chắc chắn rằng lý 
lẽ này {cũng sẽ} đuợc xác lập cho đối phuong {hay không}. Do 
đó, lý luận của Thắng Hỷ không vô hiệu hóa đuợc sự cần thiết 
của việc xác lập lý lẽ của đối phuong qua phuong tiện nhận thức 
hiệu quả. [679] (2) Neu nguôi cho rằng nguôi không biết có hay 
không một lý lẽ đuợc xác lập cho đối phuong bởi vì nguôi 
không biết chắc về tâm thức của đối phuong, thì theo sau đó là 
việc nguôi thậm chí không thế chắc chắn rằng bên kia đã chấp 
nhận một luận điểm cụ thể; vì vậy, sẽ không thế nào bác bỏ đối 
phuong trong về những gì mà họ chấp nhận, v.v... Tại sao? 
Thậm chí nếu nguôi có sự chắc chắn cảm nhận về ngôn từ của 
những nguời phản biện khi họ nói: "Đây là những gì chúng tôi 
chấp nhận", theo sau suy lý của nguôi, thì nguôi sẽ không có 


375 



hiếu biết chắc chắn rằng họ thật sự chấp nhận những gì họ đã 
tuyên bố, vì nguơi không biết đuợc tâm thức của các chúng sinh 
khác. 

Sự biện minh rằng Thắng Hỷ cung cấp lý do tại sao nhận thức 
hiệu quả không xác lập sự biện dần thì cũng vẫn không đủ. Nhà 
bếp là đối tuợng dựa trên đó nguôi hiểu đuợc mệnh đề biện dần, 
"trong nhà bếp, khi có khói thì có lửa". Điều này đã đuợc hiếu 
với sự chú trọng rằng co sở đó là mệnh đề biện dần trần trụi 
[không đầy đủ], "đâu có khói, đó có lửa". Thật là không chắc 
chắn rằng nguôi đã nắm bắt đuợc sự biện dần “ở đâu có khói 
bếp, ở đó có lửa bếp”. Do đó, làm thế nào nguôi có thế nắm bắt 
một biện dần bị giới hạn trong một không gian và thời gian cụ 
thể? Hay nếu không, khi mệnh đề biện dần đã bị giới hạn theo 
cách thức đó, thì vì nhà bếp sẽ không có chức năng nhu là co sở 
cho việc xác định một biện dần giới hạn nhu thế, nên nguôi sẽ 
phải viện dần [thêm] co sở nào khác trong mối quan hệ đến việc 
xác định của mệnh đề biện dần giới hạn nào là cần thiết. Ví dụ, 
tính vô thuờng - một đặc tính cần đuợc chứng minh vốn là chắc 
chắn đối với âm thanh - thì phải áp dụng đuợc cho cả âm thanh 
và các nồi niêu. Một dạng vô thuờng vốn là riêng của âm thanh 
thì không thế đuợc thừa nhận nhu là có đặc tính cần đuợc chứng 
minh {tức là tính vô thuờng ở dạng phố quát}. Cùng một dòng 
lập luận này chứng tỏ rằng thật không chính xác khi cho rằng, 
suy luận xác lập mệnh đề biện dần thì không phải là một nhận 
thức hiệu quả. 

Ngài cũng tuyên bố rằng chỉ có sự chấp thuận của nguời ủng hộ 
và nguời phản biện về sự biện dần xác lập nó, bởi vì nhận thức 
hiệu quả không xác lập nó. Điều này cũng không đúng. Tại sao? 
Neu nguôi xem sự chấp nhận đon thuần về một lập thuyết nhu 
là sự chứng minh cho nó, thì nguôi không thế bác bỏ đối 
phuong, vì sự khẳng định {chấp nhận} của đối phuong về một 
điểm sẽ xác lập lập thuyết đó, và không bên nào có bất kỳ nhận 
thức hiệu quả nào vốn có thế bác bỏ nó. 


376 



vấn: Nhưng điều gì xảy đến nếu Ngài phải phân biệt giữa các 
loại chấp nhận khác nhau, trong đó một loại có thế và loại kia 
không thế xác lập lý lẽ, sự biện dần, v.v. . .? 

Đáp: Neu ngưoi biện minh một sự phân biệt như thế chỉ bởi 
thực tế rằng nó đã được khắng định, thì luận điểm của ngưoi 
giống với những gì ngưoi đang cố gắng đế chứng minh và ngưoi 
đã không nâng cao lập thuyết của mình. Tuy nhiên, nếu ngưoi 
tiến hành một sự phân biệt dựa trên cơ sở liệu rằng có hay không 
một nhận thức hiệu quả đế hồ trợ cho một khắng định, thì ngươi 
đã đánh lạc mất niềm tin của mình rằng không có các nhận thức 
hiệu quả. 

(2’)) Bác bỏ diễn dịch sai lạc thứ hai [680] 

Ngươi cho rằng việc tránh né các luận thuyết Y Tự Khởi nghĩa 
là khi phân tích thực tại ngươi không khắng định luận thuyết 
rằng không có tự tính 1 . Nhưng trong việc không chấp nhận luận 
thuyết đó, có phải là do luận thuyết đó không được xác lập qua 
kiến thức lý luận phân tích về việc liệu có tự tính hay không? 
Hoặc, trong việc không chấp nhận luận thuyết đó, phải chăng 
ngươi viện thêm lý do rằng đây là một sự ngẫu nhiên mà trong 
đó thực tại đang được phân tích? Ngươi theo quan điểm nào? 
Trong trường hợp đầu tiên, nếu kiến thức lý luận không xác lập 
được sự suy diễn của luận thuyết, tức là sự thiếu vắng tự tính, thì 
kiến thức lý luận cũng không thế bác bỏ được nội hàm của luận 
thuyết "tự tính có tồn tại", vì các lý lẽ tương tự. Và ngươi hoàn 
toàn không đúng khi nghĩ rằng nội hàm của luận thuyết "tự tính 
có tồn tại" không bị bác bỏ khi thực tại đang được phân tích, vì 
những lý do sau đây: (1) Ngươi khắng định trước đây rằng phân 
tích lập luận bác bỏ các hệ thống của phái khác. (2) Tri kiến 


Việc khẳng định các pháp đều không có tự tính đã là một luận thuyết 
quan yếu của Trung Quán tông, không thể nói là họ không có luận 
thuyết như trong cách hiểu sai lạc này trình bày. Do đó, Ngài 
Tsongkhapa đi sâu vào minh chứng sự sai lầm trong trường hợp 
họ không khẳng định luận thuyết này. 


377 



không phân tích [tức là thế tục] không thế bác bỏ hệ thống của 
phía khác. (3) Bằng không, nếu sự phân tích đã không bác bỏ 
được luận thuyết "tự tính có tồn tại", thì tại sao nguơi phải chỉ 
rõ: "Chúng tôi chấp nhận không có luận thuyết trong hệ thống 
riêng của chúng tôi"! Vì trong trường họp đó, ngưoi sẽ thậm chí 
không chấp nhận các lập luận Quy Mậu vốn bác bỏ hệ thống của 
những phía khác. 

Khi ngưoi sử dụng một luận điểm Quy Mậu đế loại bỏ những 
tôn chỉ của phía bên kia, thì chính sự phản bác về tính tồn tại của 
tự tính này phải xác lập được sự thiếu vắng tự tính. Ta đã nêu 
điếm này ở trên khi liên hệ đến một đoạn trích dần trước đây 
trong Hồi Tránh Luận và luận giải của nó 1 . Không có lựa chọn 
thứ ba. Nếu điều này không đúng, thì một ai đó có thế quả quyết 
ngược lại với lập trường của ngưoi, bằng cách nói rằng, “tôi 
đang xác lập sự vắng mặt của tự tính; tôi không bác bỏ sự tồn tại 
của tự tính". Phản ứng của ngưoi sẽ thế nào? Neu ngưoi nghĩ 
rằng việc khắng định sự vắng mặt của tự tính, không còn gì đế 
nghi ngờ, là phải phủ định tự tính, thì cũng có đúng đắn rằng 
việc phủ định sự tồn tại của tự tính, không gì đế nghi ngờ, là 
phải xác nhận một cách tưong tự về sự thiếu vắng của tự tính. 
Neu ngưoi nghĩ rằng các luận thuyết chang hạn như sự vắng mặt 
của tự tính là không đúng bởi vì đây là một ngẫu nhiên trong đó 
thực tại đang được phân tích, [sự ngẫu nhiên đó] cung cấp cho 
ngưoi sự biện minh của ngưoi về điều này ngay bây giờ. [681] 
Ngưoi có thế giả thiết rằng người ta không thế chấp nhận các 
niềm tin như vậy bởi vì điều gì vốn tồn tại khi thực tại đang 
được phân tích thì phải tồn tại một cách tối hậu, nhưng kết luận 
này lại không chính xác. Neu ngưoi bác bỏ chính tính ngẫu 
nhiên trong thời gian mà thực tại đang được phân tích, thì ngưoi 
sẽ phải chấp nhận sự bất khả xảy đến [của nó] tại khoảng thời 
gian trong đó một nhà Trung Quán phân tích các sự vật với lý 
luận. Nhưng nếu ngưoi thừa nhận một ngẫu nhiên như thế, thì 
ngưoi chắc chắn cũng phải chấp nhận sự tồn tại của người phân 


^486 LRCM: 652-653. 

378 



tích, lý luận phân tích, cơ sở phân tích, đối phương mà ngươi 
đang phân tích, v.v... Vì vậy, tại sao lại cần thiết đế tất cả mọi 
thứ vốn tồn tại vào thời điểm đó tồn tại một cách tối hậu? Cũng 
không phải là thỏa đáng khi cho rằng một phép [suy luận] Quy 
Mậu chỉ liên quan trong chừng mực những gì được khắng định 
bởi đối phương, hoặc chỉ liên quan đến những gì cuối cùng có 
thế được dần xuất từ những khắng định đó, mà ngươi đang xây 
dựng một phép Quy Mậu mặc dù thiếu các nhận thức hiệu quả. 
Vì vậy, ta bác bỏ quan điểm của ngươi cũng giống như ta đã bác 
bỏ hệ thống đầu tiên ở trên. 

Hơn nữa, thật không thích họp khi tuyên bố rằng ngươi không 
có các khắng định trong khi thực tại đang được phân tích, mà là 
ngươi có khắng định một cách thế tục [Tục Đe]. Điều này là vì 
tính ngẫu nhiên, trong suốt thời gian thực tại được phân tích, 
không thế là một pháp tối hậu [chân đế]; vì vậy, nó phải là một 
việc thế tục, và điều đó mâu thuẫn với luận thuyết của ngươi. 
Ngoài ra, nếu việc không tồn tại, trong lúc thực tại đang được 
phân tích, lại có nghĩa là không tồn tại một cách tối hậu, thì việc 
không có khắng định, trong khi thực tại đang được phân tích, 
không thế là một đặc tính riêng biệt của phái Cụ Duyên - vì 
không nhà Trung Quán nào của bất kỳ nhóm nào cho rằng họ có 
các khắng định một cách tối hậu. 

(3')) Bác bỏ diễn dịch sai lạc thứ ba 

Như đã giải thích trước đây, những ai tuyên bố rằng Trung Quán 
tông không có luận thuyết, ngay cả về mặt ước lệ, đã không 
nhận diện đúng đắn đối tượng mà lý luận loại trừ. Do vậy, họ 
bác bỏ đối phương bằng các luận điểm vốn bác bỏ tự tính, và 
sau đó, khi tình hình đảo ngược, họ cũng thấy các luận điểm đó 
trong vai trò áp dụng cùng một cách thức lên hệ thống riêng của 
mình. Trong việc trình bày hệ thống riêng của mình, thì họ lại 
không có ý kiến làm thế nào để tránh lồi lầm. Do đó, tất cả các 
sự kiện duyên khởi - bất kế của luân hồi hay Niết-bàn - cuối 
cùng đều có một trạng thái bản thế tương tự như các thêu dệt của 
những người phi Phật giáo chang hạn như của một đấng sáng 


379 



thế. Vì vậy, diễn dịch đó phỉ báng các nhà Trung Quán và các 
nồ lực hoàn toàn cho thiện pháp. [682] Ta đã giải thích chi tiết 
về việc bác bỏ lập thuyết đó. 

Những ai phân tích liệu các nhà Trung Quán có khắng định bất 
kỳ điều gì hay không đều phải đồng ý rằng một nhà Trung Quán 
giữ vị thế nhu là người theo “trung đạo”. Do đó, họ sê phải chấp 
nhận rằng một nhà Trung Quán hiểu được ý nghĩa của duyên 
khởi - rằng một cách tối hậu, thì ngay cả không một hạt tử nào 
tồn tại, trong khi một cách thế tục thì tất cả đều tựa như ảo ảnh. 
Vậy nên, có điều gì đó đế khắng định. Hon nữa, ngưoi phải thừa 
nhận điều này bằng việc bác bỏ những những tuyên bố rẻ tiền 
vốn là sự đảo ngược của các lập thuyết đó, cụ thế là về, niềm tin 
rằng các sự vật tồn tại một cách tối hậu và niềm tin rằng chúng 
không tồn tại thậm chí một cách thế tục. Vì vậy, có nhận thức 
hiệu quả vốn nhận biết được điều gì được chứng minh và điều gì 
bị bác bỏ, và có một luận thuyết trong đó các nhà Trung Quán 
tông, dựa trên kiến thức riêng của mình, chỉ giáo các phía khác 
một cách chính xác. Vì lẽ này, và vì các đối phưong không có 
câu trả lời triết lý mạch lạc cho các điểm mà họ đặt ra, nên hệ 
thống này [Trung Quán] là cực kỳ thuần khiết. 

Theo đó, ngay cả nếu ngưoi không biết làm thế nào đế trình bày 
hệ thống hoàn hảo của những học giả Trung Quán, thì ngưoi ít 
nhất là không nên phỉ báng nó bằng cách tuyên bố rằng nó 
không hiện hữu. Chính sự chấp nhận của lý luận về duyên khởi 
chặt đứt tất cả các vướng mắc của các quan điểm sai lầm. Kẻ 
khôn ngoan chú ý đến điều này sẽ tránh được mọi mâu thuẫn 
trong việc trình bày hệ thống Trung Quán và sẽ không tin tưởng 
những ai lan truyền các sự lừa dối như thế. Nguyệt Xứng trong 
Minh Củ Luận khẳng định: 1 

Do đó, lập thuyết của ta là hoàn toàn không có bất kỳ sai sót 
luận lý nào và chắc chắn không mâu thuẫn với bất kỳ trình 
bày truyền thống nào về thực tại thế tục hay tối hậu, trong 


^487 PPs: 501-502; D3796: Ha 166b4-5. 
380 



khi lập thuyết của các ngươi có sai sót rõ ràng và nghiêm 
trọng và có mâu thuẫn với những trình bày truyền thống. 
Thông qua sự hoàn toàn thiếu hiếu biết, ngươi không nhìn 
thấy các sai sót này và các điểm tốt chính xác. Những sai sót 
mà ngươi gán cho ta là sai sót của các ngươi. 

Hệ thống Trung Quán đã được đề cập trong đoạn văn này đã 
được trích dần trước đây là một trình bày không thế chối cãi dần 
xuất cả từ các nhận thức hiệu quả vốn xác định điều gì là tối hậu 
lần từ các nhận thức hiệu quả thế tục. [683] Do đó ngươi có thế 
chắc chắn rằng nó hoàn toàn không có các sai sót luận lý và nó 
cho phép ngươi thực hiện một giải trình đầy đủ về luân hồi và 
Niết-bàn. Bằng không, nếu luận điếm cho rằng "Các nhà Trung 
Quán không có hệ thống riêng của họ" bị coi là không thế bác 
bỏ, thì tuyên bố "Tất cả mọi thứ mà ngươi nói là một sự dối trá" 
cũng không thế bị bác bỏ ngay cả ở mức độ nhỏ nhất, với lý do 
tương tự. 

Phản biện: Những ai cho rằng họ không khắng định điều gì cả 
thì không lệ thuộc vào phân tích rằng liệu họ có bất kỳ khắng 
định nào hay không. Do vậy, vì chúng tôi không hề chấp nhận 
điều gì cả, nên không ai có thế bài bác chúng tôi. 

Đáp: Điều này cũng không thế đứng vững. Vì nếu nó biện hộ 
được, thì ngay cả trong trường họp của người vốn cho rằng, "Tất 
cả các tuyên thuyết đều sai", thì người ta không the chỉ ra rằng 
họ [đối phương] đã mâu thuẫn với chính lời nói của mình vì 
luận điệu tất cả các từ ngữ đều sai của người này, bằng luận lý 
của ngươi, sẽ cản trở sự phân tích về thật tính của chính các từ 
ngữ đó. Điều đó cũng không biện hộ được vì Nhập Trung Luận 
của Nguyệt Xứng khắng định: 1 


^488 MAV: 6.147cd, La Vallee Poussin 1970b: 259; D3861: Ha 211b2. 

381 



Neu đã có một tự ngã hiện hữu trong thực tại, thì nó sẽ là 
một điều gì đó 

Vốn tồn tại cùng với thân cũng nhu với tâm; nó sẽ không thế 
nào không trình bày ra đuợc. 

Đe trả lời cho niềm tin tuởng của những nhà Độc Tử bộ 
{Vãtsĩputrĩya 1 } rằng có một tự ngã thật sự tồn tại mà không thể 
mô tả đuợc hoặc giống với các uấn hoặc khác với các uấn, thì 
đoạn văn này nói rằng nếu tự ngã tồn tại thật sự, nó phải dề dàng 
miêu tả hoặc giống với các uấn hoặc khác với các uấn. Nhung 
nếu nguôi đúng, thì thì các nhà Độc Tử bộ sẽ có thế trả lời rằng: 
"Nguôi không thế tiến hành một phân tích kiểu đó". 

Giả sử nguôi tranh biện rằng nguôi có thế tiến hành sự phân tích 
nhu sau: "Neu những nguời Độc Tử bộ cho rằng cá nhân tồn tại 
thật sự {nhân hữu ngã}, thì thật là sai lầm khi họ cho rằng cá 
nhân không thế đuợc biếu tả về mặt các uấn đó, vì điều này sẽ 
mâu thuẫn với quan điểm của họ rằng cá nhân không phải cùng 
nhu là các uấn mà cũng không khác nhau với chúng”. Neu nguôi 
tạo ra lập luận này, thì cũng bởi cùng một biểu hiện, chính mệnh 
đề: "Nếu tôi khẳng định không một điều gì, thì tôi không có sự 
khẳng định", sẽ tạo thành một tuyên bố thành thật. Nguôi có thế 
tranh luận rằng hai tình huống sau đây là tuong tự: (1) nói rằng, 
"Chúng tôi không có sự cuờng thịnh", và nhận về câu trả lời, 
"Hãy cho tôi sự cuờng thịnh đó mà vốn [nó] không có sự cuờng 
thịnh", và (2) nói rằng, "Chúng tôi chấp nhận không một điều gì 
hết” và nhận đuợc lời đáp, "Sự chấp nhận không một điều gì là 
tự nó đang chấp nhận điều gì đó". [684] Tuy nhiên, trong việc 


1 Tên Việt ngữ là Độc Tử bộ là một trong 18 bộ phái ban sơ của Phật 
giáo. Bộ phái này khẳng định tồn tại một tự ngã không biểu tả 
được, không thể nói rằng tự ngã đó là một hay là khác với các uẩn 
cũng như ngã này không là thường tồn mà cũng không vô thường. 
Quan điểm về tự ngã này đã bị các trường phái khác đặc biệt là 
ngài Vực Long bác bỏ. Vatsiputriya. Rigpa Shedra. Truy cập 
5/03/2012. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Vatsiputriya> 

382 



đưa ra lý lẽ này các ngươi hiểu sai lập thuyết của chúng tôi. 
Chúng tôi không cho rằng việc không có các khắng định tự nó là 
một điều khắng định. Vậy thì, chúng tôi đang thuyết điều gì? 
Chúng tôi đang chứng tỏ rằng bằng cách chân thành tuyên bố là 
ngươi khắng định không một điều gì, thì ngươi cần khắng định 
rằng ngươi khắng định không điều gì. Ket quả là, ngươi không 
tránh khỏi hủy bỏ những từ ngữ của chính ngươi. 

Neu tuyên bố như những việc mà ngươi làm không thuộc vào hệ 
thống Trung Quán, thì ngươi có mâu thuẫn với chính mình bởi 
việc chứng minh chúng thông qua sự trích dần của các đoạn văn 
từ các tác phấm của tôn giả Long Thọ và người con tinh thần 
của ngài là Thánh Thiên. Ngoài ra, tuyên bố như vậy không thế 
được xem xét là hệ thống của Nguyệt Xứng, mà cũng không 
phải là của bất kỳ hệ thống Phật giáo nào khác. Do đó, chúng rớt 
ra ngoài giáo pháp. 

Những người nhận là đế biện hộ cho hệ thống Trung Quán, và 
đặc biệt là hệ thống của Nguyệt Xứng, mâu thuẫn với chính 
mình qua việc tuyên bố không có hệ thống cho riêng mình. 
Tương tự như vậy, thật cũng không chính xác khi cho rằng mọi 
thứ mà ngươi đặt ra chỉ được ấn định trong khuôn khố quan 
điểm của kẻ khác, bằng cách này [ngươi] hy vọng giải phóng 
cho mình khỏi phải khắng định bất cứ điều gì. Khi ngươi nói 
rằng ngươi phải khắng định sự tồn tại của các pháp như sắc 
tướng, chỉ trong khuôn khố về quan điểm của các phía khác, thì 
ngươi có thế đang không khắng định sự tồn tại của các pháp như 
là sắc tướng, nhưng ngươi chắc chắn đang phải khẳng định rằng 
ngươi thừa nhận sắc tướng và các thứ khác như thế trong khuôn 
khổ về quan điểm của những phía khác, vì vậy, ngươi đã không 
giải phóng mình khỏi tất cả các khắng định. Ngươi phải khắng 
định rằng vào thời điếm đó (1) có một cá nhân khác trong khuôn 
khổ quan điểm của những ai mà ngươi chấp nhận các pháp, và 
(2) chính ngươi, một người thừa nhận chúng. Vì vậy, tuyên bố 
rằng ngươi chấp nhận những sự vật chỉ trong khuôn kho quan 
điếm của phía khác, thì không chỉ thất bại trong việc ngụ ý rằng 


383 



ngươi không có hệ thống của chính ngươi, mà nó thực sự làm 
mất hiệu lực một quan điểm như thế. 

Phản biện: Chúng tôi thậm chí không cho rằng chúng tôi không 
có hệ thống cũng như không cho rằng chúng tôi khắng định các 
luận thuyết chỉ trong nội dung quan điểm của phía khác. Tuy 
nhiên, từ quan điếm của ngài, có vẻ rằng chúng tôi tạo ra các 
tuyên bố đó. 

Đáp: Lập thuyết này phủ nhận kinh nghiệm giác quan mà ngay 
cả các Lokãyata cũng không thế phủ nhận. Khi ngươi thậm chí 
không trải nghiệm điều tự thân ngươi tuyên bố, thì thật ngạc 
nhiên rằng ngươi nên biết điều mà chúng tôi đã nghe. Neu ngươi 
phủ nhận bằng chứng về kinh nghiệm giác quan, thì tại sao 
ngươi cần phải nhấn mạnh rằng ngươi không có sự khắng định 
nào? Vì bất kể điều gì ngươi tuyên bố, thì ngươi có thể phủ nhận 
nó sau này và do đó không bao giờ bị lầm lồi. [685] 

Đối phương-. Chúng tôi thừa nhận ngay cả các luận điểm Quy 
Mậu chỉ trong khuôn khố quan điểm của phía khác. Chúng tôi 
không chấp nhận chúng trong hệ thống của chúng tôi. 

Đáp-. Thế thì điều đó có ý nghĩa gì cho ngươi đế từ bỏ hệ thống 
Y Tự Khởi và đế có niềm tin trong hệ thống của Nguyệt Xứng, 
người sáng lập văn luận của hệ thống Cụ Duyên? Vì, như phép 
suy luận Y Tự Khởi là bất khả thừa nhận trong hệ thống của 
chính các ngươi, thì các luận điểm Quy Mậu cũng thế là bất khả 
thừa nhận; như các luận điểm Quy Mậu là có thế thừa nhận 
được trong khuôn khố quan điểm của các phía khác, thì ngươi 
cuối cùng cũng dùng các phép suy diễn Y Tự Khởi, khi cần 
thiết, trong khuôn khố quan điểm của các phía khác. 

Chúng ta không thế gọi một người là nhà Duy Thức - tức là 
người vốn chấp nhận triết lý duy tâm trong khuôn khố quan 
điểm của phía khác, nhưng lại là người vốn không chấp nhận nó 


384 



[triết lý Duy tâm] trong chính hệ thống của mình. Tương tự như 
vậy, chúng ta không thế gọi một người là nhà Trưng Quán - tức 
là người trong khi không cho phép trong hệ thống của chính họ 
có các luận điểm Quy Mậu vốn xác lập ý nghĩa của Trung đạo, 
mà lại thừa nhận chúng trong khuôn khố quan điếm của các phía 
khác. Và vì những ai biện hộ cho lập thuyết này cũng không là 
các nhà Y Tự Khởi, nên điều này rõ ràng cho thấy rằng họ 
không phải là các nhà Trung Quán tông. 

[Nguyệt Xứng trong Nhập Trung Luận ] khắng định: 1 

Ta bảo chúng tồn tại vì sự hiệu quả, mặc dù chúng không. 

Lấy quan điếm của thế tục, ta nói về một tự ngã. 

Ngươi không thể sử dụng điều này như là một nguồn để chứng 
minh rằng tất cả các lập thuyết chỉ được nhận lấy trong khuôn 
kho quan điểm của phía khác. Tại sao? Người ta thừa nhận các 
pháp như là thiếu bản chất nền tảng hoặc thiếu tự tính chỉ trong 
nội hàm của tri kiến lý luận vốn phân tích đúng đắn rằng liệu 
một bản chất như thế có tồn tại hay không. Người ta không thừa 
nhận điều này trong nội hàm của một thức thế tục ước lệ. Tại 
sao? Neu thức thông thường đó đã có thế xác lập sự thiếu vắng 
của tự tính, thì tri kiến lý luận sẽ trở nên vô nghĩa, điều vốn thật 
vô lý. Ngoài ra, vì trong cùng đoạn văn nói, "Ta bảo chúng tồn 
tại ... lấy quan điểm của thế tục", có nghĩa là sự tồn tại của các 
sắc tướng và những thứ như thế được thừa nhận trong khuôn 
khổ quan điểm của thế tục. 

Khi đoạn văn đó, trong các dòng trước của những dòng vừa 
được trích dần, khắng định rằng chúng tôi không chấp nhận thế 
tục, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi không chấp nhận các thực 
thể phụ thuộc theo như cách Duy Thức chấp nhận chúng; nó 


1 BA489 MAV: 6.81, La Vallee Poussin 1970b:179; D3861: Ha 208a3. Hai 
dòng đầu là: 

Pháp duyên khởi thật sự như ngươi tiếp nhận, 

Ta sẽ không khẳng định ngay cả như là các thực thể thế tục. 

Ta bảo chúng tồn tại vì hiệu quả ... 


385 



không có nghĩa là chúng tôi không chấp nhận thế tục trong hệ 
thống riêng của mình, vì đoạn văn đó nói rằng "các thực thế phụ 
thuộc thật như là các ngưoi chấp nhận". Câu kệ này trả lời cho 
một luận điểm Duy Thức được đưa ra trong một đoạn văn 
chuyến tiếp của luận giải về văn bản đó: 1 [686] "Nếu ngưoi sử 
dụng điều gì hiệu lực hoặc họp lý đế bác bỏ các thực thế phụ 
thuộc, thì ta sẽ sử dụng các luận điếm của ngưoi đế bác bỏ 
những gì ngưoi xem là thế tục". Do đó, ý nghĩa là như thế này: 
Các ngưoi, những người Duy Thức tin vào các thực thế phụ 
thuộc là các pháp vốn có thế đứng vững trước phân tích lập luận. 
Ta không chấp nhận các hiện tượng thế tục như thế. Cho nên, 
chúng ta bất đồng về việc liệu rằng người ta có thế dùng lập luận 
để bác bỏ chúng hay không. 

Chúng tôi không lấy phát biếu "nhận lấy quan điểm của thế tục" 
để chỉ đến quan điểm của các phía khác vốn không thuộc hệ 
thống riêng của chúng tôi; mà đúng hon, phát biểu đó đề cập đến 
các thức thường tục không khiếm khuyết. Điều này là vì sự tồn 
tại của các đối tượng thường tục phải luôn luôn được đặt trong 
nội hàm của một thức như thế và vì các nhận thức hiệu quả vốn 
thừa nhận rằng các pháp thế tục tồn tại ngay cả chính trong dòng 
tâm thức của các nhà Trung Quán. Vì vậy, chúng tôi nhận lấy 
ngôn từ “mặc dù chúng không (tồn tại)" để chỉ tính thiếu vắng 
về sự tồn tại của chúng bằng tự tính. Do đó, đoạn văn này nên 
được diễn dịch như là: "Ta bảo với họ rằng chúng tồn tại, mặc 
dù chúng không tồn tại qua phưong cách tự tính của chúng”. 
Thật là không thích hợp khi diễn dịch nó như là: "Ta bảo chúng 
tồn tại dù chúng không tồn tại". Điều này là bởi vì đoạn kệ này 
biếu thị cách thức của chúng tôi về việc thừa nhận các đối tượng 
thế tục mà trong đó sự tồn tại qua cách thức của tự tính thì 
không thế có được ngay cả một cách thế tục. Ngoài ra, trong 
phần chú giải đoạn kệ đó của Nhập Trung Luận, Nguyệt Xứng 
tuyên thuyết rằng “Ta chấp nhận bất kỳ điều chi tồn tại hay 


1 BA490 Đây là một trích dẫn từ MAVbh on MAV: 80-81, La Vallee 
Poussin 1970b: 178.17-179.1; D3861:Ha275b4-6. 

386 



không tồn tại theo thế tục chỉ như là thế tục làm vậy”. Cho nên, 
đoạn kệ đó không thế được tiếp nhận với ý nghĩa rằng các pháp 
không tồn tại. Do vậy, vì có nhiều minh họa như vậy mà trong 
đó bản luận khắng định rằng mặc dù các pháp đều không tồn tại 
một cách tối hậu, nhưng chúng tồn tại một cách thế tục, nên 
không có một thiếu sót nhỏ nhất nào trong việc nhận lấy sự tồn 
tại vốn được khắng định và sự tồn tại vốn bị phủ nhận như là 
việc có các ý nghĩa khác nhau trong đoạn văn “Ta bảo chúng tồn 
tại dù chúng không”. 

Phản biện: Ngài vẫn phải giải thích điều mà Hồi Tránh Luận 
của Long Thọ hàm ý khi tác phấm nói rằng các nhà Trung Quán 
tông không có các lập thuyết và các luận thuyết. 1 Nếu Ngài tiếp 
nhận luận thuyết: "mầm non không có tự tính hay bản chất nền 
tảng", thì Ngài cũng phải chấp nhận lý lẽ: "vì đó là một pháp 
khởi lên một cách phụ thuộc", và ví dụ, "chang hạn, như một 
ảnh phản chiếu" [687]. Theo đó, Ngài chấp nhận rằng một mệnh 
đề suy luận tạo ra cho đối phưong (1) một lý do vốn có ý nghĩa 
quy vào trong chủ thế và có hai dạng của sự biện dần, 2 (2) một 
sự kiện cần được chứng minh mà lý lẽ chứng minh [cho nó], và 
(3) một suy diễn đế hiểu sự kiện cần được chứng minh đó. 
Trong trường họp này, ngoài việc chỉ đon giản là thù ghét cái 
tên "các phép suy diễn Y Tự Khởi", thì tại sao Ngài lại gặp 
những rắc rối về việc bác bỏ các phép suy diễn Y Tự Khởi? 

Đáp: Hồi Tránh Luận có giải thích rằng chúng tôi không có luận 
thuyết và lập thuyết, như các ngưoi đã trích dần nó, nhưng vì có 
nhiều đoạn cũng tuyên thuyết rằng thật là cần thiết đế thừa nhận 
các khắng định, nên làm cách nào có thế chỉ đon giản trích dần 
một đoạn văn đó thôi đế chứng minh rằng các nhà Trung Quán 
không có lập thuyết? 


1 BA491 W: 29, được trích dẫn tại LRCM: 677. 

2 BA492 Về 3 tiêu chí của một lý lẽ đúng xem lại chú thích trước đây. 

387 



Tuy nhiên, thật khá đúng khi đã có lo ngại rằng bất cứ ai duy trì 
quan điểm về thiếu vắng của sự tồn tại tự tính nhu là một luận 
thuyết thì là một nhà Y Tự Khởi. Điều này [xảy ra] vì đây là một 
điểm cực kỳ tinh tế và khó khăn. Câu trả lời của chúng tôi cho 
điều đó sẽ đuợc giải thích khi chúng tôi trình bày lập thuyết 1 
riêng của chúng tôi. 

về tuyên bố của ngài Long Thọ trong Hồi Tránh Luận rằng ngài 
không có luận thuyết, các nhà Trung Quán tông diễn giải rằng 
{là do} các pháp thiếu vắng tự tính. Các nhà Bản Chất Luận 
tranh luận rằng nếu những ngôn từ của một luận thuyết nhu thế 
có tự tính, thì thật là không chính xác khi nói rằng mọi hiện 
tuợng đều thiếu vắng tự tính; nếu những ngôn từ đó thiếu tự 
tính, thì chúng không thế bác bỏ sự tồn tại của tự tính. Tuy vậy, 
một pháp bất kỳ không có tự tỉnh vẫn có khả năng hoạt dụng đế 
chứng minh hoặc để bác bỏ; theo trích dần đoạn văn truớc đó từ 
Hồi Tránh Luận và chú giải của nó, thì điều này là khả thi . 2 Vì 
vậy, vấn đề có hay không có các luận thuyết không phải là một 
tranh luận về việc liệu rằng Long Thọ có chúng {các luận 
thuyết} một cách tống quát hay không. Nói đúng hon đó là một 
luận điểm xem liệu rằng các ngôn từ về luận thuyết: “tất cả các 
pháp đều thiếu vắng bản chất tự tính” có bản chất tự tính hay 
không. Vậy nên ý nghĩa của các dòng trong Hồi Tránh Luận là: 
Neu ta chấp nhận rằng các ngôn từ của một luận thuyết nhu thế 
có một tự tính, thì ta đã có thế bị sai lầm vì mâu thuẫn với 
{chính} luận thuyết rằng tất cả các pháp đều thiếu vắng tự tính, 
nhung vì lẽ ta không chấp nhận nó {có tự tính}, nên ta không thế 
bị sai lạc. Đó là lý do tại sao các dòng này không thế đuợc lấy 
làm một dần chứng rằng Trung Quán tông không có các luận 
thuyết, vì có một khác biệt rất lớn giữa sự thiếu vắng của tự tính 
và sự không tồn tại. 

Câu kệ trong Hồi Tránh Luận - "Neu cảm nhận từ giác quan và 
v.v..." - khắng định rằng cảm nhận giác quan và {các thứ} nhu 


1 BA493 Dưới đây là LRCM: 695ff. 

2 BA494 LRCM: 583,588-589. 

388 



thế không có sự cảm nhận nào cả. 1 [688] Tuy nhiên, theo các 
đoạn văn được trích dần trước đó từ Minh Củ Luận, 2 thì điều 
này có nghĩa là nhận thức hiệu quả và các hiện tượng mà nhận 
thức hiệu quả đó cảm nhận vốn không phải là các đối tượng thụ 
cảm và các tác nhân {co quan} thụ cảm tồn tại một cách nền 
tảng. Điều đó không có nghĩa rằng không có các nhận thức hiệu 
quả hay không có các hiện tượng sinh khởi một cách phụ thuộc 
mà các nhận thức này lĩnh hội được. Theo ý kiến [của các nhà 
Bản Chất Luận], ngay cả nếu tự tính của các pháp như được xác 
lập bởi cảm nhận từ giác quan có khả năng bị bác bỏ, thì luận 
diễn Trung Quán cho là tất cả các pháp thiếu vắng tự tính sẽ vẫn 
đòi hỏi rằng cảm nhận từ giác quan và các đối tượng được cảm 
nhận bởi giác quan đó là thiếu vắng tự tính bởi vì mà chúng 
được bao gồm trong “các pháp”. Theo quan điểm [Bản Chất 
Luận] của họ trong trường hợp đó thì cảm nhận từ giác quan và 
các đối tượng được nó cảm nhận, sẽ không tồn tại; vì vậy, người 
ta không thế bác bỏ tự tính của các pháp. Đoạn kệ đó trong Hồi 
Tránh Luận, vốn thuyết rằng cảm nhận từ giác quan thiếu vắng 
cảm nhận, được đưa ra đế trả lời cho quan điểm này của các nhà 
Bản Chất Luận, một quan điểm mà nó khắng định trong những 
dòng dưới này: 3 4 

Neu các pháp được thụ cảm bởi cảm nhận giác quan 

Sau đó đã bị bác bỏ, 

Thì cảm nhận giác quan mà nhờ đó các pháp được cảm nhận 

Sẽ tự nó không tồn tại. 

Luận giải cho những dòng đó khẳng định: 


1 BA495 W: 30; P5228:15.1.1-2; được trích tại LRCM: 677. 

2 BA496 PPs: 75.10-11; P5260:13.5.i, được trích tại LRCM: 617. 

3 BA497 W: 6; P5228: 14.3.6-7. Cũng từ, Johnston và Kunst 1990: 99- 
100 . 

4 BA498 Wv, D3832: Ha 122b5-7; Johnston và Kunst 1990: 99-100. 

389 



Cũng không thế nào cho rằng sự cảm nhận quan sát tất cả 
các pháp và sau đó bác bỏ chúng bằng cách nói rõ: "Tất cả 
các pháp là Không". Tại sao? Các cảm nhận giác quan hiệu 
quả đuợc bao gồm trong "tất cả các pháp", và do đó {cũng} 
là Không {vì tất cả các pháp đều là Không}. Sự cảm nhận 
vốn cảm giác các pháp đó sẽ cũng là Không. Do đó, sẽ 
không có sự cảm nhận qua nhận thức hiệu quả. Những gì 
không thê cảm nhận thì cũng không thê bác bỏ, và vì thê 
việc cho rằng tất cả các pháp đều là Không là không hiệu 
quả. 

Đối với các dòng kệ từ trong Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh 
Thiên: "Nguôi không bao giờ có thế cự tuyệt..." , chú giải của 
Nguyệt Xứng giảng cho chúng tôi rằng nguời ta không thế bác 
bỏ những nguời ủng hộ tánh Không, bất kế nguời đó cố gắng 
trong bao lâu. Vì nguôi cho rằng mình thậm chí không khắng 
định tính Không, thì làm thế nào nguoi có thế trích dần đoạn văn 
này đế hồ trợ về việc không hề có khắng định? Nhập Trung 
Luận Thích của Nguyệt Xứng trích dần bốn dòng đó trong đoạn 
văn sau đây: 1 2 

Thật là không chính xác khi những ai ủng hộ lập thuyết rằng 
các pháp tồn tại chỉ nhu là các danh định đế biện hộ cho chủ 
truong nhị nguyên. [689] Do đó, những nguời đua ra các phê 
phán và phản ứng căn cứ vào chủ truong nhị nguyên chống 
lại các nhà Trung Quán không bao giờ tìm đuợc chồ đứng dù 
là nhỏ nhất. Nhu Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên có dạy: 

Bất kế bao lâu nguôi cố gắng 
Không bao giờ có thế cự tuyệt 
Những nguời vốn không có lập thuyết 
về sự tồn tại, không tồn tại, hoặc cả hai. 


1 BA499 Cố: 16.25, được trích tại LRCM: 677, 689. 

2 BA500 MAVbh, La Vailee Poussin 1970b: 297.11; P5263:150.1.4-5. 
390 



Do đó, Nguyệt Xứng sử dụng đoạn văn này đế giải thích rằng cả 
các nhà Bản Chất Luận, là những nguời bảo lưu rằng các pháp 
tồn tại về nền tảng, lần các nhà Hư Vô Luận, vốn là những 
người tin vào sự bác bỏ hoàn toàn chức năng của các pháp như 
sắc {thọ, cũng đều không thể bác bỏ những người chấp 
nhận sự tồn tại được quy gán {định danh} trong khi bác bỏ sự 
tồn tại nền tảng hay sự tồn tại thật chất. Cho nên, đoạn văn đó 
không thể được sử dụng như một nguồn để cho rằng các nhà 
Trung Quán tông không có lập thuyết của riêng mình. Thật khá 
rõ ràng rằng các lập thuyết về sự tồn tại, không tồn tại, và v.v. . . 
nói đến các minh họa về các lập thuyết ủng hộ nhị nguyên. Do 
đó, chúng sẽ được giải thích tưong tự như trước đây, trong cách 
thức bác bỏ của chúng tôi về tứ cú {bốn bổ đề} và trong cách để 
bác bỏ các biện hộ cho sự tồn tại hay không tồn tại . 1 
Trong chú giải của Nguyệt Xứng về Lục Thập Tụng Như Lý 
Luận của tố Long Thọ trong đoạn về “Những Đại Ngã 
[mahãtmã] không có các luận thuyết ...” khắng định : 2 

Vì không có các pháp thật sự, nên không thế có luận thuyết 
của riêng một người và cũng không có [các luận thuyết] của 
những kẻ khác. Các phiền não của những ai nhận thấy điều 
này sẽ chắc chắn dừng lại. 

Luận giải này đưa ra sự không tồn tại của các pháp thật hữu như 
là lý do của việc không có lập thuyết. Hon nữa, "pháp thật hữu" 
ở đây phải được dùng đế chỉ đặc tính cố hữu hoặc tự tính, vì 
việc phân tích nó như là đang nói đến tính hoạt dụng sẽ mâu 
thuẫn với mệnh đề về việc nhận thấy sự không tồn tại của nó 
làm ngừng các phiền não. Vì vậy, trong nội hàm về việc các nhà 
Trung Quán không có các lập thuyết trong đó họ chấp nhận các 
pháp có tồn tại tự tính, thì bản văn này nói rằng họ {các nhả 


1 BA501 LRCM:637ff. 

2 BA502 YSv (D3864: Ya 27b7-28al) trên YS như được dẫn tại LRCM: 677. 

391 



Trung Quán tông} không có lập thuyết. Điều này là do luận giải 
của Nguyệt Xứng trong Lục Thập Tụng Như Lý Luận Thích, 
trong đoạn văn trước câu kệ này, nhận diện sự khắng định của 
các pháp thật hữu như là sự thật chất hóa của tự tính trong các 
pháp. Chú giải {Nhập Trung Luận } của Nguyệt Xứng và bản 
chánh văn của nó dạy rằng: 1 2 

Đối với những người chưa thấu hiếu thực tại duyên khởi này 
và những người tin tưởng hoàn toàn vào tự tính của các 
pháp: 

Neu họ khắng định một pháp thật hữu, thì hoàn toàn chắc 
chắn rằng 

Họ sè bám víu vào các quan điểm cứng nhắc và tai hại 
Vốn sẽ phát sinh tham chấp và thù địch. 

Cuộc tranh luận sẽ là kết quả của các quan điếm đó. 
[690] 

Do đó, các đoạn kinh điến này không hề dạy rằng các nhà Trung 
Quán tông không có hệ thống của riêng mình. Cho nên, đây 
cũng là cách ngưoi nên hiếu ý nghĩa của đoạn văn trong Minh 
Củ Luận dạy rằng, "... vì chúng tôi không chấp nhận các lập 
thuyết của phía khác ...", bằng cách trích dần Hồi Tránh Luận và 
Tứ Bách Kệ Tụng . 1 

"Đe bị bác bỏ" trong đoạn văn đó của Hồi Tránh Luận vốn 
khắng định: "Vì không có gì đế bị bác bỏ, nên ta bác bỏ không 
một điều chi", 3 có thế được diễn dịch theo hai cách. Nếu chúng 
tôi lấy "cái đế bị bác bỏ" ám chỉ đến đối tượng của sự thật chất 
hóa của các pháp như là sự tồn tại tự tính, thì thật vô nghĩa khi 
Long Thọ dạy rằng vì sự tồn tại tự tính không tồn tại, nên ngài 
bác bỏ không một điều gì. Do đó, chúng tôi phải lấy cái để bị 


1 BA503 YSv (D3864: Ya 26a5-6) trên YS: 47; P5225: 12. 1.3-4. 

2 BA504 PPs: 16, trên MMK: 1; D3796: Ha 6a2-4. 

3 BA505 w, được trích ở LRCM: 678. 

392 



bác bỏ đế ám chỉ đến cải thức thật chất hóa {các pháp} vốn bị 
bác bỏ. Luận giải của Nguyệt Xứng về đoạn văn đó nói rằng 
ngay cả tác nhân bác bỏ cũng không tồn tại; vì vậy sự không tồn 
tại của cả điều bị bác bỏ lần tác nhân bác bỏ nói đến sự không 
tồn tại của cả một đối tuợng bị bác bỏ lần một tác nhản đang bác 
bỏ mà chúng vốn hiện hữu theo cách của tự tỉnh. [Hồi Tránh 
Luận Chủ Giải ] 1 nói rằng nhà Bản Chất Luận, lấy tác nhân bác 
bỏ và đối tuợng của sự bác bỏ trong vai trò chúng tồn tại theo 
phuong thức ấy, tức là qua phuong thức về tự tính của chúng, đã 
xúc phạm chúng tôi bằng cách nói rằng chúng tôi thực hiện kiếu 
bác bỏ đó. 

Long Thọ có khắng định rằng cả đối tuợng bị bác bỏ và tác nhản 
bác bỏ đều giống nhu các ảo tuởng. Tại sao? Hồi Tránh Luận 
của ngài khắng định : 1 2 

Một hiện thân có thế gửi ra một hiện thân, 

Và một trạng thái ảo tuởng có thế sử dụng ảo tuởng 

Để ngừng ảo tuởng. 

Sự bác bỏ này tác dụng theo cùng một phuong cách. 

Điều đó cũng nêu lên rằng nếu sự nắm bắt về một vũng nuớc ảo 
ảnh ngoài sa mạc nhu là nuớc tồn tại một cách tự tính, thì điều 
đó sẽ không xảy ra trong sự phụ thuộc vào các nhân và duyên, 
và không ai có thể vuợt qua việc nắm bắt đó : 3 

Neu nắm bắt đó tồn tại tự tính, 

Nó không thế khởi sinh phụ thuộc. 

Có sự nắm bắt bất kỳ nào vốn khởi sinh một cách tùy thuộc? 

Có thế giúp {trả lời} đuợc ngoài sự trống rỗng ? 


1 BA506 Wv trên W: 30; Johnston và Kunst 1990:114-15; 

P5232:63.4.5-6. 

2 BA507 W: 23; P5228: 14.5.5-6; Johnston và Kunst 1990:108. 

3 BA508 W: 66-67, D3828: Tsa 29a4; Johnston và Kunst 1990:133. 


393 



Neu một nắm bắt tồn tại tự tính, 

Thì liệu ai có thế vượt qua nó? 

Cùng một thủ tục tương tự cho tất cả mọi pháp khác. 

Đó là lý do tại sao không có lời đáp cho nó. 

Đoạn văn trong Minh Củ Luận khắng định: "Sự đối nghịch của 
hậu quả vô lý trong một phép suy luận Quy Mậu gắn liền với đối 
phương, nhưng không phải với chính chúng tôi, vì chúng tôi 
không có các luận thuyết", 1 cũng có thế không được lấy làm một 
nguồn đế chứng minh rằng các nhà Trung Quán tông không có 
hệ thống của riêng mình, vì đoạn đó có nghĩa là họ {các nhả 
Trung Quán} không có các luận thuyết Y Tự Khởi. 

Thế thì trong Nhập Trung Luận Nguyệt Xứng nói rằng ngài 
không có các lập thuyết thì điều này là gì? 2 [691] Trong hệ 
thống riêng của mình, Nguyệt Xứng bảo lưu rằng cả sự phản bác 
của ngài lần lập thuyết, mà ngài đang bác bỏ, đều không tồn tại 
một cách tự tính. Vì vậy, khi ngài sử dụng phân tích lý luận đế 
bác bỏ niềm tin của phía khác rằng các nguyên nhân một cách tự 
tỉnh làm cho sinh khởi các hậu quả của chúng, bằng cách hỏi 
rằng liệu có hay không việc các nguyên nhân khiến sinh khởi 
các hậu quả thông qua sự tương tác hay không tương tác với các 
hậu quả đó, thì sự bác bỏ này không áp dụng cho chính Nguyệt 
Xứng vì ngài không {nhất thiết} phải khắng định các pháp vốn 
có thê đứng vững trước sự phân tích lập luận. Đây là ý nghĩa của 
đoạn văn đó. Nó không chút nào hàm ý rằng chúng tôi không có 
hệ thống riêng của mình, vì Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt 
Xứng giải thích về đoạn văn đó: 3 


1 BA509 PPs, đã trích tại LRCM: 677, chú thích 480. 

2 BA510 MAV: 6.173, được dẫn tại LRCM: 677, chú thích 481. 

3 BA511 MAVbh trển MAV: 6.173, La Valine Poussin 1970b: 295.8ff; 

P5263: 149.5.4-6. 

394 



Chúng tôi không rơi vào một vô lý tương tự trong hệ thống 
riêng của mình bởi vì, theo quan điểm của chúng tôi, sự bác 
bỏ không bác bỏ những gì {bị} nó bác bỏ qua việc tương tác 
với nó, mà sự bác bỏ cũng không bác bỏ những gì {bị} nó 
bác bỏ mà không có tương tác với nó. Điều này là do cả sự 
bác bỏ lần điều {bị} nó bác bỏ đều không tồn tại tự tính. Do 
đó, chúng tôi không xem xét liệu chúng có tạo ra mối tương 
tác hay không. 

Tại sao phân tích luận lý được đề xướng bởi các nhà Bản Chất 
Luận lại không thế áp dụng cho việc bác bỏ Trung Quán được? 
Nguyệt Xứng nói rằng đó là vì sự bác bỏ đó và những gì {bị} nó 
bác bỏ không tồn tại một cách tự tính; ngài không hề nói rằng đó 
là vì các nhà Trung Quán tông không có các khắng định. Đe hồ 
trợ ngài trích dần Nhị Thập Ngũ Thiên Tụng Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa Kỉnh {kinh Hai Mươi Lăm Ngàn Câu Bát-nhã Ba-la-mật-đa} 
mà trong đó, tôn giả Xá-lợi-phất {sãriputra} truy cứu và tra vấn 
Tu-bồ-đề {Subhũti} về loại hiện tượng nào, {hiện tượng} được 
sinh khởi hoặc {hiện tượng} không được sinh khởi, dần đến việc 
chứng đắc một hiện tượng không sinh khởi. Sau khi Xá-lợi-phất 
đã bác bỏ cả hai loại mang lại điều đó, thì ngài hỏi "Có phải là 
không có sự chứng đắc {vô đắc} và không có trí huệ {vô trí}?" 
và Tu-bồ-đề, như trong trích dần trước đó , 1 đáp rằng hai điều 
này vẫn tồn tại, nhưng không nhị nguyên. Bằng cách sử dụng 
điều này như một ví dụ, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng 
đưa ra lời giải thích : 2 

Bởi vì sẽ dần đến các điều vô lý nhị nguyên như thế, nên bản 
kinh phủ nhận hiện tượng sinh khởi và hiện tượng không 
sinh khởi đem lại chứng đắc. Hơn nữa, theo các thông lệ của 
thế tục, vì phân tích nhị nguyên không phù hợp trong sự 


1 BA512 Panca-vimsatisahasrika-prajnaparamita Conze 1990:196, được 
trích dẫn LRCM: 666. 

2 BA513 MAVbh, P5263: 149.5.4-6. 


395 



thiếu vắng các pháp thật hữu, nên chứng đắc đuợc chấp nhận 
mà không có phân tích. Tuơng tự như vậy, một sự bác bỏ và 
điều {bị} nó bác bỏ không thảnh hình được sự tương tác mà 
cũng không không hình thành được tương tác. [692] Tuy 
nhiên, ngươi nên nhận ra rằng một cách thường tục, một 
phản bác từ bỏ điều vốn bị bác bỏ. 

Điều này nêu rõ rằng khi được phân tích trong khuôn khố của 
mối tương tác hay phi tương tác, sự bác bỏ không hề tồn tại 
trong trong cả hai cách thức. Nhưng vì phân tích này không loại 
trừ tính tồn tại của sự bác bỏ, nên các nhà Trung Quán phải chấp 
nhận rằng, một cách thông lệ, có các bác bỏ về các lập thuyết 
được đưa ra bởi phía khác. 

Ngoài ra, Nguyệt Xứng cũng chấp nhận thực tế là một phép suy 
diễn xác lập nên sự kiện cần được chứng minh. Làm sao xảy ra 
như thế? Trong một đoạn khác vốn ngay lập tức theo sau đoạn 
trích dần ở trên, Nhập Trung Luận và Nhập Trung Luận Thích 
của ngài khẳng định: 1 

Ngươi có thế xem các chi tiết của bầu trời [về khoảng 
không của mặt trời], 

Như nhật thực, ngay cả trong một ảnh phản chiếu của 
mặt trời. 

Thật không họp lý khi hỏi liệu rằng mặt trời và ảnh của 
nó có hình thành một sự tương tác, 

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra trong một cách thế tục và 
tương thuộc. 

Một ảnh phản chiếu không phải là điều gì đó chân thật, 
nhưng đế làm cho khuôn mặt của ngươi đẹp 
Ngươi xem nó như hiện hữu; tương tự, các lý luận 
Vốn có sức mạnh đế làm sạch sự biếu thị của trí tuệ. 


1 BA514 Ibid., P5263:149.5.7ff. 

396 



Đem lại hiếu biết về điếm cần được chứng minh, dù rằng 
chúng là “không đúng đắn” [theo cách lập luận của các 
nhà Bản Chất Học] 

Đây là cách phải được hiếu: Vì một hình ảnh phản chiếu là 
không tồn tại, ít nhất là hoàn toàn không thế xem xét liệu 
rằng nó được sinh khởi thông qua tuông tác hay không có 
tưong tác với khoảng không của mặt trời. Tuy nhiên, khi 
ngưoi nhìn thấy trong một sự phản chiếu một hình dạng ở 
gần bên, vốn là một điều kiện duyên sinh cho sự phản chiếu 
đó, ngưoi xác định được đối tượng mà ngưoi đang tìm đến 
đế hiểu rõ. Tưong tự, một sự phản bác, vốn thiếu vắng tự 
tính, bác bỏ điều bị {nó} bác bỏ; và một lập luận rằng điều 
đó là “không đúng đắn” 1 và {cũng} là thiếu vắng tự tính, 
chứng minh điểm cần được chứng minh. Vì điều này không 
dần đến các [hệ quả] vô lý của một phân tích chia chẻ, nên 
thật không chính xác khi ngưoi cho rằng các ngôn từ của 
riêng chúng tôi hàm chứa các vô lý tưong tự như việc chúng 
tôi tìm thấy ở lập thuyết của các ngưoi. Đây là cách ngưoi 
nên hiếu về nó. 

Như vậy, đây là cách Nguyệt Xứng giải thích câu trả lời của 
ngài về việc các luận điểm mà chúng tôi sử dụng đế chống lại 
những phía khác không thể quay ra và dùng để chống lại chúng 
tôi. Ngài không nói rằng chúng tôi không có hệ thống riêng của 
mình. [693] 

Hon nữa, trong khi phân tích về việc liệu rằng một nguyên nhân 
sinh khởi một hậu quả có hay không có sự tuông tác đế bác bỏ 
những ai chấp nhận tự tính, thì Nguyệt Xứng đưa ra lời khắng 
định của chúng tôi về sự vắng mặt tự tính như là lý do tại sao sai 


1 BA515 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 516.1-2) giải thích điều đó từ 
một quan điểm chủ trương thiết yếu một luận điểm bác bỏ bản 
chất tự tính là không đúng đắn vì nó không chứng minh sự tồn tại 
của một đối tượng tồn tại một cách tự tính. 


397 



sót này không áp dụng với chúng tôi. Đây là cách mà ngài tránh 
được sai lầm. Ngài không tránh nó bằng cách nói rằng chúng tôi 
không có hệ thống riêng của chúng tôi. Vì, Nhập Trung Luận 
Thích khẳng định : 1 

Làm thế nào chúng tôi giải thích sự sinh khởi? Đó là bởi vì 
cả nhân lần quả đều tựa như các ảo ảnh, đây vốn không phải 
là một sai sót của chúng tôi; các pháp trong thế gian đều tồn 
tại {như thế}. Phân tích đó khả dụng cho những ai bảo lưu 
rằng nguyên nhân và hậu quả tuông ứng đều có đặc trưng 
một cách tự tính như là pháp sinh khởi và pháp được sinh 
khởi. Nhưng giải thích thế nào khi một ai đó xác nhận rằng 
vì các pháp được phát khởi do sự gán định sai lầm, nên 
chúng đều như các ảo ảnh mà trong đó bản chất tự tính của 
chúng không được sinh khởi? Giải thích thế nào khi một ai 
đó bảo lưu rằng các pháp thiếu vắng tự tính nhưng đều là các 
đối tượng của sự kiến lập tinh thần - như sợi tóc roi có thế 
nào trình hiện trước người bệnh mắt? Người đó không có 
khái niệm về sự sinh khởi tự tính. Vì vậy, không có co hội 
đế đồ lỗi lên chúng tôi trong cách vừa giải thích. Ngoài ra, vì 
các pháp thế gian vẫn tồn tại khi bỏ mặc không phân tích, 
nên tất cả mọi thứ vần được xác lập. 

Ngài {Nguyệt Xứng} đưa ra sự chấp nhận về tự tính như là lý 
do tại sao sai sót này khả dụng cho lập thuyết khác, và {đưa ra} 
niềm tin rằng các pháp giống tựa các ảo ảnh như là lý do tại sao 
chúng tôi không có sai sót này. Hiếu được điều này, ngưoi nên 
nhận thức ra làm cách nào đế trình bày hệ thống Trung Quán có 
được với sự miền trừ các lỗi lầm. 

Nói chung, có vô số trường họp các kinh điến liễu nghĩa và các 
giáo pháp Trung Quán đưa ra những mệnh đề như là "Điều này 
là theo cách đó và không phải cách này", hoặc "những pháp như 
thế tồn tại và các pháp kia thì không". Vì vậy, tại sao nên cần 


1 BA516 MAVbh, P5263: 149.2.6-3.2. 

398 



thiết trích dần các đoạn kinh văn đặc biệt nhằm chứng minh rằng 
các tuyên thuyết này tiêu biếu cho các khắng định của các tác 
giả của chúng? Neu điều đó là cần thiết, thì khi giải thích ý 
nghĩa của các đoạn văn ở noi mà các lối biếu thị như: "Ta chấp 
nhận như vậy và như vậy" và "Ta tin như thế và như thế" vắng 
mặt, thì sẽ không thế phân biệt rằng một điều nào đó có tiêu biếu 
cho hệ thống và niềm tin của một tác giả nào đó hay không. 
[694] Nhưng nếu ngưoi khăng khăng bám vào các trường họp 
thật sự về các biếu thị như là “ta tin”, “ta chấp nhận” và “ta cho 
rằng” thì những điều này là thừa. Hồi Tránh Luận của ngài Long 
Thọ khẳng định: 1 2 

Ngoài việc khắng định các thông lệ, 

Chúng tôi không cống hiến các giải thích. 

Và ngoài ra, Long Thọ trong Lục Thập Tụng Như Lý Luận cho 
rằng: 

Một pháp đã sinh và đã diệt 
Là được gán tên như đã chấm dứt; 

Cũng vậy: các chúng sinh xuất sắc chấp nhận sự diệt độ 
Điều đó cũng giống như một ảo ảnh. 


Và: 


Mọi pháp đều phát sinh tuông thuộc, 

Như phản chiếu bóng trăng trên nước, 

Không phải thực cũng chang phải hư. 

Những ai ưng nhận điều này không bị cám dồ bởi quan điểm 
giáo điều. 


1 BA517 W: 28; P5228:15.1.1. Also, Johnston và Kunst 1990: 111. 

2 BA518 YS: 8, P5225:11.2.8-11.3.1. 


399 



Ngoài ra, Xưng Tán Vinh Danh Thế Tôn của Long Thọ khắng 
định: 1 


Điều gì khởi phát từ các nhân 

Đeu không thế tồn tại nếu không có chúng 

Và nhu thế chỉ nhu một ảnh phản chiếu. 

Sao nguôi không the chấp nhận điều rõ ràng nhu thế? 

Và một lần nữa từ cùng một bản luận: 

Vì cảm xúc không tồn tại mà không có vật đuợc cảm xúc 
Cảm xúc tự chính nó là vô ngã. 

Ngài [Phật] cũng chấp nhận rằng cảm xúc 
Không tồn tại tự tính. 


Và cũng thế: 


Nguời đã dạy hành vi và tác nhân 
Hoàn toàn theo phuong cách thế tục. 
Nguời chấp nhận rằng chúng tồn tại, 
Trong khuôn khố phụ thuộc lần nhau. 

Và cũng thế: 

Một hậu quả không thế nào phát khởi 
Từ một nhân vốn đã bị huỷ tiêu, 

Cũng không phải từ một nguyên nhân 
Mà lại vẫn chua hề tiêu huỷ. 

Nguôi khắng định rằng các quả ấy 
Đuợc sinh ra nhu một giấc mo. 


Và cũng thế: 


1 BA519 Lokatita stava {Vũ Trụ vô Biên Tán Tụng } DI 120: Ka 68b6- 
69a7. Kệ cuối được trích dẫn ở LRCM: 586. 

400 



Người bảo lưu bất cứ điều gì 

phát sanh tùy thuộc cũng đều là Không. 

Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng cũng nói: 1 2 

Ý kiến của các thiện tri thức về lập thuyết này là không có 
sai sót và lợi ích to lớn. Ngưoi nên chấp nhận nó mà không 
do dự. 

Và cũng thế: 

Vậy nên, vì chúng tôi chấp nhận rằng các pháp đều tùy thuộc 
vào gán định {danh định}, cũng giống như chúng tôi chấp 
nhận duyên khởi - vốn đon thuần là bản tính duyên sinh của 
các pháp - nên lập thuyết của chúng tôi không đối mặt với 
sự vô lý về việc hủy hoại tất cả các thông lệ. [695] Những 
phía khác cũng nên chấp nhận như vậy. 

Những đoạn này khắng định rằng chắc chắn cần thiết đế chấp 
nhận nhiều lập thuyết khác nhau, và có nhiều lập thuyết hon nữa 
giống như chúng. Một lần nữa, Nhập Trung Luận Thích giải 
thích bốn luận thuyết {tứ bổ đề}: 

Sau khi nêu ra bốn luận thuyết đó, chúng tôi giải thích cách 
thức để xác lập chúng thông qua lý luận: "Điều này không 
khởi lên từ chính nó, do đó, làm thế nào nó có thế [phát sinh] 
từ cái gì khác? Cũng không phát sinh từ cả chính nó và cái 
khác, và làm thế nào nó có thế phát sinh mà không có một 
nguyên nhân? " 


1 BA520 MAVbh, P5263: 147.4.5-6, 147.2.8-147.3.1. 

2 BA521 Ibid., P5263: 120.3.2-3. 

401 



Như Minh Củ Luận cũng có các khắng định tương tự, hệ thống 
của hộ pháp Long Thọ và Nguyệt Xứng có các tín điều, các 
khắng định, và các luận thuyết của chính nó. 

(4')) Bác bỏ diễn dịch sai lầm thứ tư 

Hệ thống {diễn dịch} thứ tư này dường như chấp nhận rằng tự 
tính tồn tại một cách thông lệ, nhưng lại bác bỏ sự tồn tại thông 
lệ của tự tính vốn đứng vững trước phân tích họp lý. Chúng tôi 
đã giải thích rằng điều này là sai. 1 Hệ thống đó cũng cho rằng 
trong hệ thống của đại sư Nguyệt Xứng, khi các nhà Trung 
Quán tông sử dụng các luận điểm người khác là trung tâm {tha 
tâm} đế chứng minh một điều nào đó với các đối phương Bản 
Chất Luận, thì họ dùng các lý lẽ thỏa mãn 3 tiêu chí và được xác 
lập cho cả hai hệ thống. Điều này không đúng vì (1) Minh Cú 
Luận đặc biệt bác bỏ quan điểm này, và (2) nếu ngươi bảo lưu 
một quan điếm như thế, thậm chí nếu ngươi không gọi đó là 
“một lý lẽ dựa trên dữ kiện thật”, thì nó không thế tránh khỏi là 
một lý lẽ Y Tự Khởi. Nhưng ta đã có giải thích về các điểm này, 
nên đó là tất cả những gì ta sẽ nói về điểm này. 2 


1 BA522 LRCM: 619-626. 

2 BA523 Luận điểm vị tha - Tsongkhapa dùng từ một cách lỏng lẻo để 
chỉ đến việc lập luận - và các lập luận dựa trên sự kiện đã được 
gỉải thích chi tiết ở LRCM: 696ff. 

402 



Chương 20: Diễn Dịch Của Chúng Tôi về Sự 
Khác Nhau Giữa Y Tự Khỏi Và Cụ Duyên 

(2)) Đưa ra lập thuyết riêng của chúng tôi 

(a')) Bác bỏ thực tế về luận điếm Y Tự Khởi 

(T)) Chủ thế của một phép suy luận Y Tự Khởi không 
được xác lập 

(a")) Những gì Thanh Biện tin tưởng 
(b”)) Bác bỏ điều đó 

( 1 ")) Ý nghĩa không chính xác 
(2")) Ví dụ trích dần không phù họp 
(2’)) Chứng minh rằng lý lẽ cũng không được xác lập 


(2)) Đưa ra lập thuyết riêng của chúng tôi 

Việc giải thích cách thức các nhà Trung Quán Cụ Duyên đặt ra 
hệ thống của chính mình thông qua một phản bác của Y Tự 
Khởi mang lại một hiểu biết về cả hai hệ thống; vậy nên, đây là 
cách ta sẽ tiến hành. Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng đề cập rất 
nhiều về vấn đề này, nhưng ta không muốn dông dài, vì vậy ta 
sẽ chỉ dạy những điểm chính ở đây. Có hai phần: 

1 . Sự bác bỏ thực tế về luận điểm Y Tự Khởi 

2. Tại sao những lồi lầm mà chúng tôi tìm thấy trong các 
luận điểm Y Tự Khởi không áp dụng cho chúng tôi (Chuông 
21 ) 

(a')) Bác bỏ thực tế về luận điểm Y Tự Khởi 

Đầu tiên trong số này có hai bộ phận: [696] 

1 . Chứng tỏ một sai sót gắn liền với lập thuyết, cụ thế là co 
sở hay chủ the của một phép suy diễn Y Tự Khởi không 
được xác lập 


403 



2. Chứng minh rằng, vì sai sót đó mà lý lẽ cũng không được 
xác lập. 

(1')) Chủ thể của một phép suy luận Y Tự Khỏi không được 
xác lập 

Phần này có hai mục: (1) nêu rõ những gì Thanh Biện tin tưởng, 
và (2) bác bỏ điều đó 

(a")) Những gì Thanh Biện tin tưởng 

Các đoạn từ Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng về những điểm 
này dường như quá khó hiểu, vì vậy hãy đế ta giải thích bằng 
cách trích dần và giải thích một đoạn từ Minh Cú Luận. Luận đó 
nói: 1 


Làm thế nào? Trong luận thuyết "âm thanh là vô thường", cả 
chủ thế {âm thanh} và định đề cần chứng minh {vô thường} 
chỉ được phân giải theo nghĩa tống quát, không đi với các 
đặc tính cụ thể. Neu chúng đã được thực hiện theo các đặc 
tính cụ thế, thì các phạm trù quy ước "suy luận" và "những 
gì được suy ra" sẽ không còn tồn tại. Ví dụ, nếu chủ thế 
được phân giải như "âm thanh vốn chuyến hóa từ tứ đại", thì 
nó sẽ không được xác lập đối với phía khác trong cuộc tranh 
luận, tức là những người theo phái Thắng Luận 2 . Và nếu nó 
được cứu xét như là "một chất lượng của không gian", thì 
chủ thế sẽ không được xác lập đối với chúng tôi, các Phật tử. 
Tuông tự như vậy, khi các nhà Thắng Luận đề xuất luận 


1 BA524 PPs: 28.4-29; D3796: Ha 9a7-b3. 

2 Tên Phạn là Vaisesika là một trong sáu trường phái triết học Bà-la- 
môn chính tại Ân. Thắng Luận theo chủ trương nguyên tử cho rằng 
tất cả các đối tượng trong vũ trụ vật chất thì có thể quy giảm 
thành một số hữu hạn các nguyên tử. Chủ trương này nguyên 
được đề xuất bởi triết gia Kanãda (dịch nghĩa là Nguyên Tử Thực) 
vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch. Vaisheshika. 
Wikipedia.org. Truy cập 12/03/2012. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Vaisheshika> 

404 



thuyết "âm thanh là vô thường", với các đối phương số 
Luận 1 , nếu âm thanh được phân giải như là "âm thanh được 
sinh khởi", thì nó sẽ không được xác lập cho các nhà số 
Luận. Mặt khác, nếu âm thanh được phân giải là "điều gì đó 
trở nên hiến lộ", thì nó sẽ không được xác lập cho chính các 
nhà Thắng Luận. Tương tự như vậy, bất kể nó được đặt 
trong một luận điếm như thế nào, thì sự hoại diệt, khi đủ đặc 
tính thỏa mãn như là điều gì vốn đòi hỏi một nguyên nhản 
nào đó khác hơn là chính sự sinh khởi, lại không được xác 
lập cho các Phật tử chúng tôi; trong khi có đủ đặc tính như là 
một thứ gì đó không có nguyên nhân, thì nó không được xác 
lập cho phía khác, phía các nhà Thắng Luận. Vì vậy, giống 
như các chủ thế và điều cần chứng minh chỉ được tiếp nhận 
trên một ý nghĩa tông quát trong các trường họp trên, thì 
tương tự, trong trường họp hiện tại, chỉ có chủ thế, không có 
đặc tính cụ thế, là được hiếu. Đây là những gì Thanh Biện 
nói. 

Điều này có nghĩa là khi các Phật tử đào sâu luận thuyết "âm 
thanh là vô thường" với các nhà Thắng Luận, nếu "âm thanh vốn 
tiến hóa từ các yếu tố [của tứ đại]" được lấy làm chủ thế, thì nó 
sẽ không được xác lập cho các nhà Thắng Luận; nếu "âm thanh 
như một chất lượng của không gian" được lấy làm chủ thế, nó sẽ 
không được xác lập cho chúng tôi. Tương tự như vậy, khi tự các 
nhà Thắng Luận đưa ra luận thuyết "âm thanh là vô thường" cho 
những nhà số Luận ấy, tức là những người theo chủ trương hiến 


'Tên Phạn là Sãrpkhya một trong sáu trường phái triết học Bà-la-môn 
chính tại Ấn. Nó được xem là một trong những hệ thống triết học 
cổ nhất tại Ân. Số Luận là một triết lý chủ trương liệt kê tựa như là 
trường phái nhị nguyên. Số Luận không đề cập đến sự tồn tại của 
Thượng Đế hay bất kỳ một ảnh hưởng bên ngoài nào. Số Luận 
xem vũ trụ như bao gồm hai thực thể: Purusha (ý thức) và Prakritỉ 
hiện tượng giới (vật chất pháp giới). Samkhya. VVikipedia. Truy cập 
12/03/2012. 

< http://en.wiki ped ia .org/wi ki/Sa m khya > 


405 



lộ, 1 nếu "âm thanh như là điều gì đó được sinh khởi" được lấy 
làm chủ thê, nó sẽ không được xác lập cho các nhà chủ trương 
hiến lộ này; nếu "âm thanh như là điều gì đã tồn tại từ trước và 
được hiến lộ thông qua một số điều kiện nào đó" được dùng như 
là chủ thể, nó sẽ không được xác lập cho những người theo 
Thắng Luận. [697] Do đó, không thế sử dụng một điều nào đó 
làm chủ thế, mà điều đó vốn không tương thích với hệ thống tin 
tưởng riêng lẻ của chính mình. Bởi vì, nếu được cho rằng chủ 
thế là cơ sở mà cả hai bên phân tích đế xem liệu có một đặc tính 
cụ thế hiện hữu hay không, thì nó phải được xác lập như là một 
điều gì đó xuất hiện chung cho cả hai. 2 

Giống như khi họ phải xác lập một chủ thế xuất hiện chung, thì 
cả hai bên cũng phải xác lập định đề cần chứng minh, "vô 
thường", trong chỉ một ý nghĩa chung, không có các đặc tính cụ 
thể. Ngoài ra, họ phải xác lập ví dụ chung nào đó mà họ trích 
dần, và điều này phải diễn ra trước khi họ chứng minh điều 

1 BA525 Các nhà Số Luận tin rằng vì các hậu quả đã tồn tại sẵn trong 
các nguyên nhân, các hậu quả trở nên hiển lộ hơn là được sinh 
khởi mới. Xem Hopkins 1983:442. 

2 Đê’ cho dễ hiểu thì tình trạng luận lý của các trường phái Phật giáo ở 
đây gần tương tự như việc công nhận về tiên đề đường thẳng 
song song trong khoa toán hình học. Đối với hình học phẳng 
(Euclide) thì tiên đề sau đây là đúng "Trong một mặt phẳng, từ 
một điểm ở ngoài một đường thẳng ta có thể dựng được một và 
chỉ một đường thẳng mới song song với đường thẳng đã cho". Tuy 
nhiên, đối với hình học Lobachevski (hay hình học Hyperbolic) thì 
điều này không được công nhận và thay bằng tiên đề: "Trong một 
mặt phẳng, từ một điểm ở ngoài một đường thẳng ta có thể dựng 
được nhiều hơn một đường thẳng mới song song với đường thẳng 
đã cho". Lại nữa, đối với hình học Elliptic thì cả hai tiên đề trên đều 
không được công nhận mà thay bằng việc cho rằng: "không thể 
tìm thấy một đường thẳng nào song song với đường thẳng đã 
cho". Và do đó ý tưởng triết học của các hệ thống này hoàn toàn 
không tương thích nhau, không thể tìm thấy một công nhận chung 
cho cả ba loại. Xem thêm: Non-Euclidean geometry. Wiki pedia. 
Truy cập 7/14/2012. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Euclidean_geometry> 

406 



muốn chứng minh. Tình huống tuơng tự khi các nhà Trung 
Quán tông chúng tôi chứng minh cho những nguời ngoài Phật 
giáo về sự không hiện hữu của pháp đuợc sinh khởi từ chính nó 
- bất kế đó là một nguồn cảm giác bên trong, như là co quan thị 
giác, hay một nguồn cảm giác bên ngoài, như một sắc tướng - 
và khi chúng tôi chứng minh cho các Phật tử theo chủ trưong 
bản chất rằng không có sự sinh khởi từ cái khác. Neu chúng tôi 
sử dụng "một con mắt thực sự", chăng hạn, làm chủ thê, thì nó 
sẽ không được xác lập cho chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi sử 
dụng "một con mắt không thật" làm chủ the, nó sẽ không được 
xác lập cho phía khác. Do đó, khi từ bỏ đặc trưng cụ thế như 
vậy, chúng tôi phải sử dụng chỉ riêng mắt hay chỉ riêng sắc 
tướng {không thêm đặc tính thật hay không thật} làm chủ thê. 
Tại sao? Bởi vì nó phải được xác lập như là sự trình hiện chung 
cho các bên, bởi vì nó là co sở cho sự phân tích của cả các nhà 
Trung Quán lần các nhà Bản Chất Luận đế xem liệu nó có một 
đặc tính cụ thế hay không, chang hạn như "được sinh khởi từ 
chính nó". 

Trên đây là những gì Thanh Biện nghĩ. "Đe xác lập như là trình 
hiện chung" có nghĩa là những người ủng hộ và phản đối sử 
dụng cùng một loại nhận thức hiệu quả để xác lập nó. 


(b")) Bác bỏ điều đó 

Ớ đây có hai phần: (1) chỉ ra ý nghĩa này là không chính xác và 
(2) cho thấy ví dụ đã được trích dần là không phù hợp. 

(1")) Ý nghĩa không chính xác 

Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng khắng định: 1 

Việc này không phải vậy, và thay vào đó là như sau. Trong 
chừng mực người ta chấp nhận việc bác bỏ của sự sinh khởi 
như điều cần chứng minh ở đây [chứng tỏ rằng mắt, v.v... 
không phải là được sinh khởi một cách tối hậu], chủ thế - 


1 BA526 PPs: 29.7-30; D3796: Ha 9b3-10al. 


407 



tức là cơ sở của điều cần được chứng minh và là một điều gì 
đó được tìm thấy là có sự tự tồn của chính nó bởi một thức 
không chính xác - bị bẻ gãy trong thực tại, và do đó, nó sẽ bị 
tranh cãi, nên sẽ không có chủ thế trình hiện chung. Ngài 
[Thanh Biện] tự mình phải chấp nhận rằng điều này là như 
vậy. Các thức không chính xác và {các thức} chính xác là 
khác nhau. [698] Do đó, khi một thức không chính xác lấy 
điều không tồn tại {xem} như là tồn tại, như trường hợp của 
một người có bệnh về mắt đang nhìn tóc rơi xuống, thì thức 
đó không cảm nhận được ngay cả ở mức độ nhỏ nhất một 
đối tượng vốn tồn tại. Khi một thức chính xác không thật 
chất hóa điều gì là không thật, như là trong trường họp của 
một người không bị bệnh mắt tìm kiếm sợi tóc tưởng tượng 
đang rơi, thì thức đó không nhận thấy ngay cả trong mức độ 
nhỏ nhất các đối tượng vốn không tồn tại bởi vì chúng chỉ là 
thường tục 1 . Đó là lý do tại sao đại sư Long Thọ tự mình 
khẳng định trong Hồi Tránh Luận của ngài: 2 

Neu cảm nhận từ giác quan và v.v. . . 

Có thế thực sự cảm nhận được một điều chi 

Thì sẽ có một điều gì đó đế chứng minh hay bác bỏ. 

Nhưng chúng không như thế, nên ta không thế bị sai sót. 

Vì các thức không chính xác và chính xác là khác nhau theo 
cách này, nên thức không chính xác không thế tồn tại khi 
thức chính xác là hiện hữu. Vậy làm thế nào mắt thường tục, 
như là chủ thế của một phép suy luận, có thế tồn tại với một 
thức chính xác? Vì vậy, do Thanh Biện không tránh khỏi các 
sai lầm về một lập thuyết không tồn tại và một lý do không 


hDây là thí dụ quan trọng về mắt và cọng tócđược dùng để minh họa 
sự khác nhau giữa các nhận thức hiệu quả và nhận thức sai lạc. 
2 BA527 W: 30; P5228:15.1.1-2; trích dẫn bên trên ở' LRCM: 677 và đã 
được giải thích ở LRCM: 687ff. 

408 



tồn tại, nên câu trả lời mà ngài đã đưa ra là không trả lời 
được gì cả. 

Ta sẽ giải thích đoạn này dựa trên phép suy luận sau đây, vì việc 
sử dụng ví dụ này làm cho nó dề hiểu hơn:... 

Chủ thể: Sắc tướng thấy được 

Định đề cần chứng minh: Không sinh khởi từ chính nó 

Lý lẽ: Bởi vì nó tồn tại 

Ví dụ: Cũng giống như cái nồi ngay trước mặt các ngươi 

Các đoạn trong Minh Củ Luận vốn trả lời cho Thanh Biện cho 
thấy chủ thế không được xác lập như việc trình hiện chung cho 
hai bên trong cuộc tranh luận này. Làm thế nào các đoạn đó chỉ 
ra điều này? Ớ đây, trong phần này, Minh Củ Luận khắng định 
rằng những ai mà với họ nó biếu thị cách thức người ta không 
thế xác lập một chủ thế chung với một đối phương là những 
người vốn bác bỏ sự sinh khởi từ tự nó - tức là các nhà Y Tự 
Khởi. Nhưng nói chung, các đối phương trong Minh Cú Luận là 
cả hai (a) các nhà Bản Chất Luận, những người chấp nhận rằng 
pháp một cách tối hậu là có tự tính, và (b) các nhà Y Tự Khởi, 
những người bác bỏ điều đó, nhưng chấp nhận rằng các pháp có 
tự tính hoặc bản chất nội tại một cách thường tục. Các nhà Y Tự 
Khởi-Trưng Quán được gọi là "các nhà phi-bản chất". [699] Tuy 
nhiên, đế đơn giản hóa các thuật ngữ trong cuộc thảo luận này, 
"những người chống đối tự tính" sẽ nói đến các nhà Cụ Duyên, 
và "những người ủng hộ tự tính" sẽ nói đến cả các nhà bản chất 
luận và các nhà Y Tự Khởi. 

Theo các nhà chủ trương tự tính, sắc tướng thấy được {khả 
kiến} , chủ thế khắng định của phép suy luận này, phải được xác 
lập bởi nhận thức cảm nhận hiệu quả của các nhãn thức vốn 
nhận biết nó. Hơn nữa, nếu các thức đó đã không xác lập được 
sắc tướng khả kiến trong một cách không sai lạc, thì chúng 
không the là các cảm nhận vốn xác lập các đối tượng của chúng. 
Do đó, chúng phải là không sai sót. Liệu các cảm nhận không 


409 



định danh có xác lập các đối tượng của chúng trong một phương 
thức không sai sót hay không? Trong các hệ thống không phải 
Cụ Duyên, một sự tồn tại của đối tượng bằng đặc tính tự tính 
của nó trình hiện trước một thức không sai sót nào đó tương ưng 
với đối tượng đó; hơn thế nữa, đối tượng phải tồn tại như là nó 
trình hiện trước thức đó. 

Vì điều này đúng, nên các nhà Cụ Duyên chúng tôi nói rằng loại 
nhận thức hiệu quả vốn xác lập chủ thế cho các đối phương Bản 
Chất Luận sẽ không dùng được cho những người ủng hộ Trung 
Quán. Tại sao? Vì không hiện tượng nào, ngay cả một cách 
thường tục, có thế có một bản chất được xác lập bằng tự tính của 
nó, nên không có nhận thức hiệu quả nào xác lập một điều như 
vậy . 1 Hãy nhớ là vì điều này mà Nguyệt Xứng bác bỏ ý tưởng 
về phép suy luận Y Tự Khởi. Điều này cũng giải thích cách thức 
đế bác bỏ sự cần thiết của một phép suy luận Y Tự Khởi như 
một phần của tiến trình về việc khởi đầu làm cho các phía khác 
thấm nhuần quan niệm thấy biết rằng các pháp vốn thiếu vắng tự 
tính. Trong lúc này, ta đế [điều này] sang một bên việc phân tích 
xem liệu các nhà Cụ Duyên có cần sử dụng phép suy luận Y Tự 
Khởi cho chính họ như là một phần của tiến trình phát triển kiến 
thức suy luận về các đối tượng nhất định trong số các đối tượng 
phân hóa thông thường hay không. 

Bây giờ hãy đế ta giải thích điều này bằng cách đưa phân tích 
của ta về áng văn của Nguyệt Xứng. Ý nghĩa của đoạn: "Trong 
chừng mực người ta chấp nhận việc bác bỏ sự sinh khởi ... Ngài 
[Thanh Biện] tự mình phải chấp nhận rằng điều này là như vậy " 2 


1 Như trong thí dụ về mắt và cọng tóc, ở đây ta thấy trường hợp hoàn 
toàn tương tự của việc nhận thức lầm lẫn (do vô minh), thấy sự 
vật tồn tại có tự tính, là một thức sai lạc không thấy đúng được 
thực tại, giống với trường hợp mắt bị đau không thấy cọng tóc rơi 
trước nó. 

2 Xem lại phát biểu của Nguyệt xứng trong (b")) (1")) chương 20. 
Đoạn văn đó là một luận đề thật sự quan trọng cho việc bác bỏ 
các dạng tin tưởng của các trường phái khác nên cần một sự chú ý 
cẩn thận khi đọc. 

410 



là như sau. "Cơ sở của điều cần được chứng minh" - một chủ 
thế như mắt hay sắc tướng - "bị phá vỡ", tức là, không được xác 
lập "trong thực tại". Đây là điều mà chính Thanh Biện chấp 
nhận. Các chủ thế đó [mắt và sắc tướng] giống như là gì? "Các 
sự vật nào được tìm thấy có sự tồn tại của chính nó bởi các thức 
không chính xác” đã bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hiếu biết {vô 
minh}; điều này có nghĩa rằng các thức thường tục, chang hạn 
như nhãn thức, xác lập các đối tượng này. Làm thế nào mà 
"Chính tự [Thanh Biện] phải chấp nhận điều này?" [700] Ngài 
đã phải chấp nhận nó "trong chừng mực", tức là, bởi vì sự phủ 
định về sự sinh khởi tối hậu, như là định đề của điều cần được 
chứng minh, là dựa trên các chủ thế đó; nếu chúng đã tồn tại 
trong thực tại, thì điều đó sẽ mâu thuẫn với mối quan hệ giữa 
chủ thế và định đề cần chứng minh. 

Cứ cho rằng ngài chấp nhận các pháp theo cách này, thì điều đó 
dần tới điều gì? Các chủ thế đó - gồm sắc, v.v... - vốn không 
tồn tại trong thực tại mà cũng không là tự chính thực tại, không 
thế được xem là các đối tượng được tìm thấy bởi các thức không 
sai lạc. Do đó, chúng, được tìm thấy bởi các thức thông thường, 
hay các chủ thế, vốn nắm bắt các đối tượng sai. Và do vậy 
những thức đó là sai lạc; tức là bị ảnh hưởng bởi vô minh. Do 
đó, các đối tượng tìm thấy được bởi các thức không nhầm lần thì 
không trình hiện trước các thức nhầm lẫn, và các đối tượng trình 
hiện trước các thức sai lạc không được tìm thấy bởi các thức 
không nhầm lần. Điều này là do "sự không chính xác" các thức 
sai lạc "và sự chính xác" các thức không nhầm lần "là khác 
nhau", vốn đế nói lên rằng mỗi {loại thức} tương tác với đối 
tượng của nó bằng cách loại trừ đối tượng của thức kia. Đây là ý 
nghĩa của lời phát biếu của Nguyệt Xứng rằng "các thức không 
chính xác và chính xác là khác nhau". 

Lời giải thích về điều đó diễn ra trong đoạn văn: "Do đó, khi 
một thức không chính xác ... là không tồn tại trong chừng mực 


411 



chúng chỉ là thường tục". 1 Ớ đó, "không chính xác" nói đến một 
thức thông thường bị ảnh hưởng bởi vô minh, chang hạn như 
thức thị giác {nhãn thức}. Thức như thế "lấy cái vốn không tồn 
tại làm sự tồn tại" nói đến thực tế là trong khi sắc, thanh, v.v... 
không có tự tính hay đặc tính nền tảng, {nhưng} các thức thụ 
cảm nắm bắt chúng như là có một đặc tính như thế. Phương cách 
mà các thức không định danh nắm bắt các đối tượng của chúng 
là trong khuôn khố của sự trình hiện đơn thuần, và đó là lý do tại 
sao sắc và v.v... trình hiện trước các thức thụ cảm {như} là tồn 
tại bằng tự tính của chúng. Ngôn từ "nó không cảm nhận được 
ngay cả ở mức độ nhỏ nhất một đối tượng vốn tồn tại", nghĩa là 
bởi vì khi tự tính trình hiện, bất kế sự không tồn tại của nó, thì 
không có cách nào đế những thức đó xác lập ngay cả đối tượng 
nhỏ nhất vốn tồn tại bằng tự tính của nó. Sợi tóc rơi là một ví dụ 
của một đối tượng vốn không tồn tại bằng tự tính của nó, nhưng 
vần trình hiện như thế nó đã có {tự tính}. [701] Những câu này 
có nghĩa là các pháp như sắc và thanh trình hiện trước các thức 
thụ cảm là sai lạc, và do đó không thích họp đế chứng thực rằng 
một đối tượng tồn tại do công năng tự tính của nó. 

Đoạn văn {tiếp theo} bắt đầu với:, "Khi một thức chính xác ...” 
chỉ ra rằng thức không sai lạc không hề nắm bắt gì cả ở sắc, 
thanh, và v.v... Từ "chính xác" nói đến thức không sai lạc. Các 
thánh giả, vốn nhận thức được thực tại, có được thức như thế, và 
không ai khác {có được thức ấy}. Thức không sai lạc đó "không 
thật chất hóa điều gì là không thật". Điều này có nghĩa rằng nó 
"không thật chất hóa" hoặc không xem như hiện hữu, các pháp 
như sắc và thanh - vốn không thế là thực tại cuối cùng. Chang 
hạn, giống như một thực tế là nhãn thức của một ai đó không bị 
bệnh về mắt không hề nhìn thấy một hình ảnh của sợi tóc rơi. 
Trong cùng một câu, cụm từ "trong chừng mực chúng chỉ là 
thường tục", đề cập đến các đối tượng không thật, giống như sắc 
và thanh. Cụm từ "không tồn tại" có nghĩa là không tồn tại qua 


'Xem tiếp cùng đoạn phát biểu của Nguyệt xứng trong (b")) (1")) 
chương 20. 

412 



cách của bằng tự tính. Các đối tượng thường tục như thế không 
được xác lập ngay cả trong một phần bởi các thức không sai lạc, 
tức là, bởi các thức vốn có thực tại cuối cùng như là đối tượng 
của chúng. Điều này là do các thức không sai lạc không nhìn 
thấy các đối tượng thường tục như thế {như trường họp không 
thấy cọng tóc roi vì vốn nó không tồn tại} . 
về các điểm này, Nguyệt Xứng trích dẫn một chứng văn của 
ngài hộ pháp Long Thọ: "Neu cảm nhận từ giác quan và v.v. 
Trích dần hồ trợ này nói rằng bốn nhận thức hiệu quả [trực tiếp, 
suy luận, kinh điển {liễu nghĩa}, và phép tưong tự 1 ]- gồm cảm 
nhận từ giác quan và v.v... - không hề xác lập một đối tượng 
vốn tồn tại bằng tự tính. 

Câu bắt đầu bằng: "Vì các thức không chính xác và chính xác 
...”, tóm tắt điếm mà Nguyệt Xứng đã giải thích. Câu "Vậy làm 
thế nào mắt thường tục, như là chủ thế của một phép suy luận, 
có thế tồn tại", không tuyên bố rằng các chủ thế như con mắt 
thường tục là không tồn tại. Thay vào đó, như được giải thích ở 
trên, nó có nghĩa là một sắc tướng vốn tồn tại bằng tự tính của 
nó, hay được xác lập bởi nhận thức không sai lạc, đều không thế 
là chủ thế của phép suy luận ngay cả trong cách thường tục. 


hDê’ thấy được thêm chi tiết về phương pháp tương tự mà Nguyệt 
Xứng dùng ta có thể xem xét hai thí dụ: 

(1) Qua quan sát rằng: trước khi có hành vi thân và khẩu của một 
người thì nội trong dòng tâm thức của người đó khởi lên sự nhận 
biết và chủ tâm để nói và hành động, do vậy người ta sẽ biết được 
sự thấy biết trong {dòng tâm thức} người khác vì thấy được một 
hành vi tương tự về thân và khấu của họ. 

(2) Đê’ chứng minh cho sự tồn tại của một thế giới khác mà theo 
Nguyệt Xứng, không có gì khác hơn chính là dùng đến sự liên tục 
của dòng tâm thức sau khi chết qua việc tranh luận rằng phải có 
một sự sống khác {tương tự kiếp sống này} sau khi chết vì rằng có 
trạng thái ý thức tiếp sau trạng thái ý thức trong mỗi thời điểm 
suốt cuộc sống. 

The Numata Yehan Lecture in Buddhism. P13-14. Shoryu Katsura. 
Đại học Calgary. 1996 


413 



Ý nghĩa của {câu sau đó}: "Vì vậy, do có chỗ ..." là khi cả phía 
phản đối về sự tồn tại tự tính hoặc nền tảng lần phía các nhà Bản 
Chất Luận thừa nhận sắc thấy đuợc nhu là chủ thế của một phép 
suy luận, thì nhận thức không sai lầm không xác lập nó trong vai 
trò trình hiện chung cho cả hai bên trong cuộc tranh luận. [702] 
Do đó, vì không có nhận thức hiệu quả chứng thực cho một chủ 
thế vốn đuợc chứng minh đế xuất hiện chung cho cả hai hệ 
thống, nên chắc chắn sẽ có một lồi lầm trong lập thuyết bất kỳ 
mà nguôi cố gắng đế chứng minh cho đối phuong sử dụng một 
lý lẽ Y Tự Khởi. 

Phản biện: Những gì Ngài nói là đúng sự thật trong khuôn khố 
một lập thuyết vốn không có tự tính hoặc nền tảng thậm chí một 
cách thuờng tục. Tuy nhiên, vì đây không phải là những gì 
chúng tôi [nguời theo Thanh Biện] khắng định ở cấp độ thuờng 
tục, nên các chủ thể và v.v... trong phép suy luận Y Tự Khởi 
vẫn tồn tại. Do đó, lập thuyết này là miền khỏi sai lầm. 

Đáp : Sự tồn tại của một tự tính nhu thế là không thế chấp nhận 
một cách thuờng tục. Vì chúng tôi đã giải thích điều này ở trên, 
và sẽ giải thích nó một lần nữa duới đây, nên câu trả lời của các 
nguôi là không hợp lý. 

(2”)) Ví dụ trích dẫn không phù họp 

Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng khắng định: 1 : 

Ví dụ này [nghĩa là, phép suy luận chứng minh sự vô thuờng 
của âm thanh] cũng là không phù họp. Trong khi trong ví dụ 
này, không bên nào muốn tiếp nhận ý nghĩa chung của "âm 
thanh" hoặc ý nghĩa chung của "vô thuờng", thì ở đây trong 
truờng họp của phép suy luận chứng minh rằng mắt không 
phải đuợc sinh khởi một cách tối hậu, các nhà chủ truong về 
tánh Không và những nguời ủng hộ phi tánh Không đều 


1 BA528 PPs: 30.12-14; D3796: Ha 10al-2. 
414 



không chấp nhận rằng mắt, một cách tống quát, chỉ tồn tại 
thường tục, mà họ cũng không chấp nhận rằng nó tồn tại một 
cách tối hậu. Đó là lý do tại sao ví dụ là không phù họp. 


Đừng hiếu sai đoạn văn này nói rằng ví dụ thất bại vì con mắt, 
vốn không là đúng mà cũng không là sai, là không tồn tại, 
nhưng có tồn tại một âm thanh vốn không tiến hóa từ các đại mà 
cũng không là một đặc tính của không gian, cũng như là một âm 
thanh vốn không được sinh khởi mà cũng không phải là sự hiến 
thị nhân quả của điều gì đó vốn tồn tại; và rằng có tồn tại cái gì 
đó là vô thường trong một ý nghĩa chung, nhưng không phải dựa 
trên các nguyên nhân cũng không phải không dựa trên nguyên 
nhân. Vì (1) các pháp đó [tức là, âm thanh vốn không phải được 
tiến hóa mà cũng không phải là một đặc tính của không gian, 
v.v...] là những điều không được bên nào trong cả hai bên chấp 
nhận, và (2) nếu họ có chấp nhận những điều như thế, thì cũng 
không ai có thế chứng minh rằng phép suy luận tuông tự là thất 
bại. 

Vậy thì, đoạn văn này nghĩa là gì? Trong các hệ thống của cả hai 
bên qua ví dụ này, có thế xác định được sự tồn tại của âm thanh, 
không cần cụ thế hóa bất kế đó là "âm thanh được phát triển từ 
các đại" hay "âm thanh vốn là một đặc tính của không gian”. 
[703] Nhưng trong các hệ thống của những người ủng hộ tính 
Không của sự tồn tại tự tính và cả các đối phưong {không ủng 
hộ} về tính Không của sự tồn tại tự tính, thì không có một vật 
nào như là một con mắt hoặc một sắc tướng trong vai trò tống 
quát vốn được xác lập bởi một nhận thức hiệu quả mà không 
phải là một thức không sai sót và cũng không phải là một thức 
sai sót. Trạng thái của nó được xác lập bởi một thức sai sót thì 
không được xác lập cho đối phưong, và nhận thức hiệu quả của 
những người theo Trung Quán Cụ Duyên không xác lập được 
trạng thái của nó vốn được tìm thấy bởi một thức không sai sót. 
Do đó, phép tưong tự thất bại. Đây là ý nghĩa của đoạn văn đó. 
Từ "không sai sót" một cách tống quát nói đến trạng thái cân 
bằng {thiền} vốn trực tiếp cảm nhận Chân Đe. Nhưng ở đây, nó 


415 



phải vừa nói đến một nhận thức thụ cảm hiệu quả vốn không sai 
lạc về một đối tượng trình hiện có tính chất tự tính hóa và vừa 
nói đến một nhận thức suy diễn hiệu quả vốn không sai lạc về 
một đối tượng mang đặc tính tự tính hóa của nó. Vì không có 
những nhận thức hiệu quả như thế mà vốn xác lập được ba tiêu 
chí , 1 nên chủ thể không thể là một đối tượng vốn được tìm thấy 
bởi một thức không sai lạc. 

Ớ đây, thuật ngữ "tự tính" không được sử dụng như các nhà luận 
lý học sử dụng nó, đơn giản chỉ có nghĩa là một pháp nào đó vốn 
thực hiện một sự hoạt hóa. Thay vào đó, như trước đây đã giải 
thích , 2 nó là bản chất nội tại của riêng một pháp nào đó, mà một 
sự vật hoạt hóa hay không hoạt hóa bất kỳ được tin tưởng là có 
{bản chất đó}. Đó là lý do tại sao những người ủng hộ về tự tính 
cho rằng ngay cả một suy luận vốn nắm bắt một phi pháp thì 
không có sai sót trong bối cảnh một đối tượng nhận biết vốn có 
một tự tính như thế. Mỗi thức vốn là không sai sót trong mối 
quan hệ đến một tự tính như thế cũng phải là không sai sót trong 
mối quan hệ đến các đối tượng trình hiện của nó và các đối 
tượng được nhận biết; và vì điều này làm ra một thức không sai 
sót như thế trong bối cảnh tự chính thực tại tối hậu, nên hệ thống 
của chúng tôi không bảo lưu rằng một nhận thức hiệu quả như 
vậy xác lập được chủ thể, v.v... Dù sao chúng tôi không từ 
khước rằng trong các dòng tâm thức của cả hai phía, có các nhận 
thức hiệu quả thường tục vốn nhận thức các pháp như những 
con mắt, các sắc. Trong thực tế, ngay cả trong dòng-tâm của đối 
phương, các sắc, v.v... vốn được gợi ra bởi các thức cảm giác 
không khiếm khuyết - theo ý nghĩa đã được giải thích trước 
đây 3 - được xác định chắc chắn là tồn tại, và không có lồi lập 
luận về đối tượng của tri kiến như vậy. 

Đe giải thích điều này chi tiết hơn, chúng tôi có thế nói rằng có 
ba cách thức về việc nắm bắt sự tồn tại, lấy ví dụ, của một chồi 


1 BA529 Xem chú thích BA473. 

2 BA530 LRCM: 594-596. 

3 BA531 LRCM: 617-619. 

416 



non: (1) việc nắm bắt một chồi non như thực sự hiện hữu, có 
nghĩa là nắm bắt nó như là có một tự tính hoặc một bản chất nền 
tảng; [704] (2) việc nắm bất nó như là tồn tại trong một cách sai 
lầm, đó là nắm bắt rằng chồi non thiếu sự tồn tại nền tảng, mà 
tồn tại như một ảo ảnh, và (3) việc nắm bắt nó như chỉ đon 
thuần tồn tại nói chung, mà không cụ thế hóa rằng nó đúng hay 
sai. Ngưoi cũng có thế nắm bắt chồi non là thường tồn hay vô 
thường, v.v..., nhưng vì không có sự nắm bắt nào không liên 
can đến một trong ba cách nắm bắt này, nên không cần thiết đế 
giải thích các cách khác ấy ở đây. 

Vốn không phát triển từ dòng tâm thức của mình một quan điểm 
hiếu biết sự thiếu vắng của tự tính, các sinh chúng sở hữu những 
phưong thức nắm bắt thứ ba và thứ nhất, đó là, nắm bắt về sự 
tồn tại đon thuần và nắm bắt về sự tồn tại thật sự, nhưng họ 
thiếu sự nắm bắt về các pháp tựa như các ảo tưởng phi nền tảng. 
Thật hoàn toàn sai lầm khi cho rằng trước khi chúng sinh tìm 
thấy quan điểm về việc các hiện tượng đều tựa như ảo ảnh, thì 
bất kỳ quan niệm nào mà họ có về một điều gì đó như sự tồn tại 
đều là một quan niệm về sự thật hữu. Đây là điều mà ta đã giải 
thích ở trên, trong phần bàn về nhận thức hiệu quả ước lệ và 
trong phần mà trong đoạn ta phân biệt 4 phạm trù - sự tồn tại tự 
tính, thiếu vắng sự tồn tại tự tính, sự tồn tại, và sự không tồn 
tại. 

Giả sử rằng điều này không đúng - đó là, giả sử rằng những 
người chưa hiếu rõ quan điểm là thiếu vắng tự tính đã nắm bắt 
mọi thứ như là thật hữu mỗi khi khi họ nghĩ về bất kỳ pháp 
thường tục nào. Sẽ phải có một sự bẻ gãy hoàn toàn về luận lý 
vốn cần thiết cho các nhà Trung Quán đế chấp nhận, một cách 
thường tục, rằng các đối tượng vốn được thừa nhận bởi các thức 
ước lệ thông thường của tục giới, ở mức độ các thức đó không bị 
ảnh hưởng gì bởi các tình huống đã giải thích trước đây vốn gây 
ra sai lạc. 1 2 Cho nên, vì sẽ không có cách nào đế phân biệt trạng 


1 BA532 LRCM: 596-604. 

2 BA533 LRCM: 617-619. 

417 



thái bản thế của các đối tượng thường tục với các trạng thái bản 
thế của một vị thánh sáng tạo giả định, nên quan điểm sai lầm 
này sê là một chướng ngại lớn đế hiểu biết ý nghĩa của Trưng 
Quán. 

Có nhiều người cho thấy dấu hiệu của việc có một hiểu lầm về 
tánh Không theo cách này. Họ bước đầu tham gia vào nhiều hoạt 
động đạo đức vốn đòi hỏi tư tưởng định danh. Nhưng sau đó, 
khi hệ thống hóa quan điểm triết lý mà họ đã tìm được, thì họ 
thấy ra tất cả các hoạt động trước đây của họ chỉ như là việc 
bám chấp vào những biếu tướng và do đó là trói buộc họ vào 
luân hồi, chúng phản ánh, "Những hoạt động đạo đức đó đã 
được dạy cho những ai đã không tìm thấy quan điếm liều nghĩa 
này". [705] Nuôi dưỡng hiểu biết như vậy, họ phủ nhận giáo 
pháp bằng nhiều cách với tà kiến này vốn xem tất cả các tư 
tưởng định danh như là sai lạc. Trong ý nghĩa này, họ giống với 
trụ trì người Trung Hoa Ha-shang. Trước khi họ tìm thấy quan 
điểm rằng các pháp đều thiếu vắng tự tính, thì họ không có khả 
năng phân biệt giữa sự tồn tại đon thuần và sự tồn tại bằng tự 
tính. Điều này là bởi vì, như được chỉ ra trong đoạn văn từ tác 
phấm Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt Xứng được trích dần ở 
trên - họ nghĩ rằng bất cứ điều gì vốn tồn tại thì phải tồn tại một 
cách nền tảng. 1 Hậu quả của điều này là, họ xem mọi thứ thiếu 
vắng tự tính là không tồn tại, khiến họ không có khả năng đế 
thừa nhận nhân và quả cho những điều vốn thiếu vắng tự tính. 
Có nhiều người tranh cãi theo phưong cách này. 

Những người đã phát triển trong dòng tâm thức của họ quan 
điếm thấy biết sự vắng mặt của tự tính có thế nắm bắt các pháp 
như là tồn tại trong cả ba cách. Khi quan điểm đó đã được phát 
triển, và trong khi ảnh hưởng của nó chưa giảm sút, thì khái 
niệm về sự tồn tại thật sự vốn tin rằng các pháp tồn tại một cách 
nền tảng là tạm thời vắng mặt. Điều này kéo dài mãi cho đến khi 
họ đang phân tích luận lý một điều gì đó đế xác định liệu nó có 
tồn tại một cách nền tảng hay không. Tuy nhiên, điều này không 


1 BA534 Cát, được trích ở LRCM: 659. 
418 



có nghĩa là họ không có một quan niệm bẩm sinh về sự tồn tại 
thực sự. 

Vì vậy, ngay cả những ai đã phát triển quan điểm hiểu biết sự 
thiếu vắng của tự tính hay bản chất nền tảng, và những nguời đã 
không đế quan điểm này suy thoái, thì không phải luôn luôn 
nắm bắt một chồi non nhu là tồn tại tựa một ảo ảnh mỗi khi họ 
nắm bắt chồi non nhu là tồn tại. Tại sao? Neu họ đã làm đuợc 
nhu thế, điều đó sẽ dần đến sự vô lý là họ sẽ không bao giờ tái 
phát triển một dạng biểu lộ của quan niệm về sự tồn tại thật sự 
của các chồi non đó và v.v... 

Có các nhà Trung Quán tông, chang hạn nhu đại sư Thanh Biện, 
là người chấp nhận rằng, một cách thường tục, các pháp có tự 
tính hay nền tảng. Sự tồn tại tự tính hay nền tảng ước lệ là lý do 
của họ cho việc chấp nhận các lý lẽ Y Tự Khởi trong hệ thống 
của mình. Việc một người có thừa nhận các lý do Y Tự Khởi 
trong hệ thống của chính mình hay không rốt cuộc phụ thuộc 
vào những gì người đó thừa nhận như là đối tượng cực kỳ tinh tế 
của sự bác bỏ. Vì vậy, trong hệ thống Y Tự Khởi của họ, các 
cảm nhận từ giác quan không khuyết tật đối với đối tượng mà tự 
tính hay bản chất nền tảng trình hiệnlà không sai sót một cách 
thường tục về các đối tượng trình hiện của chúng. [706] Ý thức 
khái niệm {ý thức định danh} vốn hình thành về một đối tượng 
chang hạn một chồi non như có loại bản chất đó thì cũng là 
không sai sót về đối tượng hình thành của nó. Neu không, khi họ 
chấp nhận rằng các thức đó là sai lạc, thì nhận thức hiệu quả nào 
sẽ xác lập các yếu tố của một phép suy luận như là trình hiện 
chung cho cả hệ thống của họ và của các nhà Bản Chất Luận? 
Neu các cảm nhận từ giác quan, mà với chúng bản chất nền tảng 
trình hiện, xác lập nên các yếu tố của một phép suy luận mặc dù 
là dành cho nhà Bản Chất Luận, thì như Nguyệt Xứng quan 
niệm, vì không có một tự tỉnh như là đặc tỉnh nền tảng vốn trình 
hiện, thì làm thế nào người ta có thế sử dụng một lỷ lẽ Y Tự 
Khởi ? Vì rằng, người ta đã chứng minh được sự vắng mặt của tự 
tính cho các nhà Bản Chất Luận trong khi xác lập chủ thế. 


419 



Đối phương : Hãy để cho các đối phương Bản Chất Luận xác lập 
chủ the, v.v... như là họ có thế, thật là không cần thiết đế chủ 
thế, v.v... được xác lập như là việc trình hiện chung cho cả các 
nhà Trung Quán và cho họ. 

Đáp: Nhưng đó là điều mà Thanh Biện tự mình không chấp 
nhận, mà cũng không phải là đúng cho ông ta đế làm điều đó, vì 
nếu ông đã làm, điều đó sẽ kéo theo rằng tất cả các lý lẽ đế 
chứng minh và các phép suy luận được cung cấp chỉ đơn giản 
trong khuôn khố của những gì phía khác tiếp nhận, và điều đó sẽ 
khiến ông ta trở thành một môn đệ của các nhà Cụ Duyên. 

Có nhiều vị sư [Du Già hành tông-Y Tự Khởi] như Tịch Hộ 
{skt. Sãntaraksita} khắng định rằng các đối tượng bên ngoài 
không tồn tại một cách thường tục. Tuy nhiên, giống như những 
người Thật Tướng Duy Thức tông {skt. satyãkãravãdin} 1 , họ 
khắng định rằng màu xanh và tương tự tồn tại một cách thường 
tục trong bản chất của thức. Cho nên, vì các thức thụ cảm mà 
với chúng màu xanh, v.v... trình hiện thì có một nhận thức về 
chúng, nắm bắt chúng như là sự tồn tại bằng tự tính của mình, 
nên Tịch Hộ và những người khác không xem các thức cảm giác 
là sai lạc theo nhận thức của chúng về chính màu xanh. 

Khi các đối tượng ẩn kín, chẳng hạn như mắt , 2 được thừa nhận 
như là các chủ thê của một phép suy luận, thì sự cảm nhận 
không thế xác lập chúng một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta trở về với tác nhân {cơ quan thụ cảm, căn thức} xác 
lập cơ bản, chúng ta phải đi đến một cảm nhận. Đây là một niềm 


1 BA535 Các nhà Duy Thức được phân chia thành satyãkãravãdin 
(Thật Tướng tông) và alĩkãkãravãdin (Giả Tướng tông). Không như 
các nhà Giả Tướng tông các nhà Thật Tướng khẳng định rằng sắc 
(rnam pa) của màu xanh trong nhãn thức cảm nhận màu xanh là 
thật. 

2 BA536 Con mắt tự nó không là hiện tượng ẩn kín. Tổ Tsongkhapa 
đang chỉ đến khả năng {skye mched, iyatanà) thụ cảm thị giác của 
mắt, chủ thể mà Thanh Biện dùng trong thí dụ của ông về pháp 
biện luận nào là đúng; cf. Hopkins 1983:456. 

420 ' 



tin của tất cả các trường phái triết học Phật giáo. Tại sao? Bởi vì 
suy luận giống như một người mù được hướng dần bởi cảm 
nhận. Cho nên, Tịch Hộ và môn đệ của Ngài chấp nhận rằng, 
ngay cả trong trường hợp của những pháp ân kín, thì tác nhản 
xác lập co bản, cuối cùng, là cảm nhận. Ớ điểm đó, họ tin rằng 
sự cảm nhận co bản thì hoặc là một nhận thức không sai sót về 
một điều nào khác hoặc là một nhận thức không sai sót có tính 
tự-nhận-thức. Ngoài ra, như ta đã giải thích, 1 họ tin rằng một đối 
tượng tồn tại theo cách thức tự tính của nó thì sẽ trình hiện và 
phải tồn tại một cách khách quan như là nó trình hiện. [707] Neu 
trường hợp này đúng, thì không thế có một cảm nhận không sai 
lạc nào xác lập bất cứ điều gì khi trình hiện chung cả cho họ lần 
cho những nhà Trung Quán tông vốn bảo lưu rằng không có tự 
tính hay bản chất nền tảng. 

Ngay cả trong trường hợp của các đối tượng mà không thế được 
truy cứu ngược trở về cảm nhận, thì vẫn có khả năng đế trả lời. 
Những người ủng hộ của luận điểm tự tính cho rằng các nhận 
thức hiệu quả xác lập tất cả các đối tượng cấu hợp {pháp hữu vi, 
pháp thế gian} và phi cấu hợp {pháp vô vi, pháp xuất thế}. Họ 
có ý gì về điều này? Có còn cần thiết hay không đế các nhận 
thức hiệu quả đó xác lập các đối tượng có tính chất bản thế là 
tồn tại khách quan? Neu có, thì vì lý luận có thế bác bỏ chúng, 
nên chúng không thế là những nhận thức hiệu quả vốn xác lập 
các đối tượng của chúng. 

(2')) Chứng minh rằng lý lẽ cũng không được xác lập 

Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng cho thấy điều này trong đoạn 
văn khẳng định: 2 

Cùng một phưong pháp, vốn đã được sử dụng đế chỉ ra rằng 

lập thuyết này là sai sót trong chừng mực mà co sở của nó 


1 BA537 LRCM: 619. 

2 BA538 PPs: 30.15-16; D3796: Ha 10a2-3. 


421 



không được xác lập, nên được dùng để chỉ ra sự sai sót rằng 
lý lẽ "bởi vì nó tồn tại" cũng không được xác lập. 

Trước đây, Nguyệt Xứng đã giải thích rằng vì không có nhận 
thức hiệu quả vốn xác lập một chủ thế trình hiện chung cho các 
hệ thống của cả hai bên - bao gồm những người ủng hộ và các 
phía chống lại tính Không của tự tính hay sự tồn tại nền tảng - 
nên luận thuyết, hay điều muốn chứng minh, vốn kết hợp chủ thế 
của luận điểm Y Tự Khởi, “các sắc khả kiến" {dùng trong nghĩa 
thấy được}, và định đề cần chứng minh của nó, "không được 
sinh khởi từ chính nó", cũng không tồn tại. về điểm này, thì lý 
lẽ: "bởi vì nó tồn tại" cũng không được xác lập, vì không có 
nhận thức hiệu quả nào có thế chứng thực cho trạng thái đang 
được xác lập của lý lẽ đó như là một sự trình hiện chung cho cả 
hai bên. Các ngưoi nên hiếu điều này trên co sở những gì đã 
được giải thích ở trên. Tại điểm này, Minh Củ Luận khắng 
định: 1 

Điều này là như thế, vì nhà luận lý học này [Thanh Biện ] tự 
mình ngầm chấp nhận những điểm chúng tôi vừa thực hiện. 
Sao lại thế? Một phía khác cung cấp cho ngài chứng minh 
này: "Các nguyên nhân đóng vai trò mang lại các năng lực 
cảm giác nội tại và v.v... là tồn tại, mà không thêm vào các 
đặc tính; điều này đúng vì Như Lai đã dạy như thế; [708] vì 
bất cứ điều gì Như Lai đã nói đều là chính xác, như trong 
trường họp lời giảng của Ngài ‘Niết-bàn là an tịnh’”. [Thanh 
Biện trả lời,] "Các ngưoi tin ngụ ý của lý lẽ này là gì? Có 
phải các nguyên nhân như thế tồn tại là vì Như Lai đã nói 
thế trong khuôn khố Tục Đe? Hay là vì đức Phật đã nói như 
vậy trong khuôn khố chân đế? Neu nó đúng bởi vì đức Phật 
nói điều này trong khuôn khố thế tục, thì ngụ ý của lý lẽ này 
sẽ không được xác lập cho các ngưoi. Nếu các ngưoi cho 
rằng Đức Phật đã đưa ra tuyên bố này trong khuôn khố tối 


1 BA539 PPs: 31.1-5; D3796: Ha 10a3-5. 
422 



hậu thì vì cả điều cần chứng minh lẫn điều chứng minh cho 
nó đều không đuợc xác lập trong khuôn khố tối hậu, nên lý 
lẽ này sẽ không đuợc xác lập và trong thực tế sẽ mâu thuẫn 
với luận thuyết”. Đây là cách [Thanh Biện] khắng định sai 
sót trong chứng minh đó. 

Vì thông qua các xem xét nhu vậy mà ngài khắng định rằng 
lý lẽ không đuợc xác lập, lý lẽ và v.v... không đuợc xác lập 
cho ông ta trong bất kỳ luận điểm nào vốn thừa nhận một sự 
vật thật chất hóa nhu là lý do, và do đó tất cả các luận điểm 
cần chứng minh sẽ bị tan vỡ. 

Một số nguời Tây Tạng, vốn tự coi mình là tín đồ của Nguyệt 
Xứng, diễn dịch đoạn này theo cách sau: Luận Lý Mãnh Viêm 
của Thanh Biện và các văn bản khác của phái Y Tự Khởi đua ra 
phép suy luận sau đây: 

Chủ thể: Đất 

Định đề: Không phải là tối hậu về bản chất của sự rắn đặc. 

Lý do: Bởi vì nó là một thành tố {đại} 

Ví dụ: Giống nhu gió 

Họ nói rằng Nguyệt Xứng bác bỏ sự tiếp cận này nhu sau: Neu 
các nguôi thừa nhận "bởi vì nó là một thành tố một cách tối hậu" 
nhu là lý lẽ, thì nó không đuợc xác lập cho chúng tôi. Neu các 
nguôi tiếp nhận "bởi vì nó là một thành tố một cách thuờng tục" 
nhu là lý lẽ, thì nó không đuợc xác lập cho đối phuong, các nhà 
Bản Chất Luận. Neu lập luận này không khiến cho các nguôi 
chấp nhận rằng lý lẽ riêng của nguôi không đuợc xác lập, thì 
nguôi mâu thuẫn với niềm tin của mình rằng một lý lẽ vốn 
không đuợc xác lập từ một trong hai quan điểm đó [tức là một 
cách thuờng tục và một cách tối hậu] phải là một lý lẽ vốn 
không đuợc xác lập. 

Và có những nguời nói rằng [Thanh Biện] bị bác bỏ bởi vì khi 
ngài tuyên thuyết về trạng thái một thành tố nhu là lý do, mà 


423 



không có bất kỳ một cụ thế hóa nào, nên tri kiến luận lý không 
xác lập nó. 

Nhưng sự bác bỏ [của Nguyệt Xứng] [về Thanh Biện] không 
tiến hành theo cách này. Đây không hề là nội dung trình bày của 
Minh Củ Luận, và [Thanh Biện] cũng không chấp nhận bất kỳ 
điều gì như thế. Do đó, những cá nhân này trình bày sai trong cả 
hai hệ thống. 

Thế thì, làm thế nào đế diễn dịch đoạn văn này? [709] Trong 
đoạn văn khắng định: "vì nhà luận lý học này tự mình chấp nhận 
ngầm những điểm chúng tôi vừa thực hiện", 1 cụm từ: "các điểm 
chúng tôi vừa thực hiện" chỉ đến phưong pháp đã được giải 
thích trước đây cho thấy rằng chủ thế không được xác lập và 
cũng chỉ đến sự áp dụng phưong pháp đó lên lý lẽ, vì lời văn 
khắng định điều này trong đoạn ngay trước đó. Điều này đúng 
rằng, nó kéo theo sau là việc các nhận thức hiệu quả chang hạn 
như các thụ cảm vốn xác lập chủ thế và lý lẽ thì không tránh 
khỏi hoặc có sai lầm hoặc không có sai lầm. Neu các ngưoi thừa 
nhận một đối tượng được tìm thấy bởi một thức sai lạc như là lý 
lẽ hoặc như là một bộ phận khác của phép suy luận, thì nó sẽ 
không được xác lập cho nhà Bản Chất Luận; nếu các ngưoi thừa 
nhận một đối tượng được tìm thấy bởi một thức không sai lạc 
trong vai trò đó, thì các nhận thức hiệu quả của chính chúng tôi 
sẽ không xác lập nó. Vì vậy, các lý lẽ Y Tự Khởi và các chủ thế 
không được xác lập. Đây là những gì chúng tôi giải thích ở trên, 
và đó là ý nghĩa của cụm từ của Nguyệt Xứng, "những điểm 
chúng tôi vừa thực hiện". 

Thanh Biện tự khắng định rằng loại phân tích này dần đến việc 
thừa nhận rằng lý lẽ của một phép suy luận không được xác lập. 
Đe chỉ ra làm thế nào Thanh Biện khắng định điều này, Nguyệt 
Xứng trích dần phân tích của Thanh Biện trong khuôn khố Nhị 
Đe [thường tục và tối hậu] về lý lẽ của đối phưong của Thanh 
Biện, "bởi vì Như Lai nói như thế". Trái ngược với các diễn dịch 


1 BA540 Thuật ngữ "nhà luận lý học" đã được cung cấp từ một trích 
dẫn trong LRCM: 707. 

424 



được đề xuất trên, phân tích đó đã không hề mang ý nghĩa như 
là một phân tích liệu rằng lý lẽ đã được khắng định “vì Như Lai 
đã dạy như thế một cách thường tục” hay “vì Như Lai đã dạy 
như thế một cách tối hậu”. Tại sao? Như đã giải thích ở trên, 1 
chính lập thuyết của Thanh Biện cho rằng các ngưoi phải thừa 
nhận chủ thế mà không đánh giá nó là thật hay không thật. Cũng 
như Thanh Biện {tự mình} chấp nhận rằng các chủ thế với đặc 
tính như thế sẽ không được xác lập cho bên này hay bên kia của 
các bên, tưong tự, ngài cũng chấp nhận rằng trường hợp như thế 
xảy ra cho lý lẽ, ví dụ, và v.v... Do đó, nếu Thanh Biện lại đố lồi 
lên lý lẽ của các nhà Bản Chất Luận qua việc áp dụng các đặc 
tính như “thường tục” và “tối hậu” {lên lời nói của đức Phật} thì 
luận điểm của ngài sẽ là một sự tự mâu thuẫn thô thiến. Làm thế 
nào học giả tài giỏi này có thế tạo ra một sai sót như vậy? 

Cho nên, sự diễn dịch chính xác về luận điểm của Thanh Biện là 
như sau: Chân lý nào trong Nhị Đe được tham chiếu đến lý lẽ: 
“Vì Như Lai dạy như thế”? Nếu đó là Tục Đe, thì nó không 
được xác lập cho các ngưoi, là các nhà Bản Chất Luận, vì các 
ngưoi không chấp nhận rằng lý lẽ nói đến một đối tượng thường 
tục; [710] và nếu nó là chân đế, thì nó không được xác lập cho 
ta, vì ta bác bỏ sự sinh khởi tối hậu của một hậu quả từ một 
nguyên nhân vốn tồn tại, không tồn tại, vừa tồn tại vừa không 
tồn tại cũng như là sự sinh khởi không có nguyên nhân. Vì 
không bên nào chấp nhận rằng có một đối tượng mà không 
thuộc về chân lý nào cả trong hai Nhị Đe, nên không cần thiết 
cho Thanh Biện nói rõ về điều đó. 

Các ngưoi có thế diễn dịch câu hỏi của Thanh Biện với đối 
phưong của ngài như là, "Khi ngưoi nói 'bởi vì đó là một thành 
tố', thì chân lý nào trong Nhị Đe mà thành tố được chấp nhận 
như lý do”? Cách diễn dịch này đúng ở chồ nó chỉ giống như 
những gì chúng tôi đã giải thích ở trên. Tuy nhiên, nếu các 
ngưoi cho rằng Thanh Biện đang hỏi: "Trong khuôn khố chân lý 
nào của Nhị Đe [tức là, tối hậu hoặc thường tục] mà thành tố 


1 BA541 LRCM: 696-697. 


425 



này được khắng định như lý do?" thì các ngươi hoàn toàn hiếu 
sai lập thuyết của đối phương [trong Minh Củ Luận, tức là, 
Thanh Biện ]. 1 Nấu đó là điều mà Thanh Biện ngụ ý, thì làm thế 
nào ngài có thế nói với đối phương của ngài: "Trong hai chân lý, 
đó là chân lý nào? Neu là Chân Đe, thì nó không được xác lập 
cho chúng tôi, nhưng, nếu là Tục Đe, thì nó không được xác lập 
cho các bên khác?" Neu đã có khả năng đế tuyên bố rằng phân 
tích của Thanh Biện đề cập đến các sự vật tồn tại tối hậu và 
thường tục, thì vì các nguồn cảm xúc nội tại mà vốn ngài thừa 
nhận như là chủ thê trong phép suy luận của mình bác bỏ sự sinh 
khởi tối hậu tồn tại một cách thường tục, nên chủ thế đó sẽ 
không được xác lập cho những đối phương Bản Chất Luận ấy. 
Vậy thì, làm thế nào Nguyệt Xứng có thế cho rằng Thanh Biện 
chấp nhận "những điểm chúng tôi vừa thực hiện " 2 thông qua sự 
vận dụng của ngài về Nhị Đe đế phân tích lý lẽ được đưa ra bởi 
nhà Bản Chất Luận? Ta sẽ giải thích. Ớ đây Nguyệt Xứng có ý 
kiến rằng những gì được tìm thấy bởi một thức không sai sót là 
tối hậu và những gì được tìm thấy bởi một thức sai lạc là thường 
tục. Đây là trường hợp, câu hỏi, "Đó là {loại} Chân lý nào?" 
được hình thành như là một câu hỏi liên quan đến thức nào trong 
hai thức vốn tìm ra lý lẽ; nó phải là một trong hai lựa chọn này. 
Vì, nếu đối tượng được nêu lên như là một lý lẽ không phải là 
thường tục mà cũng không phải là tối hậu, thì lý lẽ đó không thế 
được xác lập; cũng thế, nếu đối tượng được nêu lên như là một 
lý do không phải là một đối tượng được nhận thấy bởi một thức 


1 BA542 Trong đoạn văn khó này (LRCM:710.2-7), dòng 2-4 nêu lại 
một phiên bản về phân tích của Thanh Biện rằng Tsongkhapa dễ 
dàng với (cf. mChan: 586.1, chỗ 'Jam-dbyangs-bzhad-pa chèn thêm 
từ'thad pa); gyi (âm tiết thứ hai trong dòng 710.4) là tương phản, 
cho thấy sự chuyển dịch từ việc nêu ra Tsongkhapa sẽ chấp nhận 
điều mà ngài sẽ không chấp nhận; và bden gnyis kyis (710.4) nghĩa 
là "trong mối liên hệ đến Nhị Đế" mà ở đây, như thường thấy, có 
nghĩa là "một cách thông tục hay một cách tối hậu". Nó không có 
nghĩa là "chân lý nào trong nhị đế". 

2 BA543 LRCM: 707. 

426 



hoặc không sai sót hoặc có sai sót thì đối tượng được nêu như là 
lý do này không thế được xác lập. Trong đó, các lý lẽ có tính 
song song, Nguyệt Xứng khắng định rằng Thanh Biện tự chấp 
nhận lý do của mình, 1 "vì việc tồn tại", là không được xác lập, 
nhưng Nguyệt Xứng không hề nói rằng Thanh Biện chấp nhận 
điều này một cách rõ ràng. Đó là lý do tại sao Nguyệt Xứng, 
trong Minh Củ Luận của mình, nêu rõ chi tiết "pháp thật chất 
hóa" khi ngài nói, "trong bất kỳ luận điểm nào vốn thừa nhận 
một sự vật thật chất hóa như là lý do”. 2 [711] Đại sư Thanh Biện 
tin rằng, trong những lý lẽ mà ngài thừa nhận, một số được trực 
tiếp xác lập bởi cảm nhận không sai lạc, trong khi số khác thì 
không thế, nhưng lại là những bằng chứng mà cuối cùng dần 
xuất từ cảm nhận không sai lạc. Đại sư này [Nguyệt Xứng] bác 
bỏ điều này. Đe chứng minh rằng thật là không đúng khi chấp 
nhận các đối tượng vốn tồn tại theo cách tự tính của chúng, trích 
dần trước đây từ Minh Củ Luận, "Các nhà Trung Quán không 
chấp nhận các lập thuyết của các phía khác", trích dần các đoạn 
văn như bài kệ Hồi Tránh Luận bất đầu với: "Neu cảm nhận và 
v.v..." 3 Qua các trích dần như vậy, kết luận được rút ra rằng 
không có nhận thức hiệu quả nào vốn cảm nhận được tự tính, 
Nguyệt Xứng nhắm đến việc chứng minh điểm này cho các 
thành viên theo hệ thống tư tưởng của sư Thanh Biện. 


1 BA544 Trích dẫn trong LRCM:698. Thật ra, (xem lam-dbyangs-bzhad- 
pa, mChan: 569.3-4) Thanh Biện không chấp nhận điều này một 
cách rõ ràng; thay vào đó ngài nghĩ rằng các lý lẽ của mình chỉ 
đến các đối tượng đã được tiếp nhận bởi các cảm nhận không sai 
lạc. 

2 BA545 Trích dẫn trong LRCM: 708. 

3 BA546 w được trích dẫn ở LRCM:677; PPs, trích dẫn trong chú thích 
340 và 496. 


427 



428 



Chương 21: Phê Phán của Chúng Tôi về 
Y Tự Khỏi Không Ảnh Hưởng Đến các 
Luận Điểm của Chúng Tôi 

(b')) Tại sao những sai sót chúng tôi tìm thấy trong các 
luận điếm Y Tự Khởi này không áp dụng cho chúng tôi 
(b)) Theo hệ thống nào đế phát triển quan điểm trong dòng tâm 
thức của các nguôi 




(b')) Tại sao những sai sót chúng tôi tìm thấy trong các luận 
điểm Y Tự Khỏi không áp dụng cho chúng tôi 

Có phải các luận điểm của chúng tôi không có cùng loại sai sót 
mà chúng tôi tìm thấy trong luận điểm của phía khác, chang hạn 
nhu các chủ thế và lý lẽ không đuợc xác lập? Và nếu chúng có 
đuợc xác lập, ta có nên tránh hạn chế việc tìm kiếm mâu thuẫn 
trong các luận điểm của những phía khác hay không? 

Lý do những phía khác có các sai sót đó nằm ở chồ sự chấp 
nhận của họ về các luận điểm Y Tự Khởi. [Minh Củ Luận ] nói 
rằng vì chúng tôi không chấp nhận các luận điểm Y Tự Khởi, 
nên chúng tôi không có những sai lạc đó. Ớ đây, thuật ngữ “các 
luận điểm" chỉ đến các phép suy luận. Neu các nguôi chấp nhận 
phép suy luận Y Tự Khởi, thì các nguôi phải chấp nhận rằng cả 
hai phía đồng ý là có những nhận thức hiệu quả mà vốn có hiệu 
lực trong khuôn khố tự tính. Do đó, nhất thiết phải chứng minh 
điều cần minh chứng qua việc có cả hai phía xác lập cả ba tiêu 
chí với những nhận thức hiệu quả không sai lạc đó. Nhung vì 
các nhận thức hiệu quả nhu thế không tồn tại, nên chủ thế và các 
bộ phận khác của phép suy luận Y Tự Khởi không thế đuợc xác 
lập. 

Neu các nguôi không chấp nhận các phép suy luận Y Tự Khởi, 
thì các nguôi có thế cho phép các nhà Bản Chất Luận sử dụng 
loại nhận thức hiệu quả đó đế xác lập chủ thế, v.v..., nhung tự 


429 



chính các ngươi không cần xác lập chủ thế, v.v... với những 
nhận thức hiệu quả đó. Do vậy, các luận điếm được tìm thấy 
trong các văn bản như Minh Củ Luận là "các luận điểm dựa trên 
những gì phía bên kia chấp nhận"; mục đích duy nhất của chúng 
là đế bác bỏ luận thuyết của bên kia. Chúng không phải là luận 
điếm Y Tự Khởi {mà là phương pháp luận theo lối quy mậu hay 
quy mậu biện chứng pháp} 

Ví dụ, chương thứ ba của Căn Bản Trung Luận của ngài Long 
Thọ nói: 1 

Thị giác không thấy 
Tự chính nó. [712] 

Làm thế nào những gì không tự thấy mình 
Có thế thấy được những gì khác hở? 

Điều này giống như luận điểm vốn sử dụng việc không nhìn 
thấy tự chính mình của con mắt như là một lý do đế chứng minh 
rằng con mắt không nhìn thấy các thứ khác. Trong trường họp 
này, lý lẽ được chấp nhận bởi phía khác trong khi các nhà Trung 
Quán tông cũng chấp nhận luận thuyết này - rằng việc nhìn thấy 
những sự vật khác thiếu sự tồn tại nền tảng. Một phép suy luận 
như thế được gọi là "một suy luận dựa trên những gì người khác 
chấp nhận". Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng khẳng định: 2 

Chúng tôi không sử dụng các luận điểm Y Tự Khởi vì sự bác 
bỏ các luận thuyết của các phía khác là hiệu quả duy nhất 
của các luận điểm của chúng tôi. 

Điều này có nghĩa rằng các phép suy luận mà ngài Nguyệt Xứng 
sử dụng không phải là phép suy luận Y Tự Khởi. Ngài không 
nói rằng mình không sử dụng phép suy luận, vì ngài có chấp 
nhận những ai chỉ dùng sự bác bỏ các luận thuyết của người 


1 BA547 MMK:3.2, deJong 1977:5. 

2 BA548 PPs: 34.6-10; D3796: Ha Ila4. 
430 



khác làm mục đích duy nhất của họ. Đoạn kế liền sau đó của 
Minh Củ Luận nêu ra cách thức ngài sử dụng các phép suy luận 
đế bác bỏ các luận thuyết của họ: 1 

Những ai nghĩ rằng con mắt nhìn thấy những thứ khác cũng 
bảo lưu rằng, mắt không nhìn thấy chính nó. Họ cũng tin 
rằng nếu mắt không có đủ phấm chất nhìn thấy những thứ 
khác, thì nó sẽ không nhìn thấy. Vì vậy, chúng tôi tranh 
biện: "Bất cứ điều gì mà không thấy chính mình cũng không 
nhìn thấy các thứ khác, như trong trường họp của cái ấm. 
Con mất cũng không thấy chính nó, do vậy, mắt cũng không 
thế nhìn thấy những thứ khác. Do đó, sự thấy các thứ khác 
của mắt, như màu xanh chang hạn, mâu thuẫn với việc 
không thấy chính nó. Lập thuyết của ngưoi mâu thuẫn bởi 
luận điểm này vốn dựa trên điều mà ngưoi chấp nhận”. Đây 
là cách thức đế một luận điếm, vốn được xác lập với họ, bác 
bỏ lập thuyết của họ. 

Khi "điều các ngưoi chấp nhận" hướng đến đối phưong, thì nó 
cũng giống hệt như việc nói rằng "điều người khác chấp nhận" 
từ quan điểm của người đề xuất Trung Quán. 

Đây là thủ tục của chúng tôi trong việc bác bỏ các quan niệm sai 
lầm bằng cách khắng định một phép suy luận dựa trên những gì 
người khác chấp nhận. Vì điều này rất quan trọng, nên ta sẽ giải 
thích chi tiết. Cụm từ, "điều đó xác lập cho họ", ở cuối của đoạn 
văn đó không có nghĩa là chúng tôi, trong hệ thống của mình, 
không chấp nhận (1) chủ thế - con mắt, (2) ví dụ - cái ấm, (3 ) lý 
do - mắt không nhìn thấy chính nó, và (4) đặc tính cần chứng 
minh - nó không nhìn thấy màu xanh, v.v... Cũng không có 
nghĩa là lý lẽ, sự truyền dần, và v.v... chỉ được xác lập cho đối 
phưong vì chúng đon giản là những gì người khác khắng định. 
[713] 


1 BA549 PPs: 34.10ff; D3796: Ha lla4-7. 


431 



Điều đó có nghĩa là gì? Mặc dù chúng tôi chấp nhận bốn điều 
này {các thành phần của phép luận lý} trong hệ thống riêng của 
mình, nhung hệ thống của chúng tôi không có, thậm chí ở mức 
thuờng tục, một nhận thức hiệu quả vốn xác lập bốn điều này và 
{nhận thức hiệu quả đó} vốn hiểu biết các đối tượng của nó là 
tồn tại một cách nền tảng. Đối với những người ủng hộ tự tính, 
việc xác lập chủ thế, v.v... chắc chắn phụ thuộc vào những điều 
đang được xác lập bởi loại nhận thức hiệu quả này. Vì vậy, 
không có nhận thức hiệu quả nào vốn hiểu đối tượng của nó như 
hiện hữu một cách nền tảng lại có thế xác lập một trình hiện 
chung của chủ thế, v.v. . . cho cả hai phía. Do đó, chúng bị cho là 
không được xác lập cho cả hai phía; chúng bị cho là dựa trên 
những gì được chấp nhận bởi hoặc được xác lập cho những phía 
khác. 

Truy vẩn: Neu các nhận thức hiệu quả như thế không tồn tại 
ngay cả ở mức thường tục, thì lý lẽ mâu thuẫn với việc chấp 
nhận những gì mà chúng xác lập cho đối phưong, giống như nó 
mâu thuẫn với sự gán đặt thêm của tự tính. Vậy thì làm thế nào 
Ngài có thế tìm thấy quan điểm Trung Quán dựa vào lời chứng 
thật của chúng? Vì, nếu đã có thế tìm thấy một cái nhìn triết học 
chính xác dùng các luận điểm mà nhận thức hiệu quả mâu thuẫn, 
thì Ngài có thế sử dụng tất cả các loại giáo lý không chính xác 
{nào khác} đế tìm ra một quan điểm như thế. 

Đáp: Trong trường họp này, ngay cả hệ thống riêng của chúng 
tôi chấp nhận sự tồn tại một cách thường tục của các đối tượng 
mà vốn đối phưong lại nhận hiếu như đang hiện hữu, cụ thế là, 
(1) chủ thế - con mắt, (2) lý lẽ - nó không nhìn thấy chính mình, 
(3) ví dụ - cái ấm, và (4) điều cần chứng minh - nó không cảm 
nhận được màu xanh và v.v... Vì vậy, lý lẽ không mâu thuẫn 
với các đối tượng này. Tuy nhiên, vì đối phưong thất bại trong 
việc phân biệt giữa sự tồn tại và sự tồn tại tự tỉnh của các đối 
tượng đó, nên lý lẽ thật có sự mâu thuẫn với ý tưởng mà nhận 
thức hiệu quả xác lập các đối tượng mà ý tưởng đó hiểu như là 


432 



tồn tại nền tảng. Thật ra đến nay, lý lẽ không thế bác bỏ những 
gì được xác lập bởi các thức thường tục không khiếm khuyết 
trong dòng tâm thức của đối phương. Cho nên, vì hệ thống Bản 
Chất Luận và hệ thống của chúng tôi không tương thích về việc 
liệu có tri kiến hiệu quả vốn hiếu biết về các đối tượng là tồn tại 
tự tính hay không, nên chúng tôi không chứng minh các điều đó 
với họ bằng các luận điếm Y Tự Khởi mà đúng hơn, chúng tôi 
chỉ đơn giản phơi bày những mâu thuẫn bên trong các khắng 
định của chính họ. 

Làm thế nào điều này được thực hiện? Hãy đế chúng tôi lấy ví 
dụ đề cập bên trên 1 về một phép suy luận dựa trên những gì phía 
khác chấp nhận. [714] Lý lẽ - tức là, chủ thể, đó là mắt, không 
nhìn thấy chính nó - có tồn tại một cách ước lệ, nhưng một cách 
nền tảng việc thấy các pháp như màu xanh không tồn tại ngay cả 
ở mức ước lệ. Do đó, điều ban đầu [mắt không nhìn thấy chính 
nó] có thể được sử dụng để bác bỏ điều thứ đến. Trong trường 
hợp của mắt, (1) lý lẽ, không nhìn thấy chỉnh nó, và (2) định đề 
{muốn chứng minh} về sự bác bỏ, tức là việc không nhìn thấy 
những thứ khác, thì {cả (1) và (2)}phải hoặc là như nhau ở chồ 
cả hai đều tồn tại hoặc như nhau ở chồ cả hai đều không tồn tại. 
Vậy làm thế nào một điều trong chúng có thế mâu thuẫn với sự 
tồn tại của điều kia? Vì vậy, trong một phép suy luận dựa trên sự 
chấp nhận của người khác, thì chủ thế, định đề cần chứng minh, 
và lý lẽ phải là các thứ vốn tồn tại một cách thường tục; chỉ đơn 
thuần với các dữ kiện mà một đối phương cho rằng một pháp 
nào đó tồn tại là chưa đủ. 

Các đối phương tự mình chấp nhận sự tồn tại của các đối tượng 
đó, chang hạn như mắt, cũng như là những lý lẽ và ví dụ. Thế 
nên, tại sao nhà Trung Quán cần phải chứng minh cho các đối 
phương? Neu họ không trung thực không nhận những gì họ thực 
sự chấp nhận, và nói: "Vì chúng không được xác lập cho chúng 
tôi, xin vui lòng xác lập chúng", điều đó sẽ có nghĩa là không có 


1 BA550 LRCM: 711-712. 


433 



điều gì mà họ đã không sẵn sàng đế chối bỏ và sẽ là vô nghĩa 
khi tranh luận với họ. Nào ai có bao giờ khả dĩ giúp đuợc họ? 

Phản biện: Ngài cho là việc phoi bày một mâu thuẫn giữa khắng 
định của các đối phương rằng con mắt không nhìn thấy tự chỉnh 
nó và khắng định của các đối phương rằng việc nhìn thấy màu 
xanh của mắt và v.v... là có bản chất nền tảng hoặc tự tỉnh. 
Nhung loại nhận thức nào hiểu đuợc mâu thuẫn này? Neu nó là 
một nhận thức hiệu quả vốn xác lập mâu thuẫn, thì nó sẽ phải 
xác lập mâu thuẫn cho cả hai bên, do đó, nó sẽ không đuợc "dựa 
trên những gì nguời khác chấp nhận". Neu Ngài thừa nhận mâu 
thuẫn này chỉ đon giản bởi trạng thái đang đuợc khắng định của 
nó, thì vì các đối phuong chấp nhận việc mắt không nhìn thấy 
chính nó và việc mắt nhìn thấy một cái gì khác là không mâu 
thuẫn, thật không có co sở đế sử dụng khắng định của họ nhằm 
thừa nhận một mâu thuẫn. Neu Ngài thừa nhận chúng nhu là 
mâu thuẫn trên cơ sở khắng định của riêng Ngài, thì điều này 
dần đến sự vô lý hoàn toàn. Làm thế nào Ngài có thế nói với các 
đối phuơng rằng thật không đúng khi họ chấp nhận hai lập 
thuyết này nhu là không mâu thuẫn bởi vì Ngài khắng định rằng 
chúng đang mâu thuẫn? 

Đáp: Lập thuyết của chúng tôi không bị lồi này. Việc mắt không 
nhìn thấy chính nó mâu thuẫn với việc có một tự tính hay một 
bản chất nền tảng của mắt; nhận thức hiệu quả xác lập mâu 
thuẫn này, vì vậy điều đó không đuợc thừa nhận thông qua việc 
đang đuợc khắng định một cách đơn giản. 

Truv vấn: Neu có thế chỉ dạy nhận thức hiệu quả đó cho các đối 
phuơng và đế sau đó họ nắm chắc chắn đuợc điều mâu thuẫn, thì 
tại sao cần thiết phải dựa vào những gì họ chấp nhận? 

Đáp: Nhu các nhà Bản Chất Luận nhìn thấy, đế cho một điều 
nào đó là một nhận thức hiệu quả vốn chứng minh đuợc sự mâu 
thuẫn, thì nhận thức đó phải hiếu đuợc một đối tuợng tồn tại 


434 



một cách nền tảng. [715] Nhưng làm thế nào chúng tôi có thế 
chứng minh mâu thuẫn đó bằng cách chấp nhận riêng cho chúng 
tôi một điều nào đó mà vốn không tồn tại? Một khi chúng tôi đã 
chỉ cho họ rằng không có mâu thuẫn trong việc chấp nhận một 
điều gì đó như là một nhận thức hiệu quả ngay cả khi đối tượng 
của nhận thức đó thiếu tự tính hay thiếu bản chất nền tảng, thì 
loại nhận thức hiệu quả này sẽ chứng minh điều đó cho họ. Sau 
đó, họ sẽ tìm thấy quan điểm nhận biết các pháp đều thiếu vắng 
tự tính. Vì vậy, tại điểm đó sẽ không còn cần thiết đế chứng 
minh với họ rằng nếu một thứ gì đó không thấy chỉnh nó, thì 
điều này mâu thuẫn với việc nhìn thấy một cách nền tảng của 
nó. Do đó, nếu các ngưoi muốn hiếu hệ thống của Nguyệt Xứng, 
các ngưoi nên phân tích chi tiết những điểm này và đào sâu ý 
nghĩa của chúng. 

Truy Vẩn: Nhưng làm sao Ngài sử dụng những gì họ chấp nhận 
đế chứng minh các công năng của sự truyền dẫn, rằng những gì 
không thấy chính nó thì không thấy các vật khác một cách nền 
tảng? 

Đáp: Điều này nên được giải thích như trong Phật Hộ Căn Bản 
Trung Quán Luận Thích . 

Ví dụ, thông qua kết họp với nước, đất được nhận thấy là 
ướt; thông qua liên hợp với lửa, nước được cảm thấy là 
nóng, và thông qua liên họp với hoa nhài, vải được coi là có 
mùi thom. Chúng ta thấy rằng những nhận thức đó của đất 
như ướt, v.v... là phụ thuộc vào các nhận thức về sự ướt, 
nóng, và hưong thom trong nước, lửa, và hoa nhài một cách 
tưong ứng. Đây là điều mà các ngưoi tự mình chấp nhận. 
Tuông tự vậy, nếu các sự vật đã có một số tự tính hay bản 
chất nền tảng, thì các ngưoi sẽ phải nhận thức được tự tính 
đó trong mối liên hệ đến chính sự vật, và chỉ sau đó ngưoi 


1 BA551 Bpãlita, D3842: Tsa 175a2-b3. 


435 



mới có thê nhận thức nó trong một sự vật liên hợp nào khác. 
Neu đầu tiên các ngưoi không cảm nhận được điều đó trong 
sự vật tự nó, thì, khi nó liên hợp với sự vật khác, làm thế nào 
các ngưoi có thế thấy biết nó ở đó? Ví dụ, nếu các ngưoi 
không cảm nhận được một mùi hôi trong hoa nhài, thì các 
ngưoi sẽ không cảm nhận được một mùi hôi thối trong vải 
vốn đã được liên hợp với chúng. 

Bằng cách sử dụng các ví dụ chấp nhận được và quen thuộc với 
đối phưong của mình, Phật Hộ đã dần dắt họ đến điều chắc chắn 
về sự truyền dần và sự phản truyền dần và sau đó áp dụng chúng 
cho trường hợp đang xét. Neu mắt đã có một nền tảng thị giác 
nào đó, thì cái thấy của nó về chính nó nên được nhận biết trước 
tiên, và chỉ sau đó thì nó sẽ có thế nhận thấy rằng nó nhìn thấy 
các pháp như sắc tướng, và nhận thấy rằng nó thấy thành phần 
của sắc tướng trong các pháp cấu hợp. [716] Nhưng vì mắt 
không nhìn thấy chính nó, nên nó không nhìn thấy những thứ 
khác {là điều vô lý}. Đây là cách chúng tôi chứng minh sự 
truyền dần bằng cách sử dụng những gì phía khác chấp nhận. 

Ngoài ra, Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên tuyên thuyết: 1 

Neu các bản chất của tất cả các pháp 

Trình hiện trước tiên nội trong tự chính các pháp đó, 

Thì, tại sao mắt 

Lại không thế thấy được chính nó? 

Phản biện: Lửa đốt cháy những thứ khác, mặc dù nó không đốt 
cháy chính nó. Tưong tự như vậy, không phải là mâu thuẫn khi 
mắt nhìn thấy những thứ khác, mặc dù nó không nhìn thấy chính 
nó. 


1 BA552 Cá: 13.15, Lang 1986:122-23; D3846: Tsha 14a7. 
436 



Đáp: Chúng tôi không bác bỏ một cách rộng rãi rằng lửa đốt 
cháy nhiên liệu hoặc rằng mắt chỉ nhìn thấy các sắc tướng; thay 
vào đó chủng tôi bác bỏ rằng mắt một cách nền tảng nhìn thấy 
các vật khác. Vì điều này là như vậy, nên ví dụ của các ngưoi sẽ 
phải là lửa một cách nền tảng đốt cháy nhiên liệu. Do đó, ví dụ 
của các ngưoi là sai, cũng giống như những gì các ngưoi đang 
cố gắng chứng minh là sai. Neu cả lửa và nhiên liệu có tự tính 
hoặc bản chất nền tảng, thì chúng sê phải hoặc có cùng một bản 
chất hoặc có các bản chất khác nhau; thế thì điều nào là đúng? 
Nếu chúng có cùng một bản chất, thì lửa sẽ đốt cháy chính nó 1 ; 
cũng vậy, làm thế nào khả dĩ lửa là tác nhân đốt cháy và nhiên 
liệu là đối tượng bị cháy? Giả sử các ngưoi đã nhấn mạnh rằng 
chúng có thế {xảy ra} được. Neu ai đó tranh luận rằng lửa là đối 
tượng bị cháy và nhiên liệu là tác nhân đốt cháy, thì các ngưoi 
có thế đưa ra bác bỏ gì? Nếu chúng có các bản chất khác nhau, 
thì lửa có thế hiện diện ngay cả khi không có nhiên liệu, cũng 
giống như các con bò có thế có mặt mà không có các con ngựa. 
Như Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên tuyên thuyết : 2 

Lửa đốt thứ gì, thứ đó nóng. 

Neu vật gì không nóng, làm thế nào nó có thế bị cháy? 

Vì vậy, không có gì được gọi là "nhiên liệu" tách biệt khỏi 

lửa 3 , 

Và ngoại trừ với nhiên liệu đó, có thế không có lửa. 

Vậy, nếu các ngươi cho rằng việc cháy có bản chất nền tảng hay 
tự tính, thì việc này kéo theo rằng vật gì không tự đốt cháy chính 


1 Lý lẽ chi tiết của phép luận lý này là như sau:Theo giả thiết của câu 
này là lửa và nhiên liệu có cùng loại nền tảng. Giờ đây vì lửa đốt 
cháy nhiên liệu và các thứ cùng loại nền tảng như nhiên liệu. Mà vì 
lửa do có cùng loại nền tảng như nhiên liệu nên lửa phải đốt cháy 
chính nó. 

2 BA553 Cố: 14.16, Lang 1986:130-31; D3846: Tsha 15b7. 

3 Ở đây lý luận cũng cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau của lửa và nhiên 
liệu tùy do cách gán đặt hay định danh. 


437 



nó sẽ không thế đốt cháy các vật khác. Tương tự như vậy, nếu 
các ngươi cho rằng mắt có việc thấy như là tự tính của nó, thì 
các ngươi phải chấp nhận rằng nếu nó không nhìn thấy chính nó, 
thì nó không thế nhìn thấy những thứ khác. Do đó, các sai sót 
trên không lay chuyên. [717] 

Khi người ta thấy các phê phán như thế về niềm tin vào tự tính, 
người ta sẽ từ bỏ các tôn chỉ hàm chứa về sự tồn tại tự tính hay 
bản chất nền tảng. Sau đó người ta có thế hiếu rằng các đối 
tượng và tác nhân là có thế biện hộ {khả biện} trong sự thiếu 
vắng của tự tính; do đó, người ta phân biệt sự khác nhau giữa sự 
vắng mặt của tự tính với sự không tồn tại. Vì vậy, người ta cũng 
phân biệt giữa sự tồn tại tự tính với sự tồn tại, nên người ta biết 
được rằng các nhận thức hiệu quả vốn không có tự tính nắm bắt 
các đối tượng {cũng} vốn không có tự tính, và v.v. . . 

Truy vẩn: Các nhận thức hiệu quả vốn biết rằng lửa và nhiên 
liệu thiếu vắng tự tính không thế là các cảm nhận, và do đó Ngài 
phải tin rằng chúng là các suy diễn. Neu thế, thì chúng dựa vào 
lý lẽ gì? 


Đáp: Neu các thứ như lửa và nhiên liệu có tự tính, thì các tự tính 
đó phải là giống nhau hoặc khác nhau. Sau khi các ngươi đã 
thấy điều này, thì các ngươi thấy rằng một phản bác về các tự 
tính vốn là giống nhau cũng như về các tự tính vốn là khác nhau 
đều phải kéo theo sự thiếu vắng của tự tính. Điều này đáp ứng 
hai tiêu chí đầu tiên của một lý lè đúng. Sau đó sự xác định rằng 
không có tự tính vốn là cùng một hay khác nhau thỏa mãn tiêu 
chí thứ ba, sự trình bày của lý lẽ {biện dần} trong chủ thế. Vì 
vậy, đó là một lý lẽ thỏa mãn ba tiêu chí đế trở thành một lý lẽ 
chính xác có khả năng dần đến kiến thức suy luận. Căn cứ vào 
lý lẽ đó, người ta chắc chắn rằng lửa và nhiên liệu thiếu tự tính; 
sự khắng định này là một suy luận. Trong trường hợp của phép 
suy luận được thừa nhận trước đây đã dựa trên những gì người 
khác chấp nhận, các ngươi nên hiếu rằng chúng ta sử dụng cùng 


438 



một phương pháp này đế phát triển ba tiêu chí và sự suy diễn 
tương ứng. 1 

Trong dạng thức Quv Mậu, luận điểm hoạt dụng như sau: "Nấu 
lửa và nhiên liệu có tự tính, thì chúng {các tự tính đó} sẽ phải 
hoặc giống nhau hoặc khác nhau", và "Neu chúng giống nhau, 
thì lửa sê đốt cháy chính nó", và v.v... Hình thức này sử dụng 
một điều mà bên kia chấp nhận như là một lý lẽ, tạo ra các hàm 
ý ngược lại với các tín điều của phía bên kia đó. Ví dụ này cũng 
sẽ cho phép các ngươi hiểu làm thế nào đế kiến lập các luận 
điếm Quy Mậu khác. 

Vì vậy, chừng nào các đối phương đó chưa từ bỏ các giáo lý 
Bản Chất Luận của họ, thì họ vẫn tiếp tục tin rằng các nhận thức 
hiệu quả xác lập các đối tượng suy diễn của nhiều bộ phận khác 
nhau trong một phép suy luận dựa trên kiến thức về các pháp tồn 
tại vốn một cách nền tảng. Giây phút mà họ thấy biết với nhận 
thức hiệu quả về tính phi nền tảng của mọi thứ, họ sẽ từ bỏ các 
giáo lý Bản Chất Luận của mình. [718] Minh Củ Luận khắng 
định: 2 

Truy vẩn: Tuy nhiên, sự phản bác của các nhà Bản Chất 
Luận có sử dụng một suy luận hay không, trong đó chủ thế, 
v.v... được xác lập một cách suy luận ít nhất từ một trong 
hai phía, ngay cả khi không cho cả hai phía? 

Đáp: Có. Phản bác đó sử dụng một lý luận được xác lập cho 
chính các nhà Bản Chất Luận, và không phải một lý luận xác 
lập cho bên khác [chắng hạn cho Trung Quán tông], vì đó là 
những gì được nhìn thấy trong thế gian. Trong thế gian, đôi 
khi người thắng và kẻ thua trong một tranh chấp được quyết 
định thông qua lời chứng thực của một nhân chứng mà hai 


1 BA554 Phép suy luận được thừa nhận trước đây (LRCM: 714) là: Mắt 
không thấy một cách nền tảng các sự vật vì nó không tự thấy 
chính nó. 

2 BA555 PPs: 34.13-35; D3796: Ha llbl-3. 


439 



bên chấp nhận như là đáng tin cậy. Tuy nhiên, đôi khi điều 
này có thế được quyết định bằng cách chỉ sử dụng các lời 
chứng thực của chính họ, mà không cần sự chứng thực của 
ai khác đế xác định bên nào thắng hay thua. Điều này đúng 
trong lĩnh vực lý luận triết học cũng như trong thế gian, vì 
nó chỉ là quy ước của thế gian mà vốn là phần cột trụ trong 
các giáo pháp triết học. 

Điều này đưa ra một ví dụ và một giải thích đế chỉ ra rằng các lý 
lẽ dựa trên những gì người khác chấp nhận là phù họp. 

Các nhà luận lý học cho rằng ba tiêu chí và chủ thế, v.v... phải 
được xác lập cho cả người đề xuất lần đối phưong, vì họ bảo 
rằng bất kỳ nhận thức hiệu quả nào được sử dụng đế xác lập ba 
tiêu chí, v.v... cho đối phưong cũng phải xác lập những điều 
này cho người đề xuất. Nguyệt Xứng bác bỏ điều đó. Cùng một 
bản luận trên khẳng định : 1 

Phản biện: Một người có thế chứng minh hay bác bỏ một 
mệnh đề về một điều gì đó vốn xác định cho cả hai bên. 
Nhưng Ngài không thế làm được điều này, khi Ngài cho 
rằng có sự nghi ngờ về việc liệu rằng chủ thế, v.v. . . có được 
xác lập cho một hoặc cho cả hai bên hay không. 

Đáp: Ngay cả các ngưoi những người nghĩ theo cách này 
nên chấp nhận phưong pháp mà chúng tôi ủng hộ, cụ thế là, 
suy luận đó là dựa trên quan điếm của thế gian về các pháp. 
Điều này có nghĩa là khi các ngưoi sử dụng Kinh điến đế bác 
bỏ một điểm nhất định, thì các ngưoi không nhất thiết phải 
sử dụng các kinh điến vốn chỉ có thế chấp nhận được bởi cả 
hai bên. Tại sao không? Bởi vì các ngưoi có thế sử dụng 
những điều mà chỉ có họ chấp nhận . 2 Những gì chúng tôi 


1 BA556 PPs: 35.5-36; D3796: Ha llb3-6.. 

2 Tình huống này có thể so sánh tương đương với mệnh đề luận lý kéo 
theo trong logic toán học: A -> B. Trong đó: 

440 



suy luận từ các ý tuởng riêng của đối phuơng sẽ luôn luôn 
đuợc xác lập cho các đối phuơng. Phuơng pháp này là đáng 
tin cậy, trong khi việc cố gắng xác lập một điều gì đó cho cả 
hai bên thì không {thế có}. Đó là lý do tại sao các định nghĩa 
của các nhà luận lý học là du thừa, vì những vị Phật giúp 
các đệ tử vốn là những người không hiếu biết thực tại qua 
việc sử dụng những gì mà các cá nhân đó nắm bắt hoặc 
chấp nhận. [719] 

Vậy, khi các lý lẽ đó đuợc sử dụng để chứng minh điều cần 
chứng minh đuợc xác lập cho cả hai phía với loại nhận thức hiệu 
quả đuợc giải thích truớc đây, thì đây là một lý lẽ Y Tự Khởi {Y 
Tự Khởi biện chứng pháp} [hoặc "svãtantra"]. Khi lý lẽ không 
đuợc xác lập theo cách đó và điều cần chứng minh lại đuợc 
chứng minh bằng cách sử dụng ba tiêu chí mà bên kia, tức đối 
phuong, chấp nhận nhu đang đuợc trình bày, thì điều này cấu 
thành phuong pháp Cụ Duyên {Quy Mậu biện chứng pháp}. 
Thật khá rõ ràng rằng đây là những gì đại su Nguyệt Xứng chủ 
định. 

(b)) Hệ thống nào cần theo để phát triển quan điểm trong 
dòng tâm thức của các ngưoi 


A là mệnh đề bao gồm hai mệnh đề con X và Y, (A = X A Y), của 
đối phương. Y là mệnh đề mà đối phương xác lập là đúng và X là 
mệnh đề đối phương chấp nhận (hay muốn chứng minh). Các nhà 
Trung Quán muốn phản bác mệnh đề X này. 

B là kết quả. Giả sử toàn bộ phép suy luận là chặt chẽ hợp lệ (tức 
giá trị của phép lập luận kéo theo là chân thật) và tìm thấy B lại là 
kết quả phi lý (sai hay dẫn đến mâu thuẫn) thì buộc tiền đề A phải 
là tiền đề sai. Ở đây, A lại là sự kết hợp của hai mệnh đề X và Y 
nên buộc hoặc là X là mệnh đề sai hoặc Y là mệnh đề sai, mà vì Y 
là mệnh đề vốn đã được xác lập (đối phương xem là đúng) cho 
nên chỉ còn một khả năng mệnh đề X của đối phương phải là 
mệnh đề sai. 


441 



Các nhà Trung Quán tông vĩ đại là những người theo thánh giả 
Long Thọ và người con tinh thần của ngài là Thánh Thiên chia 
thành hai hệ thống khác nhau: Cụ Duyên và Y Tự Khởi. Chúng 
tôi theo bên nào? Ớ đây, chúng tôi là các học trò của hệ thống 
Cụ Duyên. Hon nữa, như đã giải thích trước đây, chúng tôi bác 
bỏ tự tính hoặc bản chất nền tảng ngay cả ở mức thường tục; 
nhưng tất cả những gì đã được dạy về luân hồi và Niết-bàn phải 
hoàn toàn tưong thích với điều bác bỏ đó. Do vậy, các ngươi 
nên tìm đến tri kiến chắc chắn cả về cách thức sự tồn tại nền 
tảng bị phủ nhận lẫn cách thức mà Niết-bàn và Luân hồi vẫn 
khả dĩ. 

Các văn bản của hai bậc thầy này thường nói rằng các ngưoi nên 
tiến hành phân tích họp lý vốn kiểm nghiệm cấn thận về việc 
các pháp sẽ ra sao nếu chúng đã được chấp nhận như là tồn tại 
tự tính hay nền tảng. Vì thấy rằng các bản luận của thánh giả và 
con trai tinh thần của ngài đều tưong thuận đầy đủ về điều này, 
nên ta chấp nhận hệ thống đó. Theo đó, thật là rõ ràng rằng các 
ngưoi nên chấp nhận lập thuyết Cụ Duyên như được giải thích ở 
trên. 


442 



Chương 22: Phân Tích về Một cỗ Xe Ngựa 

(3") Làm thế nào để sử dụng thủ tục đó để tạo ra chánh kiến 
trong dòng-tâm thức của các ngưoi 

(a)) Làm thế nào đế xác định rằng không có tự ngã trong con 
người {nhân vô ngã} 

(1)) Thật sự xác định rằng tự ngã thiếu tự tính 
(a')) Cho ví dụ 

(1')) Chỉ ra rằng cồ xe tồn tại một cách gán định, 

mà không có tự tính 

(2')) Loại bỏ các phản đối về vô ngã 

(3')) Làm thế nào đế xác lập cỗ xe dưới nhiều tên 

gọi khác nhau 

(4')) Lợi thế mà các ngưoi tìm thấy quan điểm 
một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng ví dụ 
này. 




(3) Làm thế nào để sử dụng thủ tục đó để tạo ra chánh kiến 
trong dòng tâm thức của các ngưoi 

Phần thứ ba này mô tả làm thế nào đế phát triển tầm nhìn triết lý 
đúng trong dòng tâm thức của các ngưoi bằng cách sử dụng một 
thủ tục Cụ Duyên. Phần này có ba tiêu đề: 

1 . Làm thế nào để xác định nhân vô ngã [túc là không có tự 
bản tánh nền tảng của người] (Chuông 22-24) 

2. Làm thế nào đế xác định pháp vô ngã [không có tự ngã 
trong các hiện tượng] (Chuông 24) 

3. Làm thế nào đế loại bỏ các ngăn che phiền não và nhận 
thức bằng cách trở nên quen thuộc với những quan điểm đó 
(chuông 24) 

(a)) Làm thế nào đế xác định rằng không có tự ngã ở người 

Phần này có ba phần: 


443 



1 . Thật sự xác định rằng tự ngã [nghĩa là, người] thiếu vắng 
tồn tại tự tính (Chương 22-23) 

2. Việc dạy những gì tự ngã sở hữu cũng từ đó được xác lập 
như là việc thiếu vắng tự tính (Chương 23) 

3. Làm thế nào đế áp dụng những dòng lý luận đó cho các 
hiện tượng khác nữa (Chương 24) 

(1)) Thật sự xác định rằng tự ngã thiếu vắng tự tính 

Ớ đây có hai phần: 

1 . Đưa ra ví dụ [720] 

2. Chỉ ra những gì nó minh họa (Chương 23) 

(a')) Đưa ra ví dụ 

Một bản kinh trích dẫn trong Nhập Trung Luận Thích của 
Nguyệt Xứng cho biết: 1 

"Tự ngã" vốn là một tâm ma. 

Các ngươi đang có một tà kiến. 

Những họp uấn vốn chỉ là Không; 

Nên chang có chúng sinh trong ấy. 

Như ai nói về một cồ xe 
Phụ thuộc vào bộ phận của nó, 

Nên, ta dùng ước lệ: "chúng sinh" 

Trong phụ thuộc vào nơi các uẩn. 

Lấy ví dụ sự quy gán {định danh} của một cỗ xe trong mối phụ 
thuộc vào các bộ phận của nó, chăng hạn như các bánh xe của 
nó, đức Phật khắng định là tự ngã hay chúng sinh cũng là quy 


1 BA557 MAVbh ở MAV: 6.135, La Valine Poussin 1970b: 257-58; P5263: 
144.4.4-5. 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mchan: 5946) thêm vào rằng 
Thanh Biện cũng tụng kinh phi Đại thừa này. 

444 



gán trong sự phụ thuộc vào các uấn. Vì vậy, đầu tiên ta sẽ giải 
thích ví dụ về cồ xe. Lời giải thích của ví dụ này có bốn phần 

1 . Cho thấy cồ xe tồn tại một cách quy gán, mà không có tự 
tính 

2. Loại bỏ các phản đối về điều {thiếu tự tính} đó 

3. Làm thế nào đế xác lập cồ xe này duới nhiều tên gọi khác 
nhau 

4. Những lợi thế mà các nguôi tìm thấy quan điếm này 
nhanh chóng bằng cách sử dụng ví dụ này 

(1')) Chỉ ra rằng cỗ xe tồn tại một cách quy gán, mà không 
có tự tính 

Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết: 1 

Một cỗ xe không đuợc khắng định là { 1 } khác với các bộ 
phận của nó, cũng {2} không phải không khác. Nó {cỗ xe} 
{3} không sở hữu chúng. Nó {4} không phụ thuộc vào các 
bộ phận và {5} các bộ phận không phụ thuộc vào nó. Nó {6} 
không phải chỉ là tập họp của các bộ phận, cũng {7} không 
phải là hình dạng của chúng. Nó là nhu thế. 

Do đó, ngài nói rằng cũng giống nhu cồ xe chỉ là một sự quy 
gán vì nó không tồn tại theo một trong bảy cách này - là một với 
các bộ phận của nó, khác nhau với các bộ phận của nó v.v... - 
nên điều đó cũng {áp dụng} cho tự ngã và các uấn. Neu cỗ xe đã 
có một tự tính hay bản chất nền tảng, thì không nghi ngờ gì là nó 
sẽ đuợc xác lập bởi kiến thức lý luận vốn phân tích xem nó có 
tồn tại tự tính qua một cách bất kỳ trong bảy cách {nêu trên}. 
Tuy nhiên, vì nó không đuợc xác lập bởi kiến thức như vậy qua 
một cách bất kỳ trong bảy cách, nên nó không tồn tại một cách 
tự tính. 


1 BA558 MAV: 6.151, La Vallee Poussin 1970b: 271-72; D3861: Ha 211b4- 

5. 


445 



{ 1 } Các bộ phận của một cỗ xe là những trục bánh, các bánh xe, 
các đinh ốc, v.v... cỗ xe một cách bản chất không phải là một 
với những bộ phận đó. [721] Neu nó là một, thì sẽ có những sai 
lầm như sau: cũng giống như các bộ phận là số nhiều, do đó, cỗ 
xe cũng sẽ là nhiều; cũng giống như cỗ xe là đơn nhất, vì vậy 
các bộ phận cũng sẽ là đơn nhất; tác nhân và đối tượng sẽ là 
một. 

{2} Cũng không phải cồ xe một cách bản chất tách biệt với các 
bộ phận của nó bởi vì nếu điều đó xảy ra nó sẽ được nhìn thấy 
một cách tách biệt, riêng rẽ khỏi các bộ phận, giống như ấm 
đựng và vải vóc {là tách biệt}, nhưng điều đó không phải. Ngoài 
ra, sẽ không có lý do đế quy gán cồ xe trong mối quan hệ đến 
các bộ phận đó. 

{4} {5} Hai trong số các lập thuyết liên quan đến việc nhìn nhận 
một cỗ xe và các bộ phận của nó như là cơ sở và vật phụ thuộc. 
Một cồ xe không phải là cơ sở cho các bộ phận của nó, giống 
như một cái bát chứa sữa chua, cũng không phải nó yên nghỉ 
trong các bộ phận của nó, như Đe-bà-đạt-đa {skt. Devadatta} 
trong một mái lều, bởi vì các mối quan hệ như vậy chỉ có thế 
được chứng minh nếu một cỗ xe và các bộ phận của nó đã được 
tách biệt một cách nền tảng, nhưng chúng không như thế. Ớ đây 
chúng tôi không bác bỏ sự tồn tại tương hồ đơn thuần; chúng tôi 
bác bỏ một cơ sở và vật phụ thuộc vốn tồn tại bằng tự tính. 
Ngay cả hai ví dụ vừa đề cập nói đến các tình huống trong đó 
phía bên kia chấp nhận rằng có những cơ sở đặc tính tự tính và 
những sự phụ thuộc. Tất cả các trường hợp tương tự nên được 
hiếu theo cách này. 

{3} Khả năng sở hữu cũng không đứng vững. Nếu các ngươi 
cho rằng cỗ xe sở hữu các bộ phận của nó như là Đe-bà-đạt-đa 
sở hữu các con bò - nghĩa là, như là các đối tượng khác hơn 
chính Đe-bà-đạt-đa - thì, như là những con bò và Đe-bà-đạt-đa 
được thấy một cách tách biệt, thì tương tự như vậy, một cồ xe và 
các bộ phận của nó phải được nhìn thấy một cách riêng biệt, 
nhưng chúng không thế. Vì vậy, không có sự sở hữu như vậy. 
Cũng là bất họp lý khi một cỗ xe nên sở hữu các bộ phận của nó 


446 



giống như cách Đe-bà-đạt-đa sở hữu tai của ông ta bởi vì hiện 
giờ chúng tôi đang bác bỏ sự khác biệt tự tính. Đối với các pháp 
tồn tại một cách tự tính, thì loại sở hữu này sẽ dính dáng đến sự 
duy nhất tự tính, và chúng tôi đã bác bỏ điều đó. Một lần nữa, 
chúng tôi không bác bỏ sự tồn tại thường tục về việc đơn thuần 
có một lỗ tai của Đe-bà-đạt-đa, và cùng điều này cũng áp dụng 
cho một cỗ xe. [722] Vì thế chúng tôi bác bỏ sự sở hữu bản chất 
{sở hữu tự tính} đặc trưng. 

{6} {7} Đối với hai lập thuyết còn lại, Nhập Trung Luận của 
Nguyệt Xứng nói: 1 

Neu chỉ đơn thuần tập họp những bộ phận đã là một cồ xe, 
Thì, cỗ xe sẽ tồn tại ngay cả khi các bộ phận của nó nằm rời 
thành từng chi tiết. 

Không có toàn bộ, các bộ phận không tồn tại. 

Do đó chỉ có hình dạng cũng không thế là cỗ xe. 

Một số người xem xét đơn thuần tập họp của các bộ phận hoặc 
hình dạng đặc biệt của các bộ phận là cồ xe. Thật không biện hộ 
được cho việc cỗ xe chỉ là tập họp các bộ phận của nó. Có hai 
điểm được thực hiện ở đây: (1) Nó là trái với lý lẽ. Một cỗ xe sẽ 
tồn tại ngay cả trong một tập hợp đầy đủ các bộ phận tách rời - 
bánh xe và v.v. . . nằm thành từng miếng - vì tập hợp đơn thuần 
của các bộ phận là một cồ xe. (2) Nó trái ngược với khắng định 
của họ. Các nhà Bản Chất Luận Phật giáo khắng định rằng 
không có những toàn thể, mà chỉ có các nhóm của các bộ phận. 
Neu điều này là như vậy, thì ngay cả các bộ phận sẽ không tồn 
tại bởi vì cái nào có các bộ phận, tức là các toàn thể, sẽ không 
tồn tại. Do đó, vì ngay cả đơn thuần các nhóm của các bộ phận 
sê không tồn tại, nên tập họp của các bộ phận không thế là một 
cồ xe. 

Những khắng định của đại sư Nguyệt Xứng khiến không còn 
cần thiết đế thêm các đặc tính vào sự phản bác về việc cỗ xe chỉ 


^559 MAV: 6.152, La Vallee Poussin 1970b: 272; D3861: Ha 211b5. 

447 



là tập họp của các bộ phận của nó. Điều này là do tập hợp là cơ 
sở của sự quy gán cho cỗ xe. Cho nên, ngài nói rằng vì tập hợp 
của các uấn là cơ sở đế mà tự ngã đuợc quy gán, nên nó không 
thể là tự ngã. 1 

Phản biện: Tôi không cho rằng tập họp đơn thuần của các bộ 
phận là cồ xe; mà đúng hơn, tôi thừa nhận cỗ xe với hình dạng 
riêng biệt của các bộ phận khi chúng đuợc lắp ráp. 

Đáp: Khi nói điều này, nguơi có mâu thuẫn với các xác nhận 
của riêng mình. Nhu đã giải thích ở trên, vì nguơi khắng định 
rằng những gì có các bộ phận không tồn tại, thì các bộ phận 
cũng sẽ không tồn tại. Vì vậy, thật là bất họp lý khi thừa nhận 
hình dạng đơn thuần của các phần nhu là cồ xe. Từ "cũng" trong 
câu kệ vừa trích dần có nghĩa là với chỉ tập hợp đơn thuần đó, 
thì không thế là cồ xe. 

Hơn nữa, nếu các nguơi nói rằng một hình dạng nhu thế là một 
cồ xe, thì phải chăng hình dạng của các bộ phận riêng lẻ là cồ xe 
hay hình dạng của tập họp là cỗ xe? [723] Neu là hình dạng các 
bộ phận riêng lẻ, thì phải chăng nó có một hình dạng không 
khác với hình dạng của các bộ phận truớc khi chúng đuợc lắp 
ráp? Hoặc là phải chăng nó có hình dạng không giống nhu hình 
dạng của chúng truớc khi lắp ráp? Nhập Trung Luận của Nguyệt 
Xứng chỉ ra một sai lầm ở lập thuyết đầu tiên: 2 

Neu nguơi bảo hình dạng mà mỗi bộ phận đã có, 

Là những gì chúng ta thấy nhu một cỗ xe, 


1 BA560 Cf. MAV: 6.135cd (La Vallee Poussin 1970b: 258), bảo rằng tự 
ngã được quy gán trong sự phụ thuộc vào các uẩn. Do đó, sự tập 
hỢp đơn thuần của các uẩn thì không phải là tự ngã, và MAV: 6.138- 
139 (La Vallee Poussin 1970b: 262), nói "Vì bậc Thánh giả dạy rằng 
tự ngã phụ thuộc vào sáu thành tố ... và sáu cơ sở ... nên tự ngã 
không là một trong các thứ này hoặc một cách cá thể hoặc một cách 
tập hỡp. 

2 BA561 MAV: 6.153, La Vallee Poussinl970b: 273; D386I: Ha 211b6. 

448 



Thì giống như không có cỗ xe khi các bộ phận chưa lắp ráp, 
Nên, thật cũng thế khi chúng đã được lắp ráp. 

Ngoài ra, các hình dạng của các bánh xe và v.v... không có các 
tỉnh năng sau khi lắp ráp, không giống như những hình dạng mà 
chúng đã có trước khi lắp ráp. Vì vậy, cũng giống như không có 
cồ xe khi các bộ phận là tách biệt, không có cồ xe khi chúng 
được lắp ráp. 

Giả sử rằng cỗ xe có hình dạng nào khác tách ra khỏi hình dạng 
của các bánh xe và v.v. . . trước khi lắp ráp - mà nó xuất hiện sau 
đó, khi chúng được lắp ráp, và không giống như hình dạng của 
những bộ phận trước đó. Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng 
khẳng định sai lầm này : 1 

Neu giờ cỗ xe tự nó tại đây, 

Đã có một hình dáng khác về các bánh và v.v. . . 

Thì đó phải là một bằng chứng, nhưng điều đó không xảy ra 
Do đó, hình dạng đon thuần không là một cỗ xe. 

Nếu có điều gì đó khác, tính năng nào đó không tưong tự, giữa 
hình dạng của các trục xe, bánh xe và v.v. . . trước khi lắp ráp và 
hình dạng của chúng sau khi lắp ráp, thì điều này sê phải là một 
bằng chứng. Tuy nhiên, bất kế ngưoi nhìn thấy thế nào nhưng 
ngưoi không quan sát thấy như vậy. Do đó, thật là không họp lý 
khi một hình dạng nào đó của các bộ phận sau khi lắp ráp không 
giống như hình dạng của các bộ phận trước đó đế lắp thành cồ 
xe này. 

Phản biện: Tôi không cho rằng các hình dạng cá thế của các bộ 
phận riêng lẻ là một cồ xe; tôi xem hình dạng chung của tập họp 
các bộ phận là một cồ xe. 


1 BA562 MAV: 6.154, La Valine Poussin 1970b: 274; D3861: Ha 211b6-7. 

449 



Đáp: Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng khắng định sự sai lầm 
này: 1 

Theo các ngươi, các tập hợp không hề tồn tại, 

Nên, hình dạng không thê là hình dạng của tập hợp các bộ 
phận. 

Làm thế nào các ngươi có thế nhìn thấy một cồ xe 
Trong hình dạng của một điều gì đó không hề tồn tại? 

Điều này có nghĩa rằng thật bất họp lý đế hình dạng của một tập 
hợp là một cồ xe, bởi vì các tập hợp không tồn tại một cách bản 
chất, nên thật là bất khả biện hộ khi gán đặt hình dạng vào một 
tập hợp. [724] Vì, những nhà Bản Chất Luận các ngươi cho rằng 
tất cả các hiện tượng tồn tại một cách gán đặt có các cơ sở tồn 
tại một cách thực chất của sự gán đặt. Một tập hợp các bộ phận 
không có tự tính hay bản chất nền tảng - nó thiếu thật chất. Neu 
nó đã tồn tại một cách tự tính, thì nó sẽ có thế hoặc là một với 
nhau hoặc là khác nhau với các bộ phận bao gồm trong tập hợp. 
Cho dù các ngươi khẳng định thế nào, thì chúng tôi đều có thể 
bác bỏ các ngươi như đã giải thích ở trên trong trường họp của 
cỗ xe. 2 

Trong hệ thống riêng của chúng tôi, chúng tôi không khắng định 
rằng các cơ sở của sự quy gán của các hiện tượng vốn tồn tại 
một cách danh định là tồn tại một cách thật chất. Hình dạng của 
tập hợp những bộ phận này là cơ sở mà cỗ xe được quy gán vào 
đó. Tuy nhiên, vì cỗ xe là một hiện tượng tồn tại một cách quy 
gán vốn được quy gán cho hình dạng đó, nên chúng tôi không 
xem hình dạng đơn thuần của tập họp là cồ xe. Vì vậy, trong 
việc bác bỏ lập thuyết cho rằng hình dạng của tập hợp {các bộ 
phận} là cồ xe, chúng tôi không phải thêm thắt bất kỳ đặc tính 
nào như là "tối hậu" vào những điều chúng tôi đang bác bỏ. 


^563 MAV: 6.155, La Valtee Poussin 1970b: 274; D3861: Ha 211b7. 
2 BA564 LRCM: 720. 

450 



Phản biện: Không có lý do nào khiến chúng ta không thế quy 
gán cỗ xe lên một hình dạng vốn thiếu vắng sự tồn tại thật sự và 
{hình dạng đó} vốn phụ thuộc vào một tập họp mà thiếu sự thật 
hữu. 

Đáp: Trong truờng họp đó, các nguôi phải đồng ý rằng không 
có lý do nào đế không chấp nhận việc sinh khởi của tất cả các 
hậu quả thiếu vắng sự thật hữu - gồm các nhân tố cấu hợp, các 
chồi non, và v.v... - trong sự phụ thuộc vào các nguyên nhân 
vốn thiếu vắng sự tồn tại thật sự - gồm ý thức vô minh, các hạt 
giống, và v.v... Nhu Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng khắng 
định : 1 

Vì đây là những gì các nguôi khắng định, 

Các nguôi cũng nên hiểu rằng tất cả các hậu quả đó 
Vốn có các bản chất không thật đuợc sinh khởi 
Trong sự phụ thuộc vào các nguyên nhân không thật. 

Ví dụ này về cỗ xe cũng ngăn cản việc thừa nhận sự kết họp đon 
thuần của tám loại hạt tử - bao gồm sắc, v.v. . . - để cấu họp nên 
nhu những cái ấm . 2 Nó cũng bác bỏ sự quy gán của các ấm và 
v.v... trong sự phụ thuộc vào tám loại hạt tử tồn tại một cách 
bản chất; và nó bác bỏ đề xuất rằng các ấm và v.v... đuợc đặt 
trong các hình dạng khác biệt của các sắc tuớng tồn tại một cách 
bản chất và v.v... Tại sao? Vì sắc tuớng và v.v... không đuợc 


^565 MAV: 6.156, La Vallee Poussin 1970b: 275; D3861: Ha 211b7- 
212al. 

2 BA566 Các nhà Tỳ-bà-sa bộ {Vaibhãsika} cho rằng các đối tượng thô 
của thế giới vật chất được cấu trúc một cách tối hậu bởi các hạt tử 
cực kỳ vi tế vốn "không có thành phần một cách định hướng" ở 
mức mà chúng không có mặt phía tây hay phía đông, mặt trên hay 
mặt dưới và v.v... Tuy nhiên, các hạt tử này không phải không có 
thành phần một cách tối hậu, vì trong chúng là một hợp uẩn bao 
gồm ít nhất tám chất liệu: đất, nước, lửa, gió, sắc, hương, vị và 
xúc 


451 



sinh khởi một cách tự tính, nên chúng không có bản chất cố hữu, 
và do đó thật là không khả biện đế chúng tồn tại một cách thật 
chất. [725] Theo đó, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng khắng 
định: 1 

Do đó, không họp lý khi cho rằng một sự thấy biết về một 
cái ấm 

Phát khởi trong mối quan hệ với một cấu hình cụ thế của sắc 
tuớng. 

Vì chúng không đuợc sinh khởi, nên sắc tuớng và v.v... 
cũng không tồn tại. 

Vì vậy, thật là bất hợp lý đế một cái ấm có hình dạng của 
một tập hợp các sắc tuớng. 

Nghỉ ngại : Giống nhu một cồ xe, nếu cái ấm không phải là hình 
dạng của sự kết hợp các bộ phận của nó, thì điều này sê hàm ý 
rằng đặc tính xác định của một cái ấm không phải là bụng tròn 
và v.v. . ., vì những đặc tính này cấu thành một hình dạng. 

Đáp: Chúng tôi cho rằng vật gì là bụng tròn, cổ dài, và v.v... sẽ 
là một cái ấm, nhung chúng tôi không chấp nhận rằng hình dạng 
bụng tròn là một cái ấm, nếu không, chúng tôi sẽ phải đồng ý 
rằng các bụng và các cố cũng là các ấm. 

(2')) Loại bỏ các phản đối về vô ngã 

Phản biện của nhà Bản Chất Luận : Khi Ngài sử dụng lý lẽ đế 
phân tích câu hỏi về tự tính, qua việc tìm kiếm cỗ xe trong bảy 
cách vừa giải thích, và Ngài không tìm thấy nó, nên buộc cồ xe 
không tồn tại. Tuy nhiên, nếu điều này đã nhu thế, thì các định 
danh thuờng tục của cồ xe {cũng} sẽ không đuợc tạo ra trên thế 
gian. Điều này không biện hộ đuợc; hãy chứng kiến các biếu thị 


^567 MAV: 6.157, La Vallee Poussin 1970b: 275-76; D3861: Ha 212al- 

2 . 

452 



chắng hạn như "Tìm một cồ xe", "Mua một cỗ xe", và "Làm một 
cồ xe". Vì vậy, những thứ như những cỗ xe có tồn tại. 

Đáp: Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng cho thấy sai 
lầm này chỉ xảy đến với các ngươi, những nhà Bản Chất Luận, 
mà không phải với chúng tôi. 

Trước tiên, nếu đã {xảy ra} như các ngươi nói, thì những ước lệ 
thế gian như "Tìm một cồ xe" không thế tồn tại. Vì, khi các 
ngươi thừa nhận các pháp như tồn tại, thì các ngươi sử dụng 
phân tích lý luận nhằm tìm kiếm đế xem liệu chúng có bản chất 
cố hữu không; nhưng khi được tìm kiếm bằng cách lập luận như 
vậy, thì cỗ xe không tìm thấy được trong bất kỳ cách nào của 
bảy cách. Vì các ngươi không đưa ra phương pháp nào khác đế 
xác lập các pháp, nên cồ xe sẽ không tồn tại. [726] Dường như 
ngày nay, một số người tuyên bố ủng hộ ý nghĩa của Trung 
Quán trình bày một luận điểm được thực hiện bởi những người 
ủng hộ sự tồn tại thật sự như là hệ thống Trung Quán: "Khi lập 
luận tìm kiếm đế xem liệu một cồ xe có bản chất cố hữu không 
và thất bại trong việc tìm thấy một cồ xe, thì một cỗ xe không 
tồn tại". Một sai sót không thế phủ nhận của các khắng định như 
vậy là chúng khiến cho không thế đưa ra bất cứ một trình bày 
nào về các hiện tượng thường tục. 

Đoạn văn sau đây từ Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng cho 
thấy lập thuyết của chúng tôi không có vấn đề này: 1 

Cỗ xe này không được xác lập trong bảy cách, 

Cho cả thực tại lẫn cho thế gian này. 

Tuy nhiên, chang phân tích, chỉ dành cho thế gian, 

Thì nó là quy gán phụ thuộc vào các bộ phận của mình. 

Ý nghĩa của điều này là như sau: Khi lý lẽ tìm kiếm đế xem liệu 
cồ xe có tồn tại một cách tự tính không, thì nó không tìm thấy 


1 BA568 MAV: 6.158, La Valtee Poussin 1970b: 277; D3861: Ha 212a2-3. 

453 



được từ bất kỳ cách nào trong bảy cách. Điều này đúng trong 
khuôn khố của toàn bộ Nhị Đe {ước lệ và tối hậu} . Nhưng khi 
lý lẽ thất bại trong việc tìm thấy nó trong bảy cách thức ấy, liệu 
rằng điều này có bác bỏ cỗ xe? Làm thế nào có thế như thế? Lý 
luận, vốn phân tích liệu các pháp có tồn tại tự tính hay không, 
thì không xác lập sự khắng định của cỗ xe; thay vào đó, hãy đế 
phân tích lý luận sang một bên, nó được xác lập bởi một ý thức 
đon thuần, không khiếm khuyết, thường tục, không siêu việt - 
nghĩa là, ý thức thế gian. Do đó, cách thức một cỗ xe được thừa 
nhận là nó được xác lập như tồn tại một cách quy gán; nó được 
quy gán trong sự phụ thuộc vào các bộ phận của nó. 

Phản biện: Khi một thiền giả phân tích theo cách này, thì lý lẽ 
không tìm thấy một cồ xe; do đó, cỗ xe không tồn tại nền tảng 
hoặc về tự tính. Tuy nhiên, các bộ phận của nó có tồn tại tự tính. 

Đáp: Các ngưoi đang tìm kiếm các sợi chỉ trong đống tro tàn 
của vải đốt, điều đó là buồn cười. Neu toàn bộ không tồn tại, thì 
các bộ phận cũng không. Như Nhập Trung Luận của Nguyệt 
Xứng nói: 1 

Khi cồ xe chính nó không tồn tại, 

Thì cả toàn bộ lần các bộ phận của nó cũng không tồn tại. 

Như vậy, nếu toàn bộ không tồn tại, các bộ phận cũng không tồn 
tại. 

Nghi ngại : Điều này là không thế biện hộ bởi vì khi cồ xe bị phá 
hủy, thì tập họp của các bộ phận - bánh xe và v.v... - vẫn còn 
hiển nhiên. [727] 

Đáp: Không, vì chỉ những ai đã từng thấy cỗ xe trước đó sẽ 
nghĩ: “Những bánh xe này và v.v... là của một cồ xe". Những 


^569 MAV: 6.161ab, La Vallee Poussin 1970b: 280; D3861: Ha 212a4. 
454 



người khác sẽ không nghĩ như vậy. Khi cỗ xe bị phá hủy, các 
bánh xe và v.v... không có mối liên hệ đến cồ xe và do đó 
chúng không phải là các bộ phận của cồ xe. Vì vậy, không phải 
là toàn thế cỗ xe mà cũng không phải là các bộ phận của cồ xe 
tồn tại vào thời điểm đó. Vào thời điếm đó, trong mối quan hệ 
về cồ xe, thì không phải là toàn bộ mà cũng không phải là các 
bộ phận tồn tại. Tuy nhiên, các bánh xe, v.v... là các toàn thế 
trong mối quan hệ với các thành phần riêng của chúng và các 
thành phần này là các bộ phận của chúng. Do đó, các ngưoi 
không thê thừa nhận các bộ phận mà không có một toàn thê. 
Hon nữa, các ngưoi nên sử dụng ví dụ về cỗ xe đế hiểu rằng các 
bộ phận không tồn tại nếu không có các toàn thế. Như Nhập 
Trung Luận của Nguyệt Xứng nói: 1 

Khi cồ xe bị đốt cháy, các bộ phận của nó không tồn tại. 

Như trong ví dụ này, khi ngọn lửa của tâm phân tích đốt 
cháy các toàn thế, các bộ phận cũng không tồn tại. 

(3')) Làm thế nào để xác lập các cỗ xe dưói nhiều tên gọi 
khác nhau. 

Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng khẳng định: 2 

Lập thuyết của chúng tôi xác lập rất rõ ràng sự định danh 
thường tục của một cỗ xe trong khuôn khố của điều gì quen 
thuộc với thế gian; hon thế nữa, các ngưoi cũng nên khắng 
định các tên khác nhau bất kỳ của cồ xe trong bối cảnh quen 
thuộc với thế gian, mà không phân tích. Vì thế: 

Cùng một cỗ xe đó được biết đến như một toàn thể, như 
một cấu hợp, và như một tác nhân. 


^570 MAV: 6.161cd, La Vallee Poussin 1970b: 280; D3861: Ha 212a4- 
5. 

2 BA571 MAVbh ở MAV: 6.159a-c, La Valtee Poussin 1970b: 278; 
P5263: 147.3.1-2. 


455 



Chúng sinh được xác lập như là các sở hữu chủ của năm 
uẩn. 

Liên quan đến các bộ phận và các thành phần như là các bánh 
xe, một cồ xe được xác lập như là sự tham chiếu về các quy ước 
"toàn bộ" và "cấu thành". Tương tự như vậy, nó được định danh 
dưới tên quy ước là "tác nhân" với sự tham chiếu đến hoạt động 
của nó về các bánh xe chiếm hữu, v.v... và với danh định quy 
ước là “sở hữu chủ" trong mối liên hệ đến các bộ phận được 
chiếm hữu {bị sở hữu}. [728] 

Một số Phật tử cho rằng chỉ có các nhóm của các thảnh phần và 
các bộ phận tồn tại, và rằng vì việc không có gì khác với điều đó 
là hiển nhiên, nên các toàn thể và những cấu họp không tồn tại. 1 
Tương tự vậy, họ cho rằng chỉ có các hành vi tồn tại, nhưng các 
tác nhân thì không, và rằng vì việc không có gì khác với sự 
chiếm hữu là hiến nhiên, nên sự chiếm hữu tồn tại nhưng sở hữu 
chủ thì không, về mặt các quy ước của thế gian, thì các lập 
thuyết này là không chính xác, bởi vì, khi chúng đã chính xác, 
thì ngay cả các bộ phận và v.v... sẽ không tồn tại. Với điểm đó 
trong tâm trí, Nguyệt Xứng nói: "Đừng phá hủy các quy ước 
quen thuộc với thế gian”. 2 

Vì vậy, những gì chúng tôi chủ trương không vi phạm nguyên 
tắc của Nhị Đe: Một cách tối hậu, thì các toàn thế và v.v... 
không tồn tại, mà cả các bộ phận và v.v. . . cũng không; một cách 
thường tục, thì các bộ phận và v.v. . . tồn tại, nên các toàn thế và 
v.v... cũng thế. 

(4')) Những lọi điểm mà các ngươi tìm thấy một cách nhanh 
chóng bằng cách sử dụng ví dụ này 


1 BA572 LRCM:722. 

2 BA573 MAV: 6.159d, La Valtee Poussin 1970b: 278; D3861: Ha 212a3. 
456 



Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng cho biết: 1 

Các ước lệ thế gian này không tồn tại khi được phân tích 
theo cách đó, nhưng chỉ tồn tại thông qua việc được xem là 
điều đưong nhiên, mà không phải chịu sự khảo sát tường 
tận. Vì thế, khi thiền giả phân tích các thường tục thế gian 
qua chính tiến trình này, họ sẽ rất nhanh chóng thấu hiếu 
chiều sâu của thực tại. Như thế nào? 

"Điều gì không tồn tại trong bảy cách - thì làm sao nó có 
thể tồn tại?" 

Tư duy như vậy, các thiền giả không tìm thấy sự tồn tại 
của cồ xe. 

Và qua đó, cũng dề dàng đi vào thực tại. 

Do vậy, các ngưoi cũng nên khắng định việc xác lập cỗ 
xe theo cách đó. 

Điều này có nghĩa rằng thông qua một phân tích như vậy về cồ 
xe mà các ngưoi nhanh chóng thấu hiếu được ý nghĩa sâu xa 
nhất của thực tại - rằng không có tự tính. Như vậy, rõ ràng đây 
là một điểm rất trọng yếu. [729] Các thiền giả, theo cách này, 
phân tích cách thức tồn tại của các pháp sẽ phát triển một sự 
chắc chắn, bằng cách tư duy rằng: "Neu cỗ xe này tồn tại một 
cách tự tính, thì khi ta tìm kiếm với lập luận vốn tìm đế thấy 
xem liệu nó tồn tại tự tính hay không, qua cách bất kỳ của bảy 
cách - cùng một, hay khác nhau, và v.v..., ta chắc chắn sẽ tìm 
thấy nó từ một trong bảy cách đó. Tuy nhiên, ta không tìm thấy 
nó trong bất kỳ cách nào của bảy cách. Thật rõ ràng rằng, mặc 
cho việc không tìm ra nó, ta không thế phủ nhận quy ước về cồ 
xe; tuy nhiên, cố xe được quy gán chỉ do cách con mắt của tâm 
thức bị sai lạc bởi các màng che mờ của vô minh. Nó không 


^574 MAVbh ở MAV: 6.160, La Vallee Poussin 1970b: 279; 
P5263: 147.3.8-147.4.2. 


457 



phải là tồn tại tự tính". Các thiền giả như thế cũng sè dề dàng 
bước vào thực tại. 

Từ "cũng" trong cụm từ của Nguyệt Xứng "cũng dề dàng đi vào 
thực tại" cho thấy rằng phân tích này không phưong hại đến các 
ước lệ. 

Như là một hệ thống cho việc phác họa các lựa chọn thay thế 
trong phản bác về sự tồn tại tự tính của cỗ xe, sự thấm tra về bảy 
phưong cách này làm rõ các khả năng và làm tường minh một 
cách to tát các luận điểm bác bỏ. Vì vậy, thật dề dàng đế nhận ra 
rằng một cồ xe thiếu sự tồn tại tự tính bằng cách sử dụng phân 
tích này. 

Tóm lại, có ba lợi thế đế trình bày đề tài này như được giải thích 
ở trên, bắt đầu với cỗ xe: (1) lợi thế về việc thật dề dàng đế bác 
bỏ quan điểm thường hằng vốn gán đặt thêm sự tồn tại tự tính 
lên các pháp, (2) lợi thế về việc thật dề dàng đế bác bỏ quan 
điểm hư vô cho rằng phụ thuộc duyên khởi là không có hiệu lực 
trong sự thiếu vắng tự tính, và (3) tiến trình thấm tra của các 
thiền giả, trong đó xác lập hai lợi thế đầu tiên bằng cách thực 
hiện phân tích chỉ trong cách như thế. Đe chi tiết hóa ba điều 
này: 

(1) Khi các ngưoi sử dụng một phưong pháp rất cô đọng về việc 
bác bỏ tự tính, thì việc đon thuần bác bỏ giống nhau và khác 
nhau trở nên thật khó hiểu; nó càng trở nên khó khăn khi có quá 
nhiều lựa chọn thay thế. Vì vậy, phân tích bảy cách là khá thích 
hợp. 

(2) Trong đó, các ngưoi bác bỏ một đối tượng của phép phủ định 
với một tiêu chí thêm vào trong suốt bác bỏ ban đầu, các ngưoi 
bác bỏ sự tồn tại tự tính mà không làm tốn hại đến sự tồn tại 
thường tục của các hành vi và các tác nhàn. 

(3) Sau khi các ngưoi đã phát triển sự chắc chắn rằng nhân tố bị 
biện dẫn - sự tồn tại tự tỉnh - không mở rộng vượt quá yếu tố 
biện dần - bảy cách thức, như là cùng một và khác nhau - thì 
các ngưoi chỉ ra rằng mồi một trong bảy cách đó đều đi đến mâu 
thuẫn. Khi các ngưoi xác định rằng mồi một trong bảy cách là 
mâu thuẫn, điều này phủ định yếu tố biện dần, theo đó yếu tố bị 


458 



biện dần cũng bị phủ nhận. [730] Sau khi các ngươi đã làm điều 
này một lần, thì các ngươi lặp lại phát triển sự chắc chắn quả 
quyết rằng không có tự tính. Sau đó, khi các ngươi thấy rằng các 
ngươi không thế phủ nhận ước lệ về cồ xe mặc dù không có tự 
tính, thì các ngươi nghĩ rằng, "Ô, thật là ngạc nhiên biết bao khi 
các nhà ảo thuật về nghiệp và những phiền não gợi lên những ảo 
tưởng này, chang hạn như các cỗ xe! Mồi điều phát khởi, mà 
không có sự nhầm lần thậm chí nhỏ nhất, từ chính tự các nhản 
và duyên của nó; mỗi điều trong chúng đều không có đến một 
chút dấu vết nhỏ nhất nào của sự tồn tại tự tính hoặc nền tảng". 
Các ngươi sẽ chắc chắn rằng duyên khởi nghĩa là các pháp 
không được sinh khởi một cách không có tự tính. Như Tứ Bách 
Luận Thích của Nguyệt Xứng cho biết: 1 

Những cái ấm và v.v. . . không tồn tại theo phân tích năm lóp 
như là liệu rằng chúng giống hay khác với các nguyên nhân 
của chúng. Tuy nhiên, thông qua các sự quy gán phụ thuộc, 
chúng có the làm những việc như chứa đựng hoặc múc mật 
ong, hoặc nước, hoặc sữa. Điều này có tuyệt vời không chứ? 


Và: 

Điều gì thiếu vắng tự tính - và lại là hiến nhiên - thì [sẽ vẫn] là 
trống rỗng về tự tính, như là vòng tròn của vòng lửa xoay tít. 


1 BA575 Cát, P5266: 264.1.3-5,265.3.2. 


459 



460 



Chương 23: Cá Nhân Thiếu Bản Chất cố 
Hữu {nhân vô ngã} 

(b')) Chỉ ra ví dụ minh họa điều gì 

(1')) Ví dụ minh họa cách thức mà cá nhân thiếu vắng tự 
t ính 

(a")) Bác bỏ lập thuyết cho tự ngã là một với các uấn 
(b")) Bác bỏ lập thuyết cho tự ngã là khác nhau với 
uẩn 

(c"» Làm thế nào các luận điểm đó cũng bác bỏ từng 
điều trong những luận cứ còn lại 
(d")) Làm thế nào cá nhân trình hiện nhu một ảo ảnh 
dựa trên bác bỏ đó 

(2’)) Ví dụ minh họa cách cá nhân đó đuợc xác lập duới 
tên gọi khác nhau 

(2)) Giảng dạy rằng tự ngã tự nó cũng đuợc xác lập nhu thiếu 
vắng tự tính 




(b')) Chỉ ra các ví dụ minh họa điều gì? 

Phần này thảo luận về điều mà ví dụ về cồ xe minh họa, có hai 
tiểu phần: 

1. Ví dụ minh họa cách thức của nhân vô ngã 

2. Ví dụ minh họa cách cá nhân đuợc xác lập duới các tên 
khác nhau 

(1')) Ví dụ minh họa cách thức của nhân vô ngã 

Phần này có bốn phân mục: 

1. Phản bác của lập thuyết cho rằng tự ngã là một với các 
uẩn. 

2. Bác bỏ lập thuyết cho tự ngã là khác nhau với các uấn 


461 



3. Làm thế nào các luận cứ đó cũng bác bỏ từng điều trong 
các lập thuyết còn lại. 

4. Làm thế nào cá nhân trình hiện nhu một ảo ảnh dựa trên 
phản bác đó 

(a ")) Bác bỏ lập thuyết cho tự ngã là một với các uấn 

Trong truờng họp tống quát, chúng tôi thấy trong tục giới rằng 
khi một hiện tuợng đuợc phân loại trong suy tuởng là có mặt 
đồng thời, thì nó bị loại trừ khỏi trạng thái không có mặt đồng 
thời, và khi nó đuợc phân loại là không có mặt đồng thời thì nó 
bị ngăn trừ khỏi trạng thái có mặt đồng thời. Một cách tống quát, 
do đó, là một và khác nhau, cũng nhu đơn nhất và nhiều, có tính 
loại bỏ lựa chọn còn lại vì việc không đi cùng nhau và việc đi 
cùng nhau một cách tuông ứng là đon nhất và nhiều. [731] Khi 
các nguôi phân tích rằng nói chung điều gì đó phải là một hay 
không phải là một, thì sau đó các nguôi cũng sẽ phân tích rằng 
trong truờng hợp cụ thế của điều gì tồn tại nền tảng, thì nó phải 
là một một cách nền tảng hoặc là khác nhau một cách nền tảng. 
Vì vậy, nếu một tự ngã hoặc một cá nhân tồn tại một cách nền 
tảng hoặc bản chất, thì nó chỉ có thế là một với các uấn của nó 
hoặc là khác nhau với các uấn của nó. Do đó, một thiền giả phân 
tích, suy nghĩ: "Có phải tự ngã này là một một cách nền tảng với 
các uấn? Hay là khác nhau một cách nền tảng?" Ban đầu, hành 
giả sẽ tìm một điều gì đó mà có thế mâu thuẫn với lập thuyết về 
việc là một, bằng cách suy nghĩ, "Neu tự ngã và các uấn đuợc 
xác lập nhu là một pháp tự tính, thì điều gì có thế mâu thuẫn với 
việc này?" Phật Hộ đua ra ba luận điểm mâu thuẫn với lập 
thuyết đó: (1) Sẽ là vô nghĩa khi đề xuất một tự ngã, (2) sẽ có 
nhiều tự ngã, và (3) tự ngã sẽ lệ thuộc vào sự sinh khởi và tan rã. 
Nói rõ chi tiết: 

1 . Neu tự ngã và các uấn đuợc xem là một một cách tự tính, thì 
sẽ không có ý nghĩa gì trong việc khắng định một tự ngã bởi vì 


462 



nó sẽ đồng nhất với các uẩn, giống như cung trăng và nơi cưu 
mang ngọc thố {thỏ ngọc}. 1 

Trung Luận của ngài Long Thọ cũng làm rõ điểm này: 2 

Khi không có tự ngã 

Ngoại trừ các uẩn được chiếm hữu, 

Thì các uẩn được chiếm hữu là tự ngã. 

Trong trường hợp đó, tự ngã mà các ngươi đề nghị không 
tồn tại. 

2. Neu cá nhân và các uấn là một một cách tự tính, thì cũng như 
người có nhiều uấn, một người cũng sẽ có nhiều tự ngã. Hoặc, 
cũng giống như không có nhiều hơn một tự ngã, nên cũng sẽ chỉ 
có một uẩn. Đây là những sai lầm được đưa ra trong Nhập 
Trung Luận của Nguyệt Xứng: 3 

Neu các uấn là tự ngã, thì vì 
Có nhiều uấn, cũng sẽ có nhiều tự ngã. 

3. Căn Bản Trung Quản Luận của ngài Long Thọ khẳng định: 4 

Neu các uẩn là tự ngã, 

Thì, tự ngã sẽ lệ thuộc vào sự sinh khởi và tan rã. 

Và: 5 [732] 

Vật gì bị chiếm hữu thì không là tự ngã; 

Chúng sinh khởi và tan rã. 


1 BA576 "người đàn ông trên cung trăng" {chú cuội?} trông như ngọc 
thố in bóng đối với người Ân và Tạng . 

2 BA577 MMK: 27.5, dejong 1977: 41; D3824: Tsa 18al. 

3 BA578 MAV: 6.127ab, La Valine Poussin 1970b: 245; D3861: Ha 210M- 

2 . 

4 BA579 MMK: 18.1ab, de Jong 1977: 24; D3824: Tsa 10b6. 

S BA580 MMK: 27.6ab, de Jong 1977: 41; D3824: Tsa 18al-2. 


463 



Các ngươi nên hiếu rằng "Vật gì bị chiếm hữu" ở đây chỉ đến 
các uẩn. 

Nghỉ ngại: Có sai lầm gì khi cho rằng tự ngã là đối tượng chịu 
sự sinh khởi và tan rã một cách chóng vánh? 

Đáp: Nhập Trung Luận và Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt 
Xứng cho thấy ba sai sót trong luận điểm này: (1) trí nhớ về các 
kiếp sống trong quá khứ sẽ không vững chắc, (2) các hành vi đã 
làm rồi sẽ trở nên lụi tàn, và (3) các ngươi sê gặp phải những 
hậu quả của các hành vi mà các ngươi đã không làm. 

Giải thích chi tiết: 

1 . Neu tự ngã đã khởi lên và tan rã trong từng thời điểm, thì, vì 
tự ngã sẽ được phát khởi và tiêu hủy một cách nền tảng, nên các 
tự ngã trước và sau sẽ khác biệt nhau về đặc tính tự tính của 
chúng. Trong trường họp đó, Đức Phật đã không dạy, "Trong 
kiếp sống đó, vào thời điểm ta đã là vua Mãndhãtr {Trì Đạo} 
... m1 vì tự ngã của vua Mãndhãtr và tự ngã của Thế Tôn sẽ khác 
biệt về đặc tính tự tính của họ. Ví dụ, sẽ giống như Đe-bà-đạt-đa 
đang cố gắng nhớ lại những kiếp sống quá khứ của mình và nhớ 
nhầm, "ta đã trở thành Yajnadatta {Te Thí}". Neu không, khi 
các ngươi tranh luận rằng thật không có mâu thuẫn với kinh 
nghiệm trước đó được nhớ lại bởi một tự ngã sau đó, mặc dù tự 
ngã trước và sau là khác nhau về đặc tính tự tính của chúng, thì 
các ngươi phải giải thích lý do tại sao tình trạng này là khác với 
kinh nghiệm của Đe-bà-đạt-đa qua việc không nhớ đến 
Yajnadatta. Tuy nhiên, các ngươi không thế tìm thấy một lý lẽ 


1 BA581 Larikãvatãra Sũtra {Lăng Già Kinh}, Suzuki 1932:122 {Theo 
truyền thuyết Bà-la-môn thì đây là một vị vua thuộc triều đại 
Ikshvaku được xem là tổ tiên cùa dòng họ Maurya, ông có 3 con 
trai và 50 con gái. Mãndhãtr. Wikipdedia.org. Truy cập 
19/05/2012. 

< http://en.wikipedia.org/wiki/Mandhatri>}. 

464 



cho việc này. Điều này cũng tương tự như luận điếm bác bỏ sự 
sinh khởi từ {chủ thế} khác, về khắng định rằng hạt giống và 
mầm non có tồn tại một cách tự tính hoặc nền tảng, nhưng vẫn 
khác nhau như nhân và quả, chúng tôi trả lời, "Neu các pháp 
khác nhau một cách tự tính như vậy đã có thê là nhân và quả, thì 
ngay cả một ngọn lửa sẽ sinh khởi ra bóng tối". Điều này {tuy 
vậy vẫn} không xóa bỏ khắng định rằng hạt giống và mầm non 
là khác nhau một cách đơn thuần. 

Có phải bản kinh đó dạy rằng Thế Tôn và Mãndhãtr là một? 
Đoạn văn đó bác bỏ sự khác biệt của dòng tương tục, nhưng 
không dạy rằng họ là một. [733] Theo Nguyệt Xứng, đây là lý 
do tại sao kinh kết thúc bằng câu nói, "Các ngươi có nghĩ rằng 
người trong kiếp sống đó đã là người nào khác? Chớ nên thấy nó 
theo cách đó" 

Một số người, nhầm lần về các tuyên thuyết trong kinh điển như 
thế, bảo thủ lập thuyết sau: Đức Phật và những chúng sinh từ 
những cuộc sống trước đây của ngài là một. Khi nói rằng: "Ta, 
trong một kiếp sống trước, đã trở thành chúng sinh này", bản 
Kinh có ý là hai kiếp nhân sinh đó, đức Phật và tiền kiếp, là một 
và như nhau. Ngoài ra, vì bất cứ pháp cấu hợp nào đều tan rã 
trong từng thời điểm chóng vánh, và do đó không thế là như 
nhau, cả đức Phật lần các tiền kiếp đều thường tồn. 

Trong số bốn tà kiến dựa trên các lý thuyết về quá khứ, đây là 
quan điểm đầu tiên. 1 Căn Bản Trung Quán Luận của tổ Long 
Thọ đã bác bỏ nó: 2 

"Ta đã sinh ra trong quá khứ" 

Là một luận điếm không đứng vững. 


1 BA582 Trong Phạm võng Kinh {skt. Mahãỵãna-brahma-jãla-sũtra} 
(phần đầu của Digha Nikãya {là tên Pali của Trường Bộ Kinh}), 62 
tà kiến được giải thích. Trong số này, 18 điều dựa trên các thuyết 
về quá khứ và bốn trong số đó là các quan điểm thường hằng. 
Quan điểm đầu trong số này là một kết luận khổ hạnh rằng tự ngã 
và thế giới là vĩnh hằng dựa trên các ký ức về các trải nghiệm 
trong quá khứ. 

2 BA583 MMK: 27.3, de Jong 1977: 41, D3824: Tsa 17b7. 


465 



Không phải chính người này 

Vốn đã sinh ra trong những kiếp sống trước đó. 


Neu đúng như những người tuyên bố như thế, thì một sự tái sinh 
sẽ trở thành tất cả sáu tái sinh 1 bởi vì các chúng sinh tiếp nhận 
các thân tương ứng của mình trong sáu loại và thân trước và các 
thân sau sẽ là thân thường tồn. 

Long Thọ cũng bác bỏ khắng định rằng các cá nhân trước và sau 
là khác biệt nền tảng. Neu tự ngã đã có một tự tính, thì các tự 
ngã trước và sau sẽ hoặc là một tự ngã nền tảng, vốn dần đến 
chủ trương thường tồn; hoặc chúng sẽ khác nhau một cách nền 
tảng, vốn dần đến chủ trương hư vô. Vì vậy, người tu tập không 
nên khắng định rằng tự ngã có tự tính. 

2. Các nghiệp đã thực hiện sẽ bị tiêu hoại. Một số cho rằng nếu 
tự ngã đã sinh khởi và hủy diệt trong từng thời điểm bằng cách 
của đặc tính tự tính của chính nó, thì các tự ngã sau vẫn sẽ được 
hưởng những hậu quả của các hành vi của các tự ngã trước đó. 
Ta bác bỏ khắng định này trong ({điều} 3) dưới đây, nên ở đây 
ta cho rằng nếu trường hợp này xảy ra, thì sẽ không có sự trải 
nghiệm về hậu quả của nghiệp trước đây đã tích lũy vì tự ngã 
vốn là tác nhân của một hành vi sẽ tan rã trước khi trải nghiệm 
về hậu quả của nó, và sẽ không có tự ngã khác đế có trải nghiệm 
như thế. Vì các pháp trước và sau không khác nhau một cách 
nền tảng, nên sẽ không có tự ngã sau vốn khác một cách nền 
tảng với tự ngã trước đó. Nếu các hậu quả không được trải 
nghiệm bởi tự ngã trước, thì các hậu quả này phải không được 
trải nghiệm. [734] Ta bác bỏ dưới đây câu trả lời cho rằng các tự 
ngã trước và sau như thế là trong cùng một dòng tương tục; 2 do 
đó, các ngươi không thế thoát khỏi ảo tưởng rằng các hành vi đã 
được thực hiện sẽ bị hư hoại. 


1 Tức là Thiên, nhân, a-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. 

2 BA584 LRCM:735ff. 

466 



3. Các ngươi sẽ gặp phải những hậu quả của các hành vi mà các 
ngươi đã không làm. Một số cho rằng mặc dù tự ngã trước phân 
hủy, nhưng tự ngã sau hưởng nhận hậu quả; vì vậy, sự sai sót 
của những hành vi tiêu tan dần vốn đã được thực hiện sẽ không 
phát khởi. Neu trường hợp này xảy ra, thì một người có thế tận 
hưởng hậu quả của nghiệp tích lũy bởi người khác, thậm chí 
không có việc tích lũy ngay cả nghiệp nhỏ nhất vốn có khả năng 
gây hậu quả được trải nghiệm. Điều này là bởi vì, theo các 
ngươi, các hậu quả của nghiệp tích lũy bởi một con người tồn tại 
một cách nền tảng được trải nghiệm bởi người khác, vốn là một 
cá nhân khác nhau một cách nền tảng. Như Nguyệt Xứng trong 
Nhập Trung Luận khẳng định: 1 

Trước khi nhập Niết-bàn sẽ không có các nghiệp quả, 

Bởi vì các tác nhân phát khởi và phân hủy trong từng thời 
điểm của một hành vi sẽ không tồn tại đế trải nghiệm hậu 
quả của nó. 

Mồi người sẽ có được những gì mà người khác tích lũy. 

Nguyệt Xứng đề cập đến ba sai lầm khác, nhưng dường như 
chúng chỉ bác bỏ những nhận định của các Phật tử {phái} khác. 
Vì ta đang phát triển một phản bác tống quát, nên ta sẽ không 
đưa ra chúng ở đây. 

Căn Bản Trung Luận của ngài Long Thọ cũng cho thấy hai luận 
điểm đó: 2 

Neu tự ngã này khác với một kiếp sống trước đó, 

Nó sẽ khởi sinh mà không cần {tự ngã} khác đã tồn tại. 
Tương tự, tự ngã trước có thế vẫn còn lại đó trong kiếp sống 
đó; 

Không có tự ngã đã chết đó, tự ngã này có thế được sinh ra. 


1 BA585 MAV: 6.128b-d, La Valtee Poussin 1970b: 247; D3861: Ha 
210b2. 

2 BA586 MMK: 27.10-11, de long 1977:42; D3824: Tsa 18a3-4. 


467 



Sẽ có những hậu quả vô lý 

Chắng hạn nhu việc cắt đứt dòng tuơng tục, việc hao mòn 
của các hành vi, 

Và việc trải nghiệm của mỗi cá nhàn đối với các hậu quả 
Của các hành vi đã đuợc thực hiện bởi những nguời khác 

Điều này cho phép Nguyệt Xứng khai thác hai sai sót, sự hao 
mòn của các hành vi và việc trải nghiệm về các hậu quả của các 
hành vi thực hiện bởi những nguời khác. Cụm từ, "Neu tự ngã 
này khác” có nghĩa là "Neu tự ngã của một kiếp sống truớc đó 
và tự ngã hiện tại khác nhau một cách nền tảng". Neu đây là 
truờng hợp {xảy ra}, thì vì bằng bất cứ cách nào, tự ngã hiện tại 
sẽ không dựa trên tự ngã của kiếp truớc, nó sẽ phát khởi mà 
không phụ thuộc vào tự ngã cũ. [735] Ngoài ra, cũng giống nhu 
một miếng vải không bị phân hủy khi cái ấm đuợc tạo ra, tự ngã 
đầu sẽ vẫn không phân hủy khi tự ngã sau sinh ra. Chúng ta có 
thế đuợc sinh ra ở đây trong cuộc sống này mà chua chết trong 
cuộc sống truớc đây của mình. Đây ý nghĩa của đoạn luận đó. 

Phản biện: Các tự ngã của các đời truớc và sau khác biệt một 
cách tự tính, nhung những sai lầm này - bao gồm các hành vi sẽ 
bị hoại diệt và các nguôi sẽ gặp phải những hậu quả của các 
hành vi không đuợc thực hiện - sẽ không phát sinh bởi vì có 
một dòng tuông tục duy nhất kết nối các tự ngã của những kiếp 
sống khác nhau. 

Đáp: Thật là không xác lập đuợc rằng các tự ngã trong một 
dòng tuông tục là khác biệt về đặc tính tự tính của chúng, do 
vậy, có vẻ nhu các nguôi sẽ phải chứng minh điều đó. Thật 
không biện hộ đuợc cho việc các pháp khác nhau một cách nền 
tảng cấu trúc thành một thế tuông tục duy nhất. Ví dụ, cũng 


468 



giống như Phật Di-lặc và Upagupta {Ưu-ba-cúc-đa}. Như trong 
Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng khắng định: 1 

Neu ngươi cho rằng không có sai sót trong một dòng tương 
tục tồn tại trong thực tại, 

Thì ta đã giải thích các sai lạc của một dòng tương tục như 
vậy khi ta phân tích điều này bên trên. 

về việc điều đó được phân tích ra sao, cùng một văn bản khắng 
định: 2 

Bởi vì các pháp [uẩn] liên kết với Phật Di-lặc và Ưu-ba-cúc- 
đa 

Là khác nhau, nên họ không được bao gồm trong một dòng 
tương tục. 

Thật không họp lý rằng điều gì khác biệt trong đặc tính tự 
tính của nó 

Phải được bao gồm trong một dòng tương tục duy nhất. 

Neu các pháp khác biệt về đặc tính tự tính của chúng, thì như 
các dòng tương tục khác nhau, chúng không thê được thừa nhận 
như một dòng liên tục duy nhất. Ngoài ra, chương 27 trong Căn 
Bản Trung Quản Luận của Long Thọ dạy: 3 

Neu một con người và một thiên nhân khác nhau, 

Thì sẽ không thể biện hộ để họ ở một dòng tương tục duy 
nhất. 

Nói ngắn gọn, bất cứ điều gì là vật khác một cách nền tảng phải 
được khắng định đế đứng vững trước phân tích bằng việc lập 

1 BA587 MAV: 6.129ab, La Valine Poussin 1970b: 249; D3861: Ha 210b3. 

2 BA588 MAV: 6.61, La Vallee Poussin 1970b: 154; D3861: Ha 207a3-4. 

3 BA589 MMK: 27.16cd, de Jong 1977:42; D3824: Tsa 18a6-7. Tuy nhiên 
con người có thể tái sanh vào hàng chư thiên và vân vân. 


469 



luận vốn giải trình cách thức mà nó tồn tại. Không có vật gì, 
ngay cả hạt tử nhỏ nhất, vốn đứng vững trước phân tích khi lý 
luận như vậy phân tích chi tiết. Do đó, nếu một tự ngã sau trải 
nghiệm các hậu quả về nghiệp tích lũy bởi một tự ngã trước đó 
và khác nhau một cách tự tính trong cùng một dòng tưong tục, 
thì điều này không thế được phân biệt với trường hợp hoàn toàn 
song song của các tự ngã trong các dòng tưong tục khác nhau. 
Các ngưoi phải nhận ra rằng lập luận này áp dụng cho tất cả các 
trường họp như the! 

Nghi ngại: Vì một người trải nghiệm trong một tiền kiếp và một 
người ghi nhớ trong cuộc sống sau này không là một, nên hồi ức 
của các trải nghiệm trước đó và sự thụ hưởng những hậu quả của 
nghiệp trước đây đã tích lũy được là không đứng vững ngay cả 
trong chính hệ thống của chúng ta, cũng giống như trong trường 
hợp về những người của các dòng tưong tục khác nhau. 

Đáp: Chúng ta không mắc phải sai lầm đó. [736] Vì, trong các 
hệ thống của những phía khác vốn không khắng định sự tồn tại 
nền tảng thì nó không thế vận hành sao cho việc người trải 
nghiệm và người nhớ ở cùng dòng tưong tục, nhưng trong hệ 
thống của chúng ta thật không mâu thuẫn cho việc họ ở trong 
cùng một dòng tưong tục. Ví dụ, nếu một chim bồ câu đã ở trên 
mái tranh của một ngôi nhà mà trong đó có một hộp sữa chua, 
thì người ta có thế nhìn thấy dấu chân của nó có trong sữa chua 
mặc dù bàn chân của nó đã không bước vào hộp đựng sữa chua. 1 
Tưong tự như vậy, cá nhân của kiếp sống này đã không quay trở 
lại kiếp sống trước đó, nhưng không phải là mâu thuẫn rằng một 
cá nhân như thế nhớ được các trải nghiệm ở đó. Tứ Bách Luận 
Thích của Nguyệt Xứng khắng định: 2 


1 BA590 Yeshay Tapkay (đàm thoại) và Geshe Thupten Jinpa (trả lời 
cá nhân) giải thích rằng đó là sự tin tưởng chung tại Ấn khi điều 
này xảy ra. Nó không được xem như là một hiện tượng vượt quá 
khuôn khổ hiếu biết thông thường. 

2 BA591 Cst ỞCs: 10.7, Lang 1986 : 96 - 97 ; P5266:242.5.8-243.1.4. 

470 



Chúng tôi loại bỏ bất kỳ quan điểm nào cho rằng các nguyên 
nhân và hậu quả là giống hoặc là khác nhau. Neu chỉ có một 
dòng tuông tục vô thuờng của các yếu tố duyên khởi đuợc 
mang đến bởi các nguyên nhân cụ thế của chúng {các yếu tố 
đó}, thì thật có lý khi nói rằng cái tự ngã tồn tại một cách 
quy gán vốn tuông thích với dòng các yếu tố nhớ lại các 
kiếp sống của nó. Các pháp không tồn tại bằng đặc điểm tự 
tính; điều đó đứng vững trên lý lẽ về việc chúng tưong tác 
với nhiều điều kiện khác nhau và bị thay đổi. Vì vậy, các 
nguôi nên cấn thận kiểm tra thực tế đáng kinh ngạc là các 
pháp có các nguyên nhân không tồn tại bằng đặc tính tự tính 
của chúng. Bên trong một ngôi nhà, các nguôi có thế thấy 
một hộp đựng sữa chua, nhu thế nó là trên đất sét uớt, dấu 
chân của chim bồ câu đã đuợc in rõ trên mái che nóc nhả. 
Nhung chân của con bồ câu chua hề buớc vào hộp này. 

Hãy đọc trong Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng về một luận 
bàn mở rộng về điểm này. 

Hiện giờ, chúng tôi sẽ giải thích các hàm ý trong ngôn ngữ bình 
thuờng. Tuyên bố rằng tự ngã là một với các uấn hoàn toàn bị 
đánh đố bởi thách đố của Long Thọ là, "Làm thế nào có thế bị 
sở hữu trở thành sở hữu chủ?" 1 2 Vì chúng tôi sử dụng biểu thức 
thuờng tục, "Nguời này đã lấy thân thế này", nên các uấn là vật 
bị sở hữu và tự ngã là sở hữu chủ. [737] Neu các nguôi nói rằng 
hai điều đó là một, thì đối tuợng và tác nhân sẽ là một; vì vậy, 
máy cắt và những gì đuợc cắt, cái ấm và nguời thợ gốm, lửa và 
nhiên liệu, v.v... cũng sẽ là một. Căn Bản Trung Quán Luận của 
ngài Long Thọ khẳng định: 

Neu nhiên liệu đã là lửa, 

Thì, tác nhàn và đối tuợng sẽ là một... 


1 BA592 MMK: 27.6cd, de Jong 1977:41; D3824: Tsa 18a2. 

2 BA593 MMK: lo.lab, 10.15, de Jong 1977:14-15; D3824: Tsa 6b6; 7a6. 

471 



Toàn bộ quá trình được giải thích 
Cho tự ngã và các uẩn bị chiếm hữu. 

Việc sử dụng lửa và gồ là tưong tự, 

Cũng như cái ấm và vải và v.v. . . . 

Ngoài ra, trong Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng khắng 
định : 1 

Thật rõ ràng là không phù họp đế các sở hữu chủ là một với 
những gì nó sở hữu; 

Neu thật được như vậy, thì đối tượng và tác nhân cũng sẽ là 
một. 

Do vậy, nếu tự ngã đã là một với các uẩn, thì sẽ có sáu sai lạc: 
thật là vô nghĩa để khẳng định một tự ngã; sẽ có nhiều tự ngã; 
đối tượng và tác nhân sẽ là một; các hành vi đã được thực hiện 
sẽ bị tiêu hủy; những hậu quả của các hành vi không được thực 
hiện sẽ xảy ra; và các tuyên thuyết của Đức Phật về việc nhớ các 
kiếp quá khứ sẽ là không hợp lệ. Vì vậy, đừng khắng định rằng 
tự ngã và các uân là một. 

(b")) Bác bỏ lập thuyết rằng tự ngã là khác nhau vói các uấn 

Vẩn: Tự ngã và các uấn không phải là một một cách tự tính, 
nhưng điều sai lạc nào có trong khắng định rằng chúng khác 
nhau một cách tự tính? 

Đáp: Căn Bản Trung Quán Luận của ngài Long Thọ khắng định 
sai lầm trong điều này : 2 

Neu tự ngã đã khác với các uẩn, 

Nó sê không có các đặc tính của các uấn. 


^594 MAV: 6.137ab, La Vallee Poussin 1970b: 259; D3861: Ha 211al- 

2 . 

2 BA595 MMK: 18.1cd, de Jong 1977: 24; D3824: Tsa 10a6. 

472 



Neu tự ngã đã khác một cách nền tảng với các uấn, thì nó sẽ 
không có những đặc điếm của các uấn về việc sinh, trụ, và hoại 
diệt. Ví dụ, một con ngựa là điều gì đó khác hắn một con bò, và 
vì vậy không có các đặc tính của một con bò. [738] Neu ai đó 
vần nghĩ ngợi điều này, hãy lấy từ Minh Củ Luận của Nguyệt 
Xứng phép suy diễn này dựa trên những gì nguời khác chấp 
nhận: "Các uân không thê là co sở cho sự quy gán thuờng tục 
của một tự ngã và không thế là các đối tuợng đuợc hiếu nhu là 
một tự ngã, bởi vì tự ngã là phi cấu hợp {pháp vô vi} - nhu hoa 
đốm giữa bầu trời hay Niết-bàn". 1 Nấu tự ngã không khởi sinh 
và hủy diệt, thì nó sẽ là vĩnh viễn. Vì không có cách nào đế 
tránh sự hàm ý rằng tự ngã sẽ là thuờng hằng, nên thật là vô 
nghĩa khi gán đặt một tự ngã bởi vì, nhu Phật Hộ đã chỉ ra, sẽ 
không thể tiến hành thiện đức hay quay lung khỏi bất thiện. 2 
Hon nữa, nếu tự ngã có một tự tính khác nhau với các đặc tính 
định nghĩa của năm uấn - chang hạn, là tuong thích với sắc - thì 
điều này phải là hiến nhiên, cũng nhu là sắc và tâm, chang hạn, 
là khác nhau một cách hiến hiện. Vì tự ngã không đuợc nắm bắt 
theo cách thức đó, nên nó không có ý nghĩa nào khác ngoài 
những đặc điếm của các uấn. Căn Bản Trung Quán Luận của 
ngài Long Thọ cho biết: 3 

Thật đon thuần không chính xác rằng tự ngã 

Là khác với các uẩn bị chiếm hữu. 

Neu nó là khác, nó có thế đuợc nắm bắt 

Mà không có các uấn bị chiếm hữu, nhung không phải vậy. 

Và Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết: 4 


^596 Một trích dẫn từ PPs: 343.5-6; D3796: Ha Illa7-b3. 

2 BA597 Phật Hộ trong MMK: 18.1; D3824: Tsa 240a6-7. 

3 BA598 MMK: 27.7, de Jong 1977:41; D3824: Tsa 18a2. 

4 BA599 MAV: 6.124ab, La Vallee Poussin 1970b: 242; D3861: Ha 210a6- 

7. 


473 



Vì vậy, không có tự ngã nào khác hơn là các uẩn 
Bởi vì nếu không có các uấn, nó không đuợcnắm bắt. 

Các triết gia phi Phật giáo, không nhận ra rằng tự ngã chỉ là một 
tên gọi và lại thấy rằng thật là không thế biện hộ đế nó là một 
với các uấn, gán đặt thêm một tự ngã vốn là một cái gì đó khác 
hơn với các uấn nhu một vấn đề về nguyên lý. Tuy nhiên, các 
thức uớc lệ bình thuờng trong các dòng tâm thức của họ không 
thấy đuợc nó theo cách ấy. 

Các nguơi nên thực hành nhiều lần đế đạt đuợc sự chắc chắn 
mạnh mẽ rằng các luận điếm nhu thế này mâu thuẫn với sự tồn 
tại của một tự ngã mà vốn khác nhau một cách nền tảng với các 
uấn. Vì, nếu các nguơi không phát triển sự chắc chắn chân thật 
về sự phê phán của các lập thuyết về việc là một và là khác 
nhau, thì mặc dù các nguơi có thế quyết định rằng cá nhân thiếu 
vắng sự tồn tại tự tính, nhung đó sẽ chỉ là một đề xuất chua 
đuơc chứng minh; do đó, các nguơi sẽ chua thu đuợc quan điểm 
đích thực. 

Khi truy cứu đế phân tích xem một cá nhân có tồn tại trong thực 
tại, các nguơi nên phân tích xem cá nhân này, nếu tồn tại trong 
thực tại, sẽ là một hay là khác với các uấn. [739] Neu nguời này 
đã là một với các uẩn, thì sẽ có các phê phán thuyết phục, chắng 
hạn nhu hàm ý rằng tác nhân và đối tuợng - ví dụ nhu lửa và 
nhiên liệu - sẽ là một. Neu lửa và nhiên liệu đuợc cho là một, 
các nguơi phải sử dụng nhận thức hiệu quả thế tục đế bác bỏ lập 
thuyết đó; một nguyên lý vốn không đuợc chia sẻ bởi cả hai bên 
thì không phải là một phê phán có hiệu quả. Tuơng tự nhu vậy, 
có luận điểm - nhắm đến lập thuyết rằng tự ngã và các uấn là 
khác nhau - cho rằng nếu chúng đã khác nhau một cách nền 
tảng, thì giống nhu sắc và tâm, chúng sẽ phải đuợc xem nhu là 
riêng biệt, nhung chúng không thế. Điều này đuợc trình bày 
trong khuôn khố của sự không nắm bắt về một khác biệt nhu 
vậy bởi các thức bình thuờng. Các tôn chỉ riêng biệt không phải 
là một phê phán có hiệu quả. 


474 



Vì vậy, ngay cả khi các ngươi phân tích thực tại, cơ sở cuối 
cùng cho sự phê phán bất kỳ dần xuất từ các thức thường tục 
không khiếm khuyết trong các dòng tâm thức của cả hai bên. 
Đoạn văn từ Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng : 1 "Thế gian 
không có sự phê phán trong bối cảnh thực tại", cho thấy, như đã 
được giải thích ở trên, rằng các thức thế gian không là các nhận 
thức hiệu quả về thực tại, nhưng điều này không phải là đế phủ 
nhận rằng các thức thường tục không khiếm khuyết có thế đưa 
ra bằng chứng về sự mâu thuẫn trong bối cảnh nơi mà thực tại 
đang được phân tích. Vì, nếu chúng {các thức thường tục} 
không thế, thì sẽ không có cơ sở mà từ đó đế phê phán các tuyên 
bố riêng biệt của các phía khác. 

Có nhiều lập thuyết khác nhau về việc sử dụng Kinh điển trong 
tranh luận, một số chấp nhận nó và một số không; trong số 
những người chấp nhận nó, có bất đồng về những gì cần diễn 
dịch. Do đó, các ngươi phải sử dụng lý luận đế chứng minh mọi 
thứ. Và loại lập luận nào khác các ngươi có thế sử dụng? Đối 
với các khắng định của phía khác, các ngươi có thế nói rằng: 
"Neu các ngươi khắng định điều này, thì các ngươi cũng phải 
khắng định điều kia", và, "Neu các ngươi không khắng định điều 
này, thì liệu các ngươi cũng không khắng định điều kia?" Nhưng 
làm thế nào có the có sự chắc chắn mà không có một lý lẽ vốn 
dần xuất từ sự trải nghiệm thường tục được chia sẻ chung? Vì 
vậy, khi các ngươi truy nguyên tất cả các gốc rề của các luận 
điếm đế chứng minh và phê phán đến tận nguồn của chúng, thì 
các ngươi đạt đến các thức thường tục không khiếm khuyết của 
cả hai bên. Neu người nào khắng định một điều chi trái ngược 
với các thức đó, thì cả hai bên sẽ thấy rằng trải nghiệm của họ 
bác bỏ nó. Như thế, hệ thống của tất cả các nhà Trung Quán và 
các prãmãnika {người thật chứng} không đi xa hơn đều này. 
[740] 

Tuy nhiên, chúng tôi tránh khỏi được những sai lầm mà các thức 
thường tục sẽ xác lập sự thiếu vắng về tồn tại tự tính và v.v... Nó 


1 BA600 MAV: 6.31b, được giải thích ở LRCM: 614ff. 


475 



tương tự như trường họp về sự nhận thức xác lập rằng âm thanh 
là một sản phấm sinh khởi, nhưng chưa nhất thiết xác lập rằng 
âm thanh là vô thường. Tóm lược lại, gốc rề tối hậu của điều 
muốn chứng minh và luận điểm phê phán dần xuất từ cảm nhận, 
nhưng nó không kéo theo rằng cảm nhận phải xác lập các điều 
gốc muốn chứng minh . 1 

(c")) Làm thế nào những luận cứ đó cũng bác bỏ từng lập 
thuyết còn lại 

Neu tự ngã và các uấn khác nhau một cách tự tính, thì sẽ có hai 
cách thức, trong đó chúng có thế là cơ sở và phụ thuộc, như sữa 
chua trong một cái bát. Hoặc là tự ngã có thế tồn tại trong sự 
phụ thuộc vào các uấn, hoặc là các uấn có thế tồn tại trong sự 
phụ thuộc vào tự ngã. Tuy nhiên, như trong lời giải thích về cồ 
xe , 2 3 vì chúng không khác nhau một cách tự tính, nên chúng 
không tồn tại như là cơ sở và phụ thuộc. Nhập Trung Luận của 
Nguyệt Xứng khẳng định: 

Tự ngã không phụ thuộc một cách tự tính vào các uấn 
Và các uân không phụ thuộc vào tự ngã một cách tự tính. 
Trong khi các quan niệm như thế có thế là đúng nếu chúng 
đã khác nhau một cách tự tính, 

{Nhưng} vì chúng không khác nhau một cách tự tính, nên 
đó là các quan niệm sai lầm {về ngã} . 

Lập thuyết cho rằng tự ngã sở hữu các uẩn cũng tương tự như 
những gì đã được giải thích đối với cỗ xe, do đó nó nên được 


1 BA601 Đó là cảm nhận trực tiếp thông thường không nhận được 
tánh Không, nhưng tánh Không có thể được dẫn ra một cách luận 
lý bởi những điều có thể quan sát được từ một người thường. 

Theo trường phái Pramãna {Thật Chứng} vốn mở đầu từ ngài vực 
Long và Pháp xứng, xem Dreytus 1997. 

2 BA602 LRCM: 721. 

3 BA603 MAV: 6.142, La Vallee Poussin 1970b: 265; D3861: Ha 211a5. 
476 



hiếu một cách tương ứng. Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng 
khẳng định: 1 

Chúng tôi không cho rằng tự ngã sở hữu sắc uấn. 

Tại sao? 

Vì tự ngã không tồn tại, nên sự sở hữu bởi tự ngã là vô 
nghĩa. 

Neu chúng khác nhau, thì nó cũng giống như việc có gia súc; 
nếu không, thì điều đó giống như việc có sắc. 

Tuy nhiên, tự ngã thì không giống cũng không khác nhau 
với sắc. 

Chắng hạn, việc "có gia súc", là việc có con bò của Đe-bà-đạt- 
đa. Việc "có sắc" là, chắng hạn, là việc có sắc của Đề-bà-đạt-đa. 
Phải chăng chỉ một nhóm các uấn là tự ngã? Điều này cũng sai 
vì tự ngã được cho là bị quy gán trong sự phụ thuộc vào ngũ uấn 
và thật không biện hộ được để cơ sở của sự quy gán là đối tượng 
bị quy gán. Trong Nhập Trung Luận. 

Thuyết giảng của Đức Phật khắng định rằng tự ngã tùy thuộc 
vào các uẩn. 

Do đó, một nhóm đơn thuần của các uấn không phải là tự 
ngã. [741] 

Hơn nữa, Nhập Trung Luận và Nhập Trung Luận Thích của 
Nguyệt Xứng khắng định sự sai lạc này rằng nếu một tập hợp 
các uấn đơn thuần là tự ngã, thì tác nhân và đối tượng sẽ là một. 
Điều này là bởi vì bất kỳ ai tuyên bố rằng tự ngã sở hữu các uấn 
riêng lẻ, thì phải chấp nhận rằng nó sở hữu tất cả năm uẩn; vì 
vậy, nó cũng sẽ sở hữu tập hợp của các uấn. Đoạn này từ Nhập 
Trung Luận có nghĩa là tập hợp {các uấn} này là cơ sở đế mà tự 


^604 MAV: 6.143, La Vallee Poussin 1970b: 266; D3861: Ha 2Ua5-6. 
2 BA605 MAV: 6.135cd, La Vallee Poussin 1970b: 258; D3861: Ha 210a7; 
MAVbh, P5263: 144.5.3-4. 


477 



ngã được quy gán cho, nhưng {tập hợp này} không phải là tự 
ngã; điều này cho thấy rõ ràng là các ngưoi cũng phải khắng 
định như thế đối với dòng tưong tục của các uẩn. 

Phản biện: Những thứ đó không phải là tự ngã; mà đúng hon, 
tôi thừa nhận tự ngã như hình dạng đặc biệt của tập họp các sắc 
và v.v... Ví dụ, khi các bánh xe, trục xe, v.v... của một cồ xe 
được lắp ráp, thì điều này được xem là một cỗ xe nếu hình dạng 
đặc biệt của một cỗ xe được tìm thấy. 

Đáp: Chỉ có những gì có sắc tướng mới có thế có hình dạng, do 
đó, các thức, v.v... không thê được thừa nhận như là tự ngã. 
Trong Nhập Trung Luận: 1 

Nó có một hình dạng hay không? 

Vì chỉ những gì có sắc tướng thì mới có hình dạng, 

Với các ngưoi, riêng điều đó sè được gọi là "tự ngã". 

Tập hợp của thức và v.v. . . 

Sẽ không là tự ngã vì chúng không có hình dạng. 

Cũng giống như một cỗ xe không tồn tại một cách tự tính trong 
bất kỳ cách nào của bảy cách, nhưng vẫn được thừa nhận trong 
sự phụ thuộc vào các bộ phận của nó, tự ngã không tồn tại một 
cách tự tính theo bất kỳ cách nào trong bảy cách - là một với các 
uẩn, là khác với các uẩn, và v.v... - nhưng vần được quy gán 
trong sự phụ thuộc vào các uẩn. 

Điều này chứng tỏ những gì Đức Phật đã dạy một cách ngắn gọn 
súc tích, bằng cách xem cỗ xe và tự ngã như là ví dụ và minh 
họa. 

(d")) Làm thế nào cá nhân trình hiện như một ảo ảnh dựa 
trên phản bác đó 


^606 MAV: 6.136, La Vallee Poussin 1970b: 259; D3861: Ha 211al. 
478 



“Áo ảnh" được cho là có hai nghĩa: { 1 } Các mệnh đề rằng Chân 
Đe giống như một ảo ảnh, chang hạn, có nghĩa là mặc dù nó 
được xác lập như là chỉ tồn tại đon thuần, nhưng sự tồn tại thật 
sự của nó bị phủ nhận. {2} Các mệnh đề rằng các sắc tướng và 
v.v... là các ảo ảnh có nghĩa là những gì trình hiện như một sắc 
tướng, trong khi trống rồng về sự tồn tại tự tính, cũng giống như 
một ảo ảnh. [742] Mệnh đề thứ hai về các điều này {các ảo ảnh} 
là điều mà ta quan tâm ở đây. Mệnh đề thứ hai cũng mang ý 
nghĩa của "ảo ảnh" trong ý nghĩa ban đầu; không phải luôn luôn 
chắc chắn rằng việc sử dụng ban đầu mang ý nghĩa của "ảo ảnh" 
theo nghĩa thứ hai của nó. 

Làm thế nào đế các ngưoi xác lập ý nghĩa thứ hai này của "ảo 
ảnh"? Các ngưoi sử dụng hai loại nhận biết - một là nắm bắt 
một sự trình hiện và hai là chắc chắn về tính Không. Ví dụ, làm 
thế nào các ngưoi có thế biết rằng một trình hiện của một con 
ngựa hay con voi là một trình hiện huyễn ảo hay sai lạc? Các 
ngưoi cần cả một nhãn thức nhìn thấy một con ngựa hoặc con 
voi huyền ảo lần một ý thức thấy biết rằng con ngựa hay con voi 
không tồn tại như nó trình hiện. Tưong tự như vậy, đế chắc chắn 
được rằng một người, chang hạn, là một sự trình hiện huyễn ảo 
hoặc sai lạc, các ngưoi cần cả sự xuất hiện không thế phủ nhận 
của người đó lên một ý thức thường tục lần sự chắc chắn có bởi 
tri kiến lập luận rằng người đó là thiếu vắng tồn tại tự tính hay 
nền tảng. Kiến thức lý luận không xác lập rằng sự trình hiện tồn 
tại, trong khi nhận thức hiệu quả thường tục không xác lập rằng 
nó thiếu vắng sự tồn tại của tự tính. Do đó, các ngưoi cần cả tri 
kiến lập luận tìm kiếm để xem liệu các pháp có tồn tại tự tính và 
các nhận biết thường tục vốn nắm bắt các sắc tướng và v.v... 
như là tồn tại. 

Trong khi một số người nói rằng có rất nhiều cách đế làm cho 
sắc tướng trình hiện như một ảo ảnh, thật là không cần thiết đế 
tự ngưoi áp dụng các kỹ năng cho việc làm phát khởi như thế, vì 
các trình hiện như thế, tự chúng có mặt một cách tự nhiên lên 
các thức thường tục vốn nắm bắt các sắc tướng đó. Qua việc 
phân tích chúng thường xuyên với lý luận kiểm tra xem liệu 


479 



chúng có tồn tại một cách tự tính, các ngươi phát triển một điều 
chắc chắn mạnh mẽ rằng sự tồn tại tự tính bị bác bỏ. Sau đó, khi 
các ngươi thấy một sự trình hiện phát khởi, thì nó trình hiện như 
một ảo ảnh. Không có cách riêng biệt nào đế thiết lập một tính 
Không tựa- ảo-ảnh. 

Các sư phụ trước đây 1 đã sử dụng thuật ngữ "Tính Không tựa 
không gian" {sự trống rồng tựa không gian} đế chỉ một tính 
Không vốn là sự loại bỏ đơn thuần, bằng kiến thức lý luận, về tự 
tính của sự sinh khởi, của sự đoạn diệt và v.v... trong chủ thế 
đang trình hiện. Họ sử dụng thuật ngữ "tính Không tựa ảo ảnh" 
đế chỉ sự trình hiện hậu quả của các sắc và v.v. . . vốn có vẻ như 
là tồn tại một cách tự tính trong khi được biết đến như là sự tồn 
tại thực sự trống rồng về tự tính. [743] Do đó, ngay cả khi các 
ngươi đang tham gia vào các phương diện ứng xử của các tu tập 
- hạ bái, đi nhiễu, và trì tụng v.v. . . - trước tiên các ngươi nên sử 
dụng lý lẽ đế phân tích xem liệu rằng những tu tập đó có tồn tại 
về tự tính hay không, và bác bỏ sự tồn tại tự tính của chúng. 
Bằng cách tham gia vào những tu tập này dưới sự khống chế của 
sự chắc chắn rằng các tu tập này về bản chất là không tồn tại, 
các ngươi tu học đế khởi lên sự trình hiện tựa ảo giác và đế thực 
hiện những tu tập đó nội trong sự trình hiện đó. Neu các ngươi 
hiếu điều quan trọng này, các ngươi sẽ có một hiếu biết vững 
chắc về cách thức mà năng lực của việc nuôi dưỡng tính Không 
tựa không gian trong cân bằng thiền làm phát khởi tính Không 
tựa không gian trong trạng thái hậu cân bằng. 

Ngoài ra, như giải thích ở trên, 2 nếu các ngươi thất bại trong 
việc giới hạn đối tượng của sự phủ định khi các ngươi sử dụng 
lý lẽ đế điều tra xem liệu tự ngã và các uấn có là một, là khác 
nhau và v.v... hay không, thì khi các ngươi nhìn thấy các luận 
điếm mâu thuẫn với những lập thuyết đó, các ngươi sẽ nghĩ, 


1 BA607 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 657.2) chú giải điều này 
như là "các đại học giả và các dịch giả trong suốt thời gian {hoằng 
pháp} với các vua chúa và triều thần. 

2 BA608 LRCM: 579-580. 

480 



"con người {các cá nhân} và v.v... không tồn tại gì cả", hoặc, 
"các pháp như con người là các phi pháp, thiếu vắng tất cả mọi 
chức năng, như các sừng của một con thỏ và v.v. . Đây là một 
quan điểm hư vô. Do đó, các ngưoi cần phải nhận biết rằng đây 
là một điếm mà các ngưoi có thế bị trượt trong khuôn khố của 
chính kiến. Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên nói: 

Neu điều này là như thế, thì làm sao có thế nói 
Sự tồn tại đó tựa như một ảo ảnh? 

Tứ Bách Luận Thích của Nguyệt Xứng cho ý kiến: 1 

Khi các ngưoi nhìn thấy các sinh khởi phụ thuộc {duyên 
khởi} như chúng đang là, thì chúng tựa như các sáng tạo của 
một nhà ảo thuật, không giống như con trai của một người 
phụ nữ hiếm muộn. 

Nghi ngại : Vì phân tích này hoàn toàn bác bỏ sự sinh khởi, 
nó dạy rằng các pháp cấu hợp là không được sinh khởi. 

Đáp: Neu là vậy, thì chúng sẽ không như các ảo ảnh. Neu 
các ngưoi có thế hiểu các pháp với các ví dụ như là con trai 
của một người phụ nữ hiếm muộn, thì nó sẽ kéo theo rằng 
các sự phụ thuộc duyên khởi là không tồn tại. Ta đang thận 
trọng về điều này, nên ta không làm một sự so sánh; mà 
đúng hon, ta so sánh chúng với những ảo ảnh và v.v..., các 
ví dụ vốn không mâu thuẫn với các duyên khởi đó. [744] 

Như vậy, sẽ có một sai lầm nếu tri kiến lập luận vốn truy tầm đế 
xem liệu các pháp có tồn tại tự tính hay không, là đế nắm bất ảo 
ảnh đon thuần như là tồn tại; nhưng các ngưoi chắc chắn phải 
phát triển - trong vị thế sự tồn tại tự tính bị bác bỏ bởi phân tích 
luận lý - một sự nắm bắt về sự tồn tại của các pháp vốn chỉ là ảo 


^609 Cát ở Cá: 15.10, P5266:272.3.7-272.4.2. 


481 



ảnh . 1 Vì vậy, không có sự sai sót. Vì, Tứ Bách Kệ Tụng Luận 
Thích của Nguyệt Xứng nói rằng một đối tượng ảo phải được 
chừa ra như một phần còn lại : 2 

Vì vậy, khi các ngươi phân tích theo cách này, các pháp 
không được xác lập như là tồn tại tự tính; do đó, ảo ảnh về 
các pháp cá thế được chừa ra như một phần còn lại. 

Khi các ngươi bác bỏ sự tồn tại tự tính hoặc nền tảng của một 
chồi non, miễn là hiệu quả của việc lập luận không bị thoái hóa, 
thì lý lẽ phân tích rằng liệu sự tồn tại tự tính có khả biện không. 
Các ngươi không phát triển một hiếu biết về chồi non như tồn tại 
một cách bản chất. Tuy nhiên, nếu các ngươi nghĩ rằng sự thiếu 
vắng về tồn tại tự tính của chồi non là tồn tại thật sự, hoặc là sự 
trình hiện tựa ảo ảnh của điều vốn trống rồng về sự tồn tại tự 
tính là tự nó thật sự tồn tại, thì đây là một lầm lạc mà ngươi phải 
bác bỏ qua sử dụng lập luận. Đi xa hơn điều này, một số người 
nghĩ rằng, ngay cả việc nắm bắt về ảo ảnh như là tồn tại, dính líu 
đến việc bám chấp vào sự nắm bắt của ảo ảnh, và do đó phải 
được loại bỏ. Đừng quan tâm đến ý niệm này, nếu không các 
ngươi sẽ phạm phải một sai lầm lớn; cụ thế là, bất kỳ sự chắc 
chắn nào về duyên khởi sê không thế xảy đến. Ta đã giải thích 
điều này nhiều lần . 3 Đây không còn gì để nghi ngờ là một 
trường hợp về sự thất bại trong việc phân biệt giữa sự tồn tại của 
đối tượng ảo ảnh và sự tồn tại thật sự của đối tượng ảo ảnh. 

Khi sự phân tích của các ngươi về một đối tượng sử dụng lý do 
đế xóa bỏ nó, trước tiên các ngươi nghĩ rằng, "Nó không có ở 


1 BA610 Thật sẽ là một sai sót khi cho rằng ấm đựng chẳng hạn được 
tìm thấy qua phân tích tối hậu. Âm đựng không hề được tìm thấy 
bởi các thức lập luận như thế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa 
là ấm đựng không tồn tại. Khi ấm đựng sau đó trình hiện trước 
một người vốn đã chứng ngộ tánh Không, thì người đó sẽ đi đến 
chỗ thấu hiểu về đặc tính ảo ảnh của ấm đựng. 

2 BA611 Cát trong Cs: 15.25, P5266:274.4.3-4. 

3 BA612 LRCM: 587-606, v.v... 

482 



đó". Sau đó, như là các ngươi cũng thấy người phân tích {chính 
mình} theo cùng một cách, thì không có ai thậm chí biết chắc 
được sự không tồn tại đó. Nên, không có cách nào đế xác định 
được một pháp nào đó là hay không là điều gì, nó bắt đầu có vẻ 
là những gì xuất hiện đã trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Điều 
này xuất phát dựa trên lý lẽ bác bỏ mọi thứ, mà thiếu đi việc 
phân biệt giữa sự tồn tại với tự tính với sự thiếu vắng của tự tính 
trong sự tồn tại đơn thuần, cũng như là với sự vắng mặt của nó 
{sự tồn tại}. Vì vậy, loại trống rồng này là một sự trống rồng 
vốn phá hủy duyên khởi. Cho nên, ảo ảnh như thuật ngữ mà 
chúng ta sử dụng chắc chắn không chỉ đến các phát khởi của 
một sự trình hiện mơ hồ không rõ ràng gây ra bởi loại nhận thức 
này. [745] 

Vì vậy, khi phân tích lý luận, các ngươi đi đến chồ nghĩ là, 
"Người này thậm chí thiếu vắng hoàn toàn sự tồn tại khách quan 
hay nền tảng". Trên cơ sở đó, thật không khó khăn đế đơn giản 
có được những trình hiện có vẻ mơ hồ và không rõ ràng này. 
Loại trải nghiệm đó đến với tất cả những ai mong ước một hiếu 
biết về giáo lý Trung Quán và nghe thấy một ít về giáo pháp vốn 
cho thấy cách thức mà các pháp thiếu vắng tự tính. Tuy nhiên, 
thật là khó khăn đế phát triển sự chắc chắn về cả hai: (1) sự bác 
bỏ hoàn toàn bản chất nền tảng hoặc nội tại và (2) sự hiến lộ của 
chính các cá nhân thiếu vắng tự tính như là các cá nhân tích lũy 
nghiệp, những người trải nghiệm các hậu quả của nghiệp, và 
v.v... Thật hiếm khi xảy ra rằng một ai đó kết hợp được các năng 
lực đế thừa nhận được cả hai điều này, nên rất khó đế thấy ra 
quan điểm Trung Quán. 

Neu không có sự kết hợp đó, thì không thế phủ nhận rằng { 1 } 
như là sự chắc chắn về quan điểm triết lý tăng cường, như là sự 
chắc chắn về các phương diện ứng xử của việc thực hành giảm 
thiểu; cho đến mức {2} như là sự chắc chắn về các phương diện 
ứng xử tăng cường, như là sự chắc chắn về quan điếm {triết lý} 
giảm thiếu. Không có cách nào đế phát triển sự chắc chắn mạnh 
mẽ tương đương cho cả hai. Vì vậy, các ngươi chắc chắn sẽ rơi 
vào một cực đoan - {một là} sự gán đặt thêm việc nuôi dưỡng 


483 



tri kiến về sự tồn tại tự tính, tức là quan điểm thường hằng, quan 
điếm thấy các pháp như là tồn tại tự tính - hay {hai là} cực đoan 
kia - việc phủ nhận một cách sai lầm cho rằng các pháp không 
có khả năng hoạt hóa, tức là quan điểm hư vô, quan điểm xem 
các sự vật như hoàn toàn không tồn tại. Vì vậy, Định Vương 
Kinh cho biết: 1 

Sau đó, đấng Chiến Thắng, người không còn tội lỗi và đã 
thành tựu 

Mười quyền năng [thập lực] 2 , đã giải thích sự cô đọng tối 
cao này: 

Các trạng thái luân hồi tựa một giấc mơ; 

Ớ đây không có sinh cũng không có diệt. 


1 BA613 SR, D127: Da 96a2-5. 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 665.3-6) 
nói rằng các chúng sinh và v.v... tựa như bóng nước vì chúng trình 
hiện do duyên tương hợp và bị hủy diệt bởi các duyên rất nhỏ; chúng 
như cây chuối vì khi được phân tích chúng thiếu vắng nền tảng; 
tựa như trò huyễn thuật vì chúng trình hiện trong nhiều cách khác 
nhau nhưng lại trống rỗng về mọi thứ mà chúng trình hiện; như 
sấm chớp vì chúng xuất hiện và biến mất trong khoảnh khắc; như 
ánh trăng trên nước vì chúng trình hiện từ đời này sang đời khác 
nhưng không thật sự như thế; như ảo ảnh sa mạc vì chúng dường 
như tồn tại một cách tự tính nhưng lại không phải thế. 

2 Thập Lực hay mười quyền năng của một đức Phật (skt. dasabala) - 
Các tài liệu rình bày chi tiết có chút it khác nhau mô tả về các khả 
năng này - Ở đây theo từ điển mở Riga Shedra thì nội dung là: (1) 
biết rõ đúng và sai, (2) biết rõ nghiệp quả mọi hành vi, (3) biết 
nguyện vọng của chúng sinh, (4) biết tất cả các thành tố (các đại), 
(5) biết các khả năng khác nhau của chúng sinh, (6) biết tất cả các 
đạo pháp, (7) biết cách thức khác nhau để xác lập định lực từ 
thiền, (8) biết tiền kiếp của mình và người khác, (9) biết sự chuyển 
hóa chết và tái sinh tương lai và (10) biết các cấu nhiễm sẽ cạn 
kiệt hay biết lộ trình và kết quả. Ten strength. Rigpa Shedra. Truy 
cập 05/20/2012. 

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Ten_strengths> 

484 



Chúng sinh, con người, và thậm chí sự sống không được tìm 
thấy. 

Các pháp này tựa như bọt nước, như thân chuối, 

Như ảo ảnh, ánh chóp con giông, 

Như bóng trăng trên nước, như ảo giác sa mạc. 

Chang ai chết trong thế gian này 

Và qua đi hoặc di chuyến nhập về noi khác. 

Tuy nhiên, các hành vi đã thực hiện sẽ không bao giờ mất, 

Và các quả của nghiệp thiện và bất thiện vần chín muồi 
trong thế gian. [746] 

Không thường hằng cũng chắng roi vào đoạn diệt, 

Các hành vi không tích lũy và cũng chang kéo dài. 

Tuy nhiên, ngưoi không thế tạo nghiệp mà không gặp 
nghiệp quả của chúng. 

Ngưoi cũng không trải nghiệm các nghiệp quả của những 
hành vi từ kẻ khác. 

Vì vậy, mặc dù lý lẽ không tìm thấy cá nhân vốn trải qua lúc 
sinh thành và chết đi, nhưng các hậu quả thiện và bất thiện có 
xảy ra trong các pháp vốn tựa như ảo ảnh. Vậy, các ngưoi nên 
chắc chắn về những gì kinh điển dạy, rằng những người đã thực 
hiện các hành vi sẽ không trượt ra khỏi tiếp xúc hay trải nghiệm 
những hậu quả của các hành vi đó và sẽ không gặp phải những 
hậu quả của các hành vi họ không làm, những hậu quả đó được 
cảm xúc hoặc trải nghiệm bởi những người nào khác đã làm các 
hành vi đó. 

Hãy tìm kiếm điều chắc chắn này theo cách thức sau đây: Như 
đã giải thích từ trước, hãy tạo dựng một khái niệm rõ ràng về đối 
tượng mà lý lẽ đó sê bác bỏ. Quán chiếu một cách cấn thận, các 
ngưoi phải nhận diện được người tồn tại một cách tự tính {nhân 
ngã} như là nó được quy gán do sự thiếu hiểu biết {vô minh} 
trong dòng tâm thức của các ngưoi. Sau đó, tập trung vào cách 
thức làm thế nào, mà nếu có được sự tồn tại nhân ngã, thì cá 


485 



nhản đó chỉ có thế là một hoặc khác với các uấn của nó, và cách 
thức làm thế nào lập luận mâu thuẫn với cả hai lập thuyết đó. 
Hãy phát triển tính chắc chắn trong việc phê phán này. Cuối 
cùng, củng cố sự chắc chắn của các nguôi rằng cá nhân thậm chí 
không tồn tại một chút nào về tự tính. Trong thời kỳ thiền về 
tính Không, hãy thực hành điều này thuờng xuyên. 

Sau đó, hãy giữ trong tâm trí {mình} rằng nguời thuờng tục là 
sự hiến hiện không thế chối cãi. Hãy chuyến huớng tâm trí của 
các nguôi đến duyên khởi, trong đó cá nhân ấy đuợc thừa nhận 
nhu là nguời tích lũy nghiệp và là nguời trải nghiệm các hậu 
quả, và trở nên chắc chắn về việc bằng cách nào duyên khởi là 
khả thi mà không cần sự tồn tại tự tính. Khi chúng có vẻ mâu 
thuẫn, hãy suy nghĩ về cách thức mà chúng không mâu thuẫn, 
hãy lấy một ví dụ nhu là một ảnh phản chiếu. [747] Một ảnh 
phản chiếu của khuôn mặt là một liên kết không thế phủ nhận 
giữa (1) trạng thái trống rồng của nhãn, nhĩ, và v.v... vốn trình 
hiện trong {ảnh} đó và (2) trạng thái đuợc sinh khởi trong sự 
phụ thuộc vào một tấm guong và một khuôn mặt, trong khi việc 
tan rã {xảy ra} khi một số duyên nào đó của các điều này đã mất 
đi. Tuông tự như vậy, cá nhân thiếu thậm chí chỉ là một hạt tử 
của bản chất nội tại, nhưng lại là kẻ tích lũy nghiệp và là người 
trải nghiệm các hậu quả, và được sinh khởi trong sự phụ thuộc 
vào nghiệp và các phiền não trước đó. Đó không phải là một 
mâu thuẫn. Hãy tu tập tư tưởng này và hiếu rằng nó là như thế 
trong tất cả các trường hợp như vậy. 

Nghi ngại: Có phải chắc chắn rằng các ảnh phản chiếu đó và 
v.v... là sự trống rỗng {tánh Không} của những gì dường như 
cấu thành tri kiến rằng chúng thiếu vắng tự tính? Neu vậy, thì 
các cảm nhận của chúng sinh bình thường sẽ cấu thành tri kiến 
về tánh Không; vì vậy, họ sẽ là các thánh giả. Neu không, thì 
làm sao các ảnh phản chiếu có thế có chức năng như là những ví 
dụ của việc thiếu vắng tự tính trong những cá nhân đó và v.v. . .? 
Nếu Ngài phải vận dụng một lý lẽ đế chứng minh sự thiếu vắng 
của tự tính ngay cả đế hiếu các ví dụ, thì sê phải có một sự hồi 


486 



quy vô tận khi Ngài xem xét các vấn đề đó như là những gì có 
thế được tiếp nhận như là những ví dụ của các ví dụ đó. 

Trả lời bởi một học giả trước đây. Mặc dù chúng sinh bình 
thường có tri kiến nhận thức rằng các phản chiếu và v.v... thiếu 
sự tồn tại tự tính, nhưng họ không phải là các thánh giả vì họ chỉ 
biết được sự trống rồng của một chủ thế hạn chế. Đe trở thành 
một thánh giả, người ta phải có tri kiến nhận thức rằng mọi hiện 
tượng thiếu vắng sự tồn tại tự tính. 

Lập thuyết của chủng tôi: Trả lời đó là không đúng bởi vì Tứ 
Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên nói rằng một người hiếu biết 
tánh Không - tức là hiếu biết việc thiếu vắng tự tính - của một 
sự việc thì có thể biết được tính Không của mọi hiện tượng: 1 

Ai thấy được một điều 

Là thấy tất cả pháp. 

Tính Không của một vật 

Là tính Không của vạn pháp. 

Do đó, người nào biết rằng một ảnh phản chiếu là sự trống rỗng 
về thực trạng của một khuôn mặt sẽ không nắm bất nó {ảnh 
phản chiếu} như một khuôn mặt thật sự, nhưng lại nắm bắt nó 
như là một ảnh phản chiếu tồn tại thật sự. Có mâu thuẫn gì trong 
đó? 

Khi còn trẻ, các em chưa biết nói nhìn thấy các ảnh phản chiếu 
của gưong mặt chúng, các em choi với chúng và v.v...; do đó, 
các em nắm bắt chúng như là các khuôn mặt thực sự. [748] 
Trưởng thành hon, người biết nói chắc chắn được rằng, trong 
một mức độ, các ảnh phản chiếu đó không phải là các khuôn 
mặt, chúng thiếu vắng về thực trạng các khuôn mặt; nhưng họ 
lại nắm bắt chính các ảnh phản chiếu đó, vốn có vẻ là các khuôn 
mặt, như là tồn tại theo tự tính. Sự nắm bắt đó là một quan niệm 


1 BA614 Cá: 8.16, Lang 1986:82-83; D3846: Tsha 9b6. 


487 



về sự tồn tại thật sự. Kinh nghiệm trong dòng tâm thức của 
chúng ta chứng minh rằng điều này là cách mà chúng ta nhìn 
thấy các ảnh phản chiếu. 

Tuy nhiên, các ảnh phản chiếu và v.v. . . là những ví dụ thích họp 
cho việc thiếu vắng sự tồn tại tự tính. Tại sao? Chúng tôi sử 
dụng những ví dụ đó bởi vì nhận thức xác lập rằng chúng thiếu 
đi thực thế mà chúng trình hiện nhu là, và do đó chúng không 
thật sự là những gì mà chúng trình hiện ra. Khi nhận thức hiệu 
quả xác lập “sự thiếu vắng về thực trạng mà nó trình hiện ra” 
này trong sự liên hệ đến các mầm non và v.v..., thì nhận thức đó 
biết đuợc sự thiếu vắng tồn tại tự tính của các mầm non; theo 
cách thức này, các mầm non và v.v... khác với các ảnh phản 
chiếu và v.v... 

Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng dạy: 1 

Cũng nhu các pháp chang hạn các ấm đựng không tồn tại 

trong thực tại, 

Tuy thế, [chúng] vẫn tồn tại trong khuôn khố của những gì 

quen thuộc với thế gian ... 

Nhu là một ví dụ về việc thiếu vắng tự tính, ngài thuyết về 
"những thứ nhu các ấm đựng" với những nguời ủng hộ tự tính. 
Tuy nhiên, nhu trong truờng họp ảnh phản chiếu và v.v..., ngài 
chỉ đến một sự thiếu vắng giới hạn và không phải chỉ đến sự 
thiếu vắng về tự tính của chúng. Điều này là bởi vì, nhu đã giải 
thích truớc đây, nhiều chứng minh về việc thiếu vắng của tự tính 
sử dụng cồ xe và v.v... nhu là các ví dụ. Tuong tự vậy, trong 
truờng họp về ảo cảnh của một nhà ảo thuật, các khán giả nắm 
bắt nó nhu là một con ngựa hay một con voi thật sự; sự hiếu biết 
của ảo thuật gia rằng con ngựa hay con voi kia là giả chính là 
một hiếu biết về một sự thiếu vắng hạn chế. 

Trong mơ, các nguơi thấy một khung cảnh và các nhân vật của 
khung cảnh đó. Khi thức dậy, các nguơi hiếu rằng chúng sai lạc 


1 BA615 MAV: 6.113ab, La Vallee Poussin 1970b-. 223; D3861: Ha 209a6. 
488 



ở chồ chúng trống rồng về những gì chúng trình hiện thành. 
Ngay cả trong khi ngủ các ngươi có thế nắm bắt chúng theo cách 
đó. Trong cả hai trường hợp, các ngươi hiếu được rằng những gì 
dường như là các nhân vật nam và nữ trong một giấc mơ không 
là những thực trạng của những người nam và nữ đó ngoài thực 
tế. Tuy nhiên, điều này không cấu thành một tri kiến rằng giấc 
mơ thiếu vắng về tự tính. Điều đó có thế so sánh được với việc 
chắc chắn không có khuôn mặt trong một điều gì như là một ảnh 
phản chiếu. 

Như trích dẫn trước đây, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng 
cho biết, "Các pháp được quy gán là các ảo ảnh sa mạc, các trò 
huyễn của nhà ảo thuật, và v.v... không tồn tại ngay cả đối với 
thế gian". 1 2 [749] Điều này có nghĩa là nhận thức hiệu quả ước lệ 
thông thường không tin tưởng vào các thức vốn nắm bắt những 
thứ như nước, những con ngựa, voi, nam, nữ và v.v... là hiện 
hữu trong các ảo ảnh sa mạc, trò ảo thuật, và giấc mơ. Do đó, sự 
hiếu biết rằng các đối tượng được hàm chứa bởi các thức đó 
không tồn tại thì không phải là quan điếm vốn thấy biết được sự 
thiếu vắng về tự tính. 

Vì vậy, các ngươi nên quán chiếu ý nghĩa của ảo tưởng được 
giải thích bên trên, bằng cách tụng các bài kệ trong tạng kinh 
thâm diệu. Hãy tiếp lấy mệnh đề sau đây từ Định Vương Kỉnh' 1 

Tựa như một ảo ảnh sa mạc, một thành phố hão huyền, hay 
một huyễn tưởng, hãy thiền liên kết đến các biếu tướng 
là thiếu vắng nền tảng. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo 
cách này. 

Ánh trăng chiếu sáng qua bầu trời đêm trong vắt và ảnh của 
trăng hiện rõ trên mặt hồ, song le trăng vẫn không 
chuyến vào trong nước. Hãy hiếu rõ đặc tính của các 
pháp đều như thế. 


1 BA616 MAV: 6.26cd; đã trích tại LRCM: 627. 

2 BA617 SR: 9.11-17 and 9.19-22, D127: Da 26a6-b4. 


489 



Người trong núi rừng trùng điệp nghe thấy những âm ba 
vang vọng từ bài ca, lời nói, giọng cười, và ngay cả tiếng 
khóc, nhưng điều gì tưởng chừng như ở đó thì lại không 
ở đó. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo cách này. 

Dầu cho các tiếng vang vọng kia phát khởi từ bài ca, điệu 
nhạc, và ngay cả tiếng khóc, thì các âm điệu của những 
bài ca đó v.v... đó sẽ không bao giờ có ở trong âm thanh 
của tiếng vọng. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo cách 
này. 

Ai có được các điều mong ước trong mộng khi tỉnh giấc và 
không còn thấy chúng, họ hắn là khờ dại nếu vẫn thèm 
khát và bám víu vào chúng. Hãy thấy biết tất cả các pháp 
theo cách này. 

Những ảo thuật gia biến hóa các cảnh sắc nào ngựa, nào voi, 
nào các cỗ xe, những gì trình hiện kia hắn đều không tồn 
tại. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo cách này. 

Một bà mẹ trẻ thấy cảnh sinh và tử của con mình trong một 
giấc mo, bà vui sướng khi sanh nở nhưng lại không 
mong lúc con lìa đời. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo 
cách này. [750] 

Các ảnh phản chiếu của trăng trình hiện vào đêm quang 
đãng, trên mặt nước trong; chúng thật là rồng tuếch và ảo 
huyền, không thế nắm bắt. Hãy thấy biết tất cả các pháp 
theo cách này. 

Một người bị dày vò bởi con khát, bộ hành giữa trưa hè, 
nhìn thấy ảo ảnh là các vũng nước. Hãy thấy biết tất cả 
các pháp theo cách này. 

Dầu nước không hề có trong ảo cảnh sa mạc, trạng thái bị 
đánh lừa muốn uống nước từ trong ảo cảnh đó. Đó là giả 
và không thế uống. Hãy thấy biết tất cả các pháp theo 
cách này. 

Một ai đó có thế lột đi thân mọng đầy nước của một cây 
chuối đế tìm kiếm lõi cây, nhưng cả trong lần ngoài đều 
không có một lõi cây nào cả. Hãy thấy biết tất cả các 
pháp theo cách này. 


490 



(2')) Ví dụ minh họa cách cá nhân được xác lập dưới những 
tên gọi khác nhau 

Khi một cỗ xe được quy gán trong sự phụ thuộc vào những thứ 
như bánh xe, các bộ phận đó là vật được chiếm hữu và cỗ xe là 
sở hữu chủ. Tưong tự, khi tự ngã được quy gán trong sự phụ 
thuộc vào năm uẩn, sáu đại, và sáu căn, thì chúng là những đối 
tượng bị chiếm hữu {sở hữu} và tự ngã là sở hữu chủ. Cũng thế, 
giống như một cồ xe và các bộ phận của nó được thừa nhận là 
tác nhân và các đối tượng, tự ngã là các tác nhân vì nó tóm giữ 
các uẩn và v.v...; các uẩn và v.v... là các đối tượng, vì chúng là 
những gì nó {tự ngã} tiếp nhận. Nhập Trung Luận của Nguyệt 
Xứng nói: 1 

Tuông tự, trong khuôn khổ những gì quen thuộc của thế 
gian, 

Tự ngã được cho là sở hữu chủ 

Trong sự phụ thuộc vào các uấn, các đại, và sáu căn. 

Vật bị chiếm hữu là các đối tượng và tự ngã này là tác nhân. 

Ngoài ra, như trong trường hợp cồ xe, khi các ngưoi phân tích 
thực tại thì một tự ngã không được tìm thấy qua bất kỳ cách nào 
trong bảy cách. Vì vậy, trong khi nó thiếu vắng hoàn toàn không 
chút dấu vết của sự tồn tại tự tính, mà không có phân tích thì nó 
tồn tại một cách thường tục. [751] 

(2)) Giáo pháp về các ngã sở cũng qua đó được xác lập như 
việc thiếu vắng tự tính 

Kh i lý luận truy cứu đế xem liệu tự ngã có tồn tại một cách tự 
tính hay không, thì lý luận không tìm thấy nó trong bất kỳ cách 
nào của bảy cách. Vì vậy, khi lý luận đó đã phủ nhận sự tồn tại 
tự tính của tự ngã, thì làm sao lý lẽ có thế tìm thấy "mắt thuộc về 
tự ngã", v.v...? Theo đó, những gì tự ngã sở hữu cũng thiếu vắng 


1 BA618 MAV: 6.162, La Vallee Poussin 1970b: 281; D3861: Ha 212a5. 

491 



tự tính. Khi các thiền giả không thấy bất kỳ sự tồn tại tự tính nào 
trong tự ngã hoặc trong những gì tự ngã sở hữu, thì họ được giải 
thoát khỏi luân hồi. Ta sê giải thích điều này dưới đây 1 . Căn 
Bản Trung Quán Luận của ngài Long Thọ nói: 2 

Neu tự ngã không tồn tại, 

Làm thế nào có thế có một điều gì đó thuộc về ngã sở? 

Và Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết : 3 

Vì các đối tượng không tồn tại nếu thiếu các tác nhân, 

Những gì tự ngã sở hữu không tồn tại nếu thiếu tự ngã. 

Do đó, các thiền giả được giải thoát qua việc thấy được rằng 
tự ngã và những gì nó sở hữu đều là trống rồng. 

Nhờ sức mạnh của việc hiểu biết rằng tự ngã thiếu vắng tự tính, 
các ngưoi hiếu được rằng những ngã sở cũng thiếu tự tính. Các 
ngưoi nên có khả năng hiếu được điều này, và cách thức đế loại 
bỏ các quan ngại về điểm này, dựa trên những gì ta đã giảng ở 
trên. 


^619 LRCM: 763-768. 

2 BA620 MMK: 18.2ab, de Jong 1977: 24; D3824: Tsa 10b6. 

3 BA621 MAV: 6.165, La Vallee Poussin 1970b: 287; D3861: Ha 212a7. 
492 



Chương 24: Các Đối Tượng Thiếu vắng Tự 
Tính {Pháp Vô Ngã} 

(3)) Làm thế nào đế áp dụng những dòng lý luận trên vào các 
hiện tượng khác 

(b) ) Làm thế nào đế xác định rằng các pháp cũng không có ngã 

[(1)) Bác bỏ sinh khởi từ tự nó] 

[(2)) Bác bỏ sinh khởi từ sự vật khác] 

[(3)) Bác bỏ sinh khởi từ cả hai tự nó và từ sự vật khác] 

[(4)) Bác bỏ sinh khởi không nguyên nhân] 

[(5)) Làm thế nào đế suy luận rằng sự sinh khởi tự tính 
không tồn tại] 

(c) ) Làm thế nào đế loại bỏ những che chướng bằng cách trở nên 
quen thuộc với những quan điểm đó. 

*ẩb 

3)) Làm thế nào để áp dụng những lối lý luận trên vào các 
hiện tưựng khác 

Các luận điểm trên cũng áp dụng cho các pháp khác. Cũng như 
các phân tích về tự ngã và các uấn theo sau dạng thức của phân 
tích về cỗ xe, các ngưoi phải nhận thấy rằng điều này cũng xảy 
ra với những thứ như ấm đựng và vải. Khi lý luận tìm kiếm bản 
chất cố hữu trong bảy cách qua việc phân tích xem ấm đựng và 
v.v... là một hay là khác nhau với các sắc tướng, v.v... của 
chúng, thì chúng không được tìm thấy qua bất kỳ cách nào trong 
bảy cách trong khuôn khố của cả Chân Đe lần Tục Đe. Thay vào 
đó, chúng được thừa nhận từ quan điểm của một thức thường tục 
không phân tích. [752] Điều này là bởi vì Đức Phật áp dụng các 
lập thuyết không dùng đến lý lẽ đế bác bỏ những gì thế gian 
biết, như được thế hiện bằng tuyên thuyết của ngài trong Tam 


493 



Giới Giải Chương Kỉnh ( Trỉ-samvara-nỉrdesa-parỉvarta - 
mahãvãnã-sũtra ): 1 

Thế gian tranh luận với ta, 

Ta không tranh luận với thế gian. 

Bất kế điều gì đuợc cho là tồn tại hay không tồn tại trong thế 
gian, 

Ta cũng bảo lưu {y} như thế. 

Theo đó, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết: 2 

Bất cứ điều gì - ấm đựng, vải vóc, lều chõng, quân đội, rừng 
cây, tràng hạt, cây cỏ, 

Nhà cửa, tiếu xa {cỗ xe nhỏ}, nhà trọ, hay pháp bất kỳ như 
thế— 

Các ngưoi nên biết các ước lệ được sử dụng bởi những 
chúng sinh tục giới này. 

Tại sao? Vì bậc Thánh Sư không tranh luận với thế gian. 

Bộ phận, phấm chất, sự bám chấp, đặc tính định danh, nhiên 
liệu, v.v... 

Cũng như, toàn thế, định phấm, [cá nhân] bám chấp, sự định 
danh, sự cháy, v.v... - 

Những đối tượng này không tồn tại trong bảy cách qua phân 
tích như được áp dụng lên cồ xe. 

Mặt khác, chúng có tồn tại trong khuôn khố của những gì 
quen thuộc với thế gian. 

Bất kế các pháp có thế là gì, thì các ước lệ được sử dụng bởi 
những chúng sinh phàm giới này nên được biết đến như là tồn 


1 BA622 Tn-samvara-nirdesa-parivarta-mahãyãnã-sũtra { Tam Giới Giải 
Chương Đại Thừa Kinh } Phẩm đầu của Bảo Hằng Kinh {Ratna- 
kũta}. 

2 BA623 MAV: 6.166-167, La Vallee Poussin 1970b: 288-89; D3861: Ha 
212a7-b2. 

494 



tại mà không có sự phân tích. Các ước lệ này là gì? Chúng là các 
bộ phận và các toàn thế, v.v... Hãy lấy cái ấm làm ví dụ: ấm là 
toàn thế, đã đủ đặc tính, và đã định danh; các chi tiết của ấm và 
v.v... là những bộ phận; màu xanh và v.v... là những đặc tính; và 
hình dạng bầu bỉnh, tính chứa nước, cố dài, v.v... là những đặc 
tính xác định. Các ví dụ khác, chang hạn như vải, được tiến 
hành trong cùng một cách. 

Trong đoạn đó, “bám chấp” định nghĩa là sự bám víu và chấp 
thủ mãnh liệt; "[người] bám chấp" là cơ sở của sự bám chấp đó, 
bởi vì tác phấm Nhập Trung Luận Chú Giải của Thắng Hỷ viết 
rằng: “[người] bám chấp” là một người có sự bám chấp. “Lửa” 
là tác nhân của việc đốt cháy, và “nhiên liệu” là đối tượng bị 
cháy. 

Các toàn thế được quy gán trong sự phụ thuộc vào các bộ phận 
và các bộ phận được quy gán trong sự phụ thuộc vào các toàn 
thế, và tương tự thế cho mỗi thành phần trong các cặp [phạm 
trù] kia như đặc tính/định phấm, v.v... cho đến và bao gồm cả 
nhiên liệu và lửa. Nhiên liệu được quy gán trong sự phụ thuộc 
vào lửa, và lửa được quy gán dựa vào nhiên liệu. Căn Bản 
Trung Quán Luận của ngài Long Thọ khẳng định: 1 

Các tác nhân khởi sinh trong sự phụ thuộc vào các đối 
tượng, 

Và các đối tượng khởi sinh trong sự phụ thuộc vào chính các 
tác nhân này. 

Ngoài điều này ra, chúng ta thấy không có cách nào 
Đe cho các tác nhân và các đối tượng tồn tại. [753] 


Và: 


Tất cả những pháp khác nên được hiểu 

Bằng cách của những gì ta đã giải thích về các tác nhân và 

các đối tượng. 


1 BA624 MMK: 8.12, 8.13cd, de Jong 1977:12; D3824: Tsa 6a6. 


495 



Vì vậy, pháp được sinh khởi và pháp sinh khởi, lộ trình và người 
du hành, vật được xem và người xem, nhận thức hiệu quả và đối 
tượng của sự nắm bắt, v.v... mọi pháp, nên được hiểu không 
phải là tồn tại một cách nền tảng mà chỉ như là tồn tại trong sự 
phụ thuộc lần nhau. 

Theo đó, hãy tìm hiếu cách thức đế tiếp nhận hai chân lý {Nhị 
Đe} sao cho một sự vật - chang hạn như tự ngã - là thiếu vắng 
về tự tính qua phép phân tích như thế, nhưng vẫn có thế tác động 
và bị tác động trong sự thiếu vắng về tự tính. Neu các ngưoi làm 
được điều này, thì bằng cách mở rộng hiểu biết đó cho tất cả các 
hiện tượng, các ngưoi có thế dề dàng thấy biết được sự thiếu 
vắng tự tính của chúng. Vì vậy, hãy nắm thật chắc ví dụ về cỗ xe 
và ý nghĩa của nó như ta đã giải thích bên trên . 1 Như Định 
Vương Kỉnh cho biết : 2 

Như nhận thức của các ngưoi về tự ngã, 

Hãy mở rộng loại hiếu biết đó lên mọi pháp. 

Bản chất của mọi pháp là tinh khiết, tựa không gian. 

Các ngưoi có thế biết tất cả chúng bằng cách biết một pháp; 
Các ngưoi có thế thấy tất cả chúng bằng cách thấy một pháp. 
Bất kế bao nhiêu sự vật các người đều có thế giải thích 
Hãy đừng kiêu mạn về điều đó. 

(b)) Làm thế nào đế xác định rằng không có tự ngã trong các 
pháp. 

Các co sở mà với chúng cá nhân được quy gán bao gồm năm 
uấn, sáu đại - như thành tố đất - và sáu căn - gồm mắt và v.v... 
Đây là những đối tượng. Sự thiếu vắng về tồn tại nền tảng hay 
tự tính của chúng là sự vắng mặt của một tự ngã khách quan. Có 
nhiều cách đế xác định rằng các đối tượng thiếu vắng một tự ngã 
khách quan. Tuy nhiên, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng xác 


1 BA625 LRCM: 719-751. 

2 BA626 SR, D127: Da 44a2-3. 
496 



định rằng các pháp thiếu vắng tự tính qua việc bác bỏ bốn loại 
sinh khởi. Vì Nhập Trung Luận Thích cho rằng sự xác định này 
là một xác định về sự vắng mặt của một tự ngã khách quan, nên 
giờ ta sẽ đua ra một lời giải thích luợc yếu về phản bác đó của 
bốn loại sinh khởi. Căn Bản Trung Quán Luận của ngài Long 
Thọ cho biết: 1 

Không có ý nghĩa trong đó bất cứ thứ gì 

Đã từng đuợc sinh khởi 

Hoặc bởi chính nó, bởi điều chi khác, 

Bởi cả hai, hoặc không có một nguyên nhân. [754] 

Điều này có nghĩa là, trong vế: "Không bao giờ có một pháp bên 
trong hay bên ngoài bằng bất kỳ cách nào đuợc sinh khởi từ 
chính nó”. Ba vế còn lại có thế đuợc kiến lập theo cùng một 
cách. 

Các luận điếm quy mậu sẽ bác bỏ luận điệu rằng một pháp nào 
đó có thế đuợc sinh khởi từ chính nó. Vì thế, các luận thuyết 
{quy mậu} này không cung cấp các ví dụ hoặc các lý lẽ đế 
chứng minh, nhung đua ra một phê phán của các lập thuyết trái 
ngược. 

Ớ đây, nếu một sự vật nào đó được sinh khởi một cách tự tính, 
thì sự sinh khởi đó bị giới hạn trong hai khả năng: hoặc là nó 
phụ thuộc vào một nguyên nhân hoặc là nó không phụ thuộc vào 
một nguyên nhân nào. Do đó, nếu nó phụ thuộc vào một nguyên 
nhân, thì nguyên nhân và hậu quả này lại bị giới hạn trong hai 
khả năng: hoặc chúng là một một cách tự tính hoặc chúng là 
khác nhau một cách tự tính. Sự sinh khởi, trong đó nhân và quả 
là một một cách tự tính được gọi là sự sinh khởi từ tự ngã; sinh 
khởi, trong đó nhân và quả là khác nhau một cách tự tính được 
gọi là sinh khởi từ một vật khác. Sự sinh khởi phụ thuộc vào 
một nguyên nhân thì chắc chắn hoặc là sự sinh khởi từ tự ngã 
hoặc là sinh khởi từ một vật khác - vốn có thế được xem xét 


1 BA627 MMK: 1.1, trích dẫn ở LRCM: 672. 


497 



một cách riêng lẻ - hay trường hợp khác là sự sinh khởi kết hợp 
cả từ tự ngã lần từ vật khác. Một cách riêng lẻ, có hai trường 
hợp - sự sinh khởi từ tự ngã và sự sinh khởi từ vật khác. Do đó, 
đây là cách chúng tôi loại trừ các khả năng khác trong khi chỉ 
bác bỏ bốn loại có thế có của sinh khởi. 

[(1)) Bác bỏ sinh khỏi từ tự ngã] 1 

Neu một chồi non được sinh khởi từ tự nó, thì sự sinh khởi của 
nó sẽ là vô nghĩa bởi vì sinh khởi có nghĩa là điều {vừa} được 
sinh ra đã hình thành {từ trước đó}. Neu nó được sinh ra từ 
chính nó, thì một chồi non đã hình thành {từ trước đó} - như 
trường hợp của một chồi non được biếu hiện rõ ràng. Sự sinh 
khởi cũng sẽ là vô tận bởi vì nếu một hạt giống đã được phát 
sinh {từ trước đó}, lại phát khởi thêm nữa, thì chính cùng hạt 
giống đó sẽ phải phát khởi nhiều lần. Trong trường hợp đó, có 
sự sai lầm vì chính hạt giống tự nó đang phát khởi một cách liên 
tục, sẽ không bao giờ có một co hội cho sự sinh khởi của các 
chồi non và v.v... Căn Bản Trung Quán Luận của ngài Long 
Thọ cho biết : 2 

Neu nhân quả là cùng một {vật}, 

Thì, vật được sinh khởi và vật sinh khởi sẽ là cùng một 

{vật}. 


Ngoài ra, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết : 3 

Không có sự tiến triển trong phát sinh từ chính nó; 

Không có lý do gì đế một pháp vốn đã được sinh khởi lại 
sinh khởi một lần nữa. 


1 BA628 Việc đánh số đề mục này và các đề mục tiếp sau trong phần 
này đã được người hiệu đính {Bản Anh ngữ} thêm vào và nó 
không có trong chánh văn. 

2 BA629 MMK: 20.20ab, de Jong 1977: 28; D3824: Tsa 12a4. 

3 BA630 MAV: 6.8cd-6.9ab, 6.12cd, La Vallee Poussin 1970b: 82-83; 

D3861: Ha 204a6-7. 

498 



Neu ngươi giả thiết một pháp đã sinh khởi lại được sinh khởi 
nữa, 

Thì việc sinh khởi của các chồi non và v.v... sẽ không được 
tìm thấy trong thế gian này. [755] 


Và: 


Do đó, sự quy gán rằng các pháp khởi lên từ tự chúng 
Là không hợp lý cả trong khuôn khố thực tại lần trong khuôn 
khổ thế gian. 

[(2)) Bác bỏ sự sinh khỏi từ một vật khác] 

Phản biện: Đức Phật dạy rằng các hậu quả được sinh khởi từ 
bốn điều kiện {duyên} vốn là sự vật khác. 1 Do đó, các pháp 
được sinh khởi từ một vật khác. 

Đáp: Neu các hậu quả đã được sinh khởi từ các nguyên nhản 
khác {với chúng} một cách tự tính, thì bóng tối dày đặc có thế 
phát sinh thậm chí từ một ngọn lửa, vì cả hai là khác nhau {về tự 
tính} 

Hơn nữa, tất cả các pháp - bất kế chúng có phải hoặc không 
phải là các quả - sẽ được sinh khởi từ tất cả các pháp - bất kế 
chúng có là hoặc không là các nhân - bởi vì chúng {đóng vai 
trò} như nhau trong sự khác biệt của chúng. Điều này có nghĩa 
là nếu các ngươi khắng định rằng hạt giống và chồi non tồn tại 
một cách một cách nền tảng hay tự tính, thì thật rõ ràng là 
phương thức một chồi lúa non khác nhau một cách tự tính hay 
nền tảng với các sự vật vốn không thế sinh khởi ra nó, chang 
hạn như lửa, sẽ hoàn toàn có cùng một phương thức mà một 
chồi lúa non khác nhau một cách tự tính với nguyên nhân của 


1 BA631 Bốn duyên là (1) điều kiện nhân quả, (2) điều kiện đối tượng 
được quan sát, (3) điều kiện liền ngay trước đó, (4) điều kiện chủ 
yếu. "sự vật khác" nghĩa là chúng là khác hơn kết quả chúng gây 
ra. 


499 




nó, tức một hạt lúa. Đó là, khi một chồi non trình hiện khác nhau 
một cách tự tính với một sự vật nào đó, vốn không thế sinh khởi 
ra nó, thì một chồi non dường như khác trong ý nghĩa là tự tồn 
và độc lập, và chồi non đó sè dường như khác nhau theo cùng 
một cách thức khi nó trình hiện khác với hạt giống của chính nó. 
Neu cách thức mà chúng dường như khác nhau là ở chồ chúng 
trình hiện khác nhau một cách tự tính hay nền tảng, thì thật hoàn 
toàn không thế tạo ra sự phân biệt rằng chồi lúa non không được 
sinh khởi từ lửa và v.v..., mà được sinh khởi từ một hạt lúa. 

Phản biện: Chúng tôi phân biệt pháp vốn sinh khởi một chồi 
non với pháp vốn không {sinh khởi ra nó}. Chúng tôi tạo sự 
khác biệt này trong khuôn khố về việc liệu một vật nào đó khác 
với chồi non hay không trong ý nghĩa về việc khác nhau một 
cách tự tính. 

Đáp: Điều này đã thế hiện một mâu thuẫn. [756] Nhập Trung 
Luận Thích của Nguyệt Xứng khắng định điều này một cách rõ 
ràng: 1 

Cũng như một hạt lúa sinh khởi là khác với mầm lúa non 
vốn là hậu quả của nó, do đó, những thứ như lửa, than, và 
hạt lúa mạch - vốn không sinh khởi ra nó - thì cũng khác 
nhau so với mầm non đó. Tuy nhiên, tuông tự như một mầm 
lúa phát sinh từ một hạt lúa giống vốn là vật khác {về tự tính 
với nó}, mầm lúa đó cũng sẽ phát sinh từ lửa, than đá, hạt 
lúa mạch, v.v... {cũng khác về tự tính với nó}. Và cũng 
giống như từ một hạt lúa giống ở đó phát sinh một mầm lúa 
non vốn là vật khác, cho nên những thứ như ấm đựng và vải 
cũng sê phát sinh từ một hạt lúa giống. Tuy nhiên, các ngưoi 
không bao giờ thấy điều này. Do đó, điều này không đúng. 


1 BA632 MAVbh ở MAV: 6.14, La Vallee Poussin 1970b: 89; 

P5263: 121.3.8-121.4.3. 

500 



Vì thế, sự khắng định [bởi người Tây Tạng trước đây] rằng các 
dần xuất về luận lý đã được chứng minh qua rất nhiều các 
trường hợp riêng biệt [nghĩa là qua quy nạp] không phải là 
những điều Nguyệt Xứng quan niệm. Ta đã giải thích các luận 
điểm mâu thuẫn với luận điệu kế trên, trong phần về sự phản bác 
của lập thuyết vốn không được xác lập rằng, trong một nhà bếp, 
sự hiện diện đon thuần của khói đưa đến sự hiện diện đon thuần 
của lửa . 1 

Căn Bản Trung Quản Luận của ngài Long Thọ cho biết : 2 
Neu nhân và quả là khác nhau, 

Thì, các nguyên nhân và không phải nguyên nhân sẽ là 
giống nhau. 


Ngoài ra, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết : 3 

Neu các pháp khởi lên trong sự phụ thuộc vào điều gì đó 
khác, 

Thì, bóng tối dày đặc sẽ phát sinh thậm chí từ ngọn lửa. 

Tất cả mọi thứ sẽ phát sinh từ tất cả mọi thứ. 

Tại sao? 

Bởi vì, với trạng thái là vật khác, tất cả các vật vốn không 
sinh ra một vật nào đó {cũng} sẽ giống như các vật vốn là 
vật sản sinh của nó. 

Các ngưoi không the trả lời cho các luận điếm quy mậu như thế 
bằng việc phân biệt điều gì sinh ra một sự vật với điều gì không 
{sinh ra sự vật đó} trong điều kiện như là liệu rằng một sự vật 
nào đó có được bao gồm trong cùng một dòng tưong tục với hậu 
quả hay không. Vì, như được giải thích ở trên, nếu các sự vật là 
vật khác trong ý tưởng chúng khác nhau một cách tự tính, thì 


1 BA633 LRCM: 673,679-680; Hopkins 1983:145-47. 

2 BA634 MMK: 20.20cd, de Jong 1977:28; D3824: Tsa 12a4-5. 

3 BA635 MAV: 6.14, La Vallee Poussin 1970b: 89; D 3861: Ha 204b4-5. 

501 



việc bao hàm chúng vào trong cùng một dòng tưong tục không 
thể được xác lập. 1 Ngoài ra, thật là không đầy đủ để trả lời rằng 
chúng ta có thế tìm thấy một quy tắc xác định như là với điều gì 
thì sinh khởi ra một hậu quả chắc chắn và điều gì thì lại không. 
Đây là vì điều chúng ta hiện đang phân tích là liệu rằng một quy 
tắc như thế có thế đứng vững hay không nếu sự khác nhau giữa 
một nhân và quả của nó là nền tảng đối với các đối tượng {là} tự 
chính chúng, thay vì được thừa nhận bởi tâm thức. 

[(3)) Bác bỏ sinh khởi từ cả tự ngã và từ vật khác] 

Những người ủng hộ sự sinh khởi từ cả tự ngã lần từ một vật 
khác cho rằng sự sinh khởi một ấm đất từ đất sét là sự sinh khởi 
từ tự ngã và sự sinh khởi một ấm đất bởi một thợ gốm, v.v... là 
sinh khởi từ sự vật khác. [757] Ngay cả trong số các Phật tử có 
những người biện hộ cho sự sinh khởi của cả hai như sau: Vì 
Đe-bà-đạt-đa sinh ra trong những kiếp khác chỉ bằng cách của 
một nền tảng sống, nên Đe-bà-đạt-đa và nền tảng sống của ông 
ta là một. Do đó, ông ta được sinh khởi từ tự ngã. Đồng thời, 
việc Đe-bà-đạt-đa được sinh khởi từ các cha mẹ và từ nghiệp 
thiện và bất thiện của mình tạo nên sự sinh khởi từ sự vật khác. 
Vì không có cả sự sinh khởi từ riêng một mình tự ngã mà cũng 
không có sự sinh khởi từ sự vật khác riêng rẽ, nên không có sinh 
khởi từ cả hai với nhau. Cùng các luận điểm được nêu ở trên bác 
bỏ điều này. Nội trong sự sinh khởi từ cả hai, yếu tố của sự sinh 
khởi từ tự ngã bị bác bỏ bởi những luận điếm vốn bác bỏ sinh 
khởi từ tự ngã, và yếu tố sinh khởi từ sự vật khác bị bác bỏ bởi 
những luận điểm vốn bác bỏ sự sinh khởi từ sự vật khác. Nhập 
Trung Luận của Nguyệt Xứng cho biết: 2 

Sinh khởi từ cả hai cũng không hợp lý. 

Tại sao? 


^636 LRCM: 735-736. 

2 BA637 MAV: 6.98, La Vallee Poussin 1970b: 202-05; D3861: Ha 209al- 

2 . 

502 



Bởi vì các sai lạc đã được giải thích xảy đến cho nó. 

Sinh khởi từ cả hai cùng nhau không tồn tại cả trong khuôn 
khố của thế gian lần trong khuôn khố của thực tại, 

Bởi vì, một cách riêng lẻ, thì sự sinh khởi từ tự ngã và từ sự 
vật khác không được xác lập. 

[(4)) Bác bỏ sinh khởi không nguyên nhân] 

Người ủng hộ Lokãyata về nguồn gốc tự phát tranh luận rằng 
việc sinh khởi các pháp chỉ là một vấn đề của nguồn gốc tự phát, 
vì không ai được thấy việc vận hành đế làm cho các rề sen thô 
cứng hay đế làm cho lá sen mềm mại, cũng không ai được thấy 
việc bắt những con công và v.v... đế đặt các hình dáng và màu 
sắc lên chúng. 

Điều này là không chính xác. Vì nếu sự sinh khởi không có 
nguyên nhân, thì sự sinh khởi chang hạn hiện hữu tại một thời 
điểm và một noi sẽ phải hiện hữu tại tất cả các noi và mọi thời 
điểm, hay nếu không, sự sinh khởi sẽ phải không bao giờ tồn tại 
ở bất kỳ noi nào. Điều này là bởi vì các pháp khởi lên tại một 
địa điểm và thời gian, và không tại lúc khác chồ khác, do sự 
hiện diện hay vắng mặt của các nguyên nhân của chúng - vốn là 
điều các ngưoi không chấp nhận. Những “con mắt” trên lông 
đuôi của các con công cũng sẽ hiện hữu trên các con quạ và 
tưong tự. 

Tóm lược, nếu một sự vật nào đó đã được sinh khởi không có 
nguyên nhân, thì nó sẽ phải được sinh khởi từ tất cả mọi thứ, 
hoặc nếu không, nó sẽ không bao giờ được sinh khởi. Chúng 
sinh trong thế gian, để có được một quả mong muốn, sẽ không 
phải làm việc đế tạo ra những nhân của quả đó, và mọi thứ sẽ là 
vô nghĩa. Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng nói : 1 2 


1 BA638 Xem LRCM: 602, chú thích 311. Các nhà Cãrvãka {tên khác của 
Lokãyata theo chủ trương hoài nghi đa dạng triết học} chấp nhận 
nhân quả trong trường hợp các đối tượng được làm ra một cách 
nhân tạo như ấm đựng. Tuy nhiên, họ tranh cãi rằng các đối tượng 
tự nhiên như là các gai nhọn khởi lên một cách tự động. 

2 BA639 MAV: 6.99, La Vallee Poussin 1970b: 206; D3861: Ha 209a2. 

503 



Neu đúng là các pháp được sinh khởi mà không có nguyên 
nhân, thì những chúng sinh thế gian này sẽ không đi qua 
hàng trăm gian kho đế thu thập các hạt giống và v.v... đế 
nuôi lớn cây trồng. [758] 

[(5)) Làm thế nào đế suy luận rằng sinh khỏi nội tại không 
tồn tại] 

Như vậy, bằng cách nhìn thấy các luận điểm mâu thuẫn với bốn 
loại khả năng sinh khởi, các ngươi xác lập rằng sự sinh khởi từ 
bốn cực đoan này không tồn tại. Điều này kéo theo sự không tồn 
tại của sự sinh khởi tự tính, như đã được chứng minh trong phần 
về việc loại trừ các khả năng khác ngoài bốn khả năng này. 1 Do 
đó, các ngươi có thể sử dụng các điều [luận điểm] này để trở nên 
chắc chắn rằng mọi thứ không tồn tại một cách tự tính. 

Khi các ngươi tạo ra các luận điếm quy mậu này, sự suy diễn do 
đó được hình thành; tại thời điểm đó không có mệnh đề của 
phép lập luận nào trực tiếp chứng minh luận thuyết. Nhập Trung 
Luận của Nguyệt Xứng chỉ ra một cách chính xác về các luận 
điểm mâu thuẫn với bốn loại khả dĩ này của sự sinh khởi: 2 

Bởi vì các pháp không được sinh khởi từ tự ngã, từ sự vật 
khác, từ cả hai. 

Hoặc không dựa vào các nguyên nhân, nên chúng thiếu vắng 
sự tồn tại tự tính. 

Điều này cho thấy cách thức, mà như một hậu quả của việc các 
luận điểm quy mậu đã khắng định, đế các ngươi có thế phát triển 
một suy diễn dựa trên một lý lẽ của phép lập luận. Điều đó 
không có nghĩa là các ngươi bắt đầu bằng cách tuyên thuyết với 


1 BA640 Cf. LRCM: 754, khi mà sinh khởi tự tính giới hạn trong bốn khả 
năng. 

2 BA641 MAV: 6.104ab, La Vallee Poussin 1970b: 215; D3861: Ha 209a6. 
504 



đối phương rằng loại suy luận này dựa trên những gì phía khác 
chấp nhận . 1 

Bởi việc bác bỏ sự sinh khởi có tự tính theo cách này, các ngươi 
trở nên chắc chắn rằng mọi thứ không tồn tại một cách tự tính; 
sau đó, thật dề dàng đế chắc chắn rằng các pháp vô vi [các hiện 
tượng thường hằng] cũng thiếu vắng sự tồn tại tự tính. Các 
ngươi qua đó tìm thấy quan điểm của Trung Đạo - có nghĩa là, 
sự hiếu biết rằng tất cả các hiện tượng là trống rồng về tự tính. 
Hơn nữa, Căn Bản Trung Luận của ngài Long Thọ nói : 2 

Rằng điều chi khởi sinh phụ thuộc [duyên khởi]. 

Thì một cách bản chất là thanh tịnh 

Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng nói : 3 

Bởi vì các pháp sinh khởi phụ thuộc. 

Các quan niệm sai lầm này không thế chịu nổi sự sát hạch. 

Do đó, lập luận về duyên khởi 

Cắt đứt tất cả các dính mắc của các tà kiến. 

Theo đó, các ngươi sử dụng duyên khởi như là một lý do đế trở 
nên chắc chắn rằng các mầm non và v.v... là thiếu vắng về tự 
tính. Khi các ngươi làm điều này, sự xóa bỏ của bất kỳ khả năng 


1 BA642 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 700.6-702.2) chú giải rằng 
những người với các khả năng nhạy bén sẽ phát khởi sự suy diên 
dựa trên quy mậu khởi đầu một mình, trong khi phép suy luận sau 
đó được thêm vào để hướng dẫn những ai có các khả năng yếu kém. 

2 BA643 MMK: 7.16ab, de Jong 1977:9; D3824: Tsa 5a5. 

3 BA644 MAV: 6.115, LaValleePoussin 1970b: 228;D3861:Ha209b7- 
210al.MAV: 6.114 tái khẳng định sự bác bỏ của bốn loại cực đoan về 
sinh khởi và liên quan đến duyên khởi: "Vì các pháp không sinh khởi 
một cách không có nguyên do cũng như là không từ Isvara {Đấng Tối 
Cao}, không từ tự ngã, từ vật khác, hay từ cả hai, nên chúng sinh khởi 
một các phụ thuộc". 


505 



sơ suât nào là rât rõ ràng trong tâm trí của các ngươi. Do đó, 
chúng ta sê nói một chút về điều này. [759] 

Trong trường hợp này, các ngươi sử dụng một luận điểm dựa 
trên những gì người khác chấp nhận: "Một mầm non không tồn 
tại tự tính bởi vì việc sinh khởi phụ thuộc vào các nhân và duyên 
của nó, như một ảnh phản chiếu". Ví dụ, khi ảnh phản chiếu của 
một gương mặt trình hiện, các trẻ nhỏ không nhìn thấy nó 
[gương mặt] và {không} nghĩ rằng: "Sự trình hiện của mắt, mũi, 
v.v... {trong gương} là như thế này từ cái nhìn của một tâm thức 
chang hạn như là của mình {khi đứa trẻ tự soi gương}, nhưng 
cách mà nó trình hiện thì lại không phải là cách mà nó tồn tại". 
Đúng hơn là, chúng {các đứa trẻ} xem những gì trình hiện là 
cách mà các pháp thực sự tồn tại, là cách mà chúng đang là. 
Tương tự, khi các chúng sinh trải nghiệm hay nhìn thấy một 
hiện tượng, họ không thấu hiểu được nó như được thiết lập bởi 
năng lực của tâm tới vật trình hiện. Thay vào đó, họ nắm bắt nó 
ở vai trò tồn tại giống như nó trình hiện, nghĩa là, như sự tồn tại 
ở một cách thức khách quan nền tảng. Đây là cách thức mà tự 
tính được gán đặt thêm. Sự hiện diện của một bản chất như thế 
trong đối tượng là điều được hàm ý qua bản chất nội tại hay nền 
tảng, và sự tự tồn. Vì vậy, nếu một bản chất như thế đã có mặt, 
thì điều này sẽ mâu thuẫn với sự phụ thuộc vào các nhân và 
duyên khác. Nếu điều này không phải là một mâu thuẫn, thì sẽ 
không thế nào cho rằng một ấm đựng đã tồn tại thì không cần 
thiết phải được sinh khởi lần nữa từ các nhân và duyên. Theo đó, 
Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh Thiên dạy: 1 

Điều vốn phát sinh một cách tùy thuộc 

Không tồn tại tự nó; 

Tất cả các pháp này đều thiếu vắng sự tự tồn. 

Vì vậy, chúng không có ngã. 


1 BA645 Cát 14.23, Lang 1986:134-135. 
506 



Và Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích của Nguyệt Xứng đánh giá về 
đoạn kệ đó: 1 

Điều vốn có nền tảng tự tính, nội tại, tự tồn của riêng nó, 
hoặc độc lập với các pháp khác là tồn tại tự ngã và do đó 
không phải là một khởi sinh phụ thuộc. Tất cả các pháp cấu 
hợp đều là các sinh khởi phụ thuộc. Bất kỳ vật gì là một việc 
sinh khởi phụ thuộc thì không là tự tồn vì nó đuợc sinh 
thành trong sự phụ thuộc vào các nhân và duyên. Tất cả các 
pháp này đều thiếu vắng tự tồn. Vì vậy, không có pháp nào 
có tự ngã, nghĩa là, tự tính. [760] 

"Tự tồn" có nghĩa là một điều gì đó trình hiện một cách tự tính, 
và khi nhu vậy (1) nó trình hiện truớc các thức cùng loại đó nhu 
là không phụ thuộc vào các pháp khác, và (2) nó tồn tại nhu là 
nó trình hiện. Tuy nhiên, nếu các nguoi xem sự tự tồn có nghĩa 
là không phụ thuộc vào các nhản và duyên khác, và bác bỏ loại 
tự tồn đó, thì sẽ không cần thiết để chứng minh sự thiếu vắng 
của loại tự tồn nhu thế cho các truờng phái Phật giáo của chúng 
ta. Tuy nhiên, mặc dù bác bỏ điều đó, nhung các nguôi sẽ không 
thể tiếp nhận quan điểm của trung đạo Trung Quán. Do đó, 
chúng ta xem sự tự tồn có nghĩa là một điều nào đó tồn tại trong 
phuong cách sao cho nó có khả năng một cách nền tảng tự xác 
lập chính nó một cách khách quan. 

Do vậy, vì tính Không {sự trống rồng} về tự tính nói đến sự 
thiếu vắng về sự tự tồn vừa đuợc miêu tả hon là sự không tồn tại 
của các pháp đang hoạt hóa, nên các nguôi có thế dùng duyên 
khởi nhu là một lý lẽ đế bác bỏ tự tính. Trích dần truớc của 
Nguyệt Xứng trong Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích tiếp tục: 2 

Do đó, vì trong hệ thống Trung Quán này, duyên khởi nghĩa 
là thiếu vắng tính tự tồn, nên thiếu vắng sự tự tồn là ý nghĩa 


^646 Cốt P5266: 270.3.6-4.1. 

2 BA647 Cát P5266: 270.4.1-2. 

507 



của tính Không; tính Không không có nghĩa là không cỏ gì 
tồn tại. 

Hậu quả là, quan điếm rằng các pháp đang hoạt hóa không tồn 
tại là một phủ nhận sai lầm về sự tồn tại của các pháp sinh khởi 
phụ thuộc {duyên khởi} tựa nhu ảo ảnh, kế cả thanh tịnh lần 
phiền não; do vậy, quan điểm đó là không chính xác. Quan điểm 
cho rằng các pháp tồn tại một cách tự tính cũng không chính xác 
vì bản chất nội tại nhu thế không hiện hữu trong bất kỳ sự vật 
nào. Do đó Tứ Bách Kệ Tụng Luận Thích của Nguyệt Xứng tiếp 
tục 1 : 

Do đó, theo hệ thống Trung Quán này, quan điểm rằng các 
pháp đang hoạt hóa đó không tồn tại là không chính xác 
trong mức độ mà nó phủ nhận một cách sai lạc sự hoạt hóa 
của duyên khởi và của các nguyên nhân tựa ảo ảnh, kế cả 
thanh tịnh lẫn phiền não. Bởi vì chúng không tồn tại một 
cách tự tính, nên quan điểm rằng các pháp tồn tại tự tính 
cũng không chính xác. Vì vậy, đối với những ai cho rằng các 
pháp có tự tính, thì duyên khởi không hiện hữu và những sai 
lạc của các quan điểm thuờng hằng và hu vô xảy ra từ đó. 

Do đó, những nguời muốn thoát khỏi các quan điểm thuờng 
hằng và hu vô nên khắng định cả việc thiếu vắng tự tính lần 
khắng định tính duyên khởi tựa ảo ảnh của cả các pháp dù thanh 
tịnh hay phiền não. [761] 

Phản biện: Nếu Ngài sử dụng duyên khởi hoạt hóa đế bác bỏ sự 
tự tồn, và bảo rằng việc thiếu vắng tự tồn nghĩa là đang là một 
sự sinh khởi phụ thuộc, thì làm thế nào Ngài bác bỏ chúng tôi? 
Vì chúng tôi [thuộc các trường phái Phật giáo khác] cũng khắng 
định duyên khởi. Do đó, không có sự khác nhau nào giữa Ngài 
và chúng tôi. 


^648 Cát P5266: 270.4.2-4. 
508 



Đáp: Mặc dù các ngươi khắng định các nhân và quả khởi sinh 
phụ thuộc, các ngươi lại giống như một đứa trẻ nắm bắt một ảnh 
phản chiếu của khuôn mặt như là hiện trạng một khuôn mặt thật. 
Các ngươi thật chất hóa sự sinh khởi phụ thuộc như là tự tính và 
sau đó gọi đó là bản chất của các pháp. Vì vậy, các ngươi không 
biết chính xác ý nghĩa của duyên khởi và các ngươi bày tỏ ý 
nghĩa của nó không chính xác. Vì chúng tôi cho rằng các việc 
khởi sinh phụ thuộc là thiếu vắng tự tính và tuyên thuyết như 
thế, đó là sự khác biệt giữa các ngươi và chúng tôi. Theo đó, Tứ 
Bách Kệ Tụng Luận Thích của Nguyệt Xứng tiếp tục: 1 

Nghỉ ngại: Neu việc thiếu vắng tự tồn nghĩa là một sự khởi 
sinh phụ thuộc, thì làm thế nào Ngài bác bỏ chúng tôi? Điều 
gì khác biệt giữa Ngài và chúng tôi? 

Đáp: Ta sẽ giải thích điều này. Các ngươi không hiếu làm 
thế nào đế hiếu biết hay biếu lộ ý nghĩa của duyên khởi một 
cách chính xác. Đó là sự khác biệt. Qua việc thật chất hóa 
một ảnh phản chiếu như là một sự thật, một đứa trẻ, người 
chưa biết nói ngăn xóa bản tánh thực, là tính Không; khi đứa 
trẻ nghĩ về ảnh phản chiếu và bản chất của nó, thì những ý 
tưởng đó về ảnh phản chiếu là các hiếu biết sai lạc {vô 
minh}. Tương tự, các ngươi khắng định duyên khởi, nhưng 
trong lúc các việc khởi sinh phụ thuộc, như những ảnh phản 
chiếu, là thiếu vắng bản chất nội tại, thì các ngươi không 
hiếu bản chất của chúng một cách chính xác. Việc này là bởi 
vì các ngươi không nắm bắt điều gì thiếu vắng tự tính đúng 
như là việc thiếu vắng tự tính. [762] Các ngươi thật chất hóa 
một nền tảng vốn không tồn tại thành một nền tảng vốn tồn 
tại. Các ngươi cũng không hiếu làm thế nào đế thế hiện ý 
nghĩa của duyên khởi bởi vì các ngươi không nói rằng đó là 


1 BA649 Cát P5266: 270.4.4-7. 


509 



sự vắng mặt của tự tính, và bởi vì các ngươi gọi nó là nền 
tảng của các pháp. 

Trong khi chúng tôi và họ là như nhau trong việc khắng định 
duyên khởi của các nhân và quả, thì sự khác biệt là chúng tôi 
hiếu, và họ thì không, rằng làm thế nào đế biết và đế bày tỏ 
duyên khởi một cách chính xác trong khuôn khố về tự tính và sự 
vắng mặt của nó. 

Những người ủng hộ về tự tính gọi một pháp là "thật sự tồn tại" 
nếu nó có thế được chấp nhận như là một sự vật đang hoạt hóa, 
và trong số họ có vài người 1 kết luận rằng sự tranh luận về việc 
các pháp có tồn tại thật sự hay không chỉ là một tranh luận về 
ngữ nghĩa. Tương tự, họ nói rằng thật chỉ là ngữ nghĩa khi 
chúng ta tranh luận với các nhà Y Tự Khởi - vì ngay cả những 
nhà Y Tự Khởi cũng cho rằng các pháp tồn tại bằng đặc tính tự 
tính của nó - rằng liệu một pháp nào đó vốn hoạt hóa một cách 
thường tục thì có một bản chất vốn tồn tại bằng tự tính của nó 
một cách thường tục hay không. Lời dạy này của Nguyệt Xứng 
rõ ràng bác bỏ các ý kiến này. Ví dụ, thật sẽ là một người lố bịch 
nếu cho rằng vì các nhà số Luận {sãmkhya} bảo rằng pháp vốn 
được biết đến như là đối tượng của nhĩ thức là thường hằng, nên 
những Phật tử chỉ đang ngụy biện về ngữ nghĩa khi họ bác bỏ sự 
vĩnh cửu của âm thanh trong khi chấp nhận một pháp được biết 
đến như là đối tượng của nhĩ thức. 

Kh i các chúng sinh khác nhìn thấy một điều gì đó được sinh 
khởi trong sự phụ thuộc vào các nhân và duyên, họ thấy đó như 
là tồn tại tự tính hoặc nền tảng, và do đó họ bị trói buộc trong 
luân hồi; nhưng với các thánh giả, thì sự sinh khởi phụ thuộc 
vào các nhân và duyên là lý do đủ đế bác bỏ tự tính và phát triển 
sự chắc chắn về việc thiếu vắng tự tính. Bởi vì nó cắt bỏ các nối 
kết với các quan điểm cực đoan, nên việc sử dụng duyên khởi 


1 BA650 Theo 'Jam-dbyangs-bzhad-pa (mChan: 710.6) là: "những người 
Tạng trước đây và người khác". 

510 ' 



như là một lý lẽ đế chứng minh rằng không có tự tính là một 
phương pháp tuyệt vời và rất thiện xảo. 

Sau khi Thế Tôn thấy sức mạnh của điếm này, ngài dạy [trong 
Vô Nhiệt Trì Long Vương vẩn Kinh ]: 1 

Sự vật nào được sinh khởi từ các duyên thì không được sinh 
khởi; 

Đó không phải là sinh khởi một cách tự tính. 

Bất kỳ sự vật nào phụ thuộc vào các duyên, Ta xem xét là 
Không; 

Kẻ nào hiếu được tánh Không là mẫn tiệp. [763] 

Hai dòng đầu tiên có nghĩa là sự sinh khởi từ các duyên buộc 
dần đến rằng đó không là sinh khởi tự tính. Dòng thứ ba khắng 
định việc sinh khởi phụ thuộc vốn nương dựa vào các duyên, là 
ý nghĩa của sự thiếu vắng về tự tính. Dòng thứ tư cho thấy lợi 
ích của việc thấu hiếu tính Không theo cách này. Tương tự như 
vậy, bộ kinh đó dạy rằng bằng cách hiểu biết duyên khởi, các 
ngươi đoạn tuyệt với các quan niệm cực đoan: 2 

Các thiện tri thức sẽ hiếu biết các pháp sinh khởi phụ thuộc, 
Và tránh khỏi các quan điếm cực đoan. 

Hơn nữa, nếu các pháp tồn tại một cách tự tính hay nền tảng, thì 
Đấng Chiến Thắng và các đệ tử của ngài đã phải thấy biết chúng 
theo cách đó, nhưng họ đã không hề thấy thế. Và vì những gì tồn 
tại một cách tự tính thì sẽ không hoạt hóa được theo bất kỳ cách 
thức nào thông qua các duyên, nên nó không thế cắt đứt mạng 
lưới các diễn tưởng, nghĩa là các danh định của các biểu tướng; 


1 BA651 Anavatapta-nãga-rãja-pariprcchã-sũtra { vô Nhiệt Trì Long vương 
Vấn Kinh - Nghĩa là Long vương ở hồ vô nhiệt hỏi kinh} LRCM: 636, 
chú thích 379. 

2 BA652 Ibid., P823: 139.3.5-6. 


511 



do đó, sẽ không có sự giải thoát. Như Trang Nghiêm Tượng 
Kinh (Hasti-kaksya-sutra) cho biết : 1 

Neu các pháp tồn tại một cách tự tính, 

Thì, Đấng Chiến Thắng và các đệ tử của ngài sẽ biết điều đó. 
Với các pháp tĩnh lặng, thì không ai sẽ vượt qua khỏi khố 
đau. 

Thiện tri thức sẽ không bao giờ được miền trừ khỏi các diễn 
tưởng. 

Trong các chưong thứ ba, thứ tư và thứ năm [của tác phẩm Căn 
Bản Trung Quản Luận của Long Thọ], có các luận điểm bác bỏ 
tự tính của các căn, các uấn, và các thành tố {đại}. Trong việc 
chứng minh rằng các đối tượng thiếu vắng tự ngã, cũng thật là 
tuyệt vời đế sử dụng các luận điểm đó. Tuy nhiên, ta đang thận 
trọng trong đế không trở nên dài hoi và sẽ không chi tiết hóa 
thêm. 

(c)) Làm thế nào để loại bỏ những chưóng ngại bằng cách 
trở nên quen thuộc vói những quan điểm đó 

Sau khi các ngưoi đã thấy rằng ngã và các ngã sở thiếu vắng 
ngay cả một hạt tử nhỏ nhất về bản chất nội tại, thì các ngưoi có 
thế tự làm cho quen thuộc với những thực tế này, từ đó ngừng 
quan điểm thật chất hóa về các hoại uấn như là tự ngã và các 
thuộc tính của tự ngã. Khi các ngưoi ngưng quan điểm đó, thì 
các ngưoi cũng sẽ ngừng bốn loại chấp thủ, bám chấp vào 
những gì các ngưoi muốn, v.v...- đã được giải thích trước đây . 2 
Khi các ngưoi ngừng những điều này, thì sự tồn tại được tạo 
duyên bởi tham chấp sẽ không còn xảy ra; vì vậy, sẽ có một 
chấm dứt cho sự tái sinh của các uấn được tạo duyên bởi sự tồn 


1 BA653 Hasti-kaksya-sutra { Tượng Nghiêm Kinh}, trích từ PPs: 388.1 
(VVayman 1978:477 n. 386); D3796: Ha 17U4-5. 

2 BA654 LRCM: 251 ( Great Treatise 2000: 318) Ba loại chấp thủ còn lại 
là: (1) chấp vào quan điểm, (2) chấp vào giới luật và đạo đức và (3) 
chấp vào khẳng định về ngã. 

512 



tại; các ngươi sê đạt được giải thoát. Căn Bản Trung Quán Luận 
[764] của ngài Long Thọ dạy: 1 

Bởi vì sự dẹp yên của tự ngã và điều mà ngã sở hữu, 

Quan niệm "Ta" và "của ta" sẽ bị tiêu tan. 


Và: 


Khi các ý tưởng về ngã và các ngã sở 

Bị dập tắt trong khuôn khố các pháp bên trong và bên ngoài, 

Sự bám chấp sê dừng lại; 

Thông qua sự diệt độ của nó, sinh sê bị dập tắt. 

Theo đó, vì việc nắm được sự chấp thủ là một phiền não và sự 
tồn tại tiềm năng là nghiệp, nên các ngươi được giải thoát qua 
việc dập tắt những nguyên nhân của sự sinh khởi, tức là nghiệp 
và phiền não. Căn Bản Trung Quán Luận của ngài Long Thọ 
nói: 


Qua việc dập tắt nghiệp và các phiền não, nên có sự giải 
thoát. 

Đối với sự tiệt trừ mà qua đó nghiệp và phiền não bị dập tắt, 
cùng một đoạn kệ tiếp tục: 

Nghiệp và phiền não khởi sinh từ các quan niệm sai lầm {vô 
minh}; 

Vô minh phát sinh từ các diễn tưởng; 

Các diễn tưởng bị ngừng bởi tánh Không. 


1 BA655 MMK: 18.2cd, 18.4-5, de Jong 1977:24; D3824: Tsa 10b6,10b7. 
Giải thích chi tiết về tiến trình của duyên khởi và hoại diệt, xem LRCM: 
248-257 (| Great Treatise 2000: 315-25). 


513 



Đó là, dòng chảy luân hồi của sinh và tử phát sinh từ nghiệp. 
Chỉ có hành vi cấu hợp {hữu lậu} về thế chất, lời nói, và tinh 
thần {thân, khấu, và ý} liên kết với một tâm thức phiền não kiến 
tạo nên nghiệp vốn xác lập luân hồi, do đó, nghiệp phát sinh từ 
các phiền não. Các phiền não vốn có gốc rễ từ quan điểm thật 
chất hóa về các hoại uấn thì không phát khởi mà không có sự 
vận hành của các quan niệm sai lầm vốn gán đặt các biếu tuớng 
nhu là cảm xúc dễ chịu và khó chịu lên các đối tuợng. Vì vậy, 
các phiền não nhu tham chấp và thù địch, bắt rề từ quan điểm 
thật chất hóa về các hoại uẩn, đuợc sinh khởi từ những quan 
niệm sai lầm nhu thế. Những quan niệm sai lầm này vận hành 
một cách sai lạc chỉ bởi việc bám chấp vào ý tuởng: "Điều này 
có thật", trong mối liên hệ đến tám mối quan tâm {Bát Phong} 
của thế gian, 1 hoặc quan hệ đến trai gái, hoặc ấm đựng, vải vóc, 
sắc tuớng, hoặc cảm xúc. Vì chính là những quan niệm sai lầm 
này cưu mang các đối tượng đó, nên chúng được tạo ra từ sự 
diễn tưởng của các quan niệm về sự tồn tại thực sự. Nguyệt 
Xứng nói trong Minh Củ Luận: 2 

Tính Không - việc xem tất cả các pháp như là sự thiếu vắng 
{tự tính} - làm ngừng tất cả các diễn tưởng thế gian. Tại 
sao? Bởi vì khi các ngưoi nhìn thấy một cái gì đó như thật, 
thì sẽ có các diễn tưởng như những điều đã giải thích trên. 
[765] Trong mức độ như là việc không thế thấy được đứa 
con gái của người phụ nữ không con, niềm vui thú sẽ không 
khởi tác trong các diễn tưởng của bà như là đối tượng. Khi 
các diễn tưởng không hoạt động, thì đối tượng của chúng sẽ 


1 BA656 Tám mối lo bao gồm: (1) LỢi {được những cái lợi ích cho bản 
thân}, (2) Suy {suy hao, mất mát, tổn hại thất thoát}, (3) Hủy {bị 
hủy nhục, khinh rẻ}, (4) Dự {là đề cao, tán dương danh dự hay địa 
vị}, (5) xưng {là xưng tụng, khen ngỢi}, (6) cơ {là chỉ trích, bị 
đem bêu xấu}, (7) Khổ {gặp những điều bất hạnh, những hoàn 
cảnh trái ngược} và {8} Lạc {là vui mừng, hỷ hả} (Rinchen 
2001:47). 

2 BA657 PPs: 350.10-351.4, ở MMK: 18.5; D3796: Ha 113b7-114a3. 

514 



không bị quan niệm sai lạc. Khi các quan niệm sai lạc không 
vận hành, các phiền não bất nguồn từ quan điểm thật chất 
hóa về các uấn hoại diệt sẽ không đuợc phát khởi thông qua 
việc bám chấp vào “ta” và “của ta”. Khi các phiền não bắt rề 
từ quan điểm thật chất hóa về các hoại uấn không đuợc phát 
khởi, thì các hành vi sẽ không đuợc tiến hành. Những ai 
không tiến hành các hành vi sẽ không trải nghiệm luân hồi, 
vốn đuợc gọi là “sinh, lão, và tử”. 

Minh Củ Luận của Nguyệt Xứng cũng nói rất rõ làm thế nào 
việc biết tính Không làm ngung các diễn tuởng và các quan 
niệm sai lầm đó: 1 

Tại sao? Là nhu thế này: Tính Không không đuợc diễn 
tuởng ở mức độ nó có đặc tính về sự diễn tuởng bị ngăn triệt 
một cách xuyên suốt. Vì nó không đuợc diễn tuởng, nên nó 
ngừng các quan điểm sai lạc; thông qua việc ngung các quan 
điểm sai lạc, nó ngung các phiền não. Việc ngừng các phiền 
não và nghiệp cũng làm ngừng [tái] sinh. Do đó, vì chỉ có 
tính Không có đặc tính về việc làm ngung tất cả các diễn 
tuởng, nên nó đuợc gọi là “Niết-bàn”. 

Đoạn văn này chứng minh rằng quan điểm về tính Không cắt bỏ 
đuợc gốc rề của luân hồi và là trọng tâm của lộ trình giải thoát. 
Do đó, các nguôi phải đạt đuợc sự chắc chắn [chứng ngộ] về 
việc này. 

Theo đó, các giáo pháp của thánh giả Long Thọ nêu rõ rằng 
ngay cả các bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật có thế biết rằng tất 
cả các pháp đều thiếu vắng tự tính. Vì, họ nói rằng giải thoát 
khỏi cõi luân hồi đạt đuợc thông qua quan điểm về thiếu vắng về 
tự tính. Các Thanh Văn và Bích Chi Phật vẫn thiền định lên 
quan điểm đó khi mà phiền não của họ vẫn còn. [766] Khi phiền 
não của họ bị dập tắt, họ hài lòng và không trì giữ trong thiền 


1 BA658 PPs: 351.8-10, ở MMK: 18.5; D3796: Ha 114a3-5. 


515 



định; vì vậy họ không thế loại bỏ những chướng ngại tư tưởng. 
Các Bồ-tát, không chỉ hài lòng với giải thoát đon thuần khỏi 
luân hồi thông qua sự đoạn trừ của các phiền não đon thuần, mà 
còn tìm kiếm Phật quả, vì lợi ích của tất cả chúng sinh; vì vậy họ 
thiền đế dập tắt hoàn toàn các che chướng tư tưởng {sở tri 
chướng}. Cho nên, họ hành thiền trong một thời gian rất dài và 
được trang bị bằng sự tích lũy vô hạn của các tư lưong về công 
đức và trí tuệ. 

Theo đó, trong khi phưong thuốc chữa vốn thanh lọc những hạt 
giống của cả hai chướng ngại {sở tri chướng và phiền não 
chướng} là quan điểm về tánh Không, như đã được giải thích ở 
trên, vì khoảng thời gian hạn chế về thiền định của các bậc 
Thanh Văn và Bích Chi Phật, nên họ chỉ có thế loại bỏ phiền 
não chướng, họ không loại trừ được các sở tri chướng. Ví dụ, 
cùng một tri kiến về sự thiếu vắng tự ngã là biện pháp đối trị cho 
cả các đối tượng vốn được loại bỏ trên lộ trình tri kiến lần các 
đối tượng vốn được loại bỏ trên lộ trình thiền định. Tuy nhiên, 
việc chỉ đon thuần trực tiếp thấy được sự thiếu vắng của tự ngã 
có thế loại bỏ các đối tượng vốn được loại trừ trong lộ trình tri 
kiến, nhưng vẫn không thế loại bỏ các đối tượng được loại trừ 
trong lộ trình thiền định. Vì vậy, các ngưoi phải hành thiền trong 
một thời gian dài đế loại bỏ các đối tượng vốn {sẽ} được loại trừ 
trong lộ trình thiền định. Điều đó tưong tự như trường hợp này. 
Tuy nhiên, sự loại bỏ các sở tri chướng sẽ không thế được hoàn 
tất nếu chỉ riêng dùng cách thiền định trong một thời gian dài; 
nó cũng liên quan đến việc tu tập trong nhiều hoạt động siêu 
phàm khác. Vì các Thanh Văn và Bích Chi Phật không nuôi 
dưỡng biện pháp đối trị sở tri chướng, mà chỉ rèn luyện phưong 
tiện đế loại trừ phiền não chướng, nên Thanh Văn và Bích Chi 
Phật được cho rằng thiếu tri kiến đầy đủ và viên mãn về pháp vô 
ngã. Nhập Trung Luận Thích của Nguyệt Xứng nói: 1 


^659 MAVbh trên MAV: 6.179, La Vallee Poussin 1970b: 302; 

P5263: 150.5.2-3. 

516 



Mặc dù ngay cả Thanh Văn và Bích Chi Phật nhìn thấy cùng 
một điều kiện này về duyên khởi, nhung họ vẫn thiếu một sự 
rèn luyện đầy đủ và hoàn toàn về pháp vô ngã; họ chỉ có một 
phuong tiện để loại bỏ những phiền não về hành vi của ba 
cõi. 

Vì vậy điều gì mà nhà Trung Quán tông khác xem xét là một 
quan niệm về tự ngã của các hiện tuợng, thì vị đại su này xem là 
vô minh phiền não. Mặc dù Thanh Văn và Bích Chi Phật thiền 
về sự thiếu vắng tự ngã trong các pháp đến mức hoàn toàn loại 
trừ vô minh phiền não, nhung họ thiếu một sự thiền quán đầy đủ 
về pháp vô ngã. [767] Những mệnh đề này nên đuợc hiểu nhu ta 
đã giải thích chúng cả ở đây và bên trên. 1 

Những sở tri chuớng trong hệ thống [Cụ Duyên] này là gì? Một 
số khuynh huớng tiềm tàng {tập khí} vốn đuợc thiết lập vững 
chắc trong dòng tâm thức qua trạng thái tràn ngập từ vô thủy bởi 
sự bám chấp mạnh mẽ vào các pháp nhu là tồn tại một cách tự 
tính; các tập khí này làm khởi sinh những sai lầm về sự trình 
hiện nhị nguyên, sao cho các pháp trình hiện ở trạng huống tồn 
tại tự tính mà thật ra chúng không hề nhu thế. Các sai lạc này là 
những sở tri chuông. Nhu Nguyệt Xứng dạy trong Nhập Trung 
Luận Thích: 2 

Các Thanh Văn, Bích Chi Phật, và Bồ-tát đã loại bỏ vô minh 
phiền não nhìn thấy các pháp cấu hợp {hữu vi} nhu một cái 
gì đó vốn chỉ là tồn tại đon thuần, chang hạn nhu một ảnh 
phản chiếu. Đối với họ, bởi vì họ thiếu vắng sự phóng tuởng 
về sự tồn tại thực sự, các hiện tuợng cấu hợp đều có các bản 
chất thêu dệt và không phải là những sự thật. Những thêu dệt 
này đánh lừa trẻ con. Đối với những nguời khác, chúng chỉ 
là các uớc lệ, tựa nhu các ảo ảnh và v.v... vì chúng chỉ là 


^660 LRCM: 576-579. 

2 BA661 MAVbh ở MAV: 6.28, La Vallee Poussin 1970b: 107-08; P5263: 
124.1.4-7. 


517 



duyên khởi mà thôi. Cũng thế, vì ba loại thánh chúng này 
cùng chia sẻ vô minh đơn thuần vốn có đặc tính của tình 
trạng một sở tri chuớng, nên các thuờng tục đơn thuần này 
trình hiện truớc các thánh giả mà vốn các lãnh vực hoạt 
động của họ đuợc liên hệ với sự trình hiện, nhung lại không 
xảy ra nhu thế cho những ai có lãnh vực hoạt động không có 
sự trình hiện. 

"Bồ-tát là những ai đã loại trừ vô minh phiền não" nói đến 
những ai đã đạt đến tầng thứ tám {Bất động địa Bồ-tát}, bởi vì 
Nguyệt Xứng trong Tứ Bách Kệ Tụng Thích , nhu đuợc trích dần 
truớc đó, 1 đã khẳng định rằng họ là các Bồ-tát đã thành tựu hành 
trì liên quan đến hạnh vô sinh. Do đó, các Bồ-tát và các A-la- 
hán Tiểu thừa {Hĩnayãna} vốn đã đạt đến tầng thứ tám này 
chấm dứt hoàn toàn sự tạo thành của các tập khí mới do các sai 
sót về sự trình hiện nhị nguyên, nhung vì có nhiều khuynh 
huớng tiềm tàng đã xác lập từ rất lâu về sự trình hiện nhị nguyên 
chua đuợc gột sạch, nên họ vẫn phải tu tập trong một thời gian 
dài. Khi họ gột sạch các khuynh huớng này - tức là ngung hết 
tất cả các tập khí do sự sai lạc - họ trở thảnh các vị Phật. [768] 
Thánh giả Long Thọ và các vị theo chân ngài đã dạy rằng Tiếu 
thừa và Đại thừa đều giống nhau trong quan điếm về ý nghĩa xác 
định {liễu nghĩa}; lời dạy này hàm ý hai sự chắc chắn tuyệt vời. 
Sau khi các nguơi đã phát triển sự chắc chắn rằng không có cách 
nào đế đạt đuợc thậm chí sự giải thoát đơn thuần khỏi luân hồi - 
chứ chua nói đến quả vị Phật - mà không có quan điểm thấy biết 
rằng tất cả các pháp đều thiếu vắng tự tính, thì các nguơi tìm 
thấy đuợc một quan điểm thuần khiết qua nồ lực to tát từ nhiều 
phuơng tiện. Sau khi các nguơi đã phát triển đuợc sự chắc chắn 
từ tận đáy lòng mình rằng các tính năng tạo sự khác biệt giữa 
Đại thừa và Tiếu thừa là Bồ-đề tâm cao quý và các hành vi Bồ- 
tát siêu việt, thì các nguơi sẽ tiếp nhận các giáo huấn về các 
phuơng diện ứng xử của sự tu tập nhu là lời khuyên tối hậu nhất. 


1 BA662 LRCM: 655, ghi chú 422. 

518 



Sau khi đã tiến hành thệ nguyện làm đứa con của Đấng Chiến 
Thắng {tức là nhận Bồ-tát giới}, thì các nguơi tu tập các hành vi 
đó. 

Tại đây ta tuyên thuyết: 


Đi đến núi tráng lệ nhất kia, 

"Đỉnh Linh Thứu", vị vua các núi, 
Trong sáu huớng, rúng động hoàn vũ 
Và diệu kỳ tỏa sáng mọi noi 
Soi rực rỡ trăm miền thanh tịnh, 

Thánh nhân phát từ cố họng diệu minh 

Từ mẹ vĩ đại sinh ra đó 

Tất cả con sinh thành tôn giả, 

Trí Bát-nhã biện tài khó sánh 
Là trái tim chánh đạo quang minh 
Gồm thâu kinh thừa lẫn chú thừa, 

Đuợc tiên tri, Long Thọ anh dũng 
Cho luận giải vô cùng chính xác 
Tối hảo tác trên mọi giáo pháp 
Lời chỉ dạy bất khả sánh luờng 
Ngời sáng như vầng dưong chiếu rạng 
Là tuyệt tác Căn Bản Trung Quán 
Các giảng luận thật uyên thâm ấy 
Được chú giải với đầy chi tiết 
Bởi Phật tử Phật Hộ trác việt 
Được biết sâu và được trải xa 
Qua chú giải từ ngài Nguyệt Xứng 
Làm sáng tỏ ý nghĩa ngôn từ. [769] 

Sử dụng đến những lời dề hiểu, 

Ta khởi dạy hệ thống các ngài 
Vốn không hề vướng trược, nhiễm ô 
Cách mà các tác nhân, đối tượng 
Phụ thuộc nhau theo đường duyên khởi 
Nên luân hồi Niết-bàn khả dĩ 
Các pháp đều chỉ như ảo ảnh 


519 



Đeu thiếu vắng tồn tại tự tánh, 

Pháp hữu ơi! thành tâm tu học 
Pháp Trung đạo diệu vợi thâm sâu 
Với các nguơi dẫu rằng thật khó 
Đe tiếp nhận: khởi sinh phụ thuộc 
Của các nhân và các quả kia 
Trong chân lý vốn không tự tánh 
Đó là cách tiếp cận hay hơn, 

“Thế này là hệ thống Trung Đạo” 
Bằng không, sai sót khôn tránh khỏi 
Điều mà nguơi thuyết nói cho nguời 
Nguơi sẽ thấy tự mình bị kéo 
Vào nơi không hệ thống khéo truyền 
Thế nguơi phải chuyên tâm tu hạnh 
Giáo pháp ngài Long Thọ thánh tôn 
Cùng các vị theo chân, môn đệ 
Đã cho nguơi lời giải ân cần 
Dần đúng huớng tìm ra chánh kiến 
Và cũng đế duỡng tồn giáo Pháp 
Của Đấng Chiến Thắng đuợc dài lâu 


520 



Chương 25: Trí Huệ Đòi Hỏi Phân Tích 

(b') Phân loại tuệ giác 
(c') Làm thế nào đế nuôi duỡng tuệ giác 
(L) Bác bỏ các hệ thống khác 
(a”) Bác bỏ đầu tiên 
(b”) Bác bỏ thứ hai 
(c”) Bác bỏ thứ ba 
(d”) Bác bỏ thứ tu 

(2’) Trình bày về hệ thống riêng của chúng ta 

(a”) Tại sao cả hai thiền định và thiền quán là cần thiết 
(b”) Vuợt qua các phản đối về trình bày đó 




(b') Phân loại tuệ giác 

Liên Hoa Giới trong Giai Trình Thiền phần thứ nhì nêu ra ba 
yêu cầu cần thiết cho tuệ giác: (1) dựa vào một chúng sinh siêu 
việt, (2) thực tâm theo đuổi nghiên cứu mở rộng về các giải 
thích về thực tại, và (3) quán chiếu thích đáng. Bằng cách dựa 
vào ba điều này, các nguôi sê khám phá ra quan điểm hiểu biết 
về hai vô ngã {nhân vô ngã và pháp vô ngã}. Sau đó, hãy nuôi 
duỡng tuệ giác. Những loại tuệ giác nào các nguôi cần trau dồi? 
Ớ đây, mối quan tâm tức thời và chính yếu của chúng ta không 
phải là tuệ giác của các giai đoạn nâng cao; chúng ta chủ yếu 
đang trình bày tuệ giác mà các nguôi sẽ tu duỡng trong khi các 
nguôi còn là nguời bình thuờng. Đối với một nguời hình 
thuờng, tuệ giác viên mãn là sự tu duỡng của tuệ giác bốn lớp, 
ba lớp và sáu lóp. Tuệ giác bốn lớp nói đến sự phân biệt và 
v.v..., nhu đã nói trong Kỉnh Giải Thâm Mật 1 Sự phân biệt 
quán sát tính phân hóa của các pháp thuờng tục. Sự phân biệt 


1 BA663 Sn, Lamotte 1935:89, được trích ở LRCM: 471. Bốn lớp được 
nêu ra như là bộ phận của một danh mục gồm chín thành phần. 
P774:13. 4.8-13. 5.1. 


521 



hoàn toàn quán sát bản chất thực sự của các pháp. Việc [phân 
biệt] đầu tiên là có hai loại - kiểm nghiệm xuyên suốt và phân 
tích thấu đáo; và việc [phân biệt hoàn toàn] thứ hai có hai loại - 
kiếm nghiệm và phân tích. Sự kiếm nghiệm và phân tích đuợc 
phân biệt tùy theo đối tuợng là thô hay vi tế. Thanh Văn Địa của 
Vô Truớc nói: 1 

Tuệ giác bốn lớp là gì? Đó là: [770] Sử dụng định tâm của 
mình, một tăng sĩ {1} phân biệt, {2} phân biệt hoàn toàn, 
{3} kiểm nghiệm đầy đủ, và {4} phân tích thấu suốt hoàn 
toàn các hiện tuợng. Ngài phân biệt nhu thế nào? Ngài phân 
biệt qua cách thức về sự phân hóa của các đối tuợng {a} của 
thiền vốn thanh tịnh hóa sự phân tích, {b} của các đối tuợng 
về thiền của hành giả, và {c} của các đối tuợng về thiền vốn 
thanh tịnh hóa các phiền não. Ngài hoàn toàn phân biệt 
thông qua việc phân tích bản chất thực sự của ba loại đối 
tuợng đó {gồm a, b và c} . Sự kiếm nghiệm đầy đủ xảy ra khi 
thiền giả sử dụng sự chú tâm định danh đuợc phú cho bởi 
hai loại trí huệ ấy 2 để nắm bắt các biểu tuớng phân biệt của 
ba loại đối tuợng đó. Khi thiền giả phân tích chúng một cách 
chính xác, thì đó là phân tích đầy đủ. 

Cùng là bốn lộ trình của tuệ giác đuợc trình bày trong Vỉ Diệu 
Pháp Tập Luận của Vô Truớc. Việc nhận diện chúng trong Bảt- 
nhã Ba-ìa-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh cũng đồng một ý 
tuởng với Thanh Văn Địa. về tuệ giác ba lớp, Kỉnh Giải Thâm 
Mật cho biết: 3 

Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu loại tuệ giác cả thảy? 


1 BA664 Sbh, P5537:101. 1.6-7; cf. LRCM: 472. 

2 BA665 "Hai loại trí huệ" là thấy biết: (1) sự phân hóa và (2) bản chất 
thật sự. 

3 BA666 Sn, Lamotte 1935: 92; P744: 14.2.3-5. 

522 



Này Di-lặc, có ba loại: { 1 } loại khởi lên từ các biếu tướng, 
{2} loại khởi lên từ việc truy tầm thấu suốt, và {3} loại khởi 
sinh từ sự phân biệt có tính phân tích. Tuệ giác phát khởi từ 
các biếu tướng là gì? Đó là tuệ giác mà chỉ tham gia với một 
hình ảnh khái niệm nội trong phạm vi của sự tập trung tinh 
thần. Tuệ giác phát sinh từ truy tầm thấu suốt là gì? Đó là 
tuệ giác tham gia vào các tính năng vốn chưa được thấu hiếu 
rõ ràng bởi các thức tuệ giác trước đó đặt lên đối tượng cho 
trước, sao cho các tính năng đó có thế được hiếu rõ. Tuệ giác 
phát khởi từ sự phân biệt có tính phân tích là gì? Đó là tuệ 
giác tham gia vào các tính năng vốn đã được thấu hiếu rõ 
ràng bởi các thức trí huệ trước đó đặt lên đối tượng cho 
trước, sao cho các ngưoi có thế cảm nhận được hỷ lạc chân 
thật của sự giải thoát. [771] 

về điều này, Thanh Văn Địa của Vô Trước dạy 1 rằng những 
người ở giai đoạn cân bằng {thiền} có thế tham dự vào một giáo 
pháp mà họ đã nghiên cứu và ghi nhớ, hoặc tham dự vào các 
giáo huấn cá nhân. Đây là sự chú tâm nhưng nó không phải là sự 
quán chiếu; cũng không là sự cứu xét, đánh giá hay kiểm 
nghiệm. Nó chỉ can dự vào các biếu tướng. Kh i các ngưoi 
chuyến từ quán chiếu thấu suốt đến sự kiểm nghiệm, các ngưoi 
sẽ được tham gia vào việc truy tầm thấu suốt. Việc có sự phân 
biệt có tính phân tích chính xác về điều đã được khắng định kiến 
trúc nên việc xúc tiến sự phân biệt phân tích về điều mà các 
ngưoi đã truy tầm một cách thấu suốt. Ba lóp đó là ba cửa ngõ 
của tuệ giác. Tóm lại, {trong lóp} trước tiên các ngưoi có thế, 
chang hạn, tu tập ý nghĩa của vô ngã và tham gia vào các biếu 
tướng của nó, nhưng các ngưoi không làm nhiều đế đi đến một 
lời kết luận. Trong lóp thứ hai, các ngưoi đi đến một kết luận đế 
khắng định được những gì các ngưoi đã không xác định trước 
đó. Trong lớp thứ ba, các ngưoi phân tích, như trước, một ý 
nghĩa mà vốn các ngưoi đã khắng định. 


^667 Sbh, P5537: 101.2.3-6. 


523 



Tuệ giác sáu lớp nói đến tu tập về sáu căn bản; nó là một thủ tục 
truy tầm tuệ giác của việc tìm kiếm thấu suốt. Các nguơi truy 
tầm một cách thấu suốt, và sau khi các nguơi đã truy tầm, thì 
hãy phân biệt một cách phân tích - {1} các ý nghĩa, {2} các 
pháp, {3} các đặc điếm, {4} các chủng loại, {5} các thời điểm, 
và {6} các lý lẽ. Việc truy tầm các ỷ nghĩa là việc truy cứu ý 
nghĩa của một thuật ngữ nhất định. Truy tầm các pháp là việc 
tìm kiếm [đế xác định] liệu rằng một sự vật nào đó sẽ là sự vật 
bên trong hay bên ngoài. Truy tầm đặc tỉnh có hai loại: Loại truy 
cứu đế xác định xem liệu một điều nào đó là đặc tính phố quát 
hay là đặc tính cụ thể, và loại truy cứu để xác định liệu rằng một 
đặc tính là đuợc chia sẻ chung hay là đon nhất. Việc truy tầm 
các chủng loại là việc truy cứu đế xác định điều gì thuộc chủng 
loại tiêu cực dựa trên các khuyết điểm và sai lạc của nó, và việc 
truy cứu đế xác định xem điều gì thuộc chủng loại tích cực dựa 
trên các phấm chất tốt đẹp và lợi ích của nó. Việc truy tầm các 
thời điếm là việc truy cứu đế xác định cách thức mà một pháp 
nào đó đã có thê xảy ra trong quá khứ, làm thê nào mà nó có thê 
xảy đến trong tuông lai, và làm sao nó có thế xảy đến trong hiện 
tại. [772] _ 

Truy tầm lý luận có bốn loại 1 : (1) Lý lẽ về sự phụ thuộc là các 
hậu quả phát sinh trong sự phụ thuộc vào các nhân và duyên. 
Các nguôi tìm kiếm từ các tầm nhìn phân biệt về thuờng tục, về 
tối hậu, và về các co sở của chúng. (2) Lý lẽ về sự thi hành chức 
năng là các pháp hoạt hóa các chức năng của chính chúng, như 
trường hợp của lửa hoạt hóa chức năng {của nó} về sự cháy. 
Các ngưoi truy cứu, nghĩ rằng: "Đây là hiện tượng, đây là chức 
năng, hiện tượng này hoạt hóa {thực thi} chức năng này". (3) Lý 
lẽ của sự chứng minh khả biện là điều gì đó được chứng minh 


^òn gọi là tứ pháp luận tức là bốn phương pháp để suy luận có hiệu 
quả chính xác. Xem thêm Phụ lục 2 Các quán Chiếu Phật giáo trích 
từ Tứ Diệu Đế. Dalai Lama . võ Quang Nhân dịch. Bài viết của Alan 
VVallace. 

<http://rongmotamhon.gofreeserve.com/sach/tudieude/phuluc_2. 

htm> 

524 



mà không mâu thuẫn với tri kiến hiệu quả {chánh kiến}. Các 
nguơi truy cứu, nghĩ rằng: “Có phải điều này đuợc hồ trợ bởi 
một dạng bất kỳ trong ba dạng của tri kiến hiệu quả - gồm {a} 
cảm nhận trực tiếp, {b} suy luận hợp lý và {c} dựa trên kinh 
điển liễu nghĩa?” (4) Lý lẽ về thực tại cung cấp cho các nguôi sự 
tin cậy về thực tại của các pháp nhu đã biết đến trong thế gian - 
thí dụ, thực tế là lửa thì nóng và nuớc thì uớt - hoặc sự tin cậy 
về các thực tế không thế nghĩ bàn, hay tin cậy về những thực tại 
trụ xứ, lý lẽ đó không cứu xét thêm bất kỳ lý do nào xa hon nữa 
nhu là tại sao các điều này lại xảy ra theo cách đó. 1 2 
Một sự hiếu biết của thiền giả về sáu lớp vừa đuợc trình bày có 
ba loại: {1} ý nghĩa của các thuật ngữ thế hiện, {2} sự phân hóa 
của các đối tuợng của tri kiến, và {3} bản chất thực tế của các 
đối tuợng của tri kiến. Đầu tiên trong sáu loại truy tầm, truy tầm 
ý nghĩa, thuộc về lớp đầu tiên, ý nghĩa của các thuật ngữ đuợc 
thế hiện. Việc truy cứu các pháp và tìm kiếm những đặc điểm cụ 
thế thuộc loại thứ hai, sự phân hóa của các đối tuợng của tri 
kiến. Việc tìm kiếm các đặc điểm phố quát và việc tìm kiếm ba 
lớp còn lại trong sáu lớp thuộc về loại thứ ba, tức bản chất thực 
tế của các đối tuợng của tri thức. Thanh Văn Địa của Vô Trước 
nói: 3 


1 BA668 Jam-dbyangs-bzbad-pa {mChan: 738.5-6) nói rằng các thực tại 
không thể nghĩ bàn chẳng hạn như là sự kiện đức Phật có thể đặt tất 
cả các thế giới vào nội trong một hạt cải, hay sự kiện là một con 
chim bồ câu đi trên nóc của một ngôi nhà có thể để lại các dấu vết 
trên một số sữa chua bên trong căn nhà. Thực tại chắc thật là các 
pháp đều thiếu vắng sự tồn tại thiết yếu. 

2 BA669 'Jam-dbyangs-bzhad-pa ( mChan : 739.1-2) giải thích: Nếu vật 
chi có hình dạng bầu tròn v.v... được gọi là nồi, thì trạng thái bầu 
tròn v.v... của một vật là đủ lý do để gọi nó là cái nồi, thật vô nghĩa 
để tìm kiếm những lý do khác khiến cho trạng thái của một vật là 
một cái nồi. 

3 BA670 Sbh, P5537: 101.4.2-3. 


525 



Đây là sự tu tập về ba cửa vào của trí huệ và sáu lớp thuộc 
về cơ bản. Một cách tóm luợc, các điều này bao gồm đủ tất 
cả các loại trí huệ. 

Điều này có nghĩa là những điều đuợc giải thích có trong Thanh 
Văn Địa bao gồm tất cả các loại tuệ giác. 

Hơn nữa, các cửa cửa ngõ đế đến với bốn tuệ giác mà chúng ta 
đã giải thích ban đầu 1 là ba loại trí tuệ - đó là loại phát sinh từ 
chỉ các biểu tuớng, v.v... Đuợc dạy rằng các nguơi buớc vào 
chúng [các cửa ngõ tuệ giác] thông qua việc truy tầm với sáu 
phuơng cách tìm kiếm xuất phát từ quan điếm về ba cửa ngõ đó, 
do đó, có vẻ nhu là ba cửa ngõ và sáu phuơng cách này về việc 
tìm kiếm đuợc bao hàm nội trong su sự phân chia bốn lớp trước 
đó. [773] Thanh Văn Địa của Vô Trước thuyết rằng sự chú tâm 
của sự tập trưng căng chặt, v.v... - tức là bộ bốn lóp đã được 
giải thích bên trên 2 - là chung cho cả hai định và tuệ; vì vậy, tuệ 
giác cũng có bốn sự chú tâm này. Do đó, Bảt-nhã Ba-la-mật-đa 
Luận của Bảo Sinh Tịnh nêu: 3 

Vì vậy, việc hoàn thành nuôi dưỡng tuệ giác bốn lóp giải 
thoát các ngươi khỏi những trói buộc của sự tái sinh trong 
các giới đau khố. Việc thành tựu sự tu tập về chín lóp định 
giải thoát các ngươi khỏi những trói buộc của các biếu 
tướng. 

Có rất nhiều bản luận tuyệt vời nói đến cùng một điều này; vì 
vậy, trí huệ được vun trồng thông qua bốn lớp này - sự phân 
biệt và v.v... - như chúng được chỉ rõ trong Kỉnh Giải Thâm 
Mật 4 Định lực được phát triển thông qua chín trạng thái tâm 


^671 LRCM: 769-770. 

2 BA672 LRCM: 535-536, trích Sbh, P5537:101. 1.2-6. 
3 BA673 Prajnãpãramitopadesa, P5579:247.1.4-5. 
4 BA674 Sn, P774: 13.4.8-13.5.1. Xem LRCM: 769. 
526 



vốn ốn định sự chú ý của các ngươi mà không có bất kỳ chuyến 
dịch rời rạc nào từ đối tượng này sang đối tượng kia. 1 

(c') Làm thế nào đế nuôi dưỡng tuệ giác 

Phần này có hai đề mục: (1) sự bác bỏ các hệ thống khác và (2) 
sự trình bày về hệ thống của chúng tôi (Chương 25-26). 

(1’) Bác bỏ các hệ thống khác 

Đe mục này có bốn điểm 

(a") Sự bác bỏ đầu tiên 

Lập thuyết của Đối phương: Người ta không tìm thấy bất kỳ 
quan điểm 2 , bất kỳ hiểu biết nào về vô ngã; đúng hơn, người ta 
thiền về ý nghĩa của cách thức tồn tại của các pháp bằng cách 
giữ tâm trong trạng thái thiếu vắng bất kỳ tư tưởng nào. Điều 
này là do cách mà các pháp tồn tại, rồng lặng, không thế được 
nhận diện trong khuôn khố nó là điều gì hay không là điều gì. 
Do đó, việc đặt tâm theo cách đó {sẽ} đưa nó [tâm] vào sự 
tương hợp với cách mà các pháp tồn tại. Vì, với việc không hề 
có đối tượng nào tồn tại trước tánh Không, thì tâm không nắm 
bất cứ điều gì. 

Đáp: Có phải là những thiền giả này, mà với họ không hề có đối 
tượng nào tồn tại cả, đều trước tiên hiếu rằng các đối tượng 
không tồn tại, và sau đó phải đặt tâm của họ cho tương ứng, 
trong tình trạng không nắm bất điều gì cả? [774] Hoặc phải 
chăng là họ không nghĩ rằng các đối tượng không tồn tại, mà 
thay vào đó, họ nghĩ rằng trạng thái bản thế của đối tượng không 
bao giờ có thế được xác lập, và cho nên xem việc thiền về trạng 
thái bản thế của nó {sẽ} xảy đến khi các ngươi đi vào trạng thái 


1 BA675 LRCM:529ff. 

2 Lưu ý quan trọng: Theo cách diễn đạt của ngài Tsongkhapa thì trong 
đề mục (10 Bác bỏ các hệ thống khác và đề mục tiếp sau ( 2 ) 
Trình bày về hệ thôhg riêng của chúng tôi thì thuật ngữ quan điểm 
được dùng để ám chỉ chánh tri kiến về tính Không. 


527 



đình chỉ mà trong đó tâm của các ngươi không hề nắm bắt điều 
gì cả? Neu là trường hợp đầu, thì nó mâu thuẫn với khắng định 
của các ngươi rằng họ không tìm thấy quan điểm này, bởi vì các 
ngươi khắng định sự không tồn tại của mọi pháp là quan điếm 
tối hậu. Theo chúng tôi, một lập thuyết như thế thất bại trong 
việc hạn chế đối tượng mà vốn lập luận bác bỏ. Bất kế điều gì có 
thể được khẳng định, các ngươi đều xem đó là mâu thuẫn bởi 
lập luận, và các ngươi sau đó cho điều này có nghĩa là không có 
thứ gì có thế được nhận diện. Vì việc này cấu thành một quan 
điếm phủ nhận một cách nhầm lần những gì thật ra có tồn tại, 
nên việc bình ốn tâm trí của các ngươi theo một quan điểm như 
thế không phải là thiền định về tánh Không chân chính, như ta 
đã giải thích chi tiết bên trên . 1 

Neu các ngươi điều nghiên những hiện tượng này bằng cách sử 
dụng lý luận vốn phân tích cách thức mà chúng tồn tại, thì lý 
luận đó sẽ không xác lập sự tồn tại của bất kỳ các pháp cũng 
như của các phi pháp này. Vì vậy, có lẽ, bằng việc cứu xét sự 
thật rằng các pháp một cách tối hậu là không bị lệ thuộc vào tất 
cả các diễn tưởng, các ngươi đang cho rằng một người đang tu 
thiền không biết điều đó, mà đúng hon là, ốn định tâm của mình 
theo cách đó, mà không nhận diện bất cứ điều gì, và cho rằng 
cách thiền này phù họp với việc thiếu vắng sự diễn tưởng về các 
pháp. Thật là quá vô lý khi nói rằng đây là thiền về tánh Không. 
Vì, không thức nào trong các thức cảm thụ nghĩ rằng “đây là cái 
này, đây không là cái kia”. Do đó, tất cả chúng cũng sẽ đều là 
thiền về trạng thái bản thế của các pháp vì chúng sẽ đều tương 
ứng với trạng thái bản thế của các đối tượng của chúng. Như đã 
giải thích trước đây , 2 có rất nhiều hậu quả to tát vô lý của một 
lập thuyết như vậy, chang hạn hậu quả về định từ thiền của các 
hành giả ngoài Phật giáo {ngoại đạo} trong đó không có suy tư 
nào cũng sẽ là thiền về tính Không của mọi pháp. Hơn nữa, nếu 
các ngươi cho rằng thật đủ đế có một người nào đó không phải 


í BNõ7b LRCM:579ff. 
2 BA677 LRCM: 547-550. 

528 



là thiền giả nhận biết sự tương thích giữa trạng thái bản thể của 
đối tượng và cách thức tâm thức của thiền giả được cài đặt, thì 
sẽ không thế tránh được hậu quả là những người ngoại đạo sẽ 
thiền lên tánh Không. 

Phản biện: Trường hợp này không đúng vì ở đây thiền giả đầu 
tiên nhận ra sự tương thích của cả hai và sau đó bình ốn tâm. 

Đáp: Vì sự nhận biết về một tương thích như thế là sự phát hiện 
về quan điểm này, nên điều này mâu thuẫn với khẳng định của 
các ngươi rằng người ta không hiếu biết quan điểm này, mà chỉ 
thiền về tánh Không bằng cách đơn giản bình ổn tâm của mình 
mà không nghĩ đến bất cứ điều gì. [775] 

Phản biện: Tất cả các tư tưởng định danh, bất kể một người nghĩ 
đến việc chi, đều trói buộc người đó trong cõi luân hồi. Do đó, 
việc đặt tâm mình trong một trạng thái không có định danh [vô 
niệm] của sự đình chỉ [suy tưởng] là đạo giải thoát. 

Đáp: Ta đã bác bỏ điều này một cách chi tiết trước đây. 1 Nếu 
đây là lập thuyết của các ngươi, thì các ngươi không nên tính 
đến ngay cả những lồi nhỏ nhất về hệ thống của Ha-shang. Giai 
Trình Thiền phần thứ ba của Liên Hoa Giới nói: 2 

Một số người nói rằng thiện và bất thiện nghiệp được sinh ra 
bởi các định danh {niệm/quan niệm/ kh ải niệm} trong tâm 
của các ngươi, và thông qua điều này các chúng sinh trải 
nghiệm các hậu quả như là trạng huống cao trong luân hồi và 
liên tục cuốn xoáy trong luân hồi. Những người nào không 
nghĩ và không làm gì cả sê được hoàn toàn giải thoát khỏi 
cõi luân hồi. Vì vậy, họ không nghĩ về bất cứ điều gì khi họ 
hành thiền và họ không thực hiện hành động thiện hạnh nào, 


^678 LRCM: 594-595. 

2 BA679 Bk3, Tucci 1971:13-14, D3917: Ki 61bl-62al. 

529 


chẳng hạn như các hành vi bố thí. Họ giả thiết rằng các tu 
tập như là bố thí chỉ được dạy cho các chúng sinh khờ dại. 
Nhưng những ai nói điều này hoàn toàn từ bỏ Đại thừa. Gốc 
rễ của tất cả các thừa là Đại thừa, vì vậy nếu các ngưoi từ bỏ 
nó, là các ngưoi bỏ tất cả các truyền thừa. Neu các ngưoi nói 
rằng các ngưoi không nên suy nghĩ về bất cứ điều gì, thì các 
ngưoi từ bỏ trí huệ vốn có bản chất của phân biệt có tính 
phân tích đúng đắn. Gốc rễ của trí huệ siêu việt vốn thấy biết 
thực tại là sự phân biệt phân tích chính xác; nếu các ngưoi từ 
bỏ nó, thì các ngưoi cắt đứt gốc rề, và do đó từ bỏ trí huệ 
vốn siêu việt thế gian. Bằng cách nói rằng người ta không 
nên thực hành bố thí và v.v. . ., các ngưoi hoàn toàn từ bỏ các 
phưong tiện như bố thí. Tóm lược, trí huệ và phưong tiện là 
Đại Thừa. Như Kinh Gavã Đệ Nhất ( Gava-sirsa-sutra - 
Ẫrya-gayã-ẳỉrsa-nãma-mahãyãnã-sũtra - Gavã Đệ Nhất Đại 
Thừa Kỉnh) cho biết: 1 

Bồ-tát đạo, một cách tóm lược, có hai phần. Hai phần đó 

là gì? Phưong tiện và trí huệ. 

Như Lai Bất Khả Tư Nghi Mật Thuyết Kinh ( Tathãgata - 
acỉntya-guhya-nỉrdeẳa-sủtra) cho biết: 2 

Tất cả những đạo pháp của các Bồ-tát được bao gồm 

trong hai phưong diện: Phưong tiện và trí huệ. [776] 

Bởi vì điều này, việc từ bỏ Đại thừa tạo ra một trở ngại to tát 
trên lộ trình tu tập. Vì vậy họ từ bỏ Đại thừa, họ tu tập ít ỏi, 
họ xem quan điểm của riêng mình là tối cao, họ không tôn 
trọng thiện tri thức, họ không biết cách thức được dạy trong 
kinh điến của Như Lai. Sau khi họ đã hủy hoại chính mình, 


1 BA680 Gaya-sirsa-sutra D109: Ca288b7-289al. 

2 BA681 Tathãgata-acintya-guhya-nirdeáa-sũtra là phần 3 của Ratna- 
kũta { Bảo Hằng Kinh } P760. 

530 



họ làm hỏng những người khác. Ngôn từ của họ bị ô nhiễm 
bởi chất độc của sự mâu thuẫn với Kinh điển và lý luận. 
Người tu học tìm kiếm những gì là tốt đẹp nên giữ một 
khoảng cách lớn với họ, như thực phấm bị nhiễm độc. 

Điều này nói đến lập thuyết của Ha-sang. Đoạn này rõ ràng nêu 
ra cách thức mà nó hoàn toàn từ bỏ Đại thừa, và trong khi có thế 
đây là những gì Ha-shang khắng định, thì chính các ngưoi nên 
nhận ra lập thuyết này. 

Phản biện: Chúng tôi không như thế bởi vì chúng tôi thực hành 
bố thí. 

Đáp: Neu đúng là giữa Ha-shang và các ngưoi chỉ phải được 
phân biệt qua nội dung của các tu tập như việc bố thí, thì điều 
này cho thấy rằng các ngưoi và Ha-shang giống nhau trong thiền 
định trên quan điếm tối hậu. Neu không, thật sê phù họp khi các 
ngưoi cũng phân biệt các ngưoi với ông ta về vấn đề của sự tập 
trung vốn không suy nghĩ về bất cứ điều gì cả. 

Hon nữa, nếu tất cả những ý tưởng định danh bất kỳ ràng buộc 
một người vào luân hồi, thì các ngưoi có tìm kiếm giải thoát 
khỏi luân hồi không? Neu có, thì bởi vì việc bố thí và trì giới 
phải bao gồm ý tưởng định danh {các định nghĩa hay khái niệm 
về bố thí, trì giới}, nên việc thực hiện chúng có mục đích gì ở 
đó? Ta đã giảng giải chi tiết về điếm này . 1 Do đó, nếu các ngưoi 
khắng định rằng tất cả những ý tưởng bất kỳ đều tác dụng trói 
buộc một người vào luân hồi, thì các ngưoi cũng có thế thu nhận 
lập thuyết của Ha-sang; người nào nhận lấy lập thuyết của các 
ngưoi sẽ phải vác gánh nặng của các mâu thuẫn. 

Ngoài ra, một số người đi theo dòng tư tưởng này thích thú quan 
điếm sau đây: Neu một người tiến hành nhiều phân tích về một 
đối tượng đã được hình thành có các biếu tướng của hai bản ngã 
{nhân ngã và pháp ngã} và qua đó dừng việc chấp thủ qua chủ 


1 BA682 LRCM:332ff. 


531 



thể vốn nắm bắt một đối tượng như thế, thì điều này là để loại 
bỏ các diễn tưởng từ bên ngoài, cũng giống như một chú chó 
đang rượt đuối theo sau quả bóng. 1 [777] Tuy nhiên, việc giữ 
tâm không mất tập trung ngay từ đầu là việc loại bỏ tất cả diễn 
tưởng từ bên trong. Qua chính hành động này, hành giả ngăn 
chặn tâm khỏi sự phân tán lên các đối tượng kia mà vốn trong 
đó các biểu tướng sẽ bị nắm bắt, giống như một con chó giữ 
bóng từ chân vốn sắp sửa đế ném nó đi. Do đó, những người tu 
tập theo các các kinh văn và lý luận vốn xác định quan điếm này 
là những kẻ chỉ đon thuần hâm mộ về các ngôn từ thường tục. 
Nhận thức sai lầm tệ hại này không xảy ra với các kinh điển của 
Đức Phật và với tất cả các bản luận của các học giả như Sáu Bảo 
Trang, 2 vì họ chỉ nồ lực để xác định ý nghĩa của kinh điển và lập 
luận. Hon nữa, sau khi cấn thận phân tích cách thức mà tâm của 
các ngưoi hình thành các biếu tướng của hai bản ngã {nhân ngã 
và pháp ngã} và đối tượng của vô minh sẽ như thế nào, thì kinh 
điển và lý luận đúng đắn phải đánh tan sự sai sót sâu xa của sai 
lạc qua việc đem lại sự chắc chắn rằng các pháp không tồn tại 
như chúng được hình tượng hóa bởi tâm vô minh đó. Có khả 
năng là khi các ngưoi chỉ giữ cho tâm mình mà không tìm thấy 
sự chắc chắn nào như thế, thì nó {tâm} không phân tán lên các 
đối tượng chang hạn như hai ngã, nhưng điều này không cấu 
trúc nên một hiểu biết về ý nghĩa của hai vô ngã này. Neu có thì 
điều vô ỉỷ nhất kéo theo là ngav cả những ai đang ngủ gục hay 
đang bất tỉnh cũng sẽ hiếu được vô ngã vì các tâm thức của họ 


1 BA683 Theo cách viết nguyên bản "rượt theo hòn đá". Thuật ngữ "sự 
loại bỏ bên ngoài" (phyi chad) được dùng để ám chỉ một phương trị 
liệu nông cạn cho nên không hiệu quả. Người theo Ha-shang tranh 
luận rằng nếu mỗi lần ngươi không nắm bắt được điều gì đó, ngươi 
phải chạy đi như một con chó đang đuổi theo trái banh để phân tích 
đối tượng bị nắm bắt sai lạc, thì sẽ không bao giờ có một kết thúc 
cho chu trình của việc diên tưởng và việc phân tích để loại bỏ các 
diên tưởng theo cơ sở từng trường hợp một. 

2 BA684 Sáu Bảo Trang của thế giới là Long Thọ, Thánh Thiên, vô 
Trước, Thế Thân, vực Long, và Nguyệt xứng. 

532 




không hề phân tán lên các đối tượng đó. Ví dụ, nếu các ngươi 
đang sợ hãi, tự hỏi liệu có một con quỷ trong một hang động kỳ 
lạ vào ban đêm không, thì sự sợ hãi của các ngươi không xua tan 
được cho đến khi các ngươi thắp sáng một ngọn đèn và cấn thận 
xem xét liệu nó {quỷ dữ} có ở đó không. Lập thuyết của họ là 
một điều giống như nói rằng, "Hãy giữ tâm và không cho phép 
nó dịch chuyển đến suy nghĩ về một con quỷ". Giai Trình Thiền 
phần thứ ba của Liên Hoa Giới nói rằng những gì họ nói tựa như 
sự hèn nhát của những người trong một cuộc chiến đấu nhắm 
mắt mình lại khi nhìn thấy một kẻ thù hùng mạnh, thay vì hành 
xử như những chiến binh anh hùng mở mắt và nhìn rõ đế xem 
kẻ thù ở đâu. [778] Như Văn-thù-sư-lợỉ Giải Tri Kinh 
(Maíyuản-vikrĩdita-nãma-mahãyãnã-sũtra) cho biết: 1 

Thiện nữ nhân, làm thế nào các Bồ-tát chiến thắng trong trận 
chiến? Này Văn-thù-sư-lợi, khi họ phân tích, họ không thực 
hiện bất kỳ pháp nào. 

Do đó, các thiền giả mở mắt trí huệ và đánh bại kẻ thù phiền não 
bằng vũ khí của trí huệ. Họ không sợ hãi; họ không nhắm mắt 
mình như những kẻ hèn nhát. 

Vì vậy, khi các ngươi sợ hãi khi tưởng lầm một sợi dây thừng là 
một con rắn, thì các ngươi phải dừng sự đau khố của nồi sợ hãi 
và lầm lần bằng cách phát triển tri kiến chắc chắn rằng vật cuộn 
tròn này là một sợi dây thừng chứ không phải là một con rắn. 
Tương tự vậy, các ngươi sai lầm trong suy nghĩ rằng hai bản ngã 
tồn tại, và sai lầm này tạo ra những nồi đau khố của luân hồi. 
Nhưng kinh điển liễu nghĩa và lý luận mang lại sự chắc chắn 
rằng đối tượng của khái niệm về bản ngã không tồn tại, và các 
ngươi hiếu rằng quan niệm về bản ngã là một sai lầm. Thông 
qua đó phát triển sự quen thuộc với thực tế này, các ngươi vượt 


1 BA685 Bk3, Tucci 1971: 17-18, D3917: Ki 63a3-5. The Manjuắrĩ- 
vikrĩdita-sũtra {Văn-thù-sư-lỢi Du Hí Kinh } được trích như là 
Marìjusrì-vikurvita-sũtra { Văn-thù-sư-lỢi Thần Biến Kinh } in Bk3. 

533 



qua nhận thức sai lầm đó. Khi các ngươi ngừng quan niệm sai 
lầm đó, các ngươi vượt qua tất cả những đau khố của luân hồi do 
nó tạo ra. Vì vậy, đây là lý do mà những tập hợp về các luận 
điểm Trung Đạo và các công trình khác 1 bác bỏ các đối các 
tượng bằng cách phân tích chúng. Tứ Bách Kệ Tụng của Thánh 
Thiên nói: 

Khi ngươi thấy các đối tượng không có tự ngã, 

Thì các hạt giống của luân hồi sẽ chấm dứt. 

Nhập Trung Luận của Nguyệt Xứng nói : 3 

Sẽ có các danh định nếu các ngươi chấp nhận sự tồn tại của 
các pháp thực sự; 

Chúng ta đã phân tích đầy đủ làm thế nào các pháp thực sự 
thì không tồn tại. 

Ngài nói rằng các danh định là những quan điểm cực đoan phát 
sinh khi các danh định sai lầm như thế cho rằng các pháp thật 
tồn tại. Vì vậy ngài đưa ra nhiều cách phân tích làm thế nào các 
đối tượng của những quan niệm sai lầm ấy không tồn tại. Nhập 
Trung Luận của Nguyệt Xứng còn cho biết : 4 

Đã hiểu rằng ngã là đối tượng của vô minh này, 

Các thiền giả đặt dấu chấm hết lên tự ngã. 

Biện Luận Vương [tức Pháp Xứng, trong Lượng Thích Luận 
( Pramãna-varttỉka )] nói : 5 


^686 Xem ghi chú 248 trong LRCM: 570; và LRCM: 653-654. 

2 BA687 Cs: 14.25, Lang 1986:134-35; D3846: Tsha 16a5. 

3 BA688 MAV: 6.116ab, La Valine Poussin 1970b: 229; D3861: Ha 210al. 
4 BA689 MAV: 6.120cd, La Vallee Poussin 1970b: 233; D3861: Ha 210a5. 
S BA690 Pramãna-varttika-kãrikã, Miyasaka 1971-72:54-55; P5709: 
90.1.5. 

534 



Thiếu việc phủ nhận đối tượng của quan niệm này về ngã, 
Thì không thế nào loại bỏ nó. [779] 

Trong ứng xử với thiện và ác 
Có tham chấp, thù địch, và v.v. 

Ngưoi loại bỏ chúng bằng việc không thấy các đối tượng của 
chúng như thật, 

Chứ không bằng việc thanh tịnh các đối tượng bên ngoài của 
sự tham chấp. 

Có nhiều tuyên thuyết như vậy. 

Một số người nói rằng tất cả các loại ý tưởng định danh bất kỳ 
trói buộc các ngưoi vào luân hồi, và do đó tất cả các ý tưởng 
dừng lại khi các ngưoi thiền lên tánh Không. Điều này phải 
được phân tích. Đối với chúng sinh bình thường {phàm phu}, 
những người thiền lên tánh Không, thì phải chăng tánh Không - 
tức ý nghĩa về vô ngã - là hiến lộ hay bí ẩn? Neu đó là hiến lộ, 
thì những người đó sẽ là các thánh chúng bởi vì họ cảm nhận 
được ý nghĩa của vô ngã. Neu các ngưoi bảo rằng thật không có 
mâu thuẫn về việc một ai đó vốn là phàm phu nhưng cảm nhận 
được ý nghĩa của vô ngã, thì chúng tôi sê nói rằng thật không có 
gì mâu thuẫn khi một thánh nhân mà với người đó ý nghĩa của 
vô ngã lại là bí ẩn, bởi vì cả hai trường họp này hoàn toàn tưong 
tự. 

Ngoài ra, nếu các phàm phu đó đã cảm nhận được thực tại, thì 
họ sẽ không hiểu rằng đối tượng của họ lại là thực tại. Vì vậy, 
một người nào khác sẽ phải giúp họ nhận diện đối tượng của họ 
bằng cách sử dụng chứng cứ kinh điến để chứng minh rằng đó 
đã là thực tại. Đối với các học giả, điều này là nực cười bởi vì 
các ngưoi đang cho rằng người thầy sử dụng các suy luận đế 
chứng minh điều gì đó mà học sinh đã xác lập xong nhận thức 
{về điều thầy sắp chứng minh}. Các ngưoi không nên trình bày 
như thế này với những người am hiếu về lý luận triết học. Các 
ngưoi không thế tranh luận rằng mặc dù sự cảm nhận xác lập ý 


535 



nghĩa của thực tại, thì lý luận vẫn xác lập tên gọi thường tục của 
nó. Vì Pháp Xứng, Luận Vương, cho biết: 1 

Đó là một luận điếm cho người vốn vô cùng thiếu hiếu biết 

Bởi vì nó là điều sẵn biết bởi những phụ nữ chăn gia súc. 

Ngài đang đề cập đến trường hợp tranh cãi với ai đó không biết 
gì về điều mà ngay cả những người chăn nuôi xem là sẵn biết, 
đó là, khi một ý nghĩa [của một thuật ngữ] được xác lập, thì 
người ta biết sử dụng thuật ngữ đó. Vì vậy, nếu các ngươi cho 
rằng loại người thiếu hiếu biết sâu sắc này cảm nhận được thực 
tại, thì các ngươi phải nói cho chúng tôi hay kiểu khờ dại nào 
{khiến} không biết được thực tại. [780] 

Ngay cả khi chúng tôi đã cho rằng thực tại là điều chi đó mà một 
phàm phu có thế cảm nhận, thì sự cảm nhận riêng tự nó không 
thế {đủ đế} biện hộ được như là đặc tính định nghĩa trong mối 
liên hệ đến điều mà thực tại được thừa nhận - cũng như một con 
dkar-zal {một loại bò thuần chủng có ứng xử đặc trưng} là một 
con bò nhưng không thích hợp như đặc tính định nghĩa của một 
con bò {vì nhiều đặc tính hơn mà vốn bò thông thường không 
có}. Vì đế tranh luận rằng điều này là khả biện sẽ mâu thuẫn 
ngay chính với những khắng định của các ngươi, nên thật hiến 
nhiên rằng không còn gì nữa đế bàn về lập trường của các ngươi 
rằng sự cảm nhận xác lập ý nghĩa của thực tại, nhưng lý lẽ thì 
vần cần có để xác lập tên gọi thường tục của nó. Ta sẽ không 
bàn chi tiết. 

Neu ý nghĩa của tánh Không - tức vô ngã mà vốn là đối tượng 
của thiền - lại là bí ấn đối với thiền giả, thì thật là nực cười khi 
cho rằng đối tượng bí ấn này được nắm bắt bởi một thức vốn 
vượt ngoài tư tưởng danh định. 

Tóm lược, nếu các tâm thức của những người bình thường vốn 
đang thiền lên tánh Không không được định hướng đến vô ngã 
như là đối tượng của họ, thì sẽ mâu thuẫn khi tuyên bố rằng họ 


^691 Ibid., Miyasaka 1971-72:54-55; P5709: 90.1.5. 
536 



đang thiền lên tính Không. Neu họ đang định hướng vào đối 
tượng đó, thì chắc chắn rằng đối tượng hoặc là hiến hiện hoặc là 
bí ẩn. Neu đó là hiến hiện với họ, thì họ sẽ là các thánh giả. Vì 
vậy, phải giả thiết là với chúng sinh bình thường thì ý nghĩa của 
vô ngã là bí ẩn. Vì như thế, họ biết được ý nghĩa của vô ngã 
bằng hình thức của một sự định danh, do đó, nó là mâu thuẫn 
với tuyên bố rằng tri kiến này là vượt ngoài tư tưởng định danh. 
Hon nữa, như đã được khắng định rằng ngay cả một người nào 
đó ở tầm mức vĩ đại của giai đoạn phấm tính tối cao thế tục của 
lộ trình chuẩn bị 1 biết được ý nghĩa của tánh Không qua phưong 
cách của một khái niệm, thì thật là mâu thuẫn vô cùng khi cho 
rằng một thiền sinh mới tu tập về tánh Không có một tâm thức 
vượt ngoài tư tưởng khái niệm. Neu ý thức của một phàm phu 
có thế biết được ý nghĩa về vô ngã mà không có tư tưởng định 
danh, thì điều này sẽ đủ đế chứng minh rằng ý thức này là không 
sai sót. Vì vậy, nó sẽ là một cảm nhận du-già bởi vì nó sẽ là một 
sự tỉnh thức không nhầm lần phi định danh về ý nghĩa của vô 
ngã. 

Có những người cho rằng một người hành thiền về ý nghĩa của 
vô ngã bằng cách chỉ giữ tâm trong sự kiểm soát và không cho 
phép nó phân tán vào hai tự ngã, nhưng không có việc khám phá 
chánh tri kiến vốn sử dụng lý lẽ đế bác bỏ đối tượng của khái 
niệm về tự ngã. Và có những người cho rằng các chúng sinh 
hình thường thiền lên vô ngã với một thức vốn vượt ngoài 
những tư tưởng định danh. Vì các lý do đã đưa ra, nên những 


1 BA692 Tính Không được thấy biết trước tiên ở mức Kiến đạo, tức 
điểm một người không còn là phàm phu mà trở thành thánh giả. 
Trước khi đạt mức Kiến đạo, một bồ-tát sẽ ở mức Tích Lũy đạo 
vốn bao gồm bốn giai đoạn: phẩm tính về nhiệt, đỉnh, nhẫn và 
siêu thế. Mỗi giai đoạn được chia thành ba trình độ - sơ, trung, và 
cao. Cho nên, trình độ cao của giai đoạn phẩm tính siêu việt của 
Tích Lũy đạo là mức cao nhất mà một người thường có thể đạt 
đến. Ý của ngài Tsongkhapa là ngay cả loại phát triển nhất về 
thiền lên tính Không vốn thấy trên Tích Lũy đạo vẫn nằm trong sự 
định danh. 


537 



người thực hiện các tuyên bố này đi lạc xa khỏi con đường của 
kinh điển và lý luận. [781] 

(b”) Bác bỏ điều thứ hai 

Lập thuyết của Đối phương : Chúng tôi đồng ý rằng thật không 
chính xác khi cho rằng tu tập thiền về tánh Không chỉ là việc cài 
đặt của tâm trong một trạng thái thiếu vắng bất kỳ suy tưởng 
nào, mà không tìm thấy quan điểm về tánh Không vốn là vô ngã. 
Do đó, lập thuyết được đưa ra ở trên là không chính xác. Tuy 
nhiên, một khi ai đó tìm thấy quan điểm vốn là ý nghĩa tối hậu 
của vô ngã, thì tất cả các trường hợp về việc người đó đặt tâm 
trong trạng thái vô niệm là những thiền tập về tánh Không. 

Đáp: Điều này là không đúng. Ý kiến của các ngưoi hàm ý rằng 
bởi vì một người đã tìm thấy quan điểm của ý nghĩa tối hậu, thì 
tất cả các tu tập thiền phi định danh của người đó đều là thiền 
lên ý nghĩa được xác định bởi quan điểm tối hậu. Neu điều đó 
đúng, thì hãy vui lòng cho chúng tôi biết lý do tại sao việc tu 
thiền của người đó về Bồ-đề tâm sẽ không phải là một thiền tập 
về quan điếm của ý nghĩa tối hậu. 

Đổi phương: Thiền tập về Bồ-đề tâm là thiền của một người vốn 
đã tìm thấy quan điểm về ý nghĩa tối hậu. Tuy nhiên, đó không 
phải là thiền, trong đó một người giữ toàn tâm {giữ chánh niệm} 
vào quan điểm đó và bình ốn tâm vào nó. 

Đáp: Thực ra, ta đồng ý rằng khi một người vốn đã tìm thấy 
quan điếm tối hậu tu tập thiền, thì điều ấy có thế được xem là 
thiền định về tánh Không nếu đó là tu tập thiền, mà trong đó một 
người giữ toàn tâm vào quan điểm, và sau đó, bình ốn tâm lên 
quan điểm này. Nhưng làm thế nào điều này có thế kéo theo 
rằng tất cả các trường hợp cụ thế về việc người đó đặt tâm trong 
một trạng thái phi định danh lại là các thiền tập duy trì quan 
điểm {vô ngã} này? 


538 



Vì vậy, mặc dù các ngươi đã tìm thấy quan điểm , nhưng khi duy 
trì quan điểm, các ngươi phải thiền về tánh Không bằng cách ghi 
nhớ ý nghĩa mà quan điểm này đã được xác định từ trước. Chỉ 
đơn giản đặt tâm trí của các ngươi trong tình trạng đình chỉ phi 
định danh thì không cấu thành nên thiền về tánh Không. Tri kiến 
thuộc hệ thống riêng của chúng tôi về ý nghĩa của cụm từ 
"không có bất kỳ ý tưởng rời rạc" đã đề cập nhiều lần trong các 
phần về định và tuệ. Nó có nghĩa là tiếp tục giữ tâm lên đối 
tượng của thiền mà không tham gia mạnh mẽ vào phân tích cho 
rằng, "Điều này là cái này và điều này là không là cái kia". 
Chúng tôi không chấp nhận tuyên bố rằng nó có nghĩa là vượt 
ngoài tư tưởng định danh. 

(c”) Bác bỏ thứ ba 

Lập thuyết của Đối phương-. Chúng tôi cũng không đồng ý với 
lập thuyết ban đầu nói rằng thiền về tánh Không có nghĩa là đặt 
tâm trong một trạng thái phi định danh, mà thiếu đi việc tìm thấy 
quan điểm này. Chúng tôi cũng không đồng ý với lập thuyết thứ 
hai nói rằng sau khi một người đã tìm thấy quan điếm đó, thì bất 
kỳ sự cài đặt nào của tâm trong trạng thái phi định danh đều là 
một sự hành thiền về tánh Không. [782] Tuy nhiên, một người 
nên hành thiền mà không có bất kỳ ý tưởng rời rạc nào trong các 
khoảng thời gian xen kẽ, bắt đầu với một chu kỳ dành cho việc 
phân tích bằng cách sử dụng trí huệ phân biệt. Theo đó, sự cài 
bất kỳ của tâm trong trạng thái phi định danh là một thiền tập về 
ý nghĩa của tánh Không. 

Đáp: Điều này cũng không đúng, bởi vì nếu điều này đúng, thì 
nó hầu như kéo theo điều vô lý rằng khi một người phân tích 
quan điểm này lúc chìm vào giấc ngủ, thì điều kiện phi định 
danh theo sau của người đó trong lúc ngủ sẽ là một thiền tập về 
tính Không. Đây là vì cả hai trạng huống đều như nhau ở chồ 
chúng được dần trước bởi sự phân tích về quan điểm đó, và vì rõ 
ràng lập thuyết của các ngươi là việc thiền về tánh Không không 


539 



yêu cầu sự bố trí tâm thức của các nguơi lên quan điểm đó trong 
cùng một lúc. 

Vì vậy, sau khi các nguơi đã phân tích quan điểm đó, các nguơi 
bình ốn tâm thức của mình lên kết luận rằng các hiện tuợng 
không tồn tại một cách tự tính. Neu sau đó, nó {tâm} dịch 
chuyến một chút, thì sự bố trí của nó lên quan điếm này bị mất. 
Vào thời điểm đó, việc giữ cho tâm của các nguôi trong một 
điều kiện tống quát về tư tưởng phi định danh thì không cấu 
thành thiền định về tánh Không. Do đó, các ngưoi phải rèn 
luyện trong sự phân tích định danh. Các ngưoi phải theo dõi 
xem liệu sự chú ý của các ngưoi còn lưu lại trên quan điểm này 
không, và sau đó duy trì quan điểm trong lúc hành thiền. 

(d”) Bác bỏ thứ tư 

Lập thuyết của đối phương : Chúng tôi không đồng ý với ba 
điểm trước. Khi một người thiền về tánh Không, thì người đó 
mang lại kiến thức nhất định về quan điểm này. Sau đó, giữ tâm 
lên điểm đó, thiền giả này bình ốn tâm mà không cần phân tích 
bất kỳ điều gì khác. Đây là pháp thiền chân chính về tánh Không 
bởi vì không giống như hệ thống đầu tiên, nó không phải là 
trường hợp mà tâm không hướng đến tính Không; không giống 
như hệ thống thứ hai, nó không phải là trường hợp một người 
không có chánh niệm của quan điểm về tính Không trong khi 
duy trì một trạng thái vô niệm; không giống như hệ thống thứ 
ba, nó không phải là trường hợp, thiền giả trước tiên phân tích 
quan điếm này và sau đó bình ốn tâm trong một điều kiện phi 
định danh mà trong đó tâm không còn lưu lại trên quan điếm 
này nữa. 

Đáp: Những gì các ngưoi gọi là "phân tích về quan điểm này" 
đon giản chỉ là việc nhớ quan điểm đó và sau đó chỉ thực hiện 
bình ốn thiền về quan điếm đó. Khắng định rằng điều này là 
thiền định về tánh Không thì không đúng bởi vì, nếu đúng, thì sẽ 
chỉ có định lực, vốn tiến hành thiền định về tánh Không; sẽ 
không có thiền phân tích {thiền quán}, vốn là phưong pháp để 


540 



duy trì tuệ giác. [783] Do đó, đây là một thực hành một chiều 
mà không thế duy trì sự hợp nhất giữa định và tuệ. 

(2') Trình bày về hệ thống riêng của chúng tôi 

Neu các nguơi không tìm thấy quan điểm tối hậu về vô ngã, thì 
tâm trí các nguơi sẽ không đuợc huớng đến vô ngã trong bất kỳ 
buối thiền nào của các nguôi. Do đó, các nguôi phải tìm thấy 
quan điểm về vô ngã. Hon nữa, chỉ với sự hiểu biết thì không 
đủ; khi duy trì quan điểm, các nguôi phải nhớ và phân tích nó, 
và các nguôi phải thiền về những gì các nguôi đã phân tích. Đe 
làm đuợc điều đó, các nguôi phải có cả hai hình thức thiền: bình 
ốn {thiền định} không phân tích về ý nghĩa và thiền phân tích 
với trí huệ phân biệt {thiền quán}. Riêng tự mồi loại là không 
đủ. Phần này có ba đề mục 1 : 

1. Tại sao cả thiền định lần thiền quán là cần thiết 

2. Vuợt qua các phản đối về điều đó 

3. Tóm luợc những điểm then chốt để duy trì tuệ giác và 
định lực (Chuông 26) 

(a") Tại sao cả thiền định và thiền quán là cần thiết 

Neu các nguôi không chắc chắn về quan điểm {của tính Không} 
- tức là các nguôi không đạt đến kết luận chắc chắn về ý nghĩa 
của vô ngã - thì tri kiến vốn là trí huệ sẽ không phát triển. Điều 
này là do Đức Phật dạy rằng sự chắc chắn về quan điếm tính 
Không là nguyên nhân của trí huệ và rằng việc thất bại trong 
việc tu tập các giáo huấn vốn giải thích về quan điểm {tính 
Không} là một trở ngại cho trí huệ. Kinh Giải Thâm Mật cho 
biết: 

Bạch Thế Tôn, từ những nguyên nhân gì khiến định và tuệ 
sinh khởi? 


1 BA693 Sn, Lamotte 1935:110-11; P774:17.3.1-2. 


541 



Này Di-lặc, chúng phát sinh từ nguyên nhân về giới tịnh và 
từ nguyên nhân về một chánh tri kiến dựa trên tu tập và quán 
chiếu. 


Và: 


Thất bại trong việc mong nguyện tu tập các giáo huấn của 
các thánh giả là một trở ngại cho trí huệ. 

Ngoài ra, Nãrãvana Tham vấn (Nãrãvana-pariprcchã-ãrva- 
mahãmayã-vijaya-vãhinĩ-dhãrani {Nãrãvana Tham vấn Đại 
Thừa Vượt Thắng Quân Chân Ngôn}) cho biết: 1 

Tu tập đua đến trí huệ và chính là trí huệ loại bỏ các phiền 
não. 

Ta đã trích dần nhiều mệnh đề nhu vậy truớc đó. 

Làm thế nào quan điếm {về tính Không} lại tạo ra trí huệ? Khi 
các nguôi đặt ra đế xác định quan điểm này, thì các nguôi xác 
định nó thông qua phân tích bằng cách sử dụng nhiều dòng lý 
luận và trích dần kinh điển. [784] Khi các nguôi đã xác định nó, 
các nguôi liên tục phân tích nó bằng cách sử dụng trí huệ phân 
biệt. Chỉ riêng thiền định, mà không duy trì quan điểm này, sẽ 
không tạo ra trí huệ. Vì vậy, khi các nguôi hành thiền sau khi đã 
đạt đuợc định, thì các nguôi phải duy trì quan điểm {về tính 
Không} thông qua phân tích liên tục. 

Đối phương: Chúng tôi không nói rằng không có phân tích ở 
buớc đầu. Tuy nhiên, một khi sự tu tập và quán chiếu đã xác 
định quan điếm, thì nếu sau đó nguôi thực hành thiền phân tích 
trong một buối thiền, những tu tuởng này là các khái niệm về 
các biểu tuớng. 


1 BA694 Narayana-pariprccha, được trích trong ắiksasamuccaya {BỒ- 
tát Học Luận} Vaidýa 1961b: 105; P5336: 232.1.1-2 
542 



Đáp: Thật không thế biện hộ cho thất bại trong việc duy trì quan 
điểm theo cách này, vì chúng ta đã đua ra rất nhiều bác bỏ lên 
các luận điệu cho rằng tư tưởng định danh bất kỳ là các định 
danh của các biếu tướng cũng như bác bỏ về luận điệu cho rằng 
phàm phu thiền về vô ngã với một trí tuệ vốn thoát khỏi tư 
tưởng định danh . 1 Hon nữa, bởi vì các ngưoi cho rằng tất cả 
những ý tưởng định danh đó là các khái niệm về sự tồn tại thực 
sự {thật hữu hay sự tồn tại hữu ngã}, nên nếu chúng đã phải bị 
dừng lại trong khi thiền lên quan điểm, thì chúng cũng sẽ phải bị 
dừng lại mỗi khi xác định quan điếm này bởi vì ý tưởng định 
danh là cần thiết đế tạo ra các xác định đó. Và vì các ngưoi phải 
sử dụng ý tưởng định danh cho tất cả mọi thứ, chang hạn như 
việc giảng dạy các môn sinh, việc tranh luận, việc sáng tác, và 
việc tư duy về quan điểm, nên các ngưoi cũng sẽ phải dừng nó 
lại tại các lần đó bởi vì ngưoi không thế tạo ra được ngay cả một 
sự phân biệt nhỏ nhất nhằm cho phép một khái niệm về sự thật 
hữu vốn phải bị ngưng lại trong lúc thiền, mà lại không cần thiết 
đế bị ngưng lại trong những thời điểm khác. 

Đổi phương: Chúng tôi không đồng ý với điều đó. Một người 
tiến hành phân tích sử dụng nhiều dòng lý luận và trích dần kinh 
điển đế biết điều mà người ta chưa được biết - tức là ý nghĩa của 
vô ngã. 

Trong thiền định, phân tích như thế là không cần thiết bởi vì 
quan điếm đã được tìm thấy. 

Đáp: Neu điều này đã như vậy, thì vì các thánh giả có tri kiến 
cảm nhận về vô ngã trên lộ trình kiến đạo, nên sẽ là vô nghĩa đối 
với họ khi thiền về vô ngã mà họ đã thấy biết. 


^695 LRCM: 69-77 ( Great Treatise 2000:109-116), LRCM: 342ff, 
547ff, 596-604, 614ff. 


543 



Đổi phương : Họ phải thiền về tánh Không đã được cảm nhận 
trên lộ trình kiến đạo; bằng việc trở nên quen thuộc với nó {tánh 
Không}, họ loại bỏ những phiền não cần được loại bỏ trên con 
đường tu thiền. Riêng lộ trình kiến đạo mình nó không thế loại 
bỏ các phiền não ấy. 

Đáp: Vâng, và trường họp này là tưong tự bởi vì ở đây, mặc dù 
sự tu tập và quán chiếu trước đó đã xác định quan điểm một 
cách chắc chắn, các ngưoi phải trở nên quen thuộc với những gì 
các ngưoi đã xác định. Điều này là bởi vì sự chắc chắn về quan 
điếm trở nên mạnh mẽ, lâu bền, rõ ràng và ốn định trong phạm 
vi mà một người trở nên quen thuộc với những gì người đó đã 
xác định. [785] Vì thế, như Lượng Thích Luận của Pháp Xứng 
cho biết: 1 

Sự xác định chắc chắn và tâm thật chất hóa 

Là về bản chất của điều bị hủy bỏ và điều hủy bỏ. 

Bởi vì hai thứ đó là điều bị hủy bỏ và điều hủy bỏ, nên sự thật 
chất hóa bị hủy bỏ như là sự chắc chắn của các ngưoi dựa trên 
các phấm chất như bền vững và mạnh mẽ. Vì vậy, ở đây một lần 
nữa các ngưoi phải cực đại hóa sự chắc chắc của mình về việc 
không có tự tính; các ngưoi phải quán chiếu về nhiều dòng phủ 
nhận và chứng minh. 

Giả sử rằng điều này không xảy ra. Ai đó có thế đạt đến một 
hiếu biết về điều gì đó như là vô thường, nghiệp và các nghiệp 
quả, những sai lạc của luân hồi, tâm Bồ-đề, tình yêu thưong, hay 
lòng từ bi. Sau đó, không phân tích chúng xa hon, người đó sẽ 
đon thuần cần giữ ý nghĩ duy nhất: "Tôi sẽ chết", và sau đó duy 
trì nó đế có kiến thức đầy đủ về vô thường. Những lý do tại sao 
các ngưoi phải tiếp tục phân tích về quan điếm là hoàn toàn 
tưong tự. Đe mang lại sự chắc chắn chân thật, thật không đủ khi 
chỉ có một tuyên thuyết như là: "Tôi sẽ chết", hoặc: "Tôi sè đạt 


1 BA696 P5709: 79.1.4. 
544 



được Phật quả vì lợi ích của chúng sinh", hoặc: "Tôi cảm thấy 
lòng từ bi với chúng sinh". Các ngươi phải quán chiếu về những 
điều đó bằng cách sử dụng nhiều dòng lý luận. Tương tự như 
vậy, đế có sự chắc chắn ốn định và mạnh mẽ về tính thiếu vắng 
của sự hiện hữu nội tại, thật không đủ khi chỉ giữ tuyên ngôn 
nào đó. Các ngươi phải quán chiếu về nó bằng cách sử dụng 
nhiều dòng bác bỏ và chứng minh. Ta đã giải thích chi tiết điều 
này trong phần dành cho người có căn cơ thấp. 1 
Theo đó, cả ba phần Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới dạy 
rằng khi các ngươi hành thiền sau khi đã đạt được định, các 
ngươi phải thực hiện nhiều phân tích trong thiền. Và Nhập 
Trung Luận của Nguyệt Xứng nói về những điều như, "Yoga 
bác bỏ tự ngã 2 ” nghĩa là khi họ ngồi thiền thì họ thực hiện 
những phân tích đó. Đây là vì thiền giả làm phân tích này đế tìm 
thấy định hay tuệ; và vì đó không phải là trường hợp mà không 
có sự tìm kiếm cho việc hiếu biết về quan điếm trước khi đạt 
được định. Ngoài ra, các phân tích về quan điểm được đặt ra 
trong bối cảnh của trí huệ Ba-la-mật-đa, sau khi thiền định Ba- 
la-mật-đa; những điểm trọng yếu hàm ý từ thứ tự này là các 
ngươi vẫn còn phân tích hai vô ngã sau khi đạt được bình ốn 
thiền. [786] Trung Đạo Tâm Yếu Luận của Thanh Biện nói: 3 

Sau khi tâm ngươi được xác lập trong cân bằng, 

Đây là cách trí huệ thâm tra 

Những điều này, các pháp này 

Đó là quan niệm về mặt ước lệ. 


1 BA697 LRCM: 86-205 ( Great Treatise 2000: 129-263). 

2 BA698 MAV: 6.120d, La Vallee Poussin 1970b: 233; D3861: Ha 
210a4. 

3 BA699 Madhyamaka-hrdaya-kãrikã { Trung Đạo Tâm Luận} D3855: 
Dza 4bl-2. 


545 



Luận giải của chính Thanh Biện về điều này nói rằng các phân 
tích về quan điểm đuợc thực hiện sau khi đạt định lực . 1 Ngoài 
ra, trong Nhập Bồ-đề Hành Luận, Tịch Thiên nói rằng các nguôi 
đạt đuợc định tuông ứng với những gì xuất hiện trong chuông 
về ổn định thiền. Sau đó, khi các nguôi trau dồi trí huệ, các 
nguôi nuôi duỡng nó thông qua phân tích họp lý. Do đó, trình tự 
của hai Ba-la-mật-đa cuối và trình tự của hai tu tập cuối là trong 
tất cả các trình tự trong đó trí huệ đuợc nuôi duởng sau khi các 
nguôi đã thành tựu định truớc đó. Trong các cuộc thảo luận về 
cách nuôi duỡng trí huệ đó, mỗi tuyên bố về phân tích bản chất 
thật sự và tính đa dạng đều cho ra cùng một trình tự này về 
thiền, do đó, đừng tuởng tuợng theo cách nguợc lại. Ngoài các 
nguồn này, có nhiều kinh luận tuyệt vời nói về điều này, vì vậy 
không có nghi ngờ rằng các nguôi phải phân tích trong thiền. 
Trong khi điều này là như vậy, nếu các ngưoi chỉ tiến hành thiền 
quán khi nuôi dưỡng trí huệ sau khi các ngưoi đã đạt được định 
lực, thì định lực trước đó của các ngưoi sẽ bị phá hủy. Vì không 
được tái dụng, nên định sẽ mất đi; do đó, như được giải thích 
trước đây, trí huệ cũng sẽ không phát triển. Vì vậy, các ngưoi 
phải duy trì định vốn xác lập một điều kiện của sự ốn định tinh 
thần trước đó. Vì các ngưoi cũng phải thực hành thiền phân tích, 
nên cả hai đều cần thiết. Hon nữa, trong việc thực hành về tuệ 
giác, vào lúc kết thúc thiền quán, các ngưoi thực hành thiền định 
lên ý nghĩa đó. Bằng cách thực hiện điều này, các ngưoi sẽ 
thành tựu một sự họp nhất của định và tuệ tập trung lên vô ngã. 
Giai Trình Thiền phần thứ hai của Liên Hoa Giới nói : 2 

Bảo Vân Kinh nói: 


1 BA700 Madhỵamíka -hrdaỵa-tarka -jvala { Trung Đạo Tâm Yếu Luận } 
D3856: Dzá 58a7-b2. 

2 BA701 Bk2, P5311: 34.1.5-34.2.2. Đoạn này trong Bảo vân Kinh 
{Ratna-megha-sũtra}, D231: Wa 92a4-5, được trích từ Bk3, Tucci 
1971: 7-8, D3917: Ki 64a4-5. 

546 



Vì vậy, những người thiện xảo trong việc loại trừ các sai 
lạc sẽ tiến hành việc tu tập thiền về tánh Không đế miễn 
trừ khỏi tất cả các diễn tưởng. [787] Thông qua thiền 
định nhiều về tánh Không, tâm thức của họ trải rộng 
khắp noi. Khi họ tìm kiếm bản chất của những noi mà 
tâm được hạnh phúc, họ ngộ ra rằng nó trống rồng. Khi 
họ truy tầm tâm là gì, họ nhận ra nó là Không. Khi họ 
tìm kiếm bản chất của tâm ở mọi noi vốn biết cái Không 
đó, họ nhận ra rằng nó thật là trống rồng. Bằng cách liễu 
ngộ điều này, họ bước vào sự quán tưởng phi biếu hiệu 
{phi tướng}. 

Điều này cho thấy chỉ những ai trước đây đã từng thực hiện 
một cuộc kiếm nghiệm đầy đủ sẽ nhập vào phi tướng. Điều 
đó rõ ràng cho thấy rằng không thế chỉ đon giản loại bỏ hoạt 
động tinh thần hoàn toàn, và rằng trí tuệ không thế nhập vào 
trạng thái vô danh định mà không có việc phân tích bản chất 
các pháp. 

Đoạn này nói rằng khi các ngưoi thấm tra những noi mà tâm 
mình trải ra và tâm thức vốn trải đến ở đó, ngưoi nhận ra rằng 
chúng đều trống rồng; rằng khi các ngưoi tìm kiếm hoặc phân 
tích những tri kiến mà chúng vốn trống rồng, các ngưoi ngộ ra 
rằng nó là Không; và rằng những phân tích đó được thực hiện 
trong quá trình thiền lên tánh Không. Đoạn đó cũng nói rằng ai 
đã phân tích và nhận ra rằng chúng là trống rồng sẽ nhập thiền 
về phi tướng. Do đó, nó rõ ràng cho thấy việc không thế xảy ra 
những gì Ha-shang tuyên bố - rằng qua việc đon thuần thu rút 
tâm mình và loại trừ việc mang đến bất kỳ điều gì vào tâm, thì 
các ngưoi có thế nhập vào một trạng thái phi tướng hay trạng 
thái vô phân biệt {trạng thái phi định danh, vô niệm} mà trước 
tiên không có việc sử dụng phân tích quán chiếu để truy tầm một 
cách lập luận. 

Vì vậy, như ta đã giải thích trước đây, thanh gưom lý luận chém 
xuyên qua các pháp, biếu lộ rằng chúng không có ngay cả một 


547 



mảnh vụn về hai tự ngã, và mang đến sự chắc chắn về vô ngã. 
Nên nếu một pháp sở hữu hai tự ngã không tồn tại thì làm thế 
nào sự không tồn tại vốn là phủ định của sự việc này có thế 
đuợc xác lập trong thực tại? Ý tưởng về sự tồn tại thật sự của 
việc không tồn tại mà vốn là sự thiếu vắng đứa con của một bà 
mẹ hiếm muộn, thì phải dựa trên quan sát về một người đàn bà 
hiếm muộn và đứa con của bà ta. Neu cả hai không bao giờ 
được quan sát thấy, thì không ai nghĩ đến việc cấu trúc thành 
một mệnh đề “Sự không tồn tại về đứa con của một bà mẹ hiếm 
muộn thì thật sự tồn tại”. Theo cùng một phưong cách, khi 
ngưoi thấy không hề có một vật tồn tại thật sự nào ở bất kỳ đâu, 
thì ngưoi cũng không sinh khởi ý niệm rằng tính không tồn tại 
của vật tồn tại thật sự đó là một điều tồn tại thật sự. [788] Do 
đó, các ngưoi dừng lại tất cả những ý tưởng hàm chứa về các 
biếu tướng, bởi vì nếu một ý tưởng hàm chứa tính tồn tại thực 
sự, thì nó phải là một ý nghĩ vốn hàm chứa về sự tồn tại thực sự 
của hoặc một tính chất tồn tại hoặc một tính chất không tồn tại. 
Vì vậy, nếu thế loại lớn hon bị phủ nhận, thì tiếu thế loại cũng bị 
phủ nhận. Đây là những gì Liên Hoa Giới nói trong Giai Trình 
Thiền nói. 

Vì vậy, đế đạt được trí tuệ siêu phàm phi định danh, các ngưoi 
luân phiên giữa (1) phát triển sự chắc chắn, sự chắc chắn sâu 
sắc, mà thậm chí không có một hạt tử về sự tồn tại thực sự trong 
bất kế là pháp hoặc phi pháp, và (2) ốn định tâm vào kết luận đạt 
được bởi đó. Các ngưoi không thế thành tựu trí tuệ như vậy bởi 
việc đon giản giới hạn hoạt động tinh thần mà không có bất kỳ 
phân tích nào về một đối tượng, bởi vì sự tiếp cận này không tạo 
ra khả năng đế loại bỏ quan niệm về sự tồn tại thực sự. Điều này 
là bởi vì điều đó không chỉ là suy nghĩ về sự tồn tại thật sự; nó 
không phải là tri kiến về sự vắng mặt của sự tồn tại thực sự. 
Trong cùng một cách, nó không đon thuần là suy nghĩ về ngã, 
nhưng lại không phải là kiến thức về việc thiếu vắng tự ngã, vì 
vậy việc nuôi dưỡng nó không ngưng được quan niệm về ngã. 
Do đó, các ngưoi phải phân biệt giữa (1) việc không suy nghĩ về 
sự tồn tại thực sự hay sự tồn tại của hai tự ngã, và (2) việc hiếu 


548 



biết về việc thiếu vắng sự tồn tại thật sự hay sự không tồn tại của 
hai tự ngã. Hãy nhớ điểm cốt yếu này. 

(b”) Vưọt qua phản đối về trình bày đó 

Phản biện: Vì sự phân biệt có tính phân tích về ý nghĩa của vô 
ngã là định danh, nên thật là mâu thuẫn rằng nó có thế sinh khởi 
trí tuệ siêu phàm phi định danh. Lý do là bởi vì phải có sự hài 
hòa giữa quả và nhân của nó. 

Đáp: Thế Tôn đã tự mình nói về điều này bằng cách sử dụng 
một ví dụ. Ca-diếp Phấm Đại Thừa Kinh ( kãsyapa-parỉvarta - 
sủtra ) cho biết: 1 

Này Ca-diếp, điều đó là như vầy. Ví dụ, hai cây bị cọ sát 
ngược nhau bởi gió và từ đó một đám cháy bắt đầu, đốt cháy 
hai cây. Trong cùng một cách, Ca-diếp, nếu các ngưoi có sự 
phân biệt có tính phân tích đúng, thì sức mạnh của trí tuệ 
thánh giả sẽ xuất hiện. Với sự xuất hiện của nó, sự phân biệt 
đúng có tính phân tích chính nó sẽ được đốt lên. [789] 

Điều này có nghĩa là trí huệ của một thánh giả được xuất hiện từ 
sự phân biệt có tính phân tích. Liên Hoa Giới trong phần thứ hai 
của Giai Trình Thiền nói: 2 

Do đó, các thiền giả phân tích với trí huệ và khi họ chắc 
chắn không bám víu vào nền tảng của pháp bất kỳ một cách 
tối hậu, thì họ nhập vào định lực phi định danh. Họ biết rằng 
mọi hiện tượng thiếu vắng nền tảng. Có một số người có 
thiền định không liên quan đến việc sử dụng trí tuệ đế thấm 
tra về nền tảng của các sự vật; họ chỉ nuôi dưỡng sự loại bỏ 
hoàn toàn và hoàn chỉnh về hoạt động tinh thần 


1 BA702 Kaéỵapa-parivarta-sutra là phần 43 của Bảo Hằng Kinh 
{Ratna-kũta}; Stael-Holstein 1977:102-03; D87: Cha 133a7-bl. 

2 BA703 Bk2,P5311: 34.1.2-5. 


549 



Các định danh của họ không bao giờ kết thúc và họ không 
bao giờ thấy biết sự vắng mặt của nền tảng bởi vì họ thiếu 
ánh sáng của trí tuệ. Do đó, khi ngọn lửa vốn là một chánh 
tư duy về thực tại phát sinh từ sự phân biệt có tính phân tích 
chính xác, thì, như trường họp của lửa từ sự ma sát của hai 
gậy cọ xát nhau, gỗ của tư tưởng định danh được đốt lên. 
Đây là những gì Thế Tôn dạy. 

Neu không, vì sẽ không thế nào khiến cho một lộ trình không 
cấu nhiễm phát sinh từ một lộ trình bị ô nhiễm, nên một phàm 
phu không thế đạt được trạng thái của một thánh giả vì sự không 
tưong tự nhau giữa nhân và quả. Trong cùng một cách, hiến 
nhiên là có vô hạn trường họp không tưong tự nhân và quả, như 
là sự sinh khởi của một chồi non xanh từ một hạt giống màu 
xám, sự sinh khởi của khói từ lửa, và sự sinh khởi của một bé 
trai từ một người phụ nữ. Trí huệ siêu phàm phi định danh của 
một thánh giả là tri kiến cảm nhận về ý nghĩa của vô ngã - là 
tính Không về đối tượng của sự định danh của hai tự ngã. Để 
phát triển loại trí huệ đó ở giai đoạn cao hon, sự hành thiền của 
các ngưoi giò' đây phải phân tích chính xác đối tượng của sự 
định danh về tự ngã và ngộ ra rằng nó không tồn tại. Do đó, mặc 
dù đây là định danh, nhưng nó lại là nguyên nhân dần đến trí 
huệ siêu phàm phi định danh. Như đã được trích dần trước đây 
trong Định Vương Kinh : 1 

Neu ngưoi phân biệt một cách phân tích sự thiếu vắng tự ngã 
trong các pháp 

Và nếu các ngưoi tu dưỡng phân tích chính xác đó trong 
thiền định. 

Điều này sẽ khiến ngưoi thành tựu mục tiêu, việc đạt đến 
Niết-bàn. 

Không có bình lặng thông qua bất kỳ nguyên nhân nào khác. 


1 BA704 SR, trích trong LRCM: 479-480. 
550 



Do đó, phần thứ ba Giai Trình Thiền của Liên Hoa Giới nói 1 : 

Mặc dù nó có một tính chất định danh, nhưng bản chất của 
nó là một trong những hoạt động tinh thần thích hợp. [790] 
Do đó, bởi vì nó sanh ra trí huệ phi định danh siêu phàm, 
nên những người tìm kiếm trí huệ siêu phàm nên dựa vào nó. 

Phản biện: Các kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa nói rằng nếu ai liên 
can đến ý tưởng rằng các pháp như các sắc đều là Không và vô 
ngã, thì người đó liên can đến các biểu tướng. Do đó, sự phân 
biệt có tính phân tích về tánh Không thì không biện hộ được. 

Đáp: Những tuyên bố này trong các kinh điển đề cập đến việc 
chấp giữ tính Không như là tồn tại thật sự; như ta đã giải thích 
thường xuyên ở trên, các kinh đó không nói đến sự bảo lưu đon 
giản, "Đây là Không". Neu không, thì những kinh điến đó sẽ 
không nói về phân tích khi nuôi dưỡng trí huệ Ba-la-mật-đa: 2 

Bồ-tát, một chúng sinh vĩ đại, người tu tập trí tuệ Ba-la-mật- 
đa và nuôi dưỡng trí huệ Ba-la-mật-đa nên thấm tra một cách 
cấn thận và chắc chắn phải xem xét điều sau đây: Trí tuệ Ba- 
la-mật-đa này là gì? Trí huệ Ba-la-mật-đa này là của ai? Có 
phải sự không tồn tại và không quán sát của pháp bất kỳ là 
trí huệ Ba-la-mật-đa? Khi một người thấm tra một cách cấn 
thận và xem xét một cách chắc chắn điều này... 

Và trong câu trả lời cho nghi vấn làm thế nào đế thực hành thâm 
sâu trí huệ Ba-la-mật đa, Tâm Kinh nói, 3 "Hãy thấu đáo một 
cách tuyệt hảo rằng ngay cả năm uấn đó cũng đều là trống rồng 


^705 Bk3, Tucci 1971: 20; D3917: Ki 64a3-4. 

2 BA706 Conze 1990:102-03. 

3 BA707 Prajnã-pãramitã-hrdaỵa- sũtra {Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm 
Kinh} Ka 145a4-5. 


551 



về tự tính" 1 . Ngoài ra, Bát-nhã Ba-ìa-mật-đa Bảo Đức Bát Thiên 
Kệ cho biết: 2 

Khi trí huệ phá hủy các thuận duyên và nghịch duyên, 

Và tích cực và tiêu cực, và thậm chí không một hạt tử đuợc 
quan sát thấy, 

Thì điều này mang giá trị trong thế giới nhu là trí huệ Ba-la- 
mật-đa. 

Điều này có nghĩa rằng các nguôi đạt đến trí huệ Ba-la-mật-đa 
khi đã phân tích các pháp bằng trí huệ, thì các nguôi sẽ thấy 
không cần quan tâm đến ngay cả một hạt tử, trong vai trò sự thật 
một cách tối hậu. Làm thế nào sự khắng định của các nguôi rằng 
sự phân tích định danh là một chuông ngại cho tuệ giác lại có 
thế không mâu thuẫn với nhiều tuyên thuyết này về sự cần thiết 
cho sự thâm tra chính xác của các lập luận như vậy? 

Phản biện: Tôi không đồng ý với cách tiếp cận này. Có tuyên 
thuyết kinh điển rằng người ta không cần thấm tra các hiện 
tượng. Làm thế nào đế Ngài giải thích việc này? [791] 

Đáp: Neu ngưoi, giống như Ha-shang, cho rằng tất cả những ý 
nghĩ bất kỳ đều ràng buộc ngưoi trong luân hồi, thì các ngưoi 
phải chấp nhận rằng các ngưoi đang bị trói buộc trong luân hồi 
bởi tất cả những suy nghĩ như: "Ta đã nhận được biệt huấn về vô 
niệm; ta sẽ thiền về điều này". Ta đã bác bỏ điều này một cách 
chi tiết trước đó. 

Vì vậy, ý nghĩa của các đoạn văn trong kinh điển mà dường như 
nói rằng các ngưoi không nên thấm tra là việc dạy các ngưoi 


^heo như cách dịch của ngài Huyền Trang trong các bản dịch Hán- 
Việt thì câu này là "chiếu kiến ngũ uẩn giai Không". 

2 BA708 Prajnãpãramitã-ratnaguna-sancaya-gãthã {Bát-nhã Ba-ỉa-mật- 
đa Bảo Đức Bát Thiên Kệ} Conze 1973: 22; D13: Ka 6a6-7. 

552 



không nên nghĩ tưởng về các pháp đó như là thật sự tồn tại. Việc 
ngưng ý nghĩ vốn hàm chứa sự tồn tại thật sự tựa như minh họa 
này: Neu đau khố phát sinh thông qua việc lầm tưởng một sợi 
dây thừng là một con rắn, thì các ngươi khắc phục lỗi lầm này 
khi các ngươi chắc chắn được rằng con rắn không tồn tại như 
các ngươi đã tưởng tượng. Không có cách nào khác. Tương tự 
như vậy, các ngươi phải sử dụng một lý do chính xác đế chắc 
chắn rằng đối tượng mà các ngươi đã nghĩ đến như là thực sự 
tồn tại thì không thực sự tồn tại, và các ngươi phải làm cho mình 
thuần thục một cách tường tận với kết luận này. Các ngươi 
không thế ngừng ý nghĩ vốn hàm chứa sự tồn tại thật sự bằng 
cách đơn thuần thu hồi tâm thức vốn hàm chứa về sự tồn tại thực 
sự. 

Hơn nữa, các ngươi phải đồng ý rằng quan niệm về sự tồn tại 
thật sự là một sai lạc; nếu nó không sai lạc, thì sẽ không có ý 
nghĩa gì trong việc ngăn chặn nó. Neu các ngươi đồng ý rằng sự 
nhận biết này là sai lạc, thì làm thế nào các ngươi công nhận 
rằng đó là sai, trừ khi các ngươi nhận ra rằng đối tượng được 
bảo lưu bởi nó {sự nhận biết} không tồn tại? Vì một người có 
thế xác định xem một nhận biết là sai lạc hay không chỉ bởi việc 
liệu rằng một đối tượng có tồn tại giống như khi nó được nắm 
bắt bởi sự nhận biết đó hay không. Một tuyên bố đơn thuần sẽ 
không chứng minh được rằng đối tượng không tồn tại như nó 
được nghĩ tưởng là tồn tại bởi khái niệm về sự tồn tại thực sự. 
Vì vậy, các ngươi dựa vào sự kết họp không khiếm khuyết của 
kinh văn và lý lẽ để chứng minh điều đó. Sau khi đã làm điều 
đó, các ngươi đi đến một kết luận về sự vắng mặt của sự tồn tại 
thực sự. Sau đó, các ngươi bình ốn tâm trí của mình mà không 
có việc nghĩ tưởng về sự tồn tại thực sự; đây là lập thuyết của 
chúng tôi. Vì vậy, sự hành thiền này phải là loại trạng thái phi 
định danh vốn trước đó đã có sự phân tích của trí huệ phân biệt; 
đơn thuần chỉ là một trạng thái vô niệm thì không đủ. Các ngươi 


553 



nên hiếu điều này tuơng ứng với những gì đuợc nói trong Giai 
Trình Thiền phần thứ ba của Liên Hoa Giới: 1 

Do đó, hãy thấy rằng trong các kinh điến của giáo pháp thù 
thắng, sự phân biệt có tính phân tích chính xác đi trước sự 
vắng mặt của chánh niệm và sự vắng mặt của hoạt động tinh 
thần bởi vì nó là sự phân biệt có tính phân tích chính xác duy 
nhất có thế tạo ra sự vắng mặt của chánh niệm và sự vắng 
mặt của hoạt động tinh thần. [792] Không có cách nào khác. 

Và: 2 


Các Kinh như Bảo Vân Kỉnh và Giải Thâm Mật Kỉnh khắng 
định rằng trí huệ có bản chất phân biệt có tính phân tích 
chính xác. Bảo Vân Kỉnh nói: 

Sau khi các ngưoi đã thấm tra với tuệ giác, các ngưoi 
thấy biết sự vắng mặt của nền tảng. Điều này nhập vào 
phi tướng 

Lăng Già Kinh nói: 

Này Đại Huệ {Mahãmati}, bởi vì các tính chất đặc trưng 
và tống quát là không được thấy biết khi được thấm tra 
tinh thần, nên người ta nói rằng tất cả các hiện tượng 
thiếu nền tảng. 

Thất bại trong việc tiến hành sự phân biệt có tính phân tích 
đúng sè mâu thuẫn với nhiều tuyên bố về phân biệt có tính 
phân tích chính xác mà đấng Thế Tôn đã tạo ra trong các 

1 BA709 Bk3, Tucci 1971: 17; D3917: Ki 62b6-7. 

2 BA710 Bk3, Tucci 1971:18-19, D3917: Ki 63a6-b3. Ratna-megha- 
sũtra {Bảo vân Kinh} P897:211.3.2-3. The Bk3. Đây là sự trích dẫn 
của một đoạn kinh. Lahkãvatãra Sũtra { Lăng-già Kinh}, D107: Ca 
101a5-6 
554 



kinh điên này. Vì vậy, có thê châp nhận được khi nói: "Tôi 
có chút trí tuệ, nồ lực nhỏ bé, và tôi không có khả năng theo 
đuổi các nghiên cứu sâu rộng". Nhưng vì đấng Thế Tôn đã 
tán thán nghiên cứu mở rộng, thì thật không phải là sáng sủa 
khi từ bỏ nó mãi mãi. 

Tương tự như vậy, các tuyên thuyết rằng tâm không nên lưu giữ 
bất cứ điều gì, từ sắc cho đến toàn trí, có nghĩa là thật không phù 
hợp khi cho rằng các pháp đó thật sự tồn tại như là những nơi đế 
tâm lưu lại. Neu không, vì ngay cả những thứ như sáu Ba-la- 
mật-đa được nói đến theo cách đó, thì nó sẽ có nghĩa là tâm 
không được lưu lại thậm chí trên chúng. Như đã giải thích trước 
đây, thật không thích họp khi lưu lại nội trong quan niệm về các 
pháp như thật sự tồn tại. Có những tuyên thuyết trong kinh điển 
rằng qua việc dựa vào tri kiến rằng các pháp không thực sự tồn 
tại, các ngươi sẽ không lưu lại với và không cưu mang về các 
pháp như vậy. Hãy biết rằng tất cả các tuyên thuyết như thế chỉ 
đề cập đến sự phân biệt có tính phân tích chính xác ngay trước 
đó vốn bác bỏ rằng các đối tượng {là} thật hữu hay tồn tại tự 
tính. [793] Do đó, kinh điển tham chiếu đến những pháp như 
không thế nghĩ bàn, hoặc đến những gì là vượt quá sự nhận biết, 
đã được tạo ra đế ngăn chặn các ngã mạn rằng sự thâm diệu có 
thế được biết đơn thuần qua nghiên cứu hoặc quán chiếu; những 
điều đó là các đối tượng về tự tri kiến cá nhân của một thánh 
giả. Do đó, những tuyên thuyết đó có nghĩa là không thế nghĩ 
bàn, v.v. . . đối với tâm thức của những người khác không phải là 
các bậc thánh giả, và mục đích của chúng là đế ngăn chặn các ý 
kiến không chính xác về sự thâm diệu tồn tại thật sự. Hãy nhận 
ra rằng chúng không bác bỏ sự phân tích thích hợp bởi trí huệ 
phân biệt. Giai Trình Thiền phần thứ ba của Liên Hoa Giới nói: 1 

Vì vậy, bất cứ nơi nào các ngươi nghe thấy những từ ngữ 
như "không thế nghĩ bàn", chúng là nhằm mục đích ngăn 


1 BA711 Bk3, Tucci 1971:19, D3917: Ki 63b7-64a2. 


555 



chặn các ý tưởng thối phồng về niềm tự hào của những ai 
nghĩ rằng thực tại được thấy biết chỉ đơn thuần bởi nghiên 
cứu và quán chiếu. Các biếu thị như vậy cho thấy các hiện 
tượng được hiếu với tự tri kiến cá nhân của một thánh giả. 
Hãy hiếu điều này như là một phản bác chính xác về một tà 
kiến; các tuyên thuyết này không bác bỏ sự phân biệt có tính 
phân tích đúng đắn. Neu không, nó sê mâu thuần với rất 
nhiều kinh và luận. 

Làm thế nào nó mâu thuẫn với nhiều kinh điển? Nó sẽ mâu 
thuẫn với các tuyên thuyết như thế như điều này từ Ca-diếp 
Phẩm Đại Thừa Kinh'. 1 

Này Ca-diếp, sự phân biệt có tính phân tích chính xác về các 
pháp trong trung đạo là gì? Ca-diếp, nơi có sự phân biệt có 
tính phân tích về tính không tồn tại của một tự ngã và phân 
biệt có tính phân tích về sự không tồn tại của một chúng sinh 
hữu tình, một sinh chúng, một chúng sinh được nuôi dưỡng, 
một cầm thú, một cá nhân, một chúng sinh người, một người 
- Ca-diếp, điều này được gọi là sự phân biệt có tính phân 
tích chính xác về các pháp trên trung đạo. 

Liên Hoa Giới trong phần thứ nhất của Giai Trình Thiền nói 
[794]: 2 


Vô Phân Biệt Nhập Chân Ngôn (Ã rya-a vikalpa-pra vesa- 
dhãranĩ ) nói: "Các ngươi tống khứ những biểu tướng của sắc 
và tương tự, bằng việc không dụng tâm". Điều này ý gì? Một 
lần nữa, chủ ý là khi sử dụng trí tuệ đế thấm tra, các ngươi 
không áp dụng tâm mình cho những sự việc vốn không quan 


1 BA712 kasyapa-parivarta-sutra Stael-Holstein: 82-83; D87: Cha 
130b2-3. 

2 BA713 Bkl, Tucci 1986: 212; P5310: 26.4.2-3. Arya-avikalpa-pravesa- 
dhãranĩ, P810:231.3.4-5. 

556 



sát được. Nó không phải là việc các ngươi không có hoạt 
động tinh thần một cách nghiêm ngặt. Trong sự thấm nhập 
thiền về vô phân biệt {phi tưởng}, các ngươi hoàn toàn loại 
bỏ hoạt động tinh thần, nhưng điều này không tống khứ 
được các tham chấp từ vô thủy đến các pháp như sắc. 

Điều này cũng rõ ràng trong lời chú giải của đại sư này trong bài 
Chân ngôn đó. 

Một cách toát yếu, trong Đại thừa không có quan điểm nào khác 
hơn so với hai loại quan điểm đã được giải thích rộng rãi trong 
các văn bản của thánh giả Long Thọ và thánh giả Vô Trước. Rõ 
ràng là những học giả xuất sắc và các nhà thiện xảo sư của Ân 
và Tạng chắc chắn dựa vào một trong hai quan điểm {nhân vô 
ngã và pháp vô ngã} như được giải thích bởi hai đại sư này 
{Long Thọ và Vô Trước}. Vì vậy, không có nghi ngờ chi về 
việc các ngươi phải tìm kiếm quan điểm của một trong hai bậc 
thầy này, như được trình bày bằng các bản luận tương ứng của 
các ngài. Ta trước đây đã giải thích thủ tục đế truy tầm quan 
điếm dựa trên các bản luận của thánh giả cha và người con trai 
tinh thần của ngài [Long Thọ và Thánh Thiên]. 

Theo Thánh giả Vô Trước, các đối tượng và các chủ thể, trong 
thực tại, hoàn toàn thiếu vắng việc trở thành các thực the khác 
nhau thật sự, nhưng vẫn trình hiện như là các thực thế khác nhau 
thật sự trước chúng sinh trẻ con. Các trình hiện như thế là những 
đối tượng phóng tưởng mà các chúng sinh trẻ con nghĩ tưởng 
thành tồn tại thật sự giống như khi chúng trình hiện. Qua kinh 
điển và lý luận, các ngươi tìm thấy một sự tin cậy vững chắc về 
sự thật hoàn hảo, không nhị nguyên vốn là sự phủ định toàn bộ 
của sự phóng tưởng trong mối quan hệ đến sự phụ thuộc. Sau đó 
thật cần thiết đế thực hiện cả thiền định trên quan điếm đó lần 
thiền quán lên nó với sự phân biệt. Ngay cả với sự hiếu biết như 
thế về quan điểm, nếu trong quá trình thiền định các ngươi chỉ 
đơn thuần nhập vào một trạng thái phi định danh, và không bình 
ốn {định} tâm vào quan điểm đó, thì điều này không cấu thành 


557 



thiền lên tính Không. [795] Các ngươi nên quan tâm đến Bảt- 
nhã Ba-ỉa-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh {skt. 
Ratnakãrasãnti}, vì nó là rõ ràng nhất về các phương pháp của 
hệ thống này cho việc xác định quan điểm, các phương pháp của 
nó đế duy trì định và tuệ một cách tách biệt đối với những gì các 
ngươi đã xác định, và các phương pháp của nó đế nhập vào sự 
hợp nhất giữa định và tuệ. Thật là tuyệt vời đế biết hệ thống này 
thấu đáo và thiền định theo những gì được tìm thấy trong các 
kinh điển của nó. 

Mỗi kinh Đại thừa, từ những tóm lược cho đến các kinh văn chi 
tiết nhất - đưa ra rất nhiều giáo pháp về ý nghĩa thậm thâm, 
nhưng cũng còn để lại nhiều điều. Vì vậy, các ngươi phải rút ra 
các điểm vốn không được dạy trong một số văn bản nhất định từ 
các kinh văn khác vốn có dạy các điểm đó , và các ngươi phải 
rút ra các điểm vốn không được dạy rộng rãi trong một số kinh 
văn nhất định từ các kinh văn khác vốn có chỉ dạy chúng một 
cách chi tiết. Các ngươi nên hiếu rằng điều này cũng đúng đối 
với các thế loại của các Bồ-tát hành quảng đại. Một con đường 
một phần, trong đó hoặc là sự thâm điệu hoặc là quảng đại đang 
bị mất, thì không thế được coi là hoàn tất. Đây là lý do tại sao 
người ta thường nói rằng các ngươi phải có kỹ năng trong tất cả 
các thừa đế trở thành một thiện xảo sư, người hoàn toàn đủ tiêu 
chuẩn đế giáo huấn lộ trình tu tập. 


558 



Chương 26: Hơp Nhất Định và Tuệ 

(c")Tóm lược những điểm chính đế duy trì trí huệ và 
định lực 

(d') Biện pháp để đạt được trí huệ thông qua thiền 
(iii) Làm thế nào đế họp nhất định lực và trí huệ 

*ẩb 

(c") Tóm lược những điếm chính để duy trì trí huệ và định 
lực 

Như ta đã giải thích, khi ngươi đã tìm thấy quan điểm về những 
gì là liễu nghĩa, ngươi sẽ xác định rằng ngã và các sở hữu của 
ngã không tồn tại tự tính trên cơ sở liên quan đến những điều mà 
các quan niệm "ta" và "của ta" phát sinh. Và cũng giống như khi 
ngươi bước đầu đã thực hiện sự xác quyết này, ngươi tiếp tục sử 
dụng phân tích {thiền quán} mở rộng với trí huệ phân biệt đế 
mang lại tác động chắc chắn cho việc trì giữ kết luận đó. Ngươi 
thực hành xen kẽ giữa việc thiền định - trụ lại kết luận mà 
không có sự phân tán - và phân tích bằng trí huệ phân biệt. Vào 
thời điểm đó, nếu sự bình ốn {an trụ} giảm do thiền phân tích 
quá nhiều, hãy tăng cường bình ốn thiền hơn và khôi phục lại 
định lực. Khi sự bình ốn tăng dưới ảnh hưởng của thiền định mở 
rộng, nếu ngươi bị mất chú tâm trong phân tích và do đó thất bại 
trong việc phân tích, thì sự xác định về thực tại của ngươi sẽ 
không trở nên vững chắc và mạnh mẽ. Thiếu vắng một sự xác 
định vững chắc và mạnh mẽ về thực tại, ngươi sẽ không làm 
được ngay cả những hủy hoại nhỏ nhặt nào lên việc đối kháng 
lại các gán đặt thêm vốn nhận thức về sự tồn tại của hai tự ngã. 
Vì vậy, hãy trau dồi một sự cân bằng của định lực và trí huệ 
bằng việc thiền quán mở rộng. Liên Hoa Giới trong phần thứ ba 
của Giai Trình Thiền dạy : 1 


^714 Bk3, Tucci 1971: 10-U, D3917: Ki 59b2-3. 


559 



Khi thông qua tu dưỡng tuệ giác, trí huệ trở nên vô cùng 
mạnh mẽ, thì định lực suy giảm. [796] Vì vậy, giống như 
một ngọn lửa được đặt trong gió, gió làm xao động tâm 
khiến nó không nhìn thấy thực tại một cách thật rõ ràng. Vì 
lý do đó, sau đó, ngưoi nên nuôi dưỡng định lực. Cũng thế, 
khi định lực trở nên quá mạnh mẽ, ngưoi sẽ không nhìn thấy 
thực tại một cách thật thấu suốt, giống như một người đang 
ngủ. Vì vậy, {khi đó} ngưoi nên nuôi dưỡng trí huệ. 

Hãy hiểu rằng cách đế chuẩn bị cho một thời thiền, cách đế kết 
thúc một thời thiền, và cách đế tự hành xử giữa các thời thiền 
cũng giống như ta đã giải thích trong phần trên về người có năng 
lực nhỏ. 1 Trong phần về định, ta đã giải thích làm thế nào nhận 
diện hôn trầm và trạo cử, làm thế nào đế sử dụng toàn tâm 
{chánh niệm} và tỉnh giác đế loại bỏ chúng, và làm thế nào đế 
thư giãn những nồ lực của ngưoi sau khi ngưoi đã đạt được một 
sự an tịnh vốn vận hành một cách tự nhiên, mà không bị mất cân 
bằng do hôn trầm hoặc trạo cử. 2 Hãy nhận ra rằng tất cả điều 
này là tuông tự khi thiền về vô ngã. 

Bảo Sinh Tịnh trong Bảt-nhã Ba-ìa-mật-đa Luận nói rằng việc 
duy trì định lực đối với đối tượng của thiền khiến sinh khởi nhu 
hoạt, và việc thiền phân tích về trí huệ lên đối tượng đó cũng 
làm phát khởi nhu hoạt. Sau khi ngưoi đã xác lập hai điều đó 
một cách riêng biệt, thì ngưoi hợp nhất chúng. Theo bản luận 
này, không đòi hỏi rằng ngưoi tiến hành phân tích {quán} và 
bình ốn {chỉ} nội trong một thời thiền hên tục. Do đó, Bảo Sinh 
Tịnh giải thích rằng có thế chấp nhận được khi tiến hành chúng 
{thiền quán và thiền chỉ} trong các buối {thiền} riêng biệt. 
Điếm quan trọng ở đây là bằng việc nhố tận gốc tiến trình tư 
tưởng mà trong đó vô minh thật chất hóa các pháp, ngưoi làm 
sinh khởi một điều chắc chắn mạnh mẽ về tính Không - là sự 
vắng mặt của sự tồn tại tự tính vốn đối nghịch với sự thật chất 


ÌBA715 LRCM: 55-69 (Great Treatise 2000: 93-108). 
2 BA716 LRCM: 514-536. 

560 



hóa này - và sau đó ngươi phải thiền định về tánh Không. Neu 
ngươi thất bại trong việc bác bỏ các quan niệm về tự ngã và các 
tiến trình tư tưởng về vô minh, và ngươi bỏ tính Không vào một 
xó, thì thiền của ngươi sẽ không làm được gì đế ngăn trở hai 
quan niệm về tự ngã. Các bậc thầy trước đây thường nói: "Nó 
giống như việc gửi một hình nộm đến cánh cửa phía tây đế xua 
đuổi một con quỷ ở cửa phía đông". 1 Thật hiển nhiên rằng điều 
này là khá đúng. 

Những điều mà ta đã nói ở đây là chỉ là một lời giải thích đại 
cương. [797] Đe hiếu những điểm tế nhị về những gì là thuận lợi 
và bất lợi khi hành thiền, ngươi phải dựa vào các bậc thầy thiện 
tri, và ngươi phải sử dụng kinh nghiệm thiền của mình. Vì vậy, 
ta sẽ không đi vào chi tiết. 

Đối với những thiền tập này, ta đã lấy các hướng dần trước đây 
về các giai trình của đạo pháp như là một nền tảng và sau đó mở 
rộng chúng. Một trong những hướng dần ban đầu ấy, Giáo Huấn 
Tóm Lược (Be'u bum) của Bodowa (Potoba) nói: 2 

Một số nói rằng ngươi xác định sự vắng mặt của sự hiện hữu 
nội tại 

Sử dụng lý lẽ trong quá trình nghiên cứu và quán chiếu, 
Nhưng, không là thiền nghiêm ngặt mà không có tư tưởng 
định danh trong thời gian thiền. 

Neu làm vậy, thì đây sẽ là một sự trống rồng không kết nối 
với các nghiên cứu và quán chiếu. 


ÌBA717 Thurman 1984: 246, n. 86 nói: "Ngạn ngữ này phát khởi từ 
các nghi lễ đuổi tà phổ biến trong đó một kẻ lãnh tội được làm từ 
bột lúa mạch và được xếp đặt để nhận lãnh các thế lực tiêu cực để 
được đuổi tà là hậu quả bị ném ra khỏi nhà mà trong đó nghi lễ 
được cử hành - dĩ nhiên nó phải bị ném về hướng mà ở đó sự phá 
rối đến. 

2 BA718 Đây là Be'u bum sngon po, một giải thích bKa-glams-pa về 
đạo pháp được dạy bởi Po-to-ba Rin-chen-gsal và được xếp đặt bởi 
Dol-pa Shes-rab-rgya-mtsho. 


561 



Và, vì thiền trong một cách riêng biệt, nó sẽ không là một 
phương thuốc khắc phục. 

Vì vậy, ngay cả ở thời gian thiền 

Hãy phân biệt một cách phân tích qua việc sử dụng bất cứ 
điều gì ngươi đang quen thuộc - 

Chang hạn như việc thiếu vắng một hoặc nhiều, hoặc duyên 
khởi - 

Và sau đó bình ốn tâm ngươi mà không có ngay cả một chút 
ý tưởng lan man. 

Neu ngươi thiền theo cách đó, nó sẽ khắc phục các phiền 
não. 

Đối với những người muốn theo Bốn Tôn Độc Tử [Atisa] 

Và đối với những ai muốn thực hành hệ thống các ba-la-mật- 
đa, 

Đây là cách đế nuôi dưỡng trí tuệ. 

Bởi khi lần đầu tiên trở nên quen thuộc với nhân vô ngã, 

Thì, ngươi có thế tiến hành theo cách này. 

Ngoài ra, Atisa [trong Nhập Môn Nhị Đe (Sa tya - d va vỡ va lã ra)] 
cho biết : 1 

Ai hiếu được tính Không? 

Nguyệt Xứng, môn đồ của ngài Long Thọ 
Người đã được tiên tri từ Như Lai 
Và là người nhìn thấy chân thực tại. 

Người ta sẽ tìm hiếu chân thực tại 
Từ giáo huấn dần xuất từ ngài. 

Giáo huấn này cũng giống như những gì Atisa nói trong Trung 
Quán Luận của mình ( Madhvamakopadeẳa ), ngài nói rằng 
ngươi xen kẽ giữa thiền quán và thiền định vốn bình ốn trên các 
kết luận của phân tích như vậy. Không có sự khác biệt giữa điều 
này và hệ thống của đại sư Liên Hoa Giới. Như đã giải thích 

^719 Satya-dvayãvatãra, D3902: A 7b4-5. 

562 



trước, các ý nghĩa chủ định trong Nhập Trung Quán Luận của 
Nguyệt Xứng, Trung Đạo Tâm Luận của Thanh Biện, và các tác 
phấm của bậc thầy Thánh Thiên đều là một. Điều này cũng được 
giải thích nhiều lần trong giáo pháp của ngài Di-lặc và các bản 
luận của tôn giả Vô Trước, và nó được giải thích rõ ràng trong 
Bảt-nhã Ba-ìa-mật-đa Luận của học giả Bảo Sinh Tịnh, người 
xem hệ thống của Vô Trước là chính xác. [798] Vì vậy, thật hiến 
nhiên rằng các bản luận và giáo huấn bắt nguồn từ Long Thọ và 
Vô Trước đều tuông họp về cách thức đế duy trì trí huệ. 

(d') Các biện pháp để đạt được trí huệ thông qua thiền. 

Khi ngưoi thiền định sử dụng trí huệ phân biệt đế phân tích theo 
cách này, thì ngưoi có một tiếp cận về tuệ giác cho đến khi 
ngưoi phát triển nhu hoạt như ta đã giải thích ở trên; một khi 
ngưoi phát triển nhu hoạt, thì nó là tuệ giác chân thật. Bản chất 
của nhu hoạt và cách thức đế sinh khởi nó như ta đã giải thích về 
chúng bên trên. 1 Nhu hoạt cũng được đem đến từ một định lực 
đạt được từ trước và liên tục, do đó, tuệ giác không chỉ đon giản 
là một vấn đề của việc có nhu hoạt. Nó là gì? Tuệ giác là khi sức 
mạnh của thiền quán tự nó có thế đem lại nhu hoạt, về vấn đề 
này, trí huệ quan sát sự phân hóa và trí huệ quan sát bản chất 
thực là như nhau. Vì vậy, Giải Thâm Mật Kỉnh nói: 2 

Bạch Thế Tôn, khi các Bồ-tát, vốn đã không đạt đến nhu 
hoạt tinh thần và thế chất, chú ý một cách nội tại lên một đối 
tượng của sự tập trung vốn là một hình ảnh dựa trên cách họ 
đã hiểu biết về những hiện tượng thường tục đó trong sự 
quán chiếu thậm thâm, thì sự chú ý đó là gọi là gì? 

Này Di-lặc, nó không phải là trí huệ, ngưoi có thế nói rằng 
họ có một niềm xác tín đó là một tiếp cận của trí huệ. 


1 BA720 LRCM: 537-543. 

2 BA721 Sn, Lamotte 1935:90; P774: 13.5.4-5; cf. LRCM: 537. 

563 



Bảt-nhã Ba-la-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh cũng nói: 1 

Như vậy, việc đạt được trí huệ nằm trong việc đạt được nhu 
hoạt thế chất và tinh thần. Khi ngưoi có một sự quan tâm 
mạnh mẽ lên các đối tượng của sự tập trung bên trong, vốn 
là một hình ảnh dựa trên cùng đối tượng này như là ngưoi đã 
quán chiếu nó, thì ngưoi sẽ thực hiện sự phân biệt phân tích. 
Cho đến khi ngưoi phát triển nhu hoạt thế chất và tinh thần, 
sự chú ý này là một tiếp cận của trí huệ; khi nhu hoạt phát 
triển, sự chú ý này là trí huệ. [799] 

Điều này có nghĩa rằng trong thiền về sự phân hóa của các pháp 
thường tục, thì định lực, trí huệ, và cách chúng họp nhất được so 
sánh với những gì được thực hiện trong thiền lên bản chất thật 
sự {chân tánh}. Khi chính sự phân tích có thế mang lại nhu hoạt, 
thì nó cũng có thế mang lại tập trung nhất tâm. Vì vậy, lợi thế 
của việc đã đạt được định lực là thiền quán về sự phân hóa có 
thế tự nó đem lại sự tập trung nhất tâm này. Vì vậy, đối với 
những người đã xác lập định lực mạnh mẽ, thì thậm chí thiền 
quán {cũng} giúp cho định lực. Vì vậy, đừng suy nghĩ rằng: 
"Neu tôi thực hiện thiền phân tích về sự phân biệt, thì sự an trụ 
của tôi sẽ giảm bớt". 

Việc thiền của ngưoi sẽ cấu thành một tuệ giác vốn kết họp 
thiền định và thiền quán về bản chất thực sự chỉ khi ngưoi đáp 
ứng được tiêu chuẩn của việc đã tìm thấy một sự hiếu biết chính 
xác, chân thực về quan điểm triết học của một trong hai vô ngã 
và sau khi đã tập trung và thiền lên điều này. Đây là những gì 
phân biệt trí huệ thực sự; nó không thế được phân biệt bởi bất kỳ 
phưong tiện nào khác. 

Những loại sự việc nào không nhận ra được nó {trí huệ thực 
sự}? Thiền về đối tượng bất kỳ nào đều có thế ngăn chặn cảm 
nhận thô về sự trình hiện nhị nguyên giữa đối tượng và chủ thế, 
đế lại tâm của ngươi như một bầu trời không bọn nhơ; tâm thức 


^722 Prajnaparamitopadesa, P5579: 248.3.1-3. 
564 



ngươi có thế được phú cho các phấm chất về tri kiến, sự rõ ràng 
và thấu suốt. Giống như một ngọn lửa không bị ảnh hưởng bởi 
gió, tâm có thế vần giữ ốn định trong một thời gian dài; các đối 
tượng bên ngoài và bên trong có thế xuất hiện trong tâm ngươi 
như các cầu vồng hay những làn khói mong manh, và có thế tiếp 
tục xuất hiện theo cách đó trong một thời gian dài. Khi ngươi tập 
trung chú ý lên đối tượng bất kỳ nào vốn xuất hiện trước ý thức, 
thì đối tượng đó không thế đứng vững ngay cả với những chú 
tâm nhỏ nhất, và sau đó định lực của ngươi được phục hồi. Lúc 
đầu, các đối tượng thô bên ngoài như sắc tướng và âm thanh có 
xuất hiện, nhưng khi ngươi nuôi dưỡng sự quen thuộc với trạng 
thái thiền này, thì cuối cùng có vẻ như các hiếu biết và kinh 
nghiệm về loại mà ngươi có từ trước đã bị loại trừ; khi ngươi tập 
trưng tâm mình lên chúng, thì chúng biến mất mà không mang 
lại một chú ý nhỏ nhặt nào. [800] Những kinh nghiệm như thế 
xảy ra, nhưng không thế được xem là các trường họp của việc 
tìm thấy quan điếm vốn hiếu biết thực tại vượt ra ngoài hai cực 
đoan; mà các trình hiện mơ hồ không phân biệt rõ ràng này cũng 
không thê được xem là "tựa như ảo ảnh" trong ý nghĩa Trung 
Quán. Điều này là bởi vì nhiều điều như vậy xuất hiện khi ngươi 
duy trì sự bình ốn trong một thời gian dài, ngay cả khi tâm trí 
của ngươi không được hướng đến quan điểm. Như ta đã giải 
thích trước đây 1 , ý nghĩa về "tựa như ảo ảnh" đòi hỏi rằng một 
trình hiện được dựa vào hai yếu tố: (1) sự chắc chắn của một 
thức lập luận vốn đã kết luận rằng các pháp thiếu nền tảng, và 
(2) sự xác lập không thế phủ nhận của nhận thức hiệu quả 
thường tục về các trình hiện. 

Các pháp chang hạn như các sắc tướng có thế trình hiện trong 
tâm trí của ngươi theo một khía cạnh mỏng và trong suốt, tựa 
như một cầu vồng; điều này chỉ đơn giản là sự kết hợp của sự 


1 BA723 LRCM: 741-750. 


565 



vắng mặt của đối tượng khả xúc 1 nào đó và một sự trình hiện 
mơ hồ vốn xảy ra bất chấp sự vắng mặt của bất cứ điều gì cảm 
giác được. Như vậy, vì loại xác định này không có ngay cả một 
chắc chắn nhỏ nhất về sự vắng mặt của sự tồn tại tự tính, nên 
thật không đúng khi xem xét việc này là một trình hiện tựa ảo 
ảnh, bởi vì làm như vậy tức là gọi "sự tồn tại tự tính" khả xúc, 
xem hai đối tượng của sự phủ định - sự hiện hữu tự tính và khả 
xúc, như thế chúng là như một. Nói cách khác, nếu ngươi đã cho 
rằng ý nghĩa Trung Quán về ảo tưởng và sai lạc là một điều gì 
đó thuộc loại này, thì khi một cầu vồng và làn khói mỏng được 
lấy như là các nền móng, ý tưởng rằng chúng tồn tại một cách tự 
tính sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì theo phương pháp tiếp cận 
của ngươi, chính tính chắc chắn của các nền móng này sẽ là một 
sự xác thực mà chúng xuất hiện nhưng thiếu sự hiện hữu tự tính. 
Ngoài ra, khi sự khả xúc tự nó được dùng như là một nền móng, 
thì cách tiếp cận này sẽ không dần đến sự chắc chắc rằng việc 
khả xúc thiếu vắng tồn tại tự tính, bởi vì theo phương pháp tiếp 
cận của ngươi, sự chắc chắn của nền móng là một quan niệm về 
tồn tại tự tính. Vì vậy, khi sắc tướng và v.v... trình hiện theo 
cách đó, điều này không phải là những gì có nghĩa như sự trình 
hiện tựa một ảo ảnh, bởi vì không có ngay cả một sự phủ định 
nhỏ nhặt nào về đối tượng của hiếu biết sai lầm vốn nghĩ rằng sự 
trình hiện mỏng và trong suốt này là cơ chế của trạng thái, hay 
tình trạng bản thế của các đối tượng đó. Như ta đã giải thích, sự 
trình hiện tựa ảo ảnh đề cập đến những gì trình hiện trước một 
người nào đó trước đây đã tìm thấy, và những người đã không 
quên, quan điểm xác thực. 2 [801] 


^ối tượng khả xúc tức là các vật có thể cảm giác được, có 6 loại 
gồm: (1) trơn láng (tib. w), (2) Thô ráp (tib. gq), (3) nặng nề 
(tib. §-q), (4) lạnh (tib. spq), (5) đói (tib. qặsrq) và (6) khát (tib. Sprq). 
2 BA724 LRCM: 442-450. về một giải thích của "tựa ảo ảnh" các trình 
hiện liên hệ với Mật điển Thời Luân mà Tsongkhapa đang hướng 
tới ở đây. Xem Stearns 2000 
566 



Giai trình của truyền thống đạo pháp bắt nguồn từ Geshe 
Gonbawa (dGebshes dGonpaba ) 1 mô tả làm thế nào để tạo ra sự 
hiếu biết đó về tánh Không nhu sau: Truớc tiên, nguôi thiền 
định về nhân vô ngã. Sau đó nguôi thiền định về ý nghĩa của 
pháp vô ngã, đem lại chánh niệm và tỉnh giác đế duy trì. Trong 
một thời thiền dài, thất bại trong việc sử dụng chánh niệm sẽ 
làm cho nguôi dao động giữa hôn trầm và trạo cử, và do đó sẽ 
có rất ít lợi lạc. Vì vậy, hãy tiến hành bốn thời trong mồi sáng, 
chiều, hoàng hôn, và bình minh, nguôi thiền trong mười sáu 
buối mỗi ngày. Khi ngưoi nghĩ rằng đối tượng đang trở nên rõ 
ràng hay ngưoi đang có trải nghiệm nào đó, thì ngưoi nên dừng 
lại. Khi ngưoi thiền định theo cách này, và sau đó, giả sử rằng 
ngưoi đã {cảm thấy} đang thiền không lâu, hãy kiếm tra thời 
gian và xem ban đêm hay ngày đã bị ngắn lại, điều này có nghĩa 
rằng tâm đã liên kết với đối tượng của nó. Neu ngưoi kiểm tra 
thời gian giả dụ rằng ngưoi đã hành thiền trong một thời gian rất 
lâu và thấy rằng không có bao nhiêu thời gian {thật sự} đã trôi 
qua, điều này có nghĩa là tâm trí của ngưoi chưa liên kết đến đối 
tượng của nó. Khi tâm trí được liên kết với đối tượng của nó, thì 
các phiền não giảm đi trong tâm trí của ngưoi, và ngưoi tự hỏi 
liệu ngưoi đã bao giờ sẽ cần phải ngủ lại nữa không. 


1 BA725 Gon-ba-wa là dGon-pa-ba-dbang-phyug-rgyal-mtshan (G6n-ba- 
wa Wang-chuk-gyei-tsen) (1016-1082). bKa'-gdams-pa (Kadampa) 
được truyền xuống từ Atisa cho dGe-bshes Bromston-pa-rgyal-ba'i- 
'byung-gnas (Geshe Drom-d6n-ba). Đệ tử của 'Brom-ston-pa sau 
đó truyền xuống trong 3 dòng, "tảng văn" ( gzhungpa ba), "Giáo 
huấn" ( man ngag bà), và "Giai Trình của Đạo Pháp" {lam rim ba), 
vốn được truyền khấu cho Po-to-ba (Bo-do-wa) ) (1027/31-1105), 
sPyan-snga-tshul-khrims-'bar (Jen-nga-tsul-trim-bar) (1038-1103), 
và Geshe dGon-pa-ba một cách tương ứng. Những người theo chân 
dòng Giai Trình của Đạo Pháp đã dựa trên các bản luận gọi là "Giai 
Trình của Giáo pháp" {bstan rim), vốn là các giải thích về Giai 
Trình của Đạo Pháp, một số trong các luận của Tsongkhapa dựa 
trên Đại Pháp của ngài. Xem chú thích 743 dưới đây; xem thêm 
Tharchin and Engle 1990. 


567 



Khi ngươi đang thành công trong mỗi thời thiền của ngày và 
đêm, thì sự tập trung của ngươi sẽ phát triển bốn đặc tính: (1) 
không rời rạc - khi ngươi đang ở trong cân bằng, ngươi sẽ 
không cảm thấy sự chuyến động của hít vào và thở ra, và hơi thở 
và suy nghĩ của ngươi sẽ trở nên rất tinh tế; (2) độ sáng - nó sẽ 
giống như độ sáng của bầu trời thu vào giữa trưa; (3) sự thấu 
suốt - nó sẽ giống như sự rõ ràng mà ngươi nhìn thấy khi ngươi 
đố nước vào một tách kim loại sạch và đặt nó dưới ánh mặt trời 
và (4) sự vi tế - việc theo dõi từ nội trong điều kiện vốn có ba 
đặc tính đầu, ngươi thấy được những gì xảy ra dù với việc nhỏ 
bằng sự chia chẻ một phần của cọng tóc. Điều này tiếp cận sự 
tạo thành trí huệ phi định danh. So với trí huệ phi định danh thực 
sự, thì bản chất của nó {vẫn} là định danh; do đó nó được cho là 
bị sai lạc. Điều này giải thích những gì được ghi trong Trung 
Biên Phân Biệt Luận của Di-lặc, 1 "Sự tiếp cận là sai lạc". Theo 
những gì được nói trong Trung Biên Phân Biệt Luận, ngay cả 
thiền định cát tường nhất về tính Không bởi một phàm phu chỉ 
là một tiếp cận và phải được xem xét là sai lạc. [802] 

Khi ngươi thiền về ý nghĩa của quan điểm chính xác như được 
giải thích ở trên, sau đó mặc dù các đặc điểm khác đã không 
phát sinh, nhưng điều này là thiền định về ý nghĩa của vô ngã. 
Nếu ngươi không thiền định về ý nghĩa của quan điểm, được xác 
định chính xác, thì ngay cả nếu bốn đặc điểm phát sinh, nó 
không thế được coi là thiền định về liễu nghĩa. Vì vậy, việc một 
điều gì đó có phải là thiền về ý nghĩa của bản chất thật sự hay 
không được xác định như ta đã giải thích ở trên. Cách mà các 
thứ trình hiện như là các ảo ảnh sau khi thiền định lên bản chất 
thật sự đó nên được hiểu theo những gì ta giải thích bên trên. 2 

(iii) Làm thế nào để họp nhất định lực và trí huệ 


1 BA726 Madhyanta-vibhaga;4.12a, D4021: Phi 43a4. 

2 BA727 LRCM: 741-750. 

568 



Như ta đã giải thích trong các phần trên về các tiêu chuẩn để 
thành tựu được sự định lực và trí huệ, 1 nếu ngươi không đạt 
được chúng, thì sẽ không có bất cứ điều gì đế hợp nhất. Do đó, 
đế họp nhất chúng, ngươi dứt khoát phải đạt được cả hai. Ngoài 
ra, từ thời gian mà ngươi lần đầu tiên đạt được trí huệ, ngươi sẽ 
có sự họp nhất đó. Vì vậy, được bảo rằng cách đế đạt được sự 
hợp nhất đó là việc thực hiện thiền quán dựa trên cơ sở định lực 
trước đó, theo tuần tự phát triển bốn sự chú tâm - như là tập 
trung căng chặt - ở đây tại thời điểm trí huệ. Vì vậy, khi ngươi 
đã phát triển sự tập trung thứ tư [tự động tập trung] như đã giải 
thích ở trên, 2 điều này cấu thành sự hợp nhất. Ngoài ra, ở phần 
cuối của thiền quán, ngươi thực hành và duy trì thiền định, nó là 
sự họp nhất khi sự định lực do đó đạt được trở nên thiền bình ốn 
của loại này. Vì vậy, Thanh Văn Địa của Vô Trước nói: 3 

Làm thế nào đế ngươi kết hợp và cân bằng giữa định và tuệ? 
Và tại sao nó được gọi là một đạo pháp của sự hợp nhất? 
Người ta nói rằng nó đạt được thông qua chín trạng thái tinh 
thần. Dựa trên việc đã đạt được trạng thái thứ chín - cân 
bằng - và đã hoàn toàn đạt được định lực, ngươi áp dụng 
cho mình đế đi đến trí huệ siêu việt - sự phân biệt các pháp. 
Vào thời điểm đó, ngươi nhập vào đạo pháp về các pháp 
khác biệt một cách tự nhiên và bất dụng công. [803] Bởi vì 
con đường của định lực không bị dính mắc bởi phấn đấu, 
nên trí huệ là thuần tịnh, thanh khiết, đi kèm sau định lực, và 
hoàn toàn tràn ngập hỷ lạc. Do đó, định lực và trí huệ của 
ngươi kết hợp và cân bằng; điều này được gọi là đạo pháp về 
sự hợp nhất của định và tuệ. 


1 BA728 Điều này đề cập đến thời ngay liền trước đó được xem là đã 
thành tựu trí huệ và đến thời được xem là nuôi dưõng thành công 
định lực LRCM: 536ff. 

2 BA729 LRCM: 535-537. 

3 BA730. Sbh P5537: 107.5.2-6. 


569 



Liên Hoa Giới trong phần thứ ba của Giai Trình Thiềng 

Thông qua việc được phân lập khỏi hôn trầm và trạo cử, tâm 
trí của ngưoi trở nên cân bằng và vận hành một cách tự 
nhiên. Khi điều này làm cho tâm ngưoi cực kỳ rõ ràng về 
thực tại, ngưoi đạt được cân bằng qua việc hành xả nồ lực 
của mình. Hãy hiếu rằng sau đó ngưoi đã đạt được đạo pháp 
về sự kết họp của định và tuệ. 

Tại sao điều này được gọi là "sự hợp nhất"? Trước khi đạt được 
nó, thiền quán về sự phân biệt có the không phải bởi tự chính nó 
mang lại sự bình ốn về sự không rời rạc. Vì vậy, ngưoi phải thực 
hiện việc nuôi dường thiền quán và thiền định một cách riêng 
biệt. Khi đạt được cả hai, chính hoạt động của thiền quán về sự 
phân biệt có thể tự mang lại định lực. Vì vậy, nó được gọi là sự 
hợp nhất. Ngoài ra, sự phân tích tại điểm này là trí huệ. Sự bình 
ốn ở cuối của phân tích là một định lực đặc biệt quan sát tính 
Không. Bát-nhã Ba-la-mật-đa Luận của Bảo Sinh Tịnh: 2 

Sau đó, tâm quan sát hình ảnh rời rạc đó. Kh i tâm đó kinh 
nghiệm cả định và tuệ trong một dòng liên tục lần không bị 
gián đoạn của sự chú tâm, thì điều này được gọi là con 
đường về sự hợp nhất (zung ’Brel) của định lực và trí huệ. 
Định và tuệ là một cặp (zung); kết nối (’Brel ba) có nghĩa là 
có nhau; chúng hoạt động liên kết với nhau. [804] 

"Không bị gián đoạn" có nghĩa là sau khi ngưoi hoàn thành 
thiền phân tích tự nó, thì ngưoi không phải bình ốn tâm trí của 
ngưoi trong một trạng thái không rời rạc, mà thiền phân tích của 
ngưoi tự nó mang lại sự không rời rạc. "Hãy trải nghiệm cả hai" 
có nghĩa là ngưoi kinh nghiệm cả định vốn quan sát một hình 
ảnh không rời rạc và tuệ vốn quan sát một hình ảnh rời rạc. 


ÌBA731 Bk3, Tucci 1971:9; D3917: Ki 59bl-2. 
2 BA732 Prajnãpãramitopadesa, P5579:246.3.5-6. 
570 



Chúng không phải là đồng thời, nhưng ngươi trải nghiệm chúng 
trong vòng một quá trình liên tục, không gián đoạn của sự chú ý 
thiền của ngươi. 

Vẩn: Phải chăng nó không mâu thuẫn với giải thích rằng, sau 
khi đạt được định lực trước đó, Ngài sử dụng thiền quán về phân 
biệt để xác lập sự bình ổn? 

Đáp: Neu, trước khi đạt được định, ngươi liên tục luân phiên 
thời thiền giữa phân tích và sự bình ốn hậu-phân tích, thì sẽ 
không thế đạt được định lực. Việc tiến hành thiền như vậy sau 
khi đạt đến định lực cho thấy rằng ngươi thành tựu được một 
định lực nâng cao. Vì vậy, không có mâu thuẫn. 

Hơn nữa, có một trường hợp đặc biệt đế xem xét: thiền phân tích 
ngay lập tức trước khi đạt được trí huệ có thế đem lại tập trung 
nhất tâm. Ta đã giải thích ở trên rằng không thế xác lập định lực, 
nếu trước khi đạt được trí huệ, ngươi liên tục luân phiên giữa 
phân tích và sự bình ốn hậu phân tích, và ta đã giải thích rằng 
sau khi ngươi đạt đến định lực, thì thiền quán không thế đem lại 
sự không rời rạc. Ta đã đưa ra những giải thích này về tình hình 
trước khi đạt được trí huệ, bỏ qua một bên trường họp đặc biệt 
của phân tích vào sự khởi đầu của trí huệ. Tóm lại, trước khi 
thành tựu định lực, thì không thế đạt đến định bằng cách thực 
hiện thiền bình ốn trong sự luân phiên, qua việc bình ốn tâm 
ngươi tại kết luận của sự phân tích. Một khi định được xác lập, 
nhưng trước khi thành tựu trí huệ, thì thiền quán tự nó không thế 
đem lại một sự bình ốn vững chắc nhất tâm. Vì vậy, việc đạt 
được sự bình ốn vững chắc thông qua phân tích - phân tích mở 
rộng bởi trí huệ phân biệt - xảy ra khi thành tựu trí huệ; do đó 
sự họp nhất của tuệ và định cũng được thừa nhận tại thời điểm 
đó. [805] 

Vì vậy, đừng nhầm lần sự họp nhất định lực và trí huệ với một 
hỗn hợp trong đó trí tuệ có thế phân biệt một cách phân tích ý 
nghĩa của vô ngã từ nội trong một trạng thái không rời rạc không 


571 



thay đối một cách nền tảng của sự bình ốn vững chắc, giống như 
một con cá nhỏ di chuyến bên dưới mặt nước lặng yên mà 
không phá hư mặt nước đó. 

Hãy biết làm thế nào đế họp nhất định và tuệ theo những gì trình 
hiện trong các văn bản nguyên thủy. Đừng đặt sự tin cậy trong 
các lời giải thích có nguồn gốc từ bất cứ điều gì khác. Từ quan 
điếm của những kinh luận Ân-độ này, dường như ta phải phân 
biệt nhiều tính năng về việc làm thế nào ngưoi duy trì định lực 
và trí huệ trong thiền. Nhưng ta thận trọng với việc bị dông dài, 
vì vậy ta sẽ không viết thêm. 


572 



Chương 27: Lược Yếu và Kết Luận 

<Ẽ0 

b' Làm thế nào để tu tập cụ thể trong Kim Cương thừa 

Bây giờ ta sẽ đưa ra một tổng kết lược yếu về ý nghĩa chung của 
đạo pháp. Ngay từ đầu, gốc rễ của đạo pháp xuất phát từ sự phụ 
thuộc của ngươi vào một vị thầy, vì vậy hãy xem xét điều này 
một cách nghiêm túc. Sau đó, một khi ngươi đã phát triển một 
mong muốn không giả tạo đế tận dụng lợi thế của phước lạc của 
ngươi, thì mong muốn này sẽ thúc đấy ngươi thực hành liên tục. 
Vì vậy, đế phát triển điều này, hãy thiền lên các chủ đề kết nối 
với an lạc và thuận duyên. Trừ khi ngươi sau đó dừng lại nhiều 
quan điểm khác nhau vốn tìm kiếm các mục tiêu của cuộc đời 
này, ngươi sẽ không siêng năng truy tầm các mục tiêu của cuộc 
sống trong tương lai. Vì vậy, hãy hành thiền về cách thức thân 
thế mà ngươi có là vô thường trong ý nghĩa rằng nó sẽ không 
kéo dài lâu, và sau khi chết ngươi sẽ đi lang thang trong những 
cõi đau khố như thế nào. Vào thời điểm đó, bằng cách tạo ra một 
nhận biết chân chính vốn là chánh niệm về những sự sợ hãi các 
cõi đau khố, hãy xây dựng sự chắc chắn từ sâu thắm trái tim của 
ngươi về những phấm chất của Tam Quy Y. Hãy thường hằng 
trong giới nguyện chung của việc quy y và rèn luyện trong các 
giới luật của nó. Sau đó, từ một loạt các quan điểm hãy phát 
triển tín tâm, trong ý nghĩa của niềm tin, về nghiệp và các 
nghiệp quả - điều này là nền tảng tuyệt vời của tất cả các phấm 
chất tích cực Hãy làm cho đức tin này vững bền. Hãy phấn đấu 
đế nuôi dưỡng mười thiện hạnh và tránh xa mười bất thiện hạnh, 
và luôn ở trong con đường của bốn năng lực . 1 
Khi ngươi đã tu tập tốt đẹp như vậy, trong những giáo lý liên 
quan với một người có khả năng nhỏ và đã làm cho sự tu tập này 


^733 Các thiền tập được cung cấp cho đến nay được đề cập trong 
LRCM: 32-205 ( Great Treatise 2000: 68-263). Bốn năng lực được 
giải thích ở LRCM: 196-199 ( Great Treatiselữữữ : 251-59). 


573 



vững vàng, ngươi nên thường quán chiếu về các sai lạc tống 
quan và cụ thể của luân hồi, và nói chung chuyển tâm của ngươi 
xa khỏi luân hồi càng nhiều như ngươi có thế càng tốt. Sau khi 
đã nhận diện bản chất của nghiệp và những phiền não - các 
nguyên nhân mà từ đó luân hồi phát sinh - {ngươi} tạo ra một 
mong muốn xác thực đế loại bỏ chúng. Hãy phát triển rộng rãi 
sự chắc chắn về con đường giải thoát ngươi khỏi luân hồi, tức là, 
tam vô lậu học, và cụ thế là hãy nồ lực vào bất kỳ các giới luật 
giải thoát cá nhân mà ngươi đã thọ nhận. [806] 

Khi ngươi đã tu tập thuần thục như vậy, trong các giáo huấn liên 
quan với một người năng lực trung bình và đã làm cho thực 
hành này vững chãi, 1 hãy xem xét sự thật rằng cũng giống như 
ngươi tự mình đã rơi vào đại dương của luân hồi, thì tất cả 
chúng sinh đều như vậy, trong đó có các bà mẹ của ngươi. Hãy 
tu tập theo Bồ-đề tâm vốn được bắt nguồn từ tình yêu và lòng từ 
bi, và hãy phấn đấu đế phát triển điều này thật nhiều theo khả 
năng của ngươi. Neu không có nó, thì các thực hành của sáu Ba- 
la-mật-đa và hai giai đoạn 2 cũng giống như các câu chuyện 
được xây dựng trên một ngôi nhà không có nền tảng. Khi ngươi 
phát triển một ít trải nghiệm về Bồ-đề tâm này, hãy xác thực nó 
bằng nghi lề. Qua việc nồ lực trong tu tập này, hãy làm cho 
nguyện vọng được vững bền như ngươi có thể làm được. Sau 
đó, hãy nghiên cứu các làn sóng vĩ đại của các hạnh Bồ-tát, hãy 
học tập các lằn ranh giữa những gì cần loại bỏ và những gì nên 
tiếp nhận, và khởi lên một mong ước mạnh mẽ để tu dưỡng 
trong những hành vi Bồ-tát đó. Sau khi ngươi đã phát triến 
những thái độ này, hãy thọ giới về Bồ-tát hành thông qua nghi 
thức của nó. Hãy rèn luyện sáu Ba-la-mật-đa vốn làm trưởng 
thành tâm thức của chính ngươi và bốn cách thu thập các môn 
đệ vốn làm trưởng thành tâm của người khác. Cụ thế, hãy dấn 
thân mình trong việc tạo ra một nồ lực tuyệt vời đế tránh các 


1 BA734 LRCM: 203-280 ( Great Treatiselũũũ : 264-353).. 

2 BA735 Hai giai đoạn Mật thừa là Phát Khởi và Hoàn Tất, được đề 
mục ở LRCM: 808-809. 

574 



phạm giới trọng. Hãy phấn đấu không đế bị ô nhiễm bởi các tác 
nhản gây cấu nhiễm và các lồi lầm nhỏ và trung bình, và ngay cả 
nếu nguơi đang bị uế nhiễm, thì hãy làm việc đế sửa chữa nó. 1 
Sau đó, bởi vì nguơi phải tu tập một cách đặc biệt trong hai Ba- 
la-mật-đa tối hậu{thiền định và trí huệ}, hãy trở thảnh thiện tri 
thức theo phuong cách duy trì bình ốn thiền và sau đó đạt đuợc 
định lực. Càng nhiều nhu nguôi có thể, hãy phát triển quan điểm 
về hai vô ngã, một sự thanh tịnh thoát ngoài thuờng hằng và hủy 
diệt. Sau khi nguôi đã tìm thấy quan điếm và bình ốn hóa tâm 
của nguôi lên đó, hãy hiểu đuợc cách thích họp để duy trì quan 
điếm này trong thiền, và sau đó thực hiện nhu vậy. Bình ốn và 
trí huệ nhu vậy đuợc gọi là định và tuệ, nhung chúng không phải 
là một cái gì đó khác biệt với hai Ba-la-mật-đa cuối. 2 Vì vậy, 
sau khi nguôi đã thọ Bồ-tát giới, thì chúng xảy đến trong bối 
cảnh của việc tu duỡng các giới luật của nó. 

Nguôi đã đạt đến một điểm trọng yếu, trong khi thiền ở các mức 
thấp hon, khi nguôi càng muốn tăng cuờng để đạt đuợc những 
mức độ cao hon, và khi nghiên cứu các mức cao hon, nguôi lại 
mong muốn thực hành các mức thấp hon đế trở nên mạnh mẽ 
hon và mạnh mẽ hon nữa. [807] Một số nguời nói rằng việc 
dùng hết năng lực của nguôi chỉ đế bình ốn tâm nguôi và hiếu 
quan điểm, bỏ qua tất cả các chủ đề truớc đó, nhung điều này 
làm cho việc nắm đuợc những điểm quan trọng rất khó khăn. Vì 
vậy, nguôi phải phát triển sự chắc chắn về toàn bộ giáo lý của 
đạo pháp. Khi nguôi thiền về các chủ đề này, hãy rèn luyện sự 
hiếu biết của mình và sau đó quay trở lại đế cân bằng tâm mình. 
Vì vậy, nếu duờng nhu lòng tin của nguơi vào su phụ huớng dần 
nguôi trên con đuờng đang giảm dần, thì vì điều này sẽ cắt đứt 
gốc rễ của tất cả mọi thiện duyên đã đến với nhau, nên hãy làm 
việc trên các phuong tiện dựa vào su phụ. Tuông tự vậy, nếu 
niềm vui của nguôi trong tu tập của nguôi mất đi sức mạnh, thì 


^736 Điều này là một giải thích tổng quát về Đại thừa (LRCM: 182- 
468). 

2 BA737 LRCM: 468-805. 


575 



hãy thiền về các chủ đề liên kết giữa sự an lạc và thuận duyên 
làm sự tập trung chính của nguơi; nếu tham chấp của nguơi với 
cuộc sống này tăng cuờng, hãy tiến hành thiền lấy sự vô thuờng 
và các sai lạc của các cõi đau kho làm sự tập trung chính của 
mình. Nếu nguơi duờng nhu luời biếng về các luật lệ nguơi đã 
chấp nhận, hãy xem xét rằng sự chắc chắn của nguơi về nhân và 
quả của nghiệp là ít ỏi và hãy thiền về nghiệp và nghiệp quả làm 
sự tập trung chính của nguơi. Neu cảm giác tỉnh ngộ của nguơi 
về tất cả luân hồi giảm thiểu, thì mong muốn truy tầm giải thoát 
của nguơi sẽ chỉ thành lời nói suông. Vì vậy, hãy quán chiếu 
những sai lạc của luân hồi. Neu ý định của nguơi đế mang lại lợi 
ích cho chúng sinh trong bất kỳ điều gì nguơi làm không đuợc 
mạnh mẽ, thì nguơi sẽ cắt đứt gốc rễ của Đại Thừa. Vì vậy, hãy 
thuờng xuyên trau dồi Bồ-đề tâm nguyện cùng với các nguyên 
nhân của nó. Một khi nguơi đã thọ những thệ nguyện của một 
đứa con của đấng Chiến Thắng và đang tu tập các thực hành, thì 
nếu các trói buộc của quan niệm thật chất hóa về các biếu tuớng 
có vẻ mạnh mẽ, hãy sử dụng thức lập luận đế phá hủy tất cả các 
đối tuợng vốn đuợc nắm bắt bởi tâm vốn nhận thức các biếu 
tuớng, và hãy rèn luyện tâm nguơi về tính Không tựa nhu không 
gian và tính Không tựa nhu ảo ảnh. Neu tâm trí của nguơi bị làm 
nô lệ cho việc mất tập trung và không còn lưu lại trên một đối 
tượng thiện đức, thì chủ yếu là ngươi nên duy trì bình ốn nhất 
tâm, như là các bậc thầy tiên phong đã dạy. Từ những minh họa 
này, ngươi nên hiếu các trường hợp mà ta đã không giải thích 
đến. Tóm lại, không phải là một phần mà ngươi còn có khả năng 
sử dụng toàn bộ các công hạnh. 

Trong số các giai đoạn về lộ trình của một người có khả năng 
cao, ta đã giải thích làm thế nào cho một người rèn luyện trong 
Bồ-tát đạo tu tập trí huệ, vốn là tuệ giác. [808] 

b' Làm thế nào để rèn luyện cụ thể trong Kim Cang thừa 1 


^738 Đề mục b' Làm thế nào để rèn luyện cụ thể trong các Mật 
thừa là tựa đề thứ nhì của phân mục trong phần LRCM mang tên 
3. Các cấp bậc lộ trình của sự luyện tập tâm thức dành cho những 
576 



Sau khi ngươi đã tu tập theo cách này trong những con đường 
chung cho cả hai kinh điển và mật điển, ngươi chắc chắn phải 
nhập môn một cách không nghi ngờ lộ trình mật điến vì nó rất 
tôn quý hơn bất kỳ tu tập nào khác và nó nhanh chóng mang lại 
sự hoàn tất của hai bồ tư lương. Neu ngươi bước vào nó, thì như 
Bồ-đề Đạo Đăng Luận của Atisa nói, ngươi đầu tiên phải làm 
hài lòng các đạo sư, thậm chí đến một mức độ lớn hơn so với 
giải thích trước đó, với các hành vi như tôn trọng và phụng sự và 
với tu tập tương họp theo lời lẽ của các đạo sư . 1 Và ngươi phải 
làm điều này với một đạo sư vốn đáp ứng ít nhất là các phấm 
chất tối thiểu của một vị thầy như đã giải thích . 2 
Sau đó, ngay từ đầu, tâm của ngươi nên được trưởng thành 
thông qua việc điểm đạo chín muồi như được giải thích trong 
một nguồn {nghi quỹ} Mật điển. Sau đó, ngươi nên lắng nghe 
những cam kết và thệ nguyện được thọ, hiểu chúng, và duy trì 
chúng. Neu ngươi đang mắc phải các phạm giới gốc, ngươi có 
thế thực hiện các cam kết này một lần nữa. Tuy nhiên, điều này 
làm trì hoãn lớn đến sự phát triển những phấm chất diệu hảo của 
con đường trong tâm thức ngươi. Hãy thực hiện một nồ lực 
mãnh liệt không bị ô nhiễm bởi những phạm giới gốc ấy. Hãy 
phấn đấu không đế bị ô nhiễm bởi các vi phạm thô, nhưng trong 
trường hợp ngươi bị nhiễm, thì hãy sử dụng các phương tiện đế 
khôi phục lại lời nguyện của ngươi. Vì đây là những cơ sở của 
việc thực hành đạo pháp, mà không có chúng, ngươi sẽ trở nên 
như một ngôi nhà hư nát mà nền tảng của nó đã sụp đố. Vãn- 
thù-sư-lợi Căn Bản Mật Điển (Mafíjusri-mũla-tantra) cho biết , 3 
"Đạo sư của Bậc Hiền Thánh không nói rằng bị lồi trong giới 


cá nhân có đại thiện căn (LRCM 283). Hai phân mục iii) Giải thích 
tiến trình học giới luật bao gồm a' Cách tu tập theo Đại thừa nói 
chung và b’ Làm thế nào để rèn luyện cụ thể trong các Mật thừa. 

^739 P5343: 21.4.7-21.5.. 1. 

2 BA740 LRCM: 39 ( Great TreatiseimC.lS). 

3 BA741 Manjusri-mũla-tantra được dẫn trong Mahãyãna-sũtra- 
samgraha,\!á\&jò 1964:86ab; D543: Na 157a4. Cf. LRCM: 274 ( Great 
Treatise 2000:34) and note 582). 


577 



luật thành tựu đuợc con đuờng Mật thừa", có nghĩa rằng những 
nguời có giới luật bị lồi lầm thì không có thành tựu lớn, trung 
hình, hoặc thấp. Và có nói trong các bản Mật Điến Du-già Tối 
Thuợng là những nguời không duy trì giới luật của họ, những 
nguời có khởi đầu kém hon, và những nguời không am hiếu 
thực tại thì không đạt đuợc bất cứ điều gì bất kế sự thực hành 
của họ. Do đó, một nguời nói về thực hành đạo pháp mà không 
cần duy trì những thệ nguyện và giới luật thì đã hoàn toàn đi lạc 
khỏi con đuờng Mật thừa. [809] 

Đe nuôi duỡng đạo pháp Mật chú thừa, một nguời nào đó giữ 
các lời nguyện và giới luật ngay từ đầu nên thiền về giai trình 
phát khởi, thừa của các thánh thế hoàn tất nhu đuợc giải thích từ 
một Mật điển nguồn. Đối tuợng duy nhất đế loại bỏ trên lộ trình 
Kim Cuông thừa là quan niệm về sự thuờng tục vốn liên quan 
đến các uấn, các cấu thành, và các nguồn cảm giác 1 nhu là thông 
thuờng. Chính giai đoạn của sự phát khởi tự nó loại bỏ quan 
niệm này và chuyến hóa các noi cu trú, các thân thế, và các 
nguồn tài nguyên đế chúng trình hiện nhu là đặc biệt. Các đấng 
Chiến Thắng và con cái của các ngài tiếp tục ban phuớc cho 
nguời vốn xóa đi quan niệm về sự thuờng tục theo cách này; 
nguời đó dề dàng mang các bồ tu luông vô hạn của công đức 
đến sự hoàn tất, do đó trở thành một con tàu phù họp cho giai 
đoạn hoàn thành. 

Sau đó nguời này nên thiền về những gì xuất hiện trong các Mật 
điển nguồn trong giai đoạn hoàn thành. Cả các mật điển lần các 
học giả đều không giải thích ý nghĩa chủ định của họ cho rằng 
nguôi nên loại bỏ giai đoạn đầu tiên và chỉ đon thuần phân loại 
nó trong giai đoạn sau, tu tập chỉ trong các phần cá nhân của con 
đuờng. Vì vậy, nguôi phải ghi nhớ những điểm quan trọng về 


: Ở đây các uẩn bao gồm 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức); các 
cấu thành còn được gọi là các giới có tất cả 18 giới (sáu căn, sáu 
trần và sáu thức), và các nguồn cảm xúc là tất cả các pháp. Ở đây 
cho thấy Mật thừa xem tất cả các hiện tượng thường tục xung 
quanh trở thành như là các phương tiện giúp chuyển hóa tâm. 

578 



hai giai đoạn của ngữ liệu đầy đủ trên con đường của Mật điển 
du-già tối thượng. 

Chỉ xem xét các nội dung, ta đã mô tả chỉ một phần nhỏ của 
những gì liên quan đến việc bước vào con đường Mật chú thừa. 
Vì vậy, hãy hiểu điều này cụ thế bằng cách sử dụng các tác 
phấm về giai trình của đạo pháp Mật chú thừa. Neu ngưoi tu tập 
theo cách này, thì ngưoi sẽ tu tập trong toàn bộ các ngữ liệu đầy 
đủ về lộ trình, trong đó bao gồm tất cả các điểm quan trọng của 
Kinh điển và Mật chú điển. Ket quả là, sự thành tựu của ngươi 
về an lạc trong cuộc đòi này sẽ có giá trị, và ngươi sẽ có thế mở 
rộng giáo pháp tôn quý của đấng Chiến Thắng trong tâm thức 
của chính ngươi và của những người khác. [ 810 ] 


579 



580 



Cúng Dường 


Đe biết chính xác tất cả các hệ thống kinh điển với một nhãn quan 
duy nhất nhìn thấy kinh điển vô biên của Đấng Điều Ngự 
Là lộ trình khiến hoan hỷ nguời thiện tri, tôi dựa vào nguời thầy tâm 
linh đuợc rèn luyện thiện xảo theo cách đó, 

Và nhu là noi quy y của mình, tôi nhận Bản So Phật 1 Văn-thù-sư- 
lợi, thông qua nguời tôi chứng tri thực tại. 

Nguyện xin thầy nguời vĩ đại nhất trong giới học giả, luôn hộ trì tôi. 

Trong giai trình của đạo giác ngộ đã đuợc cấn thận truyền ban 
Qua các thế hệ từ Long Thọ và Vô Trước, những bảo trang vuông 
của các thiện trí trong cõi Diêm-phù-đề, biểu trưng rực rỡ giữa 
chúng hữu tình. 

Vì các ngài đang hoàn mãn các mong ước của cả nhân sinh. 

Các giáo huấn này chính là viên ngọc ban ước nguyện; 

Vì các ngài gồm thâu mọi mạch sông nước của ngàn hệ thống kinh 
luận, 

Các ngài là đại dương của tài hùng biện quang vinh. 

Chính là đại thiện tri Dipamkara [Atisa] 

Người hiến lộ trên vùng sơn tuyết, 

Khiến cả vùng, mở tròn mắt thấy đạo pháp của đấng Chánh Biến 
Tri 2 

Không khép lại trong suốt thời gian dài. 


1 Tên Phạn ngữ là Ãdi-buddha, trong Kim cương thừa nghĩa là "Bản sơ 
Phật" chỉ vị Phật tự phát sinh, tự phát nguồn thị hiện trước khi vạn vật 
khác tồn tại. Phổ Hiền và Kim cương Trì là các vị bản sơ Phật được 
biết đến nhiều nhất. Bản sơ Phật là sự biểu thị cho sự phụ thuộc tương 
hỗ của các pháp và cũng là sự đại diện cho sự bất nhị nguyên giũb 
tâm thức cá nhân và pháp giới vũ trụ vốn cũng liên hệ tương hỗ. 
Adibuddha. Wikipedia.org. 6/26/1012. Truy cập 26/06/2012. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Adi-Buddha> 

2 Chánh Biến Tri là một danh hiệu của đức Phật. 


581 



Rồi sau đó, khi đã không còn thêm học giả 
Có chánh tri về mọi tinh hoa của giáo pháp, 

Đạo diệu dụng này bị suy giảm rõ dài lâu. [811] 

Khi thấy hiện trạng đó, vì đế hoang hóa giáo pháp này, 

Tôi xếp đặt mọi ngôn từ Thế Tôn đã dạy 
Từ tất cả vô vàn phuong tiện khác nhau của ngài 
Vào giai trình của đạo pháp cho từng kẻ thiện duyên 
Đuợc cuỡi trên cỗ xe tối thuợng. 

Qua quá trình phân tích đúng, dụng khế kinh và luận lý, 

Từ các giáo pháp đó, một phuong tiện thực hành đuợc truy ra 
Không quá rộng xa, nhung giữ tròn cả tinh anh yếu điểm, 

Cho đến cả nguời thiếu trí cũng dề dàng hiểu đuợc. 

Cửa ngõ của con Phật thật khó diệu phân 1 . 

Là kẻ dại giữa những ai dại nhất. 

Thế nên khi bất cứ những gì sai lồi, 

Tôi thú nhận truớc khi ai thấy chúng nhu là. 

Bằng tích lũy kiên trì thông qua nồ lực 

Hai bồ tu luông nhu bầu trời lớn rộng 

Nguyện tôi thành thống lĩnh của những ai thắng trận, 

Huớng dần cho cả chúng sinh đang bị vô minh che mù. 

Cho đến lúc tôi đạt thành điều đó dẫu trong vô số kiếp 
Nguyện xin ngài Diệu Âm chăm nom tôi với lòng từ ái 
Sau khi tìm thấy đạo tối cao, tôi hoàn thảnh giai trình của giáo 
pháp 


Ldn nhắc lại khái niệm con Phật hay con của các đấng Thế Tôn chính là 
các Bồ-tát. Tuy nhiên, nếu theo thuật ngữ Hán-Việt mà chuyển 
thành Phật tửt hì sẽ rất dê gây ra hiểu lầm vì thuật ngữ "Phật tử" 
ngày nay không còn được hiếu như là các Bồ-tát (có thọ giới) mà 
chỉ là những người theo đạo Phật. 

582 



Bởi viên mãn đạo pháp này, tôi nguyện làm làm hoan hỷ các 
đấng Chiến Thắng. 

Qua thiện xảo đuợc truyền từ hứng khởi do bởi lòng từ bi mạnh 
mẽ 

Nguyện cho tinh yếu của lộ trình mà tôi chính xác hiếu rành 

Đánh tan đi tâm mờ tối của sanh linh đau khố 

Tôi sau đó nguyện xin giữ gìn Phật pháp 

Tại các noi chính pháp tối cao chua thịnh hành 

Hay ở những chốn đã trở thành kiệt suy. 

Nguyện cho tôi thắp sáng kho tàng lợi duyên và hạnh phúc 
Đuợc dẫn truyền từ tâm thâm diệu đại bi. 

Xin đuong nguyện giai trình này của đạo giác 

Đuợc khéo tạo bởi hành vi diệu hoạt của đấng Chánh Biến Tri 

và con trẻ 

Đem sáng rõ cho kẻ có tâm mong tỏ tuờng giải thoát 

Và bảo tồn truờng cửu các thành tựu của đấng Thế Tôn 

Cho những ai tạo duyên hồ trợ sự thẩm nhập của đạo diệu dụng 

Và quét sạch trở duyên ngăn hại sự thấm nhập này 

Bất kế họ là nguời hay không, nguyện cho họ trong mọi kiếp 

sống không phải chia lìa 

Với đạo trình thanh tịnh đuợc tán duong bởi đấng Thế Tôn. 

Khi tôi nồ lực đúng đế thành tựu tối thuợng thừa 
Của giáo pháp bằng thập thiện hành [812] 

Nguyện cho tôi luôn bên cạnh những nguời đầy thiện lực 
Và xin cho biến thiện duyên lan tỏa khắp muôn phuong. 


583 



584 



Tài Liệu Tham Khảo Chung 

Các tài liệu đều được liệt kê theo thứ tự của bảng chữ cái; Kinh 
điến và Mật điến thuộc phần thứ nhất. Các bản luận được trình 
bàv trong phần thứ hai. Các luận có xuất xứ từ Tăv Tạng được 
liệt kê theo tên tác giả. Các công trình mới được liệt kê trong 
phần cuối theo tên tác giả. Các tham khảo này được giữ nguyên 
trong định dạng và ngôn ngữ ( tức Anh ngữ) 

A. Kinh Điển và Mật điển 


Avatamsaka See Buddhãvatamsaka-nãma-mahã-vaipuỉva-sũtra 

Asta-sãhasrikã-prajnãpãramitã: Ẵryãsta-săhasrikã-prajnãpãramitã- 

sũtra , 'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong 
pa. Skt. ed. Vaidva 1960d. English trans. Conze 1973. P734, vol. 
21 . 

Ẫrya-astasãhasrikã-prajnãpãramitã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags 
pa shes rab kyỉ pha rol tu phyin pa brgyad stong pa. English 
trans. Conze 1990. P732, vol.20 

Ẫrya-aksayamati-nirdeẳa-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa bio gros 
mi zad pas bstan pa zhes bva ba theg pa chen po'i mdo. DI 75; 
P842, vol. 34. According to Lamotte (1949: 342), it is also 
called the Catuh-pratisarana-sũtra. 

Ẫrya-adhyãẳaya-samcodana-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa Ihag 
pa'i bsam pa zhes bva ba heg pa chen po'i mdo. D69; P760.25, 
vol. 24. 

Ẫrya-ananta-mukha-nirhãra-dhãranĩ/ Ẫryãnanta-mukha-sãdhaka- 
nãma-dhãranĩ, Phags pa sgo mtha' vas pas bsgrub pa zhes bva 
ba'i gzungs. D525; P539, vol. 11; P808, vol. 32. 

Ẫrya-avikalpa-praveẳa-dhãranĩ, Phags pa rnam par mỉ rtog par 'jug 
pa gzungs. P810, vol. 32. 

Ãrya-nanda-garbhãvakrãnti-nirdeẩa-\nãma-mahãyãnã-sũtra\ Phags pa 
tshe dangldan pa dga' bo mngal du gnas pa bstan pa shes bva ba theg 
pa chen po'ỉ mdo. Section 13 of the Ratna-kũta. P760, vol. 23. 


585 



Ẫrya-anavatapta-nãga-rãja-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags 
pa lu'i rgyal po ma dros pas zhus pa zhes bva ba theg pa chen 
po'i mdo. P823, vol. 33. 

Ãrya-kãắyapa-parivarta-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa 
'odsrunggile'u zhes bva ba theg pa chen po'ỉ mdo. D87; 
P760.43, vol. 24. 

Ẫrya-gagana-ganja-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa 
nam mkha' mdzod kyis zhus pa zhes bva ba theg pa chen po'i 
mdo. D148; P815, vol. 33. 

Ẫrya-gayã-ẳirsa-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa gava mgo'i ri zhes 
bva ba thegpa chen po'i mdo. DI 09; P777, vol. 29. 

Ẫrya-grha-paty-ugra-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa 
khvỉm bdag drag shul can kyis zhus pa zhes bva ba theg pa chen 
po'i mdo. D63; P760.19, voĩ. 23. 

Ẫrya-candrottama-dãrikã-vyãkarana-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags 
pa hu mo zla mchog lung bstan pa zhes bva ba theg pa chen po'i 
mdo. D191; P858, vol. 34. 

Ẫrya-tathãgata-jnãna-mudrã-samãdhi-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags 
pa de bzhin gshegs pa'i ve shes kyi phvag rgya'i ting nge 'dzin 
zhes bva ba thegpa chen po'i mdo. D131; P799, vol. 32. 

Ẫrya-tathãgata-acintya-guhya-nirdeảa-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags 
pa de bzhỉn gshegs pa'i gsang ba bsam gyis mi khvab pa bstan 
pa zhes bva ba theg pa chen po'i mdo. D47; P760.3, vol. 22. 

Ẫrya-tri-skandha-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa phung po gsum 
pa shes bva ba theg pa chen po'i mdo. English trans. Beresíbrd 
1980. P950, vol. 37 

Ẫrya-ỉahkãvatãra-mahãyãnã-sũtra, Phags pa lang kar gshegs pa'i 
mdo. Skt. ed. Vaidya 1963. P775, vol. 29. 

Ãrya-suvikkrãnta-vikrami-pariprcchã-prajnãpãramitã-nirdeẳa, Phags 
pa rab kyi rtsal gyis mam par gnon pas shus pa shes rab kyi pha 
rol tu phvin pa bstan pa. P736 vol. 21. 

Ẫrya-daắa-dharmaka-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa chos bcu pa 
zhes bva ba thegpa chen po'i mdo. D53; P760.9, vol. 22. 

Ẫrya-dharma-samgĩti-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa chos vang 
dag par sdud pa zhes bva ba theg pa chen po'ỉ mdo. D238; 
P904, vol. 36. 


586 



Ẫrya-brahmã-viảesa-cinti-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags 
pa tshangs pa khyad par sems kyis zhus pa zhes bva ba theg pa 
chen po'i mdo. DI 60; P827, vol. 33. 

Ẫrya-bhadra-kalpika-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa bskal pa 
bzang po zhes bva ba theg pa chen po'i mdo. D94; P762, vol. 
27. 

Arya-manjuẳrĩ-buddha-ksetra-guna-vyũha-mahãyãnã-sũtra, Phags 
pa 'jam dpal gyi sangs rgyas kyi zhing gi von tan dkod pa zhes 
bva ba thegpa chen po'i mdo. D59; P760.15, vol. 23. 

Ẫrya-manjusrĩ-vikndita-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa 'jam dpal 
mam par ml pa zhes bva ba theg pa chen po'ỉ mdo. D96; P764, 
vol. 27. 

Ẫrya-mahã-karunã-punậarĩka-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa 
snying rje chen po 'i pad ma dkar po zhes bva ba theg pa chen 
po'i mdo. Dill; P779, vol. 29. 

Ẫrya-ratna-cvdã-pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra / Ratna-megha- 
sutra, Phags pa gtsug na rin po ches zhus pa zhes bva ba theg 
pa chen po'i mdo. D91; P760.47, vol. 24. 

Ẫrya-ratna-megha-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa dkon mchog 
sprin ces bva ba theg pa chen po'ỉ mdo. D23 1; P897, vol. 35. 

Ẫrya-rãjavavãdaka-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa rgyal po la 
dgams pa zhes bva ba theg pa chen po'ỉ mdo. D221; P887, vol. 
35. 

Anĩa-lankdvatdra-mahdvdna-siitra, Phags pa langkar gshegs pa'i 
mdo. P775, vol. 29. 

Ẵrya-vimalakĩrti-nỉrdesa-nãma-mahãyãnã-sủtra, 'Phags pa dri 
ma med par grags pas bstan pa ziỉes bva ba theg pa chen 
po'ỉ mdo. D176; P843, vol. 34. 

Ẵrya-vĩradatta-grha-patỉ-pariprcchã-nãma-mahăyãnã-sủtra, 

Thags pa khyim bdag dpaỉ byỉn gyis zhus pa zhes bva ba 
thegpa chen po'i mdo. D72; P760.28, vol. 24. 

Ẵrya-sad-dharmanusmrty-upasthãna, 'Phags pa dam pa'i chos 
dran pa nye bargzhag pa. D287; P953, vol. 37. 

Ẵrya-samdhỉ-nỉrmocana-nãma-mahãyãnã-sủtra, Phags pa 
dgongs pa nges par 'grel pa zhes bva ba theg pa chen po 'i 
mdo. DI 06; P774, vol. 29. 


587 



Ẫrya-sarva-buddha-visayãvatãra-jnãnãlokãlamkãra-nãma- 

mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa sangsrgyas thorns cad kyi yul 
la 'jug pa 'ỉ ve shes snang ba 'i rgyan zhes bva ba theg pa 
chen po'i mdo. F768, vol. 28. 

Ẵrya-sarva-vaỉdalya-samgraha-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags 
pa mam par 'thag pa thorns cad bsdus pa zhes bva ba theg 
pa chen po'i mdo. D227; P893, vol. 35. 

Ẫrya-sãgaramati-pariprcchã-nãma-mahãyãnă-sủtra, Phags pa 
bio gros rgya mtshos zhus pa zhes bya ba theg pa chen po'i 
mdo. DI 52; P819, vol. 33. 

Arya-simha-panprcchã-nãma-mahãyãnã-sủtra, Phags pa seng 
ges zhus pa zhes bva ba theg pa chen po'i mdo. D81; 
P760.37, vol. 24. y 

Upãli pariprcchã-sủtra / Arya-vinaya-viniẳcaya-upãli- 
pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa 'dul ba mam 
par gtan la dbab pa nye bar 'khor gyis zhus pa zhes bva ba 
thegpa chen pa'ỉ mdo. D68; P760.24, vol. 24. 

Udãna-varga. Ched du bỉýod pa'i tshoms. Skt. ed. Bemhard 
1965. English trans. Rockhill 1982. P992, vol. 39. 

Karmăvarana-vỉẳuddhỉ-sũtra/ Arya-karmãvarana-vỉẳuddhỉ- 
nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa las kyi sgrib pa mam 
par dag pa zhes bva ba theg pa chen po'i mdo. D218; 
P884, vol. 35. 

Karma-sataka[-sũtra ], Las brgya tham pa'i mdo. PI007, vol. 39. 

Ksitigarbha-sũtra, Daẩa-cakra-ksỉtỉgarbha-nãma-mahãyãnã- 
sủtra, , 'Dus pa chenpo las sa'i snying po'i 'khor lo bcu pa'i 
mdo. P905, vol. 36. 

Ganậa-vyũha-sũtra, sDong pos brgvan pa/sDong po bkod pa'i 
mdo. Section 45 of the Buddhavatamsaka-nama-maha- 
vaipuỉya-sutra, Sangs rgvas phai po che shes bva ba shin 
tu rgyas pa chen po'i mdo. D44; P761, vol. 26. 

Garbhãvakrãnti-sũtra / Ẵrya-nanda-garbhãvakrãntỉ-nỉrdesa- 
[, nãma-mahãyănã-sủtra ], , Phags pa dga bo mngal du 'jug 
pa bstan pa shes bva ba theg pa chen po'i mdo. Section 14 
of the Ratna-kũta. 


588 



Grha-paty-ugra-pariprcchã-sủtra / Ẵrya-grha-paty-ugra- 

parỉprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa khyim bdag 
drag shut can gyis zhus pa shes bva ba theg pa chen po 'i 
mdo. Section 19 of the Ratna-kĩựa. P760, vol. 23. 

Catur-dharma-nỉrdeẳa-sũtra / Ẫrya-catur-dharma-nỉrdesa- 

nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa chos bzhi bstan pa shes 
bya ba theg pa chen po’i mdo. P915, vol. 36. 

Catuh-pratỉsarana-sũtra. See Ẵrya-aksayamati-nỉrdesa. 

Candra-pradĩpa-sủtra. See Samãdhi-rãj a-sũtra. 

Tathãgatotpatỉ-sambhava, De bzhỉn gsliegs pa skve 'byung 
bstan pa'i ỉe'u. Section 43 of the Buddhavatamsaka nama- 
mahcỉvaỉpulya-sutra. D44; P761, vol. 26. 

Tri-samaya-vyủha / Trỉ-samaya-vyũha-rãja-nãma-sủtra/Tri- 
samaya-vyủha-rãja-tantra, Dam tshiggsum bkod pa'ỉ rgyal 
po shes bva ba'i rgyud. P134, vol. 6. 

Tri-samvara-nỉrdesa-parivarta-mahãyãnã-sũtra, sDom pa gsum 
bstan pa'i le'u zhes bva ba theg pa chen po'i mdo. Section 
1 of the Ratna-kuta. P760, vol. 22. 

Dama-mũrkha-sủtra, mDzang lun zhe bva ba'i mdo. English 
trans. Fry 1981. P1008,vol. 40. 

Daẩa-dharmaka-sủtra / Ẫrya-daẩa-dharmaka-nãma-mahãyãnã- 
sũtra, 'Phags pa chos bcu pa shes bva ba theg pa chen po 'i 
mdo. Section 9 of the Rcitna-kũta. P760, vol. 22. 

Daẩa-bhũmika-sủtra, Sa bcu pa'i mdo. Section 31 of the 
buddhavatamsaka-năma-mahãyãnã -sủtra. D44; P761, 
vol. 25. 

Duhắĩla-nỉgraha-sũtra / Buddha-pỉtaka-duhảĩla-nỉgraha-nãma- 
mahãyãnã-sủtra Sangs rgyas kyi sde snod tshul khrỉms 
'chat ba tshar gcod pa shes bva ba theg pa chen po'i mdo. 
P886, vol. 35. _ 

Dharmasamgĩti / Arya-dharma-samgĩtỉ-nãma-mahãyãnã-sũtra, 
Phags pa chos vang dag par sdud pa shes bva ba theg pa 
chen po'i mdo. P904, vol. 36. 

Dhãrahĩẳvara-rãja-pariprcchã / Ẵrya-tathãgata-mahã-karunã- 
nirdeắa-nãma-mahãvãnã-sũtra, Phags pa de bzhin gshegs 


589 



pa 'ỉ snying rje chen po nges par hstan pa shes bva ba theg 
pa chen po 'ỉ mdo/gZungs kyi dbang phvng rgyal pos zhus 
pa. P814, vol. 32. 

Nãga-rãaj a-bherĩ-gãthã, Kỉu'i rgyal po rnga sgra'ỉ tshig su bead 
pa. D325; P991, vol. 39. 

Nãrãyana-parỉprcchã-ãrya-mahãmayã-vỉjaya-vãhỉnĩ-dhãranỉ, 
Sred med kyi bus zhus pa 'pìwgs pa sgyu ma chen mo mam 
par rgyal ba thob par bved pa zhes bva ba'i gzungs. D684. 
Công trình này không tìm thấy trong p. 

Niyatãniyata-gati-mudrãvatãra-sũtra / Ẫrya-niyatãniyata-gati- 
mudrãvatãra-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa nges pa 
dang mi nges par 'gro ba'i phvag rgya la 'jug pa shes bva 
ba theg pa chen po'i mdo. P868, vol. 34. 

Pahca-vimsatisãhasrikã-prajhãpãramitã-sũtra, Phags pa shes 
rab kyi pha roì tu phyin pa stong phrag nyi shu Inga pa. 
P731, vol.18. 

Pratyutpanna-buddha-sammukhãvasthita-samãdhi-sũtra / Arva- 
pratyutpanna-buddha-sammukhãvasthita-samãdhi-nãma- 
mahãyãnã-sũtra, Phags pa da Itar gyỉ sangs rgyas mngon 
sum du gshugs pa 'i tỉng nge 'dzin ces bva ba theg pa chen 
po'i mdo. P801, vol. 32. 

Prasãnta-viniẳcaya-prãtiharya-sủtra: Ẫrya-praẩãnta-viniscaya- 
prãtiharya-samãdhi-nãma-mahãyãna-sủtra, Rab tu zhi ba 
rnam par nges pa 'i cho 'phrul gyi tỉng nge 'dzin ces bva ba 
thegpa chen po'i mdo. D 129; P797, vol. 32. 

Prãtimoksa-sủtra, So sor tharpa'i mdo. P1031, vol. 42. 

Buddhãvatamsaka-nãma-mahã-vaipulya-sủtra, Sangs rgyas 
phai po che zhes bya ba shỉn tu rgyas pa chen po'i mdo. 
D44; P76 1 , vols. 25-26 

Bodhisattva-pitaka / Arya-bodhỉsattva-pitaka-nãma-mahãyãnã- 
sũtra, Phags pa bvang chub sems dpa'i sde snod ces bva 
ba theg pa chen po'i mdo. Section 12 of the Ratna-kũta. 
P760, voi. 22. 

Bodhỉsattva-prãtimoksa-catuska-nirhãra-nãma-mahãyănã- 

sủtra, Bvang chub sems dpa'i so so thar pa chos bzhi 


590 



sgrttb pa zhes bva ba theg pa chen po'ỉ mdo. D248; P914, 
vol. 36. 

Brahma-jãla-sũtra, Tshangs pa'i dra ba'ỉ mdo. This is the flrst 
section of the Digha Nỉkttya. P1021, vol. 40. 

Brahmã-pariprcchã-sũtra / Ẫrya-brahmã-vỉẩesa-cinti- 
parỉprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, Tshang pas zhus pa'i 
mdo. P825, vol. 33. 

Bhagavati-prajnãpãramitã-hrdaya, bCom Idan 'das ma shes rab 
kyi pha roỉ tu phvin pa'i snyingpo. P160, vol. 6. 

Bhỉkẩu-prareju-sũtra-nãma, dGe slong la rab tu gees pa'i mdo 
shes bva ba. P968, vol. 39. 

Mahãvaỉrocana Abhisambodhi Vỉkurvỉta Adhisthãna -vaipulya- 
svtrenda-rãja-nãma-dharma-paryãya, rNam par snang 
mdzad chen po mngon par rdzogs par bvang chub pa rnam 
par sprul pa bvin gyỉs rlob pa shin tu rgyas pa mdo sde'ỉ 
dbang po'i rgyal po zhes bva ba'i chos kyi rnam grangs. 
D494;P126, vol. 5. _ 

Maiyuẳri-mũỉa-tantra / Arya-maiyuẩri-mũỉa-tantra, 'Phags pa 
'jam dpaì gyi rtsa ba'i rgyud. Skt. ed. in Vaidya 1964. 
PI62, vol. 6. 

Mahãparinirvãna-sũtra / Arya-mahãparinỉrvãna-sủtra, 'Phags 
pa vongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo. P787, 
vol. 31. 

Mahãvãnã-prasãda-prabhãvanã-sũtra / Ẵrya-mahãyãnã- 

prasãda-prabhãvanã-nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa 
theg pa chen po la dad pa rab tu sgom pa shes bva ba theg 
pa chen po'i mdo. P812, vol. 32. 

Maitreya-mahã-simha-nãda-sủtra / Ãrya-maitreya-mahã-simha- 
nãda-nãma-mahãyănã-sũtra, Phags pa bvams pa seng ge'i 
sgra chenpo shes bva ba theg pa chen po 7 mdo. Section 
23 of the Ratna-kũta. P760, vol. 24. 

Ratna-kũta: Ẫrya-mahã-ratnakũta-dharma-paryãya-ẩata- 

sãhasrika-grantha, Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen 
po'i chos kyi rnam grangs le 'u stong phrag brgya pa. 
P760, vols. 22-24. 


591 



Ratna-guna-sancaya-gãthã / Ẫrya-prajnãpãramitã-ratnaguna- 
sahcava-gãthã, 'Phags pa shes rab kyi pha roỉ tu phyin pa 
sdud pa tshigs su bead pa. D13; P735, vol. 21. 

Ratna-rãải-sũtra / Ẵrya-ratna-rãsi-sũtra-mahãyãnã-sủtra, 

'Phags pa rin po che'i phung po shes bva ba theg pa chen 
po'i mdo. Section 45 of the Ratna-kuta. P760, vol. 24. 

Ratnolka-dhãranỉ / Ẵrya-ratnolka-nãma-dhãranỉ-mahãyãnã- 
sủtra, Phags pa dkon mchog ta la 'i gzungs shes bva ba 
theg pa chen po'i mdo. P472, vol. 11. 

Rãjavavãdaka / Ẫrya-rãjavavãdaka-nãma-mahăyãnã-sủtra, 

Phags pa rgyal po la gdams pa shes bva ba theg pa chen 
po'i mdo. P887, vol. 35. 

Lalỉta-vỉstara-sũtra / Ẵrya-lalỉta-vỉstara-nãma-mahãyãnã-sũtra, 
Phags pa rgya cher rol pa shes va ba theg pa chen po 'i 
mdo. Skt. ed. Vaidya 1958. P763, vol. 27. 

Vajra-ậãka / Sri-vajra-ậãka-mahã-tantra-rãja, rGyud kyi 
rgyal po chen po dpal rdo rje mkha ' 'gro zhes bva ba. 

P18. vol. 2. 

Vajrapãnỉ-abhỉseka-mahã-tantra / Arya-vajrapãni-abhiseka- 
mahã-tantra, Phags pa ìag na rdo rje dbang bskur ba'i 
rgyud chen mo. D496; P130, vol. 6. 

Vajra-ắikhara-tantra / Vajra-ẩikhara-mahã-guhya-yoga-tantra , 
gSang ba rnal 'byor chen po'i rgyud rdo rje rtse mo. p 1 1 3, 
vol. 5. 

Vynaya-ksudraka-vastsu, , 'Dul ba phran tshegs kyi bzhi. Section 
3 of the Vinaya. P1035, vol. 44. 

Vvnava-vastsu, 'Du! ba gzhi. Section 1 of the Vinaya. P1030, 
vol. 41. 

Vinaya-vibhahga, 'Dul ba mam par 'bved pa. Section 2 of the 
Vỉnaya. PI032, vols. 42-43. 

Sãlỉ-stamba-sũtra / Ẵrya-ẳãlỉ-stamba-nãma-mahãyãnã-sũtra , 
Phags pa sa lu' ỉ Ijang ba shes bva ba theg pa chen po'i 
mdo. P876, vol. 34. 

Siỉa-samyuktã-sủtra, Tshuì khrims vang dag par Idan pa'i mdo. 

P969,vol. 39. 


592 



Sraddhã-balãdhãnavatãra-mudrã-sủtra / Ẵry a-raddhã- 

balãdhãnavatãra-mudrã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags 
pa dad pa'i stobs bskved pa la 'jug pa'ỉ phvag rgya zhes 
bva ba thegpa dien po'i mdo. D201; P867, vol. 34. 

Sn-paramãdya-nãma-mahãyãnã-kalpa-rãja, dPal mchog dang 
po zhes bva ba theg pa chen po'i Hog pa'i rgyal po. D487; 
P119, voi. 5. 

Satvaka-parivarta, bDen pa po'i le'u: the íourth chapter of the 
Arya-bodhỉsattva-gocaropaya-vỉsaya-vỉkurvana-nỉrdesa- 
nama-mahayana-sũtra, Phags pa bvang chub sems dpa'i 
spvod yuỉ gyi thabs kyỉ yul la mam par 'phrul ba bstan pa 
zhes bva ba theg pa chen po'i mdo. D146; P813, vol. 32. 

Samãdhi-rãja-sũtra / Sarva-dharma-svabhã-samatã-vipancita- 
samãdhl-rã] a-sũtra, Chos tham cad kyi rang bzhin mnyam 
pa nyid mam par spros pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i 
mdo. D127;P795,voí.31. 

Sarndhi-nirmocana sũtra / Arya-samdhi-nirmocana-nãma- 
mahãyãnã-sủtra, Phags pa dgongs pa nges par 'grol pa 
shes bva ba theg pa chen po'i mdo. English trans. Powers 
1995b. P774,voL 29. 

Samputỉ-nãma-mahã-tantra, Yang dag par sbvor ba zhes bva 
ba'i rgvud chen po. P26, vol. 2. 

Satvaka-parivarta, bDen pa po'i le'u. The iburth chapter of the 
Arva-bodhisattva-gocaropava-vỉsava-vikimvana-nirdesa- 
nama-mahayana-sũtra, Phags pa bvang chub sems dpa'i 
spvod yul gvi thabs kyỉ yul la mam par 'phrul ba bstan pa 
shes bva ba theg pa chen po'i mdo. English trans. Jamspel 
1991. P8 13, volT 32. 

Sad-dharma-pundarĩka-nãma-mahãyãnã-sũtra, Dam pa 'i chos 
pa dtna dkar po shes bva ba theg pa chen po'i mdo. Skt. 
ed. Vaidya 1960a. English trans. Hurvitz 1976. P781, vol. 
30. 

Sad-dharmãnusmrty-upasthãna /Arya-Sad-dharmãnusmrty- 
upasthãna, Phags pa dam pa 'i chos dran pa nye bar gzhag 
pa. P953, vols 37-38. 


593 



Samantabhadra-caryă-pranỉdhãna Section 62 of the Ganậa- 
vyũha-sủtra. Skt. also in Pandeya 1994:139-143 under the 
title Bhadra-cari-pranidhãm-stotra. P761, vol. 26. 

Sarva-vaidalya-samgraha-sũtra / Ẫrya-sarva-vaỉdalya 
[vapulya]-samgraha-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa 
mam par 'thag pa thorns cad bsdus pa shes bva ba theg pa 
chen po'i mdo. P893, vol. 35. 

Sãgara-nãga-rãja-pariprcchã / Ãrva-sãgara-nãga-rãj a- 

pariprcchã-nãma-mahãyãnã-sũtra, 'Phags pa kìu 'i rgyal 
po rgya mtshos zhus pa shes bva ba theg pa chen po'i mdo. 
P820,vol. 33. 

Sãgaramati-pariprcchã-sũtra / Arya-sãgaramati-pariprcchã- 
nãma-mahãyãnã-sũtra, Phags pa bio gros rgya mtshos 
zhus pa shes bva ba theg pa chen po'i mdo. P819, vol. 33. 

Sỉmha-pariprcchã-sũtra / Ẵrya-simha-parỉprcchã-nãma- 
mahãyãnã-sũtra, Phags pa sengges zhus pa shes bva 
ba theg pa chen po'i mdo. Section 37 of the Ratna-kuta. 
P760,vol. 24. 

Subãhu-pariprcchã / Arya-subãhu-pariprcchã-nãma-mahãyãnã- 
sũtra, Phags pa lag bzangs kyis zhus pa zhes bva ba theg 
pa chen po'i mdo. D70; P760.26, vol. 24. 

Suvarna-prabhãsa-sủtra / Ẫrya-suvarna-prabhãsottama- 
svtrendra-rãja-nãma-mahãyãnã-sủtra, Phags pa gser 'od 
dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po shes bva ba theg pa 
chen po'i mdo. D556; P176, vol. 7. 

Sũkarỉkãvadãna-nãma-sũtra, Phag mo 'i rtogs pa bỉýod pa shes 
bva ba'ỉ mdo. Skt. ed. in Section 14 of the Divvdvaddna, 
Vaidya 1959b. P1014, vol. 40. 

Svrya-garbha-sủtra / Ẫrya-svrya-garbha-nãma-vaipulya-sũtra, 
Phags pa shin tu rgyas pa chen po 'ỉ sde nyi ma 'i snying po 
shes bva ba'i mdo. P923, vol. 36. Smrty-upasthdna. See 
Sad-dharmãnusmrty-upasthãna. 

Hasti-kaksya-sũtra, Giang po'i rtsaì zhes bya ba theg pa chen po'i 
mdo. P873, voh 34* 


594 



B. Luận Phạn Ngữ 


Ảbhỉdharma-koẳa: Abhỉdharma-koảa-kãrikã, Chos mngon pa'ỉ 
mdzod kyi tshig le'ur bvas pa. Vasubandhu. D4089; P5590, 
vol. 115. 

Abhidharma-koắa-bhãsva, Chos mngon pa'i mdzod kyi bshad 
pa. Vasubandhu. D4090; P5591, vol. 115. 

Abhidharma-samuccaya, Chos mngon pa kun ìas btus pa. 
Asanga. D4049; P5550, vol. 1 12. 

Abhỉsamayã-lamkãra / Abhỉsamayãlamkãra-nãma- 

prạịnãpãramitopadesa-sãstra-kãrikã, mNgon par rtogs 
pa'i rgyan. Maitreyanatha. D3786; P5184, vol. 88. 

Abhisamavalamkãrãloka / Ãryãsta-sãhasrikã-prajhãpãramitã- 
vyãkhyãna-abhỉsamayalamkãrãloka-nãma, , 'Phags pa shes 
rab kyi pha roỉ tu phyinpa brgyad stong paĩ bshad pa mngon 
par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba shes bva ba. Haribhadra. 
Skt. ed. Wogihara 1973. P5189, vol. 90. 

Astaksana-kathã, Mi khom pa brgyad kyi gtam. Asvaghosa. P5423, 
vol. 103. 

Ãrya-Buddhãnusmrti, 'Phags pa sangs rgvas rjes su dran pa. 
P5433, vol. 103. 

Aryăsta-săhasrikã-prajnãpãramitã-vyãkhyãna- 

abhỉsamayalamkãrãloka, Phags pa shes rab kyi pha roì tu 
phyin pa brgvad stong pa 'i bshad pa mngon par rtogs pa 'ỉ 
rgyan gvi snang ba zhes bva ba. Haribhadra. D3791; 
P5189, vol. 90. 

Uttara-tantra-ẳãstra. See Mahãyãnottara-tantra-ảãstra. 

Udãna-varga / Udãna-varga-vỉvarana, Ched du bỉýod pa'i tshoms 
kyi mamgyỉ 'greỉpa. Prajnavarman. P5601, vol. 119. 

Karma-vibhahga- nãma, Las mam par 'bvedpa. Atisa. P5356, vol. 
103. 

Krsna-yamãrì-paíyỉkã / Sri-krsna-yamãri-mahã-tantra-rãja- 
paiyikã-ratna-pradĩpa-nãma ,dPa! gshỉn rje'ỉ Agra nag po'i 
rgyud kyi rgyaỉ po chen po'i dka' 'greỉ rin po che'i sgron ma 
shesbva ba. Ratnakarasanti. P2782, vol. 66. 


595 



Kãẳyapa-paritvarta-tĩkã / Ẫrya-mahã-ratnakũta-dharma- 
paryãya-ẩata-sãhasrika-kãẩyapa-parítvarta-tĩkã, 'Phags 
pa dkon mchog brtsegs pa chen po 'i chos kyi mam grangs 
le 'u stong phrag brgya pa las 'od srungs kyi le 'u rgya cher 
'grel pa. Sthiramati. D4009; P5510, vol. 105. 
Gunãparyanta-stotra, Yon tan mthaỳas par bstod pa. 

Triratnadasa. DI 155; P2044, vol. 46. 

Guru-kriyã-krama, Bla ma'i bva ba'i rim pa. Atisa. D3977; 
P5374, vol. 103. 

Guru-pancãsĩkã, ma Inga bcu pa. Asvaghosa. Skt. partial ed. Levi 
1929. English trans. Sparham 1999. P4544, vol. 81. 
Catur-vỉparyaya-parỉhãra-kathã, Phyỉ ci logbzhi spangs pa'i gtam. 
Matricitra. P5669, vol. 129. 

Catuh-ảataka: Catuh-ẳataka-ẩãstra-kãrikã -nãma, bsTan bcos 
bzhi brgya pa zhes bva ba'i tshig le'ur bvas pa. Aryadeva. 
D3846; P5246, vol. 95. 

Candra-ra] ã-Iekha, rGval po zla ba la springs pa'i phrỉn yig. 6ri 
dagan-mltrananda. P5689, vol. 129. 
Caryã-melãpaka-pradĩpa, sPvod pa bsdus pa'i sgron ma. 
Aryadeva. P2668, vol. 61. 

Caryã-samgraha-pradĩpa, sPvod pa bsdus pa'i sgron ma. Atisa. 
P5379 andP5357, vol. 103. 

Cittotpãda-samvara-vidhi-krama, Sems bskved pa dang sdom pa 
'ỉ cho ga 'ỉ rim pa ( krama is not íòund in the title at the start 
of the work). Atisa. D3969; P5364, vol. 103. 

Jãtaka-mãlã, sKves pa'i rab kyi rgyud. Aryasura. D4150; P5650, 
vol. 128. 

Nyãya-bindu-prakarana, Rigs pa'i thigs pa shes bva ba'i rab tu 
bvedpa. Dhannakirti. English trans. Stcherbatsky 1962. 
P5711.V01. 130. 

Tarka-jvãlã / Madhyamaka-hrdaya-kãrỉkã- vrtti -tarka-jvãlã, dBu 
ma'i snyingpoĩ 'grel pa rtogge 'barba.n Bhavaviveka. 

P5256, vok 96. 


596 



Trỉmsỉka-bhasya, Sum cu pa’i bshad pa. Sthiramati. P5565, vol. 

113. 

Triẩarana-gamana-saptati, , gSum la skvabs su 'gro ba bdun cu pa. 
Candrakirti. P5478, vol. 103. 

Daẳakuảaìa-karma-pahta-nirdeẳa , Mi dge ba bcu'i ìas kyi lam 
bstanpa. Asvaghosa. P5416, vol. 

Deẳanã-stava, bStiags pa'ỉ bstod pa. Candragomin. DI 159; 
P2048, vol. 46. 

Desanã-stava-vrtti, bShags pa'i bstod pa'i 'greì pa. Buddhasanti. 
P2049, voi. 46. 

Dharmãnusmrty, Chos rje su dran pa. P5434, vol. 103. 
Panca-skandha-prakarana, Phung po Ingaĩ rab iu bved pa. 
Vasubandhu. P5560, vol. 1 13. 

Paramitã-samãsa-nãma. Pha rol tu phyỉn pa bsdus pa zhes bva 
ba. Aryasura. D3944; P5340, vol. 103. 
Prajhã-pãramitã-stotra, Shes rab kyi pha roì tu phyin ma'i bstod 
pa. Nãgãrjuna. DI 127; P2018, vol. 46. 
Prajhãpãramitã-bhãvanã-kramopadeẳa.The Sanskrit title is 
reconstructed. Pha roì tu phyỉn pa'ỉ theg pa'i bsgom pa'i rim 
pa'i man ngag. Ye shes grags pa (Jnanakirti). P53 17, vol. 102. 
Prajnãpãramitopadesa, Shes rab kyi pha roỉ tu phyin pa'i man 
ngag. Ratnakarasanti. P5579, vol. 1 14. 

Prajhã-pradĩpa-ịĩkã, Shes rab sgron ma'i rgya cher 'greì pa. 

Avalokitavrata. P5259, vols. 96-97 . 
Prajnã-pradĩpa-mũỉa-madhyamaka-vrtti, dBu ma'i rtsa ba'i 'grel 
pa sỉtes rab sgron ma. Bhavaviveka. P5253, vol. 95. 
Prajhã-sataka-nãma-prakarana, Shes rab brgya pa zhes bva ba'i rab 
tu bvedpa. Nãgãrjuna. D4328; P5820, vol. 144. 
Pranidhãna-saptati/Pranidhãna-saptati-nãma-gãthã, sMon lam 
bdun cu pa shes bva ba 'ỉ tshigs su bead pa. The author of 
both versions according to p is gZhan la phan pa'i dbyangs 
dGon pa pa. Beresíord saj's the author is Aryasurya (sic). 
English trans. Beresíord 1979. P5430, vol. 103, and 
P5936, vol. 150. 


597 



Pratĩtya-Samutpãdadỉ-vỉbhanga-nỉrdesa, rTen cing 'brel bar 
'bvung ba dang po dang mam par dbve ba bshad pa. 
Vasubandhu. P5496, vol. 104. 

Pratĩtya-samutpãda-hrdaya-kãrỉkã, rTen cing 'brel par 'byung 
ba'i snyỉng po'i tshig le'ur bvas pa. Nagarjuna. Skt. ed. 
Gokhale and Dhadphale 1978. P5467, vol. 103. 
Pramãna-varttỉka-kãrỉkã, Tshad ma mam 'greỉ gyi tshig le'ur bvas 
pa. Dharmakĩrti. P5709, vol. 130. 

Prasannapadã / Mũla-madhyamaka-vrttỉ-prasanna-padã, dBu 
ma rtsa ba'i 'grel pa tshig gsal ba zhes bva ba. Candrakirti. 
P5260, vol. 98. Also: Dharamsala: Tibetan Publishing 
House, 1968. 

Prasphuta-padã / Abhisamavã-lahkãra-prajnãpãramitopadesa- 
sãstra-tĩkã-prasphutapadã-nãma, Shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa 'ỉ man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa 'i 
rgyan gyi tshig le'ur bvas pa'i 'grel bshad tshig rab tu gsaì 
ba zhes bva ba. Dhannamitra. P5194, vol. 91. 
Buddhapãlỉta-mũla-madhyamakavrttỉ, dBu ma'ỉ rtsa ba'i 'grel pa. 
Buddhapãlita. P5242, vol. 95. 

Bala-gotra-parivarta, sTobs kyi rigs kyi ỉe'u. Eighth chapter of 
Yoga-carva-bhumau-bodhisattva-bhumi, rNal 'bvor spvod pa'i 
sa ìas bvang chub sems dpa'i sa. Asariga. D4037; P5538, vol. 
110 . 

Bodhicitta-vivarana, Byang chub sems kyi 'grel pa. Nãgãrjuna. 
DI 801; P2666, vol. 61. 

Bodhỉcỉtta-vỉvarana-tĩkã, Byang chub sems kyi 'grel pa 'i mam 
par bshad pa. Smrtijnanakirti.P2694, vol. 62. 
Bodhi-patha-pradĩpa, Bvang chub lam gyi sgron ma. Atisa. 

Englỉsh trans. Sherbourne 79S3..P5343, vol. 103. 
Bodhicỉltotpãda-samãdãna-vidhỉ, Bvang chub kyi scms bskved pa 
dang vi dam blang ba'i cho ga (yi dam should be emended to 
du). Jetari. D3968; P5363, vol. 103. 

Bodhi-patha-pradĩpa, Bvangchub lam gyỉ sgron ma. Atisa. D3947; 
P5343, vol. 103. ’ 


598 



Bohdỉ-mãrga-pradĩpa-paíyỉkã-nãma, Bvang chub lam gyỉ sgron 
maĩ dka' 'grel. Atisa. D3948; P5344, vol. 103. 
Bodhisattva-caiyãvatãra, Bvang chub sems dpa'i spvod pa ỉa 'jug 
pa. Santideva. Skt. and Tibetan ed., Bhattacharya 1960. 
P5272, vol. 99. 

Bodhisattva-bhũmỉ: Yogã-caryã-bhũmau-bodhisattva-bhũmi, rNaỉ 
'byor spyod pa'ỉ sa las byang chub sems dpa'i sa. Asahga. 
D4 0 3 7 ; p 55 3 8 , vol. 1 1 0. 

Bodhisattva-yogã-caryã-catuh-ẳataka-tĩkã, , Byang chub sems 
dpa 'i rnal 'byor spyod pa bzhi brgva pa 'i rgya cher 'grel 
pa. Candrakirti. P5266, vol. 98. 

Bodhỉsattvãdỉkarmỉka-mãrgãvatãra-desanã, Byang chub sems dpa' 
las dang po pa'i lam la 'jug pa bstan pa. Atisa. D3952; 
P5349, vol. 103. 

Bodhisattvãvadãna-kalpalarã, Byang chub sems dpa 'i rtogs pa 
btýod pa'i dpagbsam gyi 'khri shing. Ksemendra. P5655, 
vối. 129. 

Bhãvana-krama, sGom pa'i rim pa. Kamalasila. D39 15-39 17; 
P53 10-53 12, vol. 102. 

Madhyamãlamkãra-paíyikã, dBu ma 'i rgyan gyi dka ' 'grel. 

Kamalasila. P5286, vol. 101. 

Madhyamãlamkãra-kãrikã, dBu ma'ỉ rgyan gyi tshig le'ur byas 
pa. Santaraksita. P5284, vol. 101. 

Madhyamakãloka-nãma, dBu ma snang ba zhes bya ba. 

Kamalasila. P5287, vol. 101. 

Madhyamaka-hrdaya-kãrikã, dBu ma'i snying po'i tshig le'ur byas 
pa. Bhavaviveka. D3855; P5255,voĩ.96. 
Madhyamakãvatãra-nãma, dBu ma la 'jug pa zhes bya ba. 

Candrakĩrti. D3861; P5262, vol. 98. 
Madhyamakãvatãra-bhãsya, dBu ma la 'jug pa bshad pa zhes bya 
ba. Candrakữti. D3862; P5263, vol. 98. 
Madhvamakãvatãra-tĩkã, dBu ma la 'jug pa 'i 'grel bshad ces bya 
ba. Jayananda. P5271, vol. 99. 

Madhyamakopadesa-nãm, dBu ma'i man ngag ces bya ba. Atisa. 
P5324, vol. 102. 


599 



Madhyãnta-vỉbhãga-tĩkã, dBus dang tnlha ' rnam par 'bved pa 'i 
tshig le'ur bvas pa. Maitreya. P5522, vol. 108. 

Mahãyãnã-sũtralamkãra-kãrỉkã, Theg pa chen po'i mdo sde'i 
rgyan gyi tshig le'ur bvas pa. Maitreyanatha. P5521, vol. 
108. 

Mahãyãnã-sũtralamkãra-bhãsya / vyakhya, Thegpa chen po'i 
mdo sde'i rgyan gyi bshad pa. Vasubandhu. P5527, 
vol. 108. 

Mũlamãdhyamka-kãrỉkã / Prajhã-nãma-mũlamãdhyamka- 
kãrikã, dBu ma rtsa ba'i tshig le'ur 
bvas pa shes rab ces bva ba. Nagarjuna. Skt. ed. de Jong 
1977. English trans. Garbeld. 1995. P5224, vol. 95. 

Mahãyãna-patha-sãdhana-varna-samgraha, Theg pa chen po'i lam 
gyi sgrub thabs vi ger bsdus pa. Atisa. D3954-P5351, vol. 
103. 

Mahãyãna-patha-sãdhana-samgraha, Theg pa chen po 'i lam gyi 
sgrub thabs shin tu bsdus pa. Atisa. P5352, vol. 103. 

Mahãyãna-samgraha, Theg pa chen po bsdus pa. Asanga. D4048; 
P5549, vol. 112. 

Mahãyãnã-sũtralamkãra-kãnkã, Theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan 
gyỉ tshlg le'ur bvas pa. Maitreyanatha. D4020; P5521; vol. 
109. 

Mãha-rãja-kanỉska-lekha, rGval po chen po ka ni ka la sprỉngs pa'i 
sprỉngyỉg. Maticitra. P5411,vol. 103. 

Mahãyãnottaratantra-ắãstra, Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan 
bcos. Also called Rntna-gotra-vibhaga, dKon mchog gi rigs 
mam par dbve ba. Maitreyanatha. D4024; P5525, vol. 108. 

Miắraka-stotra-nãma, sPel mar bstod pa shes bya ba. Dignaga. 
P2041 , voi. 46. 

Yukti-sasthikã-vrtti, Rigs pa drug cu pa'i 'grel pa. Candrakirti. 
P5265, vol. 98. 

Yogã-caryã-bhũmi, rNal 'byor spvod pa'i sa. Asanga . P5536- 
5543, vols. 109-111. Sa 'ị dngos gzhi, the Tibetan name for 
the first part of the Yogã-caryã-bhũmi (P5536), and perhaps 
for all parts except the Viniẳcava-samgrahani, Srãvaka-bhũm, 


600 



and Bodhisattva-bhũmi, is rendered Yogã-caryã-bhũmỉ in 
the translation. 

Yogã-caryã-bhũmỉ-nỉrnaya-samgraha, rNaì 'bvor spvod pa'i sa 
mam pargtan la dbab pa bsdu ba. Asanga. This is the 
Vỉnỉscaya-samgrahanỉ. The Skt. title here suggests rNal 'bvor 
spvod pa'i sa mam par nges pa bsdu pa. P5539, vol. 110. 

Yogã-caryă-bhủmau-bodhỉsattva-bhũmỉ, rNaì 'byorspyod pa'i sa ìas 
Byang chub sems dpa'i sa. Asanga. Skt. ed. Dutt 1966. 
P5538, vol. 110. 

Yogã-caryã-bhũmau-srãvaka-bhũmỉ, rNaỉ 'bvor spvod pa'ỉ sa ìas 
Nvan thos kyi sa. Asanga. Skt.ed. Shukla 1973. P5537, vol. 
110 . 

Yogã-carvã-bhũmau-vastu-samgraha, rNaì 'byor spvod pa'i sa 
las gzhỉ bsdu ba. Asariga. P5540, vol. 111. 

Ratnagotravibhãga. See Mahãyãnottaratanừa Sãstra. 

Ratnãvalĩ: Rãja-parikathã-mala/raừiãvaỉĩ, rGval po ỉa gtarn bva ba 
rin po che’ỉ phrengba. Nãgãrjuna. D4158; P5658, vol. 129. 

Lokãtĩta-stava, 'Jig rten ìas 'das par bstod pa. Nagarjuna. P2012, 
vol. 46. 

Varnãrha-varna-stotra / Varnã-varne-bhagavato-buddhasva- 
stotre-sãkva-stava, Sangs rgyas bcom Idan 'das ỉa bstod pa 
bsngags par 'as pa bsngags pa ỉas bstod par mi nus par bstod 
pa. Aryasura/Maticitra. P2029, vol. 46. 

Varnã-varne-bhagavato-buddhasva-stotre-sãkva-stava, Sangs rgyas 
bcom Idan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las 
bstod par mi mis par bstod pa. Aryasura/ Matricita/ 
Matrceta. P2029, vol. 46. 

Vỉgraha-vyãvartanĩ-kãrikã-nãma, rTsod pa bzlog pa'i tshig le'ur 
bvas pazhes bva ba. Nagarjuna. P5228, vol. 95. 

Vỉgraha-vyavãrtini-vrtti, rTsod pa bzlog pa'i 'grel pa. Nagarjuna. 
P5232, vol. 95. 

Vinaya-sũtra, 'Dul ba'i mdo. Gunaprabha. P5619, vol. 123. 

Vinava-sũtra-tĩkã, 'Dul ba'i mdo'i rgya cher 'grel pa. Dhannamitra. 
P5622, vols. 124-126. 

Viniẩcaya-samgrahani see Yogã-caryã-bhũmi-nỉrnaya-samgraha. 


601 



Vỉẳesa-stava, Khvad par du 'phags pa’i bstod pa. 

Udbhatasiddhasvamin. P2001, vol. 46. 
Vvakta-padã-suhrỉ-ỉekha-ũkã bShes pa'i sprỉng vig gi rgya cher 
bshadpa tshỉggsal ba. Mahamati. P5690, vol. 129. 
Sata-pancãảataka-stotra / Sata-pancãảataka-nãma-stotra, brGva 
Inga bcu pa shes bva ba'i bstod pa. Asvaghosa. P2038, vol. 
46. 

Siksã-samuccaya Siksa-samuccava, bSỉab pa kun ìas btus pa. 
Santideva. Skt. ed. Vaidya 1960b. English trans. Bendall 
and Rouse 1971. P5336, vol. 102. 

Siksã-samuccaya-kãrikã, bSỉab pa kun ỉas btus pa tshig le'ur bvas 
pa. Santídeva. D3939; P5335, vol. 102. 
Sủnyatã-saptati-kãrikã-nãma, sTong pa nyid bdun bcu pa'i tshig 
le'ur bvas pa zhes bva ba. Nagarjuna. P5227, vol. 95. 
Sisva-Iekha, Sỉob ma ỉa sprỉngs pa'i springyig. Candragomin. 

Skt. partial ed. Minareff 1890.P5683, vol. 129, and 
P5410, vol. 103. 

Soka-vinodana, Mva ngan bsaì ba. Asvaghosa. P5677, vol. 

129. 

Samghãnusmrtỉ, dGe 'dun rje su dran pa. P5435, vol. 103. 
Samvrti-bodhicitta-bhãvanã / Samvrti-bodhicitta- 

bhãvanopadeắa-[varna-samgraha] , Kun rdzob bvang 
chub kyi sems bsgom pa'i man ngagyi ger bris pa. 

Asvaghósa. P5307, voi. 102 

Saặ-anga-ẩarana-[gamana\ , sKvabs 'gro van ỉagdrugpa. 
Vimalamitra. P5367, vol. 103. 

Sapta-kumãrỉkãvadãna, gZhon nu ma bdun gyi rtogs pa btýod 
pa. Guhyadatta. P5419, vol. 103. 
Samãdhi-sambhãra-parivarta. Ting nge 'dzin gyi tshogs kyi 
le'u. Bodhibhadra. P3288, vol. 69, and P5398, vol. 103 
Sambhãra-parikathã, Tshogs kyi gtam. Vasubandhu. English trans. 

Nakatani 1987. P5422, vol. 103. 

Satva-dvavãvatãra, bDenpa gnyis la 'jugpa. Atisa. P5298, vol. 
101 . 


602 



Subhasita-ratna-karandaka-katha, Legs par bshad pa rin po che 
za ma tog Ita bu'i gtam.[ Aryajsura. P5668, vol. 129, and 
P5424, voi. 103. 

Sũtra-samuccava, mDo kun las btus pa. Nãgãrjuna. D3934; P5330, 
vol. 102.’ 

Suhrl-lekha, bShes pa'i sprỉng yig. Nãgãrjuna. D4182; P5682, vol. 
129. 

Hrdaya-niksepa, sNving po nges par bsdu ba. Atisa. P5346, vol. 
103. 

c. Luận Tạng Ngữ 

Anonymous. 1964. Byang chub lam rim chen mo'i sa bead. 
Dharamsala: Sherig Parkhang. 

dGe-bshes-rong-pa-phyag-sor-ba. See Nag-tsho, rNam thar 
rgyas pa. 

dGe-bshes-zul-phu-ba. See Nag-tsho, rNam thar rgyas pa. 

Ngag-dbang-rab-brtan (sDe-drug-mkhan-chen-ngag-dbang-rab- 
brtan). See 'Jam-dbyangs-bzhad-pa et al. 

'Jam-dbyangs-bzhad-pa et al. 1972. mNyam med rje blsun tsong 
kha pa chen pos mdzad pa'i bvang chub lam rim chen mo'i 
dka' ba'i gnad mams mchan bu bzhi'i sgo nas legs par bshad 
pa theg chen lam gyi gsal sgron (abbreviated title Lam rim 
mchan bzhi sbrags ma). New Delhi: Chophel Lekden. 

sTag-bu-yongs-'dzin Ye-shes-rgya-mtsho. 2002. Bvang chub lam 
rim chen mo'i sa bead kyi thog nas skves bu gsum gyi rim pa'i 
man ngag gi gnad bsdus gsal ba 'i sgron me. Varanasi: 
Ladakh Atisa Dharma Center. 

Dol-pa-rog-shes-rab-rgya-mtsho/Dol-pa-dmar-zhur-pa. Be 'u bum 
sngon po. Bo-do-wa's (Po-to-ba) Be'u bum sngon po ( Be'u 
bum) arranged by Dol-pa Shes-rab-rgya-mtsho. 

Nag-tsho (Nag-tsho-lo-tsa-ba-tshul-khrims-rgyal-ba). Khams 
gsum chos kyi rgyal po dpal Idan mar me mdzad ye shes la 
bstod pa’i rab tu byed pa tshigs bead brgyad cu pa. In Legs 
par bshad pa bka' gdams rin po che’i gsung gi gees btus nor 

603 



bu'i bang mdzod (abbreviated title bKa' gdams bees btus). 
Compiled, by Ye-shes-don-grub-bstan-pa’i-rgyal-mtshan. 
Delhi: D. Tsondu Senghe, 1985. 

Jo bo rje dpal Idan mar me mdzad ye shes kyi mam thar 

rgyas pa. Varanasi: E. 

Kalsang, 1970. The Tibetan tradition attributes this work 
to Nag-tsho, although the colophon States that Nag-tsho's 
account was gathered by dGe-bshes-rong-pa-phyag-sor-ba 
and written down by dGe-bshes-zul-phu-ba. 

Bo-do-wa's (Po-to-ba) Be'u bum sngon po ( Be'u bum ) arranged by 
Dol-pa Shes-rab-rgya-mtsho. 

Pha-bong-kha (Pha-bong-kha-pa-byams-pa-bstan-'dzin-’phrin- 
las-rgya-mtsho). 1973. Bvang chub lam rim chen mo mchan 
bu bzhi sbrags kvi skor dran gso'i bsnvel bvang mgo smos 
tsam du mdzad pa. In The Collected Works of Pha-bon-kha-pa 
Byams-pa-bstan-'dzin-phrin-las-rgya-mtsho. Vol. 5. New 
Delhi: Chophel Lekden. 

Ba-so-chos-kyi-rgyal-mtshan. See 'Jam-dbyangs-bzhad-pa et al. 

Bra-sti (Bra-sti-dge-bshes-rin-chen-don-grub). See 'Jam- 
dbyangs-bzhad-pa et al. 

Tsongkhapa. 1985. sKyes bu gsum gyi rnyams su bỉang ba'i rim pa 
tlwms cad shang bar ston pa'ỉ bvang chub lam gyi rim pal 
Bvang chub lam rim che ba. Zi-ling (Xining): Tso Ngon 
(mTsho sngon) People's Press. Also: Ganden Bar Nying, 
early nitcenth century; and Dharamsala, 1991. 

. dBu ma la 'jug pahmam bshad dgongs pa rab gsal. In The 

Complete Works of Tsongkhapa. Vol. Ma: 1-267. dGa' ldan 
phun tshbgs gling woodblocks, gTsang, Tibet, n.d. 

. dBu ma rtsa ba'i tshig le'ur bvas pa'i mam bshad rig pa'i rgya 

mtsho. Also alled rTsa she tlk chen. In The Complete Works 
of Tsongkhapa. Vol. Ba: 1-282. dGa’ ldan phun tshogs gling 
woodblocks, gTsang, Tibet, n.d. 

. Bvang chub lam gyi rim pa chung ba. Also called Lam rim 

'brỉng. In The complet Works of Tsongkhapa. Vol. Pha: 1- 


604 



201. dGa' ldan phun tshogs gling woodblocks, gTsang, 
Tibet, n.d. 

. Bvang chub gzhug lam. In Coììected Works. Vol. 2. (Gedan 

Sungrab Minyam Gyunphel Series, vol. 80.) New Delhi: N. 
G Demo, 1975. 

bLo-ldan-shes-rab. sPring yig bdud rtsVi thigs pa. 

Sha-ra-ba/Shar-ba-pa Yon-tan-grags. Be'u bum dỉnarpo. 

Ye-shes-rgyal-mtshan (Tshe-mchog-gling Ye-shes-rgyal- 
mtshan). Byang chub lam gyi rim pa’i bla ma brgyud pa’i 
mam par thar pa rgyal bstan mdzes pa’i rgyan mchog phui 
byung nor bu’i phreng ba. Published as Lives of the 
Teachers of the Lam-rim Precepts. Vol. 1. New Delhi: 
Ngawang Gelek Demo, 1970. 

Ye-shes-don-grub-bstan-pa'i-rgyal-mtshan. See Nag-tsho, bKa' 
gdams bees btus. 

Ye-shes-sde. bZang spvod kyi 'grel pa bzhi'i don bsdus nas brjed 
bvang du bvas pa. The Skt. title Bhadra-carya-catustika- 
pindarthabhismarana is given in parentheses. P5846, vol. 
145 

gSer-mdog-pan-chen Shakya mChog ldan. sPrỉng vig bdud rtsVỈ 
thigs pa'i mam bshad dpag bsam vong 'du'i ljon phreng. 

Zhwa-dmar-bstan-’dzin. 1972. Lhag mthong chen mo'i dka'gnad 
mams brjed bvang du bkod pa dgongs zab snang ba'i sgron 
me. Delhi: Mongolian Lama Guru Deva. 

A-kya-yongs-'dzin, dByangs-can-dga’-ba'i-blo-gros. 1971. Bvang 
chub lam gyi rim pa chen mo las byung ba'i brda bkroỉ nyer 
mkho bsdus pa (abbreviated title Lam rim brda bkroĩ). In The 
Collected IVorks ofA-kva Yons-hdzỉn. Vol. 1. New Delhi: 
Lama Guru Deva. 

D. Các Nghiên Cứu Gần Đây 

Bagchi, s., ed. 1967. Suvarnaprabhãsottamasũtra. Darbhanga: 
Mithila Institute. 


605 



1970. mahãyãnã-sũtralankăra of Asahga. Darbhanga: Mithila 

Institute. 

Bareau, André. 1955. Les sectes bouddhỉques du Petit Vehỉcule. 
Paris: Ecole (rancaise cTExtrême-Orient. 

Bendall, c., ed. 1903-1904. "Subhãảỉta-samgraha: An Anthology 
of Extracts...". Le Museon 4 (1903): 375-402 and 5 
(1904):’5-46. 

Bendall, c, and W.H.D. Rouse. 1971. Sỉksãsamuccava. 1922. 
Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass. 

Beresíòrd, Brian c, with L.T. Doboom Tulku et al. 1979. 
Aryasurya's Aspiration and A Meditation on Compassion. 
Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives. 

1980. Mahuyana Puriíícaúon. Dharamsala: Library of 

Tibetan Works and Archives. 

Bemhard, Franz, ed. 1965. Udanavarga, Sanskrit Text. 2 vols. 
Akademie der Wissen-schaftengottingen. Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht. 

Bhattacharya, Vidhushekhara. 1931. The Catuhảataka of 
Ẫrvadeva. Calcutta: Visva-bharati Book-shop. 

, ed. 1960 . Bodhiccuyãvatãra. Calcutta: The Asiatic Society. 

Buescher, John. 1982. "The Buddhist Doctrine of Two Truths in 
the Vaibhasika and Theravada Schools." Ph.D. diss., 
University of Virginia. 

Chandra, Lokesh. 1982. Tỉbetan-Sanskrỉt Dỉctỉonary. Indo-Asian 
literature, 3.1959-61. Reprint, Kyoto: Rinsen Book Co. 

Chattopadhyaya, Alaka. 1981. Atlsa and Tibet. Delhi: Motilal 
Banarsidass. 

Cleary, Thomas. 1985-87. The Flower Ornament Scripture: A 
Transìation of the Avatamsaka Sutra. 3 vols. Boston and 
London: Shambhala Publications. 

Conze, Edward. 1954. Treatise on Reunion with the Absolute. Serie 
Orientale Roma, 6. Rome: Istituto Italiano per il Medio ed 
Estremo Oriente. 

1973. The Per/eetìon ofWisdom ỉn 8,000 Lines and Its Verse 

Summary. Bolinas: Four Seasons Foundation. 


606 



, ed. and trans. 1979. The Large Sutra on Perfect Wisdom. 

Delhi: Motilal Banarsidass. 

Cozort, Daniel. 1986. Highest Yoga Tantra. Ithaca, NY: Snow 
Lion Publications. 

Crosby, Kate, and Andrew Skilton. 1995. The Bodhỉcaryãvatãra. 
Oxíòrd and New York: Oxibrd University Press. 

Cutler, Joshua w.c., et al. 2000 and 2002. The Great Treatỉse 
on the Stages of the Path to Enlightenment. Vols. 1 and 3. 
Ithaca, NY : Snow Lion Publications. 

Das, Sarat Chandra. 1985. Tibetan-English Dictionarv. 1902. 
Reprint, New Delhi: Motilal Banarsidass. 

de Jong, J.w., ed. 1977. Madhyamaka-karìka. Madras: Adyar 
Library and Research Centre. 

de Jong, J.w. 1978. "Textcritical Notes on the Prasannapadã" 
Indo-lranỉan Journal 20: 25-59 and 217-252. 

1987. A Brỉef History of Buddhist Studies in Europe and 

America. 2nd rev. ed. Bibliotheca Indo-Buddhica, 33. 
Delhi: Sri Satguru Publications. 

, ed. 1977. Mãdhvamka-kãrikã. Adyar: Theosophical 

Society. 

Dessein, Bart, Collett Cox, et al. 1998. Sarvastỉvada Buddhist 
Scholastỉcỉsm. Handbuch der Orientalistik. Zweite 
Abteilung Indien; 1 1 Bd. Leiden: Brill. 

Dhargyey, Geshe Ngawang. 1982. An Anthology ofWell-Spoken 
Advice. Vol. 1 .Dharamsala: Library of Tibetan Works and 
Archives. 

Dreyiìis, Georges. 1997. Recognừing Reaìỉtv: DharmakĩrtVs 
Phỉlosophv and Its Tibetan Interpretations. Albany: State 
University of New York Press. 

Driessens, Georges, trans. 1990 and 1992. Le grand Uvre de la 
progression vers Peveỉl. 2 vols. Jujurieux and Saint-Jean- 
le-Vieux: Editions Dharma. 

Dunne, John, and Sara McClintock. 1997. The Precious 
Garland: An Epistle to a King. Boston: Wisdom 
Publications. 


607 



Dutt, Nalinaksha, ed. 1966. Bodhỉsattva-bhũmỉ. Tibetan Sanskrit 
Works Series, 7. Patna: K.p. Jayaswal Research Institute. 

Dutt, Sukumar. 1962. Buddhỉst Monks and Monasterỉes ofIndia. 
London: George Allen &Unwin. 

Eckel, Malcolm David. 1987. Jhãnagarbha's Commentary on 
the Dỉstỉnctỉon Between the Two Truths. Albany: State 
University o/New York Press. 

Edgerton, F. 1972. Buddhỉst Hybrỉd Sanskrit Grammar and 
Dỉctỉonary. 2 vols. 1953. Reprint, Delhi: Motilal 

Banarsidass. 

Eimer, Helmut. 1977. Berichte ỉiber das Leben des Atisa 
( Dỉpamkarasrljnana ). Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 

1979. rNam thar rgyas pa, Materiaìien zu einer Biographie 

des Atisa (. Dipamkarasrịịnana ). In Asiatỉsche Forschungen 
67. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 

Ferrari, A., ed. 1946. "II 'Compendio delle Perfezioni’ di 
Ãryasũra." Annalỉ Lateranensi 10:9-101. 

Fry, Stanley. 1981. Sutra of the Wise and the FooIish. 

Dharamsaia: Lihrary of Tibeian Works and Archives. 

Ganguly, Anil Baran. 1962. Sỉxtỵ-Four Arts ỉn Ancỉent India. 

New Delhi: The English Book Store. 

Garíĩeld, Jay. 1995. The ýundamental Wỉsdom of the Middỉe 
Wav. New York: Oxíòrd University Press. 

Gokhale, v.v. 1946. "The Text of the Abhidharmakoẳa of 
Vasubandhu." dournaỉ of the Bombav Branch, Royaì 
Asiatic Societv 22: 73-102. 

1947. "Fragment of the Abhỉdharma-samuccaya of Asaủga." 

dournaỉ of the Bombav Branch, Roval Asiatic Socỉetv 23: 
13-38. 

Guenther, Herbert V. 1971. The jewel Ornament of 

Liberation. Berkeley: Shambhala. 

Gunaratana, Henepola. 1985. The Path of Serenỉty and Insỉght: 
An Expìanatỉon of the Buddhist dhãnas. Columbia, 
Missouri: South Asia Books. 

Gyatso, Geshe Kelsang. 1980. Meaningful to Behoỉd. London 
and Boston: Wisdom Publications. 


608 



Hahn, Michael. 1982. Nãgãrjuna's Ratnavali. Vol. 1. Bonn: 
Indica et Tibetica Verlag. 

Hartmann, Jens-Uwe, ed. and trans. 1987. Das varnãrha-varna- 
stotra des Mãtrceta. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Hirakawa, A. 1990. A í Hstorv of Indỉan Buddhỉsm: From 
Sãkyamunỉ to Early Mahavana. Asian Studies at Hawaii, 
36. Honolulu: University of Hawaii Press. 

Hopkins, Jeffrey. 1980. Compassion ỉn Tibetan Buddhism. 
London: Ryder and Co. 

. 1996. Meditation on Emptỉness. Rev. ed. Boston: Wisdom 

Publications. 

. 1998. Buddhỉst Advice for Living and Liberation: 

Nãgãrjuna’s Precious Garland. Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications. 

Homer, LB. 1938-1966. The Book of Dỉscỉplỉne. Vols. 1-3. London: 
Humphrey Milíbrd. Vols. 4-6. London: Luzac and 
Company, Ltd. 

Hurvitz, Leon. 1976. Scripture of the Lotus Blossom of the Fine 
Dharma. New York: Columbia University Press. 

Jamspal, Lozang. 1991. "The Range of the Bodhisattva: A Study 
of an Early Mahayana-sutra^Aryasatyakapariyarta' 
Discourse of Truth Teller." Ph.D. dissertation,Columbia 
University. 

Jamspal, Lozang, et al. 1981. Nagdrjuna's Letter to King 
Gautamỉputra. Delhi: Motiĩal Banarsidass. 

Johnston, E.H., ed. 1950. Ratnagotravibhãga-mahãvãnottaratantra 
sãstra. Patna: Bihar Research Society. 

Johnston, E.H., and Kunst, A. 1990. "The Vỉgrahavyãvartanĩ with 
the author's commentary." Melanges chỉnoỉs et bouddhiques 
9 (1951): 99-152. Reprinted in The Dialectical Method of 
Nãgãỉỹuna. Third edition. Delhi: Motilal Banarsidass. 

Jones, J.J. 1956. The Mahavastu. Vol. 3. London: Luzac and 

Company, Ltd. 

Kanakura, Yensho, et al., eds. 1953. A Cataìogue of the Tohoku 
University Coììection ofTibetan Works on Buddhism. Sendai: 
Tohoku University. 


609 



Khangkar, Tsultrim Kelsang, ed. 2001. rje tsong kha pa'ỉ lam rim 
chen mo'i lung kltungs gsal bved nyi ma. Japanese and 
Tibetan Culture Series, 6. Kyoto: Tibetan Buddhist Culture 
Association. 

Klein, Anne. 1994. Path to the Middle. Albany: State 

University of New York Press. 

Kloetzli, Randy. 1983. Buddhỉst Cosmology. Delhi: Motilal 
Banarsidass. 

Krang-dbyi-sun et al., eds. 1985. Bod rgya tshỉg mdzod chen mo. 3 
vols. Beying: Mi-rigs-dpe-skrun-khang. 

La Vallée Poussin, Louis de, ed. 1970a. Mũlamãdhyamka-kãrikã de 
Nãgãỉỹuna avec la Prasannapadã Commentaire de 
Candrakĩrtì. Bibliotheca Buddhica, 4.1903-1913. Reprint, 
Osnabrũck: Biblio Verlag. 

. 1970b. Madhvamakãvatãra par Candrakĩrti. Bibliotheca 

Buddhica, 9.1907. Reprint, Osnabriick: Biblio Verlag. 

1971. L' Abhỉdharmakoẳa de Vasubandhu. Vol. 3. Brussels: 

Institut beige des hautes etudes chinoises. 

Lamotte, Etienne. 1949. "La critique d'interpretation dans le 
bouddhisme." Annuaire de llnstỉtut de phiỉoỉogie et d'histoire 
orientales et slaves 9: 341-361. 

, ed. and trans. 1935. Samdhinirmocana Sũtra: ưexplication 

des mysteres. Louvain: Bureaux de recueil, Bibliotheque de 
rưruversite. 

Lang, Karen. 1986. Ãtyadeva 's Catuhẳataka. Indiske Studier, 7. 
Copenhagen: Akademisk Forlag. 

. 1990. "sPa tshab Nyi ma grags and the Introduction of 

Prasahgika Madhyamaka into Tibet." In Reflectỉons on 
Tibetan Culture, edited by Lawrence Epstein and Richard 
Sherbume. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press. 

LéVi, Sylvain, ed. and trans. 1983. Mahãyãnã-sũtraỉamkãra, expose 
de la doctrine du Grand Vehicule selon la svsteme Yogacara. 
Tome 1 .1907. Reprint, Kyoto: Rinsen Book Co. 

Lindtner, Christian. 1986. Nagarjunỉana. 1982. Reprint, Delhi: 
Motilal Banarsidass. 


610 



Lopez, Donald s., Jr. 1988. The Heart Sutra Explaỉned: Indỉan and 
Tibetan Commentarỉes. Albany: State University of New 
York Press. 

Meadows, Carol. 1986. Ẵrvadeva 's Compendỉum of the 
Perfections: Text, Translation and Anaỉysis of the 

Paramỉtãsamãsa. Ed. Michael Hahn. Indica et Tibetica, 8. 
Bonn: Indica et Tibetica Verlag. 

Mimaki, K. 1982. Bio Gsaỉ Grub Mtha'. Kyoto: University of 
Kyoto. 

. 1983. "The Bio Gsaỉ Grub Mtha' and the Madhvamika 

Classiíìcation in Tibetan grub mtha’ Literature." In 
Contributions on Tibetan and Buddhỉst Reỉigion and 
Philosophv, ed. E. Steinkellner and H. Tauscher. Vienna: 
Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien 
Universitat Wien. 

Minareff, I.P., ed. 1890. Sisva-Iekha. Ruselenied Zappiski. Vol. 

4. St. Petersburg. 

Miyasaka, Y., ed. 1971-1972. Pramãna-varttika-kãrỉkã: Sanskrit 
and Tibetan. Acia Indologica, 2. 

Monier-Williams, M. 1984. A Sanskrit-English Dictionary. 1899. 
Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass. 

Mookcrịec, s., and H. Nagasaki, trans. 1964. The Pramãnavarttika 
ofDharmakĩrtỉ. Patna: Nava Nãlandã Mahãvihãra. 

Nagatomi, M. 1957. "A Study of Dhannakirti’s Pramana- 
varttika. " Ph.D. dissertation, Harvard University. 

Nakamura, Hajime. 1989. Indỉan Buddhỉsm: A Survey with 
Bibìiographicaì Notes. 1980. Reprint, Delhi: Motilal 
Banarsidass. 

Nakatani, H., trans. 1987. Sambhara-parỉkatha. Paris. 

Namdol, Gyaltsen. 1985. Bhãvana-krama. Varanasi: Institute of 
Higher Tibetan Studies. 

Nanamoli, Bhikkhu, trans. 1991. The Path of Purị/ìcation. Fifth 
edition. Kandy: Buddhist Publication Societ)'. 

Napper, Elizabeth. 1989. Dependent-Arising and Emptiness. 
London and Boston: Wisdom Publications. 


611 



Obermiller, E. 1931 "Sublime Science of the Great Vehicle to 
Salvation." Acta Orỉentalỉa 9: 81-306. 

. 1935. "A Sanskrit Ms. from Tibet — Kamalasila's Bhavana- 

krama. " The journal of the Greater Indỉan Societv 2:1-11. 

Pabongka Rinpoche. 1990. Liberation ỉn OurHands, Part One: 

the Preliminaries. Geshe Lobsang Tharchin and Artemus 

Engle, trans. Howell, N.J.: Mahayana Sutra and Tantra Press. 

Pagel, Ulrich. 1995. The Bodhỉsattvapỉtaka. Buddhica R ri tan ni ca 
Series Continua, 5. Tring, U.K.: Institute of Buddhist 
Studies. 

Pandeya, J.s., ed. 1994. Bauddhastotrasamgraha. Varanasi: 
Motilal Banarsidass. 

People's Publishing House. 1984. Bod rgya tshig mdzod chen 
mo. ( Tibetan Chinese Dictionary.) 3 volsT Beijing. 

Píầnclt, Peter. 1983. Mahavana Texts Translated into Western 
Langaages: A Biblỉographicaì Guỉde. Koln: E. J. Brill. 

Powers, John. 1995a. Introduction to Tibetan Buddhỉsm. Ithaca, 
NY: Snow Lion Publications. 

,trans. 1995b. Wỉsdom of Buddha: The Samdhỉnỉrmocana 

Sũtra. Berkeley: Dhanna Publishing. 

Pradhan, p., ed. 1975. Abhidharmasamuccaya of Asahga. 1950. 
Reprint, Shantiniketan: Visva-Bharati. 

Pruden, Leo M., trans. 1988. Abhỉdharma-koẩa-bhãsyam bv Louỉs 
de La Valỉee Poussỉn. 4 vols. Berkeley: Asian Humanities 
Press. 

Rabten, Geshe. 1988. Treasury of Dharma. London: Tharpa 
Publications. 

Rahula, Walpola. 1980. Le compendỉum de ỉa super-doctrỉne 
( philosophic ) ( Abhidharmasamuccaya ) dAsanga. 2nd ed. 
Publications de l'ficole ữancaise d'Extrême-Orient. 

Rhoton, Jared Douglas, irans. 2002. A Clear Dỉfferentỉatỉon of the 
Three Codes: Essentiaì Dỉstỉnctỉons among the Lndividual 
Liberation, Great Vehicle, and Tantric Systems. The sDom 
gsum rab dbye and Sỉx Letters by Sakya Pandita Kunga 
Gyaltshen. Albany: State University of New York Press. 


612 



Richards, Michael, trans. 1991. Liberation ỉn the Palm of Your 
Hand. Boston: Wisdom Publications. 

Rinchen, Geshe Sonam, and Ruth Sonam. 1994. Yogic Deeds of 
Bodhisatrias. Ithaca, NY: Snow Lion Publications. 

. 2001. Eight Verses for Traỉnỉng the Mỉnd. Ithaca, NY: Snow 

Lion Publications. 

Rockhill, w. Woodvilie. 1982. Udanavarga: A Collectỉon of 
Verses from the Buddhist Canon. Calcutta: Triibner's 
Oriental Series [1892]; reprint, New Delhi: D.K. 

Publishers'Distributors. 

Roerich, George N. 1979. The Blue Annals. 1949-1953. Reprint, 
Delhi: Motilal 

Banarsidass. [This is a translation of ’Gos-lo-tsa-ba-gzhon-nu- 
dpaĩs Bod kvi yul du chos dang chos smra ba ji Itar byung 
ba'i rim pa deb ther sngon po.] 

Ruegg, David Seyíort. 1963. "The Jo nah pas: A School of 
Buddhist Ontologists according to the Grub mtha' sel gyỉ me 
lon.” dournaỉ of the American Oriental Socỉetv 83: 73-91. 

. 1969 La Theorỉe du Tathãgatagarbha et du Gotra. Paris: 

Ecole ữancaise d'Extreme-Orient. 

. 1981. The Literature of the Mãdhvamaka Schooỉ of Phdosophv 

ỉn Lndỉa. A History of Indian Literature, vol. 7, fasc. 1. 
Wiesbaden: Otto Harrassowitz. 

1983. "On the Thesis and Assertion in the Mãdhyamaka/dBu 

ma." In Contributỉons on Tibetan and Buddhist Reỉigion and 
Phdosophv, ed. E. Steinkellrver and H. 
Tauscher. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und 

Buddhistische Studien Universitat Wien. 

1989. Buddha-nature, Mind and the Problem of Gradualỉsm in a 

Comparative Perspective: On the Transmission and Reception 
of Buddhism in India and Tibet. Jordan Lectures, 1987. 
London: SOAS, University of London. 

. 2000. "Introduction." The Great Treatise on the Stages of the 

Path to Enlightenment. Vol. 1. Ithaca, NY: Snow Lion 
Publications. 


613 



Sakaki, Ryõzaburõ, ed. 1962. Mahãvyutpatti. Tokyo: Kokusho 
Kankokai. 

Shackleton Bailey, D.R. 1951. Sata-pahcãẳataka of Mãtrceta. 
Cambridge: University Press. 

Shastri, Swami Dwarikadas, ed. 1968. Pramãnavarttika of Ãcãrya 
Dharmakĩrtỉ. Varanasi: Bauddha Bharati. 

. 1972. Abhidharma-koảa and Bhãsva of Ẫcãrva Vasubandhu 

wỉth Sphutartha Commentary of Acarva Yasomitra. 
Varanasi: Bauddha Bharati. 

Sherbourne, Richard. 1983. A Lamp for the Path and 
Commentary. London: George Alleri & Unwin. 

Shukla, Karunesha, ed. 1973. Srãvakabhũmi of Ẫrva Asahga. 

Patna: K.p. Jayaswal Research Institute. 

Snellgrove, David, and T. Skorupski. 1977. The Cultural 
Hỉstorỵ o/Ladakh. Vol. 2. Boulder, 

CO: Prajfia Press. 

Sopa, Geshe Lhundup, and Jeffrey Hopkins. 1989. Cutting 
Through Appearances: The Practice and Theory of Tibetan 
Buddhỉsm. Ithaca, NY : Snow Lion Publications. 

Sparham, Gareth. 1999. fulfúlment of Aỉl Hopes of Disciples. 
Boston: Wisdom Publications. 

Speyer, J.s. 1971. The Jatakamala: Garìand of Birth-Stories of 
Aryasura. Reprint edition. 

Delhi: Motilai Banarsidass. 

Staếl-Holstein, A. von, ed. 1977. Kãẩyapaparitvarta, A 
Mahãvãnãsũtra of the Ratnakũịa Cỉass/ Edited ỉn the 
Orỉgỉnal Sanskrit, in Tibetan and ỉn Chinese. 1926. Reprint, 
Tokyo: Meicho-Fukyu-Kai. 

Stcherbatsky, Th., and E. Obenniller, eds. 1970. 
Abhisamavãỉamkãra-prajhãpãramita- padeảa-ẳãstra: The 

Work of Bodhisattva Maitreva. Fasc. 1 : Introduction, Sanscrit 
Text and Tibetan Translation. Bibliotheca Buddhica, 
23.1929. Reprint, Osnabriick: Biblio Verlag. 

Stearns, Cyrus. 2000. The Buddha /rom Doỉpo. Albany: State 
University of New York Press. 


614 



Stein, R.A. 1961. Les Trỉbus Ancỉennes des Marches Sỉno- 
Tibetaines. Paris: Presses Universitaires de France. 

Suzuki, D.T. 1932. The Lahkãvatãra Sũtra. London: Routledge 
and Kegan Paul. 

, ed. 1955-61. The Tibetan Tripỉtaka, Peking Edition. 

Reprinted under the Supervi 

sion of the Otani University, Kyoto. 168 volumes. Tokyo 
and Kyoto: Tibetan 

Tripitaka Research Institute. 

Takasaki, Jikido. 1966. A Study on the Ratnagotravibhaga 
( Uttaratantra ). Rome: Istituto Italiano per il Medio ed 
Ềstremo Oriente 

Tatz, Mark. 1986. Asahga 's Chapter on Ethics wỉth the 
Commentary oỊTsongkhapa, The Basic Path to Awakenỉng, 
The Complete Bodhisattva. Studies in Asian Thought and 
Religion, 4. Lewiston/Queenston: The Edwin Mellen 
Press. 

Thurman, Robert A.F. 1984. Tsong Khapa's Speech of Gold ỉn the 
Essence of True Eloquence. Princeton: Princeton University 
Press. 


, ed. 1981. The Life and Teachỉngs of Tsong Khapa. 

Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives. 
Tripathi, Chandrabhal, ed. 1962. Funfundzwangzig Sutras des 
Nỉdanasamyukta. Berlin: Akademie-Verlag. 

Tucci, Giuseppe. 1934. "A Fragment from the Pratitya-samutpada- 
vvakhvà. " dournaỉ of the Roval Asiatic Societỵ (1934): 611- 


. 1986. Mỉnor Buddhist Texts Parts I and II. Delhi: Motilal 
Banarsidass [1956]. 

. 1988. Rin-chen-bzan-po and the Renaissance ọỷBuddhism ỉn 
Tibet Around the Millenium. Indo-Asian Literatures, 348. 
New Delhi: Aditya Prakashan [1932]. Vaidya, P.L., ed. 
1958. Lalỉtavỉstara. Darbhanga: Mithila Institute. 

. 1959a. Jatakamala by Aryasiira. Darbhanga: Mithila 
Institute. 

. 1959b. Divvavadana. Darbhanga: Mithila Institute. 

. 1960a. Saddharmnpundarỉkasutra. Darbhanga: Mithila 
Institute 

. 1960b. Siksasamuccava. Darbhanga: Mithila Institute. 

. 1960c. Gandhavyuhasiitra. Darbhanga: Mithila Institute. 


615 



. 1960d. Astasahasrika Praịnaparatnita. Darbhanga: Mithila 

Institute. 

. 1961. Samadhỉrạịasutra. Darbhanga: Mithila Institute. 

. 1963. Lankavalarasutra. Darbhanga: Mithila Institute. 

. 1964. Mahavanasutrasamgraha. 2 vols. Darbhanga: Mithila 

Institute. 

Tulku, Tarthang. 1982. The Nyỉngma Edition of the sDe-dge 'Ka'- 
'gyur and bsTan- 'gyur Research Cataìogue and Bibliographv. 
Oakland, Caliíbrnia: Dharma Press. 

Ui, Hakuju, et al., eds. 1934. Ả Compìete Cataỉogne of the Tibetan 
Buddhist Canons ( Bkah-hgyur and Bstan-hgyur). Sendai: 
Tohoku Imperial University. 

Vaidya, P.L., ed. 1961a. Samadhỉrajasutra. Darbhanga: Mithila 
Institute. 

. 1961b. Siksasamuccava, Darbhanga: Mithila Institute. 

. 1963. Lankãvatãrasũtra. Darbhanga: Mithila Institute. 

Vajiranana, Paravahera. 1975. Buddhist Meditation ỉn Theory and 
Practice. Kuala Lumpur, Malaysia: Buddhist Missionary 
Society. 

van der Kuijp, Leonard WJ. 1983. Contributions to the 
Deveỉopment of Tibetan Buddhỉst Epỉstemology from the 
Eleventh to the Thỉrteenth Century. Alt- und Neu-Indische 
Studien, 26. Franz Steiner Verlag. 

Verdu, Alíbnso. 1979. Early Buddhỉst Phỉlosophy ỉn the Light of the 
ÉourNoble Truths. Washington, D.C.: University Press of 
America. 

Vitali, Roberto. 1996. The Kỉngdoms ofGu.gePu.hmng. According 
to mNga'.ris rgyaỉ.rabs by Gu.ge khản.chen Ngag.dbang 
grags.pa. Asian edition. Dharamsala, India: Tho.ling 
gtsug.lag.khang lo.gcig.stong 'khor.ba'i rjes.dran.mdzad 
sgo'i go.sgrig tshogs cnung. 

Wayman, Alex. 1961. Analysỉs of the Srãvakabhũmi Manuscrỉpt. 
Berkeley: University of Caliibrnia Press. 

. 1978. Calming the Mind and Dỉscerning the Real. New York: 

Columbia University Press. 

. 1980. "The Sixteen Aspects of the Four Noble Truths and 

Their Opposites." Joumal of the International Buddhỉst 
Association 3: 67-76. 


616 



Wogihara, Unrai, ed. 1 97 1 . Bodhỉsattvabhũmỉ. 1930-1936. Reprint, 
Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store. 

.1973. Abhisamayãỉamkãra-prqịnãpãramừa-vyãkhyã: The Work 

of Haribhadra. 1932-35. Reprint, Tokyo: Sankibo Buddhist 
Book Store. 

Wylie, T. 1959. "A Standard System of Tibetan Transcription." 

Harvard Journal of Asiatic Studỉes 22: 261-267. 

Yamaguchi, s., ed. 1966. Madhyãntavỉbhãga-tĩkã; Exposition 
svstematique du Yogãcãravịịnãptivãda. 1934. Reprint, 

Tokyo: Suzuki Gakujutsu Zaidan. 

Yuyama, A., ed. 1976. Prajnã-pãramitã-ratnaguna-sancaya-gãthã: 
Sanskrìt Recension A. Cambridge: University Press. 

Zahier, Leah, ed. 1983. Meditative States ỉn Tibetan Buddhỉsm. 
London and Boston: Wisdom Publications. 


617 



